PHẨM 13: BÀ-LA-MÔN () 
TỤNG NGÀY THỨ BA 


Niệm tụng 
RN59NK #8 E2A⁄4£1NIBÌ) 
llHxmmiK  ZJ6JHgẨÏl 














HÌ 
=n 























Kệ tóm tắt: 
Vũ thế, Ca-la, Số, 
Cù-mặc, Tượng tích dụ, 
Văn đức, Hà khổ, Dục, 
Uất-sấu, A-nhiếp-hòa 
142. KINH VŨ THÉ 
143. KINH THƯƠNG-CA-LA 
144. KINH TOÁN SỐ MỤC-KIÊN-LIÊN 
145. KINH CÙ-MẶC MỤC-KIÈN-LIÊN 
146. KINH TƯỢNG TÍCH DỤ 
147. KINH VĂN ĐỨC 
148. KINH HÀ KHÔ 
149. KINH HÀ DỤC 
150. KINH UÁT-SẤU-CA-LA 
151. KINH PHẠM CHÍ A-NHIÉP-HÒA. 


142. KINH VŨ THẺ 
Tôi nghe như vây: 
Một thời Đức Phật trú tại thành Vương xá, ở trong núi Thứu nham.. 
Bấy giờ vua nước Ma-kiệt-đà là A-xà-thế? cùng với nước Bạt-kỳ? thù 
nghịch nhau, thường ở giữa quyến thuộc nhiều lần nói rằng: 
“Người nước Bạt-kỳ có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại phước hựu, 
có đại oai thần, nhưng ta sẽ diệt trừ giống người Bạt-kỳ, tàn phá Bạt-kỳ, 
làm cho nhân dân nước Bạt-kỳ [648b] gặp vô số tai ách.” 
Khi Ấy, A-xà-thế, vua nước Ma-kiệt-đà, nghe Đức Thế Tôn trú thành 
Vương xá, ở trong núi Thứu nham, nên nói với đại thần Vũ Thế!: 
“Ta nghe Sa-môn Cù-đàm trú thành Vương xá, ở trong núi Thứu nham. 
Này Vũ Thế, ngươi hãy đi đến chỗ Sa-môn Cù-đàm, nhân danh ta mà 
thăm hỏi Thánh thể có được an vui không bệnh, sức lực có được bình 
thường hay không? Rồi hãy nói như vây, “Bạch Cù-đàm, vua nước Ma- 
kiệt-đà là A-xà-thế thăm hỏi Thánh thể có được an vui không bệnh, sức 
lực có được bình thường chăng? Bạch Sa-môn Cù-đàm, vua nước Ma- 
kiệt-đà là A-xà-thế, cùng với nước Bạt-kỳ thù nghịch nhau, thường ở 
giữa quyến thuộc và nhiều lần nói rằng: “Người nước Bạt-kỳ có đại như ý 
túc, có đại oai đức, có đại phước hựu, có đại oai thần, nhưng ta sẽ diệt trừ 
giống người Bạt-kỳ, tàn phá Bạt-kỳ, làm cho nhân dân nước Bạt-kỳ gặp 
vô số tai ách'. Bạch Sa-môn Củ-đàm, về vấn đề này Ngài dạy như thế 
nào?? Này Vũ Thế, nếu Sa-môn Cù-đảm có dạy những gì thì ngươi hãy 
có gắng ghi nhớ, thọ trì. Vì sao? Bởi lẽ những người như vậy nhất định 
không khi nào nói saI.” 
Đại thần Vũ Thế vâng lời vua dạy xong, lên một cỗ xe rất đẹp và cùng 
năm trăm cỗ xe khác đồng ra khỏi thành Vương xá, đi đến trong núi 
Thứu nham và leo lên núi Thứu nham, rồi xuống xe đi bộ đến chỗ Phật. 





'Thứu nham Ÿ}j#. Päli: Gijjakũta-pabbata: Kỳ-xà-quật; đỉnh Kên kên. 

“Trong bản: Vị Sanh Oán Bệ-đà-đề Tử Z/E###f#È#'ƒ': A-xà-thế Vi-đề-hy 
Tử. Pali: AJatasattu Vedehrputta. 

* Bạt-kỳ JÈ ?f. Pali: Vajjĩ. 

*Vũ Thế [| Š*. No 1(2): Vũ-xá. Pãli: Vassakãra. 





Đại thần Vũ Thế cùng với Đức Thế Tôn nói lời chào hỏi rồi ngồi sang 
một bên, thưa rằng: 

“Thưa Cù-đàm, vua nước Ma-kiệt-đà là A-xà-thế thăm hỏi Thánh thể có 
được an vui không bệnh, sức lực có được bình thường chăng? Bạch Sa- 
môn Cù-đảm, vua nước Ma-kiệt-đà là A-xả-thế, cùng với nước Bạt-kỳ 
thù nghịch nhau, thường ở giữa quyến thuộc và nhiều lần nói rằng: 
“Người nước Bạt-kỳ có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại phước hựu, 
có đại oai thần, nhưng ta sẽ diệt trừ giống người Bạt-kỳ, tàn phá Bạt-kỳ, 
làm cho nhân dân nước Bạt-kỳ gặp vô số tai ách”. Bạch Sa-môn Cù-đàm, 
về vấn đề này Ngài dạy như thế nào?” 

Đức Thế Tôn nghe rồi, bảo rằng”: 

“Này Vũ Thế, xưa kia Ta đã từng đi đến nước Bạt-kỳ. Nước đó có ngôi 
chùa tên là Giá-hòa-la°. Lúc ấy, này Vũ Thế, Ta giảng nói pháp bất thối” 
cho người nước Bạt-kỳ nghe. Người nước Bạt-kỳ có thể vâng thọ và thực 
hành bảy pháp bất thối đó. Này Vũ Thế, nếu người dân nước Bạt-kỳ thực 
hành được bảy pháp bất thối mà không trái phạm thì nước Bạt-kỳ chắc 
chắn hùng mạnh, không thể suy vi được.” 

Đại thần Vũ Thế bạch Đức Thế Tôn: 

“Sa-môn Củ-đàm, về việc này chỉ nói một cách tóm tắt, chứ không phân 
biệt rộng rãi. Chúng con [648e] không thể hiểu được nghĩa này. Kính xin 
Sa-môn Cù-đảm phân biệt rộng rãi để chúng con được biết ý nghĩa này.” 
Đức Thế Tôn bảo: 

“Này Vũ Thế, hãy lắng nghe, suy nghĩ kỹ! Ta sẽ giảng nói rộng rãi ý 
nghĩa này cho ông ngheŸ.” 

Đại thần Vũ Thế vâng lời, lắng nghe. 

Lúc ấy, Tôn giả A-nan đang cầm quạt đứng hầu Phật, Đức Thế Tôn quay 





ŸNo 1(2):Các bản khác đều không có đoạn này. 

° Giá-hòa-la tự Ù#Z#1##*-. No 5: Cấp tật thần xá J#Z£#⁄%. No 6: Chánh tháo 
I1Ef###ffZD 16 (ii. 77): Sãrandada-cetiya. Chùa này theo bản Hán có lẽ là 
Cãpala, chỗ Phật thông báo quyết định nhập Niết-bàn. 
































”Bắt suy pháp 4`3#ìŠ. Päli: aparihäniyadhamma. 
Š Các bản khác, Phật chỉ nói gián tiếp, chứ không nói thắng với ông Đại thần. 


lại hỏi A-nan răng: 

“Ngươi có từng nghe người nước Bạt-kỳ thường xuyên hội họp và tụ tập 
đông đảo chăng? 

Tôn giả A-nan bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, con nghe người nước Bạt-kỳ thường xuyên hội họp và tụ 
tập đông đảo.” 

Đức Thế Tôn liền bảo đại thần Vũ Thế: 

“Nếu người nước Bạt-kỳ thường xuyên hội họp và tụ tập đông đảo thì 
nước Bạt-kỳ tât thăng, không thê suy vi được.” 

Đức Thế Tôn lại hỏi Tôn giả A-nan: 

“Ngươi có từng nghe người nước Bạt-kỳ cùng chung hội họp, cùng 
chung làm công việc của người Bạt-kỳ và cùng giải tán?” 

“Bạch Đức Thế Tôn, con nghe người nước Bạt-kỳ cùng chung hội họp, 
cùng chung làm công việc của người Bạt-kỳ và cùng giải tán.” 

Đức Thế Tôn lại bảo đại thần Vũ Thế: 

“Nếu người nước Bạt-kỳ cùng chung hội họp, cùng chung làm công việc 
của người Bạt-kỳ và cùng giải tán thì nước Bạt-kỳ tât thăng, không thê 
suy vi được.” 

Đức Thế Tôn lại hỏi Tôn giả A-nan: 

“Ngươi có từng nghe nước Bạt-kỳ đối với những điều chưa thi thiết thì 
không thi thiệt thêm, những điêu đã thị thiệt thì không cải đôi, những 
pháp cũ xưa của nước Bạt-kỳ thì được nghiêm chỉnh phụng hành chăng?” 
“Bạch Đức Thế Tôn, con nghe nước Bạt-kỳ đối với những điều chưa thi 
thiệt thì không thị thiệt thêm; những điêu đã thi thiệt thì không cải đôi; 
những pháp cũ xưa của nước Bạt-kỳ thì được nghiêm chỉnh phụng hành.” 
Đức Thế Tôn lại bảo đại thần Vũ Thế: 

“Nếu nước Bạt-kỳ đối với những điều chưa thi thiết thì không thi thiết 
thêm; những điêu đã thi thiệt thì không cải đôi; những pháp cũ xưa của 
nước Bạt-kỳ thì được nghiêm chỉnh phụng hành, thì nước Bạt-kỳ tât 
thăng, không thê suy vi được.” 

Đức Thế Tôn lại hỏi Tôn giả A-nan: 

“Ngươi có từng nghe người nước Bạt-kỳ không ỷ thế mà xâm phạm vợ 


của người và con gái của người khác chăng?” 

“Bạch Thế Tôn, con nghe người nước Bạt-kỳ không ÿ thế mà xâm phạm 
vợ của người và con gái của người khác.” 

Đức Thế Tôn lại bảo đại thần Vũ Thế: 

“Nếu người nước Bạt-kỳ không ÿ thế mà xâm phạm vợ của người và con 
gái của người khác thì nước Bạt-kỳ tất thăng, không thể suy vi được.” 
Đức Thế Tôn lại hỏi Tôn giả A-nan: 

“Ngươi có từng nghe ở nước Bạt-kỳ nếu có những bậc danh đức đáng tôn 
trọng thì những người nước Bạt-kỳ cùng nhau tôn kính, cung phụng, 
cúng dường chăng? Và họ có nghe lời dạy của những bậc ấy mà làm theo 
chăng?” 

“Bạch Thế Tôn, con nghe ở nước Bạt-kỳ nếu có những bậc danh đức 
đáng tôn kính thì những người nước Bạt-kỳ cùng nhau tôn kính, cung 
phụng, cúng dường và họ nghe theo lời dạy của những bậc ấy mà làm 
theo.” 

Đức Thế Tôn lại [649a] bảo đại thần Vũ Thế: 

“Này Vũ Thế, nếu người nước Bạt-kỳ có những bậc danh đức đáng tôn 
trọng thì người nước Bạt-kỳ cùng nhau tôn kính, cung phụng, cúng 
dường và họ nghe lời dạy của những bậc ấy mà làm theo, thì nước Bạt-kỳ 
tất thăng, không thê suy vi được.” 

Đức Thế Tôn lại hỏi Tôn giả A-nan: 

“Ngươi có từng nghe người nước Bạt-kỳ nếu có chùa cũ nào” thì người 
nước Bạt-kỳ cùng nhau tu bổ, tuân phụng cúng dường, lễ bái, thường 
không bỏ bê những tế tự đã có, không giảm thiểu tập tục đã làm chăng?” 
“Bạch Thế Tôn, con nghe người nước Bạt-kỳ nếu có chùa cũ nào thì 
người nước Bạt-kỳ cùng nhau tu bố, tuân phụng cúng dường, lễ bái, 
thường không bỏ bê những tế tự đã có, không giảm thiểu tập tục đã làm.” 
Đức Thế Tôn lại bảo đại thần Vũ Thế: 

“Nếu nước Bạt-kỳ có chùa cũ nảo thì người nước Bạt-kỳ cùng nhau tu bổ, 
tuân phụng, cúng dường, lễ bái, thường không bỏ bê những tế tự đã có, 





° Cựu tự #fSŸ. No.1(2): tông miếu. PÄli: vaj/am vajjicetiyani, các linh miễu của 
người Bạt-kỳ. 


không giảm thiểu tập tục đã làm, thì nước Bạt-kỳ tất thắng, không thê suy 
vi được.” 

Đức Thế Tôn lại hỏi Tôn giả A-nan: 

“Ngươi có từng nghe người nước Bạt-kỳ thảy đều ủng hộ các vị A-la-hán 
và vô cùng kính mến, thường mong muốn các vị A-la-hán chưa đến thì 
đến, đã đến rồi thì mong hằng an trụ lâu dài, thường không để các vị ấy 
thiếu thốn các nhu dụng sinh sống như quần áo, đồ ăn uống, giường 
chõng, thuốc thang chăng?” 

“Bạch Thế Tôn, con nghe người nước Bạt-kỳ thảy đều ủng hộ các vị A- 
la-hán và vô cùng kính mến, thường mong muốn các vị A-la-hán chưa 
đến thì đến, đã đến rồi thì mong hằng an trụ lâu dài, thường không để các 
vị ấy thiếu thốn các nhu dụng sinh sống như quân áo, đồ ăn uống, giường 
chõng, thuôc thang.” 

Đức Thế Tôn lại bảo đại thần Vũ Thế: 

“Nếu người nước Bạt-kỳ thảy đều ủng hộ các vị A-la-hán và vô cùng 
kính mến, thường mong muốn các vị A-la-hán chưa đến thì đến, đã đến 
rồi thì mong hằng an trụ lâu dài, thường không để các vị ấy thiếu thốn 
các nhu dụng sinh sống như quần áo, đồ ăn uống, giường chõng, thuốc 
thang, thì nước Bạt-kỳ tất thăng, không thể suy vi được. 

“Này Vũ Thế, người nước Bạt-kỳ đã thực hành bảy pháp bất thối này. 
Nếu vâng giữ bảy pháp bất thối này thì nước Bạt-kỳ tất thăng, không thể 
suy vi được.” 

Khi ấy, đại thần Vũ Thế liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo vai hữu, chắp 
tay hướng về Đức Phật, bạch rằng: 

“Bạch Cù-đàm, dù cho nước Bạt-kỳ chỉ thành tựu một pháp bát thối thì 
nước Ma-kiệt-đà là A-xà-thế, con bà Tì-đà-đề, cũng không thể khuất 
phục họ được, huống chi họ đầy đủ cả bảy pháp bất thối. Bạch Củ-đàm, 
con nhiêu việc nước, xin được từ giã lui vê.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Muốn lui về xin cứ tùy ý.” 

Đại thần Vũ Thế sau khi nghe những điều Phật [649b] dạy, khéo léo ghi 
nhớ, đi quanh Đức Thế Tôn ba vòng tồi ra về. 


Sau khi Đại thần Vũ Thế ra về chẳng bao lâu, bấy giờ Đức Thế Tôn quay 


lại bảo Tôn giả A-nan: 

“A-nan, những Tỷ-kheo hiện đang sống rải rác trong núi Thứu nham, 
ngươi hãy truyên cho tât cả tập họp tại giảng đường. Sau khi tât cả đã tụ 
họp xong, hãy đên cho Ta hay.” 

Tôn giả A-nan liền vâng lời Phật dạy: 

“Kính vâng, bạch Thế Tôn!” 

Ngay khi đó, Tôn giả A-nan đi truyền lệnh: 

“Những Tỳ-kheo hiện đang sống rải rác trong núi Thứu nham, truyền cho 
tât cả hãy tập họp tại giảng đường.” 

Sau khi tất cả tập họp XOng, Tôn giả trở lại chỗ Phật, cúi đầu làm lễ rồi 
đứng sang một bên, bạch răêng: 

“Bạch Thế Tôn, con đã truyền lệnh: những Tỳ-kheo nào hiện đang sống 
rải rác trong núi Thứu nham, tât cả hãy tập họp tại giảng đường. Giờ đây 
đã tập họp xong, kính mong Thê Tôn tự biệt thời.” 

Bây giờ Đức Thế Tôn cùng Tôn giả A-nan đi đến giảng đường, trải chỗ 
ngôi trước chúng Tỳ-kheo rôi nói với các thây Tỳ-kheo: 

“Nay Ta sẽ nói cho các ngươi nghe về bảy pháp bắt thối. Các ngươi hãy 
lăng nghe, khéo suy nghĩ kỹ.” 

Lúc ấy các Tỳ-kheo bạch Phật rằng: 

“Kính vâng.” 

Phật nói: 

“Những gì là bảy? 

“Nếu chúng Tỳ-kheo thường xuyên hội họp, tụ tập đông đảo thì chúng 
Ty-kheo chắc chăn vững mạnh, không thê suy thoái. 

“Nếu chúng Tỳ-kheo cùng chung hội, cùng chung làm việc chung và 
cùng giải tán thì chúng Tỳ-kheo chăc chăn vững mạnh, không thê suy 
thoái. 

“Nếu chúng Tỳ-kheo đối với những việc chưa thi thiết thì không thêm; 
những việc đã thi thiệt thì không thay đôi; những giới luật do Ta HÓI ra 
được phụng hành nghiêm chỉnh; thì chúng Ty-kheo chặắc chắn vững 
mạnh, không thê suy thoái. 


“Nếu chúng Tỳ-kheo không bị chi phối!" bởi hữu ái đưa đến vị lai'', hiện 
hành với hỷ dục, ái lạc đời sống như vầy như kia”, thì chúng Tỳ-kheo 
chắc chắn vững mạnh, không thê suy thoái. 

“Nếu chúng Tỳ-kheo có bậc Trưởng lão Thượng tôn đồng học phạm 
hạnh, các Tỳ-kheo thảy đều tôn kính, cung phụng, cúng dường và nghe 
theo lời dạy của các vị ấy, thì chúng Tỳ-kheo chắc chắn vững mạnh, 
không thê suy thoái. 

“Nếu chúng Tỳ-kheo đối với rừng vắng, sườn núi cao, chỗ thanh tịnh 
nhàn cư, vắng bặt không có tiếng động, xa lánh sự đữ, không có bóng 
người, tùy thuận mà tĩnh tọa, hoan lạc an trụ không rời, thì chúng Tỳ- 
kheo chắc chắn vững mạnh, không thê suy thoái. 

“Nếu chúng Tỳ-kheo thảy đều ủng hộ các đồng phạm hạnh, hết sức tôn 
trọng, ái kính, thường mong muốn các đồng phạm hạnh chưa đến thì đến, 
đã đến rồi thì hằng mong an trụ lâu dài, thường không để các vị ấy thiếu 
thốn những nhu dụng sinh sống như quân áo, đồ ăn uống, giường chõng, 
thuốc thang, thì chúng Tỳ-kheo chắc chắn vững mạnh, không thể suy 
thoái. 

“Nếu chúng Tỳ-kheo thực hành bảy pháp bắt thối này, thọ trì, không trái 
phạm, [649e] thì chúng Tỳ-kheo chắc chắn vững mạnh, không thể suy 
thoái.” 

Bấy giờ Đức Thế Tôn lại bảo các Tỳ-kheo: 

“Ta lại nói cho các ngươi nghe về bảy pháp bất thối khác. Các ngươi hãy 
lắng nghe, suy nghĩ kỹ.” 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

“Kính vâng.” 

Phật nói: 

“Những gi là bảy? 





'' Khởi bắt tùy jÈö 4l. Pãli: na vasam gacchanti. 

! PRli: uppannäya tanhãya ponobhavikãya na vasam gacchami, không bị chỉ phối 

bởi khát ái hiện hành, khát ái ấy dẫn đến đời sau. 

l Á; ? 1O? bí ca ãS⁄22/Hÿ/ h =3. 3> ¬ Ậ ~ x72 
Ái lạc bỉ bỉ hữu #Ê#⁄{W1MTÍT. PI.: sa tatrabhibabdin, mong muôn (sẽ tái 

sinh) ở chỗ này,ở chỗ kia. 


“Nếu Tỳ-kheo đối với Tôn sư mà hết sức cung kính, cúng dường, phụng 
sự, thì Tỳ-kheo chắc chắn vững mạnh, không thê suy thoái. 

“Nếu Tỳ-kheo đối với Pháp, với Tăng, với Giới, với sự không phóng dật, 
với sự cung cấp và đối với định mà hết sức cung kính thì Tỳ-kheo chắc 
chắn vững mạnh, không thể suy thoái. 

“Nếu chúng Tỳ-kheo thực hành bảy pháp bắt thối này, thọ trì không trái 
phạm thì Tỳ-kheo chắc chắn vững mạnh, không thê suy thoái.” 

Đức Thế Tôn lại bảo các Tỳ-kheo: 

“Ta lại nói cho các ngươi nghe về bảy pháp bất thối khác. Các ngươi hãy 
lắng nghe, suy nghĩ kỹ.” 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

“Kính vâng.” 

Phật nói: 

“Những gi là bảy? 

“Nếu chúng Tỳ-kheo không hành nơi thế nghiệp'', không hoan lạc nơi 
thế nghiệp, không tập quán thế nghiệp, thì chúng Tỳ-kheo chắc chắn 
vững mạnh, không thê suy thoái. 

“Nếu chúng Tỳ-kheo không hành nơi phiếm luận', không hoan lạc nơi 
phiếm luận, không tập quán nơi phiếm luận; không hành nơi tụ hội, 
không hoan lạc nơi tụ hội, không thân cận nơi tụ hội; không hành nơi sự 
kết hợp hỗn tạp'", không hoan lạc nơi sự kết hợp hỗn tạp, không tập quán 
sự kết hợp hỗn tạp; không hành ngủ nghỉ, không hoan lạc ngủ nghỉ, 
không tập quán ngủ nghỉ; không vì lợi, không vì tiếng khen, không vì 





3 Pháp, chúng, giới, bất phóng dật, cung cấp, định, cùng với tôn sư nói trước, 
là bảy đề mục bất thối. So sánh bảùy pháp kế trong No.I(2): 1. Kính Phật; 2. 
Kính Pháp; 3. Kính Tăng; 4. Kính giới luật; 5. Kính thiền định; 6. Kính thuận 
cha mẹ; 7. Kính pháp không buông lung. 

'“ Bất hành ư nghiệp 4*Í7}*3š. Nghiệp ở đây được hiểu là chuyện đời. Päli: zz 
kammãrämä, na kammaratä, na kammärämatam anuyua, không thích thế nghiệp, 
không hoan hỷ thế nghiệp, không đam mê thế nghiệp. 

' Bất hành hoa thuyết 4*4T3fift. Pãli: na bhassãrãmä. 

' Tạp hiệp Äft 2, được hiểu là “kết hợp với ác hữu”. 








người khác mà tu hành phạm hạnh; đối với quả thấp, đối với quả cao 
không nửa chừng gián đoạn nỗ lực hướng thượng, thì Tỳ-kheo chắc chăn 
vững mạnh, không thê suy thoái. 

“Nếu Tỳ-kheo thực hành bảy pháp bất thôi này, thọ trì không trái phạm 
thì Tỳ-kheo chăc chăn vững mạnh không thê suy thoái.” 

Đức Thế Tôn lại bảo các Tỳ-kheo: 

“Ta lại nói cho các ngươi nghe về bảy pháp bất thối khác. Các ngươi hãy 
lăng nghe, suy nghĩ kỹ.” 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

“Kính vâng.” 

Phật nói: 

“Những gi là bảy? 

“Nếu Ty-kheo thành tựu tải sản tín, tài sản giới, tài sản tàm, tài sản quý, 
tài sản bác văn, tài sản thí và thành tựu tài sản tuệ, thì Tỳ-kheo chắc chăn 
vững mạnh, không thê suy thoái. 

“Nếu Tỳ-kheo thực hành được bảy pháp bất thối này, thọ trì không trái 
phạm, thì Tỳ-kheo chắc chăn vững mạnh, không thê suy thoái.” 

Đức Thế Tôn lại bảo các Tỳ-kheo 

“Ta lại nói cho các ngươi nghe về bảy pháp bắt thối khác. Các ngươi hãy 
lăng nghe, suy nghĩ kỹ.” 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

“Kính vâng.” 

Phật nói: 

“Những gi là bảy? 

“Nếu Tỳ-kheo thành tựu năng lực tín, năng lực tính tấn, năng lực tàm, 
năng lực quý, năng lực niệm, năng lực định, và thành tựu năng lực tuệ, 
thì Tỳ-kheo chắc chăn vững mạnh, [650a] không thê suy thoái. 

“Nếu Tỳ-kheo thực hành được bảy pháp bất thối này, thọ trì không trái 
phạm thì Tỳ-kheo chăc chăn vững mạnh, không thê suy thoái.” 

Đức Thế Tôn lại bảo các Tỳ-kheo: 

“Ta lại nói cho các ngươi nghe về bảy pháp bắt thối khác. các ngươi hãy 
lăng nghe, suy nghĩ kỹ.” 


Các Ty-kheo bạch Phật: 

“Kính vâng.” 

Phật nói: 

“Những gì là bảy? 

“Nếu Tỳ-kheo tu niệm giác chỉ, y xả ly, y vô dục, y diệt tận, thú hướng 
xuât yêu. Cũng vậy, trạch pháp, tinh tân, hý, khinh an, định; tu xả giác 
chị, y xả ly, y vô dục, y diệt tận, thú hướng xuât yêu; Tỳ-kheo chắc chăn 
vững mạnh, không thê suy thoái. 

“Nếu Tỳ-kheo thực hành được bảy pháp bất thối này, thọ trì không trái 
phạm, thì Tỳ-kheo chắc chăn vững mạnh, không thê suy thoái.” 

Đức Thế Tôn lại bảo các Tỳ-kheo: 

“Ta lại nói cho các ngươi nghe về bảy pháp bất thối khác. Các ngươi hãy 
lăng nghe, suy nghĩ kỹ.” 

Các thầy Ty-kheo bạch Phật: 

“Kính vâng.” 

Phật nói: 

“Những gi là bảy? 

“Nếu Ty-kheo cần cho luật hiện tiền thì cho luật hiện tiền. Cần cho luật 
ức niệm thì cho luật ức niệm. Cân cho luật bât s¡ thì cho luật bât si. Cân 
cho luật tự phát lô thì cho luật tự phát lô. Cân cho. luật quân thì cho luật 
quân. Cân cho luật triên chuyên thì cho luật triên chuyên. Nêu trong 
chúng khởi lên sự tranh tụng thì đúng theo pháp diệt tránh như liệng bỏ 
giẻ rách để chấm dứt”. 

“Nếu Tỳ-kheo thực hành được bảy pháp bất thối này, thọ trì không trái 
phạm, thì Tỳ-kheo chắc chăn vững mạnh, không thê suy thoái.” 

Đức Thế Tôn lại bảo các Tỳ-kheo: 

“Nay Ta sẽ nói cho các ngươi nghe về sáu pháp ủy lạo ''. Các ngươi hãy 
lăng nghe, suy nghĩ kỹ.” 

Các thầy Ty-kheo bạch Phật: 





'”Bảy pháp chỉ tránh, hay diệt tránh. Xem kinh số 196 ở sau. 
'3 Sáu pháp hòa kinh, hay lục hòa, xem kinh 196. 


“Kính vâng.” 

Phật nói: 

“Những gì là sáu? 

“Thân nghiệp từ hòa hướng đến các vị đồng phạm hạnh. Pháp ấy gọi là 
pháp ủy lạo, là pháp khả ái, là pháp khả lạc, dẫn đến thân ái, dẫn đến tôn 
trọng, dẫn đến tương trợ, dẫn đến tương kính, khiến cho tu tập, khiến cho 
hòa thuận, được Sa-môn, được sự nhất tâm, được sự tỉnh cần, chứng đặc 
Niết-bàn. 

“Cũng vậy, khâu nghiệp từ hòa, ý nghiệp từ hòa. 

“Lợi lộc nào đúng theo pháp mà được, cho đến miếng cơm ở chính trong 
bình bát của mình, với phần lợi như vậy mang chia xẻ cho các vị đồng 
phạm hạnh. Pháp đó gọi là pháp ủy lạo, là pháp khả ái, là pháp khả lạc, 
dẫn đến thân ái, dẫn đến tôn trọng, dẫn đến tương trợ, dẫn đến tương kính, 
khiến cho tu tập, khiến cho hòa thuận, được Sa-môn, được sự nhất tâm, 
được sự tinh cần, chứng đắc Niết-bàn. 

“Nếu có giới nào không bị sứt mẻ, không bị hư thủng, không bị uế tạp, 
không bị đen, vững vàng như mặt đất”, được Thánh khen ngợi, đầy đủ, 
cần thận thọ trì. Với giới phần như vậy, cùng chia xẻ với các vị đồng 
phạm hạnh. Pháp đó gọi là pháp ủy lạo, là pháp khả ái, là pháp khả lạc, 
[650b] dẫn đến thân ái, dẫn đến tôn trọng, dẫn đến tương trợ, dẫn đến 
tương kính, khiến cho tu tập, khiến cho hòa thuận, được Sa-môn, được sự 
nhất tâm, được sự tinh cần, chứng đắc Niết-bàn. 

“Nếu có kiến giải của Thánh, có sự xuất yếu, CÓ Sự thấy rõ, có sự thấu 
triệt, đưa đến sự chân chánh diệt khổ; với kiến phân như vậy, cùng chia 
xẻ với các vị đồng phạm hạnh. Pháp đó gọi là pháp ủy lạo, là pháp khả ái, 
là pháp khả lạc, dẫn đến thân ái, dẫn đến tôn trọng, dẫn đến tương trợ, 
dẫn đến tương kính, khiến cho tu tập, khiến cho hòa thuận, được Sa-môn, 
được sự nhất tâm, được sự tinh cần, chứng đắc Niết-bàn. 

“Nhân đây nên Ta nói sáu pháp ủy lạo.” 

Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ 





'® Hán: như địa bất tùy tha #1IHb4SBỗÄtb. PI: ø#u/¡ssami, tự do, không còn làm nô 


^ 


lệ. 


phụng hành. 


143. KINH THƯƠNG-CA-LA 
Tôi nghe như vây: 
Một thời Đức Phật trú tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng lâm, vườn Cấp 
cô độc. 
Bấy giờ, Ma-nạp Thương-ca-la' sau giữa trưa, thong dong tản bộ, đi đến 
chỗ Phật, chào hỏi xong, ngồi xuống một bên, bạch răng: 
“Bạch Củ-đàm, con có điều muốn hỏi, mong Ngài nghe cho mới dám 
trình bày”. 
Thế Tôn nói: 
“Ma-nạp, muốn hỏi gì cứ hỏi”. 
Ma-nạp Thương-ca-la bèn hỏi: 
“Bạch Củ-đàm, Bả-la-môn đúng như pháp mà hành khất tải vật, tự mình 
trai tự, hoặc dạy người khác trai tự.” Bạch Cù-đàm, nếu tự mình trai tự 
hay dạy người khác trai tự, những người ấy đều hành trên vô lượng 
phước tích”, vì do nơi trai tự vậy. Đệ tử của Sa-môn Cù-đàm, với các 
dòng tộc khác nhau, cạo bỏ râu tóc, khoác áo ca-sa, chí tín lìa bỏ gia đình, 
sống không gia đình để học đạo, tự chế ngự bản thân, tự tịch tịnh bản 
thân, tự cứu cánh tịch diệt bản thân.“ Như vậy, đệ tử của Sa-môn Cù-đàm, 
với các dòng tộc lhác nhau, chỉ hành trên một phước tích chứ không hành 
trên vô lượng phước tích, do bởi sự học đạo vậy.” 
Bấy giờ Tôn giả A-nan đang cầm quạt đứng hầu Phật, rồi Tôn giả A-nan 
hỏi: 





'Thương-ca-la Ma-nạp fZñXš# #š4W. PAli: Sangarava, một Bà-la-môn trẻ, hình 
như là bạn của Tôn giả A-nan trước khi xuất gia. 





*Hán: trai ?#; Pãli (A. ¡. 168): yaññam yajãmapi yajãpemapi, tự mình cử hành tế 





đàn, cũng bào người cử hành tế đản.. 
*Phước tích 3ñ Đ}. Pãli:anekasaririkam puññappafipadam pafipannã homi, họ thực 





hành dẫn đến phước đức cho nhiều người. 

P 6 
* PỊ.: ekam atãnam dameti, c€kamattänam sameti ekamattänam parinibbapeii, chỉ chê 
ngự một tư ngã, an tịnh một tự ngã, niêt-ban cho một tự ngã. 
* Bản Hán thiếu một đoạn trong Pali: Phật hỏi Sangarava về ích lợi của tê đàn 
và ích lợi của người tu tập để cọng trú với Phạm thiên, do đó dẫn đến câu hỏi 


kinh THÖÔNG-CA-LA 228 





“Này Ma-nạp, trong hai đạo tích Ấy, đạo tích nào là tối thượng, tối diệu, 
tôi thăng?” 

Ma-nạp Thương-ca-la nói: 

“A-nan, đối với Sa-môn Cù-đàm và A-nan, tôi đều cung kính tôn trọng, 
phụng thờ.” 

Tôn giả A-nan lại hỏi: 

“Này Ma-nạp, tôi không hỏi ông cung kính, tôn trọng, phụng thờ aI, mà 
tôi chỉ hỏi ông răng, trong hai đạo tích ây, đạo tích nào là tôi thượng, tôi 
diệu, tôi thăng?” 

Tôn giả A-nan đến ba lần hỏi Ma-nạp Thương-ca-la rằng: 

“Này Ma-nạp, trong hai đạo tích Ấy, đạo tích nào là tối thượng, tối điệu, 
tôi thăng?” 

Ma-nạp Thương-ca-la cũng đến ba lần nói rằng: 

“A-nan, đối với Sa-môn Cù-đàm [650e] và A-nan, tôi đều cung kính, tôn 
trọng, phụng thờ.” 

Tôn giả A-nan cũng nói lại: 

“Này Ma-nạp, tôi không hỏi ông cung kính, tôn trọng, phụng thờ aI, mà 
tôi chỉ hỏi ông răng, trong hai đạo tích ây, đạo tích nào là tôi thượng, tôi 
diệu, tôi thăng?” 

Lúc bây giờ Đức Thế Tôn nghĩ rằng: “Ma-nạp Thương-ca-la này đã bị A- 
nan khuât phục. Ta hãy cứu nó !” 

Thế Tôn biết vậy rồi, bèn hỏi: 

“Này Ma-nạp, hôm qua, khi vua và các quần thần triệu tập đại hội, thảo 
luận những gì? Vì những duyên cớ nào mà cùng tập hội?” 

Ma-nạp Thương-ca-la đáp: 

“Ngày hôm qua, vua và quân thần triệu tập đại hội để thảo luận vẫn đề 
này, là “Do nhân gì, duyên gì mà xưa kia Sa-môn Cù-đàm thiệt lập học 
giới ít, nhưng các Tỳ-kheo đắc đạo nhiêu; và do nhân gì, duyên gì mà 
ngày nay khi Sa-môn Cù-đàm thiệt lập học giới nhiêu thì các Ty-kheo 





cua A-nan. 


Binb THÖÔNG-CA-LA 





đắc đạo lại í"?' Bạch Cù-đàm, ngày hôm qua, vua và quần thần triệu tập 
đại hội đề thảo luận vấn đề này. Do sự kiện này mà triệu tập đại hội.” 
Bấy giờ, Thế Tôn nói rằng: 

“Ma-nạp, bây giờ Ta hỏi ngươi, hãy tùy theo sự hiểu biết mà trả lời. Ý 
ngươi nghĩ sao? Giả sử có một Sa-môn, Bà-la-môn tự mình hành theo 
đạo như vậy, tích như vậy; và sau khi tự mình hành theo đạo như vậy, 
tích như vậy rồi, các lậu diệt tận, chứng đắc vô lậu, tâm giải thoát, tuệ 
giải thoát, tự tri, tự giác, tự tác chứng, thành tựu an trụ, biết như thật: “Sự 
sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã làm xong, không còn 
tái sanh nữa'. 

“Vị ấy sau đó thuyết giảng cho người khác rằng: “Ta tự mình hành theo 
đạo như vậy, tích như vậy, và sau khi tự mình hành theo đạo như vậy, 
tích như vậy rồi, các lậu diệt tận, chứng đắc vô lậu, tâm giải thoát, tuệ 
giải thoát, tự tri tự giác, tự tác chứng, thành tựu an trụ, biết như thật: “Sự 
sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn 
tái sanh nữa”. Các người hãy đến đây và cũng hãy tự mình hành theo đạo 
như vậy, tích như vậy, và sau khi tự mình hành theo đạo như vậy, tích 
như vậy rồi, các lậu diệt tận, chứng đắc vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát, tự tri, tự giác. tự tác chứng, thành tựu an trụ, biết như thật: Sự sanh 
đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái 
sanh nữa". 

“Rồi người này cũng tự hành đạo như vậy, tích như vậy. Sau khi tự hành 
đạo như vậy, tích như vậy, các lậu diệt tận, chứng đắc vô lậu, tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát, tự tri tự giác, tự tác chứng, thành tựu an trụ, biết như 
thật: Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, 
không còn tái sanh nữa. 

Rồi người này lại cũng thuyết giảng cho người khác nữa. Cứ như vậy lần 
lượt truyền đi cho đến trăm ngàn vô lượng. 

“Này Ma-nạp, [6Sla] ý ngươi nghĩ sao? Đệ tử của Ta, với các dòng tộc 
khác nhau, cạo bỏ râu tóc, khoác áo ca-sa, chí tín lia bỏ gia đình, sống 
không gia đình để học đạo, có phải là do bởi sự học đạo đó mà chỉ hành 
trên một phước tích, không hành trên vô lượng phước tích chăng?” 





° Cũng như kinh số 194 ở sau. 





kinh THÖÔNG-CA-LA 230 


Ma-nạp Thương-ca-la đáp: 

“Bạch Cù-đàm, theo sự hiểu biết của con đối với điều mà Sa-môn Cù- 
đàm nói, thì đệ tử Sa-môn Củ-đàm Ấy, với các dòng tộc khác nhau cạo bỏ 
râu tóc, chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình để học đạo, do bởi sự 
học đạo ẫây mà thật sự hành trên vô lượng phước tích, chứ không chỉ hành 
trên một phước tích.” 

Thể Tôn lại nói với Thương-ca-la: 

“Có ba thị hiện là, như ý túc thị hiện, chiêm niệm thị hiện, giáo huấn thị 
hiện. ˆ 

“Ở đây, nếu có một Sa-môn, Bà-la-môn có đại như ý túc, đại oai đức, đại 
phước hựu, đại oal thần, đối với như ý túc, tâm được tự tại, hành vô 
lượng công đức của như ý túc như vây; nghĩa là phân một thân làm thành 
nhiều thân, hợp nhiều thân làm thành một thân, một thì trụ trên một, được 
biết, được thấy”; đi xuyên vách đá mà không bị trở ngại, cũng như đi 
trong hư không; chìm xuống đất như chìm xuống nước, đi trên nước như 
đi trên đất; ngồi kiết già mà bay trên không như chim bay liệng: với mặt 
trời và mặt trăng này vốn có đại như ý túc, đại phước hựu, đại oai thần 
mà có thể đưa tay bắt nắm; thân cao đến trời Phạm thiên. Này Ma-nạp, 
đó là thị hiện bằng như ý túc. 

“Này Ma-nạp, thế nào là chiêm niệm thị hiện? Hoặc có một hạng Sa-môn, 
Bà-la-môn do nơi tướng trạng của người khác mà chiêm đoán được ý 
tưởng của họ, rằng “Nó có ý nghĩ như thế này, nó có ý nghĩ như thế kia, 
nó thật sự có ý nghĩ; họ chiêm đoán nhiều vô lượng chứ không chiêm 
đoán ít, nhưng tất cả thảy đều chắc thật, chứ không phải là những giả 
thiết viễn vông. Hoặc giả không do nơi tướng trạng của người khác để 





“Tam thị hiện: như ý túc thị hiện, chiêm niệm thị hiện, giáo huấn thị hiện 
7F Ul /7RBI 27RiN #UñI|ZRBN. Xem No 1(24): kinh Kiên cố; 7áp 
Dị 6 (NÑo.1536, tr.389 b), ba thị đạo: thần biến thị đạo, ký tâm thị đạo, giáo giới 
thị đạo. PAlI: mi pãihãrivaãng: iddhi, adesana, anusãsang. 

® Hán: nhất tắc trụ nhất, hữu trí hữu kiến — RỊ| †Ì —- #ï #I\ #ï ïd. Nghĩa không 
rõ. Tập DỊ (nt): hoặc ân hoặc hiện. Päli: ãvibhãvam tirobhãvam. 
















































































?PI.: so bahưm cepi ãdisati tatheva tam hoti no aññathaä, họ nói ra nhiêu điêu và 
điêu ây là như vậy, không khác. 





Bith THÖÔNG-CA-LA 


đoán biết ý tưởng của họ, nhưng do nghe tiếng của chư Thiên và loài phi 
nhân mà đoán biết được ý tưởng của người khác rằng “Nó có ý nghĩ như 
thế này, nó có ý nghĩ như thế kia, thật sự nó có ý nghĩ như vậy", họ 
chiêm đoán nhiều vô lượng chứ không chiêm đoán ít, nhưng tất cả thảy 
đều chắc thật, chứ không phải là những giả thiết viễn vông. Hoặc không 
do nơi tướng dạng của người khác để đoán biết ý tưởng của họ, cũng 
không nghe tiếng của chư Thiên và các loài phi nhân, nhưng do tâm niệm 
của người khác, tâm tư của người khác, ngôn thuyết của người khác. Sau 
khi nghe tiếng rồi đoán biết được ý tưởng của người khác rằng “Nó có ý 
tưởng như thế này, nó có ý tưởng như thế kia, nó thật sự có ý tưởng như 
vậy”, họ chiêm đoán nhiều vô lượng chứ không chiêm đoán ít, nhưng tất 
cả thảy đều chắc thật, chứ không phải là những giả thuyết viễn vông. 
Hoặc không do nơi tướng dạng của người khác để đoán biết ý tưởng của 
người khác, cũng không nghe tiếng của chư Thiên và loài phi nhân để 
đoán biết ý tưởng của người khác, nhưng do nơi tâm niệm, nơi tư duy, 
nơi ngôn thuyết của người khác'° để sau khi nghe rồi, đoán biết ý tưởng 
của người khác rằng “Nó có ý tưởng như thế này, nó có ý tưởng như thế 
kia, nó thật sự có ý tưởng như vậy”, họ chiêm đoán nhiều vô lượng chứ 
không chiêm đoán ít, nhưng tất cả thảy đều chắc thật, chứ không phải là 
những giả thuyết viễn vông. Hoặc không do nơi tướng dạng của người 
khác để đoán biết ý tưởng của người khác, cũng không nghe tiếng của 
chư Thiên và loài phi nhân để đoán biết ý tưởng của người khác, cũng 
không do nơi tâm niệm, nơi tư duy, nơi ngôn thuyết của người khác để 
sau khi nghe rồi, đoán biết ý tưởng của người khác, nhưng do thấy người 
khác nhập vào định không tầm không tứ'', sau khi thấy bèn nghĩ rằng 
“Như Hiền giả này thì không có tâm niệm, [651b] không có tư duy, sở 
nguyện như ý. Hiền giả kia ra khỏi định này với tâm niệm như vậy. Vị ấy 





























'° Tha niệm tha tư tha thuyết {3U MMttãfR. PI.: vatakkayato vicãrayato vitakka- 
vipphãrasaddam suia, sau khi nghe tiếng nói được khuếch đại bởi tầm tứ, được 





kiếm soát bởi tầm tứ. 

'! Chỉ các bậc từ nhị thiền trở lên, trong đó không có tâm sở tầm (Päli: vitakka) 
và tứ (PAlI: vicara). PÌ.: awiakkam avicãram samadhim samapannassa cefasä cefo 
paricca pajãnari, ngưới ấy nhập vào đỉnh không tầm không tứ, y nơi tâm của 
mình mà biết tâm của người khác. 





kinh THÖÔNG-CA-LA 232 


ra khỏi định này sẽ có tâm niệm như vậy, như vậy'.“ Người này cũng 
đoán biết việc quá khứ, cũng đoán biết việc tương lai, cũng đoán biết 
việc hiện tại, những điều được làm từ lâu, những điều được nói từ lâu, 
cũng đoán biết những nơi yên tĩnh, sống nơi yên tĩnh, cũng đoán biết tất 
cả pháp tâm và tâm sở hữu. Đó gọi là thị hiện bằng sự chiêm niệm. 

“Này Ma-nạp, thế nào là giáo huấn thị hiện? Ở đây có một Sa-môn, Bà- 
la-môn tự mình hành theo đạo như vậy, tích như vậy, và sau khi hành 
theo đạo như vậy, tích như vậy rồi, các lậu diệt tận, chứng đắc vô lậu, 
tâm giải thoát, tuệ giải thoát, tự tri tự giác, tự tác chứng, thành tựu an trụ, 
biết như thật: “Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm 
xong, không còn tái sanh nữa”. Rồi vị ấy giảng thuyết lại cho người khác 
rằng “Ta tự hành đạo như vậy, tích như vậy, và sau khi hành đạo như vậy, 
tích như vậy rồi, các lậu diệt tận, chứng đắc vô lậu, tâm giải thoát, tuệ 
giải thoát, tự tri tự giác, tự tác chứng, thành tựu an trụ, biết như thật Sự 
sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn 
tái sanh nữa'. Rồi người đó cũng tự hành đạo như vậy, tích như vậy rỒi, 
các lậu diệt tận, chứng đắc vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, tự tri tự 
giác, tự tác chứng, thành tựu an trụ, biết như thật: “Sự sanh đã dứt, phạm 
hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa. Rồi 
người đó cũng lại thuyết giảng cho người khác. Cứ như vậy... lần lượt 
truyền đi cho đến vô lượng trăm ngàn. Này Ma-nạp, đó gọi là sự thị hiện 
bằng giáo huấn. 

“Trong ba thị hiện này, thị hiện nảo là tối thượng, tối diệu, tối thắng?” 
Thương-ca-la Ma-nạp đáp rằng: 

“Bạch Cù-đàm, nếu Sa-môn, Bà-la-môn nào có đại như ý túc, đại oa1 đức, 
đại phước hựu, đối với như ý túc, tâm được tự tại, cho đến, thân cao đến 
trời Phạm thiên, thưa Cù-đàm, cái đó là tự mình làm tự mình có, tự mình 
thọ lãnh quả báo. Thưa Cù-đàm, trong các thị hiện, sự thị hiện này được 
gọi là pháp đại huyễn °. 





Ki yathã imassa bho manosankhara patqthitã massa citfassa anantara amum nãma 
vitakkam vitakkessaii, “tôn giả kia có ý hành được hướng đến chỗ nào, lập tức tâm 
của vị này hướng tầm đến đó. 

'°Nguyên Hán: đại pháp X}#*. Bản Việt thêm từ huyễn cho đủ nghĩa. Päli: 





BiqR THÖÔNG-CA-LA 


“Bạch Cù-đàm, nếu Sa-môn, Bà-la-môn nào do nơi tướng dạng mà đoán 
biết ý tưởng của người khác, cho đến các pháp tâm và tâm sở hữu; bạch 
Cù-đàm, cái đó cũng chỉ là tự mình làm tự mình có, [6SIlc] tự mình thọ 
lãnh quả báo. Thưa Cù-đàm, trong các thị hiện, sự thị hiện này được gọi 
là pháp đại huyền. 

“Bạch Cù-đàm, nếu Sa-môn, Bà-la-môn nào tự mình hành theo đạo như 
vậy, tích như vậy, và sau khi tự hành đạo như vậy, tích như vậy, các lậu 
diệt tận, chứng đắc vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, tự tri tự giác, tự 
tác chứng, thành tựu an trụ, biết như thật “Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã 
vững, điều cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa'. Rồi vị ấy 
thuyết giảng cho người khác nữa. Cứ như vậy lần lượt truyền đi cho đến 
trăm ngàn vô lượng, thì bạch Cù-đàm, trong ba thị hiện, sự thị hiện này là 
tối thượng, tối diệu, tối thắng.” 

Thể Tôn lại hỏi Thương-ca-la Ma-nạp: 

“Trong ba thị hiện, ngươi tán thán sự thị hiện nào?” 

Ma-nạp Thương-ca-la đáp: 

“Trong ba thị hiện, con tán thán Sa-môn Cù-đàm. Vì sao vậy? Vì Sa-môn 
Cù-đàm có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại phước hựu, có đại oal 
thần, tâm được tự tại, cho đến thân cao ngang Phạm thiên. Sa-môn Cù- 
đàm do nơi tướng dạng của người khác mà biết ý tưởng của người khác, 
cho đến đoán biết các tâm và tâm sở hữu pháp. Sa-môn Cù-đảm thị đạo 
với đạo như vậy, tích như vậy, và sau khi hành đạo này, tích này, các lậu 
diệt tận, chứng đắc vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, thành tựu an trụ, 
biết như thật “Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã làm 
xong, không còn tái sanh nữa”. Sa-môn Cù-đàm thuyết giảng cho người 
khác, rồi người khác thuyết giảng cho người khác nữa. Như vậy, lần lượt 
truyền đi cho đến trăm ngàn vô lượng. Bạch Cù-đàm, cho nên, đối với ba 
thị hiện, con tán thắn Sa-môn Cù-đàm.” 

Rồi Thế Tôn nói rằng: 

“Ma-nạp, người khéo thấu suốt vẫn đề này. Vì sao? Thật sự Ta có đại 
như ý túc, đại oai thần, đại phước hựu, đại oai thần, đối với như ý túc, 





mãyãsaha-dhammaripam; pháp huyễn hoặc; bản Hán đọc là mahã-dhamma, có lẽ 
bị sót mất nhiều âm tiết. 


kinh THÖÔNG-CA-LA 234 





tâm được tự tại, cho đến, thân cao ngang Phạm thiên. Này Ma-nạp, Ta do 
tướng dạng người khác mà biết được ý tưởng của người khác, cho đến 
đoán biết tâm và tâm sở hữu pháp. 

“Này Ma-nạp, Ta tự hành đạo như vậy, tích như vậy, các lậu diệt tận, 
chứng đắc vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, tự tri tự giác, tự tác chứng, 
thành tựu an trụ, biết như thật “Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, điều 
cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa'. Rồi Ta giảng thuyết cho 
người khác, người khác cũng giảng thuyết cho người khác nữa. Như vậy, 
lần lượt truyền đi cho đến trăm ngàn vô lượng. 

“Này Ma-nạp, cho nên ngươi khéo thấu suốt vấn đề này. Ngươi hãy biết 
như vậy, hãy khéo thọ trì như vậy. Vì sao? Bởi vì ý nghĩa được nói này 
phải [652a] như vậy.” 

Lúc bấy giờ, Thương-ca-la Ma-nạp bạch răng: 

“Bạch Thế Tôn, con đã hiểu. Bạch Thiện Thệ, con đã hiểu. Bạch Thế 
Tôn, con nay tự quy y Phật, Pháp, Tỳ-kheo Tăng. Cúi mong Thế Tôn 
nhận con làm Ưu-bà-tắc, kế từ hôm nay trọn đời tự quy y cho đến tận 
mạng.” 

Phật thuyết như vậy. Thương-ca-la Ma-nạp, Tôn giả A-nan và các Tỳ- 
kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


n1 


144. KINH TOÁN SÓ MỤC-KIÊN-LIÊN 
Tôi nghe như vầy. 
Một thời Đức Phật trú tại nước Xá-vệ, ở Đông viên, giảng đường Lộc Tử 
Mẫu.! 
Bấy giờ, Toán số Mục-kiền-liên” sau bữa trưa, thong dong tản bộ đến chỗ 
Phật, chào hỏi xong, ngôi xuống một bên, bạch rằng: 
“Thưa Cù-đàm, tôi có điều muốn hỏi, mong nghe cho mới dám trình 
bảy”. Thế Tôn nói: 
“Mục-kiền-liên, ông muốn hỏi gì cứ tự tiện, đừng tự nghi ngại.” 
Toán số Mục-kiền-liên bèn bạch rằng: 
“Thưa Cù-đàm, giảng đường Lộc tử mẫu này được xây dựng dần dần cho 
đến cuối cùng được thành tựu. Thưa Cù-đàm, cầu thang trong Lộc tử 
mẫu giảng đường này, bắt đầu lên một nắc, rồi đến hai, ba, bốn. Thưa 
Cù-đàm, như vậy giảng đường Lộc tử mẫu lần lượt theo thứ tự đi lên. 
Thưa Cù-đàm, sự điêu phục voi này cũng lần lượt thứ tự cho đến thành 
tựu, nghĩa là do bởi móc câu vậy. Thưa Cù-đàm, sự điều phục ngựa này 
cũng lân lượt thứ tự cho đên thành tựu, nghĩa là do bởi hàm vậy. Thưa 
Cù-đàm, Sát-đề-lị này cũng lần lượt thứ tự cho đến thành tựu, nghĩa là do 
bởi cung và tên vậy. Thưa Cù-đàm, các Bà-la-môn này cũng lần lượt thứ 
tự cho đến thành tựu, nghĩa là do bởi kinh thư vậy. 
“Thưa Cù-đàm, chúng tôi học toán số, nhờ toán số mà mưu sinh, cũng 
lần lượt thứ tự cho đến thành tựu. Nếu có đệ tử nam hoặc nữ bắt đầu 
được dạy từng con số một, rồi hai, ba, mười, trăm, ngàn, vạn..., thứ tự mà 
đếm lên. Thưa Cù-đàm, như vậy chúng tôi học toán số, nhờ toán số mà 
mưu sinh, lần lượt theo thứ tự cho đến thành tựu. Sa-môn Cù-đàm, trong 
pháp luật này, lần lượt thứ tự như thế nào cho đến thành tựu?” 
Thế Tôn nói: 


“Này Kiền-liên, nếu có sự lần lượt thứ tự thực hiện cho đến thành tựu 












































+, PI.: Pubbarame 














THỊ 
| 


No 70: Đông viên trung Lộc giảng đường 7l 
Migaramaätupäsade. 

?Toán số Mục-kiền-liên #f#H#È3#. No 70: Số Bà-la-môn #/3###Ƒ'. Päli: 
Ganaka-Moggalläna, có thể là một nhà toán học. 





























kinh TOAÙN SOÁ MUÏC-KIEÀN-LIEÂN 236 


nào được nói đến một cách chân chánh, thì này Mục-kiền-liên, ở trong 
pháp luật của Ta, đây là điều được nói đến một cách chân chánh. Vì sao 
vậy? Này Mục-kiền-liên, Ta đối với pháp luật này lần lượt thứ tự thực 
hiện cho đến đạt thành cứu cánh. 

“Này Mục-kiền-liên, Tỳ-kheo niên thiếu vừa mới đến [652b] học đạo, 
mới vào trong pháp luật này, Như Lai trước hết dạy rằng “Ngươi hãy đến 
đây. Với thân, hãy thủ hộ mạng thanh tịnh; với miệng và ý, hãy thủ hộ 
mạng thanh tịnh". 

“Này Mục-kiền-liên, khi Ty-kheo với thân, thủ hộ mạng thanh tịnh; với 
miệng và ý thủ hộ mạng thanh tịnh rồi, Như Lai lại dạy tiến thêm rằng 
“Tỳ-kheo, hãy đến đây, hãy quán nội thân như thân, cho đến quán thọ , 
tâm và pháp như pháp'. 

“Này Mục-kiền-liên, khi Tỳ-kheo quán thân như thân, cho đến quán thọ, 
tâm và pháp như pháp rồi, Như Lai lại dạy tiến thêm “Tỳ-kheo, hãy đến 
đây, hãy quán thân như thân, đừng niệm tưởng những niệm tương ưng 
với dục; cho đến quán thọ, tâm và pháp như pháp, đừng niệm tưởng 
những niệm tương ưng với dục". 

“Này Mục-kiển-liên, khi Tỳ-kheo quán thân như thân, không niệm tưởng 
những niệm tương ưng với dục, cho đến quán thọ, tâm và pháp như pháp, 
không niệm tưởng những niệm tương ưng với dục, Như Lai dạy tiến 
thêm “Tỳ-kheo, hãy đến đây, hãy thủ hộ các căn, thường niệm tưởng sự 
khép kín”, niệm tưởng muốn minh đạt, thủ hộ tâm mà được thành tựu, 
hằng khởi chánh tri. Khi mắt thấy sắc, không chấp thủ tướng của sắc, 
không đắm nhiễm vị” của sắc. Do nguyên nhân gì” mà khi nhãn căn 





*Trong bản Hán: quán giác Bi. 





* Thường niệm bề tắc ìf 2B] 3š. Có lẽ tương đương PRÌi: indriyesu guitadvãro, 





canh chứng cửa nơi các căn. 
* Hán: bắt vị sắc SIRffi. PI.: mã" nuvyyafjanaggahähï, chớ nắm bắt tuy tướng (các 





chỉ tiết nhỏ khi nhìn thấy sắc). PI. amzwyañ/ana: tùy tướng, tùy hình hảo;nhưng 
bản Hán hiểu từ wyañ/ana là vị để nếm, gia vị hương vị. 

° Vị phân tránh cô ñ4š3#ÌÍL, vì sự phẫn nộ và tranh cãi; Hán dịch có thể nhằm 
vì vô nghĩa trong đoạn mach này. PälIH: ya#vãdhikaranam enam cakkhundriyam 


asamvutam viharantamn abhjJjjhãdomanassã pãpakã akusalãa dhammaã anvãsufvã tassa 


Bi TOAÙN SOÁ MUÏC-KIEÀN-LIEÂN 





không được thủ hộ thì trong tâm sanh tham lam, ưu sầu, ác bất thiện pháp, 
hãy hướng đến kia mà thủ hộ căn con mắt. Cũng vậy, tai, mũi, lưỡi, thân; 
khi ý biết pháp, không chấp thủ tướng của pháp, không đắm nhiễm vị của 
pháp. Do nguyên nhân gì mà khi ý căn không được thủ hộ thì trong tâm 
sanh tham lam, ưu sầu, ác bất thiện pháp, hãy hướng đến kia mà thủ hộ ý 
căn. 

“Này Mục-kiền-liên, sau khi Ty-kheo thủ hộ các căn, thường niệm sự 
khép kín, niệm tưởng muốn minh đạt, thủ hộ niệm tâm mà được thành 
tựu, hằng muốn khởi ý, khi mắt thấy sắc, không chấp thủ sắc tướng, 
không đắm sắc vị; do nguyên nhân gì mà khi nhãn căn không được thủ 
hộ thì trong tâm sanh tham lam, ưu sầu, ác bất thiện pháp, hãy hướng đến 
kia mà thủ hộ căn con mắt; cũng vậy, tai, mũi, lưỡi, thân; khi ý biết pháp, 
không chấp thủ tướng của pháp, không đắm nhiễm vị của pháp; nguyên 
nhân gì mà khi ý căn không được thủ hộ thì trong tâm sanh tham lam, ưu 
sầu, ác bất thiện pháp, hãy hướng đến kia mà thủ hộ ý căn, bấy giờ, này 
Mục-kiền-liên, Như Lai lại dạy tiến thêm: “Tỳ-kheo, hãy đến đây, hãy 
biết rõ sự ra vào, khéo quán sát phân biệt, co duỗi, cúi ngước, nghỉ dung 
chững chạc, khéo mang tăng-già-lê và các [652e] y bát; đi, đứng, nằm, 
ngồi, ngủ nghỉ, nói năng, im lặng, thảy đều biết rõ'. 

“Này Mục-kiền-liên, khi Tỳ-kheo biết rõ sự ra vào, khéo quán sát phân 
biệt co, duỗi, cúi, ngước, nghi dung chững chạc, khéo mang tăng-giả-lê 
và các y bát; đi, đứng, nằm, ngồi, ngủ, nghỉ, nói năng, im lặng thầy đều 
biết rõ, Như Lai lại dạy tiến thêm: “Tỳ-kheo, hãy đến đây, hãy sống cô 
độc tại nơi xa vắng, trong rừng, trong núi hoặc dưới gốc cây, những chỗ 
trống vắng yên tĩnh, sườn non, động đá, đất trống, lùm cây, hoặc đến 
trong rừng, hoặc ở ngoài bãi tha ma. Sau khi ngươi đã sống trong rừng 
văng, hoặc đến dưới gốc cây, những chỗ trống vắng yên tĩnh, hãy trải 
nI-sư-đàn, ngồi kiết già, chánh thân chánh nguyện", nhiếp niệm nội tâm, 





sawvaräya pafipajjhähi, do nguyên nhân gì mà khi sống với nhãn căn không được 
phông hộ khi ấy tham và ưu cũng các pháp ác bắt thiện chảy lọt vào, ngơi hãy tu 
tập để ngăn chặn nguyên nhân ấy. Trong bản Hán, ađ//kzraa, nguyên nhân, 
được hiểu là sự tranh cãi. 

? Chánh thân chánh nguyện 1E 1E; PRl: ujưm kãyam panidhäaya, ngồi thăng 
lưng. Trong bản Hán, pzøiđãya (sau khi đặt xuống), được hiểu là papidhãna: 


kinh TOAÙN SOÁ MUÏC-KIEÀN-LIEÂN 238 





đoạn trừ tham lam, tâm không não hại; thấy tài vật và các nhu dụng sinh 
sống của người khác không muốn được về mình. Ngươi đối với tham 
lam, hãy tịnh trừ tâm ấy. Cũng vậy, đối với sân nhuế, thụy miên, trạo 
hối, đoạn nghi độ hoặc, đối với các thiện pháp không còn do dự. Ngươi 
đối với nghi hoặc hãy tịnh trừ tâm ấy. Ngươi đoạn trừ năm triền cái” 
này, chúng làm tâm ô uế, tuệ yếu kém, rồi ly dục, ly ác bất thiện pháp 
cho đến chứng đắc Tứ thiền, thành tựu an trụ". 

“Này Mục-kiền-liên, khi Tỳ-kheo ly dục, ly ác bất thiện pháp, cho đến 
chứng đắc Tứ thiền, thành tựu an trụ, thì này Mục-kiền-liên, Như Lai đã 
đem lại nhiều lợi ích cho Tỳ-kheo niên thiếu, nghĩa là khéo khuyên răn, 
dạy dỗ, khiển trách. 

“Này Mục-kiền-liên, nếu có Tỳ-kheo Thượng tôn trưởng lão, phạm hạnh 
kỳ cựu, Như Lai lại dạy tiến thêm đề thành tựu cứu cánh diệt tận hết thảy 
lậu.” 

Toán số Mục-kiền-liên lại hỏi: 

“Sa-môn Cù-đàm, đối với tất cả đệ tử răn dạy như vậy, khiến trách như 
vậy, tất cả đều đạt đến cứu cánh trí, nhất định đến Niết-bàn chăng?” 

Thế Tôn đáp: 

“Này Mục-kiền-liên, không phải nhất định đạt đến. Hoặc có người đạt 
được, hoặc có người không “. 

Toán số Mục-kiền-liên lại hỏi: 

“Cù-đàm, trong đó nhân duyên gì khi có Niết-bàn, có Niết-bàn đạo và 
Sa-môn Cù-đàm hiện tại là người chỉ đường” đó, mà có Tỳ-kheo được 
răn dạy như vậy, được khiến trách như vậy, thì đạt đến cứu cánh Niết-bàn, 
nhưng một số khác lại không đạt đến?” 

Thế Tôn nói: 

“Này Mục-kiền-liên, Ta muốn hỏi lại ông, hãy tùy theo sự hiểu biết mà 
trả lời. 





ước nguyện. 
®“Ngũ cái 1L #§. Pãli: pañca narana. 





° Hán: đạo sư 3Šƒïf. Dioch lag nfười chỉ đường cho phù hợp với đoạnmạch tiếp 
theo. PI.: smZdapeiä, người chỉ đường, người hướng dẫn. 


Bitb TOAÙN SOÁ MUÏC-KIEÀN-LIEÂN 





“Này Mục-kiển-liên, ý ông nghĩ sao? Ông biết rõ thành Vương xá ở đâu, 
am tường các con đường đến đó chăng?” 

Toán số Mục-kiền-liên đáp: 

“Thật vậy, tôi biết rõ thành Vương xá ở đâu và cũng am tường các con 
đường đến đó.” 

Thế Tôn hỏi: 

“Này Mục-kiền-liên, nếu có một người muốn đi đến thành Vương xá để 
yết kiến vua, người ấy hỏi rằng: “Tôi muốn đi đến thành Vương xá để 
gặp vua, Toán số Mục-kiền-liên biết rõ thành Vương xá ở đâu, am tường 
các đường lộ và đường tắt, có thê chỉ cho tôi chăng?” Ông nói với người 
ấy rằng “Từ đây đi về phía Đông, đến [653a] thôn kia, rồi từ thôn ấy đến 
ấp kia, lần lượt như vậy đi đến thành Vương xã. Những gìở ngoại thành 
Vương xá, những khu vườn xinh đẹp, đất bằng phẳng, những lầu đài, ao 
tắm, đủ loại bông hoa, có con sông dài, lại có dòng suối trong, sẽ được 
thấy hết, được biết hết”. Người ấy sau khi nghe ông chỉ dẫn rồi, đi chưa 
bao lâu bèn bỏ con đường chánh mà đi theo con đường lầm lẫn để trở lui 
lại. Những gì ngoại thành Vương xá, rừng cây xinh đẹp, đất bằng phăng, 
lâu đài, ao tắm, đủ loại cây cối, bông hoa, có con sông dài, có dòng suối 
trong, người ấy hoàn toàn không thấy, không biết gì hết. 

“Lại có một người khác muốn đi đến thành Vương xá để yết kiến vua. 
Người ấy hỏi ông rằng: “Tôi muốn đi đến thành Vương xá để gặp vua, 
Toán số Mục-kiền-liên biết rõ thành Vương xá ở đâu, am tường các 
đường lộ và đường tắt, có thê chỉ cho tôi chăng?” 

“Ông nói với người ấy rằng: “Từ đây đi về phía Đông, đến thôn kia, rồi 
từ thôn ấy đến ấp kia, lần lượt như vậy đi đến thành Vương xá. Những gì 
ở ngoại thành Vương xá, những khu vườn xinh đẹp, đất bằng phẳng, 
những lầu đài, ao tắm, đủ loại bông hoa, có con sông dài, lại có dòng suối 
trong, sẽ được thấy hết, được biết hết”. 

“Người ấy sau khi nghe ông chỉ dẫn, bèn từ đây đi về hướng Đông, đến 
thôn kia, từ thôn ấy đi đến ấp kia, lần lượt như vậy cho đến thành Vương 
xá. Những gì ở ngoại thành Vương xá, những khu vườn xinh đẹp, đất 
bằng phăng, lâu đài, ao tắm, đủ loại bông hoa, có con sông dài, có dòng 
suối trong đều được thấy hết, biết hét. 

“Này Mục-kiền-liên, trong đó do nhân gì duyên gì, trong khi có thành 


kinh TOAÙN SOÁ MUÏC-KIEÀN-LIEÂN 240 





Vương xá, có con đường đến thành Vương xá và có ông hiện tại là người 
chỉ đường đó, nhưng người thứ nhất nghe lời ông chỉ dẫn, chăng bao lâu 
đã bỏ con đường chánh mà đi theo con đường lầm lẫn trở lui lại, rồi 
những gì ở ngoài thành Vương xá, những khu vườn xinh đẹp, đất bằng 
phẳng, lâu đài, ao tắm, đủ loại bông hoa, có con sông dài, có dòng suối 
trong, tất cả người ấy đều không thấy, không biết? Còn người thứ hai khi 
nghe theo lời ông chỉ dẫn, từ con đường chánh lần lượt đi đến thành 
Vương xá, những gì ở ngoại thành Vương xá, những khu vườn xinh đẹp, 
đất bằng phẳng, lâu đài, ao tắm, đủ loại bông hoa, có con sông dải, có 
dòng suối trong, thảy đều được thấy hết, được biết hết?” 

Toán số Mục-kiền-liên đáp: 

“Này Cù-đảàm, tôi hoàn toàn vô sự. Có thành Vương xá đó, có con đường 
dẫn đến thành Vương xá đó, tôi chỉ làm người chỉ đường. Người thứ nhất 
không tùy theo sự chỉ dẫn của tôi, bỏ con đường chánh mà đi theo con 
đường lầm lẫn để [653b] trở lui lại. Những gì ở ngoài thành Vương xá, 
những khu vườn xinh đẹp, đất bằng phẳng, lâu đài, ao, tắm, đủ loại bông 
hoa, có con sông đài, có dòng suối trong, tất cả người ấy đều không thấy, 
không biết. Người thứ hai khi nghe theo lời tôi chỉ dẫn, từ con đường 
chánh lần lượt đi đến thành Vương xá, những gì ở ngoại thành Vương xá, 
những khu vườn xinh đẹp, đất bằng phẳng, lâu đài, ao tắm, đủ loại bông 
hoa, có con sông dài, có dòng suối trong, thảy đều được thấy hết, được 
biết hết.” 

Thể Tôn nói rằng: 

“Cũng vậy, này Mục-kiền-liên, Ta cũng vô sự. Có Niết-bàn đó, có con 
đường dẫn đến Niết-bàn đó, Ta chỉ là người chỉ đường, giáo huấn các 
Tỳ-kheo như vậy, khiển trách các Tỳ-kheo như vậy, nhưng có người đạt 
đến cứu cánh Niết-bàn, có người lại không. Này Mục-kiền-liên, nhưng 
tùy theo sở hành của mỗi Tỳ-kheo mà Thế Tôn ghi nhận sở hành ấy, tức 
là cứu cánh lậu tận vậy.” 

Toán số Mục-kiền-liên bạch rằng: 

“Bạch Cù-đàm, tôi đã hiểu. Bạch Cù-đàm, tôi đã rõ. 

“Bạch Cù-đàm, cũng như trên mảnh đất tốt, có khu rừng sa-la, trong đó 
có người giữ rừng sa-la, sáng suốt, không lười biếng, đối với gốc rễ của 
các cây sa-la, tùy theo thời mà cuốc xới, san chỗ cao, lấp chỗ thấp, quét 





Biqh TOAÙN SOÁ MUÏC-KIEÀN-LIEÂN 


đọn rác, tưới nước, không để sai thời. Nếu bên cạnh có mọc cỏ tạp ô uề 
thì nhố sạch hết. Nếu có những cây đâm ngang, cong queo thì uốn lại cho 
thắng hay tỉa đi. Nếu có những cây mọc rất ngay thắng thì chăm sóc, giữ 
gìn, hằng cuốc xới, quét đọn rác, tưới nước, không để sai thời. Như vậy, 
trên mảnh đất tốt, rừng cây sa-la cảng ngày cảng sum suê. 

“Bạch Cù-đàm, cũng vậy, có người dua nịnh, dối trá, không biết thi ân, 
vô tín, giải đãi, không niệm, không định, ác tuệ, tâm cuồng, các căn rỗi 
loạn, trì giới lơ là, không tu trì phát triển. Sa-môn Cù-đảm, với những 
người như vậy không thể cộng sự. Vì sao vậy? Bạch Cù-đàm, những 
người như vậy là phạm hạnh ô uế. 

“Bạch Cù-đàm, nếu có những người không dua nịnh, cũng không dối trá, 
biết thi ân, có tín, tinh tấn, không giải đãi, có niệm, có định và cũng có trí 
tuệ, rất mực cung kính, tu tập phát triển. Sa-môn Cù-đàm, với những 
người như vậy có thể cộng sự. Vì sao vậy? Bạch Cù-đàm, những người 
như vậy là phạm hạnh thanh tịnh. 

“Bạch Cù-đàm, cũng như trong các loại căn hương'”, trầm hương là bậc 
nhất. Vì sao vậy? Bạch Cù-đàm, vì trầm hương đối với các loại căn 
hương, nó là tối thượng. 

“Bạch Cù-đàm, cũng như trong các loại hương lõi'', xích chiên đàn là 
bậc nhất. Vì sao vậy? Bạch Cù-đàm, vì trong các thứ hương lõi, [6S3c] 
chiên đàn là tối thượng. 

“Bạch Cù-đàm, cũng như trong các loại hoa nước, hoa sen xanh là bậc 
nhất. Vì sao vậy? Bạch Cù-đàm, vì trong các loại hoa nước hoa sen xanh 
đ là tối thượng. 

“Bạch Cù-đàm, cũng như trong các thứ hoa trên đất, hoa tu-ma-na là bậc 
nhất. Vì sao vậy? Bạch Cù-đàm, vì trong các loại lục hoa, tu-ma-na hoa 
là tối thượng. 

“Bạch Cù-đàm, cũng như trong thế gian, giữa các luận sĩ, Sa-môn Cù- 
đàm là bậc nhất. Vì sao vậy? Vì Sa-môn Cù-đàm như một luận sĩ có thể 
khuất phục tất cả các ngoại đạo dị học vậy. 








'° Căn hương J‡Z#, hương liệu từ rễ cây; xem kinh 141 trên. Päli: „ziagandhä. 
'! Sa-la thọ hương 3⁄2##J], loại hương trầm bằng lõi cây; xem kinh 141 trên. 
PAlI: sãragandha. Trong bản Hán, đọc là sđ/a2 (cây sa-la) thay vì sara (lỗi cây). 

















kinh TOAÙN SOÁ MUÏC-KIEÀN-LIEÂN 242 


“Bạch Thế Tôn, nay con tự quy y Phật, Pháp và Tỳ-kheo Tăng. Cúi mong 
Thế Tôn nhận con làm Ưu-bà-tắc. Kể từ hôm nay, trọn đời đều tự quy y 
cho đến tận mạng.” 

Phật thuyết như vậy. Toán số Mục-kiền-liên và các Ty-kheo sau khi nghe 
Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. ” 





'? Bản Hán, hết quyền 35. 


145. KINH CÙ-MẶC MỤC-KIÊN-LIÊN 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, sau khi Đức Phật Bát-niết-bàn chưa bao lâu, Tôn giả A-nan trú 
tại thành Vương xá. 
Lúc bấy giờ Vũ Thế!, đại thần nước Ma-kiệt-đà, đang chỉnh trị thành 
Vương xá để phòng ngừa dân Bạt-kỳ”. Rồi đại thần Vũ Thế sai Cù-mặc 
Mục-kiền-liên, một người làm ruộng”, đi đến Trúc lâm, vườn Ca-lan-đà. ' 
Bấy giờ Tôn giả A-nan vào lúc sáng sớm khoác y ôm bát vào thành 
Vương xá đê khât thực, rôi Tôn giả A-nan nghĩ răng: “Hãy gác việc khât 
thực trong thành Vương xá lại đã. Ta hãy đên chỗ người làm ruộng Cù- 
mặc Mục-kiên-liên.” 
Rồi Tôn giả A-nan đi chỗ Cù-mặc Mục-kiền-liên, [654a] người làm 
ruộng. 
Bà-la-môn Củù-mặc Mục-kiền-liên” từ xa trông thấy Tôn giả A-nan đi đến, 
bèn rời chỗ ngôi đứng dậy, trịch vai áo đang mặc, chắp tay hướng vê Tôn 
giả A-nan, bạch răng: 
“Kính chào A-nan, lâu nay không thấy đến. Xin mời ngồi trên chỗ này.” 
Tôn giả A-nan liền ngồi trên chỗ ngồi đó. 
Bà-la-môn Cù-mặc Mục-kiên-liên sau khi chào hỏi Tôn giả A-nan, rỒi 
ngôi xuông một bên mà bạch răng: 
“Bạch A-nan, tôi có điều muốn hỏi, mong nghe cho chăng?” 


Tôn giả A-nan trả lời răng: 








' Ma-kiệt-đà đại thần Vũ Thế Ƒ#ÿ8JÈ/KETRj®*. PI: Vassakãro brãmano 
Magadhamahãmatto. Xem kinh 142. 

“Xem kinh 142. Pãli, M. 108: chuẩn bị đánh nhau với Pajjota (Candappajjota), 
vua nước Avanti, chứ không phải với ValJi (Bạt-kỳ). 

*Cù-mặc Mục-kiền-liên điền tác nhân ƒ##Ä H'##3# HJ{E,\. Päli (M. ii. 37): 
øopakamogallänassa brãhmanassa kammamo, (A-nan đi đến) chỗ làm việc của Bà- 














la-môn Gopaka-Moggalläna. Trong bản Hán, #zzzzzz⁄a, chỗ đang làm việc, 
được hiểu là xzssaka: nông phu? 

* Chi tiết này không phù hợp với chỉ tiết tiếp theo. 

” Đoạn trên nói ông là người làm ruộng. Xem chi. trên. 


kinh CUØ-MAEÏC MUÏC-KIEÀN-LIEÂN 244 





“Mục-kiền-liên, ông cứ hỏi đi. Tôi nghe xong sẽ suy nghĩ .” 

Bèn hỏi rằng: 

“Bạch A-nan, có Tỳ-kheo nào sánh ngang với Sa-môn Cù-đàm chăng?” 
Trong khi Tôn giả A-nan và Bà-la-môn Cù-mặc Mục-kiền-liên đang thảo 
luận vân đê này thì Vũ Thê, đại thân nước Ma-kiệt-đà, đang đi ủy lạo 
những người làm ruộng”, đến chỗ của Bả-la-môn Củ-mặc Mục-kiền-liên, 
người làm ruộng. Đại thân Vũ Thê từ xa trông thây Tôn giả A-nan ở 
trong chô Bà-la-môn Cù-mặc Mục-kiên-liên, người làm ruộng, bẻn đi 
đên chỗ Tôn giả A-nan. Sau khi chào hỏi xong, ngôi xuông một bên, hỏi 
răng: 

“Bạch A-nan, vừa rồi ngài cùng với Bà-la-môn Cù-mặc Mục-kiền-liên 
thảo luận vân đê gì vậy? Vì việc gì mà cùng hội họp ở đây?” 

Tôn giả A-nan đáp: 

“Vũ Thế, Bà-la-môn Cù-mặc Mục-kiền-liên hỏi tôi rằng “A-nan, có Tỳ- 
kheo nào sánh ngang với Sa-môn Cù-đàm chăng?" ” 

Đại thần Vũ Thế, nước Ma-kiệt-đà lại hỏi: 

“A-nan, ngài trả lời ông ấy như thế nào?” 

Tôn giả A-nan đáp: 

“Này Vũ Thế, hoàn toàn không một Tỳ-kheo nào sánh ngang với Thế 
Tôn được.” 

Đại thần Vũ Thế, nước Ma-kiệt-đà lại hỏi: 

“Vâng, A-nan, không một Tỳ-kheo nào sánh ngang với Thế Tôn được. 
Nhưng có Ty-kheo nào được Sa-môn Cù-đàm trong lúc tại thê lập nên và 
nói răng “Iy-kheo này sau khi Ta Niêt-bàn sẽ là nơi nương tựa của các 
Tỳ-kheo", và vị ây nay là nơi nương tựa của các người?” 

Tôn giả A-nan đáp: 

“Này Vũ Thế, hoàn toàn không một Tỳ-kheo nào được Thế Tôn, Bậc Tri 
Kiến”, được Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác trong lúc tại 





“Hán: ủy lạo điền tác nhân ÄZ? HÍ{E,À.. Pãli: kammanie anusaññãyamäãno, đang 
đi thị sát chỗ đang làm việc (công trường). 
"Hán: vị Thế Tôn sở tri kiến Zÿ|I®# fZII ld; có lẽ dư chữ sở, vì những nơi khác 





Biw§ CUØ-MAEÏC MUÏC-KIEÀN-LIEÂN 





thế lập lên và nói rằng “Tỳ-kheo này sau khi Ta Niết-bản sẽ là nơi nương 
tựa cho các Tỳ-kheo” và ngày nay đang là chỗ nương tựa cho chúng tôi.” 
Đại thần Vũ Thế, nước Ma-kiệt-đà lại hỏi: 

“Vâng, A-nan, không một Tỳ-kheo nào sánh ngang với Sa-môn Cù-đàm, 
cũng không một Tỳ-kheo nào được Sa-môn Cù-đàm trong lúc tại thế lập 
lên rằng “Tỳ-kheo này sau khi Ta Niết-bàn sẽ là nơi nương tựa cho các 
Tỳ-kheo và ngày nay đang là chỗ nương tựa cho các Tỳ-kheo' và vị ấy 
nay là nơi nương tựa cho các người. Nhưng có Tỳ-kheo nào [6S4b] được 
chúng Tăng hòa hiệp và bái lập lên rằng “Tỳ-kheo này sau khi Thế Tôn 
Niết-bàn là nơi nương tựa cho các Tỳ-kheo”, và vị ấy nay đang là nơi 
nương tựa của các người?” 

Tôn giả A-nan đáp: 

“Này Vũ Thế, cũng không có Tỳ-kheo nào được chúng Tăng hòa hiệp bái 
lập lên rằng “Tỳ-kheo này sau khi Thế Tôn Niết-bàn sẽ là nơi nương tựa 
cho các Tỳ-kheo' và vị ấy nay đang là chỗ nương tựa cho chúng tôi.” 

Đại thần Vũ Thế nước Ma-kiệt-đà lại hỏi: 

“Vâng, A-nan, không một Tỳ-kheo nào sánh ngang với Sa-môn Cù-đàm, 
cũng không một Tỳ-kheo nào được Sa-môn Cù-đàm trong lúc tại thế lập 
lên rằng “Tỳ-kheo này sau khi Ta Niết-bản sẽ là nơi nương tựa cho các 
Tỳ-kheo? để vị ấy nay đang là nơi nương tựa cho các người. Cũng không 
Tỳ-kheo nào được Tăng chúng hòa hiệp bái lập lên rằng “Tỳ-kheo này 
sau khi Thế Tôn Niết-bàn sẽ là nơi nương tựa cho các Tỳ-kheo' để vị ấy 
nay đang là nơi nương tựa cho các người. Này A-nan, nếu vậy các người 
hiện tại không có ai để nương tựa, nhưng cùng sống hòa hiệp, không 
tranh chấp, an ôn, đồng nhất một giáo pháp, cùng hiệp nhất như nước với 
sữa, sống an lạc như trong lúc Sa-môn Cù-đảm tại thế chăng?” 

Tôn giả A-nan đáp: 

“Này Vũ Thế, ông đừng nói rằng chúng tôi không có ai để nương tựa. Vì 
sao vậy? Thật sự chúng tôi có nơi nương tựa.” 

Đại thần Vũ Thế nước Ma-kiệt-đà đáp rằng: 





trong bản Hán đều cho thấy như vậy. Päli: /ena bhagavatä janatã passatã 
arahaiä..., bởi Thế Tôn, Bậc Tri Giả, Bậc Kiến Giả, là A-la-hán... 


kinh CUØ-MAEÏC MUÏC-KIEÀN-LIEÂN 246 





“Bạch A-nan, những điều được nói trước và sau sao lại không phù hợp 
nhau? A-nan vừa nói như vầy “Không một Tỳ-kheo nảo sánh ngang Thế 
Tôn, cũng không một Tỳ-kheo nào được Thế Tôn, Bậc Tri Kiến, là Như 
Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác trong lúc tại thế lập lên rằng “Tỳ- 
kheo này sau khi Ta Niết-bàn sẽ là nơi nương tựa cho các Tỳ-kheo' để vị 
ấy nay đang là nơi nương tựa cho chúng tôi. Cũng không có Tỳ-kheo nào 
được chúng Tăng hòa hiệp bái lập lên rằng “Tỳ-kheo này sau khi Thế 
Tôn Niết-bàn sẽ là nơi nương tựa cho các Tỳ-kheo' để vị ấy nay là nơi 
nương tựa cho chúng tôi”. Nhưng này A-nan, do nhân gì, duyên gì, nay 
lại nói rằng “Thật sự chúng tôi có nơi nương tựa”?” 

Tôn giả A-nan đáp: 

“Này Vũ Thế, chúng tôi không nương tựa nơi người, nhưng nương tựa 
nơi pháp. Này Vũ Thế, nếu chúng tôi nương tựa nơi thôn ấp mà sống, 
vào ngày mười lăm là ngày thuyết Biệt giải thoát, cùng tập họp ngồi tại 
một chỗ. Nếu có Tỳ-kheo nào hiểu biết pháp, chúng tôi thỉnh vị ấy thuyết 
pháp cho chúng tôi. Nếu chúng Tăng ấy được thanh tịnh, chúng tôi hoan 
hỷ phụng hành pháp mà Tỳ-kheo ấy đã nói. Nếu chúng Tăng ấy không 
thanh tịnh, tùy theo pháp được nói, chúng tôi khuyên dạy làm điều này.” 
Đại thần Vũ Thế nước Ma-kiệt-đà bạch rằng: 

“Bạch A-nan, không phải các ngài khuyên dạy làm điều này, nhưng 
chính là pháp khuyên dạy [65c] làm điều này. Như vậy, A-nan, một ít 
pháp hay có nhiều pháp thảy đều có thể được tôn tại lâu đải, và như vậy 
A-nan, các ngài sống hòa hiệp không tranh chấp, an ôn, đồng nhất một 
giáo pháp, cùng hiệp nhất như nước với sữa, sống an lạc như lúc Sa-môn 
Cù-đàm tại thế.” 

Đại thần Vũ Thế nước Ma-kiệt-đà lại hỏi: 

“Này A-nan, có vị nào đáng tôn kính chăng?” 

Tôn giả A-nan đáp: 

“Này Vũ Thế, có vị xứng đáng được tôn kính.” 

Vũ Thế bạch rằng: 

“Bạch A-nan, những điều được nói sao lại trước sau không phù hợp nhau? 
A-nan vừa nói như vầy “Không một Tỳ-kheo nào sánh ngang Thế Tôn, 
cũng không một Tỳ-kheo nào được Thế Tôn trong lúc tại thế lập lên rằng 


Bie CUØ-MAEÏC MUÏC-KIEÀN-LIEÂN 





“Tỳ-kheo này sau khi Ta Niết-bàn sẽ là nơi nương tựa cho các Tỳ-kheo” 
để vị ấy nay đang là nơi nương tựa cho chúng tôi. Cũng không có một 
Tỳ-kheo nào được chúng Tăng hòa hiệp bái lập lên rằng “Tỳ-kheo này 
sau khi Thế Tôn Niết-bàn sẽ là nơi nương tựa cho các Tỳ-kheo' để nay vị 
ấy đang là nơi nương tựa cho chúng tôi. Nhưng này A-nan, do nhân gì, 
duyên gì nay lại nói rằng “Có vị xứng đáng được tôn kính?” 

Tôn giả A-nan đáp: 

“Này Vũ Thế, Thế Tôn, bậc Tri kiến, là Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, 
Đăng Chánh Giác, đã có dạy về mười pháp đáng tôn kính. Nếu chúng tôi 
thấy Tỳ-kheo nào có mười pháp này, chúng tôi cùng ái kính, tôn trọng, 
cúng dường, lễ sự Tỳ-kheo ấy.” 

“Những gì là mười? 

“Này Vũ Thế, Tỳ-kheo tu tập cấm giới, thủ hộ Biệt giải thoát, lại khéo 
thu nhiếp oai nghỉ lễ tiết, thấy tội lỗi nhỏ nhặt cũng thường sanh lòng lo 
sợ, thọ trì học giới. Này Vũ Thế, nếu chúng tôi thấy Ty-kheo nào tích cực 
hành trì tăng thượng giới thì chúng tôi cùng ái kính, tôn trọng, cúng 
dường, tôn phụng, lễ sự Tỳ-kheo ấy. 

“Lại nữa, này Vũ Thế, Tỳ-kheo học rộng nghe nhiều, ghi nhớ không 
quên, tích lũy sự bác văn, đối với những pháp sơ thiện, trung thiện, hậu 
thiện, có nghĩa, có văn, cụ túc thanh tịnh, hiển hiện phạm hạnh, đối với 
các pháp như vậy, vị ẫy học rộng nghe nhiều, tụng thuộc cho đến hằng 
nghìn, chuyên ý tư duy quán sát, thấy rõ, hiểu sâu. Này Vũ Thế, khi 
chúng tôi thấy Tỳ-kheo nảo tích cực đa văn thì chúng tôi cùng ái kính, 
tôn trọng, cúng dường, tôn phụng, lễ sự Tỳ-kheo ấy. 

“Lại nữa, này Vũ Thế, Tỳ-kheo ấy xứng đáng là thiện tri thức, xứng đáng 
là thiện bằng hữu, xứng đáng là người bạn đồng hành tốt. Này Vũ Thế, 
khi chúng tôi thấy Tỳ-kheo nào thật sự xứng đáng là thiện tri thức, thì 
chúng tôi cùng ái kính, tôn trọng, cúng dường, tôn phụng, lễ sự Tỳ-kheo 
ấy. 

“Lại nữa, này Vũ Thế, Tỳ-kheo ưa thích đời sống viễn ly, thành tựu cả 
hai sự viễn ly là thân và tâm. Này Vũ Thế, khi chúng tôi thấy [655a] Tỳ- 





' Thập pháp nhi khả tôn kính -}'3#*⁄Iñ[H[®#l, Päli: dasa pasadaniya dhamma, 
mười pháp khả hỷ, khiến cho tin tưởng. 


kinh CUØ-MAEÏC MUÏC-KIEÀN-LIEÂN 248 





kheo nào thật sự rất ưa thích đời sống viễn ly thì chúng tôi ái kính, tôn 
trọng, cúng dường, tôn phụng, lễ sự Tỳ-kheo ấy. 

“Lại nữa, này Vũ Thế, Ty-kheo ưa thích sự tĩnh tọa, nội tâm thực hành tu 
chỉ”, cũng không rời thiền tọa”, thành tựu quán hạnh,'' tăng ích đời sống 
nhàn cư'”. Này Vũ Thế, khi chúng tôi thấy Tỳ-kheo nào rất ưa thích sự 
tĩnh tọa, thì chúng tôi cùng ái kính, tôn trọng, cúng dường, tôn phụng, lễ 
sự Tỳ-kheo ấy. 

“Lại nữa, này Vũ Thế, Tỳ-kheo tri túc, áo cốt che thân, ăn chỉ để sống, đi 
đâu đều mang theo y bát, đi không luyến tiếc. Cũng như con nhạn mang 
theo đôi cánh bay liệng trong hư không: cũng vậy, Tỳ-kheo tri túc, áo cốt 
che thân, ăn chỉ để sống, đi đâu đều mang theo y bát, đi không luyến tiếc. 
Này Vũ Thế, khi chúng tôi thấy Tỳ-kheo nảo rất tri túc thì chúng tôi cùng 
ái kính, tôn trọng, cúng dường, tôn phụng, lễ sự Tỳ-kheo ấy. 

“Lại nữa, này Vũ Thế, Tỳ-kheo thường hành chuyên niệm, thành tựu 
chánh niệm, những gì đã tập hành từ lâu, những gì đã từng nghe từ lâu, 
hằng ghi nhớ không quên. Này Vũ Thế, khi chúng tôi thấy Tỳ-kheo nào 
rất chánh niệm thì chúng tôi thường ái kính, tôn trọng, cúng dường, tôn 
phụng, lễ sự Tỳ-kheo ấy. 

“Lại nữa, này Vũ Thế, Ty-kheo thường hành tính tấn, đoạn trừ ác bất 
thiện, tu tập các thiện pháp, hằng tự khởi ý, chuyên nhất kiên có, đối với 
các gốc rễ thiện pháp không từ bỏ phương tiện. Này Vũ Thế, khi chúng 
tôi thấy Tỳ-kheo nào rất tinh cần thì chúng tôi cùng ái kính, tôn trọng, 
cúng dường, tôn phụng, lễ sự Tỳ-kheo ấy. 

“Lại nữa, này Vũ Thế, Tỳ-kheo tu hảnh trí tuệ, quán pháp hưng suy, 
được như thật trí, bằng Thánh tuệ minh đạt, phân biệt thông suốt mà chân 





“Nội hành chánh chỉ [NfT1EIE. Cf M. ¡. 216: ajjhafam cetosamatham anuyutto. 
Xem kinh 184 ở sau (Ngưu giác sa-la-lâm): nội hành chỉ [NÍT IÏ:. 

'' Hán: điệc bất ly tứ 7IK4Y#É{ä|. Xem kinh 184: bất phế tọa thiền 4#“. Cf. 
M.I. 1bid.: anirakatajjhano. 

'' Thành tựu quán hành ; tu quán, đối với tu chỉ nói trên. PI. ibid.: vi›assanäya 
Samannasalo. 

' “Tăng trưởng không hành !?|&^šƒï: thường xuyên sống nơi vắng vẻ. Xem 
kinh 184: thường hiếu nhàn cư ?# #ƒBR|J#. PI.ibid.: szähetã suãããgãrãnamm. 








Biqb CUØ-MAEÏC MUÏC-KIEÀN-LIEÂN 


chánh diệt tận sự khô. Này Vũ Thế, khi chúng tôi thấy Tỳ-kheo nảo tích 
cực tu hành trí tuệ thì chúng tôi cùng ái kính, tôn trọng, cúng dường, tôn 
phụng, lễ sự Tỳ-kheo ấy. 
“Lại nữa, này Vũ Thé, Ty-kheo các lậu đã diệt tận, chứng đắc vô lậu, tâm 
giải thoát, tuệ giải thoát, tự tri, tự giác, tự tác chứng, thành tựu an trụ, biết 
như thật: “Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã làm xong, 
không còn tái sanh nữa”. Này Vũ Thế, khi chúng tôi thấy Tỳ-kheo nào 
các lậu đã diệt tận, thì chúng tôi cùng ái kính, tôn trọng, cúng dường, tôn 
phụng, lễ sự Tỳ-kheo ấy. 

“Lại nữa, này Vũ Thế, Thế Tôn, Bậc Tri Kiến, là Như Lai, Vô Sở Trước, 
Đăng Chánh Giác, giảng thuyết mười pháp xứng đáng được tôn kính này. 
Này Vũ Thế, khi chúng tôi thấy Tỳ-kheo nào hành mười pháp nảy thì 
chúng tôi cùng ái kính, tôn trọng, cúng dường, tôn phụng, lễ sự Tỳ-kheo 
ấy.” 

Lúc bấy giờ, [655b] đám đông ở đây cất cao tiếng lớn nói”: 

“Có thê tu tập con đường chánh trực chứ không phải không thể tu. Bất cứ 
ai tu tập con đường chánh trực, chứ không phải không thể tu, thì vị ấy là 
A-la-hắn ở trong đời, xứng đáng ái kính, tôn trọng, cúng dường, lễ sự. 
Nếu các ngài có thể tu tập theo con đường chánh trực cần tu tập, thế thì 
trong đời các ngài là A-la-hán, xứng đáng ái kính, tôn trọng, cúng dường, 
lễ sự.”" 

Rồi Vũ Thế, Đại thần nước Ma-kiệt-đà cùng với đám tùy tùng hỏi: 
“A-nan, nay ngài đang trú tại đâu?” 


Tôn giả A-nan đáp: 





'3 Vì các chỉ tiết không được mạch lạc, không rõ đám đông này là những ai. 

'“ Đoạn Päli tương đương: evam vưfie vassakäro brãhmano magadhamahãmafito 
uoanandam senäpatin ãmantesi — tam kim mafñfati bhavam senaäpati yad ime bhonto 
skkãtabbam sakkaronii.... imañca hỉ te bhonto na sakkeyyum ...atha kiñcarahi te 
bhonfo sakkareyyum. “khi nghe điều này, Đại thần Vassakara nói với Tướng quân 
Upananda: Tướng quân nghĩ sao, những tôn giả này tôn kính người đáng tôn 
kính? (...) Nếu họ không tôn kính người đáng tôn kính... thì họ tôn kính ai?” 
Không rõ do sự nhầm lẫn nào mà Hán dịch thành đoạn văn thiếu mạch lạc như 
vậy. 





kinh CUØ-MAEÏC MUÏC-KIEÀN-LIEÂN 250 


“Tôi đang trú tại Vương xá này, ở trong Trúc lâm, vườn Ca-lan-đà.” 
“A-nan, Ca-lan-đà trong vườn Trúc thật là khả ái, đáng ưa, rất chỉnh đốn, 
dễ thích. Ban ngày không ồn ào, ban đêm vắng lặng, không có muỗi 
mòng, ruồi nhặng, không lạnh, không nóng. A-nan, ngài thích sống ở Ca- 
lan-đà trong Trúc lâm chăng?” 

Tôn giả A-nan đáp: 

“Thật vậy, Vũ Thế, Ca-lan-đà trong Trúc lâm rất khả ái, dễ ưa, rất chỉnh 
đốn, dễ thích, ban ngày không ồn ào, ban đêm thì vắng lặng, không có 
muỗi mòng, không có ruồi nhặng, không lạnh, không nóng. Này Vũ Thế, 
tôi thích trú Ca-lan-đà trong Trúc lâm ấy. Vì sao? Vì được Tôn giả ủng 
hô ” 

Lúc ấy, đại tướng Bà-nan'° cũng ở giữa đám đông ấy. Đại tướng Bả-nan 
thưa: 

“Thật vậy, Vũ Thế, Ca-lan-đà trong Trúc lâm rất khả ái, dễ ưa, rất chỉnh 
đốn, dễ thích, ban ngày không ồn ào, ban đêm thì vắng lặng, không có 
muỗi mòng, không có ruồi nhặng, không lạnh, không nóng. Tôn giả ấy 
thích trú tại Trúc lâm Ca-lan-đà. Vì sao vậy? —Vì Tôn giả này hành thiên 
tứ, ưa thích thiền tứ'”,” 

Đại thần Vũ Thế nước Ma-kiệt-đà nghe xong bèn nói: 

“Này đại tướng Bà-nan, trước đây, khi Sa-môn Cù-đàm trú tại lạc viên 
Kim-ti-la'°, này đại tướng Bà-nan, lúc bấy giờ tôi nhiều lần đến thăm Sa- 
môn Cù-đàm. Vì sao vậy? Sa-môn Cù-đàm hành thiền tứ, ưa thích thiền 
tứ, tán thán tất cả thiền tứ.” 





'”Trong bản Hán: dĩ thế tôn ủng hộ có DỊ †H: ®# ‡ ZŠ jW; có lẽ dư chữ /hé. Päli: 
yathä tam tunhãdisehi rakkhakehi gopakehi, nhờ những người ủng hộ, bảo vệ như 





ngài. 





' Bà-nan 3# 3, Pãli: Upananda senãpati. 

' Hành tứ lạc tứ f†{ã|4#{h]; hành tứ ở đây được hiểu là hành thiển. PÄli: jhãy¡no 
ca jhãnasilino ca, là những người hành thiền, có xu hướng (tập quán) hành thiền. 
'® Kim-ti-la lạc viên 4>##Z###jZ|; không rõ địa danh này. Có thể Päli là 
Kimbilãä, một thị trấn bên bờ sông Hằng, trong một khu rừng tre. Nhưng trong 
bản tương đương: Vesaliyam Mahaävane Kũf{ägärasalayam, ở giảng đường 
Trùng các (ngôi nhà lầu) trong rừng Đại lâm thành Vesäli. 





Bi8h CUØ-MAEÏC MUÏC-KIEÀN-LIEÂN 


Tôn giả A-nan nghe xong, nói rằng: 

“Vũ Thế, chớ nói rằng Sa-môn Cù-đàm tán thán tất cả thiền tứ. Vì sao 
vậy? Thế Tôn có khi tán thán thiền tứ, nhưng có khi không tán thán.” 

Vũ Thé, Đại thần nước Ma-kiệt, lại hỏi: 

“A-nan, Sa-môn Cù-đàm không tán thán thiền tứ; nhưng không tán thán 
loại thiền tứ nào?” 

Tôn giả A-nan đáp răng: 

“Vũ Thế, hoặc có người bị trói buộc bởi tham dục mà phát khởi tham dục, 
không biết như thật sự xuất yếu. Người ấy vì bị chướng ngại bởi tham 
dục cho nên thiền tứ, tăng gia thiền tứ [655e] mà trầm trọng thiền tứ”. 
Đó là loại thiền tứ thứ nhất mà Thế Tôn không tán thán. 

“Lại nữa, Vũ Thế, hoặc có người bị triền phược bởi sân nhuế mà móng 
khởi sân nhuế, không biết như thật sự xuất yếu, người ấy vì bị chướng 
ngại bởi sân nhuế cho nên thiền tứ, tăng gia thiền tứ mà trầm trọng thiền 
tứ. Vũ Thế, đó là loại thiền tứ thứ hai Thế Tôn không tán thán. 

“Lại nữa, này Vũ Thé, bị triỀn phược bởi thùy miên mà móng khởi thùy 
miên, không biết như thật sự xuất yếu. Người ấy vì bị chướng ngại bởi 
thùy miên cho nên thiền tứ, tăng gia thiền tứ, mà trầm trọng thiền tứ. 
Vũ Thé, đó là loại thiền tứ thứ ba mà Thế Tôn không tán thán. 

“Lại nữa, này Vũ Thế, bị triỀn phược bởi nghi hoặc mà móng khởi nghĩ 
hoặc, không biết như thật sự xuất yếu. Người ấy vì bị chướng ngại bởi 
nghi hoặc cho nên thiền tứ, tăng gia thiền tứ, mà trầm trọng thiền tứ. Vũ 
Thé, đó là loại thiền tứ thứ tư Thế Tôn không tán thán. 

“Này Vũ Thế, Thế Tôn không tán thán bốn loại thiền tứ này.” 

Đại thần Vũ Thế nước Ma-kiệt-đà bạch rằng: 








'' Tự, tăng tứ, nhi trọng tứ {ij‡{:llf[*Efi], có thể hiểu là “đỏ xét, tăng gia dò 
xét, trầm trọng dò xét”. Xem các thí dụ trong kinh số 131 trên. PÄli: /»ãyzíi 
pajjhãyati nịjjhãyati apajjhäyari: thiền tứ (trầm ngâm suy nghĩ), mãi miết thiền tứ 
(= bị dày vò), chìm đắm thiền tứ (= bị thiêu đốt), chuyên chú thiền tứ. Trong 
Päali, động từ Jhayati (Skt. dhyãyatI, danh từ phái sinh: /;zna, Skt. đhyäna, âm: 
thiền), có nghĩa là ø# duy hay trầm #z; nhưng cũng có nghĩa là /hiêu đốt hay hỏa 
táng (Hản âm: xâ-duy hay frà-fi, hỏa táng; SKt. ksãyai). 


kinh CUØ-MAEÏC MUÏC-KIEÀN-LIEÂN 252 





“Bạch A-nan, bốn loại thiền tứ này thật đáng ghét, là những trường hợp 
đáng ghét, Sa-môn Cù-đàm không tán thán. Vì sao vậy? Vì là Bậc Chánh 
Đăng Giác vậy.” 

Đại thần Vũ Thế nước Ma-kiệt-đà lại hỏi: 

“A-nan, những loại thiền tứ nào được Sa-môn Cù-đàm tán thán?” 

Tôn giả A-nan đáp: 

“Vũ Thẻ, tỳ-kheo ly dục, ly ác bất thiện pháp, cho đến chứng đắc Tứ 
thiên, thành tựu an trụ. Này Vũ Thê, Thê Tôn tán thán bôn loại thiên tứ 
này.” 

Đại thần Vũ Thế nước Ma-kiệt-đà bạch rằng: 

“Bạch A-nan, bốn loại thiền tứ này thật đáng tán thán, là những trường 
hợp đáng tán thán, được Sa-môn Cù-đàm tán thán. Vì sao vậy? Vì là Bậc 
Chánh Đăng Giác vậy. A-nan, tôi nhiêu việc ứ đọng, xin phép cáo từ.” 
Tôn giả A-nan nói: 

“XI cứ tùy ý.” 

Rồi đại thần nước Ma-kiệt-đà Vũ Thế sau khi nghe Tôn giả A-nan nÓI, 
cân thận ghi nhớ, rời chỗ ngôi đứng dậy, đi quanh Tôn giả ba vòng rôi trở 
lui. 

Lúc bấy giờ Bà-la-môn Cù-mặc Mục-kiền-liên sau khi đại thần Vũ Thế 
nước Ma-kiệt-đà đi không bao lâu, bạch răng: 

“Bạch A-nan, phải chăng những điều tôi hỏi đã không được trả lời?” 

Tôn giả A-nan đáp: 

“Mục-kiền-liên, quả thật tôi đã không trả lời.” 

Bả-la-môn Cù-mặc Mục-kiền-liên bạch rằng: 

“A-nan, tôi lại có điều muốn hỏi, mong nghe cho chăng?” 

Tôn giả A-nan đáp: 

“Mục-kiền-liên, ông cứ hỏi. Tôi nghe xong sẽ suy nghĩ.” 

Bả-la-môn Cù-mặc Mục-kiền-liên bèn hỏi rằng: 


“A-nan, giải thoát và tuệ giải thoát của Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng 


Bi8R CUØ-MAEÏC MUÏC-KIEÀN-LIEÂN 





Chánh Giác và giải thoát của A-la-hán, hai” giải thoát này có sự sai biệt 
nảo vả CÓ Sự thắng liệt nào chăng?” 

[656a[lTôn giả A-nan đáp: 

“Này Mục-kiền-liên, giải thoát và tuệ giải thoát của Như Lai, Vô Sở 
Trước, Đăng Chánh Giác và giải thoát của A-la-hán, hai giải thoát này 
không có sai biệt, cũng không có sự thắng liệt.” 

Bả-la-môn Cù-mặc Mục-kiền-liên bạch rằng: 

“Bạch A-nan, mong ngài ở lại đây dùng cơm.” 

Tôn giả A-nan 1m lặng nhận lời. 

Bà-la-môn Củ-mặc Mục-kiền-liên biết Tôn giả A-nan 1m lặng nhận lời 
bèn rời khỏi chỗ ngồi đứng dậy, tự tay lấy nước, rửa dọn các thức ăn rất 
tịnh diệu với các loại mềm và cứng rất thịnh soạn, tự tay châm chước 
cho đến no đủ. Ăn xong, dọn dẹp chén bát, dùng nước rửa xong, lẫy 
một cái giường nhỏ ngôi riêng một bên nghe pháp. Tôn giả A-nan 
thuyết pháp cho ông nghe, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ. 
Sau khi bằng vô lượng phương tiện thuyết pháp, khuyến phát khát 
ngưỡng, thành tựu hoan hỷ xong, [Tôn giả A-nan đứng dậy ra vè]”'. 

Tôn giả A-nan thuyết như vậy. Đại thần Vũ Thế nước Ma-kiệt-đà và Bà- 
la-môn Củ-mặc Mục-kiền-liên sau khi nghe Tôn giả A-nan thuyết, hoan 
hỷ phụng hành. 





” Trong bản: tam =. Có thê chép dư một nét. 
K Đoạn trong ngoặc, bản chữ Hán có thể sót; ở đây, theo những nơi khác, thêm 
vào cho đủ nghĩa. 


146. KINH TƯỢNG TÍCH DỤ 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật trú tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng lâm, vườn Cấp 
cô độc. 
Bấy giờ Dị học Ti-lô! vào lúc sáng sớm ra khỏi nước Xá-vệ, đi đến chỗ 
Phật, cúi đầu làm lễ rồi ngồi xuống một bên. Phật thuyết pháp cho ông 
nghe, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ. Sau khi bằng vô 
lượng phương tiện thuyết pháp, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu 
hoan hỷ xong rồi Phật ngồi im lặng. 
DỊ học T¡-lô sau khi được Phật thuyết pháp, khuyến phát khát ngưỡng, 
thành tựu hoan hỷ xong, rời chỗ ngồi đứng dậy, cúi đầu lễ chân Phật, đi 
quanh ba vòng rồi lui về. 
Bấy giờ, Bà-la-môn Sanh Văn” ngồi trên cỗ xe trắng rất đẹp, cùng với 
năm trăm đệ tử, vào lúc sáng sớm, khi ra khỏi Xá-vệ, đi đến một khu 
rừng đề dạy đệ tử tụng đọc kinh thơ. Bà-la-môn Sanh Văn từ xa trông 
thấy DỊ học Ti-lô đi đến, bèn hỏi: 
“Này Bà-taÌ, mới sáng sớm ông đã từ đâu về vậy?” 
Dị học Tr-lô đáp: 
“Này Bà-la-môn, tôi đi thăm Đức Thế Tôn, lễ sự, cúng dường rồi về 
đây.” 
Bà-la-môn Sanh Văn hỏi: 
“Ông có biết Sa-môn Củ-đàm ở nơi trống vắng yên tĩnh học trí tuệ 
chăng”?” 





'Ti-lô dị học ÉLƑ§ #4*'#; Pali: Pilotika-paribbãjaka, một du sĩ trẻ, thuộc bộ tộc 
Vacchayma. 

“Sanh Văn “E El, Jãnussonï, các kinh tiếp theo sau. Ông được kế trong số 
những Bà-la-môn lỗi lạc đương thời Phật. Ông thường ở tại Xá-vệ và thường 
đến gặp Phật đề thảo luận. 

3 Bà-ta 1Ö, họ của T1-lô. Pali: Vacchayana, xem chú thích ở trên. 

“Trong bản Päli (M. ¡. 175): rưm kửm maññaii (...) samananassa GŒotamasasa 
paññãveyyatiyam, panđifo..., Ông có nghĩ rằng Sa-môn Củù- đảm có trí tuệ đặc 
sắc, ..., là người thông bác chăng? 


B/88 TÖÔÏNG TÍCH DUÏ 





DỊ học Tr-lô đáp: 

“Bà-la-môn, hạng người nào mà có thể biết Thế Tôn ở nơi trồng vắng 
yên tĩnh [656b] học trí tuệ? Này Bà-la-môn, nếu biết Thế Tôn ở nơi trồng 
vắng yên tĩnh, học trí tuệ thì cũng phải bằng Thế Tôn. Nhưng, này Bà-la- 
môn, kinh thơ mà tôi đọc có bốn cú nghĩa” và do bốn cú nghĩa này mà tôi 
nhất định tin tưởng Thế Tôn là Như Lai, Vô Sở Trước, Đắng Chánh Giác. 
Pháp được nói bởi Thế Tôn là toàn thiện. Thánh Chúng đệ tử Như Lai 
khéo thú hướng. 

“Này Bà-la-môn, cũng như thợ săn voi rành nghề, đi rảo trong một khu 
rừng, ở giữa rừng cây nhìn thấy dấu chân voi to lớn. Thấy rồi, người ấy 
nhất định tin tưởng con voi này phải là rất lớn mới có dấu chân như vậy. 
Này Bà-la-môn, tôi cũng như vậy. Trong kinh thơ mà tôi đọc có bốn cú 
nghĩa, do bốn cú nghĩa này mà tôi nhất định tin rằng Thế Tôn là Như Lai, 
Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác. Pháp được nói bởi Thế Tôn là toàn 
thiện. Thánh Chúng đệ tử của Như Lai khéo thú hướng. 

“Bồn cú nghĩa ấy là thế nào? 

“Này Bả-la-môn, các luận sĩ Sát-lj có trí tuệ, học rộng, quyết định”, có 
thê khuất phục người đời, không thứ gì là không biết, rồi đem những điều 
được thấy mà tạo tác văn chương, lưu hành trong thế gian. Họ nghĩ như 
vầy, “Ta đến chỗ Sa-môn Cù-đàm hỏi sự việc như vầy, nếu trả lời được, 
Ta lại hỏi nữa. Nếu không trả lời được, Ta khuất phục rồi bỏ đi”. Họ nghe 
Thế Tôn đang trú tại một thôn ấp nào đó, bèn tìm đến. Sau khi gặp Thế 
Tôn, hỏi còn không dám, há lại nói đến sự khuất phục. Này Bà-la-môn, 
kinh thư mà tôi đã đọc dùng được cho cú nghĩa thứ nhất này. Nhân ý 
nghĩa này, tôi nhất định tin rằng Thế Tôn là Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng 
Chánh Giác. Pháp được nói bởi Thế Tôn là toàn thiện. Thánh Chúng đệ 
tử của Như Lai khéo thú hướng. 

“Cũng vậy, những Bà-la-môn có trí tuệ, những Cư sĩ có trí tuệ, những 
luận sĩ Sa-môn có trí tuệ, đa văn, quyết định, có khả năng khuất phục 
người đời, không điều gì là không biết, rồi đem những điều được thấy tạo 





*Tứ cú nghĩa J#fJ3Š§. Pãli: samanne gotame catfãri padãni, bôn dâu chân nơi Sa- 
môn Gatama. Trong Päli, pzđa, có nghĩa đấu chân, cũng có nghĩa là câu văn. 
“Hán: quyết định 3t Z6; bản PÄli: nipue: tỉnh tế. 


kinh TÖÔÏNG TÍCH DUÏ 257 





tác văn chương lưu hành thế gian. Họ nghĩ như vầy, “Ta đến chỗ Sa-môn 
Cù-đàm hỏi sự việc như vây, nếu trả lời được, Ta lại hỏi nữa. Nếu không 
trả lời được, Ta khuất phục rồi bỏ đi”. Họ nghe Thế Tôn đang trú tại một 
thôn ấp nào đó, bèn tìm đến. Sau khi gặp Thế Tôn, hỏi còn không dám, 
há lại nói đến sự khuất phục. Này Bà-la-môn, kinh thư mà tôi đã đọc 
dùng được cho cú nghĩa thứ tư này.” Nhân ý nghĩa này, tôi nhất định tin 
rằng Thế Tôn là Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, pháp được 
nói bởi Thế Tôn là toàn thiện, Thánh chúng đệ tử của Như Lai khéo thú 
hướng. 

“Này Bà-la-môn, kinh thơ mà tôi được đọc có bốn cú nghĩa này. Tôi do 
bốn cú nghĩa này mà nhất định tin tưởng rằng Thế Tôn là Như Lai, Bậc 
Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, pháp được Thế Tôn nói là toàn thiện, 
Thánh chúng đệ tử Như Lai khéo thú hướng.” 

Bà-la-môn Sanh Văn nói rằng: 

“Này Bà-ta, ông thật hết sức cúng dường Sa-môn Củ-đàm. [656e] Do sở 
nhân, sở duyên này mà hoan hỷ phụng hành.” 

Dị học Tr-lô đáp: 

“Này Bả-la-môn, thật vậy, thật vậy, tôi hết sức cũng dường Đức Thế Tôn 
ấy và cũng hết sức tán thán. Tắt cả thế gian cũng nên cúng dường.” 

Lúc bấy giờ Bà-la-môn Sanh Văn trên xe bước xuống, quỳ gối phải 
xuống đất, chắp tay hướng về rừng Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc ba lần 
làm lễ: 

“Nam mô Như Lai Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác.” 

Ba lần như vậy xong, trở lên cỗ xe trăng rất đẹp, đi đến rừng Thắng Lâm, 
vườn Cấp Cô Độc. Đến chỗ xe có thê đi được, rồi xuống xe đi bộ, tiền về 
chỗ Phật, chào hỏi xong ngồi xuống một bên, đem câu chuyện mà Bà-la- 
môn Sanh Văn vừa thảo luận với dị học Ti-lô, kế lại hết cho Phật nghe. 


Thê Tôn nghe xong, nói răng: 





7 Bản Hán này nhảy hai đấu chân giữa. Nhưng dấu thứ tư ở đây lại trùng lặp với 
dấu thứ nhất. Ở đay, có thể sắp lại thứ tự lần lượt như sau, 1. các luận sỹ bị 
khuất phục; 2. các luận sỹ trở thành đệ tử; 3. các luận sỹ này xuất gia; 4. mọt số 
đạt cứu cánh trong đời này. 


B/8§ TÖÔÏNG TÍCH DUÏ 





“Này Bà-la-môn, Dị học Ti-lô nói thí dụ về dấu chân voi chưa được hoàn 
hảo, chưa được trọn vẹn. Thí dụ về dấu chân voi mà được nói một cách 
hoàn hảo, trọn vẹn để Ta nói cho ông nghe. Hãy khéo nghe kỹ. 

“Này Bả-la-môn, cũng như thợ săn voi rành nghề, đi vào trong một khu 
rừng, ở giữa đám cây rừng, nhìn thấy dấu chân voi to lớn. Thấy rồi, ông 
có thê tin rằng con voi kia phải hết sức to lớn mới có dấu chân như vậy. 
“Này Bà-la-môn, thợ săn voi rành nghề ấy, hoặc giả không tin, vì rằng 
trong khu rừng ây còn có một loại voi cái được gọi là Gia-lê-nậu”, thân 
thê rất cao lớn hơn, nó có dấu chân này. Rồi thợ săn tìm theo dấu chân. 
Lại thấy dấu chân voi rất lớn. Thấy rồi có thể tin rằng con voi này hết sức 
to lớn mới có dấu chân như vậy. 

“Này Bà-la-môn, thợ săn rành nghề ấy, hoặc giả vẫn không tin, vì rằng 
trong khu rừng ấy lại còn có loại voi cái được gọi là Gia-la-lê'", thân thê 
rất cao lớn hơn nữa, nó có dấu chân này. Rồi thợ săn tìm theo dấu chân 
này, lại thấy dấu chân voi to lớn. Thấy rồi, có thể tin rằng con voi này 
phải hết sức to lớn mới có dấu chân như vậy. 

“Này Bà-la-môn, thợ săn rành nghề ấy, hoặc giả vẫn không tin, vì rằng 
trong rừng này còn có loại voi cái được gọi là Bả-hòa-nậu'!, thân thể rất 
cao lớn hơn nữa, nó có dấu chân này. Bèn đi tìm dấu chân này. Lại thấy 
dấu chân voi to lớn. Thấy rồi có thể tin rằng con voi này phải hết sức to 
lớn mới có dấu chân này. Thợ săn sau khi tìm theo dấu chân, thấy dấu 
chân voi rất lớn. Dấu chân voi rất lớn, vuông vức, rất dài, rất rộng, toàn 
thể chu vi bàn chân lún sâu xuống đất, và thấy con voi ấy hoặc đi lui, 
hoặc đi tới, hoặc dừng lại, hoặc chạy, hoặc đứng, hoặc nằm. Thấy con 
voi ấy rồi bèn nghĩ “Nếu có dấu chân lớn ấy tất phải con voi lớn này". 
“Này Bả-la-môn, cũng vậy, nếu trong đời xuất hiện Như Lai, Vô Sở 
Trước, Đắng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, 
Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn; vị 
ây đối với thế gian này, gồm chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn, 





* Không tin là voi lớn nhất. Sẽ còn có con lớn hơn nữa. 

? Gia-lê-nậu 7II44[Z/Z] Pãli: Kanerukã, tên một loại voi cái. 

'° Gia-la-lê JII4š #1; Pãli: Kalãrikã, cũng tên một loại voi cái. 
''Bà-hòa-nậu 3Z1[2I>/2%4] ; Pãli: Vãmanikä, loại voi cái rất lớn và lùn. 


kinh TÖÔÏNG TÍCH DUÏ 259 





từ người đến người, [657a] mà tự tri, tự giác, tự tác chứng, thành tựu an 
trụ, biết như thật rằng “Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, điều cần làm 
đã làm xong, không còn tái sanh nữa'. Vị ấy thuyết pháp, sơ thiện, trung 
thiện, hậu thiện, có văn, có nghĩa, trọn đủ thanh tịnh, hiển hiện phạm 
hạnh, pháp được vị áy thuyết giảng, hoặc Cư sĩ, hoặc con nhà Cư sĩ, nghe 
xong được tín tâm. Sau khi ở trong chánh pháp luật của Như Lai mà 
được tín tâm rồi, bèn nghĩ rằng “Tại gia chật hẹp, đầy những nhọc nhằn 
bụi bặm. Đời xuất gia học đạo rộng rãi bao la. Ta nay sống tại gia bị 
những phiền lớn khóa chặt, không được trọn đời tịnh tu phạm hạnh. Vậy 
ta hãy từ bỏ những tài vật ít hay tài vật nhiều, từ giã thân thuộc lớn hay 
thân thuộc nhỏ, cạo bỏ râu tóc, khoác áo ca-sa, chí tín lìa bỏ gia đình, 
sống không gia đình để học đạo". 

“Người ấy về sau hãy từ bỏ những tải vật ít hay tài vật nhiều, từ giã thân 
thuộc lớn hay thân thuộc nhỏ, cạo bỏ râu tóc, khoác áo ca-sa, chí tín lìa 
bỏ gia đình, sống không gia đình để học đạo. Vị ấy sau khi xuất gia, từ 
giã thân thuộc, thọ yếu pháp Tỳ-kheo, tu tập cắm giới, thủ hộ Biệt giải 
thoát; lại khéo thu nhiếp các oai nghi, lễ tiết, thấy những lỗi nhỏ nhặt 
cũng thường đem lòng lo sợ, thọ trì học giới. 

“Người ẫy lia bỏ sát sanh, đoạn trừ sát sanh, dẹp bỏ dao gậy, có tảm, có 
quý, có tâm từ bi, làm lợi ích cho tất cả, cho đến côn trùng. Người ấy đối 
VỚI Sự sát sanh, tâm đã tịnh trừ. 

“Người ấy xa lìa sự lấy của không cho, đoạn trừ sự lấy của không cho, 
chỉ lấy của được cho, vui trong sự lẫy của được cho, thường ưa bố thí, 
hoan hỷ không keo kiết, không trông chờ báo đáp. Người ấy đối với sự 
lấy của không cho, tâm đã tịnh trừ. 

“Người ấy xa lìa phi phạm hạnh, đoạn trừ phi phạm hạnh, siêng tu phạm 
hạnh, tinh cần diệu hạnh thanh tịnh vô uế, ly dục, đoạn dâm. Người ấy 
đối với sự phi phạm hạnh tâm đã tịnh trừ. 

“Người ây xa lìa nói láo, đoạn trừ nói láo, nói lời chắc thật, an trụ trên sự 
thật không di động, nói tất cả những lời đều đáng tin, không lừa gạt thế 
gian. Người ấy đối với sự nói láo, tâm đã tịnh trừ. 

“Người ấy xa lìa nói hai lưỡi, đoạn trừ nói hai lưỡi, sống không hai lưỡi, 
không phá hoại người khác. Không nghe người này nói lại người kia để 
phá hoại người này. Không nghe từ người kia nói lại người này để phá 





Bi@0 TÖÔÏNG TÍCH DUÏ 


hoại người kia. Chia rẽ thì làm cho hòa hợp, đã hòa hợp thì làm cho hoan 
hỷ. Không kết bè đảng, không vui theo bè đảng, không ca ngợi việc kêt 
bẻ đảng. Người ấy đối với hai lưỡi, tâm đã tịnh trừ. 

“Người ấy xa lia lời nói cộc căn, đoạn trừ nói cộc cằn. Nếu có lời nói nào 
mà lời lẽ thô lỗ, tiếng đữ chói tai, mọi người không vui, mọi người không 
thích, khiến người khác khổ não, [657b] khiến không được định, vị ấy 
đoạn trừ những lời như vậy. Nêu có những lời nào mà ôn hòa, mêm 
mỏng, nghe lọt tai, thắm vào lòng, đáng ưa, đáng thích, khiến người khác 
an ôn, lời tiếng rõ ràng đầy đủ, không khiến người sợ, khiến người được 
định. Vị ấy nói những lời như vậy. Người ấy đối với sự nói cộc căn, tâm 
đã tịnh trừ. 

“Người ấy xa lìa nói phù phiếm, đoạn trừ nói phù phiếm; nói đúng thời, 
nói đúng sự thật, nói đúng pháp, nói đúng nghĩa, nói tịch tịnh, nói sự ưa 
thích tịch tịnh, hợp sự việc, hợp thời cơ, khéo khuyên giáo, khéo khiên 
trách. Người ấy đối với sự nói phù phiếm, tâm đã tịnh trừ. 

“Người ây xa lìa việc buôn bán, dẹp bỏ cân đong và đấu hộc; cũng không 
nhận hàng hóa, không buộc trói người, không mong đong lừa, cân thiêu, 
không vì lợi nhỏ mà xâm hại, gạt gầm người. Người ấy đối với sự buôn 
bán, tâm đã tịnh trừ. 

“Người ấy xa lìa sự thâu nhận đàn bà góa, đồng nữ, đoạn trừ sự thâu 
nhận đàn bà góa, đồng nữ. Đối với sự thâu nhận đàn bà góa, đông nữ, 
người ấy tâm đã tịnh trừ. 

“Người ây xa lìa sự thâu nhận nô tỳ, đoạn trừ sự thâu nhận nô tỳ. Người 
ây đối với sự thâu nhận nô tỳ, tâm đã tịnh trừ. 

“Người ẫy xa lìa sự thâu nhận voi, ngựa, bò, dê, đoạn trừ sự thâu nhận 
voi, ngựa, bò, dê. Người ây đôi với sự thâu nhận voi, ngựa, bò, dê, tâm 
đã tịnh trừ. 

“Người ẫy xa lìa sự thâu nhận gà, heo, đoạn trừ sự thâu gà, heo. Người 
ây đối với sự thâu nhận gà, heo, tâm đã tịnh trừ. 

“Người ấy xa lìa sự thâu nhận ruộng vườn, quán xá, đoạn trừ sự thâu 
nhận ruộng vườn, quán xá. Người ây đôi với sự thâu nhận ruộng vườn, 
quán xá, tâm đã tịnh trừ. 

“Người ây xa lìa sự thâu nhận lúa, thóc, đậu sống, đoạn trừ sự thâu nhận 
lúa, thóc, đậu sống. Người ây đôi với sự thâu nhận lúa, thóc, đậu sông, 


kinh TÖÔÏNG TÍCH DUÏ 261 





tâm đã tịnh trừ. 

“Người ấy xa lìa rượu, đoạn trừ rượu. Người ấy đối với sự uống rượu, 
tâm đã tịnh trừ. 

“Người ấy xa lìa giường cao rộng lớn, đoạn trừ giường cao rộng lớn. 
Người ây đôi với g1ường cao rộng lớn, tâm đã tịnh trừ. 

“Người ấy xa lìa tràng hoa, anh lạc, hương bột, phấn sáp; đoạn trừ tràng 
hoa, anh lạc, hương bột, phân sáp. Người ẫy đối với tràng hoa, anh lạc, 
hương bột, phần sáp, tâm đã tịnh trừ. 

“Người ấy xa lìa ca, vũ, xướng, kỹ và đi đến xem nghe; đoạn trừ ca, vũ, 
xướng, kỹ và đi đên xem nghe. Người ây đôi với ca, vũ, xướng, kỹ và đi 
đến xem nghe, tâm đã tịnh trừ. 

“Người ẫy xa lìa sự thâu nhận tiền bạc, đoạn trừ sự thâu nhận tiền bạc. 
Người ấy đối với sự thâu nhận tiền bạc, tâm đã tịnh trừ. 

“Người â ấy xa lìa sự ăn quá giữa trưa, đoạn trừ sự ăn quá giữa trưa. Người 
ây đối với sự ăn quá giữa trưa, tâm đã tịnh trừ. 

“Người ấy sau khi thành tựu Thánh giới tụ này rồi, lại sống hết sức tri túc, 
áo chỉ cốt che thân, ăn chỉ cốt nuôi thân, du hành đến đâu đều mang theo 
y bát, đi không luyến tiếc, cũng như con nhạn mang theo đôi cánh [657c] 
bay liệng trong không. 

“Người ấy sau khi thành tựu Thánh giới tụ này và hết sức tri túc rồi, lại 
thủ hộ các căn, thường niệm tưởng sự khép kín'”, niệm tưởng muốn minh 
đạt, thủ hộ tâm mà được thành tựu, hằng khởi chánh tri. Khi mắt thấy sắc, 
không chấp thủ tướng của sắc, không đắm nhiễm vị'” của sắc. Do nguyên 
nhân gì ° mà khi nhãn căn không được thủ hộ thì trong tâm sanh tham 








'* Thường niệm bế tắc ?ứM] 3E. Có lễ tương đương PRli: indripesu guadvro, 
canh chứng cửa nơi các căn. 





3 Hán: bất vị sắc 4SKfi. PI.: mã' nưyyafjanaggahähi, chớ nắm bắt tuy tướng 
(các chỉ tiết nhỏ khi nhìn thấy sắc). Pl. zzwya/ana: tùy tướng, tùy hình 
hảo;nhưng bản Hán hiểu từ vwyañ/ana là vị để nếm, gia vị hương vị. 

'4 Vị phân tránh có ñÑ$&Ä#Hlli, vì sự phẫn nộ và tranh cãi; Hán dịch có thê nhằm 
vì vô nghĩa trong đoạn mach này. PAll: ya#wädhikaranam enam cakkhundriyam 
asamvutam viharantamn abhjJjhãdomanassa pãpakã akusala dhammaã anväãsuvã tassa 


sauvaräya patipajjhähi, do nguyên nhân gì mà khi sống với nhãn căn không được 





Bi@h TÖÔÏNG TÍCH DUÏ 


lam, ưu sầu, ác bất thiện pháp. vị ẫy hướng đến kia mà thủ hộ căn con 
mắt. Cũng vậy, tai, mũi, lưỡi, thân; khi ý biết pháp, không chấp thủ tướng 
của pháp, không đắm nhiễm vị của pháp. Do nguyên nhân gì mà khi ý 
căn không được thủ hộ thì trong tâm sanh tham lam, ưu sầu, ác bất thiện 
pháp, hãy hướng đến kia mà thủ hộ ý căn. 

“Người ấy sau khi thành tựu Thánh giới tụ này và hết sức tri túc, thủ hộ 
các căn rồi, lại biết rõ chân chánh sự ra vào, khéo quán sát phân biệt sự 
co, duỗi, cúi, ngước, nghi dung chững chạc, khéo đắp tăng-già-lê và 
mang các y bát; đi, đứng, nằm, ngồi, ngủ, nghỉ, nói năng thảy đều biết rõ 
chân chánh. 

“Người ấy sau khi thành tựu Thánh giới tụ này và hết sức tri túc, thủ hộ 
các căn, biết rõ chân chánh sự ra vào rồi lại sống cô độc tại nơi xa vẵng, 
ở trong rừng vắng, trong rừng sâu, dưới gốc cây, những nơi trống vắng 
yên tĩnh, sườn non, động đá, đất trống, lùm cây, hoặc đến trong rừng, 
hoặc giữa bãi tha ma. Người ấy sau khi ở trong rừng vắng, hoặc đến gốc 
cây, những chỗ không nhàn yên tĩnh, trải ni-sư-đàn, ngồi xếp kiết già, 
chánh thân chánh nguyện, hướng niệm nội tâm”, đoạn trừ tâm tham lam, 
không có não hại, thấy tài vật và các nhu dụng sinh sống của người khác 
mà không khởi tâm tham lam muốn khiến về mình. Người ấy đối với 
tham lam, tâm được tịnh trừ. 

“Cũng vậy, đối với sân nhuế, thủy miên, trạo hối, đoạn trừ nghi hoặc, đối 
với các thiện pháp không còn do dự. VỊ ây đối với sự nghi hoặc, tâm đã 
tịnh trừ. 

“Người ấy đoạn trừ năm triền cái này, những thứ làm tâm ô uế, tuệ yếu 
kém, ly dục, ly ác bất thiện pháp, có tầm có tứ, có hỷ lạc do ly dục sanh, 
chứng đắc Sơ thiền, thành tựu an trụ. 

“Này Bà-la-môn, đó gọi là điều được Như Lai khuất, được Như Lai hành, 





phòng hộ khi ấy tham và ưu cũng các pháp ác bắt thiện chảy lọt vào, ngơi hãy tu 
tập để ngăn chặn nguyên nhân ấy. Trong bản Hán, z¿#/kzrzana, nguyên nhân, 
được hiểu là sự tranh cãi. 
'” Chánh thân chánh nguyện phản niệm bất hướng 1E. IElfiJ#2lnJ. Päli: 
ujum kãyam panidhãya, parinukham satin upafthapeiva, giữ thần ngay thắng: dựng 
chánh niệm để trước mặt. 


kinh TÖÔÏNG TÍCH DUÏ 263 





được Như Lai phục, nhưng người ấy không cho đây là cứu cánh để nói 
rằng “Thế Tôn là Như Lai, Vô Sở Trước, Đắng Chánh Giác, pháp được 
Thế Tôn nói là toàn thiện, Thánh chúng đệ tử Như Lai khéo thú hướng'. 
“Rồi người ấy giác quán đã dút, nội tĩnh, nhất tâm, không giác, không 
quán, hỷ lạc do định sanh, chứng đắc Nhị thiền, thành tựu an trụ. 

“Này Bà-la-môn, đó gọi là điều được Như Lai khuất, được Như Lai hành, 
được Như Lai phục, nhưng người ấy không cho đây là cứu cánh để nói 
rằng “Thế Tôn là Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, pháp 
được Thế Tôn nói là toàn thiện, Thánh chúng đệ tử Như Lai khéo thú 
hướng". 

“Rồi người ây ly hỷ dục, xả, vô cầu, an trụ nơi chánh niệm, chánh trí, 
thân cảm lạc thọ, điều mà Thánh nói là Thánh sở xả niệm lạc trụ thất, đạt 
đến Tam thiền, thành tựu an trụ. 

“Này Bà-la-môn, đó gọi là điều được Như Lai khuất, được Như Lai hành, 
được Như Lai phục, '° nhưng người ấy không cho đây là cứu cánh để nói 
rằng “Thế Tôn là Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, Pháp được 
Thế Tôn nói là [658a] toàn thiện, Thánh Chúng đệ tử Như Lai khéo thú 
hướng". 

“Rồi người ấy lạc diệt, khổ diệt, ưu hỷ vốn cũng đã diệt, không lạc, 
không khổ, xả niệm thanh tịnh, đạt đến Tứ thiền, thành tựu an trụ. 

“Này Bà-la-môn, đó gọi là điều được Như Lai khuất, được Như Lai hành, 
được Như Lai phục, nhưng người ấy không cho đây là cứu cánh để nói 
rằng “Thế Tôn là Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, Pháp được 
Thế Tôn nói là toàn thiện, Thánh Chúng đệ tử Như Lai khéo thú hướng". 
“Người ấy sau khi đạt đến định tâm như vậy, thanh tịnh, không uế, không 
phiền, nhu nhuyến, an trụ vững vàng, đạt được bất động tâm, thú hướng 
đến sự tác chứng lậu tận trí thông. Người ấy biết như thật đây là Khổ, 
biết như thật đây là Khổ tập, đây là Khổ diệt, đây là Khổ diệt đạo, biết 
như thật đây là lậu, biết như thật đây là lậu tận, đây là lậu diệt, đây là lậu 
diệt đạo. 











' Như Lai sở khuất, sở hàn, sở phục #|I2KffilHi FifT FffllR. PI.: :athãgatapadam, 
tathägatanisevitamn, tathãgatarafjitam, dấu chân của Như Lai, dấu cọ sát của Như 














Lai, dấu cắt (bởi ngà voi) chém của Như Lai. 


Bi@ TÖÔÏNG TÍCH DUÏ 





“Người ấy biết như vậy, thấy như vậy, tâm giải thoát dục lậu, tâm giải 
thoát hữu lậu, vô minh lậu. Giải thoát rồi thì biết mình đã giải thoát, biết 
như thật rằng “Sự sanh đã dút, phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã làm 
xong, không còn tái sanh nữa'. 

“Này Bà-la-môn, đó gọi là điều được Như Lai khuất, được Như Lai hành, 
được Như Lai phục, Người ấy lấy đây làm cứu cánh để nói rằng “Thế 
Tôn là Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, Pháp được Thế Tôn 
nó! là toàn thiện, Thánh Chúng đệ tử Như Lai khéo thú hướng). 

“Này Bà-la-môn, ý ông nghĩ sao? Thí dụ về dấu chân voi như vậy là 
khéo trình bày, được trọn vẹn chăng?” 

Bà-la-môn Sanh Văn bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, con đã hiểu. Bạch Thiện Thệ, con đã rõ. Bạch Thế Tôn, 
con nay tự quy y Phật, Pháp và chúng Tỳ-kheo Tăng. Cúi mong Thế Tôn 
nhận con làm Ưu-bả-tắc, kế từ hôm nay tự quy y cho đến mạng tận'”.” 
Phật thuyết như vậy. Bả-la-môn Sanh Văn và DỊ học Ti-lô sau khi nghe 
Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 





Đối chiếu kinh số 149 ở sau. 


147. KINH VĂN ĐỨC ' 
[658b2] Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật trú tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng lâm, vườn Cấp 
cô độc. 
Bấy giờ, Bà-la-môn Sanh Văn”, sau giữa trưa thong dong tản bộ đi đến 
chô Phật, chào hỏi xong, ngôi xuông một bên, bạch răng: 
“Cù-đảm, tôi có điều muốn hỏi, Ngài nghe cho mới dám trình bày.” 
Thế Tôn nói: 
“Này Bà-la-môn, muốn hỏi gì xin cứ hỏi.” 
Bà-la-môn Sanh Văn bèn hỏi: 
“Đệ tử của Sa-môn Cù-đàm, hoặc có người tại gia, hoặc có người xuất 
gia học đạo, nhưng vì mục đích gì mà bác văn, tụng tập?” 
Thế Tôn đáp: 
“Đệ tử của Ta, hoặc tại gia hay xuất gia học đạo mà bác văn, tụng tập là 
muôn tự điêu phục, muôn tự tịch tịnh, tự tìm câu cứu cánh tịch diệt. Này 
Bà-la-môn, đệ tử của Ta tại gia hay xuât gia học đạo vì mục đích này mà 
bác văn tụng tập.” 
Bà-la-môn Sanh Văn lại hỏi: 
“Này Cù-đảàm, bác văn tụng tập có sự sai biệt chăng? Bác văn tụng tập có 
công đức chăng?” 
Thế Tôn nói: 
“Này Bà-la-môn, bác văn tụng tập có sự sai biệt, bác văn tụng tập cũng 
có công đức.” 
Bà-la-môn Sanh Văn hỏi: 
“Cù-đàm, bác văn tụng tập có sự sai biệt gì? Có công đức gì?” 
Thế Tôn nói: 
“Này Bà-la-môn, đa văn Thánh đệ tử ban ngày làm các công nghiệp cốt 
đê mưu câu lợi ích, nhưng công nghiệp của họ thât bại, không thành. Khi 





' Không thấy các bản tương đương. 
“Xem kinh số 146 trên. 





Big VAÊN ÑÖÙC 


những công nghiệp của họ thất bại không thành, họ không ưu sầu, phiền 
muộn, khóc than; không vật mình, áo não; cũng không phát cuồng. Này 
Bà-la-môn, nếu đa văn Thánh đệ tử ban ngày làm các công nghiệp mà 
những công nghiệp ấy thất bại không thành; dù những công nghiệp ấy đã 
thất bại không thành, họ vẫn không ưu sầu phiền muộn, khóc than; không 
vật mình áo não; cũng không phát si phát cuồng, này Bà-la-môn, đó là 
bác văn tụng tập có sự sai biệt, có công đức này. 

“Lại nữa, này Bà-la-môn, đa văn Thánh đệ tử có những gì yêu thương mà 
bị đôi thay, tán thất, không còn sum họp, cách biệt chia lìa, nhưng vẫn 
không ưu sầu phiền muộn, khóc than; không vật mình áo não, cũng 
không phát s¡ phát cuồng. Này Bà-la-môn, nếu đa văn Thánh đệ tử có 
những gì yêu thương mà bị đổi thay, tán thất, không còn sum họp, cách 
biệt, chia lìa, nhưng vẫn không ưu sầu, phiền muộn, khóc than; không vật 
mình áo não, cũng không phát si phát cuồng, này Bả-la-môn, đó là bác 
văn tụng tập mà có sự sai biệt, có công đức này. 

“Lại nữa, này Bả-la-môn, đa văn Thánh đệ tử biết rằng [658c] những tài 
vật sở hữu này thảy đều vô thường, nên nghĩ đến sự xuất gia học đạo. 
Này Bà-la-môn, nếu đa văn Thánh đệ tử biết rằng những tài vật sở hữu 
thảy đều vô thường nên nghĩ đến sự xuất gia học đạo, này Bà-la-môn, đó 
là bác văn tụng tập mà có sự sai biệt, có công đức này. 

“Lại nữa, này Bà-la-môn, đa văn Thánh đệ tử sau khi biết rằng tài vật sở 
hữu thảy đều vô thường, bèn cạo bỏ râu tóc, chí tín, lìa bỏ gia đình, sống 
không gia đình, học đạo. Này Bà-la-môn, nếu đa văn Thánh đệ tử sau khi 
biết rằng những sở hữu tài vật thảy đều vô thường, bèn cạo bỏ râu tóc, 
khoác áo ca-sa, chí tín lìa bỏ gia đình sống không gia đình học đạo, này 
Bà-la-môn, đó là bác văn tụng tập mà có sự sai biệt, có công đức nảy. 
“Lại nữa, này Bà-la-môn, đa văn Thánh đệ tử có thể nhẫn nại đói khát, 
lạnh nóng, muỗi mòng, chí rận, gió nắng bức bách, tiếng dữ, gậy hèo 
cũng có thể nhẫn; thân thê gặp các thứ bệnh tật rất đau đớn đến gần như 
tuyệt mạng và những điều không khả lạc thảy đều có thể nhẫn nại. Này 
Bà-la-môn, nếu đa văn Thánh đệ tử có thể kham nhẫn đói khát, lạnh nóng, 
muỗi mòng, chí rận, gió nắng bức bách, tiếng dữ, gậy hèo cũng có thể 
nhẫn; thân thể gặp các bệnh tật rất đau đớn đến gần như tuyệt mạng và 
những điều không khả lạc thảy đều có thể nhẫn nại, thì này Bả-la-môn, 
đó là bác văn tụng tập mà có sự sai biệt, có công đức này. 





kinh VAÊN ÑÖÙC 267 


“Lại nữa, này Bà-la-môn, đa văn Thánh đệ tử nhẫn nại những điều không 
hoan lạc. Khi những điều không hoan lạc đã sanh, trong lòng không hề bị 
vướng bận. Này Bà-la-môn, nếu đa văn Thánh đệ tử nhẫn nại những điều 
không hoan lạc; những điều không hoan lạc đã sanh, trong tâm không hề 
bị vướng bận, thì này Bà-la-môn, đó là bác văn tụng tập mà có sự sai biệt, 
có công đức nảy. 

“Lại nữa, này Bà-la-môn, đa văn Thánh đệ tử nhẫn nại sự sợ hãi.” Khi sự 
sợ hãi phát sanh, trong tâm không hề bị vướng bận. Này Bà-la-môn, nếu 
đa văn Thánh đệ tử nhẫn nại sự sợ hãi, khi sự sợ hãi phát sanh, trong tâm 
không hề vướng bận, thì này Bà-la-môn, đó là bác văn tụng tập mà có sự 
sai biệt, có công đức này. 

“Lại nữa, này Bà-la-môn, đa văn Thánh đệ tử khi sanh khởi ba niệm ác 
bắt thiện là: niệm dục, niệm nhuế và niệm hại, với ba niệm ác bắt thiện 
này, trong tâm không hề bị dính trước. Này Bà-la-môn, nếu đa văn Thánh 
đệ tử phát sanh ba niệm ác bất thiện, niệm dục, niệm nhuế và niệm hại, 
với ba niệm ác bất thiện này mà trong tâm không hề bị dính trước, thì này 
Bà-la-môn, đó là bác văn tụng tập mà có sự sai biệt, có công đức nảy. 
“Lại nữa, này Bà-la-môn, đa văn Thánh đệ tử ly dục, ly ác bất thiện pháp, 
cho đến chứng đắc Tứ thiền, thành tựu an trụ. Này Bà-la-môn, nếu đa 
văn Thánh đệ tử ly dục, ly ác bất thiện pháp, [659a]cho đến chứng đắc 
Tứ thiền, thành tựu an trụ, thì này Bà-la-môn, đó là bác văn tụng tập mà 
có sự sai biệt, có công đức này. 

“Lại nữa, này Bà-la-môn, đa văn Thánh đệ tử mà ba kết sử đã đoạn tận, 
chứng đắc Tu-đà-hoàn, không đọa pháp ác, quyết định đi đến chánh giác, 
tối đa bảy lần tái sanh; sau khi bảy lần qua lại nhân gian thiên thượng rồi 
đoạn tận khổ biên. Này Bà-la-môn, nếu đa văn Thánh đệ tử ba kết sử đã 
đoạn tận, chứng đắc Tu-đà-hoàn, không đọa pháp ác, quyết định đi đến 
chánh giác, tối đa bảy lần tái sanh; sau khi bảy lần qua lại nhân gian và 
thiên thượng rồi đoạn tận khô biên, thì này Bà-la-môn, đó là bác văn tụng 
tập mà có sự sai biệt, có công đức này. 


“Lại nữa, này Bà-la-môn, đa văn Thánh đệ tử ba kết sử đã đoạn tận, dâm, 





3 Hán: khủng bồ 7#tf; đây chỉ tai họa nguy hiểm. 
* Ba ác bắt thiện niệm: ba bất thiện tầm. 





Bi@R§ VAÊN ÑÖÙC 


nộ và si đã mỏng, chứng đắc Nhất lai, chỉ một lần qua lại thiên thượng và 
nhân gian rồi đạt đến khổ biên. Này Bà-la-môn, nếu đa văn Thánh đệ tử 
ba kết sử đã đoạn tận, dâm, và nộ si đã mỏng, chứng đắc Nhất lai, chỉ 
một lần qua lại thiên thượng và nhân gian rồi đạt đến khô biên, thì này 
Bà-la-môn, đó là bác văn tụng tập mà có sự sai biệt, có công đức nảy. 
“Lại nữa, này Bà-la-môn, đa văn Thánh đệ tử năm hạ phần kết đã đoạn 
tận, sanh vào nơi kia mà Bát-niết-bàn, chứng đắc pháp bắt thối, không trở 
lại thế gian này. Này Bà-la-môn, nếu đa văn Thánh đệ tử năm hạ phần 
kết đã đoạn tận, sanh vào nơi kia mà Bát-niết-bàn, chứng đắc pháp bất 
thối, không trở lại thế gian này, thì này Bà-la-môn, đó là bác văn tụng tập 
mà có sự sai biệt, có công đức này. 

“Lại nữa, này Bà-la-môn, đa văn Thánh đệ tử có tịch tịnh giải thoát, ly 
sắc, chứng vô sắc, với định như thế mà thân tác chứng, thành tựu an trụ, 
do tuệ quán mà vĩnh viễn đoạn trừ các lậu. Này Bà-la-môn, nếu đa văn 
Thánh đệ tử có tịch tịnh giải thoát, ly sắc, chứng vô sắc, với định như thế 
mà thân tác chứng, thành tựu an trụ, do tuệ quán mà vĩnh viễn đoạn trừ 
các lậu, thì này Bà-la-môn, đó là bác văn tụng tập mà có sự sai biệt, có 
công đức này. 

“Lại nữa, đa văn Thánh đệ tử với các như ý túc là thiên nhĩ, tha tâm trí, 
túc mạng trí, sanh tử trí, các lậu đã đoạn tận, chứng đắc vô lậu, tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát, ngay trong đời hiện tại mà tự tri, tự giác, tự tác 
chứng, thành tựu an trụ, biết như thật “Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã 
vững, điều cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa'. Này Bả-la- 
môn, đa văn Thánh đệ tử này với các như ý túc là thiên nhĩ, tha tâm trí, 
[659b] túc mạng trí, sanh tử trí, các lậu đã đoạn tận, chứng đắc vô lậu, 
tâm giải thoát, tuệ giải thoát, ngay trong đời hiện tại mà tự tri, tự giác, tự 
tác chứng, thành tựu an trụ, biết như thật “Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã 
vững, điều cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa”, thì này Bà-la- 
môn, đó là bác văn tụng tập mà có sự sai biệt, có công đức này.” 
Bà-la-môn Sanh Văn lại hỏi: 

“Bạch Thế Tôn, bác văn tụng tập có sự sai biệt này, có công đức nảy. 
Còn có sự sai biệt nảo, còn có công đức nào tối thượng, tối diệu, tối 





”Như kỳ tượng định. 


kinh VAÊN ÑÖÙC 269 





thắng nữa chăng?” 

Thế Tôn nói: 

“Này Bà-la-môn, bác văn tụng tập này có sự sai biệt này và với công đức 
này không còn có sự sai biệt, không còn có công đức nào tôi thượng, tôi 
diệu, tôi thăng nữa.” 

Bà-la-môn Sanh Văn bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, con đã hiểu. Bạch Thiện Thệ, con đã rõ. Bạch Thế Tôn, 
con nay tự quy y Phật, Pháp và Tỳ-kheo Tăng. Cúi mong Thê Tôn nhận 
con làm Ưu-bả-tắc, kế từ hôm nay trọn đời quy y cho đến tận mạng.” 
Phật thuyết như vậy. Bà-la-môn Sanh Văn sau khi nghe Phật thuyết, hoan 
hỷ phụng hành. 


148. KINH HÀ KHÔ 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật trú tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng lâm, vườn Cấp 
cô độc. 
Bấy giờ, Bà-la-môn Sanh Văn, sau giữa trưa thong dong tản bộ đi đến 
chỗ Phật, chào hỏi xong, ngôi xuông một bên, bạch răng: 
“Này Cù-đàm, tôi có điều muốn hỏi, mong Ngài nghe cho, tôi mới dám 
trình bày.” 
Thế Tôn nói: 
“Ông muốn hỏi điều gì xin cứ hỏi.” 
Bà-la-môn Sanh Văn bèn hỏi: 
“Cù-đàm, người tại gia có những sự khổ nào?? Và người xuất gia có 
những khô nào?” 
Đức Thế Tôn trả lời rằng: 
“Người tại gia vì không được tự do mà khô. Người xuất gia vì tự do mà 
khổ.” 
Bà-la-môn Sanh Văn lại hỏi: 
“Cù-đàm, tại SaO người tại gia vì không được tự do mà khổ? Và tại sao 
người xuât gia vì tự do mà khô?” 
Thế Tôn đáp: 
“Nếu người tại gia mà tiên tài không tăng trưởng, kim ngân, chơn châu, 
lưu ly, thủy tinh thảy đêu không tăng trưởng; súc mục, lúa, gạo cùng nô 
tỳ, sai dịch cũng không tăng trưởng: lúc bấy. giờ người tại gia ưu sầu, khổ 


não. Do sự kiện này mà người tại gia có nhiều ưu tư khổ nhọc, trong lòng 
mang nhiều sầu bi. 

“Này Bà-la-môn, nếu người xuất gia học đạo [659c] mà sống theo dục 
vọng, theo sân nhuế, ngu si, lúc bấy giờ xuất gia học đạo có nhiều ưu sầu 
khổ não. Do sự kiện này mà có người xuất gia có nhiều ưu tư khô nhọc, 
trong lòng chất nhiều sầu bi. 





! Xem các kinh 146, 147 trên. 
? Hà khổ 8X #?; nhân đó đặt tên kinh. 





kinh HAØ KHOẢ 272, 





“Này Bà-la-môn, như vậy người tại gia vì không được tự do mà khổ, và 
người xuất gia học đạo vì tự do mà khô.” 


Bà-la-môn Sanh Văn lại hỏi: 

“Cù-đảm, tại gia có những gì là hoan lạc? Và xuất gia học đạo có những 
gì là hoan lạc?” 

Thế Tôn đáp: 

“Tại gia vì tự do mà được hoan lạc, xuất gia học đạo vì không tự do mà 
được hoan lạc”. 

Bà-la-môn Sanh Văn lại hỏi: 

“Cù-đàm, tại sao tại gia vì tự do mà được hoan lạc? Và tại sao xuất gia 
học đạo vì không tự do mà được hoan lạc?” 

Thế Tôn đáp: 

“Này Bả-la-môn, nếu người tại gia mà được tiền tài tăng trưởng, kim 
ngân, chơn châu, lưu ly, thủy tinh đêu được tăng trưởng; súc mục, lúa 
gạo và nô tỳ, sai dịch cũng đêu được tăng trưởng. Lúc bây giỜ tại gia là 
khoái lạc, hoan hý. Do sự kiện này mà người tại gia có nhiêu khoái lạc 
hoan hỷ. 

“Này Bà-la-môn, người xuất gia học đạo: sống không tùy theo dục vọng, 
không tùy theo sân nhuê, lúc bây giờ xuât gia học đạo là khoái lạc hoan 
hỷ. Do sự kiện này mà người xuât gia học đạo có nhiêu khoái lạc hoan hỷ. 
“Này Bà-la-môn, như vậy người tại gia vì tự do mà được hoan lạc, người 
xuât gia vì không tự do mà được hoan lạc.” 

Bà-la-môn Sanh Văn lại hỏi: 

“Cù-đàm, do sự kiện nào mà chư Thiên và Nhân loại nhất định không có 
lợi nghĩa? Do sự kiện nào mà chư Thiên và Nhân loại tât có lợi nghĩa?” 
Thế Tôn đáp: 

“Này Bà-la-môn, nếu chư Thiên và Nhân loại đấu tranh lẫn nhau, tất 
không có lợi nghĩa. Nêu chư Thiên và Nhân loại không đâu tranh lân 
nhau tât có lợi nghĩa.” 

Bà-la-môn Sanh Văn lại hỏi: 

“Cù-đàm, tại sao nếu chư Thiên và Nhân loại đấu tranh lẫn nhau, tất 
không có lợi nghĩa? Và tại sao chư Thiên và Nhân loại không đâu tranh 


BimB HAØ KHOÄ 





lẫn nhau tất có lợi nghĩa?” 

Thế Tôn đáp: 

“Này Bà-la-môn, lúc nào Chư Thiên, nhân loại đấu tranh thù nghịch, lúc 
bấy giờ chư Thiên, nhân loại có ưu tư, khổ nhọc, sầu bi. Do sự kiện này 
mà chư Thiên và Nhân loại có nhiều ưu tư khổ nhọc, sầu bi. Nếu lúc nào 
chư Thiên và Nhân loại không đấu tranh thù nghịch, bấy giờ chư Thiên 
và Nhân loại được khoái lạc hoan hỷ. Do sự kiện này, chư Thiên và Nhân 
loại có nhiều khoái lạc hoan hý. 

“Này Bà-la-môn, như vậy chư Thiên và Nhân loại đấu tranh lẫn nhau tất 
không có lợi nghĩa. Nếu chư Thiên và Nhân loại không đấu tranh lẫn 
nhau tất có lợi nghĩa.” 

Bà-la-môn Sanh Văn lại hỏi: 

“Do sự kiện nảo khiến cho chư Thiên, nhân loại nhất định không được 
lợi ích, phải [660a] gặp khô nhọc? Do sự kiện nào khiến cho chư Thiên 
và Nhân loại tất được lợi ích, tắt được hoan lạc?” 

Thế Tôn đáp: 

“Này Bà-la-môn, nếu chư Thiên và Nhân loại sống bằng phi pháp, làm 
điều dữ, tất không được lợi ích, tất phải khổ nhọc. Nếu chư Thiên và 
Nhân loại hay sống đúng như pháp, không làm dữ, tất được lợi ích, tất 
được hoan lạc.” 

Bà-la-môn Sanh Văn lại hỏi: 

“Cù-đảm, thế nào là chư Thiên và Nhân loại sống bằng phi pháp và làm 
điều dữ để nhất định không được lợi ích, nhất định phải khô nhọc? Thế 
nào là chư Thiên và Nhân loại sống đúng như pháp và không làm điều dữ 
đề nhất định đượclợi ích, được hoan lạc?” 

Thế Tôn nói: 

“Này Bà-la-môn, chư Thiên và Nhân loại thân làm điều phi pháp và làm 
điều đữ, miệng và ý làm điều phi pháp và làm điều dữ, lúc bấy giờ chư 
Thiên và Nhân loại tất sẽ tổn giảm, A-tu-la tất sẽ hưng thạnh. Này Bà-la- 
môn, nếu chư Thiên và Nhân loại mà thân làm đúng như pháp, thủ hộ 
thân và ý làm đúng như pháp, thủ hộ miệng và ý, thì bấy giờ chư Thiên 
và Nhân loại tất sẽ hưng thạnh, A-tu-la tất sẽ tổn giảm. 


Này Bà-la-môn, như vậy chư Thiên và Nhân loại nếu sống bằng phi pháp 





kinh HAØ KHOẢ 274 


và làm điều dữ, tắt không được ích lợi, tất phải khổ nhọc. Nếu chư Thiên 
và Nhân loại sông đúng như pháp, không làm điêu dữ, tât được ích lợi, 
tât được hoan lạc.” 

Bà-la-môn Sanh Văn lại hỏi: 

“Cù-đảm, nên quán sát ác tri thức như thế nào?” 

Thế Tôn đáp: 

“Hãy quán sát ác tri thức như mặt trăng.” 

Bà-la-môn Sanh Văn lại hỏi: 

“Thế nào là quán sát ác tri thức như mặt trăng?” 

Thế Tôn đáp: 

“Như mặt trăng dần đến biến mắt, càng ngày càng giảm, vành trăng, cũng 
giảm, ánh sáng cũng giảm, hình sắc cũng giảm, càng lúc càng khuyêt dân. 
Này Bà-la-môn, rồi đến một lúc mặt trăng biến mất hắn, không còn thấy 
nữa. Này Bà-la-môn, người ác tri thức đôi với chánh pháp luật của Như 
Lai cũng có được tín tâm, nhưng người ây được tín tâm rôi, về sau lại 
không hiệu thuận, cũng không cung kính, hành vi trái ngược, không vững 
chánh trí, không hướng đên pháp tùy pháp; người ây bèn mất tín tâm, mât 
trì giới, bác văn, thí, xả, và trí tuệ cũng mật luôn. 

Này Bà-la-môn, cho đến lúc thiện pháp nơi ác tri thức ấy hoàn toàn tiêu 
diệt, cũng như mặt trăng mật hút. Này Bà-la-môn, như vậy hãy quán sát 
ác tri thức như mặt trăng.” 

Bà-la-môn Sanh Văn lại hỏi: 

“Cù-đàm, nên quán sát thiện tri thức như thế nào?” 

Thế Tôn đáp: 

“Này Bà-la-môn, hãy quán sát thiện tri thức như mặt trăng.” 

Bà-la-môn Sanh Văn lại hỏi: 

“Cù-đàm, [660b] thế nào là quán sát thiện tri thức như mặt trăng?” 

Thế Tôn đáp: 

“Này Bà-la-môn, cũng như mặt trăng trong thời mới mọc, còn non, trong 
vặt, càng ngày càng tăng trưởng. Này Bà-la-môn, cho đên một lúc, vào 
ngày mười lăm trong tháng, vành trăng tròn đây. Này Bà-la-môn, cũng 
vậy, thiện tri thức đôi với pháp luật của Như Lai mà có được tín tâm, 





BinR HAØ KHOÄ 


người ẫy được tín tâm rồi, sau đó lại có hiếu thuận, cung kính, hành vi 
tùy thuận, vững vàng trên chánh trí, hướng đến pháp tùy pháp. Người ấy 
lúc bấy giờ tăng trưởng tín, trì giới, bác văn, thí xả, trí tuệ cũng tăng 
trưởng. Này Bà-la-môn, cho đến một lúc, thiện pháp nơi thiện tri thức ấy 
được trọn đủ như mặt trăng ngày rằm vậy. Này Bả-la-môn, như vậy hãy 
quán sát thiện tri thức như mặt trăng.” 
Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn nói bài tụng này: 

Như thể trăng tròn không bợn, 

Du hành trong khoảng hư không; 

Sáng lấp muôn ngàn tỉnh đấu, 

Rạng ngời một cõi mênh mông. 


Cũng vậy, tín tâm, bác văn, 
Thi ân, độ lượng, bao dung; 
Sáng lấp trần gian bỏn sẻn, 
Rạng ngời thí xả mênh mông. 


Như thể đại long thân lực, 

Kéo mây, nổi sóng, điện giăng, 
Mưa đồ nước trào lai láng, 
Tràn đây mặt đất mênh mông. 


Cũng vậy, tín tâm, bác văn, 
Thi ân, độ lượng, bao dung, 
Âm thực cho người no đủ, 
Hằng khuyên thí xả gia tăng. 


Như thể sấm truyền vang dội, 
Như trời hắt trận mưa rào; 
Phước thí như mưa quảng đại, 
Cơn mưa thí chủ dâng cao. 


Đời này tiên tài, danh dụ, 
Đời sau cối thiện sanh lên, 
Phước bảo người này lãnh thọ, 





3 Cf. A. 5. 31 Sumanä (iii. 35). 


kinh HAØ KHOẢ 276 





Chết rồi tất sẽ sanh thiên. 


Phật thuyết như vậy. Bà-la-môn Sanh Văn sau khi nghe Phật thuyết, hoan 
hỷ phụng hành. 
L] 





* Bản Hán, hết quyền 36. 


149. KINH HÀ DỤC 
[660c2] Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật trú tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng Lâm, vườn Cấp 
Cô Độc. 
Bây giờ, Bả-la-môn Sanh Văn, sau giữa trưa thong dong tản bộ đi đến 
chỗ Phật, chào hỏi xong, ngôi xuông một bên, bạch răng: 
“Cù-đảm, tôi có điều muốn hỏi, mong Ngài nghe cho, tôi mới dám trình 
bày.” 
Đức Thế Tôn nói: 
“Ông muốn hỏi điều gì xin cứ hỏi.” 
Bà-la-môn Sanh Văn hỏi rằng: 
“Cù-đảm, người Sát-lj ước muốn gì? Thực hành cái gì? Thiết lập bằng 
cái gì? Y cứ trên sự gì? Có mục đích gì'?” 
Thế Tôn đáp: 
“Người Sát-lj ước muốn được tài vật, thực hành nơi trí tuệ, thiết lập bằng 
gươm dao), y cứ trên nhân dân), lây tự do làm mục đích.” 
Bà-la-môn Sanh Văn hỏi: 
“Người Cư sĩ ước muốn gì? Thực hành cái gì? Thiết lập cái gì? Y cứ trên 
sự gì? Có mục đích gì?” 
Thế Tôn đáp: 
“Người Cư sĩ ước muốn được tài vật. Thực hành nơi trí tuệ. Thiết lập 
băng kỹ thuật. Y cứ trên nghê nghiệp. Lây sự cứu cánh của nghê nghiệp 
làm mục đích”. 


Bà-la-môn Sanh Văn hỏi: 








Hán: hà dục hà hành hà lập hà y hà ngật {*[#X{*[{ï ff[ 37.{n[‡4{n[Z⁄. PAli (A. iii. 
363): kim-adhippayä kim-upavicara kim-adhifthana kim-abhinivesa kim-pariyosana, 
ham muốn gì, tâm niệm gì (cận hành), y cứ gì, tham vọng gì, cứu cánh gì? 

*Sở lập đĩ đao BT37.] 7]. Pãll: baladhithanä, chấp cứ sức mạnh. Có lẽ bản Hán 
chép nhằm đao 7J thay vì /ực 7). 

*Y ư nhân dân {€ }È* À_ l. Päli: paihavibhimwesa, tham vọng cõi đất (chinh 
phục). 


kinh HAØ DUÏC 278 





“Cù-đàm, đàn bà ước muốn gì? Thực hành cái gì? Thiết lập cái gì? Y cứ 
trên sự gì? Có mục đích gì?” 

Thế Tôn đáp: 

“Đàn bà ước muốn được đàn ông. Thực hành sự trang điểm. Thiết lập bằng 
con cái. Y cứ trên sự không đối thủ”. Lấy tự do làm mục đích.” 

Bà-la-môn Sanh Văn hỏi: 

“Cù-đàm, trộm cướp ước muốn cái gì? Thực hành cái gì? Thiết lập cái gì? 
Y cứ trên sự gì? Có mục đích gì? 

Thế Tôn đáp: 

“Trộm cướp ước muốn lấy của không cho. Thực hành nơi chỗ lén lút. 
Thiệt lập băng gươm dao. Y cứ nơi bóng tôi. Lây sự không bị khám phá 
làm mục đích “. 

Bà-la-môn Sanh Văn hỏi: 

“Cù-đảm, người Bà-la-môn ước muốn gì? Thực hành cái gì? Thiết lập cái 
gì? Y cứ trên sự gì? Có mục đích gì?” 

Thế Tôn đáp: 

“Người Bà-la-môn ước muốn được tài vật. Thực hành nơi trí tuệ. Thiết 
lập bằng kinh tho. Y cứ trên trai giới". Lấy Phạm thiên làm mục đích.” 
Bà-la-môn Sanh Văn hỏi: 

“Sa-môn ước muốn gì? Thực hành cái gì? Thiết lập cái gì? Y cứ trên sự 
gì? Có mục đích gì?” 

Thế Tôn đáp: 

“Sa-môn ước muốn được chân lý”, thực hành nơi trí tuệ, thiết lập bằng 
giới, y cứ trên vô xứ”, lấy Niết-bàn làm mục đích.” 

Bà-la-môn Sanh Văn bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, con đã hiểu. Bạch Thiện Thệ, con đã rõ. Bạch Thế Tôn, 























*# Vô đi #£#J. Päli: asapzrr, không vợ nhỏ của chồng. 





ŠP8ll: mantadhifthänã, chấp cứ chú thuật. 

“Hán: trai giới 7# 7, cần hiểu là trai tự hay tế tự. Pãli: yaññãbhinivesã. 
"Hán: chân đế Ÿ£ ñ. Päli: khanzisoraccädhippayä, nhẫn nhục và nhu hòa. 
Š Pã]i: Zkiñcanãbhinivesä, vô sở hữu, không có gì. 








Bò HAØ DUÏC 





nay con xin tự quy y Phật, Pháp và Tỳ-kheo Tăng. Cúi mong Thế Tôn 
nhận con làm Ưu-bà-tắc, kế từ hôm nay con trọn đời tự quy y cho đến lúc 
mạng tận.” 

Phật thuyết như vậy. Bà-la-môn Sanh Văn sau khi nghe Phật thuyết, hoan 
hỷ phụng hành. 


150. KINH UÁT-SÁU-CA-LA 
[661a2] Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật trú tại thành Vương xá, trú trong Trúc lâm, vườn Ca- 
lan-đa. 
Bấy giờ Bả-la-môn Uất-sấu-ca-la', sau giữa trưa, thong dong tản bộ đi 
đến chỗ Phật, chào hỏi xong, ngồi sang một bên, bạch rằng: 
“Thưa Cù-đàm, tôi có điều muốn hỏi, mong Ngài nghe cho mới dám 
trình bày.” 
Thế Tôn nói: 
“Hãy cứ tùy ý mà hỏi.” 
Bà-la-môn Uất-sấu-ca-la bèn hỏi rằng: 
“Thưa Cù-đảm, Bả-la-môn thiết lập bốn loại phụng sự” cho bốn chủng 
tánh, tức thiết lập loại phụng sự cho Bà-la-môn, loại phụng sự cho Sát-]I, 
cho Cư sử, cho Công sư”. 
“Này Cù-đàm, Bả-la-môn thiết lập loại phụng sự cho Bà-la-môn, tức là 
Bà-la-môn phải phụng sự Bà-la-môn; Sát-]Ị, Cư sĩ và Công sư cũng phải 
phụng sự Bà-la-môn. Này Cù-đàm, bốn chủng tánh này phải phụng sự 
Bà-la-môn. 
“Này Cù-đàm, Bà-la-môn thiết lập loại phụng sự cho Sát-] tức là Sát-l 
phải phụng sự cho Sát-]Ị; Cư sĩ và Công sư cũng phải phụng sự cho Sát-]I. 
Này Cù-đàm, ba chủng tánh này phải phụng sự Sát-]I. 
“Này Cù-đàm, Bà-la-môn thiết lập loại phụng sự cho Cư sĩ, tức là Cư sĩ 
phải phụng sự Cư sĩ, Công sư cũng phải phụng sự Cư sĩ. Này Cù-đàm, 
hai chủng tánh này phải phụng sự cho Cư sĩ. 
“Này Cù-đàm, Bà-la-môn thiết lập loại phụng sự cho Công sư, tức là 
Công sư phải phụng sự Công sư. Ai thấp hèn hơn nữa để được chủ 





'Uất-sáu-ca-la ?J8jñƒ#Ä#; Pali: Esukãri. 

? PI. (M. ¡. 177): eaiasso pãricariya, bỗn cấp phục vụ. 

*Cư sĩ Ji -L-; Pãli: Vessa (Phệ-xá), giai cấp thứ dân. Nơi khác, từ Cư s7 đồng 
nhất với Päli: gahapati, gia chủ, hay trưởng giả. 

*Công sư — li; Pãli: Sudda (Thủ-đà-la), cùng đỉnh hay nô lệ. 


B@h UAÁT-SAÁU-CA-LA 





trương phải phụng sự Công sư? Duy chỉ có Công sư phụng sự Công sư.” 
Thể Tôn hỏi rằng: 

“Này Bà-la-môn, các Bà-la-môn có được nhận biết khi thiết lập bốn loại 
phụng sự cho bốn chủng tánh này; thiết lập loại phụng sự cho Bà-la-môn, 
thiết lập loại phụng sự cho Sát-]I, cho Cư sĩ, cho Công sư?” 

Bà-la-môn Uất-sấu-ca-la đáp: 

“Không biết rõ, Cù-đảm. Nhưng các Bả-la-môn tự nói như vầy, “Ta ở 
trong đời này, bao gồm chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn, từ 
người đến trời, là Bả-la-môn thiết lập bốn loại phụng sự cho bốn chủng 
tánh, tức thiết lập loại phụng sự cho Bà-la-môn, thiết lập loại phụng sự 
cho Sát-lj, thiết lập loại phụng sự cho Cư sĩ, thiết lập loại phụng sự cho 
Công sư, nhưng không được nhận biết." ” 

Thế Tôn nói: 

“Này Bà-la-môn, cũng như một người đưa cho người khác một miếng 
thịt, bắt ép và nói rằng “Này ông bạn, hãy ăn đi và hãy trả tiền cho tôi”. 
Này Bà-la-môn, ngươi nói cho các Bà-la-môn ấy cũng giống như vậy. Vì 
sao? Vì Bà-la-môn không được nhận biết khi thiết lập bốn loại phụng sự 
cho bốn chủng tánh, tức thiết lập loại phụng sự cho Bà-la-môn, thiết lập 
loại phụng sự cho Sát-]I, cho Cư sĩ, cho Công sư.” 

Thế Tôn lại hỏi: 

“Này Bà-la-môn, [661b | phụng sự như thế nào? Có loại phụng sự, do sự 
phụng sự này mà chỉ có hạ liệt, chứ không có sự ưu thắng: ông nói loại 
phụng sự này chăng? Có loại phụng sự, do sự phụng sự này mà có sự ưu 
thắng, chứ không có sự hạ liệt; ông nói loại phụng sự này chăng? 

“Này Bà-la-môn, nếu phụng sự Bả-la-môn và do sự phụng sự này mà có 
sự hạ liệt chứ không có sự ưu thắng. Loại phụng sự nảy chăng? 

“Phụng sự Sát-Ì, Cư sĩ, Công sư, do sự phụng sự này mà có sự hạ liệt 
chứ không có sự ưu thắng. Loại phụng sự này chăng? 


“Này Bà-la-môn, nêu phụng sự Bả-la-môn, do sự phụng sự này mà có sự 





“Hán: tự tri Õ #1, ở đây nên hiểu là “được động ý” theo nghĩa được thí dụ dưới. 
Päli: kim pana... sabbo loko... etad abbhanujänäii, có phải tất cả thê gian đều đồng 
ý điều này? 


kinh UAÁT-SAÁU-CA-LA 283 





ưu thắng chứ không có sự hạ liệt. Loại phụng sự này chăng? 

“Phụng sự Sát-lj, Cư sĩ, Công sư, do sự phụng sự này mà có sự ưu thắng 
chứ không có sự hạ liệt. Loại phụng sự này chăng?” 

Uất-sấu-ca-la đáp: 

“Cù-đàm, nếu tôi phụng sự và do sự phụng sự này mà có sự hạ liệt chứ 
không có sự ưu thăng, tôi không nên phụng sự như vậy. 

“Nếu tôi phụng sự, do sự phụng sự này mà có sự ưu thắng chứ không có 
sự hạ liệt, tôi nên phụng sự như vậy. 

“Này Cù-đàm, nếu phụng sự Bà-la-môn và do sự phụng sự này mả có sự 
hạ liệt chứ không có sự ưu thăng, tôi không nên theo loại phụng sự nảy. 
“Nếu phụng sự Sát-lỊ, Cư Sĩ, Công sư và do sự phụng sự này mà có sự hạ 
liệt chứ không có sự ưu thăng, tôi không nên phụng sự như vậy. 

“Này Cù-đàm, nếu phụng sự Bả-la-môn và do sự phụng sự này mà có sự 
ưu thăng chứ không có sự hạ liệt, tôi nên phụng sự như vậy. 








“Nếu phụng sự Sát-ÌỊ, Cư sĩ, Công sư và do sự phụng sự này mà có sự ưu 
thắng chứ không có sự hạ liệt, tôi nên phụng sự như vậy.” 

Thế Tôn nói: 

“Này Bả-la-môn, nếu lại có một Bà-la-môn đến đây, người ấy không phải 
ngu, không phải s1, cũng không phải điên đảo, tâm không điên đảo, tự do 
tự tại, rồi Ta hỏi Bả-la-môn ấy rằng: “Này Bà-la-môn, ý ông nghĩ sao? 
Nếu có loại phụng sự, do loại phụng sự ấy mà có sự hạ liệt chứ không có 
Sự ưu thắng. Loại phụng sự này chăng? Nếu có loại phụng sự, do sự 
phụng sự này mà có sự ưu thắng chứ không có sự hạ liệt. Loại phụng sự 
này chăng? Này Bả-la-môn, nếu phụng sự Bả-la-môn, do sự phụng sự 
này mà có sự hạ liệt chứ không có sự ưu thăng. Loại phụng sự nảy chăng? 
Phụng sự Sát-]I, Cư sĩ, Công sư và do sự phụng sự này mà có sự hạ liệt 
chứ không có sự ưu thắng. Loại phụng sự này chăng? Nếu phụng sự Bà- 
la-môn và do sự phụng sự này mà có sự ưu thắng chứ không có sự hạ liệt. 
Loại phụng sự này chăng? Phụng sự Sát-lỊ, Cư sĩ, Công sư và do sự 
phụng sự này mà có sự ưu thắng chứ không có sự hạ liệt. Loại phụng sự 
này chăng?” 

“Này Bà-la-môn, nếu người Bà-la-môn ấy không phải ngu, không phải sĩ, 
không phải điên đảo, tâm không điên đảo, tự do tự tại, người ấy sẽ trả lời 





B8 UAÁT-SAÁU-CA-LA 


Ta rằng: “Cù-đàm, nếu tôi phụng sự và do sự phụng sự này mà có sự hạ 
liệt chứ không có sự ưu thắng, tôi không nên phụng sự như vậy. Nếu tôi 
phụng sự và do sự phụng sự này mà có sự ưu thắng chứ không có sự hạ 
liệt, tôi nên phụng sự như vậy. 

“Này Cù-đàm, nếu phụng sự Bả-la-môn và do sự phụng sự này mà có sự 
hạ liệt chứ không có sự ưu thăng, tôi không nên phụng sự như vậy. Nếu 
phụng sự Sát-lỊ, Cư sĩ, Công sư và do sự phụng sự này mà có sự hạ liệt 
chứ không có sự ưu thắng, tôi không nên phụng sự như vậy. 

“Này Cù-đàm, nếu phụng sự Bả-la-môn và do sự phụng sự này mà có sự 
ưu thắng chứ không có sự hạ liệt, tôi nên phụng sự như vậy. Nếu phụng 
sự Sát-]I, Cư sĩ, Công sư và do sự phụng sự này mà có sự ưu thắng chứ 
không có sự hạ liệt, tôi nên phụng sự như vậy." ” 

Rồi Thế Tôn lại hỏi: 

“Này Bà-la-môn, ý ông nghĩ sao? Nếu có loại phụng sự và do sự phụng 
sự này mà mất tín, giới, văn, thí xả và tuệ. Loại phụng sự này chăng? 
Nếu có loại phụng sự và do sự phụng sự này mà gia tăng tín, giới, bác 
văn, thí xả” và trí tuệ. Loại phụng sự này chăng? Này Bà-la-môn, nếu 
phụng sự Bà-la-môn và do sự phụng sự này mà mất tín, giới, bác văn, thí 
xả, trí tuệ. Loại phụng sự này chăng? Phụng sự Sát-ÌI, Cư sĩ, Công sư và 
do sự phụng sự này mà mất tín, giới, bác văn, thí xả, trí tuệ. Loại phụng 
sự này chăng? Này Bà-la-môn, nếu phụng sự Bà-la-môn và do sự phụng 
sự này mả gia tăng tín, giới, bác văn, thí xả, trí tuệ. Loại phụng sự này 
chăng? Phụng sự Sát-lI, Cư sĩ, Công sư và do sự phụng sự này mà gia 
tăng tín, giới, bác văn, thí xả, trí tuệ. Loại phụng sự này chăng?” 
Bà-la-môn Uất-sấu-ca-la đáp: 

“Cù-đàm, nếu tôi phụng sự và do sự phụng sự này mà mất tín, giới, bác 
văn, thí xả, trí tuệ, tôi không nên phụng sự như vậy. Nếu tôi phụng sự và 
do sự phụng sự này mà gia tăng tín, giới, bác văn, thí xả, trí tuệ, tôi nên 
phụng sự như vậy. 

“Này Cù-đàm, nếu phụng sự Bà-la-môn và do sự phụng sự này mà mất 
tín, giới, bác văn, thí xả, trí tuệ, tôi không nên phụng sự như vậy. Phụng 
sự Sát-lỊ, Cư sĩ, Công sư và do sự phụng sự này mà mất tín, giới, bác văn, 





“Nguyên Hán: thứ cơ JÈ #É, chỉ sự rộng lượng, hay cho người khác. 





kinh UAÁT-SAÁU-CA-LA 285 


thí xả, trí tuệ, tôi không nên phụng sự như vậy. Này Cù-đàm, nếu phụng 
sự Bà-la-môn và do sự phụng sự này mà gia tăng tín, giới, bác văn, thí xả, 
trí tuệ, tôi nên phụng sự như vậy. Nếu phụng sự Sát-lị, Cư sĩ, Công sư và 
do sự phụng sự này mà gia tăng tín, giới, bác văn, thí xả, trí tuệ, tôi nên 
phụng sự như vậy.” 

Thế Tôn [662a] nói: 

“Này Bà-la-môn, nếu có một Bà-la-môn đến đây, người ấy không phải 
ngu, không phải s1, cũng không phải điên đảo, tâm không điên đảo, tự do 
tự tại và Ta hỏi Bà-la-môn ấy rằng, “Này Bả-la-môn, ý ông nghĩ sao? 
Nếu có loại phụng sự và do sự phụng sự này mà mất tín, giới, bác văn, 
thí xả, trí tuệ; loại phụng sự này chăng? “Nếu có loại phụng sự và do sự 
phụng sự này mà gia tăng tín, giới, bác văn, thí xả, trí tuệ; loại phụng sự 
này chăng? 

“Phụng sự Sát-lj, Cư sĩ, Công sư và do sự phụng sự này mà mắt tín, giới, 
bác văn, thí xả, trí tuệ; loại phụng sự này chăng? Nếu phụng sự Bà-la- 
môn và sự phụng sự này mà gia tăng tín, giới, bác văn, thí xả, trí tuệ; loại 
phụng sự này chăng? Phụng sự Sát-]Ị, Cư sĩ, Công sư và sự phụng sự này 
mà gia tăng tín, giới, bác văn, thí xả, trí tuệ; loại phụng sự này chăng?” 
“Này Bà-la-môn, nếu Bả-la-môn này không phải ngu, không phải si, 
cũng không phải điên đảo, tâm không điên đảo, tự do tự tại, tất cũng sẽ 
trả lời Ta như vậy, rằng: “Này Cù-đàm, nếu tôi phụng sự và do sự phụng 
sự này mà mất tín, giới, bác văn, thí xả, trí tuệ; tôi không nên phụng sự 
như vậy. Nếu tôi phụng sự và do sự phụng sự này mà gia tăng tín, giới, 
bác văn, thí xả, trí tuệ; tôi nên phụng sự như vậy. Này Cù-đảm, nếu 
phụng sự Bà-la-môn và do sự phụng sự này mà mất tín, giới, bác văn, thí 
xả, trí tuệ; tôi không nên phụng sự như vậy. Phụng sự Sát-ÌỊ, Cư sĩ, Công 
sư và do sự phụng sự này mả mất tín, giới, bác văn, thí xả, trí tuệ; tôi 
không nên phụng sự như vậy. Này Củ-đàm, nếu phụng sự Bà-la-môn và 
do sự phụng sự này mà gia tăng tín, giới, bác văn, thí xả, trí tuệ; tôi nên 
phụng sự như vậy. Phụng sự Sát-l, Cư sĩ, Công sư và do sự phụng sự 
này mà gia tăng tín, giới, bác văn, thí xả, trí tuệ; tôi nên phụng sự như 
vậy.” 


Bà-la-môn Uât-sâu-ca-la bạch răng: 


E8 UAÁT-SAÁU-CA-LA 





“Bà-la-môn thiết lập bốn loại tài vật tự hữu” cho bốn chủng tánh, tức thiết 
lập loại tài vật tự hữu cho Bà-la-môn, thiết lập loại tài vật tự hữu cho Sát- 
lỊ, Cư sĩ, Công sư. 

“Này Cù-đàm, Bả-la-môn thiết lập loại tải vật tự hữu cho Bà-la-môn là, 
này Cù-đàm, Bà-la-môn chủ trương rằng, tài vật tự hữu của Bà-la-môn 
do khát cầu. Nếu Bả-la-môn khinh mạn sự khất cầu, tức là khinh mạn 
[662b] tài vật tự hữu. Khinh mạn tải vật tự hữu tức là thất lợi. Cũng như 
người chăn bò không thể trông chừng bò, tức là thất lợi. Cũng vậy, Bà-la- 
môn chủ trương tài vật tự hữu của Bà-la-môn là do khất cầu. Nếu Bả-la- 
môn khinh mạn sự khất cầu tức là khinh mạn tài vật tự hữu. Khinh mạn 
tài vật tự hữu tức là thất lợi. 

“Này Cù-đàm, Bà-la-môn thiết lập loại tài vật tự hữu cho Sát-]Ị là, này 
Cù-đàm, Bà-la-môn chủ trương tải vật tự hữu của Sát-l¡ là cung tên. Nếu 
Sát-l khinh mạn cung tên tức là khinh mạn tài vật tự hữu. Nếu khinh 
mạn tài vật tự hữu tức là thất lợi. Cũng như người chăn bò mà không thể 
trông chừng được bò, tức là thất lợi. Cũng vậy, này Cù-đảm, Bả-la-môn 
chủ trương tải vật của Sát-]Ị là cung tên, nếu Sát-l¡ khinh mạn cung tên 
tức là khinh mạn tài vật tự hữu. Khinh mạn tài vật tự hữu tức là thất lợi. 
“Này Cù-đàm, Bà-la-môn thiết lập loại tài vật tự hữu cho Cư sĩ là, này 
Cù-đàm, Bà-la-môn chủ trương tài vật tự hữu của Cư sĩ là nông nghiệp”. 
Nếu Cư sĩ khinh mạn nông nghiệp tức là khinh mạn tài vật tự hữu. Khinh 
mạn tài vật tự hữu tức là thất lợi. Cũng như người chăn bò mà không thể 
trông chừng được bò tức là thất lợi. Cũng vậy, này Cù-đàm, Bả-la-môn 
chủ trương tài vật tự hữu của Cư sĩ là nông nghiệp. Nếu Cư sĩ khinh mạn 
nông nghiệp tức là khinh mạn tài vật tự hữu. Khinh mạn tài vật tự hữu 
tức là thất lợi. 

“Này Cù-đàm, Bà-la-môn thiết lập loại tài vật tự hữu cho Công sư là, này 
Cù-đàm, Bà-la-môn chủ trương tài vật tự hữu của Công sư là gai''. Nếu 
Công sư khinh mạn gai tức là khinh mạn tài vật tự hữu. Khinh mạn tải 





TPãli: sandhana, tài sản, hay tư hữu. 

® Pãli: bhikkhacãriya, sự khất thực. 

“Hán: điền tác HIƒE. Päli: #asigorakkha, cày ruộng và nuôi bò. 
''Hán: ma Jlf. Bản Päli: zs/zbyãbbhangï, lưỡi liềm và đòn gánh. 


kinh UAÁT-SAÁU-CA-LA 287 





vật tự hữu tức là thất lợi. Cũng như người chăn bò mà không thê trông 
chừng bò được, tức là thất lợi. Cũng vậy, nảy Cù-đàm, Bà-la-môn chủ 
trương tài vật tự hữu của Công sư là gai. Nếu Công sư khinh mạn gai tức 
là khinh mạn tài vật tự hữu. Khinh mạn tài vật tự hữu tức là thất lợi.” 

Thể Tôn hỏi rằng: 

“Này Bả-la-môn, các Bà-la-môn có tự nhận biết" khi thiết lập bốn loại 
tài vật tự hữu cho bốn chủng tánh, nghĩa là thiết lập loại tài vật tự hữu 
cho Bà-la-môn, thiết lập loại tài vật tự hữu cho Sát-lJ, cho Cư sĩ, cho 
Công sư chăng?” 

Bà-la-môn Uắất-sấu-ca-la đáp rằng: 

“Không tựnhận biết, bạch Cù-đàm, nhưng các Bà-la-môn tự nói rằng “Ta 
ở trong đời này, bao gồm chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn, từ 
người đến trời, Bà-la-môn, không được nhận biết khi thiết lập loại tài vật 
tự hữu cho bốn chủng tánh tức là thiết lập loại tài vật tự hữu cho Bả-la- 
môn, thiết lập loại tài vật tự hữu cho Sát-lj, cho Cư sĩ, cho Công sư.” 

Thế Tôn nói rằng: 

“Này Bà-la-môn, cũng như một người đưa cho một người khác một 
miếng thịt, bắt ép và nói rằng “Này ông bạn, hãy ăn và hãy trả tiền cho tôi. 
Này Bà-la-môn, ngươi nói cho các Bà-la-môn cũng giống như vậy". Vì 
sao? Vì các Bà-la-môn không được nhận biết khi thiết lập bốn loại tài vật 
tự hữu cho bốn chủng tánh tức thiết lập loại tài vật tự hữu cho Bà-la-môn, 
thiết lập loại tài vật tự hữu cho Sát-lị, cho Cư sĩ, cho Công sư. 

“Nhưng, này Bà-la-môn, Ta được nhận biết, thấu triệt khi thiết lập tài vật 
tự hữu cho mọi người, đó là pháp tịch tịnh, pháp tịch diệt, pháp giác đạo, 
pháp thiện thú.” '” 

Rồi Thế Tôn lại hỏi: 

“Này Bà-la-môn, ý ngươi nghĩ sao? Có trường hợp nào mà hư không này 
chỉ là sự không dính trước, không trói buộc, không xúc chạm, không 
ngăn ngại đối với Bà-la-môn mà thôi, chứ không đối với Sát-lị, Cư sĩ hay 





'! Xem cht.5 trên. 
2 pỊ,; ariyam kho aham lokuttaraimn dhamma1m purissa sandhanam paRññapemi, Ta chủ 


trương tài sản cho con người là Thánh pháp xuất thế gian. 


B@R UAÁT-SAÁU-CA-LA 





Công sư?” 

Bà-la-môn Uất-sấu-ca-la đáp: 

“Này Củ-đàm, hư không này vốn không dính trước, không trói buộc, 
không xúc chạm, không ngăn ngại đối với Bà-la-môn, đối với Sát-l, Cư 
sĩ hay Công sư cũng vậy.” 

“Cũng vậy, này Bả-la-môn, Ta tự nhận biết, thấu triệt khi thiết lập tài vật 
tự hữu cho mọi người, đó là pháp tịch tịnh, pháp tịch diệt, pháp giác đạo, 
pháp thiện thú.” 

Thế Tôn lại hỏi: 

“Này Bà-la-môn, ý ngươi nghĩ sao? Có trường hợp nào chỉ riêng Bà-la- 
môn mới có thể hành từ tâm, không kết, không oán, không nhuế, không 
tranh; còn Sát-]Ị, Cư sĩ và Công sư thì không thể chăng?” 

Bà-la-môn Uất-sấu-ca-la đáp: 

“Cù-đảm, Bà-la-môn có thể hành từ tâm, không kết, không oán, không 
nhuế, không tranh. Sát-]Ị, Cư sĩ, Công sư cũng vậy.” 

“Cũng vậy, này Bà-la-môn, Ta tự nhận biết, thấu triệt khi thiết lập loại tài 
vật tự hữu cho mọi người, đó là pháp tịch tịnh, pháp tịch diệt, pháp giác 
đạo, pháp thiện thú.” 

Thế Tôn lại hỏi: 

“Này Bà-la-môn, ý ông nghĩ sao, nếu những người thuộc trong chủng 
tánh khác nhau cùng đến đây và giả sử có một người nói với những 
người ấy rằng, “Các ngươi hãy đến đây, nếu ai sanh trong chủng tộc Sát- 
lị hay chủng tộc Bả-la-môn thì chỉ những người ấy mới có thể mang bột 
tắm' đi đến nước để tắm rửa, trừ khử dơ bẩn cho sạch sẽ”. Này Bà-la- 
môn, ý ngươi nghĩ sao? Phải chăng chỉ có những người thuộc chủng tộc 
Sát-l hay Bà-la-môn mới có thể mang bột tắm đi tắm rửa, trừ khử dơ bân 
cho sạch sẽ và những người thuộc chủng tộc Cư sĩ hay không Công sư 
không thể mang bột tắm đi đến nước để tắm rửa, trừ khử dơ bắn cho thật 
sạch sẽ chăng? Hay tất cả những người trong một trăm chủng tộc khác 
nhau đều có thể mang bột tắm đi đến nước để tắm rửa, trừ khử dơ bẩn 
cho thật sạch sẽ?” 





» 


'Nguyên Hán: fháo đậu ÈÈ S. 





kinh UAÁT-SAÁU-CA-LA 289 


Bà-la-môn Uất-sấu-ca-la đáp: 

“Cù-đảm, tất cả những người trong một trăm chủng tộc khác nhau ấy đều 
có thê mang bột tăm đi đên nước để tắm rửa, trừ khử dơ bần cho thật 
sạch sẽ.” 

“Cũng vậy, này Bả-la-môn, Ta tự nhận biết, thấu triệt khi thiết lập tài vật 
tự hữu cho mọi người, đó là pháp tịch tịnh, pháp tịch diệt, pháp giác đạo, 
pháp thiện thú.” 

Thế Tôn lại hỏi: 

“Này Bả-la-môn, ý ngươi nghĩ sao? Nếu những người trong trăm chủng 
tộc khác nhau cùng đến đây và giả sử có một người nói với họ rằng, “Các 
ngươi hãy đến đây. Nếu ai sanh trong chủng tộc Sát-lị hay chủng tộc Bả- 
la-môn, thì những người ấy mới có thể dùng cây chiên đàn và sa-la thật 
khô làm mồi lửa, rồi lấy dùi mà dùi cho phát lửa và bùng cháy'. Này Bà- 
la-môn, ý ngươi nghĩ sao? Phải chăng chỉ chủng tộc Sát-]lỊ hay chủng tộc 
Bà-la-môn, những người này mới có thể dùng cây chiên đàn và sa-la thật 
khô làm môi lửa, lây dùi mà dùi cho phát lửa và bùng cháy? Còn những 
người thuộc chủng tộc Cư sĩ hay Công sư phải lấy ván máng heo, máng 
chó khô, cây Y-lan-đàn và các thứ gỗ xấu khác để làm môi lửa, rồi lấy 
dùi mà dùi cho phát lửa và bùng cháy? Hay tất cả những người trong 
chủng tộc khác đều có thể dùng bất cứ loại cây nào làm môi lửa, rồi lấy 
dùi mà dùi cho phát lửa và bùng cháy?” 

Bà-la-môn Uất-sấu-ca-la đáp rằng: 

“Cù-đảm, tất cả những người trong chủng tộc khác nhau đều có thể dùng 
bất cứ loại cây gỗ nào làm môi lửa, rồi lấy dùi mà dùi cho phát lửa và 
bùng cháy.” 

“Cũng vậy, này Bà-la-môn, Ta tự nhận biêt, thấu triệt khi thiết lập loại tài 
vật tự hữu cho mọi người. Đó là pháp tịch tịnh, pháp tịch diệt, pháp giáo 
đạo, pháp thiện thú.” 

Thế Tôn lại hỏi: 

“Này Bà-la-môn, những người trong chủng tộc khác nhau ấy đều có thể 
dùng bắt cứ loại cây gỗ nào làm mỗi lửa, rồi lấy dùi mả dùi cho phát lửa 
và bùng cháy. Tất cả những thứ lửa ấy đều có ngọn, có màu sắc, có sức 
nóng, có ánh sáng, đều có thể dùng vào công việc lửa. Có trường hợp nào 
chỉ độc nhât loại này mới có ngọn, có màu sắc, cÓ sức nóng, có ánh sáng, 


Bia UAÁT-SAÁU-CA-LA 





có thể dùng vào công việc lửa? Hay chỉ độc nhất loại lửa kia không có 
ngọn, không có màu sắc, không có sức nóng, không có ánh sáng, không 
thể dùng vào việc lửa? Hay tất cả thứ lửa ây đều có ngọn, có màu sắc, có 
ánh sáng, có thể dùng vào việc lửa?” 

Bà-la-môn Uất-sấu-ca-la đáp rằng: 

“Cù-đàm, những người trong trăm chủng tộc khác nhau đều có thể dùng 
bất cứ loại cây gỗ nào đề làm môi lửa, rồi lấy dùi mà dùi cho phát lửa và 
bùng cháy. Tất cả những thứ lửa ấy đều có [663b] ngọn, có màu sắc, có 
sức nóng, có ánh sáng, đều có thể dùng vào việc lửa. Nếu nói độc nhất 
chỉ có loại lửa này mới có ngọn, có màu sắc, cÓ SỨC nóng, có ánh sáng và 
có thể dùng vào việc lửa, trường hợp này không thể có.Và nếu nói rằng 
độc nhất loại lửa kia không có ngọn, không có màu sắc, không có sức 
nóng, không có ánh sáng, không thê dùng vào việc lửa, trường hợp này 
cũng không thể có. Nhưng tất cả thứ lửa ấy đều có ngọn, có màu sắc, có 
sức nóng, có ánh sáng và đều có thể dùng vào việc lửa.” 

“Cũng vậy, này Bà-la-môn, Ta tự mình biết rõ, thấu triệt khi thiết lập tài 
vật tự hữu cho mọi người. Đó là pháp tịch tịnh, pháp tịch diệt, pháp giáo 
đạo, pháp thiện thú.” 

Thế Tôn lại hỏi: 

“Này Bà-la-môn, ý ngươi nghĩ sao? Nếu những người trăm chủng tộc 
khác nhau ấy đều có thể dùng bất cứ loại cây gỗ nào để làm mồi lửa, rồi 
lấy dùi mà dùi cho phát lửa và bùng cháy, và giả sử có người mang cỏ 
khô hay cây khô bỏ vào trong lửa, bốc cháy thành ngọn, thành màu sắc, 
thành sức nóng, thành khói. Có trường hợp nảo mà ngọn, màu sắc, SỨC 
nóng và khói của lửa này khác với ngọn, với mảu sắc, sức nóng và khói 
của lửa kia khác nhau chăng?” 

Bà-la-môn Uất-sấu-ca-la đáp: 

“Cù-đàm, nếu những người trăm chủng tộc khác nhau ấy đều có thê dùng 
bất cứ loại cây gỗ nào đề làm môi lửa, rồi lấy dùi mà dùi cho phát lửa và 
bùng cháy, và giả sử có người mang cỏ khô hay cây khô bỏ vào trong lửa, 
bốc cháy thành ngọn, thành màu sắc, thành sức nóng, thành khói, thì tôi 
đối với ngọn, với màu sắc, SỨC nóng và khói của kửa kia không cho rằng 
có sự khác nhau.” 


Thê Tôn nói: 


kinh UAÁT-SAÁU-CA-LA 291 





“Cũng vậy, lửa mà Ta đạt được, sự không phóng dật mà Ta đạt được có 
khả năng đốt cháy sự phóng dật và mạn cống cao. Ta đối với lửa này hay 
lửa kia, không hề chủ trương có sự sai biệt.” 

Bà-la-môn Uất-sấu-ca-la bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, con đã hiểu. Bạch Thiện Thệ, con đã rõ. Bạch Thế Tôn, 
con nay xin tự quy y Phật, Pháp và chúng Tỳ-kheo. Cúi mong Thế Tôn 
nhận con làm Ưu-bà-tắc. Kế từ hôm nay, trọn đời quy y cho đến mạng 
tận.” 

Phật thuyết như vậy. Bà-la-môn Uất-sấu-ca-la sau khi nghe Phật thuyết, 
hoan hỷ phụng hành. 


151. KINH PHẠM CHÍ A-NHIÉP-HÒA 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật trú tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng Lâm, vườn Cấp 
Cô Độc. 
Bấy Ø1ờ có một sỐ đông Bà-la-môn ở Câu-tát-la nhóm họp tại học đường, 
cùng nhau bàn luận như thế này: 
“Dòng Bà-la-môn là hơn hết, ngoài ra không ai bằng. Dòng Bả-la-môn 
trắng, [663e] ngoài ra đều là đen. Bà-la-môn được thanh tịnh, không phải 
Bà-la-môn thì không được thanh tịnh. Bà-la-môn con Phạm thiên, sinh từ 
miệng Phạm thiên, được hóa sanh bởi Phạm thiên. Nhưng Sa-môn Cù- 
đàm nói, bốn chủng tánh thảy đều thanh tịnh. Ông tuyên bố như vậy, hiển 
thị như vậy.” 
Những vị ấy nghĩ như thế này: 
“Này Chư Hiền, ai là người có khả năng đến Sa-môn Củ-đàm, đem sự 
kiện này đúng như pháp mà cật vấn?” 
Họ lại nghĩ như thế này: 
“A~nhiễp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp' có cha mẹ sinh ra với sự thọ sanh” 
thanh tịnh cho đến bảy đời cha mẹ, không dứt tuyệt dòng họ, đời đời 
không có tiếng xấu,` nghe nhiều hiểu rộng, đọc thuộc bốn kinh điển!, 
thấu suốt nhân duyên, chánh văn, hí truyện thứ năm và cú thuyết”. A- 
nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp có khả năng đề có thể đến Sa-môn Cù- 
đàm, đem sự kiện này đúng như pháp mà cật vấn. Này Chư Hiền, hãy 











' A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp Í[‡j##1##Z#7ƒJJZ#ấÄJ. No 71: An-ba-la-diên 
Đại thánh (?) #Ê/##//KREE, khoảng 15 hay 16 tuổi. Päli: Ässalãyana- 
mãnava, mới I6 tuổi thôi. 















































? Thọ sanh thanh tịnh Z/E#‡#; đây nên hiểu là huyết thống thuần chủng, 








không lai tạp. Pl.: s/z/o. 

3 Không bị hiềm nghi về huyết thống. 

*Tứ điển kinh, chỉ bốn bộ Vệ-đà. 

"Nhân duyên, chánh văn, hí ngũ, cú thuyết [Xl@#@¡E†?#i4Jji. Theo Päli: 
sanighandu (từ vựng), keubha (lễ nghĩ), akkharappabheda (ngữ nguyên), itihãsa 























(hí truyện), pzđako (cú thuyết), veyyakarano (văn phạm). 


kinh ANH VUÕ 308 





đến A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp để nói sự kiện này. Tùy theo 
những gì A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp nói, chúng ta sẽ ghi nhận.” 
Rồi số đông các Bà-la-môn ở Câu-tát-la đi đến chỗ A-nhiếp-hòa-la-diên- 
da-na Ma-nạp cùng chảo hỏi rồi ngồi qua một bên và nói rằng: 

“Này Ma-nạp, chúng tôi một số đông các Bà-la-môn ở Câu-tát-la nhóm 
họp tại học đường, cùng nhau bàn luận như thế này, “Dòng Bả-la-môn là 
hơn hết, ngoài ra không ai bằng. Dòng Bà-la-môn trăng, ngoài ra đều là 
đen. Bà-la-môn được thanh tịnh, không phải Bà-la-môn thì không được 
thanh tịnh. Bà-la-môn con Phạm thiên, sinh từ miệng Phạm thiên, được 
hóa sanh bởi Phạm thiên. Nhưng Sa-môn Cù-đàm nói: bốn chủng tánh 
thảy đều thanh tịnh. Ông tuyên bố như vậy, hiển thị như vậy”. Những vị 
ấy nghĩ như thế này, “Này Chư Hiền, ai là người có khả năng đến Sa-môn 
Cù-đàm, đem sự kiện này đúng như pháp mà cật vấn?? Họ lại nghĩ như 
thế này, “A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp được cha mẹ sinh ra với sự 
thọ sanh thanh tịnh, cho đến bảy đời cha mẹ không dứt tuyệt dòng họ, đời 
đời không có tiếng xấu, nghe nhiều hiểu rộng, đọc thuộc bốn kinh điền, 
thấu suốt nhân duyên, chánh văn, hí truyện ngũ, cú thuyết. A-nhiếp-hòa- 
la-diên-da-na Ma-nạp có khả năng để có thể đến Sa-môn Củ-đàm, đem 
sự kiện này đúng như pháp mà cật vấn.” ” 

A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp nói với các Bà-la-môn răng: 

“Này Chư Hiền, Sa-môn Cù-đàm đúng như pháp mà à thuyết pháp. Nếu 
đúng như pháp mà thuyết pháp thì không thể cật vấn.” 

Số đông Bà-la-môn ở Câu-tát-la [664a] nói rằng: 

“Này Ma-nạp, ngươi chưa bị khuất phục thì chưa thể tự mình chịu khuất 
phục trước. Vì sao? Vì A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp do cha mẹ 
sinh ra với sự thọ sanh thanh tịnh cho đến bảy đời cha mẹ, không dứt 
tuyệt dòng họ, đời đời không có tiếng xấu, nghe nhiều hiểu rộng, đọc 
thuộc bốn bộ kinh điển, thấu suốt nhân duyên, chánh văn, hí truyện thứ 
năm, cú thuyết. A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp có khả năng để có thể 
đến Sa-môn Cù-đàm, đem sự kiện này đúng như pháp mà cật vấn.” 
A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp bèn im lặng nhận lời số đông Bà-la- 
môn ở Câu-tát-Ìa. 

Rồi A-nhiệp- hòa-la-diên-da-na Ma-nạp cùng với số đông Bà-la-môn ở 
Câu-tát-la đến chỗ Phật, cùng chảo hỏi, rồi ngồi qua một bên mà bạch 


R ANH VUÕ 





rằng: 

“Bạch Cù-đàm, con có điều muốn hỏi, mong Ngài nghe cho chăng?” 

Đức Thế Tôn nói rằng: 

“Này Ma-nạp, hãy tùy ý mà hỏi.” 

A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp hỏi rằng: 

“Thưa Củ-đàm, các Bả-la-môn nói như thế này, “Dòng tộc Bà-la-môn là 
hơn hết, ngoài ra không ai bằng. Dòng Bà-la-môn trăng, ngoài ra đều là 
đen. Bả-la-môn được thanh tịnh, không phải Bà-la-môn thì không được 
thanh tịnh. Bà-la-môn con Phạm thiên, sinh từ miệng Phạm thiên, được 
hóa sanh bởi Phạm thiên'. Nhưng chưa biết Sa-môn Củ-đàm sẽ nói như 
thế nào?” 

Đức Thế Tôn nói rằng: 

“Nay Ta hỏi ngươi, hãy tùy theo sự hiểu biết mà trả lời. 

“Này Ma-nạp, ngươi có nghe nói ở nước Dư-ni và Kiếm-phù” chỉ có hai 
chủng tánh là chủ nhân và tôi tớ; sau khi làm chủ nhân, lại trở thành tôi 
tớ; sau khi làm tôi tớ lại trở thành chủ nhân chăng?” 
A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp đáp rằng: 

“Bạch Cù-đàm, con nghe tại hai nước Dư-nI và Kiếm-phủ có hai chủng 
tánh, chủ nhân và tôi tớ; chủ nhân làm tôi tớ, tôi tớ làm chủ nhân.” 

“Như vậy, này Ma-nạp, nếu Bà-la-môn có thú hướng chân chánh thì Bà- 
la-môn ấy được hiểu biết rõ và tự tri đúng như pháp. Sát-lj, Cư sĩ hay 
Công sư nếu hướng đến chân chánh cũng được sự hiểu biết khéo léo và 
tự tri đúng như pháp.” 

A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp bạch rằng: 

“Bạch Cù-đàm, thật là kỳ diệu, thật là hy hữu, thật là thích thú với ví dụ 
này. Nhưng các Bả-la-môn vẫn nói như thế này, “Dòng tộc Bà-la-môn là 
hơn hết, ngoài ra không ai bằng. Dòng Bà-la-môn trăng, ngoài ra đều là 
đen. Bà-la-môn được thanh tịnh, không phải Bà-la-môn thì không được 
thanh tịnh. Bà-la-môn con Phạm thiên, sinh từ miệng Phạm thiên, được 





° Dư-ni &Ä JE; Päli: Yoni, tên một nước ở Tây bắc Án-độ. 
”Kiếm-phù | 5; Pãli: Kamboja, tên nước, thuộc địa phương A-phú-hãn ngày 
nay. 


kinh ANH VUÕ 310 





"Õ39 


hóa sanh bởi Phạm thiên". 
Đức Thế Tôn hỏi rằng: 
“Này Ma-nạp, ngươi nghĩ sao? Phải chăng chỉ độc nhất có [664b] Bà-la- 
môn đối với hư không này mà không bị dính, không bị trói, không bị xúc 
chạm, không bị ngăn ngại; còn Sát-lỊ, Cư sĩ hay Công sư thì không như 
vậy sao??? 

A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp đáp rằng: 

“Bạch Củ-đàm, Bà-la-môn đối với hư không này không bị dính, không bị 
trói, không bị xúc chạm, không bị ngăn ngại; Sát-lỊ, Cư sĩ hay Công sư 
cũng vậy.” 

“Như vậy, này Ma-nạp, nếu Bà-la-môn có thú hướng chân chánh thì Bà- 
la-môn ấy được hiểu biết rõ và tự tri đúng như pháp. Sát-lj, Cư sĩ hay 
Công sư nếu hướng đến chân chánh cũng được sự hiểu biết khéo léo và 
tự tri đúng như pháp.” 

A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp bạch răng: 

“Bạch Cù-đàm, thật là kỳ diệu, thật là hy hữu, thật là thích thú với ví dụ 
này. Nhưng các Bả-la-môn vẫn nói như thế này, “Dòng tộc Bà-la-môn là 
hơn hết, ngoài ra không ai bằng. Dòng Bà-la-môn trăng, ngoài ra đều là 
đen. Bả-la-môn được thanh tịnh, không phải Bà-la-môn thì không được 
thanh tịnh. Bà-la-môn con Phạm thiên, sinh từ miệng Phạm thiên, được 
hóa sanh bởi Phạm thiên”.” 

Đức Thế Tôn hỏi rằng: 

“Này Ma-nạp, ý ngươi nghĩ sao? Phải chăng chỉ có Bả-la-môn mới có thê 
hành từ tâm, không kết, không oán, không nhuế, không tránh? Còn Sát-]I, 
Cư sĩ hay Công sư thì không như vậy?” 

A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp đáp rằng: 

“Bạch Cù-đàm, Bà-la-môn có thể hành từ tâm, không kết, không oán, 
không nhuế, không tránh. Sát-lj, Cư sĩ hay Công sư cũng như vậy.” 

“Như vậy, này Ma-nạp, nếu Bà-la-môn có thú hướng chân chánh thì Bà- 
la-môn ấy được hiểu biết rõ và tự tri đúng như pháp. Sát-lj, Cư sĩ hay 
Công sư nếu hướng đến chân chánh cũng được sự hiểu biết khéo léo và 





® Xem kinh số 150 trên. 


Rinh ANH VUÕ 





tự tri đúng như pháp.” 

A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp bạch rằng: 

“Bạch Cù-đàm, thật là kỳ diệu, thật là hy hữu, thật là thích thú với ví dụ 
này. Nhưng các Bả-la-môn vẫn nói như thế này, 'Dòng tộc Bả-la-môn là 
hơn hết, ngoài ra không ai bằng. Dòng Bà-la-môn trăng, ngoài ra đều là 
đen. Bả-la-môn được thanh tịnh, không phải Bà-la-môn thì không được 
thanh tịnh. Bà-la-môn con Phạm thiên, sinh từ miệng Phạm thiên, được 
hóa sanh bởi Phạm thiên".” 

Đức Thế Tôn hỏi rằng: 

“Này Ma-nạp, ý ngươi nghĩ sao? Nếu có những người thuộc một trăm 
chủng tộc khác nhau đến, và có người nói với họ rằng, “Các ngươi hãy 
đến đây. Nếu ai sanh trong chủng tộc Sát-]J hay chủng tộc Bà-la-môn thì 
những người ấy mới có thê mang bột tắm đến nước mà tắm, tắm rửa thật 
sạch cấu bẩn”. Này Ma-nạp, ý ngươi nghĩ sao? Chỉ những người trong 
chủng tộc Sát-lị hay chủng tộc Bả-la-môn thì những người ấy mới có thể 
mang bột tắm đến nước tắm rửa cho thật sạch các cấu bân chăng? Hay 
những người trong chủng tộc Cư sĩ, chúng tộc Công sư, những người này 
không thể mang bột tắm đến nước mà tắm rửa cho thật sạch các cấu bản? 
Hay tất cả mọi người trong một trăm chủng tộc khác nhau vẫn có thể 
mang đậu tắm đến nước mà tắm rửa thật sạch các cầu bần?” 
A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na [664e] Ma-nạp đáp rằng: 

“Bạch Cù-đảm, tất cả mọi người trong trăm chủng tộc khác nhau ấy đều 
có thê mang đậu tắm đến nước mà tắm rửa thật sạch các cấu bần. 

“Như vậy, này Ma-nạp, nếu Bà-la-môn có thú hướng chân chánh thì Bà- 
la-môn ấy được hiểu biết rõ và tự tri đúng như pháp. Sát-lj, Cư sĩ hay 
Công sư nếu hướng đến chân chánh cũng được sự hiểu biết khéo léo và 
tự tri đúng như pháp.” 

A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp bạch rằng: 

“Bạch Cù-đàm, thật là kỳ diệu, thật là hy hữu, thật là thích thú với ví dụ 
này. Nhưng các Bả-la-môn vẫn nói như thế này, “Dòng tộc Bà-la-môn là 
hơn hết, ngoài ra không ai bằng. Dòng Bà-la-môn trăng, ngoài ra đều là 
đen. Bà-la-môn được thanh tịnh, không phải Bà-la-môn thì không được 
thanh tịnh. Bà-la-môn con Phạm thiên, sinh từ miệng Phạm thiên, được 
hóa sanh bởi Phạm thiên”.” 


kinh ANH VUÕ 312 





Đức Thế Tôn hỏi rằng: 

“Này Ma- -TẠD, ý ngươi nghĩ sao? Nếu có người thuộc một trăm chủng tộc 
khác nhau đến, và có người nói với họ rằng, “Các người hãy đến đây. 
Nếu ai sanh trong chủng tộc Sát-l¡ hay chủng tộc Bà-la-môn, chỉ những 
người ấy mới có thể dùng nhánh sa-la rất khô hay gỗ chiên-đàn làm mồi 
lửa, rồi lấy dùi mà dùi cho lửa phát ra và cháy lớn lên”. Này Ma-nạp, ý 
ngươi nghĩ sao? Chỉ những người trong chủng tộc Sát-lỊ và chủng tộc Bà- 
la-môn, những người này mới có thể dùng nhánh sa-la rất khô hay gỗ 
chiên-đàn làm mồi lửa, rồi lấy dùi mà dùi cho phát ra lửa và cháy lớn lên 
chăng? Hay những người trong chủng tộc Cư sĩ, chủng tộc Công sư, 
những người này cũng sẽ dùng nhánh sa-la rất khô, hay gỗ chiên đàn làm 
mồi lửa, rồi lấy dùi mà dùi cho phát ra lửa và cháy lớn lên? Hay những 
người thuộc một trăm chủng tộc khác nhau đều có thể dùng bất cứ loại gì 
mà làm mồi lửa, rồi lấy dùi mà dùi cho phát ra lửa và cháy lớn lên?” 
A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp đáp rằng: 

“Bạch Cù-đàm, tất cả những người trong một trăm chủng tộc khác nhau 
kia đều có thể dùng bắt cứ loại gỗ nào làm mồi lửa, rồ lấy dùi mà dùi cho 
phát ra lửa và cháy lớn lên.” 

“Như vậy, này Ma-nạp, nếu Bà-la-môn có thú hướng chân chánh thì Bà- 
la-môn ấy được hiểu biết rõ và tự tri đúng như pháp. Sát-lỊ, Cư sĩ hay 
Công sư nếu hướng đến chân chánh cũng được sự hiểu biết khéo léo và 
tự tri đúng như pháp.” 

A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp bạch rằng: 

“Bạch Cù-đàm, thật là kỳ diệu, thật là hy hữu, thật là thích thú với ví dụ 
này. Nhưng các Bả-la-môn vẫn nói như thế này, “Dòng tộc Bà-la-môn là 
hơn hết, ngoài ra không ai bằng. Dòng Bà-la-môn trăng, ngoài ra đều là 
đen. Bảà-la-môn được thanh tịnh, không phải Bà-la-môn thì không được 
thanh tịnh. Bà-la-môn con Phạm thiên, sinh từ miệng Phạm thiên, được 
hóa sanh bởi Phạm thiên”.” 

Đức Thế Tôn hỏi rằng: 

“Này Ma-nạp, ý ông nghĩ sao? Nếu những người trong một trăm chủng 
tộc khác nhau kia đều có thể dùng bất cứ loại gỗ nào [665a] làm mỗi lửa 
rồi lấy dùi mà dùi cho phát ra lửa và cháy lớn lên, phải chăng tất cả lửa 
ấy đều có ngọn, có màu sắc, có sức nóng, có ánh sáng, đều có thể dùng 





Rinh ANH VUÕ 


vào các công việc do lửa đem lại? Hay chỉ độc nhất thứ lửa này mới có 
ngọn, có màu sắc, có sức nóng, có ánh sáng, có thể dùng vào các công 
việc do lửa đem lại? Hay độc nhất thứ lửa kia không có ngọn, không màu 
sắc, không sức nóng, không ánh sáng, không thê dùng vào các công việc 
do lửa đem lại? Hay tất cả thứ lửa kia đều có ngọn, có mảu sắc, có sức 
nóng, có ánh sáng, đều có thể dùng vào các công việc do lửa đem lại?” 
A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp bạch răng: 

“Bạch Cù-đàm, nếu những người trong một trăm chủng tộc khác nhau ấy 
đều dùng bất cứ loại cây nào làm mồi lửa, rồi lấy dùi mà dùi cho lửa phát 
ra và cháy lớn lên. Tất cả những thứ lửa ấy đều có ngọn, có màu sắc, có 
sức nóng, có ánh sáng, đều có thể dùng vào các công việc do lửa đem lại. 
Nếu độc nhất chỉ thứ lửa kia có ngọn, có mảu sắc, có sức nóng, có ánh 
sáng, có thê dùng vào công việc của lửa, trường hợp này không thể có. 
Nếu độc nhất chỉ có thứ lửa kia không có ngọn, không màu sắc, không 
sức nóng, không ánh sáng và không thể dùng vào các công việc của lửa, 
cũng không có trường hợp đó. Bạch Cù-đàm, nhưng tất cả những thứ lửa 
kia đều có ngọn, có màu sắc, có sức nóng, có ánh sáng, đều có thể dùng 
vào các công việc do lửa đem lại.” 

“Như vậy, này Ma-nạp, nếu Bà-la-môn có thú hướng chân chánh thì Bà- 
la-môn ấy được hiểu biết rõ và tự tri đúng như pháp. Sát-lỊ, Cư sĩ hay 
Công sư nếu hướng đến chân chánh cũng được sự hiểu biết khéo léo và 
tự tri đúng như pháp.” 

A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp bạch rằng: 

“Bạch Cù-đàm, thật là kỳ diệu, thật là hy hữu, thật là thích thú với ví dụ 
này. Nhưng các Bả-la-môn vẫn nói như thế này, “Dòng tộc Bà-la-môn là 
hơn hết, ngoài ra không ai bằng. Dòng Bà-la-môn trăng, ngoài ra đều là 
đen. Bả-la-môn được thanh tịnh, không phải Bà-la-môn thì không được 
thanh tịnh. Bà-la-môn con Phạm thiên, sinh từ miệng Phạm thiên, được 
hóa sanh bởi Phạm thiên". ” 

Đức Thế Tôn hỏi rằng: 

“Này Ma-nạp, nếu thân này được thọ sanh vào đâu, thì nó được kê thuộc 
loại đó. Nếu sanh trong chủng tộc Bà-la-môn, nó được kê là chủng tộc 
Bà-la-môn. Nếu sanh trong chủng tộc Sát-]I, Cư sĩ hay Công sư, nó được 
kể là chủng tộc Công sư. 





kinh ANH VUÕ 314 


“Này Ma-nạp, cũng như tùy theo lửa được phát sanh như thế nảo thì 
được kê thuộc loại đó, tức đó là tên gọi của lửa. Nêu nhân nơi cây mà 
phát sanh thì nó được kể là loại lửa cây. Nếu nhân nơi cỏ rác hay củi mà 
phát sanh thì nó được kế là loại lửa cỏ, lửa rác, lửa củi. 

“Như vậy, này Ma-nạp, thân này được thọ sanh vào đâu thì nó được kể 
thuộc loại đó. Nêu sanh trong chủng tộc Bà-la-môn, nó được gọi là chủng 
tộc Bà-la-môn. Nêu sanh trong chủng tộc Sát-lI, Cư sĩ hay Công sư thì nó 
được gọi là chủng tộc Công sư.” 

Đức Thế Tôn hỏi rằng: 

“Này Ma-nạp, ý ngươi nghĩ sao? Nếu con gái của Sát-] cùng con trai của 
Bà-la-môn hiệp hội với nhau, họ do sự hiệp hội ẫy mà sau đó sanh con, 
hoặc giống cha nó, hoặc giống mẹ nó, hoặc không [665b] giống cả hai. Ý 
ngươi nghĩ sao? Đứa trẻ kia là Sát-lị chăng? Là Bà-la-môn chăng?” 
A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp đáp rằng: 

“Bạch Cù-đàm, con gái của Sát-]Ị cùng con trai của Bả-la-môn hiệp hội 
với nhau, do sự hiệp ây mà sau đó sanh con, hoặc giông cha nó, hoặc 
giông mẹ nó, hoặc không giông cả hai. Con không nói là Sát-]J, cũng 
không nói là Bà-la-môn. Bạch Cù-đàm, con chỉ nói là thân khác”.” 

“Này Ma-nạp, thân này được thọ sanh vào đâu thì nó được kể vảo loại đó. 
Nếu sanh trong chủng tộc Bà-la-môn thì nó được kể là chủng tộc Bà-la- 
môn. Nếu sanh trong chủng tộc Sát-lI, Cư sĩ hay Công sư thì nó được kê 
là chủng tộc Công sư.” 

Đức Thế Tôn lại hỏi rằng: 

“Này Ma-nạp, nếu con gái của Bả-la-môn cùng con trai của Sát-lj hiệp 
hội với nhau, do sự hiệp hội này mà sau đó sanh con, hoặc giông cha nó, 
hoặc giông mẹ nó, hoặc không giông cả hai. Y ngươi nghĩ sao? Đứa trẻ 
kia là Bà-la-môn chăng? Là Sát-l chăng?” 

A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp đáp rằng: 


“Bạch Cù-đàm, con gái của Bà-la-môn cùng con trai của Sát-l hiệp hội 





?No 71: cũng không biết gọi nó là chủng tánh gì. PI. (M. ii.153): khaffiyo ïỉ pi 
vaffabbo brãhmano fi pi vafabbo, nó được gọi là sát-l, cũng đượcgọi là bà-la- 
môn. 





RingR ANH VUÕ 


với nhau, do sự hiệp hội này mà sau đó sanh con, hoặc giống cha nó, 
hoặc giống mẹ nó, hoặc không giống cả hai. Con không nói nó là Bà-la- 
môn, cũng không nói nó là Sát-]lJ. Bạch Cù-đàm, con chỉ nói nó là thân 
khác.” 

“Như vậy, này Ma-nạp, thân này được thọ sanh vào đâu thì nó được kế 
vào loại đó. Nếu sanh trong chủng tộc Bà-la-môn thì nó được kể là chủng 
tộc Bà-la-môn. Nếu sanh trong chủng tộc Sát-lị, Cư sĩ hay Công sư thì nó 
được kê là chủng tộc Công sư.” 

Đức Thế Tôn lại hỏi: 

“Này Ma- -nạp, ý ngươi nghĩ sao? Nếu một người có nhiều ngựa cái, 
người ấy thả một con lừa đực vào trong đám ngựa cái ấy, chúng cùng con 
lừa đực hiệp hội, do sự hiệp hội ấy mà sau đó sanh con ngựa câu. Ý 
ngươi nghĩ sao? Nó là con lừa chăng? Là con ngựa chăng?” 
A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp đáp rằng: 

“Bạch Cù-đàm, nếu ngựa và lừa hiệp hội với nhau, do sự hiệp hội này mà 
sau đó sanh ngựa câu. Con không nói nó là lừa, cũng không nói nó là 
ngựa. Bạch Cù-đàm, con chỉ nói nó là con la.” 

“Như vậy, này Ma-nạp, thân này được thọ sanh vảo đâu thì nó được kế 
vào loại đó. Nếu sanh trong chủng tộc Bà-la-môn thì nó được kể là chủng 
tộc Bà-la-môn. Nếu sanh trong chủng tộc Sát-lị, Cư sĩ hay Công sư thì nó 
được kê là chủng tộc Công sư.” 

Đức Thế Tôn lại nói rằng: 

“Này Ma-nạp, thuở xưa có nhiều vị Tiên nhân” sống trên một chỗ cao 
của rừng văng. Họ sinh ra ác kiến như thế này, “Dòng Bà-la-môn là hơn 
hết, ngoài ra không có ai bằng. Dòng Bà-la-môn trắng, ngoài ra đều là 
đen. Bảà-la-môn được thanh tịnh, không phải Bà-la-môn thì không được 
thanh tịnh. Bà-la-môn con Phạm thiên, [66Sc] sanh từ miệng Phạm thiên, 
được hóa sanh bởi Phạm thiên”. Khi ấy, A-tư-la Tiên nhân Đề-ti-la' nghe 
có nhiều Tiên nhân sống trên một chỗ cao của rừng vắng đã sinh ra ác 
kiến như thế này rồi, ông khoác áo ca-sa, quấn khăn lên đầu, chống gậy, 





'! No 71: bảy Bà-la-môn. 
 A-tư-la tiên nhân Đề-ti-la JHJ4A##4ll\N #È##j#. No 71: Đạo nhân A-hức 
ìšf Á_Jn]ìIÍ|.Pali: Asita-Devala-Isi. 



































kinh ANH VUÕ 316 


cầm lọng, mang guốc vải trắng”, không theo cửa vào, đến trụ xứ của 
Tiên nhân, đi kinh hành nơi tịnh thất. 

“Rồi trên chỗ cao của khu rừng vắng, nói có nhiều Tiên nhân sống chung 
này, có một Tiên nhân thấy A-tư-la Tiên nhân Đề-ti-la khoác áo ca-sa, 
quấn khăn lên đầu, chống gậy, cầm lọng, mang guốc vải trăng, không 
theo cửa vào, đến trụ xứ của Tiên nhân, đi kinh hành nơi tịnh thất. Thấy 
vậy rồi, ông này bèn đến chỗ những Tiên nhân sống chung trên chỗ cao 
của khu rừng này và nói như thế này, “Này Chư Hiền, nay có một người 
khoác áo ca-sa, quấn khăn lên đầu, chống gậy cầm lọng, mang guốc vải 
trắng, không theo cửa vào, đến trụ xứ của Tiên nhân, đi kinh hành nơi 
tịnh thất chúng ta nên đến mà chú thuật nó rằng, “Ngươi hãy thành tro ! 
Ngươi hãy thành tro!” 

“Rồi số đông các Tiên nhân sống chung trên chỗ cao của khu rừng vắng 
bèn đến chỗ A-tư-la Tiên nhân Đề-bệ-la. Đến rồi, dùng thần chú: “Ngươi 
hãy thành tro! Ngươi hãy thành tro!', như vậy, như vậy... rồi, nhưng vị 
ấy sắc mặt càng thêm rạng rỡ, thân thể càng xinh tươi. 


“Chúng Tiên nhân kia liền nghĩ như thế này, “Trước kia chúng ta dùng 
thân chú “Ngươi hãy thành tro! Ngươi hãy thành tro!°, mà hê chú đên 
người nào thì người ây trở thành tro. Nay chúng ta chú người này Ngươi 
hãy thành tro! Ngươi hãy thành tro!°, chúng ta dùng đúng theo thân chú 
ây đề chú người này, mà sao sắc mặt y càng thêm rạng rỡ, thân thê càng 
xinh tươi? Ta nên hỏi xem". 

“Họ bèn hỏi: 

“ Ông là ai? 

“A-tư-la Tiên nhân Đề-tì-la đáp rằng: 

“Này Chư Hiền, các ngươi có nghe đến A-tư-la Tiên nhân Đề-ti-la 
chăng? 

Đáp rằng: 

“ Chúng tôi có nghe đến A-tư-la Tiên nhân Đề-ti-la. 





“Bạch y tiệp 1#. Ở trên, nói: Bao áo ca-sa” nên đây không thể là “áo 





trắng”. 7iệp, bản Cao-li chép là biến ấ#'. Trong bản PRli: „;ãhanã ãrohivã, mang 
dép cỏ. 


Rip ANH VUÕ 





“Lại nói rằng: 

“ “Chính là ta đó. 

“Các vị Tiên nhân kia liền cùng nhau xin lỗi A-tư-la Tiên nhân Đề-ti-la 
răng: 

“Mong tha thứ cho. Vì chúng tôi không biết Tôn giả là A-tư-la Tiên 
nhân Đê-tì-la. 

“Khi Ấy, A-tư-la Tiên nhân Đề-tì-la nói với các vị Tiên nhân kia: 

“Ta đã tha thứ rồi. Có thật các người sinh ác kiến này, “Dòng Bà-la-môn 
là hơn hêt, ngoài ra không ai băng. Dòng Bà-la-môn răng, ngoài ra đêu là 
đen. Bà-la-môn được thanh tịnh, không phải Bà-la-môn thì không được 
thanh tịnh. Bà-la-môn con Phạm thiên, sanh từ miệng Phạm thiên, [666a| 
được hóa sanh bởi Phạm thiên” không? 

“Các Tiên nhân kia đáp răng: 

“-“Quả như vậy. 

“A-tư-la Tiên nhân Đề-tì-la lại hỏi các Tiên nhân rằng: 

“Các người có biết rõ cha mình chăng? 

“Các Tiên nhân đáp rằng: 

“ Biết rõ. Vị Bà-la-môn ấy lấy vợ là người Bà-la-môn, chứ không lấy 
người không phải Bà-la-môn. Cha của cha ây, cho đên bảy đời đêu lây vợ 
là người Bà-la-môn, không lây người không phải Bà-la-môn. 

“A-tư-la Tiên nhân Đề-ti-la lại hỏi các Tiên nhân kia rằng: 

“Các ông có biết rõ mẹ mình chăng? 

“Các Tiên nhân kia đáp răng: 

“ Biết rõ. Vị Bà-la-môn ấy lấy chồng là người Bà-la-môn, không lẫy 
người không phải Bà-la-môn. Mẹ của mẹ ây, cho đên bảy đời mẹ, những 
vị Bà-la-môn ây đêu lây chông người Bà-la-môn, không lây người không 
phải Bà-la-môn. 

“A-tư-la Tiên nhân Đề-tì-la lại hỏi các Tiên nhân rằng: 

“Các người có biết rõ sự thọ thai chăng? 


“Các Tiên nhân kia đáp răng: 


kinh ANH VUÕ 318 





“Biết rõ. Do ba sự hiệp hội mà thọ thai, là sự hiệp hội của cha mẹ, thời 
gian người mẹ có thể thọ thai'Ì và hương ấm đã đến''. Này A-tư-la Tiên 
nhân Đề-tì-la, phải hội đủ ba sự này mà có sự nhập thai mẹ. 

“A-tư-la Tiên nhân Đề-tì-la lại hỏi các Tiên nhân: 

“Nhưng có thê biết sự thọ sanh này là trai hay gái? Biết nó từ đâu đến? 
Từ chủng tộc Sát-l, từ Bà-la-môn, Cư sĩ hay Công sư đên chăng? Từ 
phương Đông, phương Nam, phương Tây, phương Bắc mà đến chăng? 
“Các Tiên nhân kia đáp răng: 

“Không biết. 

“A-tư-la Tiên nhân Đề-ti-la lại nói với các Tiên nhân kia rằng: 

“ Này Chư Hiền, các người không thấy nó, không biết nó. Các người 
không biết thọ thai ai, nó từ đâu đến, nó là trai hay gái; nó từ Sát-lj, Bả- 
la-môn, Cư sĩ hay Công sư; nó từ phương Đông, phương Nam, phương 
Tây, phương Bắc, nhưng các người lại nói như thế này, 'Dòng Bả-la-môn 
chí là hơn hết, ngoài ra không ai bằng. Dòng Bà-la-môn trắng, ngoài ra 
đều là đen, Bả-la-môn được thanh tịnh, không phải Bà-la-môn thì không 
được thanh tịnh. Bà-la-môn con Phạm thiên, sanh từ miệng Phạm thiên". 
“Này Ma-nạp, các Tiên nhân cùng sống chung với nhau trên chỗ cao của 
rừng văng kia bị A-tư-la Tiên nhân Đề-ti-la khéo dạy, khéo quở trách nên 
không thể chủ trương Bả-la-môn là thanh tịnh, huống nữa là các thầy trò 
ngươi, những người luống mặc áo da, áo cỏ.” 

Khi ấy, A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp bị Thế Tôn chỉ trích ngay mặt, 
trong lòng sầu não, cúi đầu im lặng, không biện bạch được một lời. 

Đức Thế Tôn sau khi chỉ trích A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp, Ngài 
lại muốn khuyên cho Ma-nạp được vui vẻ, bèn hỏi: 

“Này Ma-nạp, có Bả-la-môn trai tự, bố thí; người này có bốn người con, 
hai đứa ham học hỏi, hai đứa không học hỏi. [666b] Y Ma-nạp nghĩ sao? 
Người Bà-la-môn này sẽ dành cho ai trước tiên chỗ ngồi bậc nhất, nước 
tắm bậc nhất và thức ăn bậc nhất?” 


























3 Dịch thoát ý; nguyên Hán: vô mãn kham nại Í#ftJ‡‡Zš. Pãli: mãi ca funï hoii, 





người mẹ trong thời có kinh. 
'* pạji; gandhabbo ca paccupaffhito, hương ấm hiện diện. 





Rinb ANH VUÕ 


A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp thưa rằng: 

“Bạch Cù-đàm, người Bà-la-môn ấy tất dành cho hai người con ham học 
hỏi của mình trước tiên về chỗ ngồi bậc nhất, nước tắm bậc nhất và thức 
ăn cũng bậc nhất.” 

Đức Thế Tôn lại hỏi rằng: 

“Này Ma-nạp, lại có một Bà-la-môn trai tự, bồ thí; Bà-la-môn này có bốn 
người con; hai đứa ham học hỏi nhưng không tinh tắn, thích làm việc ác; 
còn hai đứa kia tuy không học hỏi, nhưng rất tỉnh tấn, thích làm việc 
thiện. Ý Ma-nạp nghĩ sao? Bà-la-môn này trước tiên dành cho ai về chỗ 
ngồi bậc nhất, nước tắm bậc nhất và thức ăn bậc nhất?” 
A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp thưa rằng: 

“Bạch Cù-đàm, Bà-la-môn ấy tất dành cho hai người con tuy không học 
vấn nhưng tất tinh tắn, thích làm việc thiện trước tiên về chỗ ngồi bậc 
nhất, nước tắm bậc nhất và thức ăn cũng bậc nhất.” 

Đức Thế Tôn nói rằng: 

“Này Ma-nạp, trước kia ngươi khen ngợi sự học hỏi, sau đó ngươi khen 
ngợi sự trì giới. Này Ma-nạp, như vậy Ta nói bôn chủng tánh thảy đêu 
thanh tịnh, Ta tuyên bố và hiển thị, ngươi cũng nói bốn chủng tánh này 
đều thanh tịnh, tuyên bồ và hiễn thị.” 

Khi ấy, A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp liền từ chỗ ngồi đứng dậy, cúi 
đầu lễ dưới chân Phật. 

Bấy giờ đại chúng càng cao giọng mà nói rằng: 

“Sa-môn Cù-đàm thật kỳ diệu thay, thật hy hữu thay, có đại như ý túc, có 
đại oai đức, có đại phước hựu, có đại oai thân. Vì sao? Bởi vì Sa-môn 
Cù-đàm nói “Bốn chủng tánh thảy đều thanh tịnh, tuyên bố và hiến thị 
khiến cho A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp cũng nói theo rằng “Bốn 
chủng tánh thảy đều thanh tịnh, với sự giảng giải hiển thị.” ” 

Bấy giờ Đức Thế Tôn biết tâm niệm đại chúng ấy Ÿ, liền bảo: 

“Như vậy đủ rồi, này A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp, chỉ cần trong 
lòng thấy thỏa mãn là được. Hãy trở về ngồi lại chỗ cũ. 


A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp cúi đầu lễ dưới chân Phật rồi ngồi 





'” Ngài biết họ cố ý cản trở thanh niên này theo Phật. 


kinh ANH VUÕ 320 





qua một bên. 

Đức Thế Tôn bèn thuyết pháp cho nghe, khuyến phát khát ngưỡng, thành 
tựu hơn hỷ. Sau khi bằng vô lượng phương tiện thuyết pháp cho nghe, 
khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ rồi, Ngài ngồi im lặng. 

Khi ấy, A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp sau khi được Đức Phật thuyết 
pháp, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ rồi, liền từ chỗ ngồi 
đứng dậy, cúi đầu lễ chân Phật, nhiễu quanh ba vòng rồi lui ra. 

Bấy giờ số đông các Bà-la-môn ở Câu-tát-la trở về chưa bao xa, dùng đủ 
thứ ngôn ngữ khiển trách [666c] A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp: 
“Ngươi muốn làm gì? Muốn khuất phục Sa-môn Cù-đàm, ngược lại bị 
Sa-môn Cù-đàm hàng phục mà trở về. Cũng như một người đi vào rừng 
để tìm con mắt, nhưng ngươi lại bị mất con mắt mà trở về. A-nhiếp-hòa- 
la-diên-da-na Ma-nạp, ngươi cũng vậy, muốn khuất phục Sa- môn Cù- 
đàm, nhưng ngược lại bị Sa- -môn Cù-đàm hàng phục mả trở về. Cũng 
như một người vì muốn uống nước nên xuống ao, nhưng ngược lại bị 
khát nước mà trở về. A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp, ngươi cũng như 
vậy, muốn khuất phục Sa-môn Cù-đàm nhưng ngược lại bị Sa-môn Cù- 
đàm hàng phục mà trở về. A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp, ngươi 
muốn làm gì?” 

Bấy giờ, A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp nói với số đông Bà-la-môn ở 
Câu-tát-la rằng: 

“Này Chư Hiền, tôi đã nói trước rồi, Sa-môn Cù-đàm đúng như pháp mà 
thuyết pháp. Ai thuyết pháp đúng như pháp, người ấy không thể cật vấn.” 
Phật thuyết như vậy. A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp nghe Phâï 
thuyết, hoan hỷ phụng hành. '° 





'' Bản Hán, hết quyền 37. 


PHẨM 14: BÀ-LA-MÔN (II) 


TỤNG NGÀY THỨ TƯ 























































































































Phân biệt tụng 
TRNH2M PC — XSẤECUU hố 
SE MjE —- Hit mH7Dh 
JrJ{JJl£inJJ  Jn[pR|JZ#ffế 


























Kệ tóm tắt: 
Anh vũ, Man-nhàn-đề, 
Bả-la-bà du đường, 
Tu-đạt, Phạm-ba-na, 
Hoàng lô viên, Đầu-na, 
A-già-la-ha-na, 


A-lan-na, Phạm-ma. 


152. KINH ANH VŨ 
153. KINH MAN-NHÀN-ĐẺ 
154. KINH BÀ-LA-BÀ ĐƯỜNG 
155. KINH TU-ĐẠT-ĐA 
156. KINH PHẠM BA-LA-DIÊN 
157. KINH HOÀNG LÔ VIÊN 
158. KINH ĐẦU-NA 
159. KINH A-GIÀ-LA-HA-NA 
160. KINH A-LAN-NA 
161. KINH PHẠM-MA 


152. KINH ANH VŨ (1) 


Tôi nghe như vầy. 

Một thời Phật trú thành Vương xá, ở trong rừng Trúc, vườn Ca-lan-đa. 
Bấy giò, Ma-nạp Anh Vũ, con trai ông Đô-đề', có một ít việc phải làm 
nên đến trọ tại nhà một người cư sĩ trong [667a] thành Vương xá. Tại đây, 
Ma-nạp Anh Vũ con trai ông Đô-đề nói với người cư sĩ mà mình ngủ trọ: 
“Có Sa-môn, Bà-la-môn nảo, bậc Tông chủ, bậc Thầy Của mỌi người, 
thống lãnh một số đông đồ chúng, rất được mọi người tôn kính, để tôi tùy 
thời đến thăm viếng, kính phụng, hoặc có thể do khi kính phụng đó mà 
được hoan hỷ chăng?” 

Cư sĩ đáp: 

“Có. Này Thiên ái”, có Sa-môn Cù-đàm, con dòng họ Thích, lia bỏ Thích 
tộc, cạo bỏ râu tóc, khoác áo ca-sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không 
gia đình mà học đạo, chứng quả Vô thượng Chánh giác'. Này Thiên ái, 
ông có thể tùy thời đến thăm viêng, kính phụng, hoặc có thể do khi kính 
phụng đó mà được hoan hỷ.” 

Ma-nạp Anh Vũ lại hỏi: 

“Sa-môn Củ-đàm hiện nay ở chỗ nào? Tôi muốn đến gặp.” 

Cư sĩ đáp: 

“Sa-môn Củù-đàm hiện ở tại rừng Trúc, vườn Ca-lan-đa, trong thành 
Vương xá. Ông có thê đến đó để gặp.” 

Khi Ấy, Ma-nạp Anh Vũ liền rời khỏi chỗ trọ, nhà cư sĩ, thẳng đến rừng 
Trúc, vườn Ca-lan-đa. Ma-nạp Anh Vũ từ xa trông thấy Đức Thế Tôn ở 
giữa rừng cây, tướng mạo đoan chánh, đẹp đẽ khác thường, như ánh 
trăng giữa rừng sao sáng chói, lóng lánh như khối núi vàng, đầy đủ tướng 
tốt, vòi vọi oai nghi, các căn vắng lặng, an định, không một mảy may 
ngăn ngại, hoản toàn tự chế ngự, lắng tâm tĩnh mặc. 

Sau khi thấy như thế, Ma-nạp liền đến trước Phật và bạch: 

“Bạch Cù-đàm, con có điều muốn hỏi, mong Ngài nghe cho con mới dám 





'Anh Vũ Ma-nạp Đô-đề Tử #6ÈŠƑš4jÄfifi Ƒ.. Päli. M. 99: Subho mãnavo 
todeyyaputto. Xem kinh 170. 
“Thiên ái ZX?Š. Päli: Devänampiya, người được Trời thương; thường dùng để 





xưng hô với người ngu khờ. Bản Pali: bhante: này ông bạn. 
* Trong bản Hán: Vô thượng Chánh tận giác Ít [- 1E3S§Z7. 





























Rinp ANH VUÕ 





trình bày.” 
Đức Thế Tôn nói: 
“Này Ma-nạp, muốn hỏi, cứ tùy ý.” 
Ma-nạp Anh Vũ hỏi: 
“Bạch Củ-đàm, như con được nghe', “Nếu sống tại gia thì được hiểu biết 
tốt, biết đúng như pháp”. Người xuất gia học đạo thì không như vậy.) 
Con xin hỏi Cù-đàm, việc đó như thế nào?” 
Đức Thế Tôn đáp: 
“Này Ma-nạp, sự kiện đó không nhất định.” 
Ma-nạp Anh Vũ thưa: 
“Bạch Cù-đàm, mong Ngài phân biệt sự kiện này cho con được rõ.” 
Đức Thế Tôn nói: 
“Này Ma-nạp, hãy lắng nghe khéo suy nghĩ, Ta sẽ phân biệt đầy đủ cho 
ngươi rõ.” 
Ma-nạp Anh Vũ vâng lời lắng nghe. 
Đức Phật nói: 
“Này Ma-nạp, nếu có kẻ tại gia hoặc xuất gia học đạo nào làm điều tà 
hạnh; Ta không khen ngợi người đó. Vì sao vậy? Nếu có kẻ tại gia hoặc 
xuất gia học đạo làm điều tà hạnh, kẻ ấy không được hiểu biết tốt, không 
biết đúng như pháp. Do đó, này Ma-nạp, nếu những kẻ tại gia hoặc xuất 
gia học đạo làm điều tà hạnh, Ta không khen ngợi kẻ Ấy. 

“Này Ma-nạp, nếu có kẻ tại gia hoặc xuất gia học đạo 


nào thực hành chánh hạnh, Ta khen ngợi người đó. Vì 


sao vậy? Nếu [667b] có kẻ tại gia hoặc xuất gia học đạo 





“Bản Päli: Brãhmanã bho Gotama evam ähamsu, “Các người Bà-la-môn nói như 
vầy...” 

“Hán: tiện đắc thiện giải, tắc tri như pháp {i'4‡?#⁄£##RI|ZIIfII32:. Pãli (M.ii. 197): 
gahaftho aradhako hoti ñãyam dhammam kusalam, người tại gia đạt được pháp 
thiện chánh lý. 

“Bản PRli: vibhajjavãdo kho aham ettha mãnava nãham ekamsavado, Ta thuyết có 
phân tích. Ta không thuyết pháp theo một chiều. 





kinh ANH VUÕ 311 
thực hành chánh hạnh, kẻ ấy chắc chắn được hiểu biết 
tốt, biết đúng như pháp. Do đó, này Ma-nạp, nếu kẻ tại 
gia hoặc xuất gia học đạo thực hành chánh hạnh, Ta 


khen ngợi kẻ ấy. 


“Này Ma-nạp, Ta nói như vậy, nói về hai pháp ấy, phân biệt như vậy, 
hiển thị như vậy. Nhưng nếu có Sa-môn, Bà-la-môn nào có năng lực, 
thâm nhập kiên có, chấp chặt theo một chiều, vị ây Sẽ nói rằng, “Đây là 
chân thật, ngoài ra là hư vọng.” ” 
Ma-nạp Anh Vũ thưa: 
“Bạch Cù-đàm, như con được nghe, “Nếu ai sống tại gia thì có lợi ích lớn, 
có công đức lớn; người xuất gia học đạo thì không như vậy". Con xin 
hỏi Cù-đảm, sự kiện ấy như thế nào?” 
Đức Thế Tôn nói: 
“Này Ma-nạp, sự kiện ấy không nhất định°.” 
Ma-nạp Anh Vũ thưa: 

“Bạch Cù-đàm, mong Ngài phân biệt sự kiện đó cho con 


được rõ.” 


Đức Thế Tôn nói: 

“Này Ma-nạp, hãy lắng nghe khéo suy nghĩ, Ta sẽ phân biệt đầy đủ cho 
ngươi rõ.” 

Ma-nạp Anh Vũ vâng lời lắng nghe. 

Đức Phật nói: 

“Này Ma-nạp, nếu sống tại gia có tai hoạn lớn, có đấu tranh lớn, có oán 





7 Pali: mahaftham idam mahãRiccam mahãdhikaranan mahãsamarambham 
gharãcãsakammatthänam mahapphalam hoi, sự nghiệp của người tại gia cần nhiều 
kinh doanh, nhiều việc phải làm, nhiều tác vụ, nhiều nỗ lực, do đó, có kết quả to 
lớn. 

Š Xem cht.6 ở trên. 


Rinh ANH VUÕ 





thù lớn, nhưng lại làm điều sai quấy, thì sẽ không được quả báo lớn, 
không được công đức lớn”. Ví như người làm ruộng, có tai hoạn lớn, có 
đấu tranh lớn, có oán ghét lớn, lại làm điều sai quấy'°, thì sẽ không được 
quả báo lớn, không được công đức lớn. Như vậy, này Ma-nạp, người 
sống tại gia cũng lại như thế. 

“Này Ma-nạp, người xuất gia học đạo ít có tai hoạn, ít có đấu tranh, ít có 
oán thù, nhưng lại làm điều sai quấy, thì sẽ không được quả báo lớn, 
không được công đức lớn. Ví như người buôn bán, ít có tai hoạn, ít có 
đấu tranh, ít có oán ghét, nhưng lại làm điều sai quấy, thì sẽ không được 
quả báo lớn, không được công đức lớn. Như vậy, này Ma-nạp, người xuất 
gia học đạo cũng lại như thế. 

“Này Ma-nạp, người sống tại gia có tai hoạn lớn, có đấu tranh lớn, có oán 
ghét lớn, nhưng làm điều chân chánh, thì sẽ được quả báo lớn, được công 
đức lớn. Ví như người làm ruộng có tai hoạn lớn, có đấu tranh lớn, có 
oán ghét lớn, nhưng làm điều chân chánh, thì sẽ được quả báo lớn, được 
công đức lớn. Như vậy, này Ma-nạp, người sống tại gia cũng lại như thế. 
“Này Ma-nạp, người xuất gia học đạo ít có tai hoạn, ít có đấu tranh, ít có 
oán ghét, nhưng làm điều chân chánh, thì được quả báo lớn, được công 
đức lớn. Ví như người buôn bán, ít có tai hoạn, ít có đấu tranh, ít có oán 
ghét, nhưng làm điều chân chánh, thì sẽ được quả báo lớn, được công 
đức lớn. Như vậy, này Ma-nạp, người xuất gia học đạo lại cũng [667e] 
như thê. 





? Pãli: a/hi mãnava kammafthanam mahaHham mahaRiccam mahãdhiRaranam 
mahãsamãrambham vipajjamänam appaphalam hoii, cô sự nghiệp cần nhiều kinh 
doanh nhiều việc phải làm, nhiều tác vụ, nhiều nỗ lực, nhưng không làm tốt, 
cho nên, kết quả nhỏ. Có lẽ, trong bản Päli: zaZ1¿cca (nhiều nghĩa vụ), trong 
bản Hán đọc là mahakiccha (nhiều khó nhọc, đại fai hoạn). PäÌL: mahadhikarana, 
có nghĩa: sự vụ hay tác vụ, cũng có nghĩa tranh chấp; bản Hán hiểu theo nghĩa 
thứ ha (đại đấu tránh). PÄli: samãrambha, cô hai nghĩa: nỗ lực (do gốc động từ 
rabh); hoặc gây tôn hại (do gốc động từ rzđ”); bản Hán hiểu theo nghĩa sau (đại 
tăng oán). 

'' Hán: hành tà hạnh. Pal.: vi22//amanz: làm sai, làm hỏng. Sớ giải: như ngời 
làm ruông mà phai không mưa hay mưa quá nhiều (zw//hi-arw//hi); người đi 
buôn thì thiếu tài khéo (zcchekza); thấy đêud không có kết quả.. 


kinh ANH VUÕ 313 





“Này Ma-nạp, Ta nói như vậy, nói về hai pháp ấy, phân biệt như vậy, 
hiển thị như vậy. Nhưng nếu có Sa-môn, Bà-la-môn nào có năng lực, 
thâm nhập kiên có, chấp chặt theo một chiều, vị ây Sẽ nói rằng, “Đây là 
chân thật, ngoài ra là hư vọng.” ” 

Ma-nạp Anh Vũ thưa: 

“Bạch Cù-đàm, các Bà-la-môn kia chủ trương có năm pháp có quả báo 
lớn, có công đức lớn, tạo phước, được thiện.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Nếu các Bả-la-môn chủ trương có năm pháp có quả báo lớn, có công 
đức lớn, tạo phước được thiện; vậy nay ngươi có thể ở giữa đại chúng mả 
trình bày lại chăng?” 

Ma-nạp Anh Vũ thưa: 

“Bạch Cù-đàm, đối với con không có sự kiện không thể. Vì sao vậy? Vì 
Cù-đàm hiện đang ngồi ở giữa đại chúng này.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Vậy ngươi hãy trình bày.” 

Ma-nạp Anh Vũ thưa: 

“Bạch Cù-đàm, mong Ngài khéo nghe cho. Bạch Cù-đàm, Bà-la-môn 
chủ trương thứ nhất là pháp chân đế, có quả báo lớn, có công đức lớn, tạo 
phước được thiện; pháp thứ hai là tụng tập; pháp thứ ba là Nhiệt hành; 
pháp thứ tư là Khổ hạnh. Bạch Cù-đàm, Bà-la-môn chủ trương pháp thứ 
năm là Phạm hạnh'' có quả báo lớn, có công đức lớn, tạo phước, được 
thiện.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Nếu các Bả-la-môn chủ trương năm pháp này có quả báo lớn, có công 
đức lớn, tạo phước, được thiện; vậy trong số những Bả-la-môn ấy, có 
Bà-la-môn nảo nói như thế này: “Tôi đối với năm pháp này, ngay trong 
đời hiện tại, sau khi đã tự tri, tự giác, tự tác chứng, tôi nói lên kết quả của 
chúng”?” 

Ma-nạp Anh Vũ bạch Đức Thế Tôn: 

“Bạch Cù-đàm, không có.” 





''Năm pháp theo Päli: sacczm (sự thật), /apzm (khổ hành), brahmacariyam (tiết 
dục hay phạm hạnh), a//enam (tụng đọc), cãga (thí xả). Bản Hán thay caga (thí 
xả) bằng nhiệt hành. 


Rin ANH VUÕ 





Thế Tôn nói: 

“Có vị Tôn sư hay Tô sư nào, cho đến bảy đời cha mẹ nói như thế này, 
“Tôi đối với năm pháp này, ngay trong đời hiện tại, sau khi đã tự tr1, tự 
giác, tự tác chứng, tôi nói lên kết quả của chúng?” 

Ma-nạp Anh Vũ bạch Đức Thế Tôn: 

“Bạch Cù-đàm, không có.” 

Bấy giờ Đức Thế Tôn hỏi: 

“Này Ma-nạp, xưa kia có những Bả-la-môn tuổi thọ hết, mạng chung, đã 
tụng trì kinh thư, đã truyền bá kinh thư, đã tụng tập kinh điển: một là Dạ- 
tra, hai là Bà-ma, ba là Bà-ma-đề-bà, bốn là Tỳ-xa-mật-đa-la, năm là Dạ- 
bả-đả-kiền-ni, sáu là Ứng-nghi-la-bà, bảy là Bà-tư-tra, tám là Ca-diếp, 
chín là Bà-la-bà, mười là Bà-hòa'?. Nay các Bà-la-môn đối với các kinh 
điển ây tụng tập, thọ trì, học hỏi. Nhưng họ có nói như thế này: “Tôi đối 
với năm pháp này, ngay trong đời hiện tại, sau khi đã tự tri, tự giác, tự tác 
chứng, tôi nói lên kết quả của chúng”?” 

Ma-nạp Anh Vũ bạch Đức Thế Tôn: 

“Không có. Nhưng các Bà-la-môn ấy do [668a] tin mà thọ trì.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Trong các Bả-la-môn, không có một Bà-la-môn nào nói như vầy, “Tôi 
đối với năm pháp này, ngay trong đời hiện tại, sau khi đã tự tri, tự giác, 
tự tác chứng, tôi nói lên kết quả của chúng.” Và cũng không có vị Tôn sư 
hay Tổ sư nào, cho đến bảy đời cha mẹ nói như thế này, “Tôi đối với năm 
pháp này, ngay trong đời hiện tại, sau khi đã tự tri, tự giác, tự tác chứng, 
tôi nói lên kết quả của chúng.” 

“Xưa kia có những Bả-la-môn tuôi thọ hết, mạng chung, đã tụng trì kinh 
thư, đã truyền bá kinh thư, đã tụng tập điển kinh: một là Dạ-tra, hai là 
Bà-ma, ba là Bà-ma-đề-bà, bốn là Ty-xa-mật-đa-la, năm là Dạ-bà-đà- 
kiền-ni, sáu là Ứng-nghi-la-bà, bảy là Bả-tư-tra, tám là Ca-diếp, chín là 
Bà-la-bà, mười là Bà-hòa. Nay các Bà-la-môn đối với các kinh điển ấy, 





? Danh sách mười đạo sĩ thời thượng cổ: Dạ-tra ƒ⁄!, Bà-ma 3#Ƒš, Bà-ma-đề- 
bà 34JƑ#J#3#, Ty-xa-mật-đa-la HW2Z#l⁄##, Dạ-bà-đà-kiềnni †⁄3ƒÈ#J6, 
Ứng-nghi-la-bà JÈ SÉZ#3#, Bà-tư-tra 3⁄4AIH:, Ca-diếp 3MIi#, Bà-la-bà 3##3, 
Bà-hòa 3*ZJ. Danh sách Päli: Atthaka, Vãmaka, Vãmadeva, Vessãmitta, 
Yamatagg1, AngTrasa, Bhãradväjä, Vasettha, Kassapa, Bhagu. 














kinh ANH VUÕ 315 





tụng tập, thọ trì, học hỏi, nhưng họ không nói như vầy, “Tôi đối với năm 
pháp này, ngay trong đời hiện tại, sau khi đã tự tri, tự giác, tự tác chứng, 
tôi nói lên kết quả của chúng.” Thế thì, này Ma-nạp, các Bà-la-môn ấy 
há không vì sự kiện này mà trong sự tin tưởng có thiếu căn bản chăng?” 
Ma-nạp Anh Vũ bạch: 

“Bạch Cù-đàm, thật sự không căn bản. Nhưng các Bà-la-môn nghe rồi 
thọ trì.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Ví như một đám người mù dắt nhau, người trước không thấy người ở 
sau, cũng không thấy người ở giữa; người giữa không thấy người ở trước, 
cũng không thấy người ở sau; người ở sau không thấy người ở giữa, cũng 
không thấy người ở trước. Này Ma-nạp, Ta nói các Bà-la-môn cũng như 
vậy. Này Ma-nạp, trước ngươi nói là do tin, sau đó ngươi nói là do 
nghe.” 

Ma-nạp Anh Vũ liền tức giận Đức Thế Tôn, hằn học, không vui, phỉ 
báng Thế Tôn, chỉ trích Thế Tôn, mạ ly Thế Tôn, và nghĩ rằng, “Cần phải 
phi báng Cù-đàm, cần phải chỉ trích Cù-đàm, cần phải hạ nhục Củ-đàm.) 
Liền nói với Đức Thế Tôn: 

“Này Cù-đàm, có một Bà-la-môn tên là Phất-ca-sa-sa-la'°, thuộc chủng 
tánh thuần khiết, không gián đoạn'', nói như thế này: “Nếu có Sa-môn, 
Bà-la-môn nào cho rằng mình đã thấy, đã biết, đã chứng đắc pháp 
Thượng nhân”: sau khi nghe như vậy, Ta bèn cả cười, không thể chấp 
nhận được. Đó là sự láo khoét, không chân thật, không đúng như pháp. 
Làm sao con người sanh trong loài người mà tự nói là được pháp Thượng 
nhân? Nếu ai nói rằng: Tôi biết, tôi thấy pháp Thượng nhân, thì sự kiện 
ấy là không hợp lý.” 

Khi ấy, Đức Thế Tôn liền nghĩ như thế này: “Ma-nạp Anh Vũ, con ông 
Đô-đề, có phẫn nộ đối với Ta, hằn học, không vui, phỉ báng Ta, chỉ trích 

















'3Phát-ca-sa-sa-la JÈ23%⁄2⁄2Z#; Pali: Pokkarasäti Opamañño Subhagavaniko, 
(người Bà-la-môn tên là) Pokkharasäti Opamañño, sống trong rừng Subha. 

'* Hán: tánh trực thanh tịnh hóa #È#ïiÈ#{E.; chỉ thuộc một dòng họ Bà-la-môn 
thuần chủng, không lai tạp trong nhiều đời liên tục. 























'”Nhân thượng pháp À_ L-ÈÈš. Päli: „armanussadhamma, pháp của con người 
siêu việt. 


Ring ANH VUÕ 





Ta, mạ ly Ta, nghĩ rằng: “Cần phải phỉ báng Cù-đàm, cần phải chỉ trích 
Cù-đàm, cần phải hạ nhục [668b] Cù-đảm.” Liền nói với Đức Thế Tôn: 
“Này Cù-đàm, có một Bà-la-môn tên là Phất-ca-sa-sa-la, thuộc chủng 
tánh thuộc chủng tánh thuần khiết, không gián đoạn, nói như thế này: 
“Nếu có Sa-môn, Bà-la-môn nào cho rằng mình đã thấy, đã biết, đã 
chứng đắc pháp Thượng nhân; sau khi nghe như vậy, Ta bèn cả cười, 
không thể chấp nhận được. Đó là sự láo khoét, không chân thật, không 
đúng như pháp. Làm sao con người sanh trong loài người mà tự nói là 
được pháp Thượng nhân? Nếu ai nói rằng: Tôi biết, tôi thấy pháp 
Thượng nhân, thì sự kiện ấy là không hợp lý.” ” 

Đức Thế Tôn biết thế nên nói: 

“Này Ma-nạp, có phải Bà-la-môn tên là Phất-ca-sa-sa-la, thuộc chủng 
tánh thuần khiết, không gián đoạn, ông ấy biết điều mong nghĩ trong tâm 
của hết thảy Sa-môn, Bà-la-môn rồi mới nói như thế này: “Nếu có Sa- 
môn, Bả-la-môn nào cho rằng mình đã thấy, đã biết, đã chứng đắc pháp 
Thượng nhân; sau khi nghe như vậy, Ta bèn cả cười, không thể chấp 
nhận được. Đó là sự láo khoét, không chân thật, không đúng như pháp. 
Làm sao con người sanh trong loài người mà tự nói là được pháp Thượng 
nhân? Nếu ai nói rằng: Tôi biết, tôi thấy pháp Thượng nhân, thì sự kiện 
ấy là không hợp lýchăng?”” 

Ma-nạp Anh Vũ đáp: 

“Bạch Cù-đàm, Bà-la-môn Phất-ca-sa-sa-la, thuộc chủng tánh thuần 
khiết, không gián đoạn, có một nữ tỳ tên là Bắt-ni'". Nhưng đối với tâm 
niệm của nữ tỳ này, ông ấy còn không thể biết, huống nữa là biết tâm tư 
của tất cả Sa-môn, Bà-la-môn! Nếu cho rằng ông ấy biết, thì sự kiện 
này không thể có.” 

Thế Tôn nói: 

“Cũng như người sanh ra đã mù; người ấy nói như thế này, “Không có 
màu đen, màu trăng, cũng không có sự thấy màu đen, màu trắng; không 
có sắc tốt, sắc xấu, cũng không có sự thấy sắc tốt, sắc xấu; không. có sắc 
ngắn, sắc dài, cũng không có sự thấy. sắc ngắn, sắc dài; không có sắc gần, 
sắc xa, cũng không có sự thấy sắc gân, sắc xa; không có sắc thô, sắc tế, 
cũng không có sự thấy sắc thô, sắc tế; vì ta không bao giờ thấy, không 





'* Bắt-ni 4 J8. Päli: Punnikã. 





kinh ANH VUÕ 317 


bao giờ biết, cho nên nói không có màu sắc.” Người mù bẩm sinh kia nói 
như vậy là đúng sự thật chăng?” 
Ma-nạp Anh Vũ bạch Đức Thế Tôn: 

“Bạch Cù-đàm, không phải vậy. Vì sao? Vì có màu đen, 


màu trăng, cũng có người thấy màu đen, màu trắng: có 
sắc tốt, sắc xấu, cũng có người thấy sắc tốt, sắc xấu; có 
sắc ngắn, sắc dải, cũng có người thấy sắc ngăn, sắc dài; 
có sắc gần, sắc xa, cũng có người thấy sắc gần, sắc xa; 
có sắc thô, sắc tế, cũng có người thấy sắc thô, sắc tế. Nếu 
nói, “Tôi không hề thấy, không hè biết, cho nên nói 
không có màu sắc, thì người mù bẩm sinh nói như vậy 
là không đúng sự thật.” 


“Này Ma-nạp, Bà-la-môn Phất-ca-sa-sa-la, thuộc chủng tánh thuần khiết, 
không gián đoạn; lời nói của ông ấy có khác gì hạng người mù bẩm sinh, 
không có mắt kia chăng?” 

Ma-nạp Anh Vũ bạch Đức Thế Tôn: 

“Bạch Cù-đàm, [668c] như mù vậy.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Này Ma-nạp, ý ngươi nghĩ sao? Nếu xưa kia” có những Bà-la-môn, 
tuổi thọ hết, mạng chung, đã tụng trì kinh thư, đã truyền bá kinh thư, đã 
tụng tập điển kinh; đó là các Bà-la-môn Thương-già, Bà-la-môn Sanh 
Văn, Bà-la-môn Phất-ca-sa-sa-la và Đô-đề, thân phụ ngươi'°; những điều 





Hán: tích, xưa kia, nhưng những người được nối đến hình như đang sống. 
PälI: Kosalaka brahmana-mahäsära, các Bà-la-môn phú hào ở Kosala. 

* Các Bà-lamôn Thương già ïŸÍfIl, Sanh Văn “EBl, Phẩt-ca-sa-sa-la 
7E28⁄23⁄2## và Đô-đề #ll‡#; Pali: Canki, Janussonm1, Pokkharasati, Todeyya. 














Rin§ ANH VUÕ 





mà họ nói, được chấp nhận hay không được chấp nhận? Chân thật hay 
không chân thật? Có cao, có thấp chăng?” 
Ma-nạp Anh Vũ bạch Đức Thế Tôn: 
“Nếu xưa kia có những Bàả-la-môn, tuổi thọ hết, mạng chung, đã tụng trì 
kinh thư, đã truyền bá kinh thư, đã tụng tập điển kinh, đó là các Bà-la- 
môn Thương gia, Bà-la-môn Sanh Văn, Bà-la-môn Phất-ca-sa-sa-la và 
Đô-đề, thân phụ con; những điều được nói Ấy; thì theo ý con, họ mong 
được chấp nhận, không mong không được chấp nhận; mong là chân thật, 
không mong không phải là chân thật; mong là sự cao thượng, không 
mong là sự thấp hèn.” 
Bấy giờ Đức Thế Tôn hỏi: 

“Này Ma-nạp, Bà-lamôn Phất-ca-sa-sa-la, thuộc 


chủng tánh thuần khiết, không gián đoạn; điều mà ông 
ấy nói, há không phải là không được chấp nhận, không 
có sự được chấp nhận? Là không chân thật, không có 
sự chân thật? Há không phải là rất thấp hèn, không có 


cái gì cao?” 


Ma-nạp Anh Vũ thưa Đức Thế Tôn: 

“Thật vậy, bạch Cù-đảm.” 

“Lại nữa, này Ma-nạp, có năm pháp gây chướng ngại, gây che lấp, làm 
cho mù, không có mắt, có thể diệt mắt trí tuệ, gây ra sự nhọc nhăn vô ích, 
không chứng đắc Niết-bàn. Những gì là năm? Này Ma-nạp, pháp thứ 
nhất là dục, gây chướng ngại, gây che lắp, làm cho mù, không có mắt, có 
thể diệt mất trí tuệ, gây ra sự nhọc nhăn vô ích, không chứng đắc Niết- 
bản. Này Ma-nạp, sân nhuế, thân kiến, giới thủ và thứ năm là nghỉ, gây 
chướng ngại, gây che lấp làm cho mù, không có mắt, có thê diệt mất trí 
tuệ, gây ra sự nhọc nhăn vô ích, không chứng đắc Niết-bàn'?. 





- Năm pháp chướng ngại, bản Hán: dục, nhuế, thân kiến, giới thủ kiến và 


nghi. Trong bản PRli, pañca nñaranã (năm triền cái): kãmacchanda (dục vọng), 





kinh ANH VUÕ 319 
“Này Ma-nạp, ý ngươi nghĩ sao? AI bị năm pháp này 
làm chướng ngại, che lấp, quấn chặt, người ấy nếu 
muốn quan sát ý nghĩa lợi ích của mình, ý nghĩa lợi ích 
của người khác, ý nghĩa lợi ích của cả hai, và biết tất cả 
Sa-môn, Bà-la-môn nghĩ gì trong tâm; sự kiện ấy 


không thể có. 


“Này Ma-nạp, Bà-la-môn Phẩt-ca-sa-sa-la, thuộc chủng tánh thuần khiết, 
không gián đoạn, bị nhiễm bởi dục, bị ô uế bởi dục, nhiễm dục, xúc dục, 
say đắm nơi dục, vào trong dục mà không thấy tai hoạn, không biết sự 
xuất yếu và sống theo dục; vị ấy bị năm pháp này chướng ngại, che lấp, 
quấn chặt; vị ấy nếu muốn quán sát ý nghĩa lợi ích của mình, ý nghĩa lợi 
ích của người khác, ý nghĩa lợi ích của cả hai, và biết tất cả Sa-môn, Bà- 
la-môn nghĩ gì trong tâm; sự kiện ấy không thê có. 

“Lại nữa, này Ma-nạp, có năm công đức của dục, khả ái, khả niệm, khả ý, 
khả lạc, có khát ái liên hệ sắc dục, rất đáng [669a| ham muốn. Những gì là 
năm? Là sắc được thấy bởi mắt, tiếng được nghe bởi tai, hương được ngửi 
bởi mũi, vị được nếm bởi lưỡi, xúc được biết bởi thân. Này Ma-nạp, ý 
ngươi nghĩ sao? Chúng sanh do năm công đức của dục này cho nên phát 
sanh lạc, phát sanh hỷ, chăng còn có điều gì ở ngoài đây chăng?” 

Ma-nạp Anh Vũ bạch Thế Tôn: 

“Quả như vậy, bạch Cù-đàm.” 

Thế Tôn hỏi: 

“Này Ma-nạp, ý ngươi nghĩ sao? Lửa do cỏ, cây được đốt cháy, và lửa 
không do cỏ, cây mà được đốt cháy; thứ lửa nào có ngọn sáng tối thượng, 
tối diệu, tối thắng?” 

Ma-nạp Anh Vũ thưa: 

“Bạch Cù-đàm, lửa không do cỏ, cây mà được đốt cháy; sự kiện này 





vyãpäda (sân hận), rhimamiddha (hôn trầm), uddhaccakukkucca (trạo cử), vicikicchä 
(ngh)). 


Rb ANH VUÕ 





không thê có. Chỉ có thể có do sức mạnh của như ý túc. Bạch Củ-đàm, 
lửa không do cỏ, cây mà được đốt cháy; lửa ấy có ngọn sáng tối thượng, 
tối diệu, tối thắng.” 

Thế Tôn nói: 

“Quả như vậy, quả như vậy! Nếu lửa không do cỏ, cây mà được đốt cháy 
sự kiện này không thê có. Chỉ có do sức mạnh của như ý túc, lửa không 
do cỏ cây mà được đốt cháy; thứ lửa ẫy có ngọn sáng tối thượng, tối diệu, 
tối thăng. 

“Này Ma-nạp, ở đây Ta giả thiết rằng, cũng như thứ lửa do cỏ cây mà 
được đốt cháy, sự phát sanh hỷ lạc của chúng sanh cũng vậy, là do dục, 
do pháp ác, bất thiện, không đạt được lạc do xả và tịch tĩnh. Này Ma-nạp, 
cũng như thứ lửa không do cỏ, cây mà được đốt cháy; sự phát sanh xả, 
lạc của chúng sanh cũng vậy, là do ly dục, từ các pháp thiện, không đạt 
được xả, lạc và tịch tĩnh.” 

Thế Tôn lại nói: 

“Này Ma-nạp, ở đây, một Bà-la-môn lễ trai tự, hành bó thí, nhưng có 
một đồng tử Sát-lị từ phương Đông đến nói như vầy, “Ta ở trong đây 
được chỗ ngồi bậc nhất, nước rửa bậc nhất, ăn uống bậc nhất.” Nhưng vì 
ở đó không được chỗ ngồi bậc nhất, nước rửa bậc nhất, nó bèn sanh oán 
hận, ôm lòng ganh ghét. Hoặc từ phương Nam có đồng tử Bà-la-môn 
đến, nói như vầy, “Ta ở trong đây được thức ăn tịnh diệu.” Nhưng ở đó 
không được thức ăn tịnh diệu, nó bèn sanh oán hận, ôm lòng ganh ghét. 
Hoặc từ phương Tây có đồng tử Cư sĩ đến nói như vầy, “Ta ở trong đây 
được thức ăn dồi dào.” Nhưng ở đó không được thức ăn đồi dào, nó bèn 
sanh oán hận, ôm lòng ganh ghét. Hoặc từ phương Bắc có đồng tử Công 
sư đến nói như vầy, “Ta ở trong đây ăn no đủ.” Nhưng ở đó không được 
ăn no đủ, nó bèn sanh oán hận, ôm lòng ganh ghét. Này Ma-nạp, các vị 
Bà-la-môn ấy thực hành sự bố thí như vậy, sẽ giả thiết những báo ứng 
nào?” 

[669b] Ma-nạp Anh Vũ thưa: 

“Bạch Cù-đàm, Bà-la-môn không thực hành bố thí với tâm như vậy, 
khiến người khác oán hận, ôm lòng ganh ghét. Cù-đàm nên biết, Bà-la- 
môn hành sự bồ thí vì do tâm thương xót;”” do tâm thương xót mà hành 








?® Mẫn thương tâm 4{Ø,}›. PI.: amukampäjatikamyeva, xem cht. tiếp dưới. 


kinh ANH VUÕ 321 





sự bố thí thì được đại phước.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Này Ma-nạp, các Bà-la-môn há không phải chủ trương pháp thứ sáu” 
có quả báo lớn, có công đức lớn, tạo phước, được thiện chăng?” 

Ma-nạp Anh Vũ đáp: 

“Quả như vậy, bạch Cù-đảm.” 

Đức Thế Tôn hỏi: 

“Này Ma-nạp, nếu có Bà-la-môn chủ trương năm pháp có quả báo lớn, 
có công đức lớn, tạo phước, được thiện; thì ngươi thấy pháp ấy phần 
nhiều ở tại đâu? Tại gia chăng? Xuất gia học đạo chăng?” 

Ma-nạp Anh Vũ đáp: 

“Bạch Củ-đàm, nếu có Bả-la-môn chủ trương năm pháp có quả báo lớn, 
có công đức lớn, tạo phước, được thiện; thì con thấy pháp ấy phần nhiều 
ở sự xuất gia học đạo, chứ không phải ở tại gia. Vì sao? Vì tại gia có 
nhiều công việc, có nhiều bổn phận phải làm, có nhiều kết hận, có nhiều 
ganh ghét đấu tranh, không có thể thành tựu sự thủ hộ, sự thành thật. 
Bạch Củ-đàm, người xuất gia học đạo ít công việc, ít bổn phận phải làm, 
ít có kết hận, ít có ganh ghét, nên có thể thành tựu sự thủ hộ, sự thành 
thật. 

“Bạch Cù-đàm, sự thành thật ấy con thấy phần nhiều ở xuất gia học đạo, 
chứ không phải ở tại gia. Vì sao? VÌ tại gia có nhiều công việc, nhiều bốn 
phận phải làm, có nhiều kết hận, có nhiều ganh ghét, đấu tranh, không 
được hành sự bố thí, không được tụng tập, không được hành khổ hạnh, 
không được sống Phạm hạnh. Bạch Cù-đàm, người xuất gia học đạo Ít có 
công viỆc, ít có bổn phận phải làm, ít có kết hận, ít có ganh ghét, vị ẫy có 
thể hành sự bố thí, có thể tụng tập, có thể hành khổ hạnh, có thể sống 
Phạm hạnh. 

“Bạch Cù-đàm, Người sống Phạm hạnh, con thấy pháp phần nhiều ở xuất 
gia học đạo chứ không phải ở tại gia.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Này Ma-nạp, nếu có Bả-la-môn chủ trương năm pháp có quả báo lớn, 
có công đức lớn, tạo phước, được thiện, Ta nói sự kiện ấy từ tâm mà 





?!PỊ,: ;jam chaftham puññahiriyavatthu hoti — yadidam anukampäjatikan ti, đầy là 
phước nghiệp sự thứ sáu: phước sanh từ lòng lân mẫn. 





Rmh ANH VUÕ 


khởi.” Thế nảo gọi là từ tâm mà khởi? Nếu tâm không kết, không oán 
không sân nhuế, không tranh chấp là do tu tập những pháp ấy. 

“Này Ma-nạp, ý ngươi nghĩ sao? Nếu có Tỳ-kheo thủ hộ thành thật,” thì 
vị ấy do thủ hộ thành thật cho nên được hý, được duyệt.”' Này Ma-nạp, 
nếu có hỷ và duyệt tương ưng với thiện, Ta nói sự kiện đó từ tâm mà 
khởi.” Thế nào gọi là từ tâm mà khởi? Nếu tâm không kết, không oán, 
không sân nhuế, không tranh chấp, [669c] vì để tu tập những pháp ấy, 
nên vị ẫy mới hành sự bố thí, sự tụng tập, sự hành khổ hạnh, sống Phạm 
hạnh. Vị ấy do sống Phạm hạnh cho nên được hý, được duyệt. 

“Này Ma-nạp, nếu có hỷ và duyệt tương ưng với thiện, Ta nói sự kiện ấy 
từ tâm mà khởi. Thế nào gọi là từ tâm mà khởi? Nếu tâm không kết, 
không oán, không sân nhuế, không tranh chấp, tâm ấy đi đôi với từ, biến 
mãn một phương, thành tựu an trụ; cũng vậy, hai, ba, bốn phương, tứ duy, 
trên dưới, bao trùm tất cả, tâm đi đôi với từ, không kết, không oán, không 
sân nhuế, không tranh chấp, rất rộng, rất lớn, vô lượng, khéo tu tập, biến 
mãn tất cả thế gian, thành tựu an trụ; cũng vậy, với bi và hỷ. Tâm đi đôi 
với xả, không kết, không oán, không sân nhuế, không tranh chấp, rất rộng, 
rất lớn, vô lượng, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, thành tựu an trụ. 
“Này Ma-nạp, cũng như có người khéo thối tù và. Nếu có phương nào 
chưa nghe được, người ấy vào lúc nửa đêm, leo lên núi cao, đem hết sức 
thôi tù và, phát ra âm thanh vi diệu, biến mãn cả bốn phương; cũng vậy, 
Ty-kheo tâm đi đôi với từ, biến mãn một phương, thành tựu an trụ; cũng 
vậy, hai, ba, bốn phương, tứ duy, trên dưới, bao trùm tất cả, tâm đi đôi 
với từ, không kết, không oán, không sân nhuế, không tranh chấp, rất rộng, 
rất lớn, vô lượng, khéo tu tập, biến mãn cả thế gian, thành tựu an trụ; 





? PI.: citassãham ete parikkhãre vadämi, “Ta nói những (năm) pháp ấy là những 
tư cụ của tâm.” 

3 PI.: bhikkhu saccavadï hoi, “Tỳ kheo là người nói sự thật.” 

#2 PỊ: /abhafi aithavedam, labhati dhammavedam, labhati dhammipasamhitam 
pãmo/jamn, “đạt được tín thọ nghĩa, tín thọ pháp. hỷ tương ưng với pháp.” Sớ 
giải (MA 1. 172): đạt được tín thọ nghĩa là thành tựu bất hoại tín nơi Phật 
(buddhe aveccappasadena samannagatomii tị labhati atthavedan tỉ sambandho). 

3 pỊ,; yam tam kusalipasamhitam pãmojjam, cifassaham etam parikkãaram vadãmi, 
“những øì là hỷ tương ưng với thện, Ta nói đó là tư cụ của tâm.” 





kinh ANH VUÕ 323 


cũng vậy với bi và hỷ. Tâm đi đôi với xả, không kết, không oán, không 
sân nhuế, không tranh chấp, rất rộng, rất lớn, vô lượng, khéo tu tập, biến 
mãn tất cả thế gian, thành tựu an trụ. 
“Này Ma-nạp, ý ngươi nghĩ sao? Ở đây, có người cầu làm Trời. Vì để 
sanh lên trời, nên người ấy thực hành tâm tương ưng với tham lam, và 
nghĩ rằng, “Mong ta làm vị Trời này, hay vị Trời khác.” Lại có người cầu 
làm Trời; vì để sanh lên trời, nên không kết, không oán, không sân nhuế, 
không tranh chấp, rất rộng, rất lớn, vô lượng, khéo tu tập, tâm định, ý xác 
quyết, biến mãn, thành tựu an trụ, và nghĩ rằng. “Mong ta làm vị Trời này, 
hay vị Trời khác." Ngươi xem các người đó, ai được làm vị Trời này hay 
vị Trời khác ”” 
Ma-nạp Anh Vũ đáp: 

“Bạch Cù-đảm, nếu có người cầu làm Trời; vì để sanh 


lên trời, nên không kết, không oán, không sân nhuế, 
không tranh chấp, rất rộng, rất lớn, vô lượng, khéo tu tập, 
tâm định, ý xác quyết, biến thành tựu an trụ, con xem 
người ấy chắc chăn được làm vị Trời này hay vị Trời 


khác.” 


Thế Tôn hỏi: 

“Này Ma-nạp, ý ngươi nghĩ sao? Nếu có người cầu Phạm thiên. Vì để 
sanh lên Phạm thiên, nên thực hành tâm tương ưng với tham lam, và nghĩ 
rằng, “Mong ta làm vị Phạm thiên này, hay vị Phạm thiên khác.” Ở đây, 
lại có người cầu Phạm thiên. Vì để sanh lên Phạm thiên, nên không kết, 
không oán, không sân nhuế, [670a] không tranh chấp, rất rộng, rất lớn, 
vô lượng, khéo tu tập, tâm định, ý xác quyết, biến mãn, thành tựu an trụ, 
và nghĩ rằng, 'Mong ta làm vị Phạm thiên này hay vị Phạm thiên khác. 
Ngươi xem các người đó, ai được làm Phạm thiên này, hay Phạm thiên 
khác?” 

Ma-nạp Anh Vũ đáp: 

“Bạch Cù-đàm, nếu người này cầu Phạm thiên, vì để sanh lên Phạm thiên, 


Rim ANH VUÕ 





nên không kết, không oán, không sân nhuế, không tranh chấp, rất rộng, 
rất lớn, vô lượng, khéo tu tập, tâm định, ý xác quyết, con thấy rằng, 
người này chắc chắn được làm vị Phạm thiên này, hay vị Phạm thiên 
khác.” 
Ma-nạp Anh Vũ lại hỏi: 
“Cù-đảm biết con đường dẫn đến Phạm thiên” chăng?” 
Đức Thế Tôn nói: 
“Này Ma-nạp, nay Ta hỏi ngươi, hãy tùy theo sự hiểu biết mà trả lời. Này 
Ma-nạp, ý ngươi nghĩ sao? Thôn Na-la-ca-la”” cách chúng hội này không 
xa chăng?” 
Ma-nạp AnhVõ đáp: 
“Không xa.” 
Thế Tôn nói: 
“Này Ma-nạp, ý ngươi nghĩ sao? Ngươi nói với một người trong chúng 
hội này rằng: “Ông hãy đến thôn Na-la-ca-la kia. Đến đó rồi quaỷ về. 
Người ấy vâng lời ngươi, nhanh chóng đi đến thôn Na-la-ca-la; đến đó 
rồi trở về. Sau khi người ấy đi và về rồi, ngươi hỏi đường đi, hỏi sự việc 
đi và về, ra và vào nơi thôn Na-la-ca-la, người ấy há lại đứng im, không 
thê trả lời chăng?” 
Ma-nạp Anh Vũ trả lời Đức Thế Tôn: 
“Không vậy, bạch Cù-đàm.” 
Đức Thế Tôn nói: 

“Này Ma-nạp, người ấy đi và về nơi thôn Na-la-ca-la, 


khi được hỏi về đường đi, có thê đứng im, không biết trả 
lời. Nhưng nếu hỏi Như Lai, Vô Sở Trước Đắng Chánh 
Giác về con đường dẫn đến Phạm thiên thì hoàn toản 


không có sự kiện giây lát im lặng, không biết trả lời.” 





® Hán: Phạm đạo tích #Ê3. Päli: brahmãnam sahavyatãya maggam, con đường 
dẫn đến cộng trú với Phạm thiên. 
?"Na-la-ca-la thôn l4 3MIÊ}†}. Pãli: Na|akara, thôn phụ cận Xá-vệ. 


kinh ANH VUÕ 325 





Ma-nạp Anh Vũ bạch Thế Tôn: 

“Sa-môn Cù-đàm không chấp trước nơi sự tế tự chư Thiên; sự kiện ây đã 
trọn đủ. Bởi vì khi được hỏi về con đường dẫn đến Phạm thiên thì Ngài 
có thê trả lời nhanh chóng. 

“Bạch Thế Tôn, con đã hiểu. Bạch Thiện Thệ, con đã rõ. Nay con xm tự 
quy y Phật, Pháp và Tỳ-kheo Tăng. Mong Thế Tôn nhận con làm Ư-bả- 
tắc, kê từ hôm nay quy y cho đến lúc mạng chung.” 

Đức Phật thuyết như vậy, Ma-nạp Anh Vũ sau khi nghe Phật dạy, hoan 
hỷ phụng hành. 


n 


153. KINH MAN-NHÀN-ĐÈ ' 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Phật trú tại Câu-lâu-sấu, trú ở tịnh thất đệ nhất của Bà-la-bả' 
trên một đệm cỏ. 

Bấy giờ vào lúc sáng sớm, Đức Thế Tôn [670b] mang y, cầm bát vào 
Kiếm-ma-sắt-đàm,! tuần tự khất thực. Sau buổi cơm trưa, thu dọn y bát, 
rửa tay chân, Ngài vắt tọa cụ lên vai đi đến chỗ nghỉ ban ngày tại một 
khu rừng. Khi đã vào rừng, Đức Thế Tôn đến dưới một gốc cây, trải tọa 
cụ và ngồi kiết già. 

Lúc ây vào buổi xế trưa, Dị học Man-nhàn-đề? thong dong, tản bộ đến Đệ 
nhất tịnh thất của Bà-la-bà. Từ xa Dị học Man-nhàn-đề thấy trên sàn rải 
cỏ ở tịnh thất ấy có dấu nằm một bên hông, như chỗ nằm của sư tử, của 
Sa-môn, của đồng phạm hạnh. Trông thấy vậy, DỊ học Man-nhàn-đề hỏi 
Bà-la-bà: 

“Trong Đệ nhất tịnh thất ấy, sàn cỏ có dấu nằm một bên hông này của ai 
mà giống như chỗ nằm của sư tử, của Sa-môn, của đồng phạm hạnh như 
thế?” 

Bà-la-môn Bà-la-bà đáp: 

“Này Man-nhàn-đề, có Sa-môn Cù-đàm con dòng họ Thích, từ bỏ Thích 
tộc, cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia 
đình, xuất gia học đạo, đắc quả Vô thượng Chánh đẳng giác. Ở trong tịnh 
thất đó, sàn cỏ có dấu nằm một bên hông đó, như chỗ nằm của sư tử, của 
Sa-môn, của đồng phạm hạnh chính là của Sa-môn Cù-đảm.” 

Dị học Man-nhàn-đề nói: 

“Này Bà-la-bà, tôi nay phải thấy cảnh không đáng thấy, phải chấp thuận 
điều không đáng nghe; nghĩa là phải thấy chỗ nằm của Sa-môn Củ-đàm. 





' Các bản Hán đều in là 7 n»àn đề 5áR|ÿ¿. Nhằm tự dạng iu ®ố và man Số. Ở 
dây phong theo phiên từ Phận mà sửa lại. Pali: M.75. Magandiyasuttam. 
“Đệ nhất tịnh thá tấ5—-Ï#Zz. Päli: agyägzra, ngôi nhà thờ lửa. Bản Hán đọc là 




















agra: đệ nhất, thay vì agya (aggi-agära), lửa. 

°Bà-la-bà 34## *4;Pali: Bhãradväja. 

* Kiếm-ma-sắt-đàm #ÿJJ###, PI.: Kammãsadhamma. 

*Man-nhàn-đề dị học ố ]‡¿#š4##. Pali: Mãgandiya, ngoại đạo xuất gia. 








kinh man-nhaøn-ñeà 326 


Vì sao? Vì Sa-môn Cù-đàm ấy là kẻ phá hoại”. Kẻ phá hoại là kẻ vô dụng. 
Bà-la-bà nói: 

“Này Man-nhàn-đề, ông không nên đem điều đó mà phi báng Sa-môn 
Cù-đàm. Vì sao? Vì Sa-môn Cù-đàm có nhiều trí tuệ, Sát-lị trí tuệ, Bà- 
la-môn trí tuệ, Cư sĩ trí tuệ, Sa-môn trí tuệ. Ai giảng thuyết về trí tuệ thảy 
đều đắc Thánh trí”. Này Man-nhàn-đề, tôi muốn đem ý nghĩa đó mà nói 
với Sa-môn Cù-đàm có được chăng?” 

Man-nhàn-đề đáp: 

“Này Bà-la-bà, tùy ý ông. Tôi thấy không gì trở ngại. Này Bà-la-bà, nếu 
gặp Sa-môn Cù-đàm, tôi cũng nói như thế. Vì sao? Vì Sa-môn Củ-đàm là 
kẻ phá hoại. Kẻ phá hoại là kẻ vô dụng.” 

Bấy giờ Đức Thế Tôn ở chỗ nghỉ trưa với thiên nhĩ thanh tịnh, vượt hắn 
người thường, nghe Bà-la-môn Bà-la-bả cùng Dị học Man-nhàn-đề đang 
bản luận chuyện ấy. Nghe xong, vào lúc xế chiều, Thế Tôn từ chỗ tĩnh 
tọa đứng dậy, đi đến Đệ nhất tịnh thất của Bà-la-bà, trải tọa cụ lên đệm 
cỏ, rồi ngồi kiết già. Bà-la-môn Bà-la-bà [670c] từ xa trông thấy Thế 
Tôn ở giữa rừng cây, trang nghiêm, đẹp đẽ, như vàng trăng giữa vòm trời 
sao, chói lọi rạng ngời, tỏa chiếu như núi vàng, đầy đủ tướng tốt, oai thần 
nguy nguy, các căn vắng lặng, không bị chướng ngại, thành tựu điều ngự, 
nội tâm tĩnh chỉ, tịnh mặc. Sau khi trông thấy, Bà-la-môn ây đi đến chỗ 
Thế Tôn, chào hỏi nhau rồi ngồi qua một bên. 

Đức Thế Tôn hỏi: 

“Này Bà-la-bà, ông đã cùng với Man-nhàn-đề bản luận về chỗ đệm cỏ 
này phải chăng?” 





“Hán: bại hoại địa H/(##šHH. Päli (M. ¡. 502): buữnahuno: kẻ phá hoại mầm sống; 
SỞ giải: bhữnahuno tỉ hatavaddhino mariyadakarakassa, “bhũnahuno (kẻ phá hoại 
mầm sống), là người phá hoại sự thịnh vượng (của thế gian), đặt ra các quy tắc 
nghiêm khắc”. 

7 Hán dịch có thê không chính xác.Nên hiểu: Sa-môn Cù-đàm có nhiều đệ tử là 
những nhà thông tuệ từ Sát-l, Bà-la-môn, v.v. Tất cả họ được dạy đee đắc 
Thánh trí CẾC PalHI 1bld.: bajø hị tassa bhofto gotamassa khatiyapanditapi 
brãhamanapanditpi... abhippassanna viniä ariye ñãye dhamme kusale tí, “Sa-môn 
Cù-đàm kia được nhiều nhà thông thái thuộc Sát-đé-lị, Bà-la-môn... trọng vọng; 
họ được hướng dẫn vào trong Thánh đạo, trong pháp thiện”. 


Rim man-nhaøn-ñeà 





Bà-la-môn Bà-la-bà đáp: 

“Đúng như vậy, bạch Cù-đàm. Con cũng định đem chuyện đó thưa với 
Cù-đàm, nhưng chưa nói kịp mà Cù-đàm đã biết. Vì sao? Vì Như Lai là 
Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác.” 

Đức Thế Tôn và Bả-la-môn Bà-la-bà cùng nhau thảo luận về vấn đề này. 
Sau đó, Dị học Man-nhàn-đề tản bộ đến Đệ nhất tịnh thất ẫy. Tù xa, Đức 
Thế Tôn trông thấy Dị học Man-nhàn-đè đến, liền bảo: 

“Này Man-nhàn-đề, không chế ngự nhãn căn, không thủ hộ kín đáo, 
không tu, thì chắc chắn thọ khổ báo. Đối với nhãn căn Ấy, Cù-đàm khéo 
chế ngự, khéo thủ hộ kín đáo, khéo tu, nên chắc chắn được lạc báo. Này 
Man-nhàn-đề, có phải vì nhân ấy mà ông bảo rằng, “Sa-môn Cù-đàm là 
kẻ phá hoại. Kẻ phá hoại là kẻ vô dụng”?” 

Man-nhàn-đề trả lời: 

“Đúng như vậy, Cù-đàm.” 

“Này Man-nhàn-đề, cũng vậy, nhĩ, tý, thiệt, thân, ý căn; nếu không chế 
ngự ý căn, không thủ hộ kín đáo, không khéo tu, thì chắc chắn thọ khổ 
báo. Đối với ý căn ấy, Cù-đàm khéo chế ngự, khéo thủ hộ kín đáo, khéo 
tu, nên chắc chắn được lạc báo. Này Man-nhàn-đề, có phải vì nhân đó mả 
ông bảo rằng, “Sa-môn Cù-đàm là kẻ phá hoại. Kẻ phá hoại là kẻ vô 
dụng”?” 

Man-nhàn-đề đáp: 

“Đúng như vậy, Cù-đàm.” 

Đức Thế Tôn hỏi: 

“Này Man-nhàn-đề, ông nghĩ thế nào? Người khi chưa xuất gia học đạo, 
với con mắt, vị ây biết sắc khả ái, khả niệm, khả ý, khả lạc, tương ưng 
với dục. Một thời gian sau, vị ẫy xả bỏ sắc được biết bởi mắt, cạo bỏ râu 
tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia 
học đạo. Vị ấy thấy, biết như thật về sự tập khởi của sắc được biết bởi 
mắt, sự đoạn diệt, vị ngọt, tai họa, sự xuất yếu của sắc Ấy, an trú Với nội 
tâm tịch tĩnh. Vị ấy thấy những người chưa ly sắc dục, bị sự ham muốn 
sắc nhai nuốt, bị hơi nóng của sắc thiêu đốt; đối với sắc, được biết bởi 
mắt khả ái, khả niệm, khả ý, khả lạc, tương ưng với dục, sau khi an trụ 
mà thấy như vậy, vị ấy không thỏa mãn, không ham thích. Này Man- 
nhàn-đè, ông nghĩ thế nào? Nếu có lạc thú, do ái, do sắc, mà khi hoan lạc 
trong lạc thú này, [671a] vì chúng thấp hèn, cho nên không thỏa mãn 





kinh man-nhaøn-ñeà 328 


chúng, vì chúng thấp hèn cho nên không ham thích chúng. Này Man- 
nhàn-đề, đối với người này, ông có nói gì chăng?” 

“Dạ không, thưa Cù-đàm.” 

“Này Man-nhàn-đề, ông nghĩ thế nào? Người khi chưa xuất gia cũng vậy 
đối với tiếng được biết bởi tai, hương được biết bởi mũi, vị được biết bởi 
lưỡi, xúc được biết bởi thân, khả ái, khả niệm, khả ý, khả lạc tương ưng 
với dục. Một thời gian sau, vị ây xả bỏ xúc được biết bởi thân, cạo bỏ râu 
tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia 
học đạo; vị ấy biết và thấy như thật về sự tập khởi của xúc, sự đoạn diệt, 
vị ngọt, tai hoạn, sự xuất yếu của xúc, an trú nơi nội tâm tịch tĩnh; vị ây 
thấy những người chưa ly xúc,dục, bị sự ham muốn xúc nhai nuốt, bị hơi 
nóng của xúc thiêu đốt; đối với xúc được biết bởi thân khả ái, khả niệm, 
khả ý, khả lạc, tương ưng với dục; sau khi an trụ mà thấy như vậy, vị ây 
không thỏa mãn, không ham thích chúng. Này Man-nhàn-đề, ông nghĩ 
thế nào, nếu có lạc thú do ái, do xúc này, thì khi hoan lạc trong lạc thú 
này, vì chúng thấp hèn cho nên không ham thích chúng. Này Man-nhàn- 
đề đối với người này, ông có nói gì chăng?” 

“Dạ không, thưa Cù-đàm.” 

Đức Thế Tôn bảo: 

“Này Man-nhàn-đề, ông nghĩ thế nào? Người khi chưa xuất gia học đạo, 
thấy năm công đức của dục khả ái, khả niệm, khả ý, khả lạc tương ưng 
với dục. Một thời gian sau, người ây xả bỏ năm công đức của dục, cạo bỏ 
râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất 
gia học đạo, thấy như thật về sự tập khởi của năm công đức của dục, sự 
đoạn diệt, vị ngọt, tai họa, sự xuất yếu của năm công đức của dục, an trú 
với nội tâm tịch tĩnh. Vị ấy thấy những người chưa ly dục, bị ham muốn 
dục nhai nuốt, bị hơi nóng của dục thiêu đốt; đối với năm công đức của 
dục khả ái, khả niệm, khả ý, khả lạc, tương ưng với dục, sau khi an trụ 
mà thấy như vậy, vị ấy không thỏa mãn, không ham thích chúng. Này 
Man-nhàn-đề, ông nghĩ thế nào? Nếu có lạc thú do dục, do dục ái nảy, 
khi hoan lạc trong lạc thú này, vì chúng thấp hèn cho nên không thỏa 
mãn chúng, vì chúng thấp hèn cho nên không ham thích chúng. Này 
Man-nhàn-đề, đối với người này, ông có nói gì chăng?” 

“Dạ không, thưa Cù-đàm.” 

“Này Man-nhàn-đề, Ta khi chưa xuất gia học đạo, hưởng thụ năm công 


Rimb man-nhaøn-ñeà 





đức của dục, dễ được, không khó, khả ái, khả niệm, khả ý, khã lạc, tương 
ưng với dục. Sau đó Ta xả bỏ năm công đức của dục, cạo bỏ râu tóc, mặc 
áo ca-sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo. 
Ta thấy như thật về sự tập khởi của năm công đức của dục, sự đoạn diệt, 
vị ngọt, tai hoạn vả xuất yếu của năm công đức của dục, an trú với nội 
tâm tịch tĩnh. Ta thấy những người chưa ly dục, bị ham muốn dục nhai 
nuốt, bị hơi nóng của dục thiêu đốt; đối với năm công đức của dục khả ái, 
khả niệm, khả ý, [671b] khả lạc, tương ưng với dục, sau khi an trụ mà 
thấy như vậy, Ta không thỏa mãn chúng, không ham thích chúng. Này 
Man-nhàn-đề, ông nghĩ thế nào? Nếu có lạc thú do dục, do dục ái này, 
khi hoan lạc trong lạc thú này, vì chúng thấp hèn nên Ta không thỏa mãn 
chúng, vì chúng thấp hèn cho nên Ta không ham thích chúng. Này Man- 
nhàn-đề, đốùi với Ta, ông có nói gì chăng?” 

“Dạ không, thưa Cù-đàm.” 

Đức Thế Tôn bảo: 

“Này Man-nhàn-đề, cũng như cư sĩ, hay con của cư sĩ, rất giàu, của cải 
vô lượng, nuôi nhiều súc vật, phong hộ, thực ấp đầy đủ các thứ cần cho 
sự sống; người ấy hưởng năm công đức của dục, dễ được không khó, lại 
thành tựu thân diệu hành, khâu và ý diệu hành; lúc chết, không muốn xả 
bỏ năm công đức của dục; sau khi thân hoại mạng chung, đi đến chỗ 
thiện; sanh lên cõi trời, hưởng đầy đủ năm công đức của dục. Này Man- 
nhàn-đề, Thiên vương hoặc Thiên tử ấy có thể xả bỏ năm công đức của 
dục ở cõi trời mà hoan hỷ hướng đến dục lạc ở nhân gian chăng?” 
Man-nhàn-đề đáp: 

“Dạ không, thứ Cù-đàm. Vì sao? Vì dục lạc ở nhân gian vốn xú uế, bất 
tịnh, rất đáng ghê tởm, không thể tưởng tới, vốn não hại, cực khổ. Thưa 
Cù-đàm, so với dục lạc ở thế gian, dục lạc cõi Trời là tối diệu, tối thắng. 
Thiên vương hay Thiên tử kia mà xả bỏ năm công đức của dục ở cõi trời 
để hoan hỷ tưởng đến dục lạc ở thế gian; điều đó không thê xảy ra được.” 
“Cũng vậy, Này Man-nhàn-đề, Ta đoạn tuyệt dục lạc nhân gian, vượt 
khỏi dục lạc cõi trời, cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, 
sống không gia đình, xuất gia học đạo, thấy như thật về sự tập khởi của 
năm công đức của dục Ấy, sự đoạn diệt, vị ngọt, tai họa, cùng sự xuất yếu 
của chúng, an trú với nội tâm tịch tĩnh. Ta thấy những người chưa ly dục, 
bị ham muốn dục nhai nuốt, bị hơi nóng của dục thiêu đốt; đối với năm 


kinh man-nhaøn-ñeà 330 





công đức dục khả ái, khả niệm, khả ý, khả lạc, tương ưng với dục, sau 
khi an trụ, thấy như vậy, Ta không thỏa mãn chúng, Ta không ham thích 
chúng. Này Man-nhàn-đề, ý ông nghĩ sao, nếu có lạc thú do dục, do dục 
ái này, trong khi hoan lạc trong lạc thú này, vì chúng thấp hèn cho nên Ta 
không thỏa mãn chúng; vì chúng thấp hèn cho nên Ta không ham thích 
chúng. Này Man-nhàn-đề, đối với Ta, ông có nói gì chăng?” 

“Dạ không, thưa Cù-đàm.” 

“Này Man-nhàn-đề, cũng như người bị bệnh cùi, thân thê lở lói, bị trùng 
đục khoét. Người ấy gãi, cào rách các mụt ghẻ, hơ lên bếp lửa. Này Man 
nhà đề, ông nghĩ thế nào? Nếu người bị bệnh cùi thân thể lở lói, bị trùng 
đục khoét mà lấy tay gãi các mụt, cào rách, rồi hơ lên bếp lửa, như vậy 
liệu trừ bệnh có kết quả, không làm hại các căn, thoát khỏi cùi hủi, thân 
thê lành mạnh, bình phục như cũ được chăng?” 

Man-nhàn-đề đáp: 

“Dạ không, thưa Cù-đàm. Vì sao? Vì người mắc bệnh củi, thân thể lở lói, 
bị trùng đục khoét mà lẫy tay gãi, cào rách các mụt, hơ trên bếp lửa, như 
vậy chỉ làm cho các mụt lở lói hơn trước mà thôi, nhưng bệnh nhân thì lại 
lấy ghẻ củi làm sự thích thú.” 

“Này Man-nhàn-đề, cũng như người mắc bệnh cùi, thân thể lở lói, bị 
trùng đục khoét mà lấy tay gãi, cào rách các mụt rồi hơ lên bếp lửa, như 
vậy chỉ làm cho các mụt lở lói hơn trước mà thôi, nhưng bệnh nhân thì lại 
lấy ghẻ cùi làm sự thích thú. Này Man nhà đề, cũng như thế, chúng sanh 
chưa ly dục, bị ham muốn dục nhai nuốt, bị hơi nóng của dục thiêu đốt, 
mà cứ chạy theo dục. Này Man-nhàn-đè, chúng sanh Ấy, vì chưa ly dục, 
bị ham muốn dục nhai nuốt, bị hơi nóng của dục thiêu đốt, mà cứ chạy 
theo dục, thì chỉ làm cho dục tăng trưởng, làm cho ái bành trướng thêm 
mà thôi; nhưng chúng sanh ấy thì lại lẫy ái dục làm sự khoái lạc. Nếu 
chúng sanh đó không đoạn dục, không ly dục ái mà đã an trụ, sẽ an trụ 
hay đang an trụ với nội tâm tịch tĩnh, thì điều đó không thể xảy ra. Vì sao? 
Vì đó không phải là đạo lý để đọan dục, để ly dục ái, mà là chạy theo dục. 
“Này Man-nhàn-đề, cũng như vua và đại thần hưởng năm công đức của 
dục, đễ được, ù không khó. Nếu các vị ây không đoạn dục, không ly dục 
ái mà đã an trụ hay đang an trụ với nội tâm tịch tĩnh, thì điều đó không 
thê có được. Vì sao? Vì đó không phải là đạo lý để đoạn dục, để ly dục ái 
mà là chạy theo dục. Cũng vậy, Này Man-nhàn-đề, chúng sanh chưa ly 


Rị@ man-nhaøn-ñeà 





dục, bị ham muốn dục nhai nuốt, bị hơi nóng của dục thiêu đốt, mà chạy 
theo dục, thì Này Man-nhàn-đề, chúng sanh ấy chỉ làm cho dục tăng 
trưởng, làm chó dục ái bành trướng thêm mà thôi; nhưng chúng sanh ấy 
thì lại lấy dục ái làm sự hoan lạc. Nếu chúng sanh không đoạn dục, 
không ly dục ái mà đã an trụ, đang an trụ và sẽ an trụ với nội tâm tịch 
tĩnh, thì điều ấy không thê xả ra được. Vì sao? Vì đó không phải là đạo lý 
để đoạn dục, để ly dục ái mà là chạy theo dục. 

“Này Man-nhàn-đề, cũng như người mắc bệnh cùi, thân thể lở lói, bị 
trùng đục khoét, lấy tay gãi, cào rách các mụt, hơ lên bếp lửa; có người 
xót thương, mưu cầu thiện lợi và hữu ích, an ổn và khoái lạc nên cho một 
thứ thuốc hay nào đó”. Khi được cho thứ thuốc hay nào đó, trị bệnh có 
hiệu quả, không làm hư hoại các căn, người bệnh khỏi được bệnh cùi, 
thân thể tráng kiện, bình phục như cũ. Sau khi lành bệnh, nếu thấy [672a] 
ai mắc bệnh cùi, thân thê lở lói, bị trùng đục khoét, lấy tay gãi, cào rách 
các mụt, hơ lên bếp lửa, này Man-nhàn-đề, thấy vậy, người ấy có hoan hỷ 
ngợi khen chăng?” 

Man-nhàn-đề đáp: 

“Dạ không, thưa Cù-đảm. Vì sao? Vì có bệnh mới cần thuốc, chứ không 
bệnh thì không cần.” 

“Này Man-nhàn-đề, ông nghĩ thế nào? Người mắc bệnh củi ấy chữa bệnh 
có kết quả, không hư hoại các căn, thoát khỏi bệnh cùi, thân thể khỏe 
mạnh hoản toàn, bình phục như cũ. Có hai người lực sĩ bắt người ấy hơ 
lên bếp lửa, người ấy hoảng hốt né tránh vì cảm thấy quá nóng. Này 
Man-nhàn-đề, ông nghĩ thế nào, bếp lửa bây giờ lại nóng hơn, khiến cho 
rất khổ, nguy hiểm hơn trước nhiều lắm chăng?” 

“Dạ không, thưa Cù-đàm. Trước kia, còn mắc bệnh cùi, thân thê lở lói, bị 
trùng đục khoét, bệnh nhân lấy tay gãi, cào rách các mụt, hơ lên bếp lửa. 
đối với sự khổ bức nóng của lửa, bệnh nhân lại cảm thấy hoan lạc; ấy là 
do tâm mê loạn mà có ý tưởng điên đảo. Thưa Cù-đàm, trái lại bây giờ trỊ 
bệnh có kết quả, không hư hoại các căn, thoát khỏi bệnh cùi, thân thể 
khỏe mạnh hoàn toản bình phục như cũ, người ấy đối với sự khổ bức của 
lửa lại cảm thấy khổ sở, như vậy là do tâm sáng suốt, không có ý tưởng 
điên đảo.” 








* Hán: như kỳ tượng hảo dược #II:H;f# #ƒ 38. 


kinh man-nhaøn-ñeà 332 





“Này Man-nhàn-đề, cũng người mắc bệnh cùi, thân thể lở lói, bị trùng 
đục khoét, bệnh nhân lấy tay gãi, cào rách các mụt, hơ lên bếp lửa; đối 
với sự khô bức của lửa, bệnh nhân lại thấy khoan khoái; ấy là do tâm mê 
loạn, có ý tưởng điên đảo. Cũng vậy, Này Man-nhàn-đề, chúng sanh 
không ly dục, bị ham muốn dục nhai nuốt, bị hơi nóng của dục thiêu đốt 
mà chạy theo dục; những kẻ ấy đối với khổ dục lại có ý tưởng dục lạc; ấy 
là do tâm mê loạn, có ý tưởng điên đảo. 

“Này Man-nhàn-đề, người trị bệnh đã có kết quả, không hư hoại các căn, 
đã khỏi bệnh ghẻ cùi, thân thể khỏe mạnh, hoàn toàn bình phục như cũ; 
người ấy đối với sự khổ bức của lửa thì cảm thấy đau khổ; ấy là do tâm 
yên ôn, không có ý tưởng điên đảo, cũng vậy, Này Man-nhàn-đề, Ta đối 
với khổ dục, thì có ý tưởng về khổ dục như thật, không có ý tưởng điên 
đảo. Vì sao? Này Man-nhàn-đề, vì dục quá khứ là bất tịnh, xấu xa, rất 
đáng ghê tởm, không thể hướng đến, não hại, gây đau khổ; dục vị lai và 
hiện tại cũng bất tịnh, xấu xa rất đáng ghê tởm, không thể hướng đến, 
não hại, cảm thọ khổ. Cho nên, Này Man-nhàn-đề, Như Lai, Vô Sở 
Trước Đẳng Chánh Giác nói rằng: Không bệnh là thiện lợi bậc nhất, 
Niết-bàn là sự an lạc tối thượng." 

Dị học Man-nhàn-đề thưa: 

“Thưa Cù-đàm, [672b] tôi cũng đã từng nghe các bậc kỳ cựu tôn trưởng 
lão, học Phạm hạnh đã lâu, nói rằng: Không bệnh là thiện lợi bậc nhất, 
Niết-bản là an lạc tối thượng." 

Đức Thể tôn hỏi: 

“Nếu ông đã từng nghe các bậc kỳ cựu tôn đức trưởng lão học Phạm 
hạnh đã lâu nói rằng: Không bệnh là thiện lợi bậc nhất, Niết-bản là sự an 
lạc tối thượng; thì Man nhàn đề, thế nào là không bệnh, thế nào là Niết- 
bàn?” 

Bấy giỜ, Man-nhàn-đề Dị học, đối với thân là bệnh hoạn, là ung nhọt, là 
mũi tên, là rắn độc, là vô thường, là khổ, là không, là chắng phải tự ngã, 
nhưng lại dùng hai tay xoa bóp mà nói rằng: 

“Thưa Cù-đàm, cái này không bệnh, cái này là Niết-bàn.” 

Đức Thế Tôn bảo: 

“Này Man-nhàn-đề, cũng như người mù bẩm sinh, nghe người có mắt nói 
rằng: “Trắng tinh, không bân! Trắng tinh, không bẩn!” Nghe như vậy, 
người mù đi tìm cái trắng tinh. Có người lừa đối, không mưu cầu thiện 


RịRB man-nhaøn-ñeà 





lợi hữu ích, an ổn khoái lạc cho người mù, nên đem chiếc áo cáu ghét 
nhơ bân, đến nói với người mù răng: “Ông nên biết, đây là chiếc áo trắng 
tinh, không bắn. Ông hãy cung kính đưa hai tay nhận lấy mà khoác lên 
thân.” Người mù ấy liền hoan hỷ đưa hai tay cung kính thọ nhận, khoác 
lên thân mà nói rằng: “Trắng tinh, không bẩn! Trắng tinh không bẩn!” 
Này Man-nhàn-đề, người mù ấy tự mình biết mà nói lên như thế, hay 
không tự mình biết mà nói lên như thế? Tự mình thấy mà nói lên như thế, 
hay không tự mình thấy mà nói lên như thế?” 
Man-nhàn-đề dị đạo đáp: 
“Thưa Củ-đàm, người ấy nói như vậy nhưng quả thật không biết, không 
thấy gì cả.” 
Đức Thế Tôn nói: 
“Cũng vậy, Này Man-nhàn-đề, ông như người mù không có mắt. Thân 
chính là bệnh, là ung nhọt, là mũi tên, là răn độc, là vô thường, là khổ, là 
không, là không phải tự ngã. Thế mà ông dùng hai tay xoa bóp và nói 
rằng: “Thưa Cù-đảm, cái này không bệnh, cái này là Niết-bàn.” Này 
Man-nhàn-đề, thế nào là không bệnh, ông còn không biết, há lại thấy biết 
Niết-bàn, được Niết-bàn chăng? Nói rằng thấy Niết-bàn thì quả không 
thê được. Này Man-nhàn-đề, Như Lai, Vô sở srước Đắng chánh giác nói 
rằng: 

Khơngb nh Ì ¡b cnh t, 

Ni t-ồn,l ct ¡th ng, 

Ch con ng BI cũnh, 


nan ncaml 3. 


“Trong chúng đó nhiều người được nghe bài kệ này. Sau khi số đông 
những người dị họ nghe bài kệ này, liền truyền lại cho nhau, nhưng 
không hiểu rõ nghĩa lý. Họ đã nghe và muốn tìm cầu giáo nghĩa, họ đều 
là kẻ ngu sĩ, trở lại tự lừa dối lần nhau. Thân bốn đại hiện tại của họ là do 
cha me sanh ra, được nuôi lớn nhờ ăn uống, che đậy của y phục, chăm 
sóc bằng tắm rửa, đó là pháp hủy hoại, là pháp tan rã, nhưng họ thấy là 
ngã, chấp thủ là ngã, duyên thủ nên có hữu, duyên [672e] hữu nên có 
sanh, duyên nới sanh nên có già, chết, duyên nơi già, chết nên có buồn 
rầu, khóc than, lo lắng, khổ sở, áo não. Như vậy, toàn bộ khối lớn khổ 








*Hán: cam lồ (lộ) H Zš. Päli: amata: cõi bất tử. Cf. Pháp cú 204. 


kinh man-nhaøn-ñeà 334 





đau này phát sanh.” 

Khi Ấy, Man-nhàn-đề Dị học liền đứng dậy, trịch vai áo, chắp tay hướng 
về Đức Thế Tôn và bạch: 

“Bạch Cù-đàm, nay con hoàn toàn tin tưởng Sa-môn Cù-đàm. Mong Cù- 
đàm thuyết pháp cho con nghe, để con được biết: Đây là sự không bệnh, 
đây là Niết-bàn.” 

Đức The Tôn nói: 

“Này Man-nhàn-đề, nếu Thánh tuệ nhãn của ông chưa được thanh tịnh; 
dủ Ta có thuyết giảng cho nghe về sự không bệnh, về Niết-bàn, thì ông 
cũng không thể nào hiểu được, mà chỉ nhọc công cho Ta thôi. Này Man- 
nhàn-đề, ví như người sanh ra đã bị mù, nghe người khác đến nói rằng: 
“Ông nên biết, đây là sắc xanh, sắc vàng, sắc đỏ, sắc trăng.” Này Man- 
nhàn-đề, người mù ấy chỉ nghe người khác nói, có biết đây là sắc xanh, 
sắc vàng, sắc đỏ, sắc trắng chăng?” 

Man-nhàn-đề đáp: 

“Dạ không, thưa Cù-đàm.” 

“Cũng vậy, này Man nhàn đề, nếu Thánh tuệ nhãn của ông chưa được 
thanh tịnh; dù Ta có thuyết giảng cho ông nghe về sự không bệnh, về 
Niết-bàn, thì ông cũng không thể nào hiểu được, mà chỉ nhọc công Ta 
thôi. Này Man-nhàn-đề, Ta sẽ thuyết giảng cho ông nghe về diệu dược 
thích hơp khiến cho Thánh tuệ nhãn chưa được thanh tịnh liền được 
thanh tịnh. Này Man-nhàn-đề, nếu Thanh tuệ nhãn của ông được thanh 
tịnh, ông sẽ tự biết: “Đây là sự không bệnh, đây là Niết-bàn.” Này Man- 
nhàn-đề, ví như người mù bẩm sinh, có thân nhân mong muốn cho được 
an ôn, khoái lạc nên tìm cầu thầy chữa mắt. Thầy chữa mắt trị liệu bằng 
mọi cách, hoặc khiến nôn ra ở trên, hoặc khiến bài tiết ở dưới, hoặc nhỏ 
thuốc vào lỗ mũi, hoặc rửa ở dưới, hoặc chích ở mạch”, hoặc khiến 
chảy nước mắt ra. Này Man-nhàn-đề, giả sử trúng thuốc thì hai mắt 
được trong sáng. Này Man-nhàn-đề, nếu người ấy hai mắt được trong 
sáng thì tự mình thấy đây là sắc xanh, sắc vàng, sắc đỏ, sắc trắng. 
Người ấy thấy cái áo cáu ghét dơ bần, nên nghĩ rằng: “Người kia là oan 
gia, từ lâu nó đã đem cái áo cáu ghét mà dối gạt ta. Rồi nó sanh tâm oán 
ghét. Này Man-nhàn-đề, người ấy có thê sát hại người kia. Cũng vậy, 





'9 Mạch JlỀ, cơ bản chép là nhãn HR. 


Ri8BR man-nhaøn-ñeà 





này Man nhàn đề, Ta sẽ thuyết giảng cho ông nghe về diệu dược thích 
hợp, khiến cho Thánh tuệ nhãn chưa thanh tịnh liền được thanh tịnh. 
Này Man-nhàn-đề, nếu Thánh tuệ nhãn của ông được thanh tịnh, ông sẽ 
tự biết: “Đây là sự không bệnh, đây là Niết-bàn. 
“Này Man-nhàn-đề, có bốn pháp khiến người Thánh tuệ nhãn chưa thanh 
tịnh liền được thanh tịnh. Những gì là bốn? Là thân cận thiện tri thức mà 
cung kính thừa sự, nghe thiện pháp, khéo tư duy, thực hành pháp tùy 
pháp''. Này Man-nhàn-đề, ông nên học như vậy. Thân cận [673a] thiện 
tri thức mà cung kính thừa sự, nghe thiện pháp, khéo tư duy, thực hành 
pháp tùy pháp, Này Man-nhàn-đề nên học như vậy. 
“Này Man-nhàn-đè, ông đã thân cận thiện tri thức mà cung kính thừa sự 
rồi, liền được nghe thiện pháp; sau khi nghe được thiện pháp sẽ khéo tư 
duy; sau khi khéo tư duy, sẽ thực hành pháp tùy pháp; sau khi thực hành 
theo háp tùy pháp rồi, liền biết như thật rằng: Đây là Khô, đây là Khô 
Tập, đây là Khổ diệt, biết như thật đây là Khổ diệt đạo. 
“Thế nào là biết Khổ như thật? Là biết khổ sanh, khổ già, khổ bệnh, khổ 
chết, khô oán tăng hội, khổ ái biệt ly, khổ cầu bất đắc; nói tóm, năm thủ 
uấn là khổ. Đó gọi là biết khổ như thật. 
“Thế nào là biết Khổ tập như thật? Biết rằng đây là tham ái dẫn đến tiếp 
thọ sự hữu trong tương lai, tương ưng với hỷ dục, ước mong đời sống 
như thế này hay như thế kia. Đó gọi là biết Khô tập như thật. 
“Thế nảo là biết Khổ diệt như thật? Biết rằng đây là tham ái dẫn đến tiếp 
thọ sự hữu trong tương lai, đí đôi với hỷ dục ước mong đời sống như thế 
này hay như thế kia; tham ái ấy đã diệt tận không còn dư tàn, đã bị đoạn 
trừ, đã bị xả ly, đã nôn ra hết, không còn tham dục, đã thanh tịnh, đoạn 
trừ, tĩnh chỉ. Đó gọi là biết Khổ diệt như thật. 

“Thế nào là biết Khổ diệt đạo như thật? Là biết Thánh 


đạo tám chi, từ chánh kiến cho đến chánh định. Đó gỌI 





'!' Tham chiếu Pháp „ẩn 2, bốn Dự lưu chỉ: thân cận thiện sĩ, thính văn chánh 
pháp, như lý tác ý, pháp tùy pháp hành. Pall, D.333 SalgTH: ca/ri 
Sofäpafliyanganil - suppurisa-sainsevo, saddhammasavanam, yonisomanasikãro, 


dhammanudhammapafipatii. 


kinh man-nhaøn-ñeà 336 





là biết Khổ diệt đạo như thật.” 


Sau khi nghe nói pháp này, Dị học Man-nhàn-đề xa lìa trần cầu, pháp 
nhãn về các pháp phát sanh. Lúc bấy giờ, Dị học Man-nhàn-đề thấy pháp, 
đắc pháp, giác chứng bạch tịnh pháp, đoạn nghi, trừ hoặc, không còn tôn 
thờ ai, không còn do ai, không còn do dự, đã an trụ nới quả chứng, đối 
với pháp của Thế Tôn đã được vô sở úy, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, cúi 
đầu đảnh lễ sát chân Phật và bạch: 

“Bạch Thế Tôn, cúi mong Thế Tôn cho con xuất gia học đạo, thọ giới cụ 
túc, được làm Tỳ-kheo.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Lành thay! Hãy đến đây, Tỳ-kheo ! Hãy tu hành Phạm hạnh!” 
Man-nhàn-đề Dị đạo liền xuất gia học đạo, ? thọ giới cụ túc, được làm 
Ty-kheo. Sau khi DỊ học Man-nhàn-đề xuất gia học đạo, thọ giới cụ túc, 
được làm Tỳ-kheo rồi, liền chứng quả A-la-hán. 

Đức Phật thuyết như vậy, Tôn giả Man-nhàn-đề sau khi nghe Phật dạy 
xong, hoan hýỷ phụng hành. ” 





? Hán có lẽ sót một đoạn: Dị đạo hành bốn tháng biệt trú (ca#ãro mãse 
parivasaii) rồi mới cho thọ cụ túc („pasampZder). Nhưng cũng có trườn hợp 
được miễn (api ca mettha puggalavemattatä viditä). 

'3 Bản Hán, hết quyền 38. 


154. KINH BÀ-LA-BÀ ĐƯỜNG 


[673b6]Tôi nghe như vây: 
Một thời Phật trú nước Xá-vệ, trú tại Đông viên, trong giảng đường Lộc 
tử mẫu!. 
Bấy giờ, có hai người thuộc dòng Bà-la-môn là Bà-tư-tra? và Bà-la-bả', 
cạo bỏ râu tóc, khoác áo ca-sa, chí tín, lia bỏ gia đình, sống không gia 
đình, xuất gia học đạo.* Các Bà-la-môn khác thấy vậy, chỉ trích họ dữ 
dội, nói những lời rất gay gắt và cay đắng, rằng: “Dòng Bả-la-môn là 
hơn hết, không dòng nào bằng; dòng Bả-la-môn là trắng, ngoài ra đều là 
đen; Bà-la-môn được thanh tịnh, không phải Bà-la-môn thì không được 
thanh tịnh; Bà-la-môn con Phạm thiên, sanh từ miệng Phạm thiên, được 
hóa sanh từ Phạm thiên. Các ông bỏ nơi thù thắng mà đi theo chỗ thấp 
hèn, bỏ trắng theo đen. Bọn Sa-môn đầu trọc kia bị trói buộc vào da đen, 
nên tuyệt tự, không con cái. Cho nên, các ông đã làm chuyện đại cực ắc, 
phạm việc đại sai lầm." 

Bấy giờ, vào buổi chiều, Đức Thế Tôn từ thiền tọa 


dậy, bước xuống giảng đường. Ngài kinh hành trên 
khoảng đất trống trong bóng mát của giảng đường, 


rồi nói pháp thậm thâm vi diệu cho các Tỳ-kheo. 


Tôn giả Bà-tư-tra từ xa trông thấy Đức Thế Tôn vào 


buổi chiều từ thiền tọa dậy, bước xuống giảng đường. 








'Đông viên, Lộc tử mẫu giảng đường 7Rlä|JÊ'ƒfjiii?f. Päli: pubbãräme 
Migära-mätu-pasäde. 
“Bà-tư-tra 3 4A Hứ. No 1(Š): Bà-tất-tra 3#Z§IE. No 10: Bạch Y F1. Päli: 
Vasecttha. 

*Bà-la-bà 3 ## 32. No 1(5): Bà-la-đọa 3###EZ, No 10: Kim Tràng 4>lš. Päli: 
BhaãradväJa. 

*PI. D 27: họ đang ssokngs bốn tháng biệt trụ giữa các Tỳ kheo (bhikkhñsu 
parivasami) trước khi chính thức thọ cụ túc. 














kinh BAØ-LA-BAØ ÑÖÔØNG 338 





Ngài kinh hành trên khoảng đất trống trong bóng mát 
của giảng đường, rồi nói pháp thậm thâm vi diệu cho 
các Tỳ-kheo. Sau khi thấy như vậy, Tôn giả Bà-tư-tra 
nÓI: 


“Này Hiền giả Bà-la-bà, nên biết, Đức Thế Tôn, vào buôi chiều, từ thiền 
tọa dậy, bước xuống giảng đường. Ngài kinh hành trên khoảng đất trống 
trong bóng mát của giảng đường, rồi nói pháp thậm thâm vi diệu cho các 
Tỳ-kheo. Này Hiền giả Bà-la-bà, chúng ta nên đến chỗ Đức Phật, hoặc có 
thê nhân đây mà được nghe Ngài nói pháp.” 

Khi ấy, Bà-tư-tra và Bà-la-bà liền đến chỗ Phật, cúi đầu làm lễ, rồi đi 
kinh hành theo sau. 

Đức Thế Tôn quay lại nói với hai người kia: 

“Bà-tư-tra, hai Bà-la-môn, các ngươi từ bỏ chủng tộc Bà-la-môn, cạo bỏ 
râu tóc, khoác áo ca-sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất 
gia học đạo; các Bà-la-môn khác thấy như vậy, không chỉ trích các 
ngươi sao?” 

Hai người kia liền bạch: 

“Quả thật vậy, bạch Đức Thế Tôn. Các Bả-la-môn thấy như vậy, chỉ 
trích đữ dội, gay gắt, cay đắng.” 

Đức Thể tôn hỏi: 

“Này Bà-tư-tra, các Bà-la-môn thấy như vậy, đã chỉ trích đữ dội, [673c] 
gay gắt, cay đăng như thế nào?” 

Bà-tư-tra thưa: 

“Bạch Thế Tôn, các Bả-la-môn thấy chúng con như vậy, nói như thế này, 
'Dòng Bà-la-môn là hơn hết, không dòng nào bằng; dòng Bả-la-môn là 
trắng, ngoài ra đều là đen; Bà-la-môn được thanh tịnh, không phải Bà- 
la-môn thì không được thanh tịnh; Bà-la-môn con Phạm thiên, sanh từ 
miệng Phạm thiên, được hóa sanh từ Phạm thiên. Các ông bỏ nơi thù 
thắng mà đi theo chỗ thấp hèn, bỏ trăng theo đen. Bọn Sa-môn đầu trọc 
kia bị trói buộc vào da đen, nên tuyệt tự, không con cái. Cho nên, các ông 
đã làm chuyện đại cực ác, phạm việc đại sai lầm.” Bạch Thế Tôn, các 
Bà-la-môn thấy chúng con như vậy, đã chỉ trích dữ đội, gay gắt, cay đắng 


Ritb BAØ-LA-BAØ ÑÖÔØNG 





như vậy.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Này Bà-tư-tra, những lời của các Bà-la-môn quá độc ác, hết sức vô lại. 
Vì sao? Vì họ ngu si, không khéo hiểu rõ, không biết ruộng tốt, không 
thê tự biết mình, dó đó mới nói như thế này, “ Bà-la-môn chúng ta là con 
Phạm thiên, sanh từ miệng Phạm thiên, được hóa sanh từ Phạm thiên." 
Vì sao? Này Bà-tư-tra, chính Ta, với sự chứng đắc Minh Hạnh vô thượng 
này không chủ trương thọ sanh ưu thắng, không chủ trương chủng tộc, 
không chủ trương kiêu mạn, nói rắng “Nó đẹp lòng Ta; nó không đẹp 
lòng TaŸ,' không vì chỗ ngồi, không vì nước”, không vì sở học kính sách. 
“Này Bà tướg, chỗ nào có hôn nhân, nơi đó mới có thể nói về thọ sanh, 
về chủng tộc, về kiêu mạn, nói, “Nó đẹp lòng Ta, không đẹp lòng Ta; vì 
chỗ ngồi, vì nước uống và vì sở học kinh sách. 

“Này Bà-tư-tra, nếu ai chủ trương thọ sanh, chủ trương chủng tộc, chủ 
trương kiêu mạn, người ấy cách biệt quá xa đối với sự chứng đắc Minh 
Hạnh vô thượng của Ta. 

“Này Bà-tư-tra, nói về thọ sanh, về chủng tộc, về kiêu mạn, nói: “Nó đẹp 
lòng Ta, không đẹp lòng ta,` vì chỗ ngồi, vì nước uống và vì sở học kinh 
sách thì cách biệt với sự chứng đắc Minh Hạnh vô thượng của ta. 

“Lại nữa, này Bà-tư-tra, ở đây có ba giai cấp” khiến cho không phải tất cả 
mọi người cùng tranh luận với nhau, thiện và bất thiện lẫn lộn, được các 
bậc Thánh khen ngợi hoặc không khen ngợi. Thế nảo là ba? Đó là: dòng 
Sát-lI, dòng Bà-la-môn, dòng Cư sĩ. 

“Này Bà-tư-tra, ý ngươi thế nào? Người Sát-lị có sát sanh, trộm cắp, tà 
dâm, nói láo cho đến tà kiến; người Cư sĩ cũng vậy, chứ không phải Bà- 
la-môn (mới làm những chuyện đó chăng)?” 

Bà-tư-tra rằng: 

“Bạch Đức Thế Tôn, dòng Sát-lj cũng có người sát sanh, trộm cắp, tả 





*Cf. D.3 (¡. 129): jãfivãdo vã vuccaii, gofifavãdo vã vuccati manavädo vã vuccati, 
'arahasi vã mam na vã mam tam arahasi tì, “thuyết về thọ sanh (huyết thống), 
thuyết về chủng tộc, thuyết về kiêu mạn, rằng “Ngươi xứng với ta; ngươi không 
BhẾ- với ta”.” 

° Chỗ ngồi và nước (Päli: ãsa»zim vã udakam vã), tiêu chuẩn ưu tiên giai cấp. 
”Bản Päli: bốn giai cấp, kể luôn cả sudda. 





kinh BAØ-LA-BAØ ÑÖÔØNG 340 


dâm, nói láo, cho đến tả kiến và dòng Bà-la-môn, Cư sĩ cũng vậy.” 
Đức Thế Tôn hỏi: 

“Này Bà-tư-tra, ý ngươi thế nào? Chỉ có người Bả-la-môn mới xa lìa sát 
sanh, đoạn trừ sát sanh, trộm cắp, tà đâm, nói láo, cho đến xa lìa tà kiến, 
được chánh kiến; còn Sát-l¡, Cư sĩ thì không như vậy chăng?” 

Bà-tư-tra thưa rằng: 

“Bạch Đức Thế Tôn, Bả-la-môn cũng có người xa lìa sát sanh, đoạn trừ 
sát sanh, [674a] trộm cắp, tà dâm, nói láo, cho đến xa lìa tà kiến, được 
chánh kiến, và Sát-lị, Cư sĩ cũng vậy.” 

Đức Thế Tôn hỏi: 

“Này Bà-tư-tra, ý ngươi thế nào? Nếu có vô lượng pháp ác, bắt thiện, thì 
đó chỉ là việc làm của Sát-lỊ, Cư sĩ, chứ không phải Bà-la-môn chăng? 
Và nếu có vô lượng pháp thiện, thì đó chỉ là việc làm của Bà-la-môn chứ 
chẳng phải Sát-lị, Cư sĩ?” 

Bà-tư-tra thưa rằng: 

“Bạch Thế Tôn, nếu có vô lượng pháp ác, bất thiện thì hàng Sát-]I, Cư sĩ 
kia cũng có thể làm, mà Bả-la-môn cũng vậy. Nếu có vô lượng pháp 
thiện, thì Bà-la-môn cũng có thê làm, và Sát-lj, Cư sĩ cũng vậy.” 

“Này Bả-tư-tra, nếu có vô lượng pháp ác, bất thiện, mà tuyệt đối chỉ có 
Sát-lj làm, chứ không phải Bả-la-môn làm, và nếu có vô lượng pháp 
thiện, mà tuyệt đối chỉ có Bà-la-môn làm chứ không phải Sát-ÌỊ, Cư sĩ 
làm, thì các Bà-la-môn kia có thể nói như thế này, “ Bà-la-môn chúng ta 
là con Phạm thiên, sanh ra từ miệng Phạm thiên, hóa sanh từ Phạm 
thiên.” Vì sao? Này Bà-tư-tra, người ta thấy một nữ Bà-la-môn vừa mới 
lấy chồng, sau khi lấy chồng thì nàng mang thai và sau đó lại thấy nàng 
sanh ra một bé trai, hoặc là một bé gái. Này Bà-tư-tra, như vậy, các Bả- 
la-môn cũng y theo pháp thế gian sanh ra từ sản đạo, thế nhưng họ lại nói 
láo, vu báng Phạm thiên mà nói như thế này, “ Bà-la-môn chúng ta là con 
Phạm thiên, sanh từ miệng Phạm thiên, hóa sanh từ Phạm thiên.” 

“Này Bà-tư-tra, nếu một thiện nam tử, bất luận chủng tộc hay tánh danh 
nào, từ bỏ chúng tộc, cạo bỏ râu tóc, khoác áo ca-sa, chí tín, lìa bỏ gia 
đình, theo Ta học đạo, thì có thể nói như thế này, “Chúng tôi là Bà-la- 
môn, là con Phạm thiên, sanh từ miệng Phạm thiên, hóa sanh từ Phạm 


Ri@h BAØ-LA-BAØ ÑÖÔØNG 





thiên.” Vì sao? Này Bả-tư-tra, vì thiện nam tử ấy vào trong Chánh pháp 
luật của Ta, thọ lãnh Chánh pháp và Giới luật, đến được bờ bên kia, đoạn 
nghi, trừ hoặc, không có do dự, đối với Pháp của Đắng Thế Tôn đã được 
vô sở úy. Cho nên, người ấy đáng nói như thế này, “Chúng tôi là Bả-la- 
môn, con Phạm thiên, sanh từ miệng Phạm thiên, hóa sanh từ Phạm 
thiên.” 

“Này Bà-tư-tra, Phạm thiên đó là nói Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng 
Chánh Giác. Bởi vì Phạm là Như Lai, Mát Lạnh là Như Lai, Không phiền 
Không Nhiệt, Không Lìa Như là Như Lai. 

“Này Bà-tư-tra, ý ngươi thế nào? Những người họ Thích có hạ ý yêu quý, 
kính trọng, cúng dường, phụng sự Ba-tư-nặc, vua nước Câu-tát-la 
chăng?” 

Bà-tư-tra thưa: 

“Bạch Thế Tôn, có.” 

Đức Thế Tôn hỏi: 

“Này Bà-tư-tra, [673b] ý ngươi thế nào? Nếu những người họ Thích hạ ý 
yêu kính, quý trọng, cúng dường, phụng sự vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát- 
la thì như vậy, vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la đối với bản thân có hạ ý, 
yêu kính, quý trọng, cúng dường, phụng sự Ta chăng?” 

Đáp rằng: 

“Những người họ Thích mà hạ ý, yêu kính, quý trọng, cúng dường, 
phụng sự vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la, thì việc này không có gì lạ. Nếu 
vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la mà hạ ý, yêu quý, kính trọng, cúng dường, 
phụng sự Đức Thế Tôn, thì việc này rất đặc biệt kỳ lạ.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Này Bà-tư-tra, vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la đối với bản thân Ta mà hạ 





° Bản PRli: 8hagavato' mhi puHo oraso mukhato jãto dhammajo dhammanimito 
dhammadayako, “Chúng tôi là con của Thế Tôn; sanh ra từ miệng của Thế Tôn; 
được sanh ra bởi Pháp; được sáng tạo bởi Pháp, là kẻ thừa tự Pháp”. 

*Hán: lãnh thị Như Lai, vô phiền vô nhiệt, bất ly như, thị Như Lai ⁄$ #112, 
#IHẤÍŒ 5Ã, HH, ÚHZR, PRH: /athägalasa helam.. adhivacanaim, 
dhammakayo tỉ pỉ brahmakayo iH pỉ dhammabhino tỉ pỉ brahmabhimo í¡ pí, “Những 
từ ngữ này đồng nghĩa với Như Lai: Pháp thân, Phạm thân, Pháp thể, Phạm 
thê”. 






































kinh BAØ-LA-BAØ ÑÖÔØNG 342 


ý, yêu quý, kính trọng, cúng dường, phụng sự Ta, không phải với ý nghĩ 
rằng, 'Sa-môn Cù-đàm thuộc chủng tộc rất cao, còn ta chủng tộc quá thấp. 
Sa-môn Cù-đàm tài bảo rất nhiều, còn ta tài bảo quá ít. Sa-môn Củ-đàm 
hình sắc rất đẹp, còn ta hình sắc thô kịch. Sa-môn Cù-đảm có oai thần 
lớn, còn ta oai thần quá ít. Sa-môn Cù-đàm có trí tuệ thiện còn ta có trí 
tuệ ác.` Nhưng này Bà-tư-tra, vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-là chỉ vì yêu 
kính, tôn trọng Pháp và cúng dường Pháp, vì phụng sự Pháp cho nên đối 
với bản thân Ta, mà hạ ý, yêu quý, kính trọng, cúng dường, phụng sự 
Ta.” 

Bấy giờ Đức Thế Tôn nói với Tỳ-kheo rằng: 

“Này Bà-tư-tra, có một lúc tất cả thế gian này đều hoại diệt. Khi thế gian 
này hoại, các chúng sanh sanh lên cõi trời Hoảng dục'"; ở trong cõi ấy, 
sắc vi diệu, do ý hóa sanh. Tất cả chỉ tiết và các căn đều đầy đủ, dùng hỷ 
làm món ăn, tự thân phát sáng, bay lên hư không, sống lâu trong tịnh 
sắcỦ, 

“Này Bà-tư-tra, trong một thời gian quả đất này tràn ngập nước'”, do gió 
thổi qua và khuấy động trên mặt nước đóng lại một lớp tinh, hòa hiệp 
giống như sữa chín đóng váng và đông lại thành một lớp tinh. Cũng vậy, 
Bà-tư-tra, có một thời gian quả đất này tràn ngập nước, do gió thôi và 
khuấy động, trên mặt nước đông lại và hợp tụ hòa hợp thành một lớp tỉnh, 
từ đó sanh ra vị của đất”, có sắc, có hương vị. Sắc nó như thế nào? Giống 
như sắc của sanh tô, và sắc của thục tô. Và vị của nó như thế nào? Như vị 
mật ong. 

“Này Bà-tư-tra, có một thời gian khi thế giới này trở lại thời kỳ thành lập, 
có những chúng sanh, sanh trên cõi trời Hoảng dục, tuổi thọ hết, nghiệp 
hết, phước hết, mạng chung, sanh trở lại làm người, sanh vào thế gian 
nảy, cũng với sắc tướng thù diệu và do hóa sanh; tất cả chi tiết và các căn 
đều đầy đủ, dùng hỷ lạc làm thức ăn, tự thân phát sáng, bay trong hư 








Jd 


'°Hoảng dục thiên 3¿ l2 7Ã. Päli: Äbhassara, Quang âm thiên, hay Cực quang 
thiên. 

'!Pãli: subhatthãyin, sống trong phước lạc thuần tịnh. 

'®Bản Päli: ekodakibhitam... andhakãro andhakärarimisã, chỉ toàn nước, một màu 
đen sắm tối tăm. 

'3PRli: zasapahavr, vị đất, hay đất dưới đạng dịch vị (thể lỏng). 





Ri@B BAØ-LA-BAØ ÑÖÔØNG 


không, sống lâu dải trong tịnh sắc. 

[674c] “Này Bà-tư-tra, bấy giờ ở trong thế giới đó không có mặt trời, mặt 
trăng, cũng không có tính tú, không có ngày đêm, không có một tháng 
hay nửa tháng, không có ngày giờ, không có năm. Này Bà-tư-tra, ngay 
vào lúc đó, không có cha, không có mẹ, không có trai hay gái, lại cũng 
không có chủ nhân và tôi tớ, chỉ một loại chúng sanh như nhau mà thôi. 
Rồi có một chúng sanh tham ăn, không liêm khiết, đã nghĩ như thế này, 
“Vị của đất như thế nào? Ta thử dùng ngón tay móc một ít đất này nếm 
thử.” Khi ấy chúng sanh này bèn dùng ngón tay móc đất đó mà nếm thử. 
Như vậy, chúng sanh đã biết vị của đất. Người ấy lại muốn được ăn. Bấy 
giờ chúng sanh đó lại nghĩ như thế này, “Sao lại phải nếm vị của đất bằng 
ngón tay cho nhọc sức. Ta hãy dùng bản tay vóc lấy vị đất này mà ăn. 
Khi đó chúng sanh này bèn dùng tay vóc lấy vị đất này mà ăn. 

“Trong số các chúng sanh kia lại có những chúng sanh khác thấy các 
chúng sanh này mỗi người dùng tay vóc lấy vị đất mà ăn, bèn nghĩ như 
thế này, “Cái này thật là hay, cái này thật là khoái, chúng ta có thể dùng 
tay VÓC lấy vị đất này để ăn.” Rồi các chúng sanh liền dùng tay vóc lấy vị 
đất này để ăn. Khi họ đã dùng tay vóc lấy vị đất này để ăn như vậy và 
như vậy, thân họ trở thành dày, trở thành nặng, thành cứng. Nếu trước 
kia họ có sắc thanh tịnh, thì lúc ấy bị mắt, tự nhiên sanh ra tối tăm. 

“Này Bà-tư-tra, pháp của thế gian tự nhiên có điều này: nếu sự tối tăm 
đã sanh ra, thì mặt trời, mặt trăng tất xuất hiện. Mặt trời, mặt trăng đã 
xuất hiện, thì các tinh tú cũng xuất hiện; tinh tú xuất hiện, tức thì thành 
ngày đêm, thành ngày đêm rồi, thì liền có một tháng hay nửa tháng có 
ngày giờ và có năm. Họ ăn vị của đất và sống đời rất lâu. 

“Này Bà-tư-tra, nếu chúng sanh nào ăn nhiều vị của đất, thì sắc da thành 
xấu, nếu ăn ít vị của đất thì sắc da đẹp; từ đó có sự phân biệt hơn kém về 
màu sắc. Nhân màu sắc hơn kém cho nên mỗi mỗi chúng sanh có những 
lời khinh mạn lẫn nhau, “Sắc da của ta hơn, sắc ngươi không bằng.) 
Nhân màu sắc hơn kém mà sanh ra sự khimh mạn và ác pháp, cho nên vị 
của đất liền mất. Khi vị của đất đã mất, các chúng sanh kia liền tụ tập 
nhau lại, khóc lóc não nề và nói như thế này, “Hỡi ôi vị đất! Hỡi ôi vị 
đất!” Cũng như người đời nay ngậm tan vật ngon; chúng không nói chữ 


kinh BAØ-LA-BAØ ÑÖÔØNG 344 





của thời xưa, tuy thọ trì mà không biết nghĩa'. Sự quán sát ý nghĩa cũng 
được nói như vậy. 

“Này Bà-tư-tra, sau khi vị của đất mất, chất béo của đất'? có sắc, hương, 
vị sanh ra cho các chúng sanh kia. Sắc nó như thế nào? Như sắc của sanh 
tô và thục tô. Vị như thế nào? Như [675a] vị của mật ong. Chúng sanh 
kia ăn chất béo của đất này mà tôn tại ở thế gian trong một thời gian lâu 
đải. 

“Này Bà-tư-tra, nếu chúng sanh nào ăn chất béo của đất nhiều thì sắc da 
xanh xấu, người ăn chất béo của đất ít thì có sắc da đẹp, từ đó có sự phân 
biệt hơn kém về sắc da. Nhân màu sắc có hơn kém cho nên mỗi mỗi 
chúng sanh cùng nói nhau lời khinh mạn: “Sắc của ta hơn, sắc ngươi 
không bằng.” Do sắc hơn kém mà sanh ra khinh mạn và ác pháp, cho nên 
chất chất béo của đất liền tiêu mất. Khi chất béo của đất tiêu mất, các 
chúng sanh kia liền nhóm họp nhau lại, khóc lóc não nề và nói như thế 
này: “Hỡi ơi chất béo của đất! Hỡi ơi chất béo của đất!” Cũng như người 
đời nay bị người khác mắng; chúng không nói chữ của thời xưa, tuy thọ 
trì mà không biết nghĩa '”. Sự quán sát ý nghĩa cũng được nói như vậy. 
“Này Bả-tư-tra, sau khi chất béo của đất tiêu mất, một loại bà-la'” có sắc, 
có hương vị sanh ra cho các chúng sanh kia. Sắc nó như thế nào? Như 
sắc hoa gia-đàm. ° Vị nó như thế nào? Như vị mật ong tinh chất. Họ ăn 
dây bà-la này mà tồn tại ở thế gian trong thời gian lâu dài. 

“Này Bà-tư-tra, nếu chúng sanh nảo ăn bà-la nhiều thì sắc da thành xấu, 
người ăn ít bả-la thì có sắc da đẹp. Từ đó có sự phân biệt hơn kém về 
màu da. Nhân sắc có hơn kém, cho nên mỗi mỗi chúng sanh nói lời khinh 
mạn với nhau rằng, “Sắc ta hơn, sắc ngươi không bằng.” Nhân sắc có 





!* PẠ|j: /ađ eva poranam aggafñfam qkkharam qnupafantl, na f ev` assa aftham 
äjãnanii, chủng nói theo văn tự ấy của thượng cô, mà không biết ý nghĩa của nó. 
“Hán: địa phì HH, HU. P8li: 5øzminappa/aka, một thứ bánh (sữa bò trộn với gạo) 
của đất. No.1(5) dịch là đjø bính Hh 8Ì. 

” Xem cht. 5 trên. 

TBà-la 3#. Päli: »zđZ/arz, một loại dây leo hay bò. No.1(5): /đm đằng }Rlä, 
dây sẵn, hay dây leo rừng. 

Š Gia-đàm hoa 7JJ#£#fF. No 10: giống như cành ca-lung-phạ-ca 3MIñÊ }3JMI‡È có 
bốn màu. PI.: zambukã (= nãjikã, Sớ giải): một loại cỏ ống? 











Ri@$R BAØ-LA-BAØ ÑÖÔØNG 


hơn kém mà sanh khinh mạn và ác pháp, cho nên bà-la liền diệt mất. Khi 
bà-la đã diệt mất, các chúng sanh kia liền nhóm họp nhau lại, khóc lóc 
não nề và nói như thế này: “Hỡi ơi bả-la! Hỡi ơi bà-la!” Cũng như người 
đời nay bị người khác mắng; chúng không nói chữ của thời xưa, tuy thọ 
trì mà không biết nghĩa. Sự quán sát ý nghĩa cũng được nói như vậy. 
“Này Bả-tư-tra, sau khi bà-la diệt mắt, loại nếp tự nhiên'° sanh ra cho các 
chúng sanh kia. Trắng tinh, không vỏ cũng không có cám, trấu; dài bốn 
tác. Sớm mai cắt chiều sanh, chiều cắt sáng sanh; lúa chín có vị muối, 
không có mùi sống. Chúng sanh ăn loại nếp tự nhiên này. Sau khi họ ăn 
nếp tự nhiên này, tức thì sanh ra sự khác nhau về thân hình. Hoặc có 
chúng sanh trở thành hình dạng con trai, hoặc có chúng sanh trở thành 
hình dạng con gái. Sau khi các chúng sanh này trở thành hình trai và hình 
gái, họ thấy nhau bèn nói như thế này: “Ôi, ác chúng sanh ra đời! Ác 
chúng sanh ra đời!" 

“Này Bà-tư-tra, ác chúng sanh đó là nói người đàn bà. Khi chúng sanh 
kia đã trở thành hình trai và hình gái, thì họ nhìn ngắm nhau. Nhìn ngắm 
nhau rồi, nhìn kỹ nhau bằng mắt; mắt nhìn kỹ rồi, thì họ [675b] nhiễm 
nhau; nhiễm nhau rồi, liền sanh bức rức; bức rức rồi, thì ái trước nhau; ái 
trước nhau rồi, họ làm chuyện dâm dục. Nếu họ bị bắt gặp trong lúc hành 
dục, người ta bèn dùng cây, đá, hoặc dùng gậy, đất cục mà đánh, ném, và 
nói như thế này: “Ôi, bọn họ xấu xa, làm việc phi pháp! Tại sao chúng 
sanh làm chung nhau chuyện như vậy?” Cũng như người thời nay khi 
rước vợ mới người ta rải hoa, hay buông rũ những tràng hoa và nói như 
thế này: “Chúc cô dâu bình an! Chúc cô dâu bình an!”?? Đó là việc mà 
xưa kia thì người ta ghét, còn nay thì người ta yêu. 

“Này Bà-tư-tra, cũng có chúng sanh ghét pháp bắt tịnh, ghê tởm, sỉ nhục, 
hồ thẹn, người đó liền xa đám đông”' từ một ngày, hai ngày, đến sáu bảy 
ngày, nửa tháng, một thàng cho đến một năm. 

“Này Bà-tư-tra, nếu chúng sanh nào muốn làm việc bất tịnh này, thì 
người ấy bèn làm nhà và nói như thế này: “Ta làm chuyện xấu trong này! 





'?Tự nhiên canh mễ Ƒ1 #Ä Ä#' 3. Päli: aka//hapäko sai, thứ thóc lúa tự chín, 
không cần canh tác. 

®Pali: bị những người khác ném tro, bùn đất, hay phân bò, và nhiếc mắng. 
”'Pãli, những con người hành dâm đầu tiên bị cộng đồng xa lánh. 


kinh BAØ-LA-BAØ ÑÖÔØNG 346 





Ta làm chuyện xấu trong này!” Này Bà-tư-tra, đó là nhân duyên đầu tiên 
trong thế gian có pháp dựng nhà. Đó là trí tối sơ kỳ cựu, đúng như pháp, 
chứ chăng phải không như pháp. Như pháp là tôn quý giữa loài người”. 
“Ở đây, có một chúng sanh lười biếng. Người ấy nghĩ như thế này: “Tại 
sao ta phải mỗi bữa đi lấy nếp tự nhiên? Sao ta không lấy luôn cho đủ ăn 
một ngày?? Người ấy bèn gom lấy gạo ăn cho một ngày. Khi ấy, có một 
chúng sanh khác nói với người ấy rằng: “Này Chúng sanh, ông đi lẫy gạo 
với tôi chăng?' Vị ấy trả lời: “Tôi đã gom đủ. Ông đi lấy một mình vậy. 
“Chúng sanh kia nghe rồi, liền nghĩ như thế này: “Thật là hay, thật là 
khoái! Ta cũng có thê lấy luôn gạo ăn cho ngày mai chăng? Người này 
bèn lây luôn gạo cho ngày mai. 

“Lại có một chúng sanh khác nói với người này rằng: “Này Chúng sanh! 
Ông hãy đi lấy gạo với tôi không?” Chúng sanh kia đáp: “Tôi đã lấy luôn 
gạo cho ngày mai, ông đi một mình vậy.” Chúng sanh này nghe rồi, bèn 
nghĩ như thế này: “Thật là hay, thật là khoái! Ta nay nên lấy gạo ăn luôn 
trong bảy ngày.” Khi chúng sanh nảy lấy loại lúa tự nhiên tích tụ rất 
nhiều; lúa nếp được cất bèn sanh ra vỏ và cám, cắt lấy cho đến bảy ngày 
cũng sanh vỏ và cám. Cắt đến đâu, chỗ ấy không còn mọc trở lại nữa. 
“Bấy giờ, các chúng sanh mới cùng nhóm họp, khóc lóc não nề mà nói 
thế này: “Chúng ta đã làm phát sanh pháp ác, bất thiện; bọn chúng ta cất 
chứa gạo để lâu. [695e]Vì sao? Bởi lẽ, chúng ta trước kia có sắc tướng 
thù diệu, và do ý hóa sanh; tất cả chi tiết và các căn đều đầy đủ, dùng hỷ 
làm thức ăn, tự nhiên chói sáng, bay trong hư không, sống lâu dài với 
tịnh sắc. Chúng ta sanh ra vị của đất có sắc, hương, vị. Sắc như thế nào? 
Như sắc của sanh tô và thục tô. Vị thế nào? Vị như mật ong. Chúng ta ăn 
vị của đất và tồn tại trong một thời gian lâu dài. Chúng ta nếu ăn nhiều vị 
của đất, sắc da thành xấu. Người ăn vị của đất ít, thì có sắc da đẹp. Từ đó 
có sự phân biệt hơn kém về màu sắc. Nhân màu sắc hơn kém, cho nên 
chúng ta mỗi người cùng nói lời khinh mạn nhau rằng: “Sắc ta hơn, sắc 
ngươi không bằng.” Nhân sắc có hơn kém mà sanh ra khinh mạn và ác 
pháp, cho nên vị của đất liền tiêu mất. Sau khi vị của đất tiêu mất, loại 
chất béo của đất, có sắc, hương, vị sanh ra cho chúng ta. Sắc như thế nào? 
Như sắc của sanh tô, thục tô. Vị như thế nào? Vị như mật ong. Chúng ta 





? Xem cht. 26 ở đạn sau. 


Ri@ BAØ-LA-BAØ ÑÖÔØNG 





ăn chất béo của đất mà tồn tại ở thế gian trong một thời gian lâu dài. 
Người nào ăn chất béo của đất nhiều thì sắc da thành xấu; người ăn chất 
béo của đất ít thì sắc đa đẹp. Từ đó có sự phân biệt hơn kém về màu sắc. 
Vì sắc có hơn kém, cho nên chúng ta mỗi người cùng nói lời khinh mạn 
nhau: “Sắc ta hơn, sắc ngươi không bằng.” Vì sắc hơn kém mà sanh ra 
khinh mạn và ác pháp, cho nên chất béo của đất liền tiêu mất. Sau khi 
chất béo của đất tiêu mắt, loại bà-la, có sắc, hương, vị sanh ra cho chúng 
ta. Sắc như thế nào? Sắc như hoa gia-đàm. Vị như thế nào? Như vị mật 
ong tinh chất. Chúng ta ăn bả-la mà tồn tại ở thế gian lâu dài. Người nào 
nếu ăn bả-la nhiều, thì sắc da thành xấu, người ăn bà-la ít, thì có sắc đa 
đẹp. Từ đó có sự phân biệt hơn kém về màu sắc. Nhân sắc có hơn kém 
cho nên chúng ta mỗi người cùng nói lời khinh mạn nhau rằng: “Sắc ta 
hơn, sắc ngươi không bằng.” Nhân sắc hơn kém mà sanh ra khinh mạn 
và ác pháp, cho nên bả-la liền tiêu mất. Sau khi bà-la mất, loại nếp tự 
nhiên sanh ra cho chúng ta, trắng tinh, không vỏ, cũng không cám, trấu; 
dài bốn tắc, sáng cắt chiều sanh, chiều cắt sáng sanh, lúa chín có chất 
muối, không có mùi sống. Chúng ta ăn nếp tự nhiên kia. Khi chúng ta 
tích tụ loại nếp tự nhiên rất nhiều; nếp lúa được cất liền sanh vỏ, cám, cắt 
cho đến bảy ngày cũng sanh vỏ, cám; cắt đến đâu, chỗ đó không còn mọc 
trở lại nữa. Vậy chúng ta phải làm thành ruộng, và cắm mốc chăng?” 

“Rồi các chúng sanh ấy làm ruộng, gieo giống và căm 


mốc. [676a] Trong khi đó có một chúng sanh đã có lúa 
của mình, còn vào ruộng người khác mà lấy trộm lúa. 
Người chủ ruộng thấy vậy bèn nói như thế này: 'Chao 
ôi! Chúng sanh xấu ác đã ra đời! Tại sao ngươi làm 
như vậy? Ngươi có lúa của ngươi mà còn vảo ruộng 
của người khác lấy trộm lúa. Hãy đi đi! Về sau đừng 
làm như vậy nữa.” Song chúng sanh kia vẫn đi lấy trộm 


lúa của người khác hai ba lần nữa. Người chủ ruộng 





kinh BAØ-LA-BAØ ÑÖÔØNG 348 
cũng hỏi hai ba lần, thấy rồi, liền nắm tay thoi chúng 
sanh kia, lôi đến chỗ đông người và nói với mọi người 
rằng: “Chúng sanh này có lúa của nó mà còn vào ruộng 
tôi lấy trộm lúa tôi.” Chúng sanh kia cũng nói với mọi 
người rằng: “Chúng sanh này nắm tay tôi, thoi tôi, lôi 
tôi đến chỗ đông người.” Khi ấy, các chúng sanh kia 
cùng nhau nhóm họp, khóc lóc não nề và nói như thế 
này: “Chúng ta sanh pháp ác bất thiện, đó là phải giữ 
ruộng vậy. Vì sao? Vì gìn giữ ruộng, cho nên mới cùng 
nhau tranh tụng, có mất mát, kiệt tận, có nói chuyện 
nhau bằng lời, có thoi nhau bằng năm tay. Trong số 
đông này chúng ta hãy cử ra một người đoan chánh, có 
hình sắc rất đẹp đẽ, lập làm điền chủ.” Nếu người nào 
đáng quở trách thì phải để cho ông ấy quở trách. Nếu 
người nào đáng đuổi thì để cho ông ấy đuổi. Còn lúa 
bọn chúng ta thu được thì nên theo đúng như pháp chở 


đên cho ông ây." 


“Khi ấy trong số chúng sanh kia có một người đoan chánh, hình sắc đẹp 
đẽ đệ nhất, họ bèn cử ra, lập làm điền chủ. Nếu có ai đáng quở trách thì 





3 Điền chủ. PI.: khetãnam adhipaii. 


Rieb BAØ-LA-BAØ ÑÖÔØNG 





ông ấy quở trách; nếu có ai đáng đuổi, thì ông ấy đuổi. Nếu có lúa thì họ 
đúng như pháp chở đến cho điền chủ. Điền chủ đó tức là Sát-lj”. Làm 
cho chúng sanh hoan lạc đúng như pháp, thủ hộ và hành giới là vua”. 
Vua được gọi là vua vậy. 

“Này Bà-tư-tra, đó là nhân duyên đầu tiên của dòng Sát-lj trong thế gian. 
Đó là trí tối sơ kỳ cựu,” đúng như pháp, chứ chăng phải không như pháp. 
Như pháp là tôn quý giữa loài người. 

“Khi Ấy, có chúng sanh cho rằng sự thủ hộ là bệnh, thủ hộ là ung nhọt, 
thủ hộ là mũi tên đâm, liền từ bỏ sự thủ hộ, nương nơi rừng văng”, 
làm nhà lá để ở và học Thiền. Người ấy từ chỗ vô sự, mỗi buổi sáng 
vào thôn ấp hay vương thành mà khất thực. Số đông chúng sanh kia 
thấy vậy liền bố thí cho, cung kính, tôn trọng và nói như thế này: 
“Chúng sanh này cho rằng thủ hộ là bệnh, thủ hộ là ung nhọt, thủ hộ là 
mũi tên đâm, nên đã từ bỏ thủ hộ, nương nơi rừng vắng làm nhà lá để 
ở và học Thiền. Này chư Tôn, người này đã xả bỏ sự gây hại, pháp ác, 
bất thiện.” Đó là Bả-la-môn. Do đó Bà-la-môn [676b] được gọi là 
Bà-la-môn vậy”. 





“Định nghĩa từ sđí-đé-lj; PÄli: khetanam adhipatii...khatiyo, “Khattiya (sát-|), 
là người chủ của ruộng đất”. 

® Định nghĩa từ “vua”. Pãli, từ z/Z (vua) được nói là xuất xứ từ động từ rzñ/eii, 
làm vui lòng. PälI: d»ammena pare rafjedi rãja, “Vua, là người đúng như pháp 
mà làm vul lòng mọi người”. 

° Cựu đệ nhất trí: nguồn gốc đầu tiên, tối sơ của trí (nhận thức) xuất hiện. PI.: 
evam etassa khaftiyamandadlassa porãnena aggafñfena aqkkharena abhimibbatti ahosi 
fesamyeva saftãnamw qaññesam. sadisanamyeva no asadisanam. dhammeneva no 
adhammena. dhammo hỉ seftho Jjanetasam diithe ceva dhamme abhisamparrayañca. 
“Đó là sự xuất hiện của giới vức khattiya với âm vận nguyên thủy tối cổ ở giữa 
các chúng sanh này chứ không không phải nơi khác, đồng dạng chứ không phải 
không đồng dạng, đúng pháp chứ không pải phi pháp. Pháp là tối thượng giữa 
sanh loại trong hiện tại và vị lai.” 

”TPãli: arañããya¿ane, vô sự xứ, trong khu rừng vắng. 

® Định nghĩa ngữ nguyên của từ Bà-la-môn; Päli: pãpzke akusale dhamme 
bãhentifi... brahmana, “Bà-la-môn là những người loại bỏ pháp ác bất thiện”. Từ 
brãhmana được giải thích là do động từ baheii: loại bỏ, tống khứ. 





kinh BAØ-LA-BAØ ÑÖÔØNG 350 


“Chúng sanh kia học Thiền mà không đắc Thiền, học khổ hạnh mà không 
đắc khổ hạnh, học viễn ly mà không đắc viễn ly, học nhất tâm mà không 
đắc nhất tâm, học tỉnh tấn mà không được tinh tấn, liền bỏ chỗ rừng vắng, 
trở về thôn ấp, vương thành, làm nhà bốn trụ, sáng tác kinh sách. Các 
chúng sanh kia thấy vậy, bèn không bố thí, không cung kính, tôn trọng 
nữa và nói như thế này: “Chúng sanh này trước kia coi thủ hộ là bệnh, thủ 
hộ là ung nhọt, thủ hộ là mũi tên đâm, bèn từ bỏ sự thủ hộ, nương nơi vô 
sự, làm nhà lá để ở và học Thiền, nhưng không thể đắc Thiền, học khổ 
hạnh mà không đắc khổ hạnh, học viễn ly mà không được viễn ly, học 
nhất tâm mà không được nhất tâm, học tỉnh tắn mà không được tinh tấn 
liền bỏ nơi vô sự, trở về thôn ấp, vương thành, làm nhà bốn trụ, tạo lập 
kinh sách. Này chư Tôn, người này lại học sự bác văn, không học Thiền 
nữa. Bác văn do đó được gọi là bác văn vậy”. 

“Này Bà-tư-tra, đó là nhân duyên đầu tiên của dòng Bả-la-môn trong thế 
gian. Đó là trí tối sơ kỳ cựu, đúng như pháp, chứ chẳng phải không như 
pháp. Như pháp là tôn quý giữa loài người. 

“Bấy giờ, các chúng sanh khác, mỗi người đến mỗi phương mà làm 
ruộng; người thì đi về phương này mà làm nghề làm ruộng: người thì đi 
về phương kia mà làm nghề làm ruộng. Đó là dòng Phệ-xá." 

“Này Bà-tư-tra, đây là nhân duyên đầu tiên có dòng Phệ-xá trong đời. Đó 
là trí tối sơ kỳ cựu, đúng như pháp, chứ chăng phải không như pháp. Như 
pháp là tôn quý giữa loài người. 

“Này Bà-tư-tra, khi thế gian khởi lên ba chủng tánh này rồi, thì liền biết 
có dòng Sa-môn thứ tư'. Tại sao trong thế gian có ba chủng tánh này rồi 
liền biết có dòng Sa-môn thứ tư? Trong dòng tộc Sát-lị có những thiện 





® Pali, định nghĩa 4//ãyaka, hạng người có học thức: na đãn” ime jhãydmti tỉ.. 
ajjhãyaka, “Họ không tu thiền, nên gọi họ là z//#ã»axz”. Theo ngữ nguyên này, 
gjjhãyaka (người bác văn) là do động từ /5ãyzứ, tu thiên. 

*®D iii. 95: methunam dhammam samãdãya visukammante payojenti kho, vãseftha, 
twessa, vessz', “sau khi thọ trì pháp dâm dục, chúng theo đuôi nhiều loại chức 
nghiệp, cho nên chúng được gọi là vessä.” Ngữ nguyên của từ vessã, giai cấp 
thứ ba, được giải thích là do từ “w): mỗi mỗi riêng biêt” trong từ 
visukammania: nhiều chức nghiệp khác nhau. 

3! Trong bản Päli, giai cấp thứ tư là su4¿z (Thủ-đà-la). 


Ri8h BAØ-LA-BAØ ÑÖÔØNG 





nam tử hay tự quở trách mình, ghét pháp bắt thiện, tự chán ghét pháp ác, 
bất thiện, cạo bỏ râu tóc, khoác áo ca-sa, chí tín, lìa bỏ gia đình học đạo, 
và suy nghĩ thế này: “Ta nên làm Sa-môn, tu Phạm hạnh." Người ấy bèn 
làm Sa-môn, tu Phạm hạnh. Thiện nam tử trong dòng tộc Bả-la-môn, 
dòng tộc Phệ-xá cũng vậy, cũng tự quở trách, ghét pháp bắt thiện, tự chán 
ghét pháp ác, bất thiện, cạo bỏ râu tóc, khoác áo ca-sa, chí tín, lìa bỏ gia 
đình, sống không gia đình, học đạo, cũng nghĩ như thế này: “Ta nên làm 
Sa-môn, tu Phạm hạnh,ˆ bèn làm Sa-môn và tu Phạm hạnh. 
“Này Bả-tư-tra, như vậy, trong thế gian khởi lên ba chủng tánh nảy rồi, 
thì liền biết [676] có dòng Sa-môn thứ tư. 
“Này Bà-tư-tra, nay Ta nói rộng về ba chủng tánh này. Nói rộng về ba 
chủng tánh này thế nào? Một thiện nam tử thuộc chủng tộc Sát-l mà thân 
làm pháp bất thiện, khẩu, ý, làm pháp bất thiện, thì người đó khi thân 
hoại mạng chung, nhất định phải thọ khổ. 
“Cũng vậy, thiện nam tử trong dòng tộc Bà-la-môn, dòng tộc Phệ-xá, 
thân làm pháp bất thiện, khẩu, ý, làm pháp bất thiện, thì người đó khi 
thân hoại mạng chung, nhất định phải thọ khổ. 
“Này Bà-tư-tra, một thiện nam tử thuộc dòng tộc Sát-l mà thân làm thiện 
pháp, khẩu, ý làm thiện pháp, thì người đó khi thân hoại chung, nhất định 
sẽ thọ lạc. 
“Cũng vậy, thiện nam tử dòng tộc Bà-la-môn, dòng tộc Phệ-xá, mà thân 
làm thiện pháp, khâu, ý làm thiện pháp, thì người đó khi thân hoại mạng 
chung, nhất định sẽ thọ lạc. 
“Này Bà-tư-tra, thiện nam tử thuộc dòng tộc Sát-lI, thân làm hai hành 
vi,” và hộ hành”, khâu, ý làm hai hành vi và hộ hành, thì người đó khi 
thân hoại mạng chung, sẽ thọ khô và lạc. 

“Cũng vậy, này Bà-tư-tra, thiện nam tử thuộc dòng tộc 


Bà-la-môn hay Phệ-xá, thân làm hai hành vi và hộ hành, 
khâu, ý làm hai hành vi và hộ hành, thì người đó khi 


thân hoại mạng chung, sẽ thọ khô và lạc. 





3 Nhị hành —ƒ7. Pl. đ»zyakZrr, khi thì hành thiện, khi thỉhành bất thiện. 
*® Hộ hành šŠ ƒŸ; chỉ hành vi thủ hộ. 


kinh BAØ-LA-BAØ ÑÖÔØNG 352 





“Này Bà-tư-tra, thiện nam tử dòng tộc Sát-]Ị tu bảy giác pháp,” khéo tư 
duy và khéo quán sát, biết như vậy, thấy như vậy, tâm giải thoát dục lậu, 
tâm giải thoát hữu lậu và vô minh lậu, giải thoát rồi liền biết giải thoát, 
biết như thật: Sự sanh đã hết, Phạm hạnh đã lập, điều cần làm đã làm 
xong, sẽ không còn tái sanh nữa. 
“Cũng vậy, thiện nam tử dòng tộc Bà-la-môn, dòng tộc Phệ-xá tu bảy 
giác pháp, khéo tư duy, khéo quán sát; người ấy biết như vậy, thấy như 
vậy, tâm giải thoát dục lậu, tâm giải thoát khỏi hữu lậu, vô minh lậu, giải 
thoát rồi liền biết giải thoát, biết như thật: Sự sanh đã hết, Phạm hạnh đã 
lập, điều cần làm đã làm xong, không còn tái sanh. 
“Này Bả-tư-tra, như vậy, Ta đã phân biệt rộng rãi về ba chủng tánh này 
vậy. 
“Phạm thiên đề chúa' nói bài kệ: 
Lồi hai cần, Š†-Ï + ỉ tơn, 
yvÌìch trẻ ngcĩch ngt c. 
Nh ngaic uh cMinhÔH nh, 
Vy Thn Nhn — uĩn tĩm. 
“Này Bà-tư-tra, Phạm thiên đế chúa khéo nói bài kệ này chứ không phải 
không khéo, khéo ca ngơi, phúng tụng chứ không phải không khéo, khéo 
ngâm vịnh và nói, chứ không phải không khéo, nói như thế này: 
Lồi hai cồn, Š†-Ï_ + ỉ tơn, 
vìch trẻ ngcĩch ngt c. 
[677a|Nh ngaic uúh cMinhÈH nh, 
V  y, Thỉn, Nñn uÍn tĩn. 
“Vì sao? Vì Ta cũng nói như vậy: 
Lồi hai cồn, Š†-Ï_ + ỉ tơn, 
vìch trẻ ngcĩch ngt c. 
Nh ngaic uh cMinhÔÒH nh, 








* Thất giác pháp 1zfŸ‡Z. PI.: saữanam bodhipakkhiyänam dhammanam, pháp bảy 
giác phần. Sớ giải: cattäro satopafthãnä ti ãdikhotthãsavasena sattannam, bảy bộ 
phận gồm bốn niệm xứ, v.V., tức gồm cả 37 đạo phẩm. 

* Phạm thiên đế chúa ## Z 7# 3:. Päli: Sanam-kumära Brahaman, Thhuong 
đồng hình Phạm thiên (Phạm thiên trong hình dáng con nít). 


Ri8B BAØ-LA-BAØ ÑÖÔØNG 





Vy Thỉn Nhn — uĩn tĩn.” 
Đức Phật nói như vậy, Tôn giả Bà-tư-tra, Bà-la-bà và chư Tỳ-kheo nghe 
Phật nói, hoan hỷ phụng hành. 
L] 


155. KINH TU-ĐẠT-ĐA 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Phật trú tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng Lâm, vườn Cấp Cô 
Độc. 

Bấy giờ, cư sĩ Tu-đạt-đa' đi đến chỗ Đức Phật, đánh lễ Ngài, rồi ngồi qua 
một bên. Đức Thế Tôn hỏi: 

“Gia đình của Cư sĩ có thực hành hạnh bố thí chăng? 

Cư sĩ trả lời: 

“Dạ có, bạch Thế Tôn, gia đình con có bố thí. Nhưng chỉ bố thí những 
thức thô xấu, không được mỹ diệu, như cơm lẫn với cám, canh lá gai, chỉ 
có một miếng gừng, một lá rau.” 

Đức Thế Tôn bảo: 

“Này Cư sĩ, dù bố thí những thức thô xấu, hay bố thí những thức mỹ diệu, 
thảy đều có quả báo. Nhưng này Cư sĩ, nếu bố thí những thức thô xấu, 
không tín mà bố thí, không cố tâm bồ thí, không tự tay bố thí, không tự 
mình đến bó thí, không tư duy mà bố thí, không do tín mà bố thí, không 
quán nghiệp và quả báo mà bồ thí, thì nên quán rằng sẽ thọ báo đúng như 
thế, tâm không muốn” được nhà đẹp, không muốn được xe cộ đẹp, không 
muốn áo chăn đẹp, không muốn được đồ ăn thức uống ngon, không 
muốn được ngũ dục công đức tốt. Vì sao? Vì không chí tâm mà hành bố 
thí. Này Cư sĩ, nên biết rằng, sẽ thọ báo đúng như thế. 

“Này Cư sĩ, nếu bố thí những thức thô xấu nhưng có tín mà bố thí, có tâm 
bố thí, tự tay bó thí, tự mình đến bó thí, tư duy mà bố thí, do tín mà bố thí, 
quán nghiệp và quả báo mà bồ thí, thì nên quán rằng sẽ thọ báo đúng như 
thế, là do tâm muốn được nhà đẹp, muốn được xe cộ đẹp, muốn được áo 
chăn đẹp, muốn được đồ ăn thức uống ngon, muốn được ngũ dục công 
đức tốt đẹp. Vì sao? Vì chí tâm mà bố thí. Này Cư sĩ, nên biết rằng, sẽ 
thọ báo đúng như thế. 

“Này Cư sĩ, nếu bố thí những thức mỹ diệu, không tín mà bồ thí, không 
có tâm bố thí, không tự tay bố thí, không tự mình đến bố thí, không tư 
duy mà bố thí, không do tín mà bồ thí, không quán nghiệp và quả báo mà 
bố thí, thì nên quán rằng sẽ thọ báo đúng như thế, tâm không muốn được 








' Tu-đạt-đa Z4Äš*I!Z; tên thật của ông Cấp Cô Độc #ˆ#lØfj. Pãli: Sudatta. 


“= 


° Hán: bất dục ZSÑW. PI.: øa cam namaii, không hướng tâm đến. 

















Bi8l TU-ÑAÏT-ÑA 





nhà đẹp, [677b] không muốn được xe cộ đẹp, không muốn áo chăn đẹp, 
không muốn được đồ ăn thức uống ngon, không muốn được ngũ dục 
công đức tốt. Vì sao? Vì không chí tâm mà hành bố thí. Này Cư sĩ, nên 
biết rằng, sẽ thọ báo đúng như thế. 

“Này Cư sĩ, nếu bố thí những thức mỹ diệu, lại có tín mà bồ thí, tự tay bó 
thí, tự mình đến bố thí, tư duy mà bố thí, do tín mà bố thí, quán nghiệp và 
quả báo mà bồ thí, thì nên quán rằng sẽ thọ báo đúng như thế, là do tâm 
muốn được nhà đẹp, muốn được xe cộ đẹp, muốn áo chăn đẹp, muốn đồ 
ăn thức uống ngon, muốn được ngũ dục công đức tốt đẹp. Vì sao? Vì chí 
tâm mà bồ thí. Này Cư sĩ, nên biết rằng, sẽ thọ báo đúng như thế. 

“Này Cư sĩ, thuở xưa có Bà-la-môn đại trưởng giả tên là Tùy-lam' rất 
giàu có, của cải vô lượng, có nhiều phong hộ, thực ấp, có nhiều châu báu, 
sản nghiệp chăn nuôi không thê tính kê. Vị ấy bố thí như thế này: tám 
vạn bốn ngàn bắt bằng vàng đựng đầy bạc vụn, thực hành đại bố thí như 
vậy. Tám vạn bốn ngàn bát bằng bạc đựng đầy vàng vụn, thực hành đại 
bố thí như vậy. Tám vạn bốn ngàn bát bằng vàng đựng đầy vàng vụn, 
thực hành đại bố thí như vậy. Tám vạn bốn ngàn bát bằng bạc, đựng đầy 
bạc vụn, thực hành đại bố thí như vậy. Tám vạn bốn ngàn thớt voi được 
trang sức dây trắng đan lại, phủ lên, thực hành đại bố thí như vậy. Tám 
vạn bốn ngàn con ngựa được trang sức bằng dây kim hợp phi-na!, thực 
hành đại bố thí như vậy. Tám vạn bốn ngàn con bò lấy y làm dây thừng 
và phủ lên bằng V, CÓ thể cung cấp một hộc sữa, thực hành đại bố thí như 
vậy. Tám vạn bốn ngàn người nữ, tư dung đẹp đẽ, ai nhìn cũng thích, 
trang sức đầy đủ châu báu, thực hành đại bố thí như vậy. Ngoài ra lại có 
những thức ăn cứng và mềm khác nữa. 

“Này Cư sĩ, Bả-la-môn Tùy-lam đã thực hành đại bố thí như vậy. Nếu lại 
có người bố thí thức ăn cho phàm phu toàn cõi Diêm-phù nữa, thì so với 
đại bố thí kia, sự bố thí này hơn nhiều lắm. 

“Này Cư sĩ, Bà-la-môn Tùy-lam đã thực hành đại bố thí, và bố thí thức 
ăn cho phàm phu toàn cõi Diêm-phủ như vậy. Nếu lại có người bố thí 
thức ăn cho một vị Tu-đà-hoàn, thì so với sự bố thí kia, sự bồ thí này hơn 





*Tùy-lam lễ ##. Pãli: Velãma, một tiền thân của Phật. 
*Phi-na 3ÊJl, theo Nhất thiết kinh âm nghĩa 52 (tr.652b), đây là âm tiếng Phạm, 
có nghĩa là “phước đức hành”. 


kinh TU-ÑATT-ÑA 355 





nhiều lắm. 

“Này Cư sĩ, Bà-la-môn Tùy-lam đã thực hành đại bố thí, bố thí thức ăn 
cho phàm phu toàn cõi Diêm-phù, và bồ thí thức ăn cho một trăm vị Tu- 
đà-hoản như thế. Nếu lại có người bố thí thức ăn cho một vị Tư-đà-hàm, 
thì so với sự bó thí kia, sự bố thí này hơn nhiều lắm. 

“Này Cư sĩ, Bà-la-môn Tùy-lam đã thực hành đại bố thí, bố thí thức ăn 
cho phảm phu toàn cõi Diêm-phù, [677e] bố thí thức ăn cho một trăm vị 
Tu-đà-hoàn, cho một trăm vị Tư-đả-hàm như thế. Nếu lại có người bố thí 
thức ăn cho một vị A-na-hàm, thì so với sự bố thí kia, sự bồ thí này hơn 
nhiều lắm. 

“Này Cư sĩ, Bà-la-môn Tùy-lam thực hành đại bố thí, bố thí thức ăn cho 
phàm phu toàn cõi Diêm-phù, bồ thí thức ăn cho một trăm vị Tu-đà-hoàn, 
một trăm vị Tư-đà-hàm, một trăm vị A-na-hàm như thế. Nếu lại có người 
bố thí thức ăn cho một vị A-la-hán, thì so với sự bồ thí kia, sự bố thí này 
hơn nhiều lắm. 

“Này Cư sĩ, Bà-la-môn Tùy-lam thực hành đại bố thí, bố thí thức ăn cho 
phàm phu toàn cõi Diêm-phù, bồ thí thức ăn cho một trăm vị Tu-đà-hoàn, 
một trăm vị Tư-đà-hàm, một trăm vị A-na-hàm, một trăm vị A-la-hán 
như vậy. Nếu lại có người bố thí thức ăn cho một vị Bích-chi-phật, thì so 
với sự bồ thí kia, sự bố thí này hơn nhiều lắm. 

“Này Cư sĩ, Bà-la-môn Tùy-lam đã thực hành đại bố thí, bố thí thức ăn 
cho phảm phu toàn cõi Diêm-phù, bồ thí thức ăn cho một trăm vị A-na- 
hàm, một trăm vị A-la-hán, một trăm vị Bích-chi-phật như vậy. Nếu lại 
có người bố thí thức ăn cho một Đức Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng 
Chánh Giác, thì so với sự bố thí kia, sự bố thí này hơn nhiều lắm. 

“Này Cư sĩ, Bà-la-môn Tùy-lam đã thực hành đại bố thí, bố thí thức ăn 
cho phàm phu toàn cõi Diêm-phù; bố thí thức ăn cho một trăm vị Tu-đà- 
hoàn, một trăm vị Tư-đà-hàm, một trăm vị A-na-hàm, một trăm vị A-la- 
hán, một trăm vị Bích-chi-phật như thế. Nếu lại có người tạo phòng nhà 
bố thí cho chúng Tỳ-kheo bốn phương, thì so với sự bố thí này hơn nhiều 
lắm. 

“Này Cư sĩ, Bà-la-môn Tùy-lam đã thực hành đại bố thí, bố thí thức ăn 
cho phàm phu toàn cõi Diêm-phù, bồ thí thức ăn cho một trăm vị Tu-đà- 
hoàn, một trăm vị Tư-đà-hàm, một trăm vị A-na-hàm, một trăm vị A-la- 
hán, một trăm vị Bích-chi-phật, tạo phòng nhà bồ thí cho chúng Tỳ-kheo 


Bi8B TU-ÑAÏT-ÑA 





bốn phương như thế. Nếu lại có người với tâm hoan hý, quy y Ba ngôi 
tôn quý là Phật, Pháp và Chúng Tỳ-kheo, lại thọ giới, thì so với sự bồ thí 
kia, việc làm này hơn nhiều lắm. 
“Này Cư sĩ, Bà-la-môn Tùy-lam đã thực hành đại bố thí, bố thí thức ăn 
cho phàm phu toàn cõi Diêm-phù, bồ thí thức ăn cho một trăm vị Tu-đà- 
hoàn, một trăm vị Tư-đà-hàm, một trăm vị A-na-hàm, một trăm vị A-la- 
hán, một trăm vị Bích-chi-phật, tạo phòng nhà bồ thí cho chúng Tỳ-kheo 
bốn phương, tâm hoan hÿ quy y Ba ngôi tôn quý là Phật, Pháp, chúng 
Tỳ-kheo, và thọ giới; nếu lại có người trong khoảnh khắc thực hành từ 
tâm đối với tất cả chúng sanh, cho đến trong khoảng thời gian vắt sữa bò, 
thì so với sự bó thí kia, việc này hơn nhiều lắm. 
“Này Cư sĩ, Bà-la-môn Tùy-lam đã thực hành đại bố thí, bố thí thức ăn 
cho phàm phu toàn cõi Diêm-phù, bố thí thức ăn cho một trăm Tu-đả- 
hoàn, [678a] một trăm vị Tư-đà-hàm, một trăm vị A-na-hàm, một trăm vị 
A-la-hán, một trăm vị Bích-chi-phật, tạo phòng, nhà bố thí cho Chúng 
Tỳ-kheo bốn phương, tâm hoan hỷ quy y Ba ngôi tôn quý là Phật, Pháp, 
chúng Tỳ-kheo, thọ giới và trong khoảnh khắc thực hành từ tâm đối với 
tất cả chúng sanh, cho đến trong khoảng thời gian vắt sữa bò, như thế; 
nếu lại có người quán được tất cả pháp là vô thường, khổ, không và vô 
ngã, thì so với sự bố thí kia, việc làm này hơn nhiều lắm. 

“Này Cư sĩ, ý ông nghĩ sao? Bà-la-môn đại trưởng giả 


Tủy-lam thuở xưa ấy là ai khác chăng? Chớ nghĩ như 
vậy. Vì sao? Nên biết răng, đó chính là Ta vậy. ta thuở 


xưa là Bà-la-môn đại trưởng giả tên là Tùy-lam. 


“Này Cư sĩ, Ta bấy giờ vì lợi ích cho mình, cũng vì lợi ích cho kẻ khác, 
vì lợi ích cho mọi người, thương xót thế gian, mưu cầu thiện lợi và hữu 
ích, cầu sự an ôn khoái lạc cho Trời và Người. Nhưng lúc bấy giờ Ta 
thuyết pháp chưa được rốt ráo, chưa rốt ráo bạch tịnh, chưa rốt ráo Phạm 
hạnh, chưa thành tựu rốt ráo Phạm hạnh; nên lúc bấy giờ, Ta chưa lìa 
được sanh, già, bệnh, chết, khóc lóc, áo não, cũng chưa thể thoát khỏi 
mọi khổ đau. Này Cư sĩ, Ta nay là Bậc Xuất Thế, là Như Lai, Vô Sở 
Trước, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, 


kinh TU-ÑATT-ÑA 357 





Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. 
Nay Ta vì lợi cho mình cũng vì lợi ích cho kẻ khác, vì lợi ích cho mọi 
người, thương xót thế gian, mưu cầu thiện lợi và hữu ích, cầu sự an ôn 
khoái lạc cho Trời và Người. Nay Ta thuyết pháp đến chỗ rốt ráo, rốt ráo 
bạch tịnh, rốt ráo Phạm hạnh, thành tựu Phạm hạnh; nên nay Ta đã lìa 
khỏi sự sanh, sự giả chết, khóc lóc, áo não. Ta nay đã giải thoát khỏi mọi 
khổ đau.” 

Đức Phật thuyết như vậy, Cư sĩ Tu-đạt-đa và các Tỳ-kheo sau khi nghe 
Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành. 


n1 


156. KINH PHẠM BA-LA-DIÊN 


Tôi nghe như vầy: 
Một thời Phật trú tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng Lâm, vườn Cấp Cô 
Độc. 
Bấy giờ có nhiều Bà-la-môn nước Câu-sa-la, vào lúc xế trưa, quanh 
quần đi đến chỗ Đức Phật, chào hỏi nhau rồi, ngồi qua một bên và thưa: 
“Này Củ-đàm, chúng tôi có điều muốn hỏi, ông có nghe chăng?” 
Đức Thế Tôn đáp: 
“Các ông có điều gì hỏi gì thì hỏi.” 
Nghe thế, các Bà-la-môn hỏi: 
“Này Cù-đàm, bây giờ còn có Bà-la-môn học pháp Bà-la-môn cổ đại! 
[678b] hay đã vượt khỏi? pháp Bà-la-môn cô đại rồi chăng?” 
Đức Thế Tôn đáp: 
“Nay không còn Bà-la-môn học pháp Bà-la-môn cô đại. Bà-la-môn đã 
vượt khỏi pháp Bả-la-môn cổ đại từ lâu rồi.” 
Nghe thế, các Bà-la-môn hỏi: 
“Này Cù-đảm, tại sao nay không còn Bả-la-môn học pháp Bà-la-môn cổ 
đại và các Bà-la-môn vượt khỏi pháp Bả-la-môn cổ đại từ bao giờ?” 
Bấy giờ Đức Thế Tôn nói bài kệ trả lời: 

Vì xưa có Bả-la-môn, 

Tự chế ngự, nhiệt hành, 

Bỏ năm công đức dục, 

Hành Phạm hạnh thanh tịnh. 


Phạm hạnh và giới hạnh, 
Khiến tâm tính nhu thuận, 
Rộng lượng, tâm không hại, 
Nhân nhục thủ hộ . 


Thuở xưa có pháp này, 





' Cô phạm chí pháp tí #E x †*š. Päli (Sn 2.7. Brahmanadhammika): porãnänam 
brãhmananain brãhmanadhammna, phấp Bà-la-môn của các Bà-la-môn thượng cổ. 
?PI. sandissanzi, phù hợp. 

*Hán: nhiệt hành ## {ƒ; Päli: zzpassin, khổ hành giả. 


kinh PHAÏM BA-LA-DIEÂN 





Bà-la-môn chẳng hộ: 
Bà-la-môn không hộ 
Của cải, tiễn, lúa gạo. 
Tụng đọc là tài sản, 
Thủ hộ kho tàng này. 


Sắc áo đủ các loại, 

Nhà cửa và giường chống, 
Dán các nước, các thành, 
Học Bà-la-môn này": 

Chớ hại Bà-la-môn, 

Pháp thủ hộ bậc nhất.` 


Đi đến cửa nhà người, 
Không ai ngăn cản họ. 
Lân lượt xin từng nhà, 
Xin ăn theo từng bữa. 
Những Bàd-la-môn tại gia, 
Trông thấy, thích bố thí. 


Bốn tám năm đã tròn, 
Tu Phạm hạnh thanh tịnh, 


Mong Minh, Hạnh chóng thành: 


Có. Bả-la-môn như vậy. 


Không lấy trộm của cải, 
Cũng không hệ sợ hãi, 


Thương mến đùm bọc nhau, 


Và cùng sống hòa hợp. 
Bởi không có phiên não, 
Pháp liên hệ oán, dâm: 





360 


*“Sn 289: nãnãraftehi vathhei sayanehi ävasathehi ca phiã janapadä ratthã te 
namassinsu brahmane, băng các loại vải vóc, giường chõng, nhà cửa, nhân dân từ 


các nước giàu có đến lễ những người Bà-la-môn. 


Ÿ Sn: ajeyyä dhammarakkhiia, (Bà-la-môn) bất khả xâm phạm, vì được bảo vệ bởi 


pháp. 


Ri@h PHAÏM BA-LA-DIEÂN 





Tất cả các Bà-la-môn, 
Không hay hành như vậy." 


Nếu có hạnh bậc nhái, 

Bà-la-môn quyết cẩu. 

Các pháp dâm dục ấy, 
Không thực hành, dù mộng. 
Nhân các phạm hạnh ấy, 

Tự xưng "Ta là Phạm” 

Biết họ có hạnh ấy, 
Bậc có trí nên biết. 

Giường thưa, chiếc áo mỏng, 
Cơm, sữa cốt sanh tốn, 
[678e]Khất cẩu đêu như pháp, 
Trai tự, hành bố thí, 

Hiến tế, chẳng cẩu khác, 

Chỉ cầu xin nơi mình. 


Lúc tổ chức trai thí, 
Người ấy không giết bò; 
Như cha mẹ, anh em, 

Và các người thân khác, 
Xem người, bò cũng vậy. 
Nhân đó sanh khoái lạc. ' 


Ăn uống, thân khoẻ mạnh, 
Nhờ vậy mà yên vui. 

Biết được nghĩa lý này, 
Không ưa giết hại bỏ. 
Mềm mại, thân lực lớn, 
Tỉnh sắc, được khen ngợi. 





° Sn 293: Trong thời vợ có kinh (uiveramapim paii), Bà-la-môn không hành dâm 
dục. 

”Sn 298: gãvo no paramä mittã, yãsu jãyanfi osadhä, bò là những bạn bậc nhất của 
chún tôi vì ở nơi chúng sanh ra thuốc hay (năm vị từ sữa). 


kinh PHAÏM BA-LA-DIEÂN 


362 





Ấn cần tự cẩu lợi, 

Như vậy, Bà-la-môn xưa. 
Bàả-la-môn lợi mình, 
Biết nên làm, phải tránh. 
Cõi này, trong tương lai, 
Người ấy nhất định thoát. 


Tuân trăng đã quá tuần, 
Xứng ý xin câu thân 
Đêm dài mãi du hí, 
Những người vợ phần son. 
Đàn bò, quây trước mặi, 
Vợ đẹp nồi sau lưng, 
Dục vì diệu ở đời. 
Bàả-la-môn thường ước. 
Ngựa xe trang bị đủ, 
Tĩnh xảo, kheo thêu thùa, 
Hôn nhán và nhà cửa, 
Bàả-la-môn thường ước. 


Họ sáng tác sách này: 
Chúng tôi từ kia lại, 

Đại vương9 mở cuộc chay, 
Đừng để mất tài lợi. 
Nhiều tài vật lúa gạo, 
Cùng tiên tài khác nữa. 


Đại vương tương ưng đó'°, 





ở Sn 304: bỉ tạo tác thử phược {1 





























khi họ biên tập Thánh điển.” 


”Trong bản Päli: Okkãka (Cam Giá vương), Tổ tiên của dòng họ Thích-ca. 
'°Hán: Đại vương tương ưng thử X `] 








EJH:#f. PI.: ứe ca tattha mante ganthehä, “sau 


-}HIJREIf:. Câu này và câu kế tiếp, bản Hán 


tối nghĩa. Päli: /ao ca rãjã saññatfo (brahmanehi): Vua được khuyên bảo bởi các 


người Bả-la-môn. Päli: szZ2aiz: khuyên cáo, trong bản Hán đọc là sưmyuia: 


tương ưng. 


Ri@B PHAÏM BA-LA-DIEÂN 





Bà-la-môn và xe cộ``; 

TẾ voi và tẾ ngựa, 

Tế ngựa được suốt thông”, 
Tụ tập làm trai thí, 

Thí cho Bà-la-môn. 


Họ do đó được lợi, 
Say mê đắm tài vật, 
Họ khơi dậy lòng dục, 
Cảng đục càng say mê. 


Cũng như ao nước rộng, 
Và vô lượng tài vật, 

Cũng vậy, người có bỏ, 
Các vật dụng sanh sống. 
Họ sáng tác sách này:, 
Chúng tôi từ kia lại. 

Đại vương mở cuộc chay, 
Đừng để mất tài lợi; 
[679a] Nhiều tài vật lúa gạo, 
Nếu ngài có nhiễu bò 
Đại vương tương ưng đó, 
Bà-la-môn và ngựa xe. 
Bò vô lượng trăm ngàn, 
Vì trai tự mà giết, 

Đầu, sừng không não hại, 
Bò heo thời xưa kia: 

Đi đến nắm sừng bò, 





'PRHI: brahmanehi rathesabho, “(vua) là chúa của binh xa, được khuyên bởi 
những người bà-la-môn.” Xem chi. 10 trên. 

'?Sn 305: /afo ca raja saRñfiatto brahmanehi rathesabbho assamedham purisamedham 
sammapäsam vãcapeyyam maggajam, do sự khuyên bảo của các Bà-la-môn, nhà 
vua, chúa của binh xa, cử hành các tế lễ: tế ngựa, tế người, tế quăng gậy, tế rượu 
Soma, tế lễ vô già (không hạn chế ). Xem các chí. 5, 6 trên. 


kinh PHAÏM BA-LA-DIEÂN 





364 


Cẩm dao bén mà giẾt. 
Vì bò mà Tổ cha, 

Và La sát tên Hương, 
Họ hô hoản: phi pháp, 
Khi cầm dao đâm bò. ' 


Pháp ấy hành trai thí, 
Trái vượt cổ xưa nhất. ' 
Không hữu sự mà giết, 
Suy thoái, rời xa pháp. 


Thời xưa có ba bệnh, 
Dục vọng, đói và giả. 
Do thù nghịch với bò, 
Khởi bệnh chín mươi tám, 


Thù nghịch ấy như vậy, 
Nên kẻ trí rất ghét. 

Nếu người thấy như vậy, 
Ai mà không oán ghét. 


Như vậy, trong đời này, 

Vô trí thấp hèn nhất. 

Mỗi, mỗi vì dục, tranh, 
Như vợ rủa xả chẳng. 
Sảát-l], Bà-la-môn nữ, 
Người chấp giữ chủng tánh, 
Vi phạm pháp chủng tánh, 
Dục tự do lung lạc. 


“Như vậy, này Bà-la-môn, hiện tại không còn Bà-la- 


môn học pháp Bà-la-môn cô đại. Bà-la-môn đã vượt 








'3 Hán: hoán ngưu cập ư phụ Ii#⁄Ƒ 





M22. Sớ giải Pali: khi vua càm dao giết bò 


để tế, Tứ Thiên vương, Tổ phụ (của các Bfla-môn), Đế Thích, v.v. kêu lên: 


*adhammo” phì pháp Ï 


'* Sn 314: okkanio purãno ahu, người ta nói truyền từ cổ xưa. 


Ri@B PHAÏM BA-LA-DIEÂN 





khỏi pháp Bà-la-môn cô đại từ lâu rồi.” 


Nghe vậy, các Bả-la-môn nước Câu-sa-la thưa: 

“Bạch Thế Tôn, chúng con đã biết. Bạch Thiện Thệ, chúng con đã rõ. 
Nay chúng con tự đem mình quy y Phật, Pháp, và Chúng Tỳ-kheo, mong 
Thế Tôn nhận chúng con làm những Ưu-bà-tắc từ nay và đến trọn đời; 
chúng con tự đem mình quy y cho đến lúc mạng chung.” 

Đức Phật thuyết như vậy, các Bả-la-môn nước Câu-sa-la và các Tỳ-kheo 
sau khi nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành. ° C] 





!' Bản Hán, hết quyền 39. 


157. KINH HOÀNG LÔ VIÊN 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Phật trú tại Tì-lan-nhã', trú trong vườn Hoàng lô”. 

Bấy giờ Bà-la-môn Tì-lan-nhã tuổi cao tác lớn, tuổi thọ gần dứt, mạng 
sống gần tàn, tuôi đã một trăm hai mươi, chống gậy mà đi. Vào buổi xế 
trưa, Bà-la-môn ây thong dong đi đến chỗ Đức Phật, chào hỏi nhau rồi, 
chống gậy đứng trước Đức Phật và nói: 

“Này Cù-đàm, ta nghe Sa-môn Cù-đàm lúc thiếu thời, tuổi còn quá trẻ, 
vừa mới xuất gia học đạo, thế mà nếu có danh đức Sa-môn Bà-la-môn 
nào đích thân đi đến, vẫn không kính lễ, cũng không tôn trọng, cũng 
không đứng dậy, không mời các vị ấy ngồi. Này Cù-đàm, việc ấy quả 
không thê được.” 

Thế Tôn đáp: 

“Này Bà-la-môn, Ta chưa từng thấy chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Bà- 
la-môn nào từ loài Người cho đến Trời đi đến, khiến Như Lai kính lễ, tôn 
trọng, đứng dậy, mời các vị ây ngồi. Này Bà-la-môn, nếu có ai đến mà 
muốn Như Lai kính lễ, tôn trọng, đứng dậy, mời ngồi, thì đầu của vị ây 
chắc chắn vỡ thành bảy mảnh.” 

Bà-la-môn lại nói: 

“Cù-đàm vô vị'.” 

Đức Thế Tôn bảo: 

“Này Bà-la-môn, có sự kiện khiến Ta vô vị, nhưng không phải như lời 
ông nói. Nếu có vị của sắc, vị của tiếng, vị của hương, vị của xúc, thì 
những thứ ẫy đã bị Như Lai đoạn trừ, dứt sạch, nhồ tận gốc TẾ, không bao 
giờ sanh lại nữa. Đó là kiện khiến Ta vô vị, nhưng không như lời ông 
nóI1.” 

Bà-la-môn lại nói: 

“Cù-đàm không biết sợt.” 





' Bệ-lan-nhã '###fñj 2ï. Pãli: verañjã, tên thôn. 
“Hoàng lô Ji. No 75: Hòng trúc viên Z#†TJR[. PäÌll: naJerupucimanda-miile, 























dưới gốc cây Nelerupucimanda, không biết cây gì. Sớ giải nói pucimanda là cây 
mimba (Azadirachta Indica). Na]eru, tên một quỷ dạ-xoa. 

3Päli (A. iv. 173): arasarñpo bhavam gofamo, Tôn giả Gotama không có sắc vị 
(không thực chất). No.75: Sa-môn Cù-đàm này nhác nhớn. 


Ri@t HOAØNG LOÂ VIEÂN 





Đức Thế tôn đáp: 
“Này Bàả-la-môn, có sự kiện khiến Ta không sợ hãi, nhưng không như 
lời ông nói. Nếu có sợ hãi sắc, thanh, hương, vị, xúc, thì Như Lai đã đoạn 
trừ, dứt sạch, nhỗ tận gốc TỄ, không bao giờ sanh lại nữa. Đó là sự kiện 
khiến Như Lai không sợ hãi, nhưng không như lời ông nói.” 
Bà-la-môn lại nói: 
“Củ-đàm không nhập thar”.” 
Đức Thế Tôn đáp: 
“Có sự kiện khiến Ta không đầu thai, nhưng không như lời ông nói. Nếu 
có Sa-môn, Bả-la-môn đối với sự mang thai trong tương lai mà đã đoạn 
trừ, đứt sạch, nhồ tận gốc TẾ, không bao giờ sanh lại nữa, Ta nói rằng VỊ 
ấy không đầu thai. Như Lai đối với sự mang thai trong tương lai đã vĩnh 
viễn đoạn trừ, tuyệt diệt, nhồ tận gốc rễ, [679c] không bao giờ sanh lại 
nữa, cho nên Ta không đầu thai. Đó là sự kiện Ta không đầu thai, nhưng 
không như lời ông nói. 

“Này Bà-la-môn, Ta ở trong chúng sanh này đến từ 


vô minh, say đắm vô minh, bị vô minh che lấp, bị 
phủ kín trong vỏ trứng vô minh, thì Ta là người trước 


tiên quán pháp; đối với chúng sanh ấy, Ta là bậc nhất. 


“Cũng như gà mái sanh trứng, mười hoặc mười hai trứng, luôn luôn nghĩ 
nhớ, luôn luôn ấp ủ, luôn luôn sưởi ấm, luôn luôn bảo bọc. Một thời gian 
sau, giả sử gà mái buông trôi; gà con ở bên trong, hoặc dùng mỏ mồ, 
hoặc dùng móng chân mà chọi, phá vỡ trứng chui ra an Ổn; đối với các gà 
con khác, nó là bậc nhất. Ta cũng như thế, Ta ở trong chúng sanh này, 
đến từ vô minh, say đắm vô minh, bị vô minh che lấp, bị bọc kín trong vỏ 
trứng vô minh. Ta là người trước tiên quán pháp; đối với chúng sanh ấy 
































“Hán: Cù-đàm vô khủng bố ‡#E # ft #t Ÿi; No.75 cũng vậy. Päli: nibbhogo 
bhavam Gotamo, Tôn giả Gotama là người không biết hưởng thụ. Nibbhoga 
(không thọ dụng), các bản Hán đều đọc là nibbhaya, không sợ hãi. 

”Pãäli: apagabbho bhavam Gotamo. 


kinh HOAØNG LOÂ VIEÂN 368 





Ta là bậc nhất. 

“Này Bà-la-môn, Ta ôm cỏ khô đi đến cây Giác thọ, rãi cỏ xuống gốc 
cây, trải ni-sư-đàn lên mà ngôi kiết già, quyết ngồi ngay ngắn, thề cho 
đến khi dứt sạch các lậu mới thôi. Rồi Ta ngồi ngay ngăn cho đến khi dứt 
sạch các lậu. Sau khi ngồi ngay ngắn, Ta ly dục, ly pháp ác, bất thiện, có 
tầm có tứ, có hỷ lạc do ly dục sanh, đạt được Thiền thứ nhất, thành tựu an 
trú; nghĩa là lúc bấy giờ Ta chứng đắc tâm tăng thượng thứ nhất, đạt 
được sự an lạc ngay trong hiện tại, chứng đắc dễ dàng, không khó, sống 
an lạc, không sợ hãi, an ôn khoái lạc, khiến lên đến Niết-bản. 

“Lại nữa, này Bà-la-môn, sau khi Ta tầm tứ dứt sạch, bên trong tịch tĩnh, 
nhất tâm, không tầm không tứ, có hỷ lạc do định sanh, đạt được Thiền 
thứ hai, thành tựu an trú; nghĩa là lúc bấy giờ Ta chứng đắc tâm tăng 
thượng thứ hai, đạt được sự an lạc ngay trong hiện tại, chứng đắc dễ dàng, 
không khó, sống an lạc, không sợ hãi, an ôn khoái lạc, khiến lên Niết-bàn. 
“Lại nữa, này Bà-la-môn, Ta ly hỷ, ly dục, xả vô cầu, an trú chánh niệm, 
chánh trí mà thân cảm giác lạc, điều mà bậc Thánh nói là Thánh xả, có 
niệm, an trụ lạc, đạt được Thiền thứ ba, thành tựu an trú; nghĩa là lúc bấy 
giờ chứng đắc tâm tăng thượng thứ ba, đạt được sự an lạc ngay trong 
hiện tại, chứng đắc dễ dàng, không khó, sống an lạc, không sợ hãi, an ôn 
khoái lạc, khiến lên Niết-bàn. 

“Lại nữa, này Bà-la-môn, Ta diệt lạc, diệt khổ, hÿ và ưu vốn có cũng đã 
diệt, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh, đạt được Thiền thứ tư, 
thành tựu an trú; nghĩa là lúc bấy giờ Ta chứng đắc tâm tăng thượng thứ 
tư, đạt được sự an lạc ngay trong hiện tại, chứng đắc dễ dàng, không khó, 
sống an lạc, không sợ hãi, an ôn khoái lạc, khiến lên Niết-bàn. 

“Lại nữa, này Bà-la-môn, Ta [680a| đã đạt được định tâm thanh tịnh như 
thế, không uế, không phiền nhiệt, nhu nhuyến, khéo an trú, đạt đến tâm 
bất động, học Túc mạng trí thông và chứng đắc, nhớ vô lượng đời trước 
mà Ta đã trải qua, có hành động và có dung mạo thế nào. Nghĩa là Ta 
nhớ lại một đời, trăm đời, ngàn đời, kiếp thành, kiếp hoại, vô lượng kiếp 
thành và hoại, chúng sanh kia tên như thế, thuở xưa trải qua đó. Ta từng 
sanh ở đó, họ như thế, tên như thế, sanh như thế, ăn uống như thế, tồn tại 
lâu dài như thế, chấm dứt tuổi thọ như thế, chết nơi này sanh nơi kia, chết 
chỗ kia sanh chỗ này; Ta sanh nơi nảy, họ như thế, tên như thế, sanh như 
thế, ăn uống như thế, thọ khổ và lạc như thế, trường thọ như thế, tồn tại 


Ri@b HOAØNG LOÂ VIEÂN 





lâu dài như thế, chấm dứt mạng sống như thế. Bấy giờ là lúc vào khoảng 
đầu, chứng đắc minh đạt thứ nhất này, nhờ trước kia không phóng dật, 
sống an lạc trong đời sống viễn ly, tu hành tinh tấn, nên vô trí diệt, mà trí 
pháp sanh, mê ám tiêu tan mà minh thành tựu, vô minh hoại diệt mà 
minh phát sanh. Đó là Ta đắc minh đạt Túc mạng trí. 

“Lại nữa, này Bả-la-môn, Ta đã đạt được định tâm thanh tịnh như thế, 
không ô uế, không phiền nhiệt, nhu nhuyến, khéo an trú, đạt đến tâm bất 
động, học Sanh tử trí thông và tác chứng. Ta bằng thiên nhãn thanh tịnh 
vượt lên người thường, tháy chúng sanh này khi chết, khi sanh, sắc tốt 
sắc xấu, đẹp hay không đẹp, qua lại chỗ thiện và chỗ bất thiện tùy theo 
nghiệp mà chúng sanh này đã làm; Ta thấy điều đó một cách như thực. 
Nếu chúng sanh này thành tựu ác hành bởi thân, miệng, ý, phi báng 
Thánh nhân, thành tựu tà kiến, thành tựu nghiệp tà kiến, nó do nhân 
duyên này khi thân hoại mạng chung tất đến cõi dữ, sanh trong địa ngục. 
Nếu chúng sanh này thành tựu diệu hành bởi thân, miệng, ý, không phỉ 
báng Thánh nhân. thành tựu chánh kiến, có nghiệp chánh kiến. Nó do 
nhân duyên này khi thân hoại mạng chung tất đi lên cõi lành, sanh lên 
trên trời. Như vậy Ta bấy giờ lúc nửa đêm đạt được minh đạt thứ hai này, 
do trước kia không buông lung, sống an lạc trong đời sống viễn ly, tu 
hành tinh tấn, nên vô trí diệt, mà trí pháp sanh, mê ám tiêu tan mà minh 
thành tựu, vô minh hoại diệt mà minh phát sanh. Đó là Ta đắc minh đạt 
Sanh tử trí thông. 

“Lại nữa, này Bả-la-môn, Ta đã đạt được định tâm thanh tịnh như thế, 
không ô uế, không phiền nhiệt, nhu nhuyến, khéo an trú, đạt đến tâm bất 
động, học Lậu tận thông và chứng đắc. Ta biết như thật rằng: “Đây là 
Khổ,' biết như thật rằng “đây là Khổ tập, Khổ diệt, Khổ diệt đạo'; biết 
như thật rằng: “Đây là lậu”, biết như thật rằng “đây là lậu tập, [680b] lậu 
diệt, lậu diệt đạo.” Ta biết như thế, Ta thấy như thế, tâm giải thoát khỏi 
dục lậu, tâm giải thoát khỏi hữu lậu và vô minh lậu. Sau khi giải thoát 
liền biết mình đã giải thoát, biết như thật rằng: “Sự sanh đã dứt, Phạm 
hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa." Bấy 
giờ là vào lúc cuối đêm, Ta chứng đắc minh đạt trí thứ ba này, nhờ không 
phóng dật, sống an lạc trong đời sống viễn ly, tu hành tinh tấn, nên vô trí 
diệt, trí phát sanh, mê ám tiêu tan, minh thành tựu, vô minh hoại diệt, 
minh phát sanh. Đó là Ta chứng đắc minh đạt Lậu tận trí. 


kinh HOAØNG LOÂ VIEÂN 370 





“Lại nữa, này Bà-la-môn, nếu có ai với sự thuyết giảng chân chánh mà 
thuyết bất sỉ pháp, đối với chúng sanh sanh ra trong thế gian, ở giữa tất 
cả chúng sanh, vị ấy là tối thăng, không bị khổ lạc phủ kín, nên biết rằng 
vị thuyết giảng chân chánh ấy chính là Ta. Vì sao? Vì Ta thuyết bất sĩ 
pháp, đối với chúng sanh sanh trong thế gian, ở giữa tất cả chúng sanh ấy, 
Ta là tối thăng, không bị khổ lạc phủ kín.” 

Nghe vậy, Bà-la-môn xứ Tỳ-lan-nhã liền bỏ gậy xuống, cúi đầu đảnh lễ 
sát chân Phật và bạch Thế Tôn: 

“Thế Tôn là bậc nhất, Thế Tôn thật vĩ đại, Thế Tôn tối thượng, Thế Tôn 
cao tột, Thế Tôn chánh đăng, Thế Tôn không có ai bằng, Thế Tôn không 
có một ai so sánh, Thế Tôn không chướng ngại, Thế Tôn là bậc không 
gây chướng ngại! Bạch Thế Tôn, con nay nguyện đem mình quy y Phật, 
Pháp và Chúng Tỳ-kheo. Mong Đức Thế Tôn nhận con làm Ưu-bả-tắc 
bắt đầu từ hôm nay cho đến trọn đời, con nguyện đem mình quy y cho 
đến lúc mạng chung.” 

Đức Phật thuyết như vậy, Bả-la-môn xứ Tỳ-lan-nhã và các Tỳ-kheo sau 
khi nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành. 


n1 


158. KINH ĐÀU-NA 


Tôi nghe như vầy: 
Một thời Phật trú tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng Lâm, vườn Cấp Cô 
Độc. 
Bấy giờ, Bà-la-môn Đầu-na,' vào lúc xế trưa, ung dung đi đến chỗ Đức 
Phật, chảo hỏi nhau rồi, ngồi qua một bên. 
Đức Thế Tôn hỏi: 
“Này Đầu-na, nếu ai hỏi: 'Ông là Bả-la-môn phải không? thì ông có tự 
xưng mình là Bà-la-môn chăng?” 
Bà-la-môn Đầu-na đáp: 
“Này Cù-đàm, nếu ai đáng xưng là Bả-la-môn, thì người ấy phải được 
cha mẹ sanh ra với sự thọ sanh thanh tịnh, cho đến bảy đời cha mẹ không 
tuyệt chủng tộc, đời đời không bị xấu, học rộng, trì chú, tụng đọc tinh 
thông bốn bộ điển kinh, thấu triệt nhân duyên, chánh văn, truyện giải trí, 
thứ năm là văn phạm.” Này Cù-đàm, người đáng gọi là Bà-la-môn thì 
chính là tôi vậy. [680c] Vì sao? Vì tôi được cha mẹ thọ sanh thanh tịnh, 
cho đến bảy đời cha mẹ, chủng tộc không tuyệt, đời đời không ác, học 
rộng, trì chú, tinh thông bốn bộ điển kinh, thấu triệt nhân duyên, chánh 
văn, truyện giải trí và văn phạm.” 

Đức Thế Tôn bảo: 


“Này Đầu-na, Ta nay hỏi ông, ông hiểu thế nảo thì trả lời thế ấy. Này 
Đầu-na, nếu thuở xưa có Bà-la-môn, lúc thân hoại mạng chung, đã đọc 
tụng kinh điển, truyền bá kinh điển, tụng đọc kinh điển, đó là một là Dạ- 
tra, hai là Bà-ma, ba là Bà-ma-đề-bà, bốn là Ty-xa-mật-đa-la, năm là Dạ- 
bả-đả-kiền-ni, sáu là Ứng-nghi-la-bà, bảy là Bà-tư-tra, tám là Ca-diếp, 
chín là Bà-la-bà, mười là Bà-hòa”; lại chủ xướng có năm hạng Bà-la- 
môn: có Bà-la-môn ngang hàng Phạm thiên, có Bà-la-môn ngang hàng 
chư Thiên, có Bà-la-môn không vượt giới hạn, có Bà-la-môn vượt giới 











' Đầu-na ĐŸ. PI. Dona. 
? Xem cht. kinh 63. 


3 Danh sách các tiên nhân cô đại, xem kinh 152 trên. 














kinh ÑAÀU-NA 372 





hạn, và thứ năm là Bà-la-môn Chiên-đồ-la!, thì này Đầu-na, trong năm 
loại Bà-la-môn ây, ông thuộc hạng nào?” 


Đầu-na đáp: 
“Này Cù-đàm nói nghĩa ấy tóm lược, không phân biệt 
rộng rãi, nên tôi không hiểu được. Mong Sa-môn Củ- 
đàm khéo giải thích cho tôi biết.” 

Thế Tôn đáp: 


“Này Đầu-na, hãy lắng nghe, khéo tư duy và ghi nhớ! Ta sẽ phân biệt 
rộng rãi cho ông.” 

Đầu-na thứa: 

“Xmn vâng, thưa Cù-đàm.” 

Đầu-na vâng lời, lắng nghe. Đức Phật giải thích: 

“Này Đầu-na, thế nào là Bà-la-môn ngang hàng Phạm thiên? Bả-la-môn 
nào được cha mẹ thọ sanh thanh tịnh cho đến bảy đời cha mẹ, không 
tuyệt chủng, đời đời không bị xấu. Vị ấy trải qua bốn mươi tám năm thực 
hành đồng tử Phạm hạnh” đề thấu triệt kinh thư, tụng tập điển kinh. Sau 
khi đã thấu triệt kinh thư, tụng tập kinh điển, vị ấy cầu xin của cải để 
cúng phụng Tôn sư, đúng pháp, chứ không phải không đúng như pháp. 
Thế nào là không đúng như pháp? Không làm ruộng, không buôn bán, 
không học sách, không làm toán thuật, không làm công SỐ, không In khắc, 
không tạo thủ bút, không làm văn chương, không đọc kinh, không ngâm 
thơ, không dùng đao gậy, không phụng sự vua, đúng như pháp mà cầu 
xin, cầu xin của cải, tâm đi đôi với từ, biến mãn một phương, thành tựu, 

an trú. Cũng vậy, hai, ba, bốn phương, bốn hướng, phương trên, phương 
dưới, biến khắp mọi phương, tâm đi đôi với từ, không kết, không oán, 
không sân nhuế, không tranh chấp, rộng rãi bao la, vô lượng, khéo tu tập, 





*Ÿ PRli: ime pañca brãhmane paññãpemi, brãhmasamam devasamam maruyadam 
sambhinnamariyadam brähmanacandäalam yeva pañcamzm, năm hạng Bà-la-môn: 
ngang Phạm thiên, ngang chư Thiên, giữ quy tắc, phá vỡ quy tắc, và thứ năm là 
Candòñala. 

” Đồng tử phạm hạnh ïfˆƒ-#F{7, sông trinh khiết. Pãli: komarabrahmacariya. 





Ri8B ÑAÀU-NA 





biến mãn cùng khắp thế gian, thành tựu, an trú. Cũng như vậy, bị và hỷ. 

Tâm đi đôi với xả, không kết, không oán, không sân nhuế, không tranh 
chấp, rộng rãi, bao la, vô lượng, khéo tu tập, biến mãn cùng khắp thế gian, 
thành tựu, an trú. Này Đầu-na, [681a] như vậy gọi là Bà-la-môn ngang 
hàng Phạm thiên. 

“Này Đầu-na, thế nào Bà-la-môn ngang hành chư Thiên? Bả-la-môn 
nào được cha mẹ thọ sanh thanh tịnh, cho đến bảy đời cha mẹ không 
tuyệt chủng, đời đời không bị xấu. Vị ấy trải qua bốn mươi tám năm thực 
hành đồng tử Phạm hạnh để thấu triệt kinh thư, tập tụng điển kinh. Sau 
khi nắm vững kinh thư, tụng tập điển kinh, vị ấy cầu xin của cải để cúng 
phụng Tôn sư, đúng như pháp chứ không phải không đúng như pháp. Thế 
nào là đúng như pháp? Không làm ruộng, không buôn bán, không học 
sách, không làm toán thuật, không làm công SỐ, không In khắc, không tạo 
thủ bút, không làm văn chương, không đọc kinh, không ngâm thơ, không 
dùng đao gậy, không phụng sự vua°, đúng như pháp mà cầu xin, cầu xin 
của cải để cúng phụng Tôn sư. Sau đó bồ thí của cải, vị ấy thực hành thân 
diệu hành, khâu và ý diệu hành. Khi đã thành tựu thân diệu hành, khâu và 
ý diệu hành, vị đó nhờ nhân duyên Ấy, khi thân hoại mạng chung, chắc 
chắn đi đến thiện xứ, sanh lên cõi trời. Này Đầu-na, như vậy gọi là Bả- 
la-môn ngang hàng chư Thiên. 

“Này Đầu-na, thế nào là Bà-la-môn không vượt giới hạn? Bả-la-môn 
nào được cha mẹ thọ sanh thanh tịnh, cho đến bảy đời cha mẹ không 
tuyệt chủng, đời đời không bị xấu. VỊ ấy trải qua bốn mươi tám năm thực 
hành đồng tử Phạm hạnh để thấu triệt kinh thư, tập tụng điển kinh. Sau 
khi nắm vững kinh thư, tụng tập điển kinh, vị ấy cầu xin của cải để cúng 
phụng Tôn sư, đúng như pháp chứ không phải không đúng như pháp. Thế 
nào là đúng như pháp? Không làm ruộng, không buôn bán, không học 
sách, không làm toán thuật, không làm công SỐ, không In khắc, không tạo 
thủ bút, không làm văn chương, không đọc kinh, không ngâm thơ, không 
dùng đao gậy, không phụng sự vua, đúng như pháp mà cầu xin, cầu xin 





“ Các nghề không làm, theo Päli: neva kasiyã na vanijjãya na gorakkhena na 
isatthena na rãjaporisena na isappafññafarena, không theo nông sư, không theo 
thương nghiệp, không theo chăn nuôi, không theo cung kiếm, không theo quan 
chức của vua, không theo công xảo. 





kinh ÑAÀU-NA 374 


của cải để cúng phụng Tôn sư. Sau khi bố thí của cải, vị ấy đi tìm vợ cho 
mình đúng như pháp, chứ không phải đúng như pháp. Thế nảo là không 
đúng như pháp? Bà-la-môn không có ý như vây đối với nữ Bà-la-môn: 
“Mong rằng yêu ta, gặp gỡ ta để cùng giao hợp.” Vị ấy lẫy vợ người nữ 
dòng Bà-la-môn chứ không phải người nữ không thuộc dòng Bà-la-môn, 
cũng không phải người nữ dòng Sát-lỊ, không phải đang mang thai, 
không phải đã sanh sản”. Này Đầu-na, vì lý do gì mà Bà-la-môn không 
lấy vợ người nữ đang mang thai? Vì không muốn rằng con trai hay con 
gái của mình được gọi là sanh ra do bắt tịnh dâm. Cho nên, Bả-la-môn 
ấy không lấy vợ người nữ đang mang thai. Này Đầu-na, vì lý do gì mà 
Bà-la-môn ấy không lấy vợ người nữ đã sanh sản? Vì không muốn rằng 
con trai hay con gái được gọi là do cưỡng bức bất chánh”. Cho nên Bả- 
la-môn ấy không lấy vợ người nữ đã sanh sản. Này Đầu-na, Bả-la-môn 
ấy lấy vợ không phải vì của cải, không phải vì kiêu ngạo, không phải vì 
phục sức, không phải vì phấn son, mà chỉ vì cầu [681b] con. Sau khi 
sanh con trong mức độ nào là giới hạn ước định của những Bà-la-môn 
thời xưa, vị ấy dừng lại ở đó, giữ giới hạn đó, không vượt qua giới hạn 
đó. Này Đầu-na, như vậy gọi là Bà-la-môn không vượt giới hạn. 

“Này Đầu-na, thế nào là Bà-la-môn vượt giới hạn? Bà-la-môn nảo được 
cha mẹ thọ sanh thanh tịnh, cho đến bảy đời cha mẹ không tuyệt chủng, 
đời đời không bị xấu. Vị ấy trải qua bốn mươi tám năm thực hành đồng 
tử Phạm hạnh để thấu triệt kinh thư, tập tụng điển kinh. Sau khi nắm 
vững kinh thư, tụng tập điển kinh, vị ấy cầu xin của cải để cúng phụng 
Tôn sư, đúng như pháp chứ không phải không đúng như pháp. Thế nảo là 
đúng như pháp? Không làm ruộng, không buôn bán, không học sách, 
không làm toán thuật, không làm công số, không in khắc, không tạo thủ 
bút, không làm văn chương, không đọc kinh, không ngâm thơ, không 
dùng đao gậy, không phụng sự vua, đúng như pháp mà cầu xin, cầu xin 
của cải để cúng phụng Tôn sư. Sau khi bố thí của cải, vị ấy đi tìm vợ cho 
mình đúng như pháp, chứ không phải đúng như pháp. Thế nảo là không 





TPRli: na pãyamãnam gacchari, không tiếp cận (người nữ) đang cho bú. 

® Hán: bất tịnh dâm 4S‡#Ÿ#. Pãli: zmijna/o, sanh ra từ đồng phân. 

*Hán: bất tịnh nhuế 4*ÈŠãE. Päli: asucipafipiliro, cưỡng bức bắt tịnh, hay “do 
uống bất tịnh (asucipiparz?)”. 




















Ri#R ÑAÀU-NA 





đúng như pháp? Bả-la-môn không có ý như vầy đối với nữ Bả-la-môn: 

“Mong rằng yêu ta, gặp gỡ ta để cùng giao hợp.” Vị ấy lấy vợ người nữ 
dòng Bà-la-môn chứ không phải người nữ không thuộc dòng Bà-la-môn, 
cũng không phải người nữ dòng Sát-]lJ, không phải đang mang thai, 
không phải đã sanh sản. Này Đầu-na, vì lý do gì mà Bà-la-môn không 
lấy vợ người nữ đang mang thai? Vì không muốn rằng con trai hay con 
gái của mình được gọi là sanh ra do bất tịnh dâm. Cho nên, Bả-la-môn 
ấy không lấy vợ người nữ đang mang thai. Này Đầu-na, vì lý do gì mà 
Bà-la-môn ấy không lấy vợ người nữ đã sanh sản? Vì không muốn rằng 
con trai hay con gái được gọi là do cưỡng bức bất chánh. Cho nên Bả-la- 
môn ấy không lấy vơ người nữ đã sanh sản. Này Đầu-na, Bà-la-môn ấy 
lấy vợ không phải vì của cải, không phải vì kiêu ngạo, không phải vì 
phục sức, không phải vì phấn son, mà chỉ vì cầu con. Sau khi sanh con, 
trong mức độ nào là giới hạn ước định Bà-la-môn thời xưa, VỊ ây không 
dừng lại ở đó, không giữ nguyên giới hạn đó, mà vượt qua khỏi giới hạn 
đó. Này Đầu-na, như vậy gọi là Bà-la-môn vượt khỏi giới hạn. 

“Này Đầu-na, Bà-la-môn như thế nào là Bả-la-môn Chiên-đà-la? Bà-la- 
môn nào được cha mẹ thọ sanh thanh tịnh, cho đến bảy đời cha mẹ không 
tuyệt chủng, đời đời không bị xấu. Vị ấy trải qua bốn mươi tắm năm thực 
hành đồng tử Phạm hạnh để thấu triệt kinh thư, tập tụng điển kinh. Sau 
khi nắm vững kinh thư, tụng tập điển kinh, vị ấy cầu xin của cải để cúng 
phụng Tôn sư, đúng như pháp chứ không phải không đúng như pháp. Thế 
nảo là không đúng như pháp? Không làm ruộng, không buôn bán, không 
học sách, không làm toán thuật, không làm công SỐ, không In khắc, 
không tạo thủ bút, không làm văn chương, không đọc kinh, không ngâm 
thơ, không dùng đao gây, không phụng sự vua, đúng như pháp mà cầu 
xin, cầu xin của cải để cúng phụng Tôn sư. Sau khi bố thí của cải, vị ấy 
đi tìm vợ cho mình đúng như pháp, chứ không phải đúng như pháp. Thế 
nảo là không đúng như pháp? Bà-la-môn không có ý như vầy đối với nữ 
Bà-la-môn: “Mong rằng yêu ta, gặp gỡ ta để cùng giao hợp.” Vị ấy lấy 
vợ người nữ dòng Bả-la-môn chứ không phải người nữ không thuộc 
dòng Bà-la-môn, cũng không phải người nữ dòng Sát-lỊ, không phải 
đang mang thai, không phải đã sanh sản. Này Đầu-na, vì lý do gì mả Bà- 
la-môn không lấy vợ người nữ đang mang thai? Vì không muốn rằng con 
trai hay con gái của mình được gọi là sanh ra do bắt tịnh dâm. Cho nên, 


kinh ÑAÀU-NA 376 





Bà-la-môn ấy không lấy vợ người nữ đang mang thai. Này Đầu-na, vì lý 
do gì mà Bà-la-môn ấy không lấy vợ người nữ đã sanh sản? Vì không 
muốn rằng con trai hay con gái được gọi là do cưỡng bức bất chánh. Cho 
nên Bả-la-môn ấy không lấy vơ người nữ đã sanh sản. Này Đầu-na, Bà- 
la-môn ấy lấy vợ không phải vì của cải, không phải vì kiêu ngạo, không 
phải vì phục sức, không phải vì phấn son, mà chỉ vì cầu con. Khi đã sanh 
CON, VỊ ây làm những việc liên hệ đến vua, làm những việc liên hệ giặc 
cướp, làm những việc liên hệ đến tà đạo, và lại nói như vầy: *“ Bà-la-môn 
có quyền làm tất cả mọi sự, nhưng Bà-la-môn không phải vì vậy mà 
nhiễm trước, cũng không ô uế. Như lửa đốt cháy những gì sạch hay 
không sạch. Cũng vậy, Bà-la-môn có quyền làm tất cả mọi sự, nhưng 
Bà-la-môn không vì vậy mà bị nhiễm trước, cũng không bị ô uế." Này 
Đầu-na, Bà-la-môn như vậy gọi là Bà-la-môn Chiên-đà-la. 

“Này Đầu-na, trong năm hạng Bà-la-môn ấy, ông thuộc 


hạng nào?” 


Đầu-na trả lời: 

“Thưa Cù-đàm, ngay hạng sau cùng là Bà-la-môn Chiên-đà-la, con cũng 
không sánh kịp huống nữa là các hạng Bà-la-môn trên. Bạch Thế Tôn, 
con đã biết. Bạch Thiện Thệ, con đã rõ. Bạch Thế Tôn, con nay tự đem 
mình quy y Phật, Pháp và chúng Tỳ-kheo. Mong Thế Tôn nhận con làm 
Ưu-bà-tắc. Từ nay cho đến trọn đời, con tự đem mình quy y cho đến lúc 
mạng chung.” 

Đức Phật thuyết như vậy, Bà-la-môn Đầu-na sau khi nghe Phật dạy xong, 
hoan hỷ phụng hành. 


159. KINH A-GIÀ-LA-HA-NA 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Phật trú tại nước Xá-vệ, trong rừng Thăng 


Lâm, vườn Câp Cô Độc. 


Bấy giờ có Bả-la-môn A-già-la-ha-na, sau bữa cơm trưa, ung dung đi 
đến chỗ Đức Phật, chào hỏi rồi ngồi qua một bên và nói: 
“Thưa Cù-đảm, tôi có điều muốn [682a] hỏi, mong Ngài cho phép, tôi 
mới dám trình bày.” 
Thế Tôn đáp: 
“Ông muốn hỏi gì tùy ý.” 
Bà-la-môn liền hỏi: 
“Thưa Cù-đàm, kinh điển của Bà-la-môn nương vào đâu 


mà tôn tại?” 


Đức Thế Tôn đáp: 
“Kinh điển của Bả-la-môn nương vào con người mà tồn tại.” 
“Thưa Cù-đảm, con người nương vào đâu mà tồn tại?” 
“Con người nương vào lúa gạo mà tôn tại.” 
“Thưa Củ-đàm, lúa gạo nương vào đâu mà tôn tại?” 
“Lúa gạo nương vào đất mà tồn tại.” 
Bà-la-môn lại hỏi: 
“Thưa Cù-đàm, đất nương vào đâu mà tồn tại?” 
Thế Tôn đáp: 
“Đất nương vào nước mà tôn tại.” 
“Thưa Củ-đàm, nước nương vào đâu mà tồn tại?” 
“Nước nương vào gió mà tôn tại.” 
“Thưa Cù-đảm, gió nương vào đâu mà tổn tại?” 

“Gió nương vào hư không mà tồn tại?” 


“Thưa Cù-đàm, hư không nương vào đâu mà tồn tại?” 
“Hư không không có nương tựa, nhưng nhân mặt trời, mặt trăng mà có 


kinh A-GIAØ-LA-HA-NA 





hư không.” 

“Thưa Cù-đàm, mặt trời và mặt trăng nương vào đâu mà tồn tại?” 
“Mặt trời, mặt trăng nương vào Tứ thiên vương mà tồn tại.” 
Bà-la-môn lại hỏi: 

“Thưa Cù-đàm, Tứ thiên vương nương vào đâu mà tồn tại?” 
Thế Tôn đáp: 

“Tứ Thiên vương nương vào Tam thập tam thiên mà tồn tại?” 
“Thưa Cù-đảm, Tam thập tam thiên nương vào đâu mà tồn tại?” 
“Tam thập tam thiên nương vào Diệm-ma thiên mà tồn tại.” 
“Thưa Cù-đàm, Diệm-ma thiên nương vào đâu mà tồn tại?” 
“Diệm-ma thiên nương vào Đâu-suất-đà thiên mà tồn tại.” 
“Thưa Củ-đàm, Đâu-suất-đà thiên nương vào đâu mà tôn tại?” 
“Đâu-suất-đà thiên nương vào Hóa lạc thiên mà tồn tại.” 
“Thưa Cù-đàm, Hóa lạc thiên nương vào đâu mà tồn tại?” 
“Hóa lạc thiên nương vào Tha hóa lạc thiên mà tồn tại.” 

“Thưa Cù-đàm, Tha hóa lạc thiên nương vào đâu mà tồn tại?” 
““Tha hóa lạc thiên nương vào Phạm thiên mà tồn tại.” 

“Thưa Cù-đàm, Phạm thiên nương vào đâu mà tồn tại?” 
“Phạm thiên nương vào Đại phạm mà tồn tại.” 

“Thưa Cù-đàm, Đại phạm nương vào đâu mà tồn tại?” 

“Đại phạm nương vào nhẫn nhục, ôn hòa mà tôn tại.” 
Bà-la-môn lại hỏi: 

“Thưa Cù-đàm, nhẫn nhục, ôn hòa nương vào đâu mả tồn tại?” 
Thế Tôn đáp: 

“Nhẫn nhục, ôn hòa nương vào Niết-bàn mà tồn tại.” 
Bà-la-môn lại hỏi: 

“Thưa Củ-đàm, Niết-bàn nương vào đâu mà tôn tại?” 

[682b] Thế Tôn đáp: 


378 


*Y muôn của Bà-la-môn nương vào những sự kiện 


không cùng nên ông nay đã hỏi Ta vê sự không có giới 


hạn, nhưng Niết-bàn không nương vào đâu cả. Niết-bàn 


là tịch diệt, Niết-bàn là tối thượng. Này Bả-la-môn, vì 


Bi]Ð A-GIAØ-LA-HA-NA 





mục đích này mà nhiều người theo ta mà tu hành Phạm 


hạnh.” 


Bà-la-môn thưa: 

“Bạch Đức Thế Tôn, con đã biết. Bạch Thiện Thệ, con đã rõ. Bạch Đức 
Thế Tôn, con nay xin đem mình quy y Phật, Pháp và chúng Tỳ-kheo. 
Mong Đức Thế Tôn nhận con làm Ưu-bà-tắc từ nay và suốt đời, con 
nguyện đem mình quy y cho đến lúc mạng chung.” 

Đức Phật thuyết như vậy, Bà-la-môn A-già-la-ha-na sau khi nghe Phật 
dạy xong, hoan hỷ phụng hành. 


160. KINH A-LAN-NA 
Tôi nghe như vây: 


Một thời Phật trú tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng Lâm, vườn Cấp Cô 
Độc. 
Bấy giờ sau bữa ăn trưa, các Tỳ-kheo tụ tập ngồi tại 


giảng đường bàn luận thế này: “Này chư Hiền, thực là 
kỳ lạ, thực là kỳ lạ! Sanh mạng con người thực quá 
ngắn ngủi, phút chốc đã qua đời khác. Do đó cần phải 
làm các việc lành, cần tu phạm hạnh, vì đã sanh ra thì 
không thể không chết. Nhưng người đời nay đối với 
việc làm đúng pháp, việc làm hợp lẽ, việc lành, việc tốt 


lại không thực hành, cũng chắng mong cầu.” 


Lúc ấy, Đức Thế Tôn đang ở tại chỗ nghỉ trưa, bằng Thiên nhĩ thanh tịnh 
hơn hắn người thường, nghe các Tỳ-kheo sau bữa cơn trưa, tụ tập ngồi tại 
giảng đường, đã bàn luận như thế này: “Chư Hiền, thực là kỳ lạ, thực là 
kỳ lạ! Sanh mạng con người quá ngắn ngủi, phút chốc đã qua đời khác. 
Do đó, cần phải làm các việc lành, cần tu Phạm hạnh, vì đã sanh ra thì 
không thê không chết. Nhưng người đời nay đối với việc làm đúng pháp, 
việc làm hợp lẽ, việc thiện, việc tốt lại không thực hành, cũng chăng cầu 
mong.” Nghe vậy, Đức Thế Tôn, vào lúc xế trưa từ chỗ tĩnh tọa, đứng 
dậy, đi đến giảng đường. Ngài trải chỗ ngồi, ngồi trước đại chúng Tỳ- 
kheo và hỏi: 
“Này các Tỳ-kheo, các Thầy bản luận chuyện gì? Vì duyên cớ nào mà tụ 
tập ngồi tại giảng đường?” 
Nghe Đức Thế Tôn hỏi như vậy, các Tỳ-kheo thưa: 

“Bạch Thế Tôn, chúng Tỳ-kheo chúng con, sau bữa ăn 


B@B A-LAN-NA 





trưa, tụ tập ngồi tại giảng đường, bàn luận thế này: 
“Thực là kỷ lạ, thực là kỳ lạ! Sanh mạng con người quá 
ngắn ngủi, phút chốc đã qua đời khác. Do đó, cần phải 
làm các việc lành, cần tu phạm hạnh, vì đã sanh ra thì 
không thể không chết. Nhưng người đời này đối với 
việc làm đúng pháp, việc làm hợp lẽ, việc lành, việc tốt 
lại không thực hành, cũng chẳng cầu mong.` Bạch Đức 
Thế Tôn, chúng con đã bàn luận với nhau như vậy. Vì 
việc ấy, nên chúng con đã tụ tập ngồi ở [682c] giảng 


đường.” 


Thế Tôn tán thán: 

“Lành thay! Lành thay! Khi các ngươi nói với nhau rằng: “Chư Hiền, 
thực là kỳ lạ, thực là kỳ lạ! Sanh mạng con người thực quá ngăn ngủi, 
phút chốc đã qua đời khác. Do đó, cần phải làm các việc lành, cần tu 
phạm hạnh, vì đã sanh ra thì không thể không chết. Nhưng người đời nay 
đối với việc làm đúng pháp, việc làm hợp lẽ, việc thiện, việc tốt lại không 
thực hành, cũng không cầu mong.” Vì sao? Vì ta cũng nghĩ thế này: 
"Thực là kỳ lạ, thực là kỳ lạ! Sanh mạng con người thực quá ngắn ngủi, 
phút chốc đã qua đời khác. Do đó, cần phải làm các việc lành, cần tu 
phạm hạnh, vì đã sanh ra thì không thể không chết. Nhưng ngươi đời nay 
đối với việc làm đúng pháp, việc làm hợp lẽ, việc thiện, việc tốt lại không 
thực hành, cũng không cầu mong?” Vì sao? 

“Này các Tỳ-kheo, vào đời quá khứ, có lúc chúng sanh thọ tám vạn tuổi, 
châu Diêm-phù này rất giàu, có nhiều của cải châu báu, thôn ấp gần nhau 
bằng khoảng cách con gà bay. Lúc ấy, con gái đến năm trăm tuổi mới lấy 
chồng. Con người chỉ có bệnh như thế này: lạnh, nóng, đại và tiểu tiện, 


kinh A-LAN-NA 383 





ham muốn, không ăn và giả lão', ngoài ra không còn tai hoạn nào khác. 
“Này các Tỳ-kheo, lúc con người thọ tám vạn tuổi, có vua tên là Câu-lao- 
bà” làm Chuyên luân vương, thông minh, trí tuệ, có bốn loại quân chỉnh 
trị thiên hạ, tự do, tự tại, là pháp vương đúng như pháp, thành tựu bảy 
báu. Bảy báu đó là luân báu, voi báu, ngựa báu, ngọc báu, nữ báu, cư sĩ 
báu và tướng quân báu. Đó là bảy báu. Vua có đủ một ngàn người con, 
dung mạo khôi ngô, dõng mãnh, không sợ, hàng phục được kẻ khác, chắc 
chắn thống trị toàn cõi đất này, cho đến biển cả, không dùng đao gậy, chỉ 
dùng pháp giáo hóa, khiến dân an ồn. 

“Này các Tỳ-kheo, vua Câu-lao-bà có vị Bả-la-môn tên A-lan-na đại 
trưởng giả , được cha mẹ nuôi lớn, thọ sanh thanh tịnh cho đến bảy đời 
cha mẹ không tuyệt chủng tộc, đời đời không bị xấu, học rộng, thông 
suốt, tụng đọc hết bốn loại kinh điễn, thấu triệt nhân duyên, chánh văn, 
truyện giải trí thứ năm, và cú thuyết.“ Bà-la-môn A-lan-na có vô lượng 
trăm ngàn Ma-nạp ma. Bà-la-môn đã ở nơi yên tĩnh truyền dạy kinh thư 
cho vô lượng trăm ngàn Ma-nạp ma. 

“Bấy giờ Bả-la-môn A-lan-na sống một mình ở nơi yên tĩnh, tĩnh tọa tư 
duy, đã suy nghĩ rằng: “Thực là kỳ lạ, thực là kỳ lạ! Sanh mạng con 
người thực hành quá ngắn ngủi, phút chốc đã qua đời khác. Do đó, cần 
phải làm các việc thiện, cần tu phạm hạnh, vì đã sanh ra không thể không 
chết. Nhưng người đời nay đối với việc làm đúng pháp, việc làm hợp lẽ, 
việc thiện, việc tốt lại không thực hành, cũng không cầu mong. Có lẽ ta 
[683a] nên cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, la bỏ gia đình, sống 
không gia đình, xuất gia học đạo.” Thế rồi, Bà-la-môn A-lan-na đi đến 
chỗ các Ma-nạp ma thuộc nhiều nước khác nhau và nói: 





' Các thứ bịnh, kể theo bản PRli: sữa unhaim jigucchã pipasa uccäro passavo, lạnh, 
nóng, đói, khát, đại tiện, tiểu tiện. 

“Câu-lao-bà ‡fJ ” 3#. Pãli: Koravya, xem kinh 132 (Lại-tra-hòa-la) ở trên. 

3 A-lan-na Jñƒ ff 7l; phiên âm gần với Aranemi trong A. 7. 69. Sunetta, được kế 
chung với bảy tôn sư thời cô, giảng dạy pháp dẫn đến cộng trú trong thế giới 
Phạm thiên (2zaiưnalokasahavyatäya dhammam deses¡). Nhưng nội dung tư duy thì 
đồng nhất với của Araka (thứ bảy trong bảy tôn sư thời cổ kế trong Sunetta) 
trong A.7.70. 

‡ Xem cht. kinh 63. 





B#@l A-LAN-NA 
“~ “Này các Ma-nạp ma, khi ta sống một mình nơi chỗ yên tĩnh, tĩnh tọa 
tư duy, đã suy nghĩ rằng: “Thực là kỳ lạ, thực là kỳ lạ! Sanh mạng con 
người thực quá ngắn ngủi, phút chốc đã qua đời khác. Do đó, cần phải 
làm các việc thiện cần tu phạm hạnh, vì sanh ra không thể không chết. 
Thế nhưng con người đời nay đối với việc làm đúng pháp, việc làm hợp 
lẽ, việc thiện, việc tốt lại không thực hành, cũng không mong cầu. Có lẽ 
ta nên cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không 
gia đình xuất gia học đạo.” Này các Ma-nạp ma, nay ta muốn cạo bỏ râu 
tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia 
học đạo, thì các ông sẽ làm những gì?" 
“Nghe vậy, các chúng Ma-nạp ma của những nước khác nhau ấy thưa 
rằng: 
“ “Thưa Tôn sư, những gì chúng con đã biết đều nhờ ơn Tôn sư chỉ dạy, 
nếu Tôn sư cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, sống 
không gia đình, xuất gia học đạo, thì chúng con cũng sẽ cạo bỏ râu tóc, 
mặc áo ca-sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học 
đạo theo gót Tôn sư.” 
“Thế rồi Bà-la-môn A-lan-na, sau đó, đã cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, 
chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo. Các chúng 
Ma-nạp ma thuộc những nước khác ẫy cũng đều cạo bỏ râu tóc, mặc áo 
ca-sa, chí tín, lia bỏ gia đình, sống không gia đình, theo Tôn sư là Bà-la- 
môn A-lan-na ấy mà xuất gia học đạo. Đó là sự phát sanh danh hiệu Tôn 
sư A-lan-na,và đệ tử của Tôn sư A-lan-na. 
Bấy giờ, Tôn sư A-lan-na thuyết pháp cho đệ tử: 

—= Này các Ma-nạp ma, thực là kỳ lạ, thực là kỳ lạ? 


Sanh mạng con người thực quá ngắn ngủi, phút chốc đã 
qua đời khác. Do đó, cần phải làm các việc lành, cần tu 
Phạm hạnh, vì đã sanh ra thì không thể không chết. Thế 
nhưng người đời nay đối với việc làm đúng pháp, việc 


làm hợp lẽ, việc thiện, việc tốt lại không thực hành, 


kinh A-LAN-NA 385 





cũng không câu mong.” 


Bấy giờ, Tôn sư A-lan-na thuyết pháp cho đệ tử: 

— “Này các Ma-nạp ma, thực là kỳ lạ, thực là kỳ lạ! 
Sanh mạng con người thực quá ngắn ngủi, phút chốc đã 
qua đời khác. Do đó, cần phải làm các việc lành, cần tu 
phạm hạnh, vì đã sanh ra thì không thể không chết. Thế 
nhưng người đời nay đối với việc làm đúng pháp, việc 
làm hợp lẽ, việc thiện, việc tốt lại không thực hành, 


cũng không câu mong.” 


“Lại nữa, Tôn sư A-lan-na đã thuyết pháp cho đệ tử: 

“= “Này các Ma- -nạp ma, giống như hạt sương mai trên ngọn cỏ, lúc mặt 
trời mọc thì tan mất, tồn tại tạm thời không thê trường cửu. [863b] Cũng 
vậy, này Ma-nạp ma, sanh mạng con người như hạt sương mai, rất khó 
giữ được, rất ít, quá ít vị ngọt, mà đau khổ tai hoạn lại lớn, tai hoạn quá 
nhiều !” 

“Tôn sư A-lan-na đã thuyết pháp cho đệ tử như vậy. Và Tôn sư A-lan-na 
lại thuyết pháp cho đệ tử: 

—= “Này các Ma-nạp ma, cũng như lúc trời mưa lớn, nước giọt tạo thành 
bong bóng, thoạt hiện thoạt biến; cũng vậy, này Ma-nạp ma, mạng người 
cũng như bọt nước, rất khó giữ được, rất ít, quá ít vị ngọt, mà đau khô tai 
hoạn rất lớn, tai hoạn quá nhiều!? 

“Tôn sư A-lan-na đã thuyết pháp cho đệ tử như vây. Và Tôn sư A-lan-na 
lại thuyết pháp cho đệ tử: 

“~ “Này các Ma-nạp ma, giống như cây gậy ném xuống nước, nó sẽ trồi 
trở lên rất nhanh; cũng vậy, này Ma-nạp ma, mạng người cũng như cây 
gậy ném xuống nước, trồi lên rất nhanh, rất khó giữ được rất ít, quá Ít vị 
ngọt, mà tai hoạn, khổ đau lại lớn, tai hoạn quá nhiều! 

“Tôn sư A-lan-na đã thuyết pháp cho đệ tử như vậy. Và Tôn sư A-lan-na 





B8@B A-LAN-NA 


lại thuyết pháp cho đệ tử: 

— “Này các Ma-nạp ma, giống như viên ngói mới được nhúng vào bồn 
nước, rồi đem ra ngay, để ở nơi có gió và nóng thì khô ráo liền; cũng vậy, 
này Ma- -nạp ma, mạng người cũng như viên ngói mới được nhúng vào 
bồn nước, rồi khô ráo ngay, rất khó giữ được, rất ít, quá ít vị ngọt, mà 
đau khổ tai hoạn lớn, tai hoạn quá nhiều!? 

“Tôn sư A-lan-na đã thuyết pháp cho đệ tử như vậy. Và Tôn sư A-lan-na 
lại thuyết pháp cho đệ tử: 

“~ “Này các Ma-nạp ma, giống như một miếng thịt nhỏ được bỏ vào nồi 
nước lớn, bên dưới lửa cháy hừng hực, sẽ tiêu tan rất nhanh; cũng vậy, 
này Ma-nạp ma, mạng người cũng như miếng thịt tiêu tan kia, rất khó giữ 
được, rất ít, quá ít vị ngọt, mà đau khổ, tai hoạn lại lớn, tai hoạn rất 
nhiều !° 

“Tôn sư A-lan-na đã thuyết pháp cho đệ tử như vậy. Và Tôn sư A-lan-na 
lại thuyết pháp cho đệ tử: 

“Này các Ma-nạp ma, giống như trói tên ăn cướp dẫn đến dưới gốc cây 
nêu để giết; mỗi bước chân đi là một bước tiến gần chỗ chết, là một bước 
rời xa sự sống; cũng vậy, này Ma-nạp ma, mạng sống con người cũng 
như tên cướp bị trói dẫn đến dưới cây nêu để sát hại, rất khó giữ được, rất 
ít, quá ít vị ngọt mà đau khô, tai hoạn lại lớn, tai hoạn quá nhiều !° 

“Tôn sư A-lan-na đã thuyết pháp cho đệ tử như vậy. Và Tôn sư A-lan-na 
lại thuyết pháp cho đệ tử: 

— “Này các Ma-nạp ma, giống như gã đồ tế dẫn bò đi làm thịt; mỗi bước 
chân đi là một bước tiến gần đến chỗ chết, là một bước rời xa sự sống: 
cũng vậy, này Ma-nạp ma, mạng sống con người cũng như con bò bị dẫn 
đi làm thịt, rất khó giữ được, rất ít, quá Ít vị ngọt, mà đau khổ, tai hoạn lại 
lớn, tai hoạn quá nhiều !? 

“Tôn sư A-lan-na [683e] đã thuyết pháp cho đệ tử như vậy. Và Tôn sư A- 
lan-na lại thuyết pháp cho đệ tử: 

“= “Này các Ma- -nạp ma, giống như dệt vải, thêm một hàng chỉ ngang là 
thêm một phần gần thành, gần xong; cũng vậy, này Ma-nạp ma, mạng 
sống con người như vải dệt gần xong, khó giữ được, rất ít, quá ít vị ngọt, 
mà đau khô, tai hoạn lại lớn, tai hoạn quá nhiều!? 

“Tôn sư A-lan-na thuyết pháp cho đệ tử như vậy. Và Tôn sư A-lan-na 
thuyết pháp cho đệ tử: 


kinh A-LAN-NA 387 





& 


“Này các Ma-nạp ma, giống như dòng nước trên núi đỗ xiết, chảy 
nhanh, cuốn trôi các thứ, nước chảy ào ạt không phút nào ngừng; cũng 
vậy này Ma-nạp ma, mạng sống con người quá nhanh, không phút nào 
ngừng. Này Ma-nạp ma, mạng sống con người cũng như giòng nước 
chảy nhanh, rất khó giữ được, rất Ít, quá Ít vị ngọt, mà đau khổ, tai hoạn 
lại lớn, tai hoạn quá nhiều! 

“Tôn sư A-lan-na đã thuyết pháp cho đệ tử như vậy. Và Tôn sư A-lan-na 
lại thuyết pháp cho đệ tử: 

lS 'Này các Ma-nạp ma, giống như lúc đêm tối mà liệng gậy xuống đất, 

hoặc đầu dưới đụng đất, hoặc đầu trên đụng đất hoặc rơi ngay xuống đất, 

có khi trúng chỗ đất sạch, có khi trúng chỗ đất không sạch; cũng vậy, này 
Ma-nạp ma, chúng sanh bị vô minh phủ kín, bị ái dục cuốn chặt, hoặc 
sanh vào địa ngục, sanh vào súc sanh hay loài ngạ quỷ, hoặc sanh cõi trời, 
hoặc sanh cõi người. Cũng vậy, này Ma-nạp ma, mạng sống con người 
như trong tối mà liệng gậy xuống đất, rất khó giữ được, rất Ít, quá Ít vị 
ngọt, mà đau khổ, tai hoạn lại lớn, tai hoạn quá nhiều! 

“Tôn sư A-lan-na đã thuyết pháp cho đệ tử như vậy. Và Tôn sư A-lan-na 
lại thuyết pháp cho các đệ tử: 

““*“Này các Ma-nạp ma, ngay đời này, nay đã đoạn trừ tham lam, tâm 
không não hại; thấy của cải của kẻ khác hay các vật dụng cần cho sự 
sống, ta không móng khởi tham lam, muốn chiếm đoạt cho ta. Đối với 
tham tâm, ta đã tịnh trừ; cũng vậy, đối với sân nhuế, thụy miên, điệu hối 
và nghi. Ngay trong đời này, ta đã đoạn trừ nghi hoặc, đối với các pháp 
thiện không còn do dự, đối với tâm nghi hoặc, ta đã tịnh trừ. Này Ma-nạp 
ma, ngay trong đời này các con cũng nên đoạn trừ tham, tâm không não 
hại, thấy của cải của kẻ khác hay các vật dụng cần cho sự sống, không 
nên sanh khởi tham lam, muốn chiếm đoạt cho mình. Đối với tham tâm, 
các con nên tịnh trừ; cũng vậy, đối với sân nhuế, thụy miên, điệu hối và 
nghi. Ngay trong đời này, các con nên đoạn nghi hoặc, đối với các pháp 
thiện không nên do dự." 

“Tôn sư A-lan-na đã thuyết pháp cho đệ tử như vậy. Và Tôn sư A-lan-na 
thuyết pháp cho đệ tử: 

“—“Này các Ma-nạp ma, [684a] tâm ta cùng với từ tương ưng, biến mãn 
một phương, thành tựu an trú. Cũng vậy, hai ba, bốn phương, bốn hướng, 
phương trên, phương dưới, phổ biến cùng khắp, tâm cùng với từ tương 


B@8§ A-LAN-NA 





ưng, không kết, không oán, không sân nhuế, không tranh chấp, rộng rãi, 
bao la, vô lượng, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, thành tựu an trú. 
Cũng vậy, bi và hý, tâm cùng với xả tương ưng, không kết, không oán, 
không nhuế, không tranh, rộng rãi, bao la, vô lượng, khéo tu tập biến 
mãn cùng khắp thế gian, thành tựu an trú. Này Ma-nạp ma, các con cũng 
nên thực hành tâm cùng với từ tương ưng, biến mãn một phương, thành 
tựu an trú. Cũng vậy, hai, ba, bốn phương, bốn hướng, phương trên, 
phương dưới, phố biến cùng khắp tâm cùng với từ tương ưng, không kết, 
không oán, không nhuế, không tranh, rộng rãi, bao la, vô lượng, khéo tu 
tập, biến mãn khắp thế gian, thành tựu an trú. Cũng vậy, bị và hỷ, tâm 
cùng với xả tương ưng, không kết, không oán, không nhuế, không tranh, 
rộng rãi bao la, vô lượng, khéo tu tập, biến mãn cùng khắp thế gian, 
thành tựu an trú. 

“Tôn sư A-lan-na đã thuyết pháp cho đệ tử như vậy. 

“ Tôn sư A-lan-na lại thuyết Phạm thế pháp” cho đệ tử. Khi Tôn sư A- 
lan-na thuyết Phạm thế pháp cho các đệ tử, [684b] nếu có vị nào không 
thực hành pháp ấy đầy đủ, thì sau khi thân hoại mạng chung, vị ấy sanh 
vào Tứ thiên vương hoặc sanh vào Tam thập tam thiên, hoặc sanh vào 
Diệm-ma thiên, hoặc sanh vào Đâu-suất-đà thiên, hoặc sanh vào Hóa lạc 
thiên, hoặc sanh vào Tha hóa lạc thiên. Còn lúc Tôn sư A-lan-na thuyết 
Phạm thế pháp cho các đệ tử, nếu vị nào phụng hành pháp ấy đầy đủ, tu 
bốn Phạm trụ°, xả ly ái dục, thì sau khi thân hoại mạng chung, vị ẫy được 
sanh vào cõi Phạm thiên. 


“Bấy giờ Tôn sư A-lan-na nghĩ rằng: “Đến đời sau, ta 
không nên cùng với đệ tử sanh chung nơi. Vậy nay ta 
nên tu tăng thượng từ. Sau khi tu tăng thượng từ, mạng 
chung sẽ được sanh vào trong Hoảng dục thiên." Nghĩ 


vậy, sau đó Tôn sư A-lan-na liền tu tăng thượng từ, sau 








Š Phạm thế pháp #Ê †I† 3. P8li: brahnalokasahavyatadhamma, pháp dẫn đến cọng 
trú với thế giới Phạm thiên. 
5 Phạm thất. PäÌli: brahmavihãra. 


kinh A-LAN-NA 389 





khi tu tăng thượng từ, mạng chung được sanh vảo cõi 
Hoảng dục thiên. Tôn sư A-lan-na và các đệ tử đã tu 


học đạo không hư đối, được đại phước báo. 


“Này các Tỳ-kheo, các ngươi nghĩ sao, Tôn sư A-lan-na thuở xưa ấy là ai 
khác chăng? Chớ nghĩ như vậy. Vì sao? Các Tỳ-kheo nên biết, vị ấy 
chính là Ta vậy. Bấy giờ Ta tên là Tôn sư A-lan-na. Lúc đó Ta có vô 
lượng trăm ngàn đệ tử. Ta đã thuyết Phạm thế pháp cho các đệ tử ấy. Lúc 
Ta thuyết Phạm thế pháp cho các đệ tử; có người phụng hành không đầy 
đủ pháp ấy, nên khi lâm chung, đã sanh vào Tứ thiên vương, hoặc Tam 
thập tam thiên, hoặc Diệm-ma thiên hoặc Đâu-suất-đà thiên, hoặc Hóa 
lạc thiên, hoặc Tha hóa lạc thiên. Còn lúc Ta thuyết Phạm thế pháp cho 
các đệ tử; có vị phụng hành đầy đủ pháp ấy, tu bốn Phạm thất, xả ly ái 
dục, thì sau khi mạng chung, được sanh vào cõi Phạm thiên. Bấy giờ Ta 
nghĩ rằng: “Đời sau Ta không nên cùng với các đệ tử sanh chung một nơi. 
Vậy nay ta nên tu tăng thượng từ. Sau khi tu tăng thượng từ, mạng chung 
sẽ được sanh vào cõi Hoảng dục thiên.” Ta và các đệ tử bấy giờ tu học 
đạo không hư dối, được đại quả báo. Bấy giờ Ta làm lợi ích cho mình, 
làm lợi ích cho kẻ khác, làm lợi ích cho mọi người. Ta thương xót thế 
gian, mưu cầu thiện lợi và hữu ích, an ôn khoái lạc cho Trời và Người. 
Lúc ấy, Ta thuyết pháp chưa đến chỗ rốt ráo, chưa rốt ráo bạch tịnh, chưa 
rốt ráo Phạm hạnh, chưa thành tựu rốt ráo Phạm hạnh. Bấy giờ Ta chưa 
xa lìa được sự sanh, sự già, bệnh tật, sự chết, khóc lóc, áo não, cũng chưa 
thoát khỏi mọi khổ đau. Này các Tỳ-kheo, nay Ta là Bậc Xuất Thế, Như 
Lai, Vô Sở Trước Đắng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế 
Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, 
Thế Tôn. Nay Ta tự làm lợi cho mình, làm lợi ích cho kẻ khác, làm lợi 
ích cho mọi người. Ta thương xót thế gian, mưu cầu thiện lợi và hữu ích, 
an ôn, khoái lạc cho Trời và Người. Nay Ta thuyết pháp đã đến chỗ rốt 
ráo, rốt ráo bạch tịnh, rốt ráo Phạm hạnh, thành tựu Phạm hạnh. Nay Ta 
đã xa lìa sự sanh, sự già, tật bệnh, sự chết, khóc lóc, áo não. Nay Ta đã 
thoát khỏi mọi khổ đau. 

“Này các Tỳ-kheo, nếu có người nói đúng, thì sẽ nói rằng: “Mạng sống 
con người ngăn ngủi, phút chốc đã qua đời khác; do đó cần phải làm các 





R#@0 A-LAN-NA 


việc lành, cần tu Phạm hạnh, vì đã sanh ra không thể không chết.” Này 
các Tỳ-kheo, nay nói như thế là nói đúng. Vì sao? Vì nay có ai trường 
thọ thì lâu lắm là một trăm tuổi, hoặc quá hơn một ít nữa mà thôi. Nếu ai 
trường thọ, thì sống được ba trăm mùa, một trăm mùa xuân, một trăm 
mùa hạ, một trăm mùa đông. Như vậy sống được một ngàn hai trăm 
tháng; bốn trăm tháng mùa xuân, bốn trăm tháng mùa hạ, bốn trăm tháng 
mùa đông. Sống một ngàn hai trăm tháng là sống hai ngàn bốn trăm nửa 
tháng, tám trăm mùa xuân, tám trăm mùa hạ, tắm trăm mùa đông. Sống 
[684c] hai ngàn bốn trăm nửa tháng là ba vạn sáu ngàn ngày đêm; một 
vạn hai ngàn mùa xuân, một vạn hai ngàn mùa hạ, một vạn hai ngàn mùa 
đông. Sống ba vạn sáu ngàn ngày đêm là bảy vạn hai ngàn lần ăn với 
nghỉ ăn và bú sữa mẹ. 

“VỀ sự nghỉ ăn”, đó là khổ không ăn, sân không ăn, bệnh không ăn, bận 
việc không ăn, đi đường không ăn, đến chỗ nhà vua không ăn, ngày trai 
không ăn, thất bại" không nên ăn. 

“Này các Tỳ-kheo, đó là sự sống trong một trăm năm. Trong một trăm 
năm ấy với bao nhiêu mùa; với bấy nhiêu mùa có bao nhiêu tháng, với 
bấy nhiêu tháng nửa tháng, bao nhiêu ngày, bao nhiêu đêm, bao nhiêu 
ngày đêm, bao nhiêu lần ăn, bao nhiêu lần nghỉ ăn, bao nhiêu lần ăn và 
nghỉ ăn. 

“Này các Ty-kheo, như một Tôn sư khởi tâm đại bị đoái tưởng, xót 
thương, mưu cầu thiện lợi ích, an ôn khoái lạc cho đệ tử; sự việc ẫy Ta đã 
làm xong. Các ngươi hãy nên làm như vậy: Hãy đến nơi rừng vắng, nơi 
rừng sâu núi thăm, hay dưới gốc cây, nơi yên tĩnh an ốn mà tĩnh tọa tư 
duy, không được phóng dật, luôn luôn tỉnh tấn, đừng để hối hận về sau. 
Đó là lời khuyến giáo của Ta. Đó là huấn thị của ta.” 

Đức Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật dạy xong, hoan 
hỷ phụng hành.” 


n 





TPRli: bhairaniaraya, thực chướng ngại, sự gián đoạn hay cản trở bữa ăn. 
® Hán: bất đắc giả bất thực 4*ƒ#Z 1V. PRli: z/abuakena, do không được lợi lộc 
nên không ăn. 





? Bản Hán, hết quyên 40. 


161. KINH PHẠM-MA 


[883b10]Tôi nghe như vầy: 

Một thời Phật trú tại nước Vi-đề-hi', cùng với đại chúng Tỳ-kheo. 

Bấy giờ ở Di-tát-la” có Bà-la-môn tên là Phạm-maÌ giàu có, của cải vô 
lượng, sản nghiệp chăn nuôi không thể tính toán, phong hộ, thực ấp 
đầy đủ mọi thứ. Di-tát-la này, cho đến nước, cỏ, cây, đều là đặc tặng, 
là ân tứ của A-xà-thế, con bà Vi-đề-hi, vua nước Ma-kiệt-đà?. Bà-la- 
môn Phạm-ma có một Ma-nạp tên là Ưu-đa-la” được cha mẹ sanh ra 
với sự thọ sanh thanh tịnh cho đến bảy đời cha mẹ, chủng tộc không 
tuyệt, đời đời không bị, học rộng, thông suốt, tụng đọc hết bốn loại 
kinh điển, thấu triệt nhân duyên, chánh văn, hí truyện, và thứ năm là 
cú thuyết." Bả-la-môn Phạm-ma nghe có Sa-môn Cù-đàm, con dòng 
tộc Thích, đã từ giả dòng họ Thích, cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí 
tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo, đang trú tại 
nước Bệ-đà-đề cùng với chúng Đại Tỳ-kheo. Sa-môn Cù-đàm ấy có 
danh tiếng lớn lao, mười phương đều nghe: “Sa-môn Củ-đàm là Như 
Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế 
Gian Giải, Vô Thượng ST, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, 
Phật, Thế Tôn. Vị ấy ở trong thế gian này giữa chư Thiên, Ma, Phạm, 
Sa-môn, Bà-la-môn, từ loài người cho đến loài trời, tự tri tự giác, tự 
tác chứng, thành tựu và an trụ. Pháp mà vị ẫy thuyết, khoảng đầu thiện, 
khoảng giữa thiện, cứu cánh cũng thiện, có nghĩa, có văn, hiển hiện 
phạm hạnh thanh tịnh trọn đủ.” 

Lại nghe rằng: “'Sa-môn Cù-đàm thành tựu ba mươi hai tướng của bậc 
Đại nhân. Nếu ai thành tựu tướng của Đại nhân, thì chắc chắn có hai 











mm 





' Bệ-đà-đề #ƒ È‡##. No 76: Tùy-đề quốc [ÿ§‡j‡ñ{. Pãli: Videha. 

?Di-tát-la ?Ñj j# ##. No 76: Di-di quốc 7z. Pãli: Mithila. 

*Phạm-ma #Ê #š. No 76: thệ tâm Phạm-ma-dụ }f,Ù£ÊJ##†ÿn. Pãli: Brahmayu. 
*Ma-kiệt-đà vương, Vị Sanh Oán, Tì-đà-đề Tử Jš3ÈE, /E#8, ##EÈ 7. 
Pali: MagadharaJa-AJ ãtasattu-f€dCHIput:a 

” Ưu-đa-la t#Z##. No 76: đệ tử của Thệ tâm, có vị á thánh tên là Ma-nạp. PI.: 
Uttara. 

“ Xem cht. kinh 63. 















































Hinh phaân bieät luïc giôùi 





trường hợp chân thực không sai lầm. Đó là, nếu vị ấy ở tại gia thì chắc 
chắn làm Chuyên luân vương, thông minh, trí tuệ, có bốn loại quân, 
chỉnh trị thiên hạ, tự do, tự tại, là pháp vương như pháp, thành tựu bảy 
báu. Bảy báu đó là xe báu, vo1 báu, ngựa báu, ngọc báu, nữ báu, cư sĩ báu 
và tướng quân báu. Đó là bảy báu. Nhà vua có đủ một ngàn người con, 
dung mạo khôi ngô, dõng mãnh, không sợ, hàng phục được địch quân, 
chắc chắn thống lãnh toàn [685b] cõi đất này, cho đến bể cả, không dùng 
đao gậy, chỉ đem pháp giáo hóa, khiến dân an ồn. Và nếu vị ấy cạo bỏ 
râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, lia bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất 
gia học đạo, thì chắc chắn đắc quả Như Lai, Bậc Vô Sở Trước Đẳng 
Chánh Giác, tiếng tăm lan khắp, mười phương đều nghe. 

Bà-la-môn Phạm-ma nghe vậy, liền bảo: 

“Này Ưu-đa-la, ta nghe như thế này: 'Sa-môn Cù-đàm, con dòng tộc 
Thích, đã từ giã dòng họ Thích, cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, lìa 
bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo, đang trú tại nước Bệ- 
đà-đề cùng với chúng Đại Tỳ-kheo. Sa-môn Củ-đàm ấy có danh tiếng lớn 
lao, muời phương đều nghe: “Sa-môn Cù-đàm là Như Lai, Vô Sở Trước, 
Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng S1, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Chúng Hựu. VỊ ây Ở 
trong thế gian này giữa chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Bả-la-môn, từ 
loài người cho đến loài trời, tự tri tự giác, tự tác chứng, thành tựu vả an 
trụ. Pháp mà vị ẫy thuyết, khoảng đầu thiện, khoảng giữa thiện, cứu cánh 
cũng thiện, có nghĩa, có văn, hiển hiện phạm hạnh thanh tịnh trọn đủ." 
Lại nghe rằng: “'Sa-môn Cù-đàm thành tựu ba mươi hai tướng của bậc 
Đại nhân. Nếu ai thành tựu tướng của Đại nhân, thì chắc chắn có hai 
trường hợp chân thực không sai lầm. Đó là, nếu vị ấy ở tại gia thì chắc 
chắn làm Chuyên luân vương, thông minh, trí tuệ, có bốn loại quân, 
chỉnh trị thiên hạ, tự do, tự tại, là pháp vương như pháp, thành tựu bảy 
báu. Bảy báu đó là xe báu, vo1 báu, ngựa báu, ngọc báu, nữ báu, cư sĩ báu 
và tướng quân báu. Đó là bảy báu. Nhà vua có đủ một ngàn người con, 
dung mạo khôi ngô, dõng mãnh, không sợ, [685c] hàng phục được địch 
quân, chắc chắn thống lãnh toàn cõi đất này, cho đến bể cả, không dùng 
đao gậy, chỉ đem pháp giáo hóa, khiến dân an ồn. Và nếu vị ấy cạo bỏ 





No 76: Phi hành hoàng đề 7I§ƒ7 Ký. 





s 


kinh phaân bieät luïc giôùi 413 





râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất 
gia học đạo, thì chắc chắn đắc quả Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh 
Giác, tiếng tăm lan khắp, mười phương đều nghe.” Ngươi có biết như 
vậy chăng?” 
Uu-đà-la đáp: 
“Thưa Tôn sư, con thọ trì các kinh, có biết về ba hai tướng của bậc Đại 
nhân, và biết rằng, nếu ai thành tựu tướng của bậc Đại nhân, thì chắc 
chắn có hai trường hợp chân thật, không sai lầm: đó là, nếu vị ẫy ở tại g1a, 
thì chắc chắn làm Chuyên luân vương, thông minh, trí tuệ, có bốn loại 
quân, chỉnh trị thiên hạ, tự do, tự tại, là pháp vương như pháp, thành tựu 
bảy báu. Bảy báu đó là xe báu, voi báu, ngựa báu, nữ báu, cư sĩ báu, vả 
tướng quân báu. Đó là bảy báu. Nhà vua có đủ một ngàn người con dung 
mạo khôi ngô, dõng mãnh, không sợ, hàng phục nổi địch quân. VỊ ẫy 
chắc chắn thống lãnh toàn cõi đất này, cho đến bể cả, không dùng đao 
gậy, đem pháp giáo hóa, khiến dân an ồn. Và nếu vị ấy cạo bỏ râu tóc, 
mặc áo ca-sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học 
đạo, thì chắc chắn đắc quả Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, 
tiếng tăm lan khắp, mười phương đều nghe.” 
Nghe vậy, Bà-la-môn Phạm-ma bảo: 
“Này Ưu-đa-la, ngươi hãy đến chỗ Sa-môn Cù-đàm, xem Sa-môn Cù- 
đàm có đúng như thế, hay không đúng như thế, quả thực có ba mươi hai 
tướng của Đại nhân chăng?” 

Ma-nạp Ưu-đa-la nghe bảo như vậy, liền cúi đầu đảnh 


lễ sát chân Bà-la-môn Phạm-ma, đi quanh ba vòng, rồi 
lui ra, đi đến chỗ Đức Phật. Chào hỏi xong, ông ngồi 
qua một bên, quan sát ba mươi hai tướng trên thân Đức 
Thế Tôn. Ma-nạp ấy thấy trên thân Ngài có ba mươi 
tướng, còn nghi ngờ về hai tướng, đó là tướng mã âm 


tảng và tướng lưỡi rộng dài. 


Mi phaân bieät luïc giôùi 





Bấy giờ Đức Thế Tôn thầm nghĩ: "Ưu-đa-la này với ba mươi hai tướng 
của Ta, chỉ thấy được ba mươi tướng, còn nghi ngờ về hai tướng là mã 
âm tàng và tướng lưỡi rộng dài; nay Ta nên trừ mối nghi ngờ ấy." Nghĩ 
vậy, Đức Thế Tôn liền như vậy mà hiện thần thông. Sau khi Thế Tôn 
bằng như vậy mà hiện thần thông, Ma-nạp Ưu-đa-la thấy được tướng mã 
âm tảng và tướng lưỡi rộng dài trên thân Đức Thế Tôn. Tướng lưỡi rộng 
dài là khi le ra, lưỡi phủ khắp cả mặt. 

Khi đã trông thấy, Ưu-đa-la Ma-nạp [686a] nghĩ: 'Sa-môn Củ-đàm thành 
tựu ba mươi hai tướng của bậc Đại nhân, chắc chắn có hai trường hợp 
chân thật, không sai lầm: đó là, nếu vị ẫy ở tại gia, thì chắc chắn làm 
Chuyên luân vương, thông minh, trí tuệ, có bốn loại quân, chỉnh trị thiên 
hạ, tự do, tự tại, là pháp vương như pháp, thành tựu bảy báu. Bảy báu đó 
là xe báu, voi báu, ngựa báu, ngọc báu, nữ báu, cư sĩ báu và tướng quân 
báu. Đó là bảy báu. Nhà vua có đủ một ngàn người con, dung mạo khôi 
ngô, dõng mãnh, không sợ, hàng phục nổi địch quân. Vị ấy chắc chắn 
thống lãnh toàn cõi đất này, cho đến biển cả, không dùng đao gậy, đem 
pháp giáo hoá, khiến dân an ồn. Và nếu vị ấy cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca- 
sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo, thì chắc 
chắn đắc quả Như Lai, Bậc Vô Sở Trước Đăng Chánh Giác, tiếng tăm lan 
khắp, mười phương đều nghe.) 

Ma-nạp Ưu-đa-la lại nghĩ: “Ta nên quán sát kỹ về oai nghị, lễ tiết và nơi 
Cù-đàm du hành.” Nghĩ vậy, Ma-nạp Ưu-đa-la lẽo đẽo theo Đức Phật, 
trong bốn tháng hạ, quán sát oai nghi, lễ tiết và nơi Đức Phật du hành. 
Qua bốn tháng hạ, Ma-nạp Ưu-đa-la cảm thấy sung sướng khi đã quán 
sát oai nghi, lễ tiết và nơi Đức Phật du hành, liền thưa: 

“Thưa Cù-đàm, con nay có việc muốn trở về, xin từ giã Cù-đảm.” 

Thế Tôn bảo: 

“Này Ưu-đa-la, ngươi cứ đi, tùy ý.” 

Ma-nạp Ưu-đa-la nghe Đức Thế Tôn nói như vậy, khéo thọ trì, liền từ 
chỗ ngồi đứng dậy, đi quanh ba vòng rồi lui ra, đi đến chỗ Bả-la-môn 
Phạm-ma, cúi đầu đảnh lễ sát chân, rồi ngồi qua một bên. Bà-la-môn 
Phạm-ma hỏi: 

“Này Ưu-đa-la, có quả như lời đồn, Sa-môn Cù-đàm có tiếng tăm lớn, 
mười phương đều nghe, đúng như vậy hay không đúng như vậy? Quả 
Cù-đàm có ba mươi hai tướng của bậc Đại nhân chăng?” 


kinh phaân bieät luïc giôùi 415 





Ma-nạp Ưu-đa-la đáp: 

“Đúng như vậy, thưa Tôn sư. Quả như lời đồn, Sa-môn Cù-đàm có tiếng 
tăm lớn, mười phương đều nghe. Sa-môn Cù-đàm quả thực như vậy, chứ 
không phải không thực như vậy, thực có ba mươi hai tướng của bậc Đại 
nhân. 

“Sa-môn Cù-đàm có lòng bàn chân bằng phăng, đó là tướng của Đại 
nhân Sa-môn Cù-đàm.” 

“Lại nữa, thưa Tôn sư, lòng bàn chân của Sa-môn Cù-đàm có hình bánh 
xe. Bánh xe có một ngàn tăm và đầy đủ các bộ phận. Đó là tướng của Đại 
nhan Sa-môn Củù-đàm. 

“Lại nữa, ngón chân của Sa-môn Cù-đàm thon dài. Đó là tướng của Đại 
nhân Sa-môn Cù-đàm. 

“Lại nữa, [686b] mu bàn chân của Sa-môn Cù-đàm thì ngay ngắn. Đó là 
tướng của Đại nhân Sa-môn Cù-đàm. 

“Lại nữa, ở phía sau hai bên mắt cá của gót chân Sa-môn Cù-đảm thì đầy 
đặn, bằng phẳng. Đó là tướng của Đại nhân Sa-môn Cù-đàm. 

“Lại nữa, hai mắt cá nơi bàn chân của Sa-môn Cù-đàm thì nhỏ. Đó là 
tướng của Đại nhân Sa-môn Cù-đàm. 

“Lại nữa, lông ở thân thể Sa-môn Cù-đàm mọc hướng lên. Đó là tướng 
của Đại nhân Sa-môn Cù-đàm. 

“Lại nữa, bàn tay và bàn chân của Sa-môn Cù-đàm có màng lưới như 
nhạn chúa. Đó là tướng của Đại nhân Sa-môn Cù-đàm. 

“Lại nữa, tay chân của Sa-môn Cù-đàm rất đẹp, mềm mại xòe ra như hoa 
đâu-la. Đó là tướng của Đại nhân Sa-môn Cù-đàm. 

“Lại nữa, da thịt của Sa-môn Cù-đàm mịm màng, bụi nước không dính 
được. Đó là tướng của Đại nhân Sa-môn Cù-đàm. 

“Lại nữa, mỗi một lỗ chân lông ở trên thân của Sa-môn Cù-đàm mọc một 
sợi lông màu xanh lóng lánh, xoáy ốc về phía bên phải. Đó là tướng của 
Đại nhân Sa-môn Cù-đàm. 

“Lại nữa, đùi của Sa-môn Cù-đàm như đùi của nai chúa. Đó là tướng của 
Đại nhân Sa-môn Cù-đàm. 

Lại nữa, mã âm tàng của Sa-môn Cù-đàm giống như ngựa chúa tốt. Đó là 





Š Tham chiếu No 1(1): kinh Đại bản. Xem phần trên, kinh số 59 (Tam thập nhị 
tướng). 


Min phaân bieät luïc giôùi 





tướng của Đại nhân Sa-môn Cù-đàm. 

“Lại nữa, thân hình của Sa-môn Cù-đảm cân xứng, đẹp đẽ cũng giống 
như cây ni-câu-loại, trên dưới hoàn toàn tương xứng. Đó là tướng của 
Đại nhân Sa-môn Cù-đàm. 

“Lại nữa, thân hình Sa-môn Cù-đàm không gù, không còng. Thân không 
còng nghĩa là đứng thắng mà duỗi tay, thì sờ tận đầu gối. Đó là tướng của 
Đại nhân Sa-môn Cù-đàm. 

“Lại nữa, thân của Sa-môn Cù-đàm màu vàng, giống như màu vàng tía. 
Đó là tướng của Đại nhân Sa-môn Cù-đàm. 

“Lại nữa, thân của Sa-môn Cù-đàm có bảy chỗ đầy đặn. Bảy chỗ đầy đặn 
là hai bàn tay, hai bàn chân, hai vai và cô. Đó là tướng của Đại nhân Sa- 
môn Cù-đàm. 

“Lại nữa, thân của Sa-môn Cù-đàm phần trên lớn giống như thân sư tử. 
Đó là tướng của Đại nhân Sa-môn Cù-đàm. 

“Lại nữa, quai hàm của Sa-môn Cù-đàm như của sư tử. Đó là tướng của 
Đại nhân Sa-môn Cù-đàm. 

“Lại nữa, xương sống và lưng của Sa-môn Cù-đàm thắng bằng. Đó là 
tướng của Đại nhân Sa-môn [686c] Cù-đàm. 

“Lại nữa, trên hai vai của Sa-môn Củ-đàm liên tiếp qua cô đầy đặn, bằng 
phẳng. Đó là tướng của đại nhân Sa-môn Củ-đàm. 

“Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm có bốn mươi cái răng, trắng đều đặn, răng 
không khuyết hở, răng trắng trong, có mùi vị bậc nhất. Đó là tướng của 
Đại nhân Sa-môn Cù-đàm. 

“Lại nữa, tiếng nói của Sa-môn Cù-đàm đáng ưa như tiếng trời Phạm 
thiên, âm thanh như tiếng chim ca-lăng-tần-già. Đó là tướng của Đại 
nhân Sa-môn Cù-đàm. 

“Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm có lưỡi rộng dài. Lưỡi rộng dài là lưỡi khi le 
ra trùm khắp cả mặt. Đó là tướng của Đại nhân Sa-môn Củ-đàm. 

“Lại nữa, khóe mắt của Sa-môn Cù-đàm đầy như của trâu chúa. Đó là 
tướng của Đại nhân Sa-môn Cù-đàm. 

“Lại nữa, mắt của Sa-môn Cù-đàm màu xanh lóng lánh. Đó là tướng của 
Đại nhân Sa-môn Cù-đàm. 

“Lại nữa, đỉnh đầu của Sa-môn Cù-đàm có nhục kế, tròn, cân đối, xoáy 
tròn về hướng phải như vỏ ốc. Đó là tướng của Đại nhân Sa-môn Cù-đàm. 
“Lại nữa, giữa hai hàng lông mày của Sa-môn Củ-đàm có sợi lông trắng 


kinh phaân bieät luïc giôùi 417 





trong, mọc xoáy về hướng phải. Đó là tướng của Đại nhân Sa-môn Cù- 


đàm. 


“Sa-môn Cù-đàm đã thành tựu ba mươi hai tướng của 
bậc Đại nhân như vậy. Nếu ai thành tựu tướng của 
bậc Đại nhân thì chắc chắn có hai trường hợp, chân 
thật, không sai lầm: đó là, nếu vị ấy ở tại gia thì làm 
Chuyển luân vương, thông minh, trí tuệ, có bốn loại 
quân, chỉnh trị thiên hạ, tự do, tự tại, là pháp vương 
như pháp, thành tựu bảy báu. Bảy báu đó là: xe báu, 
voi báu, ngựa báu, ngọc báu, nữ báu, cư sĩ báu vả 
tướng quân báu. Đó là bảy báu. Nhà vua có đủ một 
ngàn người con, dung mạo khôi ngô, dõng mãnh, 
không sợ, hàng phục được quân địch, chắc chắn 
thống lãnh toàn cõi đất này, cho đến bể cả, không 
dùng đao gậy, đem pháp giáo hóa khiến dân an ổn. 
Và nếu vị ây cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, lìa 
bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo, 
thì chắc chắn đắc quả Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng 
Chánh Giác, tiếng tăm vang khắp mười phương đều 


nghe. 


HinR phaân bieät luïc giôùi 





“Lại nữa, thưa Tôn sư, con thấy Sa-môn Cù-đàm lúc đang khoác y, lúc 
đã khoác y; lúc đang quấn y, lúc đã quấn y; lúc ra khỏi phòng, đã ra khỏi 
phòng; lúc ra khỏi vườn, đã ra khỏi; đang trên đường đi đến thôn xóm, 
lúc đã vào thôn xóm; đứng ở đường hẻm, đang vào nhà, đã vào; đang sửa 
giường, đã sửa giường; đang ngồi, đã ngồi; đang rửa tay, [687a] đã rửa 
tay; đang nhận đồ ăn, thức uống, đã nhận; đang ăn, đã ăn; sau khi rửa tay, 
chú nguyện xong, từ chỗ ngồi đứng dậy, đang ra khỏi, đã ra khỏi nhà; 
đến đường hẻm, đang ra khỏi thôn xóm, đã ra khỏi; lúc đang vào vườn”, 
đã vào; đang vào phòng, đã vào. 

“Thưa Tôn sư, Sa-môn Cù-đàm khoác y ngay ngắn, không cao không 
thấp, áo không bó sát thân, gió không thê thôi tung khiến y tuột khỏi thân. 
“Thưa Tôn sư, Sa-môn Cù-đàảm quần y ngay ngắn, không cao không thấp, 
y không bó sát thân, gió không thê thôi tung khiến y tuột khỏi thân. 

“Thưa Củ-đàm, Sa-môn Cù-đàm mỗi khi đắp y mới, tùy thuận Thánh 
nhân, dùng dao cắt ra từng miếng rồi may lại, nhuộm thành hoại sắc, 
cũng như y hoại sắc của bậc Thánh đã nhuộm. Vị ấy đắp y không phải vì 
của cải, không phải vì cống cao, không phải để trang sức, không phải để 
cho Oai vệ, mà chỉ để ngăn chặn muỗi mòng và tránh sự ma sát của gió 
và nẵng, và vì sự hỗ thẹn, nên phải che kín thân thể. 

“Thưa Tôn sư, khi ra khỏi phòng, Sa-môn Cù-đàm thân không cúi xuống, 
cũng không ngước lên, ra khỏi phòng thân không bao giờ cúi thấp. 

“Thưa Tôn sư, Sa-môn Cù-đàm lúc muốn đi, trước hết bước chân bên 
phải, dở chân lên, để chân xuống một cách chững chạc, đi không gây 
thành tiếng động, không đi quàng xiên; lúc đi, hai gót chân không bao 
giờ chạm nhau. Thưa Tôn sư, Sa-môn Cù-đàm lúc đi không bị bụi dính 
vào. Vì sao? Vì nhờ thiện hành thuở trước. 

“Thưa Tôn sư, lúc ra khỏi vườn, Sa-môn Cù-đàm thân không cúi xuống, 
không ngước lên, lúc ra khỏi vườn, thân không bao giờ cúi thấp. Đi đến 
xóm làng, thân luôn luôn quay về lối phải, quán sát như cái nhìn của một 
con voi chúa nhìn khắp nơi, không hãi, không sợ, cũng không khiếp đảm, 
xem khắp các phương. Vì sao? Vì là Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh 
Giác. Thưa Tôn sư, lúc vào thôn xóm, thân không cúi xuống, không 
ngước lên, lúc vào thôn xóm, Sa môn Cù-đàm không bao giờ cúi thấp. 





? Hán: viên, đay cji Tăng viên (sanghãrama), hay Tăng viện. 





kinh phaân bieät luïc giôùi 419 


“ Lúc ở đường hẻm Sa-môn Cù-đàm không cúi xuống mà nhìn cũng 
không ngước lên mà trông, chỉ nhìn ngay thẳng, trong đó không có gì 
ngăn ngại đối với sự thấy và biết. 

“Thưa Tôn sư, Sa-môn Cù-đàm có các căn thường định. Vì sao? Vì nhờ 
thiện hành thuở trước. 

“Thưa Tôn sư, lúc vào nhà, Sa-môn Cù-đàm thân không cúi xuống, 
không ngước lên; lúc vào nhà thân không bao giờ cúi thấp. 

“Thưa ôn sư, Sa-môn Củ- đàm xoay mình lại thì xoay theo hướng phải, 
ngồi trên giường kê ngay ngắn; không ngồi lên giường. một cách nặng nề, 
cũng không chống tay dưới trôn mà ngồi; khi đã ngồi, không thấy táy 
máy, không bức rức, cũng không ham thích; lúc thọ nhận nước rửa, 
không cao, không thấp, không nhiều, không ít; thọ nhận đồ ăn thức uống, 
cũng không cao, không thấp, không nhiều, không ít. 

“Thưa Tôn sư, [687b]| Sa-môn Cù-đàm thọ thực ngang bình bát; canh và 
cơm bằng nhau. 

“Thưa Tôn sư, Sa-môn Củ-đàm bốc thức ăn chỉnh tê, từ từ bỏ vào miệng, 
khi thức ăn chưa đến thì không há miệng ra mà đợi săn, khi thức ăn đã 
vào miệng thì nhai ba lần mới nuốt, không có miếng cơm hay canh nào 
mà không nghiền nát, thức ăn còn lại trong miệng thì nuốt xuống hết rồi 
mới bốc năm khác. 

“Thưa Tôn sư, Sa-môn Cù-đàm do ba việc thanh tịnh'" mà ăn, cảm giác 
được vị lúc ăn'', nhưng không nhiễm trước vào vị. VỊ ấy không phải ăn vì 
của cải, không vì cống cao, không vì trang sức, không vì oai vệ, mà chỉ 
muốn bảo tồn thân thể sống lâu, không tai hoạn, để ngăn chận bệnh cũ, 
không sanh bệnh mới, duy trì sự sống không tai hoạn, sức khỏe, an lạc '?. 
Ăn xong, vị ấy dùng nước rửa tay, không cao, không thấp, không nhiều, 
không ít; dùng nước rửa bát, không cao, không thấp, không nhiều, không 
ít. Sau khi rửa tay sạch, thì bát cũng sạch; rửa bát sạch thì tay cũng sạch; 
lau tay rồi lau bát; lau bát rồi lau tay. Khi đã rửa và lau bát xong, để đặt 








'"Tam sự thanh tịnh = :Ƒ ï Èf. Päli: atthahgasamannägatam, thành tựu tám 
chị. 
! Hán: thực dục đắc vị ftÄX/#81. Päli: zasapaiisamvedï, cảm nhận được mùi vị 








(của thức ăn). 
'*Tám chi, như liệt kê trong bản Päli. 





hínb phaân bieät luïc giôùi 


xuống một bên, không gần, không xa, không nhìn hoài vào bát, cũng 
không lơ là bát. Sa-môn Cù-đàm không chê thức ăn này, cũng không 
khen thức ăn kia, chỉ im lặng. Ăn xong, thuyết pháp cho các cư sĩ, 
khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ. Sau khi bằng vô lượng 
phương tiện thuyết pháp, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hý, vị 
ấy liền từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. 

“Thưa Tôn sư, Sa-môn Cù-đảm lúc ra khỏi nhà, thân không cúi xuống, 
ngước lên; lúc ra khỏi nhà, thân không bao giờ cúi xuống. Lúc ở tại 
đường cái, ngõ hẻm, không cúi nhìn xuống, cũng không ngước lên, chỉ 
nhìn thắng đẳng trước, trong đó không có gì ngăn ngại đối với sự biết và 
sự thấy. 

“Thưa Tôn sư, Sa-môn Cù-đàm có các căn thường định. Vì sao? Vì nhờ 
thiện hành thuở trước. 

“Thưa Tôn sư, Sa-môn Cù-đàm lúc ra khỏi thôn, thân không cúi xuống, 
ngước lên; lúc ra khỏi thôn, thân không bao giờ cúi xuống. 

“Thưa Tôn sư, Sa-môn Cù-đàm lúc đi vào vườn, thân không cúi xuống, 
ngước lên; lúc đi vào vườn thân không bao giờ cúi xuống. 

“Thưa Tôn sư, sau bữa ăn trưa, Sa-môn Cù-đàm thu dọn y, bát, rửa tay 
chân, lấy ni-sư-đàn vắt lên vai vào phòng tĩnh tọa. Thưa Tôn sư, Sa-môn 
Cù-đàm vào phòng tĩnh tọa để làm lợi ích cho thế gian. 

“Thưa Tôn sư, vào lúc xế, Sa-môn Cù-đàm từ chỗ tĩnh tọa đứng dậy, sắc 
diện trong sáng. Vì sao? Vì là Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác. 
“Thưa Tôn sư, Sa-môn Cù-đàm từ miệng phát ra với tám thứ âm thanh, 
một là sâu sắc, hai là tỳ-ma-lâu-bá'°, ba là nhập tâm, bốn là khả ái, năm là 
rất đầy, [687e] sáu là sống động, bảy là rõ ràng, tám là có trí, khiến cho 
mọi người mến chuộng, mọi người ưa thích, mọi người ghi nhớ, sẽ được 
định tâm. 

“Thưa Tôn sư, Sa-môn Cù-đàm thuyết pháp tùy theo chúng; âm thanh 





'3Tỳ-ma-lâu-bá Ht ƑJš ## ẤŸ; không rõ phiên âm từ chữ gì. Tám thứ giọng theo 
bản Päli: vissz//ha (trong trẻo), v/Zãeyya (dễ biết), mañÿu (địu dàng), savani>za (hài 





hòa), ø/zđ„ (sung mãn), awisz (phân minh), gzmbjữa (sâu xa), minnđäd¡ (lan 
rộng). No 76: tối hảo thanh ‡#¿#ƒ##, dị liễu thành Öj ƒ #Ÿ, nhu nhuyễn thanh 
ïñi„/#f, hòa điệu thanh XII3⁄j#?, tôn tuệ thanh ###ï‡#?, bất ngộ thanh 4X”, 
thâm diệu thanh ⁄§#}#Ÿ, bất nữ thanh 4` ###‡ . 
































kinh phaân bieät luïc giôùi 421 





không ra ngoài chúng, chỉ vừa ở trong chúng. Thuyết pháp cho _chúng, 
khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hý, Ngài liền từ chỗ ngồi đứng 
dậy trở về chỗ cũ. 

“Thưa Tôn sư, Sa-môn Cù-đàm là như thế đó, có những cái thù thắng 
hơn nữa. Con muốn đến theo học Phạm hạnh với Sa-môn Cù-đàm.” 
Bà-la-môn Phạm-ma đáp: 

“Tùy ý ngươi.” 

Rồi thì, Ma-nạp Ưu-đa-la cúi đầu đánh lễ sát chân Bà-la-môn Phạm-ma, 
đi quanh ba vòng rồi lui ra, đi đến chỗ Đức Phật, đảnh lễ sát chân Ngài, 
ngồi qua một bên và thưa: 

“Bạch Thế Tôn, con nay xIn theo Thế Tôn học đạo, thọ Cụ túc ĐIỚI, tỞ 
thành Tỳ-kheo, để được theo Thế Tôn tu hành phạm hạnh.” 

Bấy giờ Đức Thế Tôn độ cho Ma-nạp Ưu-đa-la, cho theo học đạo, cho 
thọ Cụ túc. Sau khi độ cho Ma-nạp Ưu-đa-la, cho theo học đạo, cho thọ 
Cụ túc, Thế Tôn du hành tại nước Vi-đề-hi cùng đại chúng Tỳ-kheo, lần 
hồi đi lên Di-tát-la, trú ở rừng xoài Đại thiên'' trong xứ ấy. 

Các cư sĩ ở Di-tát-la nghe rằng: “Sa-môn Cù-đàm là con dòng họ Thích, 
từ bỏ thân tộc, xuất gia học đạo, đang du hành tại nước Vi-đề-hi cùng đại 
chúng Tỳ-kheo, lần hồi đi lên Di-tát-la, trú ở rừng xoài Đại thiên trong 
xứ ấy. Sa-môn Củ-đàm có tiếng tăm lớn, mười phương đều nghe: “Sa- 
môn Cù-đàm là Như Lai, Bậc Vô Sở Trước Đẳng Chánh Giác, Minh 
Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng 
Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn; Sa-môn ấy ở đời này, giữa chư 
Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn từ Người đến Trời, mà tự tri, tự 
giác, tự thân chứng đắc, thành tựu an trú; vị ây thuyết pháp phần đầu 
thiện, phần giữa thiện và phần cuối cũng thiện, có nghĩa, có văn, đầy đủ 
thanh tịnh, hiển hiện phạm hạnh.” Nếu ai chiêm ngưỡng đức Như Lai, 
Vô Sở Trước, Đắng Chánh Giác, mà kính trọng lễ bái, cúng dường, thừa 
sự thì sẽ được thiện lợi, vui thay! Chúng ta nên cùng nhau đến chiêm 
ngưỡng Sa-môn Củ-đàm và lễ bái, cúng. dường.” 

Rồi thì, Bà-la-môn cư sĩ ở Di-tát-la, mỗi hạng có quyến thuộc tháp tùng, 
từ Di-tát-la đi đến hướng bắc, đến rừng xoài Đại thiên, muốn chiêm 
ngưỡng Thế Tôn, lễ bái, cũng dường. Khi đã đến chỗ Đức Phật, trong số 





'* Đại thiên nại lâm  Z Z4 ‡X. Päli: Maghadevambavane. 


Hính phaân bieät luïc giôùi 





[688a] Bà-la-môn cư sĩ ấy, có người cúi đầu đánh lễ sát chân Phật rồi 
ngồi sang một bên; có người chấp tay hướng về Đức Phật rồi ngồi sang 
một bên, có người từ xa nhìn dức Phật, rồi im lặng ngồi xuống. Khi các 
cư sĩ Bả-la-môn Di-tát-la đã ngồi xong, Đức Phật thuyết pháp cho họ, 
khuyến phát tâm khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ. Sau khi Đức Phật dùng 
vô lượng phương tiện thuyết pháp cho họ, khuyến phát tâm khát ngưỡng, 
thành tựu hoan hỷ, Ngài ngồi im lặng. 

Bà-la-môn Phạm-ma nghe rằng: “Sa-môn Cù-đàm con dòng họ Thích, từ 
bỏ tông tộc họ Thích, xuất gia học đạo, du hành tại nước Vi-đề-hi cùng 
chúng Đại Tỳ-kheo, lần hồi đi đến nước Di-tát-la, trú ở rừng xoài Đại 
thiên. Sa-môn Cù-đảm có tiếng tăm lớn lao, mười phương đều nghe. Sa- 
môn ấy là Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trương Phu, Thiên 
Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Vị ẫy ở đời này, giữa chư Thiên, Ma, Phạm, Sa- 
môn, Bà-la-môn, từ Người đến Trời mà tự tri, tự giác, tự thân chứng đắc, 
thành tựu an trú. Sa-môn Cù-đàm thuyết pháp phần đầu thiện, phần giữa 
thiện, phần cuối cũng thiện, có nghĩa, có văn, đầy đủ thanh tịnh, hiển 
hiện Phạm hạnh. Nếu ai chiêm ngưỡng Như Lai, Bậc Vô Sở Trước Đẳng 
Chánh Giác, kính trọng, lễ bái, cúng dường, thừa sự thì sẽ được thiện lợi, 
an vui. Vậy, ta nên đến chiêm ngưỡng Sa-môn Cù-đàm và lễ bái cúng 
dường.” 

Bà-la-môn Phạm-ma bảo người đánh xe: 

“Ngươi hãy sửa soạn xe. Ta muốn đi đến chỗ Sa-môn Củ-đàm.” 

Người đánh xe vâng lời, sửa soạn xe xong, trở lại thưa: 

“Xe đã sửa soạn xong, mong Tôn sư tự biết thời.” 

Rồi Phạm-ma dùng cỗ xe rất xinh đẹp, từ Di-tát-la đi đến hướng Bắc, đến 
rừng xoài Đại thiên để chiêm ngưỡng Thế Tôn và lễ bái, cúng dường. 
Bấy giờ Đức Thế Tôn đang thuyết pháp cho vô lượng đồ chúng ngồi vây 
quanh trước sau. Bà-la-môn Phạm-ma từ xa trông thấy Thế Tôn đang 
thuyết pháp cho vô lượng đồ chúng ngồi vây quanh trước sau. Thấy vậy, 
Phạm-ma khiếp sợ, liền rẽ qua một bên lề đường dừng lại dưới gốc cây, 
bảo một Ma-nạp rằng: 

“Ngươi hãy đến chỗ Sa-môn Củ-đàm, thay ta thăm hỏi thế này: “Thưa 
Cù-đàm, Thánh thể có khang kiện, an lạc, không bệnh, đi đứng thoải mái, 
khí lực như thường chăng?? Ngươi hãy nói như thế này: “Thưa Củ-đàm 


kinh phaân bieät luïc giôùi 423 





Tôn sư Phạm-ma của con xin kính lời thăm hỏi Ngài Thánh thể có khang 
kiện, an lạc, không bệnh, đi đứng thoải mái, khí lục như thường chăng? 
Tôn sư Phạm-ma của con muốn đến chiêm ngưỡng Sa-môn Cù-đàm.” ” 
Bấy giờ Ma-nạp [688b] vâng lời, đến chỗ Phật, chào hỏi rồi ngồi qua một 
bên thưa: 

“Thưa Cù-đàm, Tôn sư Phạm-ma của con có lời thăm hỏi rằng: “Thánh 
thê Củ-đàm có khang kiện, an lạc, không bệnh, đi đứng thoải mái, có khí 
lực như thường chăng?” Thưa Cù-đàm, Tôn sư Phạm-ma của con muốn 
đến chiêm ngưỡng Sa-môn Củ-đàm.” 

Đức Thế Tôn bảo: 

“Này Ma-nạp, mong cho Bà-la-môn Phạm-ma an ồn khoái lạc, mong 
cho Trời và Người, A-tu-la, Càn-thát-bà, La-sát và các chủng loại khác, 
được an ồn khoái lạc. Này Ma-nạp, Bà-la-môn Phạm-ma muốn đến thì 
tùy ý.” 

Nghe Đức Phật nói như vậy, Ma-nạp khéo thọ trì, từ chỗ ngồi đứng dậy, 
đi quanh Phật ba vòng rồi lui ra, trở về chỗ Bả-la-môn Phạm-ma và thưa: 

“Thưa Tôn sư, con đã thưa như vậy với Sa-môn Cù-đàm. Sa-môn Cù- 
đàm hiện đang đợi Tôn sư. Mong Tôn sư biết thời.” 

Bà-la-môn Phạm-ma bèn bước xuống, đi đến chỗ Phật. Chúng kia từ xa 
trông thấy Phạm-ma đi đến, bèn đứng dậy tránh đường. Vì sao? Vì là 
người có danh đức, và nồi tiếng. 

Bà-la-môn Phạm-ma nói với chúng kia rằng: 

“Chư Hiền, mời các vị ngồi lại chỗ cũ. Tôi muốn đi thắng đến thăm Sa- 
môn Cù-đàm.” 

Rồi Phạm-ma đi đến chỗ Phật, chảo hỏi xong, ngồi sang một bên. 
Lúc bấy giờ, hai căn của Phạm-ma, nhãn căn và nhĩ căn, chưa bị hủy hoại. 

Sau khi ngồi xuống, Phạm-ma quán sát kỹ ba mươi hai tướng nơi thân 
Phật. Ông thấy ba mươi tướng. Hai tướng còn ngờ; đó là mã âm tàng và 
tướng lưỡi rộng dài. Bà-la-môn Phạm-ma nói bải kệ để hỏi Đức Thế Tôn: 

Nh tr  ctiơit ngnghe, 
Inần bahait ng. 

Nay xem tồn C- Ìm, 

Trong T,thì whaift ng, 

Nữm Ìng cĩch ng, 

Kín nhỉ m,B c Tơn Qu?? 





Min phaân bieät luïc giôùi 


T tsaonayT 1 Tơn, 

Khơng hL nÌ  iIvidi u? 

Nucïl ¡ir ngải 

Mong tơi nay cth y. 

Nay tơith tnghiho c, 

Mong ! uNg gi Iír 
Thế Tôn nghĩ rằng: “Bà-la-môn Phạm-ma này muốn tìm ba mươi hai 
tướng nơi thân Ta, nay chỉ thấy được ba mươi tướng, còn nghi ngờ về hai 
tướng là tướng mã âm tàng và tướng lưỡi rộng dài. Nay Ta nên trừ mối 
nghi hoặc ây.” Đức Thế Tôn biết thế, nên như vậy mà thị hiện như ý túc. 
Sau khi Thế Tôn như vậy mà thị hiện như ý túc, Bà-la-môn Phạm-ma 
thấy được tướng mã âm tàng và lưỡi rộng dài trên thân Đức Thế Tôn. 
Trong đó, tướng lưỡi rộng và lưỡi khi từ [68§c| trong miệng le ra trùm 
khắp cả mặt. Đức Thế Tôn thâu lại như ý túc, nói cho Phạm-ma nghe bài 
tụng: 

TrẺ—c ˆ^yơngtft ngnghe, 

Lnhn bahait ng, 
Ttc tín thn 1a, 
Trịn — y,cñnht ¡th ng. 


L uUNg ø nír nghĩ, 
B-la-mơn pÏt di u tín, 
Th ckhĩ c†h ynghe, 
B cCũnh GŒĩct ¡th ng. 


Qu r thi mra L, 

B cCũnhGŒĩct ¡th ng, 

B-la-mơn, Ta Clnh Œĩc, 

Cũnh pñp Vơth ngv — ng. 
Bà-la-môn Phạm-ma nghe vậy liền nghĩ: "Sa-môn Củ-đàm này thành tựu 
ba mươi hai tướng của bậc Đại nhân. Ai thành tựu tướng của bậc Đại 
nhân, thì chắc chắn có hai trường hợp chân thật không sai lầm: ấy là nếu 
vị ấy ở tại gia, thì chắc chắn làm Chuyển luân vương, thông minh trí tuệ, 
có bốn loại quân, chỉnh trị thiên hạ, tự do, tự tại, là pháp vương như pháp, 
thành tựu bảy báu. Bảy báu ấy là xe báu, voi báu, ngựa báu, ngọc báu, nữ 
báu, cư sĩ báu, và tướng quân báu. Đó là bảy báu. Nhà vua có đủ một 





kinh phaân bieät luïc giôùi 425 


ngàn người con, dung mạo khôi ngô, dõng mãnh, không sợ, hàng phục 
được địch quân. Vị ấy chắc chắn thống lãnh toàn cõi đất này, cho đến bể 
cả, không dùng đao gậy, đem pháp giáo hóa, khiến dân an lạc. Và nếu vị 
ấy cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, lia bỏ gia đình, sống không gia 
đình, xuất gia học đạo, thì chắc chắn đắc quả Như Lai, Vô Sở Trước, 
Đăng Chánh Giác, tiếng tăm lan khắp mười phương đều nghe." 
Bấy giờ Đức Thế Tôn nghĩ như thế này: “Bà-la-môn Phạm-ma này 
không bao giờ dua nịnh, lừa dối, nếu muốn hỏi điều gì là vì muốn biết, 
chớ không phải để quấy rầy. Bà-la-môn ấy cũng vậy, Ta nên thuyết A- 
tỳ-đàm thậm thâm cho vị ấy.” Đức Thế Tôn biết như vậy, liền nói cho 
Bà-la-môn Phạm-ma nghe bài tụng: 

Wìpñfpl c  inay, 

Ÿíchl ¡ i sau, 

B-la-mơnlyh ¡, 

Tynh ng ¡ u  ngh 

B-la-mơnh lếc ¡ u, 

Ta o nnghĩ cho ơng. 


Th` Tơn ˆ cho pp, 
B-lamơnPh m-mah ¡. 
Th Tơnv nh ng 1l u, 
Ty theo? `ngh_. 


Th ño B-la-mơn? 
Tam  f*cĩngh a gì, 
[68§9a]Wìsaog ¡iVơir  c*, 
ng Cũnh Gĩc Ì gì? 
Bấy giờ Đức Thế Tôn nói tiếp bài kệ để giải thích: 
Di tpHpc,b tthỉị n, 
V ngin iph mh nh, 
Tuh nh B-la-mơn, 
Nh v y, B-la-mơn. 





''Tam đạt =° 3Š, tức tam minh —= H]; thiên nhãn, tuc mạng, lậu tận. Đây cũng 
chỉ ba bộ Vệ-đà. Päli: zevi//a. 
'*Vô trước Ất #, tức A-la-hán. 


























HinB phaân bieät luïc giôùi 


Th usu fv qữkh , 
Th yl cỸỨc so, 

D tí s chvơminh, 
Bị ty y? Mu-ni. 


KỨo bL 1?m thanht nh, 
D ¡:s chẩm,m, sỉ. 
Tnht u c ba mình, 
Nh vw yÌtam F. 


Vị nlypñpb tthỉ n, 

Clnh tỶ nh tngh q, 

Th gian tơn kính nh t, 

Nh ẻv yÌVơtr  c. 

ml ¡iíchTr LNg ï, 

Tlnh nồn,d t  utranh. 

BL tkh p,ch ngải tt ñn, 

Nh ẻv y Cũnh gíc. 
Nghe vậy, Phạm-ma liền đứng dậy, cúi đầu lễ sát chân Phật. Bấy giờ đại 
chúng cùng một lúc nói lớn rằng: 
"Sa-môn Cù-đàm, kỳ lạ thay, hy hữu thay! Ngài có đại như ý túc, có đại 
oai đức, có đại phước hựu, có đại oai thần. Vì sao? Vì trong tất cả Bà-la- 
môn, cư sĩ ở Di-tát-la này, thì Bà-la-môn Phạm-ma là người bậc nhất về 
sự thọ sanh. Bàả-la-môn Phạm-ma được cha mẹ sanh ra với sự thọ sanh 
thanh tịnh cho đến bảy đời cha mẹ, chủng tộc không tuyệt, đời đời không 
bị xấu, thế mà Bả-la-môn ấy đã hết lòng tôn kính, lễ bái, cúng dường, 
phụng sự Sa-môn Cù-đàm. 
“Sa-môn Cù-đàm, kỳ lạ thay, hy hữu thay! Ngài có đại như ý túc, đại oai 
đức, đại phước hựu. Vì sao? Vì trong tất cả Bà-la-môn, cư sĩ ở Di-tát-la 
này, Bả-la-môn Phạm-ma là người bậc nhất, về sự học kinh điển, Bà-la- 
môn Phạm-ma học rộng, thông suốt, đọc tụng hết bốn loại kinh điển, thấu 
triệt nhân duyên, chánh văn'”, hí truyện thứ năm và cú thuyết; thế mà Sa- 
môn Bà-la-môn ấy đã hết lòng cung kính, lễ bái cúng dường, phụng sự 
Sa-môn Cù-đàm. 





! Xem cht. kinh 63. 


kinh phaân bieät luïc giôùi 427 





“Sa-môn Cù-đàm kỳ, lạ thay, hy hữu thay! Ngài có đại như ý túc, có đại 
oai đức, có đại phước hựu, đại oai thần. Vì sao? Vì trong tất cả Bà-la- 
môn cư sĩ ở Di-tát-la này Bà-la-môn Phạm-ma là người bậc nhất về tài 
sản, Bả-la-môn Phạm-ma [689b] rất giàu, của cải vô lượng, sản nghiệp 
chăn nuôi không thể tính toán, phong hộ thực ấp đầy đủ mọi thứ. Di-tát- 
la này cho đến nươc, cỏ cây đều là đặc tặng, ân tứ của A-xà-thế, con bà 
Vi-đề-hi, vua nước Ma-kiệt-đà; thế mà Bà-la-môn ấy đã hết lòng tôn 
trọng, lễ bái, cũng dường, phụng sự Sa-môn Cù-đàm. 

“Sa-môn Cù-đảm kỳ lạ thay, hy hữu thay! Ngài có Đại như ý túc, đại oaI 
đức, đại phước hựu, đại oai thần. Vì sao? Vì trong tất cả Bà-la-môn, cư 
sĩ ở nước Dr-tát-la này, Bả-la-môn Phạm-ma là người bậc nhất về tuôi 
thọ. Bà-la-môn Phạm-ma là vị trưởng lão, sống đến một trăm hai mươi 
sáu tuổi. Thế mà Bà-la-môn ấy đã hết lòng tôn kính, lễ bái, cúng dường, 
phụng sự Sa-môn Cù-đảm.” 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn với tha tâm trí, biết tâm đại chúng đang nghĩ gì. 
Biết vậy, Thế Tôn bảo Bà-la-môn Phạm-ma: 

“Hãy thôi, này Bà-la-môn, chỉ cần với tâm thỏa mãn là được. Hãy ngồi 
trở lại, Ta sẽ thuyết pháp cho.” 

Bà-la-môn Phạm-ma cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật, ngồi xuống một bên. 
Đức Thế Tôn thuyết pháp cho Bà-la-môn, khuyến phát khát ngưỡng, 
thành tựu hoan hỷ. Sau khi bằng vô lượng phương tiện thuyết pháp, 
khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ, đúng như pháp của chư 
Phật, trước hết, Đức Thế Tôn thuyết pháp thuận tự, khiến người nghe 
hoan hỷ. Đó là thuyết về pháp thí, về giới và về sanh thiên, chỉ trích dục 
là tai họa, sanh tử là ô uế; tán thán vô dục là điệu đạo phẩm, là bạch tịnh. 
Sau khi thuyết như vậy, Thế Tôn biết Bà-la-môn ấy có tâm hoan hỷ, tâm 
cụ túc, tâm nhu nhuyến, tâm kham nhẫn, tâm tăng thượng, tâm nhất 
hướng, tâm không nghi, tâm không bị che lấp, có đủ khả năng thọ nhận 
Chánh pháp của Phật, Đức Thế Tôn theo như những pháp yếu mà chư 
Phật đã thuyết, Ngài thuyết cho Bà-la-môn nghe đầy đủ về Khổ, Tập, 
Diệt và Đạo. Bà-la-môn Phạm-ma ngay nơi chỗ ngồi thấy bốn Thánh đề, 
Khổ, Tập, Diệt, Đạo. Cũng như vải trắng nhuộm dễ ăn màu; cũng vậy, 
Phạm-ma ngay trong chỗ ngồi thấy rõ bốn Thánh đề, Khổ, Tập, Diệt, 
Đạo. Bấy giờ, Phạm-ma đã thấy pháp đắc pháp, chứng pháp bạch tịnh, 
đoạn trừ nghi hoặc, không còn tôn kính một ai khác nữa, không còn do 





HínR phaân bieät luïc giôùi 


dự, đã an trú vào quả vị chứng đắc. Đối với pháp của Thế Tôn, Bà-la- 
môn chứng đắc vô úy, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật 
và bạch: 
“Bạch Thế Tôn, con nay đem mình quy y Phật, Pháp và chúng Tỳ-kheo. 
Mong Đức Thế Tôn nhận con làm Ưu-bà-tắc từ nay và suốt đời; con đem 
mình quy y cho đến lúc mạng chung.” 
[689c] Và rồi Bà-la-môn Phạm-ma lại chấp tay hướng về Thế Tôn và 
bạch tiếp: 
“Bạch Thế Tôn, mong ngày mai Đức Thế Tôn và Chúng Tỳ-kheo đoái 
tưởng nhận lời mời của con!” 
Đức Thế Tôn im lặng nhận lời mời của Phạm-ma. 

Bà-la-môn Phạm-ma biết Đức Thế Tôn đã im lặng nhận 


lời mời, nên cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật, đi quanh ba 


vòng và lui ra, trở về nhà. 


Ngay đêm ấy, Bà-la-môn Phạm-ma cho sửa soạn các món ăn mỹ diệu 
ngon lành, đủ các thức nhai và nuốt. Sửa soạn xong, sáng lại cho trải 
giường, và đúng lúc thì xướng lên rằng: “Bạch Thế Tôn, bữa cơm được 
soạn xong, kính mong Đức Thánh biết thời.” 
Sáng hôm ấy, Đức Thế Tôn mang y cầm bát đi trước, chúng Tỳ-kheo 
theo sau, đi đến nhà của Bà-la-môn Phạm-ma, đến nơi, Đức Thế Tôn trải 
chỗ ngồi, ngồi trước chúng Tỳ-kheo. Bà-la-môn Phạm-ma thấy Đức Thế 
Tôn và chúng Tỳ-kheo đã ngồi xong, liền thân hành múc nước rửa, đem 
thức ăn ngon lành, cùng các thứ cứng và mềm, tự tay sớt vào, khiến các 
vị ăn no. Sau khi ăn rồi, thu dọn và lẫy nước rửa xong, Bả-la-môn ngồi 
vào một phế nhỏ để thọ nhận sự chú nguyện. Bà-la-môn Phạm-ma ngồi 
xong, Đức Thế Tôn chú nguyện rằng: 

Chú hỏa, tế bậc nhất, 

Thông âm, gốc các âm, 

Vua, tôn quý trong người, 

Biển, lớn hơn sông ngòi, 

Trăng, sáng hơn các sao, 

Nhưng sáng nhất: mặt trời. 


kinh phaân bieät luïc giôùi 429 





Cùng tận khắp mười phương, 

Trong tất cả thể gian, 

Chư Thiên và Nhân loại, 

Duy Phật đệ nhất tôn. 
Sau khi chú nguyện cho Bà-la-môn Phạm-ma, Đức Thế Tôn từ chỗ ngồi 
đứng dậy, đến nước Di-tát-la, ở lại vài ngày, rồi mang y, cầm bát du hành 
nước Xá-vệ. Lần hồi đi đến nước Xá-vệ, Ngài trú tại vườn Cấp Cô Độc, 
trong rừng Thắng Lâm. Bấy giờ, có nhiều Tỳ-kheo vào Xá-vệ khất thực 
nghe Bà-la-môn Phạm-ma nước Di-tát-la, sau khi dùng bài kệ hỏi Đức 
Phật mọi việc thì liền lâm chung. Nghe vậy, sau bữa ăn trưa, các Tỳ-kheo 
thu dọn y bát, rửa tay chân, lấy ni-sư-đàn vắt lên vai, đi đến chỗ Đức 
Phật, cúi đầu đảnh lễ, rồi đứng sang một bên, thưa rằng: 
“Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo chúng con vào lúc sáng sớm mang y, cầm bát 
vào Xá-vệ khất thực, nghe rằng Bà-la-môn Phạm-ma ở nước Di-tát-la, 
sau khi dùng bải kệ vấn sự Đức Phật, thì liền lâm chung. Bạch Thế Tôn, 
như vậy Bà-la-môn ấy sẽ đến nơi nào? Sanh nơi nào? Đời sau ra sao?” 
Đức Thế Tôn đáp: 
[690a] “Nay các Ty-kheo, Bà-la-môn Phạm-ma có đại lợi ích, vào lúc 
tối hậu, đã biết pháp, vì pháp cho nên không làm phiền nhọc Ta. Này Tỳ- 
kheo, Bà-la-môn Phạm-ma đã dứt sạch năm hạ phần kết, sanh đến nơi Ấy 
sẽ đắc Niết-bàn, đắc pháp bất thối, không trở lại cõi này nữa. Bấy giờ Ta 
đã ghi nhận rằng Bả-la-môn Phạm-ma đắc A-na-hàm.” 
Đức Phật thuyết như vậy, Bả-la-môn Phạm-ma và các Tỳ-kheo sau khi 
nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành. ° 


n 





'3 Bản Hán, hết quyên 41. 


PHẨM 15: CĂN BỎN PHÂN BIỆT 


TỤNG NGÀY THỨ TƯ 
Phân biệt tụng 





































































































20IJINZ1jHB — BH XI 
FEHHINzZØt  [Hlẩftift t7 
†JEMIHflifl  Z5NR7}nll3ễ 





Kê, tóm tắt: 
Phân biệt lục giới, Xứ, 
Quán pháp. Ôn tuyền lâm, 
Thích trung thiền thất tôn, 
An-nan thuyết, Ý hành, 
Câu-lâu-sấu vồtánh, 
Anh vĩ, Phân biệt nghiệp. 


162. KINH PHÂN BIỆT LỤC GIỚI 
163. KINH PHÂN BIỆT LỤC XỨ 
164. KINH PHÂN BIỆT QUÁN PHÁP 
165. KINH ÔN TUYÊN LÂM THIÊN 
166. KINH THÍCH TRƯNG THIÊN THẤT TÔN 
167. KINH A-NAN THUYẾT 
168. KINH Ý HÀNH 
169. KINH CÂU-LÂU-SÂU VÔ TRÁNH 
170. KINH ANH VŨ 
171. KINH PHÂN BIỆT ĐẠI NGHIỆP 


162. KINH PHÂN BIỆT LỤC GIỚI 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật trú tại nước Ma-kiệt-đà, trú ở thành Vương xá. 
Bấy giờ Đức Thế Tôn đến nhà thợ gốm', nói rằng: 
“Này thợ gốm, Ta nay muốn tạm trú ở phòng làm đồ gốm một đêm, ông 
có thuận chăng?” 
Thợ gồm trả lời: 
“Con chẳng trở ngại gì. Nhưng đã có một Tỳ-kheo trú trong đó trước rồi. 
Nêu vị ây thuận thì xin tùy ý.” 
Lúc Ấy, Tôn giả Phẩt-ca-la-sa-lợi” đã trú ở trong phòng làm đồ gốm ấy 
trước Tôi. 
Bấy giờ, Đức Thế Tôn ra khỏi nhà thợ gồm, đi vào phòng làm gốm, nói 
với Tôn giả Phât-ca-la-sa-lợi răng: 
“Này Tỳ-kheo, Ta nay muốn tạm trú một đêm ở phòng làm gốm, thầy có 
thuận chăng?” 
Tôn giả Phát-ca-la-sa-lợi đáp: 
“Thưa Hiện giả, tôi không trở ngại. Và lại, ở phòng làm gốm này có chỗ 
ngôi băng cỏ đã trải xong, Hiên giả muôn ở lại thì tùy ý.” 
Nghe vậy, Đức Thế Tôn từ phòng làm gốm đi ra ngoài [690b] rửa chân 
rồi mới trở vào, lấy ni-sư-đản trải lên chỗ ngồi bằng cỏ mà ngồi kiết già, 
suốt đêm yên lặng tĩnh tọa, định ý. 
Tôn giả Phất-ca-la-sa-lợi cũng suốt đêm yên lặng tĩnh tọa, định ý. 
Bấy giờ, Đức Thế Tôn suy nghĩ như vầy: “Tỳ-kheo này đi đứng tịch tĩnh, 
thật kỳ lạ, thật hiêm có. Ta hãy hỏi Ty-kheo này, “Thây của bạn là a1? Ỷ 
theo ai mà bạn xuât gia, học Đạo, thọ Pháp?.' ” Nghĩ như vậy rôi, Thê 
Tôn bèn hỏi: 
“T-kheo, Thầy của bạn là ai? Y theo ai mà bạn xuất gia, học Đạo, thọ 
Pháp?” 
Tôn giả Phất-ca-la-sa-lợi đáp: 





M. 140:Thợ gốm tên là Bhagøa. 
°“ Phất-ca-la-sa-lợi 2B3WU## ⁄2IJ. Pãli: Pukkusãti. 

















Mi phaân bieät luïc giôùi 


“Này Hiền giả, có Sa-môn Cù-đàm, dòng họ Thích, đã từ bỏ tông tộc, 
cạo bỏ râu tóc, khoác y ca-sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, sông không gia đình, 
học Đạo, đã giác ngộ Vô thượng Chánh đăng giác”. VỊ ây là Thầy của tôi. 
Tôi y theo vị ây mà xuât gia học Đạo, thọ Pháp.” 

Thế Tôn lại hỏi: 

“Tỳ-kheo, đã từng thấy Thầy chưa?” 

Tôn giả Phất-ca-la-sa-lợi đáp: 

“Chưa thấy.” 

Thế Tôn hỏi: 

“Nếu gặp Thầy, bạn có nhận ra không?” 

Tôn giả Phất-ca-la-sa-lợi đáp: 

“Không biết. Nhưng, này Hiền giả, tôi nghe rằng Thế Tôn là Như Lai, Vô 
Sở Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thê Gian Giải, 
Vô Thượng S1, Điêu Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thê Tôn. 
Ngài là Thây của tôi. Tôi y theo Ngài mà xuât gia, học Đạo, thọ Pháp.” 
Khi ấy, Thế Tôn lại suy nghĩ như vây: “Thiện nam tử này y theo Ta mà 
xuât gia, học Đạo, thọ Pháp. Ta nay có nên thuyêt pháp chăng?” 

Suy nghĩ như vậy rồi, Thế Tôn nói với Tôn giả Phất-ca-la-sa-lợi: 

“Này Tỳ-kheo, nay Ta sẽ thuyết pháp cho thầy, phần đầu toàn thiện, phần 
giữa cũng toàn thiện và phần cuối cũng toàn thiện; có nghĩa, có văn đầy 
đủ, thanh tịnh, hiển hiện phạm hạnh. Đó gọi là “Phân biệt sáu giới !. 
Thây hãy lăng nghe, khéo suy tư và ghi nhớ. 

Tôn giả Phất-ca-la-sa-lợi đáp: 

“Xm vâng.” 

Đức Phật bảo rằng: 

“Này Tỷ-kheo, con người” có sáu giới tụ, có sáu xúc xứ, có mười tám ý 
hành, có bôn trụ xứ. Nêu ai an trú vào đó sẽ không nghe đên chuyện sâu 





3 Vô thượng Chánh tận giác. 
“Lục giới 7X ở#. Pãli: Chadhãturo. 
ŸP8li: ayazn puriso, con người này. 


kinh phaân bieät luïc giôùi 415 





não”. Sau khi không nghe chuyện sầu não thì ý không chán ghét, không 
ưu sầu, không lao nhọc, không sợ hãi. Như vậy, có sự khuyên bảo là 
đừng buông lung trí tuệ, hãy thủ hộ chân đề và trưởng dưỡng huệ thí”. 
Này Tỳ-kheo, hãy học về tối thượng, hãy học về chí tịch, như vậy là 
phân biệt về sáu giới. 

“Này Tỳ-kheo, nói rằng con người có sáu giới tụ, nhân gì mà nói như thế? 
Đó là, giới đất, giới nước, giới lửa, giới gió, giới hư không và giới thức. 
Này Tỳ-kheo, nói rằng con người có sáu giới tụ là nhân đó mà nói. 


€ 





“Này Tỳ-kheo, nói rằng con người có [690e] sáu xúc xứ”, do nhân gì mà 
nói như thế? Đó là, này Tỳ-kheo, xúc con mắt thấy sắc, xúc tai nghe 
tiếng, xúc mũi ngửi mùi, xúc lưỡi nếm vị, xúc thân cảm xúc, xúc ý biết 
pháp. Này Tỳ-kheo, nói rằng con người có sáu xúc xứ là do nhân đó mà 
nÓI. 

“Này Tỳ-kheo, nói con người có mười tám ý hành'", do nhơn gì mà nói 
như thế? Đó là, này Tỳ-kheo, mắt thấy sắc, quán sát'! sắc rồi an trú nơi 
hỷ, quán sát sắc rồi an trú nơi ưu, quán sát sắc rồi an trú nơi xả. Cũng vậy, 
tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Ý nhận thức pháp, quán sát pháp rồi an trú nơi 
hỷ, quán sát pháp rồi an trú nơi ưu, quán sát pháp rồi an trú nơi xả. Này 
Tỳ-kheo, như vậy sáu hỷ quán”, sáu ưu quán, sáu xả quán, hợp lại là 
mười tám ý hành. Nói rằng con người có mười tám ý hành là do nhơn đó 





Hán: bất văn ưu thích sự 4ZEJ3f. Päli: mañãussavã nappavaftami, các 
tưởng hoan hỷ (= vọng tưởng) không chuyền động. 

“Huệ thí; Päli: czga, sự thi ân. 

ở Chí tịch “ đi. Päli: szzz: sự tịch tĩnh, sự bình an; đồng nghĩa Niết-bàn. 

?Lục xúc xứ 2N Íll J. PRli: chaphassãyafano. 

'°Thập bát ý hành -†-/\ƒT. Pl.: a/hãrasamanopavicãro. Tập đị 15 (tr. 430a01): 
18 ý cận hành, gồm 6 hỷ cận hành, 6 ưu cận hành, 6 xả cận hành. 





'! Quán fỗl đồng nghĩa cận hành, đi sát, hay chạy theo; Päli: upavicarati; trong 
đó, vicãra, hành (đi), và cũng thường dịch là z (một thiền chi thuộc Sơ thiền) 
mà bản Hán này thường dịch là quán (th.d.: hữu giác hữu quán, PÌ. savitakka, 
savicära) 7áp D¡ ibid.: “Mắt sau khi thấy, nó tùy theo trú xứ của hỷ mà đi sát 
(hay đi gần, cận hành) với sắc”. PRli: cakkhunã rũpam disvã somanassaithãniyam 
Tupan uIpavicardti. 


'2 Hỷ quán: hỷ cận hành. 


Min phaân bieät luïc giôùi 





mả nÓI. 

“Này Tỳ-kheo, nói rằng con người có bốn trụ xứ”, do nhơn gì mà nói 
như thế? Là chân đề trụ xứ, huệ trụ xứ, thí xả trụ xứ và tịch tĩnh trụ xứ. 
Này Tỳ-kheo, nói rằng con người có bốn trụ xứ là do nhơn đó mà nói. 
“Này Tỳ-kheo, thế nào là Tỳ-kheo không buông lung trí tuệ? Tỳ-kheo 
phân biệt thân giới như thế này: “Nay thân này của ta có nội địa giới, 
được chấp thọ nơi hữu tình. Nội địa giới là thế nào? Là tóc, lông, 
móng, răng, da dày, da non, thịt, xương, gân, thận, tim, gan, phối, lá 
lách, ruột già, bao tử, phổi, tương tự như thế, trong thân này còn những 
thứ khác nữa. Những gì được thâu nhiếp trong thân thuộc về chất cứng, 
tính cứng ở bên trong, được chấp thọ nơi hữu tình.” Tỳ kheo, đó là nội 
địa giới. Này Ty-kheo, dù là nội địa giới hay ngoại địa giới đều gỌI 
chung là địa giới. Tỳ-kheo đó bằng trí tuệ quán biết như thật rằng “Tất 
cả những cái ấy không phải là sở hữu của ta. Ta không phải là sở hữu 
của những cái ấy. Những cái ấy cũng không phải là tự ngã .° Tâm vị 
ấy không nhiễm trước địa giới ấy. Đó là Tỳ-kheo không buông lung trí 
tuệ. 

“Lại nữa, Ty-kheo không buông lung trí tuệ. Ty-kheo phân biệt thân giới 
như thế này: “Nay thân này của ta có nội thủy giới, được chấp thọ nơi 
hữu tình. Nội thủy giới là gì? Não tủy'5, nước mắt, mô hôi, nước mũi, mủ, 
máu, mỡ, tủy, nước giải, đờm, nước tiểu, tương tự như thế, trong thân 
này còn có nhiều thể khác nữa. Những gì được thâu nhiếp trong thân, 
thuộc về chất nước, tính nước nhuần thắm ở bên trong, được chấp thọ nơi 
hữu tình.” Tỳ kheo, đó là nội [691a]thủy giới. Này Tỳ-kheo, nội thủy 
giới hay ngoại thủy giới đều gọi chung là thủy giới. Tỳ-kheo ấy băng trí 





'3Tự trụ xứ DH{EJl. Päll: caurädhitthäno, bốn y chỉ, sự xác lập: paññadiffhano 
(tuệ y chỉ), saccZdhi/hano (chân đế y chỉ), cãgãdihãno (huệ thí y chỉ), 
upasamadhifthano (tịch tĩnh y chỉ). 

'#Thọ ư sanh S°}*?E. Cf. Cđu-xá ¡ (tr. 2c11 ): hữu chấp thọ #ƒ3#4#. 7i-bà¬sa 52 
(272a18). M. 140: aj/hatam paccattam kakkhalam kharigatam upãdinnam, (những 

















gì) thuộc bên trong, thuộc cá nhân, thô cứng, có tính cứng, được châp thủ. 
'® Hán: phi thân E2. PälI: n'etam mama, n'eso “ham asmi. na me saffã, “cái này 














không là của tôi; tôi không là cái này; cái này không là tự ngã của tôi”. 
'* Bản Cao-li: não mạc. Plã: pửa, mật. 


kinh phaân bieät luïc giôùi 417 





tuệ quán biết như thật rằng: “Tất cả những cái ấy không phải là sở hữu 
của ta. Ta không b là sở hữu của những cái ấy. Những cái tây cũng 
không phải là tự ngã.” Tâm vị ấy không nhiễm trước thủy giới ấy. Đó là 
Ty-kheo không buông lung trí tuệ. 

“Lại nữa, Tyỳ-kheo không buông lung trí tuệ. Tỳ-kheo phân biệt 
thân giới như thế này: “Nay thân này của ta có nội hỏa giới được chấp thọ 
nơi hữu tình. Nội hỏa giới là gì? Những gì làm cho thân phát nhiệt, thân 
nóng, thân phiền muộn, thân âm ấp, làm tiêu đồ ăn thức uống, tương tự 
như thế, trong thân này còn những thứ khác nữa, những gì được thâu 
nhiếp trong thân thuộc về lửa, tức lửa làm nóng ở bên trong, được chấp 
thọ nơi hữu tình.” Tỳ kheo, đó là nội hỏa giới. Này Tỳ-kheo, dù nội hỏa 
giới hay ngoại hỏa giới đều gọi chung là hỏa giới. Vị ấy dùng trí tuệ quán 
biết như thật rằng: “Tất cả những cái ấy không phải là sở hữu của ta. Ta 
không phải là sở hữu của những cái ấy. Những cái ấy cũng không phải là 
tự ngã.` Tâm Tỳ-kheo ấy không nhiễm trước hỏa giới ấy. Đó là Tỳ-kheo 
không buông lung trí tuệ. 

“Lại nữa, Ty-kheo không buông lung trí tuệ. Tỳ-kheo phân biệt thân giới 
như thế này: “Nay thân này của ta có nội phong giới được chấp thọ nơi 
hữu tình. Nội phong giới là gì? Gió thôi lên, gió thổi xuống, gió ngang 
hông, gió co thắt, gió nhảy lên, gió phi đạo, gió cử động tay chân, gió ở 
hơi thở ra, thở vào, tương tự như thế, trong thân này còn các thứ khác 
nữa. Những gì được thâu nhiếp trong thân, thuộc về gió, tánh gió, lưu 
động bên trong, được chấp thọ nơi hữu tình.” Tỳ kheo, đó là nội phong 
giới. Này Tỷ-kheo, dù ngoại phong giới hay nội phong giới đều gọi là 
phong giới. Tỳ-kheo ấy dùng trí tuệ quán biết như thật răng: “Tất cả 
những cái ấy không phải là sở hữu của ta. Ta không phải là sở hữu của 
những cái ấy. Những cái ấy cũng không phải là tự ngã.” Đó là Tỳ-kheo 
không buông lung trí tuệ. 

“Lại nữa, Ty-kheo không buông lung trí tuệ. Ty-kheo phân biệt thân giới 
như thế này: “Nay thân này của ta có nội không giới, được chấp thọ nơi 
hữu tình. Nội không giới là gì? Lỗ trống ở mắt, lỗ trống ở tai, lỗ trống ở 
mũi, lỗ trống ở miệng, cái khiến cho cổ họng cử động, tức để cho thức ăn 
được nhai và nuốt từ từ đi qua cô họng, đi xuống rồi ra ngoài, tương tự 
như thế, trong thân này có những thứ khác nữa thuộc về hư không. Ở chỗ 
hư không ấy không bị da, thịt, xương, gân lấp kín.” Tỳ kheo, đó là nội 





HinR phaân bieät luïc giôùi 


không giới. Này Tỳ-kheo, dù nội không giới hay ngoại không giới đều 
gọi chung là không giới. Tỳ-kheo bằng trí tuệ quán biết như thật rằng: 
“Tất cả những cái ấy không phải là sở hữu của ta. Ta không phải là sở 
hữu của những cái ấy. Những cái ấy cũng không phải là tự ngã.” [691b] 
Tâm vị ấy không nhiễm trước không giới ấy. Đó là Tỳ-kheo không 
buông lung trí tuệ. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo, nếu Ty-kheo biết như thật về năm giới này, sau khi 
biết như thật, tâm không nhiễm trước chúng thì được giải thoát, chỉ còn 
có các thức mà thôi. '” Đó là những thức nào? Thức biết lạc, thức biết khổ, 
thức biết hỷ, thức biết ưu và thức biết xả!Ÿ. 

“Này Tỳ-kheo, nhơn lạc xúc mà sanh lạc thọ”, vị ẫy cảm giác lạc thọ. 
Khi cảm giác lạc thọ, vị ẫy biết mình cảm giác lạc thọ. Nếu Ty-kheo diệt 
lạc xúc; sau khi lạc xúc này diệt, nếu có lạc thọ do lạc xúc sanh, lạc thọ 
ấy cũng diệt, tĩnh chỉ. Tỳ kheo biết như vậy rồi, trở thành mát lạnh.” 
“Này Tỳ-kheo, nhơn khô xúc sanh ra khổ thọ, vị ây cảm giác khổ thọ. 
Khi cảm giác khổ thọ, vị ấy biết mình cảm giác khổ thọ. Nếu Tỳ-kheo 
diệt khổ xúc, sau khi khổ xúc này diệt, nếu có khổ thọ do khổ xúc sanh, 
khổ thọ ấy cũng diệt, tĩnh chỉ. Tỳ kheo khi biết như vậy rồi, trở thành mát 
lạnh. 

“Này Tỳ-kheo, nhơn hỷ xúc sanh ra hỷ thọ, vị ấy cảm giác hỷ thọ. Khi 
cảm giác hý thọ, vị ấy biết mình cảm giác hỷ thọ. Nếu Tỳ-kheo diệt hỷ 
xúc, sau khi hỷ xúc nảy diệt, nếu có hỷ thọ do hỷ xúc sanh, hỷ thọ ấy 
cũng diệt, tĩnh chỉ. Tỳ kheo biết như vậy rồi, trở thành mát lạnh. 

“Này Ty-kheo, nhơn ưu xúc sanh ra ưu thọ, vị ây cảm giác ưu thọ. Khi 
cảm giác ưu thọ, vị ấy biết mình cảm giác ưu thọ. Nếu Tỳ-kheo diệt ưu 





!TPI.: aparam viññãnamyeva avasissati parisuddham pariyodätam, các rthữ còn lại 
thanh tịnh, tnh khết. 

'ŠPRli: sukhan í¡ pi vijãnãti, dukkhan tỉ pi vịjãnãri..., nhận biết rằng “đây là lạc", 
nhận biết rằng “đây là khổ"... 

Đ Nguyên Hán: nhân lạc canh lạc cổ sanh lạc giác |Ä|2É SH ®É1\2E##'?; PälI: 














sukhavedaniyam... phassam paficca uppajjafi sukhã vedanä, do xúc chạm với đôi 
tượng đáng ưa mà phát sinh cảm giác lạc. 
? PỊ.: s7bhavissaii. Xem đoạn sau. 


kinh phaân bieät luïc giôùi 419 





xúc, sau khi ưu xúc này diệt, nếu có ưu thọ do ưu xúc sanh, ưu thọ ấy 
cũng diệt, tĩnh chỉ. Tỳ kheo biết như vậy rồi, trở thành mát lạnh. 

“Này Ty-kheo, nhơn xả xúc sanh ra xả thọ, vị ẫy cảm giác xả thọ. Khi 
cảm giác xả thọ, vị ấy biết mình cảm giác xả thọ. Nếu Tỳ-kheo diệt xả 
xúc, sau khi xả xúc này diệt, nếu có xả thọ do xả xúc sanh, xả thọ ẫy 
cũng diệt, tĩnh chỉ. Tỳ kheo biết như vậy rồi, trở thành mát lạnh. 

“Này Tỳ-kheo, nhơn các xúc ấy sanh ra các thọ ấy. Khi các xúc ấy diệt, 
các thọ ấy cũng diệt. Vị ấy biết rằng, thọ này từ xúc mà có, lấy xúc làm 
căn bản, do xúc mà tập khởi, từ xúc sanh ra, dần đầu bởi xúc, y Cứ nơi 
xúc mà hiện hành. 

“Này Tỳ-kheo, cũng như môi lửa, nhơn cái dùi, sự nỗ lực của người và 
sức nóng mà lửa phát sanh. Này Tỳ-kheo, khi các loại cây rừng làm dùi 
cây ấy tách rời nhau, thì lửa mà từ đó phát sanh, sức nóng của lửa và sự 
chấp thọ của hữu tình, tất cả [691e] đều tắt biến, vắng bặt, im lìm và dùi 
cây ấy trở nên nguội lạnh. Cũng vậy, này Tỳ-kheo, các xúc ấy thế này 
hay thế kia, sanh ra các thọ như thế này hay thế khác. Các xúc ấy diệt, 
các thọ ấy cũng diệt. Như vậy là biết thọ này từ xúc mà có, lấy xúc làm 
căn bản, do xúc tập khởi, từ xúc sanh ra, dẫn đầu bởi xúc, y cứ nơi xúc 
mà hiện hành. 

“Nếu Tỳ-kheo không nhiễm trước ba thọ này, giải thoát khỏi chúng, Tỳ- 
kheo ấy chỉ còn có xả cực kỳ thanh tịnh. 

“Này Tỳ-kheo, Tỳ-kheo ấy nghĩ rằng, “Ta với xả thanh tịnh này nhập vào 
không vô biên xứ”; tu tập tâm như vậy, y nơi đó, an trụ nơi đó, xác lập 
nơi đó, duyên nơi đó, buộc chặt vào đó.” Ta với xả thanh tịnh này nhập 
vào thức vô biên xứ”, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ,” tu tập 
tâm như vậy, y nơi đó, an trụ nơi đó, xác lập nơi đó, duyên nơi đó, buộc 
chặt vào đó.) 


“Này Tỳ-kheo, cũng như thợ luyện kim lành nghề, dùng lửa đốt thỏi vàng, 





























H.2E§. PAÌl: ãkãsãnañcäyatanain upasamhareyyam. 








bi Nhập không vô biên xứ #5 
” FÌ¿ ayarn upekkha tammissitä tadupadana ciram dighamaddhanam tif†heyya, được y 
chỉ trên đó (không vô biên), được chấp thủ trên dó, tồn tại một thời gian dài. 

® Thức vô biên xứ Ít£l 


® Nguyên bản Hán: phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ2E£ï483Eftt#Byš. 


























HnHkjaN„. Pall: viãñãnaññcãyatanam. 





















































Hínb phaân bieät luïc giôùi 





đát cho thật mỏng, rồi lại bỏ vào lò nung, đốt lửa đều đặn và đúng độ, 
luyện kỹ cho đến lúc tinh ròng, rất mềm mại và có ánh sáng. Này Tỳ- 
kheo, thứ vàng này là do thợ vàng đã đốt lửa đều đặn và đúng độ, luyện 
kỹ thật tinh ròng, rất mềm mại và có ánh sáng. Như vậy rồi, tự thợ vàng 
ấy làm theo ý mình, như làm dây đính vào tơ lụa để trang sức áo mới, 
làm nhẫn tay, vòng tay, xuyến, chuỗi, lưới tóc... Cũng vậy, này Tỳ-kheo, 
Tỳ-kheo ấy nghĩ rằng: “Ta với xả thanh tịnh này nhập không vô biên xứ; 
tu tập tâm như vậy, y nơi đó, an trụ nơi đó, xác lập nơi đó, duyên nơi đó, 
buộc chặt vào đó. Ta với xả thanh tịnh này nhập thức vô biên xứ, vô sở 
hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ, tu tập tâm như vậy, y nơi đó, an trụ 
nơi đó, xác lập nơi đó, duyên nơi đó, buộc chặt vào đó. 

“T-kheo ấy lại nghĩ, “Ta với xả thanh tịnh này, y vào không vô biên xứ, 
như vậy xả ấy thuộc pháp hữu vi. Những gì là pháp hữu vi, thảy là vô 
thường. Cái gì là vô thường, cái ấy là khổ. Nếu cái gì là khô, thì biết đó là 
khổ.” Sau khi biết khổ, vị ấy xả, không còn di chuyên nhập” không vô 
biên xứ nữa. 

“Ta với xả thanh th này, mà y thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi 
tưởng phi phi tưởng xứ, xả ấy thuộc pháp hữu vi. Cái gì là pháp hữu vi, 
nó vô thường. Cái gì là vô thường, cái ấy là khổ. Nếu cái gì là khô, thì 
biết đó là khổ.” Sau khi biết khổ, vị ấy xả, không còn di chuyên nhập 
thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ nữa. 

“Này Tỳ-kheo, nếu Tỳ-kheo [692a] đối với bốn xứ này bằng tuệ mà 
quán sát, biết như thật, tâm không tác thành, không di chuyên nhập, bấy 
giờ vị ấy không làm gì cả, và cũng không tư niệm gì, nghĩa là những gì 
liên hệ dến hữu và phi hữu”. Vị ấy cảm giác về thân tối hậu chấp thọ”? 
thì biết cảm giác về thân chấp thọ cuối cùng; cảm giác về mạng chấp 





*® Hán: bất phụcdi nhập 4*{#£^.. PI.: øa abhisaäkharori, không hành trì, không 
thể hiện, không tác thành. 

®% Hán: bá: phục hữu vi diệc vô sở tw, vị hữu cập vô JfÑfÄä47N‡ƒW 1, 
HHfH Xứ. PäH: so neva tam abhisamkharoti na abhisamcetayati bhavãya vã 
vibhavaya vã, vị ấy không hành trì cũng không tư duy về hữu hay phi hữu. 

” Thọ thân tối hậu 5248 ‡ä&Í, thân được chấp thọ, hay chấp thủ, cuối cùng. Päli: 












































kãyapariyantiika. 


kinh phaân bieät luïc giôùi 421 





thọ tối hậu” thì biết cảm giác về mạng chấp thọ tối hậu; và biết khi thân 
hoại mạng chung, thọ mạng chấm dứt, những gì được cảm thọ, tất cả 
đều tịch diệt, tịch tịnh, tĩnh chỉ và biết là trở thành rất mát lạnh”. 

“Này Tỳ-kheo, ví như đèn sáng là nhờ dầu và nhờ bắc. Nếu không có ai 
đồ thêm dầu, nối thêm bắc, như vậy khi dầu và bắc có trước đã cháy hết 
mà những cái sau không được tiếp nối sẽ không còn gì để chấp thọ nữa. 
Tỳ-kheo ấy cũng thế, cảm giác về chấp thọ thân tối hậu thì biết cảm giác 
về chấp thọ thân tối hậu; cảm giác về chấp thọ sanh mạng tối hậu thì biết 
cảm giác về chấp thọ sanh mạng tối hậu; và biết rằng, khi thân hoại mạng 
chung, sanh mạng chấm dứt thì tất cả những gì được cảm thọ thảy đều 
tịch diệt, tịch tịnh, tĩnh chỉ và biết là trở thành rất mát lạnh. 

“Này Tỳ-kheo, như thế vị ấy được gọi là Tỳ-kheo tối thăng chánh tuệ, 
nghĩa là đạt đến cứu cánh diệt tận, lậu tận. Tỳ-kheo ẫy thành tựu như vậy 
là thành tựu tối thắng chánh tuệ xứ”. 

“Này Tỳ-kheo, sự giải thoát này an trú nơi chân đế, không bị di động. 
Chân đề là pháp như thật. Giả dối là pháp hư vọng. Tỳ-kheo ấy thành tựu 
tối thắng chân đề xứ”'. 

“Này Tỳ-kheo, với thí xả, nếu trước kia có oan gia cô cựu thì bấy giờ vị 
ấy phóng xả, lìa bỏ, giải thoát, dứt trừ. Này Tỳ-kheo, đó là Tỳ-kheo tối 
thắng chánh huệ thí, là xả ly tất cả mọi sự ở đời, hoản toàn vô dục, tịch 
tĩnh, tĩnh chỉ. Này Tỳ-kheo, thành tựu như thế là thành tựu tối thăng huệ 
thí xứ. 

“Này Tỳ-kheo, Tỳ-kheo nảo tâm bị dục, nhuế và si làm cho ô uế, không 
được giải thoát, Tỳ-kheo ấy tận diệt tất cả dâm, nộ, si, vô dục, tịch tịnh, 
tĩnh chỉ, chứng đắc tối thắng, tịch tĩnh. Này Tỳ-kheo, thành tựu như thế 
là thành tựu tối thắng tịch tĩnh xứ. 

“Này Tỳ-kheo, ai nghĩ rằng “Tôi đang là”, ấy là tự đề cao”. Rằng “Tôi 





“Mạng tối hậu 52 ft i# #é. PRli: jiniapariyamika. 

®Päli: sabbavedayitäni abhinanditäni siibhavissami, “tất cả những gì được cảm 
thọ đầy hý lạc đều trở thành mát mẻ”. 

*° Đệ nhất chánh huệ xứ; Päli: paramapaññaditthana. 

& Đệ nhất chân đề xứ; Päli: paramasaccächitthana. 

“Hán: tự cử ##, nghĩa là kiêu mạn (Päli: zZaa). Trong bản Pãi: mañãia, 





kính phaân bieät luïc giôùi 





sẽ hiện hữu', ấy là tự đề cao. Rằng “Tôi sẽ không hiện hữu, cũng không 
phải không hiện hữu”, ấy là tự đề cao. “Tôi sẽ có sắc”, ấy là tự đề cao. 
“Tôi sẽ không có sắc”, ẫy là tự đề cao. “Tôi sẽ có tưởng”, ẫy là tự đề cao. 
“Tôi sẽ không có tưởng”, ấy là tự đề cao. “Tôi sẽ không có tưởng, không 
phải không có tưởng”, ấy là tự đề cao. Đó là cống cao, là kiêu ngạo, là 
phóng dật. 

“Này Ty-kheo, nếu không có tất cả những sự tự đề cao, cống cao, kiêu 
ngạo, phóng dật ấy thì ý tịch tĩnh. 

“Này Tỳ-kheo, nếu ý tịch tĩnh thì không chán ghét, không ưu sầu, không 
lao nhọc, [692b] không sợ hãi. Vì sao? Vì Tỳ-kheo ấy đã thành tựu pháp 
nên không còn chán ghét, không chán ghét thì không ưu tư, không ưu tư 
thì không sầu não, không sầu não thì không lao nhọc, không lao nhọc thì 
không sợ hãi. Nhơn không sợ hãi nên sẽ đắc Niết-bản, biết như thật rằng 
“Sự sanh đã đã dút, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, 
không còn tái sanh nữa." ” 

Đức Thế Tôn thuyết pháp này xong, Tôn giả Phất-ca-la-sa-lợi viễn ly 
trần cấu, phát sanh pháp nhãn và các pháp. Bấy giờ, Tôn giả Phất-ca-la- 
sa-lợi viễn thấy pháp, đắc pháp, chứng pháp bạch tịnh, đoạn trừ nghi 
hoặc, không còn ai hơn, không tùy thuộc ai nữa, không còn do dự, đã an 
trú vào quả chứng đắc; đối với pháp của Thế Tôn, chứng đắc vô úy, liền 
từ chỗ ngồi đứng dậy, cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật mà bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, con ăn năn! Bạch Thiện Thệ, con ngay từ đầu như ngu, 
như sỉ, như khờ dại, như không hiểu biết, không nhận ra Bậc Lương Điền 
mà không tự biết. Vì sao? Vì con đã gọi Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng 
Chánh Giác, là “Hiền giả?” Mong Đức Thế Tôn cho con sám hồi. Sau 
khi sám hối, con sẽ không còn tái phạm nữa.” 

Đức Thế Tôn đáp: 

“Này Tỳ-kheo, ngươi quả thực ngu si, quả thực là khờ dại, không hiểu 
biết nên đã gọi Như Lai, Vô Sở Trước, Đắng Chánh Giác, là “Hiền giả. 
Này Tỳ-kheo, nếu ngươi tự sám hối, đã thấy và phát lồ, gìn giữ không tái 
phạm nữa, như thế, này Tỳ-kheo, đối với pháp luật của bậc Thánh như 





vọng tưởng. 
*Tức đã gọi Phật là “bạn”. Pãli: Zvusovädena. 


kinh phaân bieät luïc giôùi 423 





vậy là tăng ích chứ không tôn hại, vì đã tự sám hối, đã tự thấy và phát lô, 
gìn giữ không tái phạm nữa.” 

Đức Phật, thuyết như vậy. Tôn giả Phất-ca-la-sa-lợi viễn sau khi nghe 
Phật thuyết, hoan hÿ phụng hành." 

L] 





„ Đoạn kết M 140: Pukkasati sau đó đi tìm y bát, bị bò húc chết. Phật thọ ký: 
Tôn giả chứng đắc A-nan-hàm, tsai sinh Tịnh cư thiên, sẽ nhập niết-bàn tại đó. 


163. KINH PHÂN BIỆT LỤC XỨ 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật trú tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng Lâm vườn Cấp 
Cô Độc. 
Bấy giò, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
“Này các Ty-kheo, Ta sẽ thuyết pháp cho các ngươi, phần đầu thiện, 
phần giữa thiện và phần cuối cũng thiện, có nghĩa, có văn, đầy đủ thanh 
tịnh, hiển hiện phạm hạnh. Đó là phân biệt sáu xứ. Các ngươi hãy lắng 
nghe, khéo suy tư và ghi nhớ!” 
Bấy giờ, các Tỳ-kheo thưa rằng: 
“Bạch Thế Tôn, chúng con xin vâng lời.” 
Đức Phật, bảo rằng: 
“Này các Tỳ-kheo, sáu xứ, nên biết, là bên trong vậy; sáu xúc xứ' nên 
biết là bên trong; mười [692e] tám ý hành” nên biết là bên trong; ba mươi 
sáu đao kiếm nên biết là bên trong. Trong đó đoạn trừ cái kia, thành tựu 
cái này, vô lượng thuyết pháp, nên biết, là bên trong. Có ba niệm trụ”, là 
những điều mà bậc Thánh tu tập; sau khi tu tập mới có thể giáo hóa đồ 
chúng”, đó là bậc Vô thượng Điều ngự con người”, là điều ngự người thú 





' Lục cánh lạc xứ Sf##j§. Päli: cha phassakayä. 
“Thập bát ý hành -}-J\š4{ƒ. Pli: a//hãdasa manopavicara. Xem kinh 62. 

*Tam thập lục đao =-[-7X7. Päli, M 137 (ii. 217): chadtiimsa satapadä, 36 cú 
(phạm trù), hay dấu chân, của chúng sanh; 36 loại chúng sanh. Trong bản Hán, 
đọc là szza (đao kiếm) thay vì sa (hữu tình). 7ÿ-»a-sa /39 (No.I545, tr. 
718a25): Tam thập lục sư cú —-[7SlWfJ. Päli: Szzapadä (36 cú nghĩa, hay 
phạm trù, về chúng sanh). Cả ba bản đọc theo ngữ nguyên khác nhau. Päli: sz//2, 
chúng sanh. Bản Hán này, đao kiếm: do Skt. ýasira (PRli: sairha), Tỳ-bà-sa; Skt. 
sãstra: đạo sư (PälI: satha). 

*Tam ý chỉ = Zš IÍ:. Päli: tayo satipatthãnã, ba niệm trú. 

”Tham chiếu Päli: zz?dam nissãya idam pajahatha. tayo satipatthänä yad ariyo 
sevdfi, yad ariyo sevamano satthã ganam anusãsituin arahaii, “trong đây, y trên cãi 
này, các ngươi hãy đoạn trừ cái này; có ba mệm trụ mà bậc Thánh tập hành, và 
khi tập hành nó bậc Thánh xứng đáng là Đạo sư giáo huấn đồ chúng”. 





kinh PHAÂN BIEÄT LUÏC XÖÙ 425 


hướng tất cả phương.” Như vậy là phân biệt lục xứ. 

“Nói rằng, “sáu xứ nên biết là bên trong”, do nhơn gì mà nói như thế? Đó 
là :xứ là mắt; xứ là tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Nói rằng “sáu xứ nên biết bên 
trong" là nhơn đó mà nói. 

“Nói rằng “Sáu xúc xứ nên biết là bên trong”, do nhơn gì mà nói như vậy? 
Đó là xúc con mắt thì thấy sắc, xúc lỗ tai thì nghe tiếng, xúc của mũi thì 
ngửi mùi, xúc của lưỡi thì nếm vị, xúc của thân thì cảm giác, xúc bởi ý 
thì biết pháp. Nói rằng “sáu xúc xứ nên biết bên trong” là nhơn đó mà nói. 
“Nói rằng “Mười tám ý hành nên biết là bên trong”, do nhơn gì mà nói 
như vậy? Đó là Tỳ-kheo mắt đã thấy sắc rồi phân biệt sắc mà an trụ nơi 
hỷ, phân biệt các sắc mà an trụ nơi ưu, phân biệt các sắc mà an trụ nơi xả. 
Cũng vậy, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; ý đã biết pháp TÔI, phân biệt pháp mà an 
trụ nơi hỷ, phân biệt pháp mà an trụ nơi ưu, phân biệt pháp mà an trụ nơi 
xả. Đó gọi là phân biệt sáu hỷ, phân biệt sáu ưu, phân biệt sáu xả. Tổng 
thuyết là mười tám ý hành. Nói rằng 'mười tám ý hành nên biết là bên 
trong” là nhơn đó mà nói. 

“Nói răng “Ba mươi sáu loại đao kiếm nên biết bên trong”, do nhơn gì mà 
nói như vậy? Có sáu hỷ y trên đắm trước, có sáu hỷ y trên vô dục”; có sáu 
ưu y trên đắm trước, có sáu ưu y trên vô dục; có sáu xả y trên đắm trước, 
có sáu xả y trên vô dục. 

“Thế nào là sáu hỷ y trên đắm trước? Thế nảo là sáu hỷ y trên vô dục? 
Mắt thấy sắc rồi phát sanh hỷ, nên biết, có hai loại, hoặc y trên đắm trước, 
hoặc y trên vô dục. 


“Thế nào là hỷ y đắm trước? Sắc được biết bởi mắt, khả hỷ, ý niệm, sắc 





“Hán: điểu ngự sĩ, chế ngự hay huấn luyện con người và đánh xe đưa con người 
đến chỗ an ôn. Päli: so vuccari yoggäcariyänan anufiaro purisadammasãrathï tỉ, VỊ 
ấy được gọi là vị hướng đạo và huấn luyện con người, cao cả nhất trong tất cả 
những người đánh xe. 

TY trước y vô dục {&3#?ÍK#fŒtẩậW. T?-bà-sa ibid: Ý đam thị y xuất ly 
{1kHWitE{KIHRHE. PRli: gehasera, nekkhammasira: y tại gia và y xuất gia. Do từ 
nguyên trong Skt. hay đồng âm của từ gza (Päli) có nghĩa là nhà (Skt. r2) và 























sự nắm chặt (Skt. gzzzøz) nên có những nghĩa khác nhau như thế. 





in§ PHAÂN BIEÄT LUÏC XÖÙ 


ái, lạc tương ưng với dục; cái chưa được thì muốn được, đã được thì 
truy ức, rồi phát sanh hỷ. Hỷ như vậy gọi là hỷ y trên đăm trước. 

“Thế nào là hỷ y trên vô dục? Biết sắc vô thường, biến dịch, diệt tận, vô 
dục, tịch diệt, tịch tĩnh; biết tất cả sắc trước kia và bây giờ đều là pháp vô 
thường, khổ, hoại diệt. Truy ức như vậy rồi phát sanh hỷ. Hỷ như vậy gọi 
[693a] là hỷ y trên vô dục. 

“Cũng vậy, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; ý nhận thức pháp rồi sanh hỷ, nên biết 
có hai loại, hoặc y trên đắm trước, hoặc y trên vô dục. 

“Thế nào hỷ y trên đắm trước? Pháp được biết bởi ý, khả hỷ, ý niệm, 
pháp ái, lạc tương ưng với dục; cái chưa được thì muốn được, đã được 
thì truy ức, rồi phát sanh hỷ. Hỷ như vậy gọi là hỷ y trên đắm trước. 
“Thế nảo gọi là hỷ y trên vô dục? Biết pháp là vô thường, biến dịch, diệt 
tận, vô dục, tịch diệt, tịch tĩnh; biết tất cả pháp trước kia và bây giờ đều 
là pháp vô thường, khổ, hoại diệt. Truy ức như vậy rồi phát sanh hỷ. Hỷ 
như vậy gọi là hỷ y trên vô dục. 

“Thế nào là sáu ưu y trên đăm trước? Thế nảo là sáu ưu y trên vô dục? 
Mắt thấy sắc rồi phát sanh ưu, nên biết có hai loại: hoặc y trên đắm trước, 
hoặc y trên vô dục. 

“Thế nào là ưu y trên đắm trước? Sắc được biết bởi mắt, khả hỷ, ý niệm, 
sắc ái, lạc tương ưng với dục, cái chưa được mà không được, đã được 
nhưng trong quá khứ bị phân tán, hoại diệt, biến dịch nên sanh ưu. Ưu 
như vậy gọi là ưu y trên đắm trước. 

“Thế nảo là ưu y trên vô dục? Biết sắc là pháp vô thường, biến dịch, diệt 
tận, vô dục, tịch diệt, tịch tĩnh; biết tất cả sắc trước kia và bây giờ đều là 
pháp vô thường, khổ, pháp hoại diệt. Truy ức như vậy rồi nghĩ rằng “Ta 
lúc nào thì thành tựu, an trú nơi xứ mà các bậc Thánh đã thành tựu, an 
trú?” Do ước nguyện chứng nhập giải thoát tối thượng ấy mà lo sợ”, sầu 





Š PạIi: lokãmisapafisamyufiam, liên hệ đến vật dục thế gian. 
*Hán: /ượng cụ xúc nguyện khủng bồ _.ELÍijffi7+|li; không hiểu ý. Có lẽ bản 


Hán chép nhầm chữ øói TŸ (=giải thoát) thàng chữ cự :H.. Päli: anu#aresu 
p g g 








vimokkhesu piham upatthayato uppajjai pihapaccayä damoanassam, sau khởi khởi 
lên ướcnguyện đối với các giải thoát vô thượng như vậy, ưu duyên nơi nguyện 
ấy mà phát sanh. 





kinh PHAÂN BIEÄT LUÏC XÖÙ 427 


khổ nên phát sanh ưu. Ưu như vậy gọi là ưu y trên vô dục. 

“Cũng vậy, taI, mũi, lưỡi, thân, ý; ý nhận thức pháp rồi sanh ưu, nên biết 
có hai loại: hoặc y trên đắm trước, hoặc y trên vô dục. 

“Thế nào là ưu y trên đắm trước? Pháp được biết bởi ý, khả hỷ, niệm, 
pháp ái, lạc tương ưng với dục, cái chưa được mà không được, cái đã 
được nhưng trong quá khứ bị phân tán, hoại diệt, biên dịch nên sanh ưu. 
Ưu ấy gọi là ưu y trên đắm trước. 

“Thế nào là ưu do vô dục? Biết pháp là vô thường, biến dịch, diệt tận, vô 
dục, tịch diệt, tịch tĩnh; biết tất cả pháp trước kia và bây giờ đều vô 
thường, khổ, hoại diệt. Truy ức như vậy rồi nghĩ rằng “Ta lúc nào thì 
thành tựu, an trú vào xứ mà các bậc Thánh đã thành tựu, an trú?” Do ước 
nguyện chứng nhập tối thượng giải thoát ấy mà lo sợ, sầu khô nên phát 
sanh ưu. Ưu như vậy gọi là ưu y trên vô dục. 

“Thế nào là xả y trên đắm trước? Thế nảo là xả y trên vô dục? Mắt thấy 
sắc phát sanh xả, nên biết có hai loại: hoặc y trên đăm trước, hoặc y trên 
vô dục. 

“Thế nào là xả y trên đắm trước? Mắt thấy sắc rồi phát sanh xả. Phàm 
phu ngu si hoàn toàn" không đa văn, không trí tuệ, đôi với sắc có xả 
nhưng không xuất ly sắc. Đó là xả y trên đắm trước. 

“Thế nào là xả y trên vô dục? Biết sắc vô thường, biến dịch, diệt tận, 
[693b] vô dục, tịch diệt, tịch tĩnh; biệt tât cả sắc trước kia và bây giờ đêu 
là vô thường, khổ, hoại diệt. Truy ức như vậy rôi an trụ nơi xả. VỊ nào 
dốc lòng tu tập xả như thế, đó là xả y trên vô dục. 

“Cũng vậy, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; ý nhận thức pháp rồi phát sanh xả, 
nên biết rằng có hai loại: hoặc y trên đắm trước, hoặc y trên vô dục. 
“Thế nào là xả y trên đắm trước? Ý nhận thức, phát sanh xả. Phàm phu 
ngu s1, hoàn toàn không đa văn, không trí tuệ, đôi với pháp có xả nhưng 
không xuất ly pháp. Đó là xả y trên đắm. 

“Thế nảo là xả y trên vô dục? Ý biết pháp là vô thường, biến dịch, diệt 
tận, vô dục, tịch diệt, tịch tĩnh; biệt pháp trước kia hay bây giờ đêu là vô 
thường, khổ, hoại diệt. Truy ức như vậy rôi an trụ nơi xả. A1 dôc lòng tu 





'° Hán: bình đẳng ZZ£, liên hệ từ samzn (Pãli = Skt.). 








Min§ PHAÂN BIEÄT LUÏC XÖÙ 


tập xả ấy, thì đó là xả y trên vô dục. 

“Đó là sáu hỷ y trên đắm trước, sáu hỷ y trên vô dục; sáu ưu y trên đắm 
trước, sáu ưu y trên vô dục; sáu xả y trên đắm trước, sáu xả y trên vô dục. 
Tổng thuyết là ba mươi sáu thứ đao kiếm, nên biết, bên trong. Do nhơn 
đó mà nói như thế. 

“Nói rằng “Trong đó đoạn trừ cái kia, thành tựu cái này°, do nhơn gì mà 
nói như vậy? Đó là, đối với sáu hỷ y trên vô dục này, hãy thủ lấy cái này, 
y trên cái này, an trú nơi cái này; còn đối với sáu hỷ y trên đắm trước kia, 
thì hãy hủy diệt cái kia, đoạn trừ cái kia, nhồ cái kia ra. Như vậy là đoạn 
trừ cái kia. 

“Đối với sáu ưu y trên vô dục này, hãy thủ lấy cái nảy, y trên cái này, an 
trú nơi cái này; còn đối với sáu ưu y trên đám trước kia, hãy hủy diệt cái 
kia, đoạn trừ cái kia, nhồ cái kia ra. Như vậy là đoạn trừ cái kia. 

“Đối với sáu xả y trên vô dục này, hãy thủ lấy cái này, y trên cái này, an 
trú nơi cái này; còn đối với sáu xả y trên đăùm trước kia, hãy hủy diệt cái 
kia, đoạn trừ cái kia, nhỗ cái kia ra. Như vậy là đoạn trừ cái kia. 

“Có loại xả có vô lượng xúc, sai biệt xúc; có loại xả chỉ có một xúc, 
không sai biệt xúc. `' 

“Thế nào là xả có vô lượng xúc, sai biệt xúc? Nếu xả đối với sắc, đối với 
thanh, đối với hương, đối với vị, đối với xúc, thì xả ấy có vô lượng xúc, 
sai biệt xúc. 

“Thế nào là xả chỉ có một xúc, không sai biệt xúc? Xả hoặc y vào không 
vô biên xứ, hoặc y vào thức vô biên xứ, hoặc y vào vô sở hữu xứ, hoặc y 
vào phi tưởng phi phi tưởng xứ, xả ấy chỉ có một xúc, không sai biệt xúc. 
“Đối với xả có một xúc, không [693c] sai biệt xúc, hãy thủ lấy cái này, 
y trên cái này, an trú nơi cái này. Đối với xả có vô lượng xúc, sai biệt 
xúc, hãy hủy diệt cái kia, đoạn trừ cái kia, nhô cái kia ra. Như vậy là 
đoạn trừ cái kia. Thủ vô lượng, y vô lượng, trú vô lượng, tức là đối với 
xả có một xúc, không sai biệt xúc, hãy thủ lấy cái này, y trên cái này, an 
trú nơi cái này.” Đối với xả có vô lượng xúc, sai biệt xúc, hãy hủy diệt 





'!PRli: atthi bhikkhave upekkhã nãnattã nãnattasitä; atthi upekkhã ekattã ekatfasitã, có 
xả là tạp đa tánh, y trên tạp đa tánh; có xả đơn nhất tánh, y trên đơn nhất tánh. 


“PI: afammaydtam nissãya atammayatamn ãgamma yãyam upekkhä ekattä ekattasita 





kinh PHAÂN BIEÄT LUÏC XÖÙ 429 


cái kia, đoạn trừ cái kia, nhồ cái kia ra. Như vậy là đoạn trừ cái kia. 
“Nói rằng “I[rong đó đoạn trừ cái kia, thành tựu cái này” là nhơn đó mà 
nÓI. 

“Nói rằng “Vô lượng thuyết pháp, nên biết, là bên trong”, do nhơn gì mà 
nói như thế? 

“Như Lai có bốn đệ tử, có tăng thượng hành, tăng thượng tâm, tăng 
thượng tầm, tăng thượng tuệ, có biện tải, thành tựu biện tài bậc nhất, thọ 
đến một trăm tuổi. Như Lai thuyết pháp cho đệ tử ấy suốt cả một trăm 
năm, ngoại trừ lúc ăn lúc uống, lúc đại tiểu tiện, lúc ngủ nghỉ và lúc tụ 
hội; những pháp mà Như Lai thuyết kia, có văn cú, pháp cú, quán nghĩa, 
bằng tuệ mà quán nghĩa một cách nhanh chóng, không có hỏi lại Như Lai 
về pháp nữa. Vì sao? Vì pháp được Như Lai giảng thuyết không có giới 
hạn, không thể cùng tận, có văn cú, pháp cú, quán nghĩa, cho đến lúc bốn 
đệ tử lâm chung. 

“Cũng như bốn người bắn giỏi, cùng kéo mạnh dây cung mà bắn một 
lượt, khéo học kỹ, khéo biết rõ. Cũng vậy, Thế Tôn có bốn đệ tử, có tăng 
thượng hành, tăng thượng tâm, tăng thượng niệm, tăng thượng tuệ, có 
biện tài, thành tựu biện tài bậc nhất, thọ đến một trăm tuổi. Như Lai 
thuyết pháp cho đệ tử ấy suốt cả một trăm năm, ngoại trừ lúc ăn lúc uống, 
lúc đại tiểu tiện, lúc ngủ nghỉ và lúc tụ hội; những pháp mà Như Lai 
thuyết kia, có văn cú, pháp cú, quán nghĩa, bằng tuệ mà quán nghĩa một 
cách nhanh chóng, không có hỏi lại Như Lai về pháp nữa. Vì sao? Vì 
pháp được Như Lai giảng thuyết không có giới hạn, không thể cùng tận. 
“Nói rằng “Vô lượng thuyết pháp nên biết bên trong”, là nhơn đó mà nói. 
“Nói rằng “Có ba niệm trụ, là những điều mà bậc Thánh tu tập; sau khi 
tu tập mới có thê giáo hóa đồ chúng”, do nhơn gì mà nói như thế? 

“Như Lai thuyết pháp cho đệ tử là vì mến yêu, mưu cầu nhiều thiện lợi 
và hữu ích, an ôn và khoái lạc, phát khởi tâm từ bi, bảo rằng “Đây là lợi 
ích, đây là khoái lạc, đây là lợi ích khoái lạc.” Nếu các đệ tử kia mà 
không cung kính, không thuận hành, không xác lập nơi trí, tâm không 





tam pajahatam tam samatikkamatha, y trên tính không khát ái, thú hướng tính 
không khát ái mà đoạn trừ vượt qua xả đơn nhất tính, y trên đơn nhất tính. 


—. 


' Nguyên Hán: tăng thượng ý j# FT. 





la) PHAÂN BIEÄT LUÏC XÖÙ 





thực hành pháp tùy pháp'', không thọ chánh pháp, làm trái lời Thế Tôn, 
không thể đắc định; nhưng Thế Tôn không vì thế mà [694a] buôn rầu. 
Thế Tôn chỉ xả mà không làm gì, thường chánh niệm, chánh trí. Đó là 
niệm trụ thứ nhất mà bậc Thánh tu tập; sau khi đã tu tập mới có thể giáo 
hóa đồ chúng. 

“Lại nữa, Như Lai thuyết pháp cho đệ tử vì thương tưởng mến yêu, vì 
mưu cầu thiện lợi hữu ích, an ôn và khoái lạc, phát khởi tâm từ bi, nói 
rằng “Đây là hữu ích, đây là khoái lạc, đây là hữu ích khoái lạc.” Nếu đệ 
tử kia cung kính thực hành theo chánh trí, tâm thực hành pháp và tùy 
pháp, thọ trì chánh pháp, không trái lời Thế Tôn, đắc định, thì Thế Tôn 
cũng không vì thế mà hoan hỷ. Thế Tôn chỉ xả, mà không làm gì cả, 
thường chánh niệm, chánh trí. Đó là nệm trụ thứ hai mà bậc Thánh tu tập; 
sau khi đã tu tập mới có thể giáo hóa đồ chúng. 

“Lại nữa, Như Lai thuyết pháp cho đệ tử vì thương tưởng mến yêu, vì 
mưu cầu thiện lợi hữu ích, an ôn và khoái lạc, phát khởi tâm từ bi, bảo 
rằng “Đây là hữu ích, đây là khoái lạc, đây là hữu ích khoái lạc." Nhưng 
có đệ tử không cung kính, cũng không thực hành, không vững chánh trị, 
tâm không hướng đến pháp tùy pháp hành, không thọ trì chánh pháp, trái 
lời Thế Tôn, không thê đắc pháp. Trái lại, có đệ tử cung kính, thực hành, 
vững chánh trí, tâm quy hướng đến pháp tùy pháp hành, thọ trì chánh 
pháp, không trái lời Thế Tôn, đắc định, Thế Tôn cũng không vì thế mà 
buồn rầu hay hoan hỷ. Thế Tôn chỉ xả, mà không làm gì cả, thường 
chánh niệm, chánh trí. Đó là niệm trụ thứ ba mà bậc Thánh tu tập; sau 
khi đã tu tập mới có thể giáo hóa đồ chúng. 

“Nói rằng “Có ba niệm trụ, là những điều mà bậc Thánh tu tập; sau khi tu 
tập mới có thê giáo hóa đồ chúng", là nhơn đó mà nói. 

“Nói rằng “Bậc Vô Thượng điều ngự con người, là điều ngự người thú 
hướng tất cả phương”, do nhơn gì mà nói như vậy? 

“Điều ngự con người, đó là nói, điều ngự con người chỉ thú hướng một 
phương, hoặc phương Đông, hoặc phương Nam, hoặc phương Tây, hoặc 
phương Bắc. Chắng hạn như điều ngự voi, là vị điều ngự chỉ dẫn con voi 
đến một phương, hoặc phương Đông, hoặc phương Nam, phương Tây, 





'*Thú hướng pháp thứ pháp, Pãli: đhammãnudhamma-pafipanna 


kinh PHAÂN BIEÄT LUÏC XÖÙ 431 





phương Bắc. Điều ngự ngựa là vị điều ngự chỉ dẫn con ngựa đến một 
phương, hoặc phương Đông, hoặc phương Nam, phương Tây, phương 
Bắc. Điều ngự bò là vị điều ngự chỉ dẫn con bò đến một phương, hoặc 
phương Đông, hoặc phương Nam, phương Tây, phương Bắc. Trái lại, Vô 
thượng Điều ngự con người thú hướng đến tất cả PHÙ HE, Trong đó, 
phương là có sắc thì quán sắc, đó là phương thứ nhất. Bên trong không 
có sắc tưởng, bên ngoài quán sắc, đó là phương thứ hai. Tịnh giải thoát, 
thân chứng thành tựu, an trú, [694b] đó là phương thứ ba. Vượt qua mọi 
sắc tưởng, diệt hữu đối tưởng, không nghĩ đến các loại tưởng sai biệt, 
nhập không vô biên, thành tựu và an trú không vô biên xứ, đó là phương 
thứ tư. Vượt qua tất cả không vô biên xứ, nhập thức vô biên, thành tựu an 
trú thức vô biên xứ, đó là phương thứ năm. Vượt qua tất cả thức vô biên 
xứ, nhập vô sở hữu, thành tựu và an trú vô sở hữu xứ, đó là phương thứ 
sáu. Vượt qua tất cả vô sở hữu xứ, nhập phi tưởng phi phi tưởng xứ, 
thành tựu an trú, đó là phương thứ bảy. Vượt qua tất cả phi tưởng phi phi 
tưởng xứ, tưởng và thọ đã diệt tận, thân chứng thành tựu, an trú, do tuệ 
mà quán lậu tận, vĩnh viễn đoạn trừ, đó là phương thứ tám. 

“Nói rằng “Bậc Vô Thượng điều ngự con người, là điều ngự người thú 
hướng tất cả phương" là nhơn đó mà nói.” 

Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ 
phụng hành. 


n 





'”Từ đây trở xuống, nói về tám giải thoát, cũng nói là tam bối. Xem giải thích 
Tập đị 18, Đại 16, trang 443. 


164. KINH PHÂN BIỆT QUÁN PHÁP 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật trú tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng Lâm, vườn Cấp 
Cô Độc. 
Bấy giò, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
“Này các Tỳ-kheo, Ta sẽ thuyết pháp cho các ngươi, phần đầu thiện, 
phần giữa thiện và phần cuối cũng thiện, có nghĩa, có văn, đầy đủ thanh 
tịnh, hiển hiện phạm hạnh. Đó là kinh “Phân biệt quán pháp''. Các ngươi 
hãy lăng nghe, khéo suy tư và ghi nhớ! 
Nghe vậy, các Tỳ-kheo thưa rằng: 
“Bạch Thế Tôn, chúng con xin vâng lời.” 
Đức Phật bảo rằng: 
“Tỳ-kheo, quán như vậy như vậy. Ngươi quán như vậy rồi, Tỳ kheo, tâm 
hướng về bên ngoài, bị phân rải, tán loạn, tâm không an trú vào bên trong, 
không chấp thủ nhưng sợ hãi. Nhưng, này các Tỳ-kheo, hãy quán như thế 
nào mà sau khi các ngươi đã quán như vậy, tâm không hướng vê bên 
ngoài, không bị phân rải, tán loạn, tâm trú bên trong, không chấp thủ, 
không sợ hãi. Như vậy các ngươi không còn sanh, lão, bệnh, tử nữa. Đó 
là tận cùng sự khổ.” 
Đức Phật nói như thế, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, vào thất tĩnh tọa. 
Khi ấy, các Tỳ-kheo nghĩ rằng: “Chư Hiền nên biết, Đức Thế Tôn nói lên 
điều đó một cách tóm tắt, không phân biệt rộng rãi, liền từ chỗ ngồi đứng 
dậy vào thất tĩnh tọa. Thế Tôn chỉ nói: “Tỳ-kheo, quán như vậy như vậy. 
Ngươi quán như vậy rồi, Tỳø kheo, tâm hướng về bên ngoài, bị phân rải, 
tán loạn, tâm không an trú vào bên trong, không chấp thủ nhưng sợ hãi. 
Nhưng, này các Tỳ-kheo, hãy quán như thế nào mà sau khi các ngươi đã 
quán như vậy, tâm không hướng về bên ngoài, không bị phân rải, tán 
loạn, tâm trú bên trong, không chấp thủ, không sợ hãi. Như vậy các 
ngươi không còn sanh, lão, bệnh, tử nữa. Đó là tận cùng sự khô." ” 
Các vị ây lại nghĩ rằng: “Chư Hiền, vị nào có thể phân biệt rộng rãi điều 
mà Thế Tôn đã nói một cách tóm lược?” Các vị ấy lại nghĩ: “Tôn giả Đại 





' Uddesavibhañgo, M. 138 (ii. 223). 


kinh PHAÂN BIEÄT QUAÙN PHAÙP 433 





Ca-chiên-diên” thường được Thế Tôn và các đồng phạm hạnh có trí tán 
thán. Như vậy, Tôn giả Đại Ca-chiên-diên có thể phân biệt được điều mà 
Thế Tôn đã nói một cách tóm lược. Này chư Hiền, hãy cùng nhau đi đến 
nơi Tôn giả Đại Ca-chiên-diên, nhờ Tôn giả giải thích điều đó. Nếu Tôn 
giả Đại Ca-chiên-diên phân biệt cho, chúng ta sẽ khéo thọ trì.” 

Thế rồi các Tỳ-kheo cùng nhau đi đến chỗ Tôn giả Đại Ca-chiên-diên, 
cùng chảo hỏi nhau rồi ngồi qua một bên thưa rằng: 

“Thưa Tôn giả Đại Ca-chiên-diên, nên biết cho rằng, Đức Thế Tôn nói 
điều này một cách tóm lược, không phân biệt rộng rãi, liền từ chỗ ngồi 
đứng dậy, vào phòng tĩnh tọa. Thế Tôn chỉ nói rằng, “Tỳ-kheo, quán như 
vậy như vậy. Ngươi quán như vậy rồi, Tỳø kheo, tâm hướng về bên ngoài, 
bị phân rải, tán loạn, tâm không an trú vào bên trong, không chấp thủ 
nhưng sợ hãi. Nhưng, này các Tỳ-kheo, hãy quán như thế nào mà sau khi 
các ngươi đã quán như vậy, tâm không hướng về bên ngoài, không bị 
phân rải, tán loạn, tâm trú bên trong, không chấp thủ, không sợ hãi. Như 
vậy các ngươi không còn sanh, lão, bệnh, tử nữa. Đó là tận cùng sự 
kho.ä' 

“Chúng tôi đã nghĩ rằng, “Chư Hiên, vị nào có thể phân biệt được điều 
mà Thế Tôn đã nói một cách tóm lược?” 

“Chúng tôi lại nghĩ, “Tôn giả Đại Ca-chiên-diên thường được Thế Tôn và 
các bậc pham hạnh có trí tán thán. Như vậy, Tôn giả Đại Ca-chiên-diên 
có thê phân biệt được điều mà Thế Tôn đã nói một cách tóm lược. 
Mong Tôn giả Đại Ca-chiên-diên thương xót mà phân biệt rộng rãi cho.” 
Bấy giờ, Tôn giả Đại Ca-chiên-diên nói rằng: 

“Này chư Hiền, hãy nghe tôi nói thí dụ. Người có trí nghe thí dụ thì sẽ 
hiểu được nghĩa. 

“Này chư Hiền, cũng như ngườøi muốn tìm lõi cây. Vì muốn tìm lõi cây 
nên xách búa vào rừng. Người ấy thấy cây đại thọ có đủ gốc, thân, cành, 
nhánh, lá, hoa và lõi. Người ấy không đồn gốc, thân, cảnh và lõi mà chỉ 
chặt nhánh và lá thôi. Điều chư Hiền nói ra cũng lại như vậy. Đức Thế 
Tôn còn đó mà chư Hiền lại bỏ đi tìm tôi để hỏi về điều ấy. Vì sao? Chư 
Hiền nên biết, Thế Tôn là Con Mắt, là Trí, là Nghĩa, là Pháp chủ, là Pháp 





°“ Đại Ca-chiên-diên 3 Jƒj #E£. Pãli: Mahã-Kaccãna. 


Mi@l PHAÂN BIEÄT QUAÙN PHAÙP 





tướng Nói nghĩa chân đế, hiển hiện tất cả các nghĩa, đều do Thế Tôn. 
“Này chư Hiền, hãy đến chỗ Đức Thế Tôn mà hỏi điều đó như thế này, 
“Bạch Thế Tôn, điều đó thế nào? Điều đó có nghĩa gì?” Đức Thế Tôn dạy 
thế nảo, chư Hiền nên khéo léo thọ trì thế ấy.” 

Nghe thế, các Tỳ-kheo thưa rằng: 

“Xin vâng, thưa Tôn giả Đại Ca-chiên-diên, Đức Thế Tôn là Con Mắt, 
là Trí, là Nghĩa, là Pháp chủ, là Pháp tướng. Nói nghĩa chân đê, hiên 
hiện tất cả các nghĩa, đều do Thế Tôn. Chúng tôi đáng lẽ phải đến chỗ 
Thế Tôn mà hỏi về điều đó như vầy “Bạch Thế Tôn, điều đó thế nào? 
Điều đó có nghĩa gì?' Đức Thế Tôn nói như thế nào, chúng tôi sẽ khéo 
thọ trì thế ấy. Nhưng Tôn giả Đại Ca-chiên-diên thường được Thế Tôn 
và các đồng phạm hạnh có tri tán tán. Như vậy, Tôn giả có thể phân biệt 
được điều mà Thế Tôn đã nói một cách tóm lược. Mong Tôn giả Đại 
Ca-chiên-diên thương xót mà giải thích rộng rãi cho.” 

Tôn giả Đại Ca-chiên-diên nói: 

“Này chư Hiền, vậy hãy nghe tôi nói. 

“Này chư Hiền, thế nào là tâm” Tỳ-kheo hướng ra bên ngoài, bị phân rải, 
tán loạn? -Chư Hiên, với con mắt, Tỳ-kheo con mắt thây sắc, thức ăn 
tướng của sắc, thắc đắm trước vị lạc của tướng của sắc, thức bị trói buộc 
bởi vị lạc của tướng của sắc; VỊ ây bị vị ngọt của sắc tướng cột chặt tâm 
nên hướng ra ngoài, bị phân rải, tán loạn. Cũng vậy, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; 
với ý vị ấy nhận thức pháp, thức chạy theo pháp tướng, thức đắm trước vị 
lạc của pháp tướng, thức bị trói buộc bởi vị lạc của pháp tướng, vị ây bị 
VỊ của vị ngọt của pháp tướng cột chặt tâm nên hướng ra bên ngoài, bị 
phân rải, tán loạn. 

“Này Chư Hiền, như vậy gọi là tâm Tỳ-kheo hướng ra bên ngoài, bị phân 
rải, tán loạn. 

“Này chư Hiền, thế nảo gọi là tâm Tỳ-kheo không hướng ra ngoài, không 
bị phân rải, tán loạn? 

“Này chư Hiền, với con mắt, Tỳ-kheo thấy sắc, thức không chạy theo sắc 
tướng, thức không đắm trước lạc của sắc tướng, thức không bị trói buộc 





3 Trong bản Päli: thức (viññãna) bị phân tán. 


kinh PHAÂN BIEÄT QUAÙN PHAÙP 435 





bởi lạc của sắc tướng, vị ấy không bị vị ngọt của sắc tướng cột chặt tâm 
nên không hướng ra ngoài, không bị phân rải, tán loạn. Cũng vậy, tai, 
mũi, lưỡi, thân, ý; với ý Tỳ-kheo nhận thức pháp, thức không chạy theo 
pháp tướng, thức không đắm trước lạc của pháp tướng, thức không bị trói 
buộc bởi lạc của pháp tướng. Vị ấy không bị vị ngọt của pháp tướng cột 
chặt tâm nên không hướng ra ngoài, không bị chi phối, tán loạn. 

“Này Chư Hiền, như vậy gọi là tâm Tỳ-kheo không hướng ra ngoài, 
không bị phân rải, tán loạn. 

“Này chư Hiền, thế nào là tâm Tỳ-kheo không trú vào bên trong? 
“Này chư Hiền, Tỳ-kheo ly dục, ly pháp ác bất thiện, có giác có quán, có 
hỷ lạc do ly dục phát sanh, chứng đắc thiền thứ nhất, thành tựu an trụ. 
Nhưng thức của vị ây đắm trước ở vị ngọt của ly dục, y nơi đó, trú nơi đó, 
duyên nơi đó, găn chặt nơi đó, nên thức không trú vào bên trong. 





“Lại nữa, này chư Hiền, Tỳ-kheo giác quán đã dứt, nội tĩnh nhất tâm, 
không giác không quán, có hỷ lạc do định phát sanh, đắc thiền thứ hai, 

thành tựu an trú. Nhưng thức của vị ấy đắm trước nơi vị ngọt của định, bị 
vào đó, trú vào đó, duyên vào đó, gắn chặt vào đó, nên thức của vị ấy 
không trú vào bên trong. 

“Lại nữa, này chư Hiền, Ty-kheo ly hỷ dục, an trú xả, vô cầu, với chánh 
niệm chánh trí, thân cảm giác lạc, điều được Thánh nói là được Thánh 
xả, niệm, an trú lạc', đắc thiền thứ ba, thành tựu an trú. Nhưng thức của 
vị ấy trú trước vào vị ngọt của ly hỷ, y vào đó, trú vào đó, duyên vảo đó, 
gắn chặt vào đó, nên thức của vị ấy không trú vào bên trong. 

“Lại nữa, này chư Hiền, Tỳ-kheo diệt lạc, diệt khổ, diệt ưu hỷ trước kia, 
không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh, đắc thiền thứ tư, thành tựu an 
trú. Nhưng thức của vị ây trú trước vảo vị của xả và của niệm, y vào đó, 
trú vào đó, duyên vào đó, găn chặt vào đó, nên thức của vị ấy không trú 
vào bên trong. 

“Lại nữa, này chư Hiền, Tỳ-kheo vượt qua mọi sắc tưởng, diệt hữu đối 
tưởng, không tư duy đến các loại tưởng sai khác, nhập không vô biên, 





*Hán: Thánh sở thuyết Thánh sở xả niệm lạc trú ## đà 15 Đƒ ‡â& 2 ## {È. Päli: 
vam tam ãriyä äcIkkhanti upekkhako satima sukhaviharT, điều mà các Thánh nói 





là xả, an trú lạc với chánh niệm. 





Mi§ PHAÂN BIEÄT QUAÙN PHAÙP 


thành không vô biên xứ, thành tựu và an trú. Nhưng thức của vị ấy trú 
trước vào vị ngọt của không trí, y vào đó, trú vào đó, duyên vào đó, gắn 
chặt vào đó, nên thức của vị ấy không trú vào bên trong. 

“Lại nữa, này chư Hiền, Ty-kheo vượt qua tất cả không vô biên xứ, nhập 
thức vô biên, thức vô biên xứ, thành tựu an trú. Nhưng thức của vị ấy trú 
trước vào vị của thức trí, y vào đó, trú vào đó, duyên vào đó, gắn chặt 
vào đó, nên thức của vị ấy không trú vào bên trong. 

“Lại nữa, này chư Hiền, Tỳ-kheo vượt qua tất cả thức vô biên xứ, nhập 
vô sở hữu xứ, thành tựu an trú. Nhưng thức của vị ẫy trú trước vào vị của 
vô sở hữu trí, y vào đó, trú vào đó, duyên vào đó, gắn chặt vào đó, nên 
thức của vị ấy không trú vào bên trong. 

“Lại nữa, này chư Hiền, Tỳ-kheo vượt qua tất cả vô sở hữu xứ, nhập Phi 
tưởng phi phi tưởng, thành tựu an trú. Nhưng thức của vị ấy trú trước vào 
vị của tưởng trí, y vào đó, trú vào đó, duyên vảo đó, gắn chặt vào đó, nên 
thức của vị ấy không trú vào bên trong. 

“Này chư Hiền, như vậy gọi là tâm Tỳ-kheo không trú vào bên trong. 
“Này chư Hiền, thế nào là tâm Tỳ-kheo an trú vào bên trong? 

“Chư Hiền, Tỳ-kheo ly dục, ly pháp ác bắt thiện, có giác có quán, có hỷ 
lạc do ly dục sanh, đắc Thiền thứ nhất, thành tựu an trú. Thức của vị ây 
không trú trước vảo vị ngọt của ly dục, không y vào đó, không trú vào đó, 
không duyên vào đó, không gắn chặt vào đó, nên thức trú vào bên trong. 
“Lại nữa, chư Hiền, Ty-kheo giác quán đã dứt, nội tĩnh nhất tâm, không 
giác không quán, có hỷ lạc do định sanh, đắc đệ Nhị thiền, thành tựu an 
trú. Thức của vị ây không trú trước vào vị ngọt của định, không y vào đó, 
không trú vào đó, không duyên vào đó, không gắn chặt vào đó, nên thức 
trú vào bên trong. 

“Lại nữa, chư Hiền, Ty-kheo ly hỷ dục, an trụ, vô cầu, chánh niệm 
chánh trí, thân cảm giác lạc, điều được Thánh nói là được Thánh xả, 
niệm, an trú lạc, đắc Thiền thứ ba, thành tựu an trụ. Thức của vị ẫy 
không trú trước vào vị của ly hỷ, không y vào đó, không trú vào đó, 
không duyên vào đó, không gắn chặt vào đó, nên thức trú vào bên trong. 
“Lại nữa, chư Hiền, Tỳ-kheo diệt khổ, diệt dục, diệt hỷ và ưu có trước 
kia, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh, đắc Thiền thứ tư, thành tựu 
an trụ. Thức của vị ẫy không trú trước vào vị ngọt của xả và vị của niệm 





kinh PHAÂN BIEÄT QUAÙN PHAÙP 437 


thanh tịnh, không y vào đó, không trú vào đó, không duyên vào đó, 
không gắn chặt vào đó, nên thức trú vào bên trong. 

“Lại nữa, chư Hiền, Tỳ-kheo vượt qua tất cả sắc tưởng, diệt hữu đối 
tưởng, không tư duy đến các loại tưởng sai biệt, nhập không vô biên xứ, 
thành tựu an trụ. Thức của vị ấy không trú trước vào vị của không trí, 

không y vào đó, không trú vào đó, không duyên vào đó, không găn chặt 
vào đó, nên thức trú vào bên trong. 

“Lại nữa, chư Hiền, Tỳ-kheo vượt qua tất cả không vô biên xứ, nhập thức 
vô biên xứ, thành tựu an trụ. Thức của vị ây không trú trước vào vị ngọt 
của thức trí, không y vào đó, không trú vào đó, không duyên vào đó, 
không gắn chặt vào đó, nên thức trú vào bên trong. 

“Lại nữa, chư Hiền, Tỳ-kheo vượt qua tất cả thức vô biên xứ, nhập vô sở 
hữu xứ, thành tựu an trụ. Thức của vị ây không trú trước vào vị ngọt của 
vô sở hữu trí, không y vào đó, không trú vào đó, không duyên vào đó, 
không gắn chặt vào đó, nên thức trú vào bên trong. 

“Lại nữa, chư Hiền, Ty-kheo vượt qua tất cả vô sở hữu xứ, nhập phi 
tưởng phi phi tưởng xứ, thành tựu an trụ. Thức của vị ây không trú 
trước vào vị ngọt của vô tưởng trí, không y vào đó, không trú vào đó, 
không duyên vào đó, không gắn chặt vào đó, nên thức trú vào bên trong. 
“Này chư Hiền, như vậy gọi là tâm Tỳ-kheo trú vào bên trong. 

“Này chư Hiền, thế nào là Tỳ-kheo không chấp thủ mà sợ hãi? 

“Chư Hiền, Tỳ-kheo không ly sắc nhiễm, không ly sắc dục, không ly sắc 
ái, không ly sắc khát. Này chư Hiền, nếu Tỳ-kheo nào không ly sắc 
nhiễm, không ly sắc dục, không ly sắc ái, không ly sắc khát, thì vị ấy 
muốn được sắc, truy cầu, đắm trước sắc, trú vào sắc, nghĩ rằng “Sắc là ta. 

Sắc là sở hữu của ta. Khi đã muốn được sắc, truy cầu sắc, đắm trước sắc, 
trú vào sắc, nghĩ răng “Sắc là ta. Sắc là sở hữu của ta', thì thức năm bắt 
sắc. Sau khi thức năm bắt sắc, lúc ẫy sắc biến dịch thì thức cũng bị 
chuyền theo sắc. Khi thức đã bị chuyển theo sắc thì Tỳ-kheo ấy sanh sợ 
hãi, tâm trú vào trong đó. Nhơn vì tâm không biết nên sanh khiếp sợ, lao 
nhọc, không chấp thủ mà sợ hãi. 

“Cũng vậy, thọ, tưởng, hành, thức; Ty-kheo không ly thức nhiễm, không 
ly thức dục, không ly thức ái, không ly thức khát. 

“Này chư Hiền, nếu Tỳ-kheo nào không ly thức nhiễm, không ly thức 


MiwR PHAÂN BIEÄT QUAÙN PHAÙP 





dục, không ly thức ái, không ly thức khát, thì vị ấy muốn được thức, truy 
cầu thức, đăm trước thức, trú vào thức, nghĩ rằng “Thức là ta. Thức là sở 
hữu của ta.” VỊ ây khi đã muốn đượïc thức, truy cầu thức, đắm trước 
thức, trú vào thức, nghĩ rằng “Thức là ta. Thức là sở hữu của ta” thì thức 
nắm bắt thức. Sau khi thức năm bắt thức, lúc thức ấy biến dịch thì thức 
cũng bị chuyển theo thức. Sau khi thức đã bị chuyên theo thức, Tỳ-kheo 
ấy sanh sợ hãi, tâm trú vào trong đó. Nhơn vì tâm không biết nên sanh 
khiếp hãi, lao nhọc, không chấp thọ mà sợ hãi. 

“Này chư Hiền, như vậy gọi là Tỳ-kheo không chấp thọ mà sợ hãi. 

“Này chư Hiền, thế nào gọi là Tỳ-kheo không chấp thủ, không sợ hãi? 
“Chư Hiền, là Tỳ-kheo ly sắc nhiễm, ly sắc dục, ly sắc ái, ly sắc khát. 
“Này chư Hiền, nếu Ty-kheo nào ly sắc nhiễm, ly sắc dục, ly sắc ái, ly 
sắc khát, thì vị ấy không muốn được sắc, không truy cầu sắc, không 
đắm trước sắc, không trú vào sắc nghĩ rằng “Sắc không phải là ta. Sắc 
không phải là sở hữu của ta.” Vị ấy đã không muốn được sắc, không 
truy cầu sắc, không đắm trước sắc, không trú vào sắc nghĩ rằng “Sắc 
không phải là ta. Sắc không phải là sở hữu của ta” thì thức không nắm 
bắt sắc. Khi thức đã không nắm bắt sắc, lúc ẫy sắc biến dịch, thức 
không bị chuyển theo sắc. Thức đã không bị chuyển theo sắc thì vị ấy 
không sanh sợ hãi, tâm không trú vào trong đó. Nhơn vì tâm biết nên 
không khiếp sợ, không lao nhọc, không chấp thọ, không sợ hãi. 

“Cũng vậy, thọ, tưởng, hành, thức; Tỳ-kheo ly thức nhiễm, ly thức dục, 
ly thức ái, ly thức khát. Này chư Hiền, nếu Tỳ-kheo nào ly thức nhiễm, ly 
thức dục, ly thức ái, ly thức khát thì vị ấy không muốn đắc thức, không 
truy cầu thức, không đắm trước thức, không trú vào thức, nghĩ rằng 
“Thức không phải là ta. Thức không phải là sở hữu của ta.” Tỳ-kheo ấy 
khi đã không muốn được thức, không truy cầu thức, không đám trước 
thức, không trú vào thức, nghĩ rằng “Thức không phải là ta. Thức không 
phải là của ta, thì thức không nắm bắt thức. Khi thức đã không nắm bắt 
thức, lúc thức kia biến dịch, thức không bị chuyền theo thức. Khi thức 
không bị chuyền theo thức, Tỳ-kheo ấy không sanh sợ hãi, tâm không trú 
vào trong đó. Nhơn vì tâm biết nên không khiếp sợ, không lao nhọc, 
không chấp thọ, không sợ hãi. 

“Này chư Hiền, như vậy gọi là Tỳ-kheo không chấp thủ, không sợ hãi. 


kinh PHAÂN BIEÄT QUAÙN PHAÙP 439 





“Này chư Hiền, Đức Thế Tôn nói điều đó tóm lược, không phân biệt 
rộng rãi, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, vào phòng tĩnh tọa. Ngài chỉ nói rằng 
“Tỳ-kheo, quán như vậy như vậy. Ngươi quán như vậy rồi, Tỳ-kheo, tâm 
hướng về bên ngoài, bị phân rải, tán loạn, tâm không an trú vào bên trong, 
không chấp thủ nhưng sợ hãi. Nhưng, này các Tỳ-kheo, hãy quán như thế 
nảo mà sau khi các ngươi đã quán như vậy, tâm không hướng về bên 
ngoài, không bị phân rải, tán loạn, tâm trú bên trong, không chấp thủ, 
không sợ hãi. Như vậy các ngươi không còn sanh, lão, bệnh, tử nữa. Đó 
là tận cùng sự khổ.” Đức Thế Tôn đã nói điều ấy tóm lược, không phân 
biệt rộng rãi như vậy đó. Tôi đã dùng cú này, văn này giải thích rộng rãi 
như thế. Này chư Hiền, hãy đến trình bày với Thế Tôn đầy đủ. Nếu Đức 
Thế Tôn nói điều đó như thế nảo thì chư Hiền thọ trì như thế ấy.” 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo ấy nghe Tôn giả Đại Ca-chiên-diên nói như vậy, 
khéo thọ trì, đọc tụng, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đi quanh Tôn giả ấy ba 
vòng rồi đi đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu đảnh lễ rồi ngồi qua một bên mà 
thưa rằng: 

“Bạch Thế Tôn, sau khi Thế Tôn nói tóm lược về điều đó mà không phân 
biệt rộng rãi, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, vào thất tĩnh tọa, thì Tôn giả Đại 
Ca-chiên-diên với cú như thế, văn như thế đã giải thích rộng rãi về điều 
đó.” 

Đức Thế Tôn nghe như vậy, liền tán thán rằng: 

“Lành thay! Lành thay! Trong số đệ tử của Ta, đó là vị có mắt, có trí, có 
pháp, có nghĩa. Vì sao? Vì đạo sư nói điều ấy tóm lược, không phân biệt 
rộng rãi cho các đệ tử, mà đệ tử ấy đã bằng cú như thế, văn như thế để 
giải thích rộng rãi. Cho nên những gì mà Ca-chiên-diên đã nói, các ngươi 
hãy thọ trì như vậy. Vì sao? Vì thuyết quán nghĩa phải như vậy. 

Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ 
phụng hành. 


n1 


165. KINH ÔN TUYỂN LÂM THIÊN 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật trú tại thành Vương xá, trong rừng Trúc, vườn Ca-lan- 
đa. 
Bấy giờ, Tôn giả Tam-di-đề” cũng đi trú ở thành Vương xá, tại Ôn tuyên 
tâm". 
Bấy giờ, đêm gần tản, trời sắp sáng, Tôn giả Tam-di-đề từ phòng Dước ra, 
đi đên Ôn tuyên, cởi y đê trên bờ rôi xuông hô Ôn tuyên tăm. Sau khi tăm 
xong, Tôn giả lên bờ lây khăn lau mình và mặc y vào. 
Bấy giờ có một vị thiên thân thân hình rất đẹp, sắc tướng uy nghỉ, nhằm 
lúc trời sắp rạng đông, đi đên Tôn giả Tam-di-đê, cúi đầu đảnh lễ Tôn giả 
Tam-di-đê rôi đứng qua một bên. Vị thiên thân đó với sắc tướng uy thân 
cực diệu làm sáng chói khắp cả bờ hô Ôn tuyên. 
Sau khi đứng qua một bên, thiên thần bạch với Tôn giả Tam-di-đề rằng: 
“Này Tỳ-kheo, thầy có thuộc bài kệ Bạt-địa-la-đề * chăng? 
Tôn giả Tam-di-đề trả lời vị thiên thần kia rằng: 
“Tôi không thuộc bài kệ Bạt-địa-la-đế.” 
Rôi Tôn giả hỏi lại thiên thần: 
“Nhưng ngài có thuộc bài kệ Bạt-địa-la-đề chăng?” 
Thiên thần trả lời: 
“Tôi cũng không thuộc bài kệ Bạt-địa-la-đề.” 
Tôn giả Tam-di-đề lại hỏi vị thiên thần kia: 
“Ai thuộc bài kệ Bạt-địa-la-đế?” 
Thiên thần kia đáp: 





' Bản Päli nói tại Tapodãäräna, cũng trong Rãjagaha (Vương xá), xem thêm chú 
thích (4) ở sau. 

“Tam-di-đè =<7fj‡##. Pãli: Samiddhi, thuộc một gia đình phú hào tại Vương xá. 
*Ôn tuyên lâm jJ#$R. PAli: Tapodãrãma (tinh xá Ôn tuyên), ở cạnh hồ Ôn 
tuyên (Tapodã), dưới chân núi Vebhãra, ngoài thành Vương xá. 

* Bạt-địa-la-đề #Hb## 7. PAli: Bhaddekaratta: một đêm hạnh phúc, nhất dạ hiền 
giả. 





kinh OÂN TUYEÀN LAÂM THIEÂN 442 





“Đức Thế Tôn đang trú trong thành Vương xá này, tại Trúc lâm, vườn 
Ca-lan-đa. Chính Ngài thuộc bài kệ Bạt-địa-la-đé. Này Tỳ-kheo, thầy nên 
gặp Thế Tôn và từ Ngài mà ghi nhớ và thuộc kỹ, thọ trì bài kệ Bạt-địa-la- 
đề. Vì sao vậy? Vì bài kệ Bạt-địa-la-để đó có pháp có nghĩa, là căn bản 
của phạm hạnh, hướng đến trí tuệ, hướng đến giác ngộ và hướng đến 
Niết-bàn. Một thiện nam tử chí tín, lia bỏ gia đình, sống không gia đình 
học đạo, cần phải khéo thọ trì đọc tụng bài kệ Bạt-địa-la-để này.” 

Thiên thần kia nói như vậy, và sau khi cúi đầu đảnh lễ dưới chân của Tôn 
giả Tam-di-đề, nhiễu quanh Tôn giả ba vòng rồi biến mắt khỏi chỗ đó. 
Sau khi thiên thần biến mất không lâu, Tôn giả Tam-di-đề đến chỗ Phật, 
cúi đầu đảnh lễ rồi ngồi xuống một bên mà bạch rằng: 

“Bạch Đức Thế Tôn, hôm nay khi trời sắp rạng đông, con ra khỏi phòng, 
đi đến Ôn tuyên, cởi y để trên bờ rồi xuống hồ Ôn tuyển tắm. Sau khi tắm 
xong, lên bờ lấy khăn lau mình và mặc y vào. Bấy giờ có một vị thiên 
thần thân hình rất đẹp, sắc tướng uy nghi, nhắm lúc trời sắp rạng đông, đi 
đến con, cúi đầu đảnh lễ con rồi đứng qua một bên. Vị thiên thần đó với 
sắc tướng uy thần cực diệu làm sáng chói khắp cả bờ hồ Ôn tuyển. Sau 
khi đứng qua một bên, thiên thần bạch với con: “Này Tỳ-kheo, thầy có 
thuộc bài kệ Bạt-địa-la-đề chăng? Con trả lời vị thiên thần kia rằng: “Tôi 
không thuộc bài kệ Bạt-địa-la-đề.” Rồi con hỏi lại thiên thần: “Nhưng 
ngài có thuộc bài kệ Bạt-địa-la-để chăng? Thiên thần trả lời: “Tôi cũng 
không thuộc bài kệ Bạt-địa-la-để.` Con lại hỏi vị thiên thần kia: “Ai 
thuộc bài kệ Bạt-địa-la-đế?? Thiên thần kia đáp: 'Đức Thế Tôn đang trú 
trong thành Vương xá này, tại Trúc lâm, vườn Ca-lan-đa. Chính Ngài 
thuộc bải kệ Bạt-địa-la-đế. Này Tỳ-kheo, thầy nên gặp Thế Tôn và từ 
Ngài mà ghi nhớ và thuộc kỹ, thọ trì bài kệ Bạt-địa-la-đế. Vì sao vậy? Vì 
bài kệ Bạt-địa-la-đế đó có pháp có nghĩa, là căn bản của phạm hạnh, 
hướng đến trí tuệ, hướng đến giác ngộ và hướng đến Niết-bàn. Một thiện 
nam tử chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình học đạo, cần phải 
khéo thọ trì đọc tụng bài kệ Bạt-địa-la-đề này.” Thiên thần kia nói như 
vậy, và sau khi cúi đầu đảnh lễ dưới chân con, nhiễu quanh Tôn giả ba 
vòng rồi biến mất khỏi chỗ đó.” 

Đức Thế Tôn hỏi rằng: 

“Này Tam-di-đề, ngươi có biết vị thiên thần kia từ đâu đến chăng? Vị 


Mi@B OÂN TUYEÀN LAÂM THIEÂN 





thiên thần kia tên là gì chăng?” 
“Tôn giả Tam-di-đề đáp rằng: 
“Bạch Thế Tôn, con không biết vị thiên thần kia từ đâu đến, cũng không 
biết tên gì.” 
Đức Thế Tôn bảo: 
“Này Tam-di-đẻ, vị thiên thần kia tên là Chánh Điện”, làm tướng quân ở 
cõi trời Tam thập tam thiên. 
Khi ấy, Tôn giả Tam-di-đề bạch rằng: 
“Bạch Thế Tôn, nay thật là đúng lúc. Bạch Thiện Thệ, nay thật là đúng 
lúc. Nếu Thế Tôn nói cho Tỳ-kheo bải kệ Bạt-địa-la-để Ấy, các Tỳ-kheo 
sau khi nghe Thế Tôn nói, sẽ ghi nhớ kỹ.” 
Đức Thế Tôn bảo: 
“Này Tam-di-đề, hãy nghe kỹ và suy nghĩ kỹ. Ta sẽ nói cho ông nghe.” 
Tôn giả Tam-di-đề bạch: 
“Xin vâng, bạch Thế Tôn!” 
Bấy giờ, các Tỳ-kheo vâng lời chỉ giáo mà lắng nghe. 
Đức Thế Tôn đọc bài tụng: 
Cần thận, đừng nghĩ quá khư; 
Tương lai cũng chớ mong cầu. 
Quả khứ đã qua, đã mắt, 
Tương lai chưa đên, còn xa. 
Hiện tại những gì đang có 
Thì nên quản sát suy tư. 
Niệm niệm mong manh không chắc, 
Người khôn biết vậy nên tu. 
Nêu có làm theo hạnh Thánh, 
Ai hay nỗi chết ưu sâu. 
Nhát định tránh xa sự chết; 
Hiểm nguy, khổ lớn dứt trừ. 


Như vậy thực hành tỉnh tấn, 














* Chánh Điện IF: J¿. Bản Päli không nhắc đến vị thiên thần này. 





kinh OÂN TUYEÀN LAÂM THIEÂN 444 





Ngày đêm không chút biếng lười. 

Vì vậy phải thường tụng đọc 

Bqt-địa-la-đề kệ này. 
Sau khi nói bài kệ như vậy, Đức Thế Tôn liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đi 
vào tịnh thất mà tĩnh tọa. 
Lúc bấy giờ, các Tỳ-kheo liền nghĩ rằng: “Này chư Hiền, nên biết, Đức 
Thế Tôn chỉ nói vắn tắt lời dạy này, không phân biệt rộng rãi, rồi Ngài 
liền từ chỗ ngồi đứng dậy đi vào tịnh thất nhập định. 

Cần thận, đừng nghĩ quá khứ; 

Tương lai cũng chớ mong câu. 

Quá khứ đã qua, đã mái, 

Tương lai chưa đến, còn xa. 

Hiện tại những gì đang có 

Thì nên quản sát suy tư. 


Niệm niệm mong manh không chắc, 
Người khôn biết vậy nên Iu. 

Nếu có làm theo hạnh Thánh, 

Ai hay nỗi chết ưu sâu. 

Nhất định tránh xa sự chết; 

Hiểm nguy, khổ lớn dứt trừ. 


Như vậy thực hành tình tấn, 

Ngày đêm không chút biếng lười. 

Vì vậy phải thường tụng đọc 

Bqt-địa-la-đề kệ này. 
Các vị ấy lại nghĩ rằng: “Chư Hiền, vị nào có thê phân biệt rộng rãi điều 
mà Thế Tôn đã nói một cách tóm lược?” Các vị ẫy lại nghĩ: “Tôn giả Đại 
Ca-chiên-diên thường được Thế Tôn và các đồng phạm hạnh có trí tán 
thán. Như vậy, Tôn giả Đại Ca-chiên-diên có thể phân biệt được điều mà 
Thế Tôn đã nói một cách tóm lược. Này chư Hiền, hãy cùng nhau đi đến 
nơi Tôn giả Đại Ca-chiên-diên, nhờ Tôn giả giải thích điều đó. Nếu Tôn 
giả Đại Ca-chiên-diên phân biệt cho, chúng ta sẽ khéo thọ trì.” 


Thế rồi các Tỳ-kheo cùng nhau đi đến chỗ Tôn giả Đại Ca-chiên-diên, 





° Đại Ca-chiên-diên Ä 3l Jj #E£. Pãli: Mahäã-Kaccãna. 





Mi@§ OÂN TUYEÀN LAÂM THIEÂN 


cùng chảo hỏi nhau rồi ngồi qua một bên thưa rằng: 
“Tôn giả Đại Ca-chiên-diên, nên biết, Đức Thế Tôn chỉ nói vắn tắt lời 
dạy này, không phân biệt rộng rãi, rồi Ngài liền từ chỗ ngồi đứng dậy đi 
vào tịnh thất nhập định. 

Cần thận, đừng nghĩ quá khứ; 

Tương lai cũng chớ mong câu. 

Quá khứ đã qua, đã mái, 

Tương lai chưa đến, còn xa. 

Hiện tại những gì đang có 

Thì nên quản sát suy tư. 


Niệm niệm mong manh không chắc, 
Người khôn biết vậy nên Iu. 

Nếu có làm theo hạnh Thánh, 

Ai hay nỗi chết ưu sâu. 

Nhất định tránh xa sự chết; 

Hiểm nguy, khổ lớn dứt trừ. 


Như vậy thực hành tình tấn, 

Ngày đêm không chút biếng lười. 

Vì vậy phải thường tụng đọc 

Bạt-địa-la-để kệ này. 
“Chúng tôi suy nghĩ rằng: “Chư Hiền, vị nào có thể phân biệt rộng rãi 
điều mà Thế Tôn đã nói một cách tóm lược?? Chúng tôi lại nghĩ: “Tôn 
giả Đại Ca-chiên-diên thường được Thế Tôn và các đồng phạm hạnh có 
trí tán thán. Như vậy, Tôn giả Đại Ca-chiên-diên có thể phân biệt được 
điều mà Thế Tôn đã nói một cách tóm lược. Cúi xin Tôn giả Đại Ca- 
chiên-diên vì lòng từ mẫn mà nói nghĩa ấy một cách rộng rãi.” 
Bấy giờ, Tôn giả [697e] Đại Ca-chiên-diên nói rằng: 
“Này chư Hiền, hãy nghe tôi nói thí dụ. Người có trí nghe thí dụ thì sẽ 
hiểu được nghĩa. 
“Này chư Hiền, cũng như người muốn tìm lõi cây. Vì muốn tìm lõi cây 
nên xách búa vào rừng. Người ấy thấy cây đại thọ có đủ gốc, thân, cành, 
nhánh, lá, hoa và lõi. Người ấy không đốn gốc, thân, cảnh và lõi mà chỉ 
chặt nhánh và lá thôi. Điều chư Hiền nói ra cũng lại như vậy. Đức Thế 
Tôn còn đó mà chư Hiền lại bỏ đi tìm tôi để hỏi về điều ấy. Vì sao? Chư 





kinh OÂN TUYEÀN LAÂM THIEÂN 446 


Hiền nên biết, Thế Tôn là Con Mắt, là Trí, là Nghĩa, là Pháp chủ, là Pháp 
tướng. Nói nghĩa chân đế, hiển hiện tất cả các nghĩa, đều do Thế Tôn. 
“Này chư Hiền, hãy đến chỗ Đức Thế Tôn mà hỏi điều đó như thế này, 
“Bạch Thế Tôn, điều đó thế nào? Điều đó có nghĩa gì?' Đức Thế Tôn dạy 
thế nào, chư Hiền nên khéo léo thọ trì thế ấy.” 

Nghe thế, các Tỳ-kheo thưa rằng: 

“Xin vâng, thưa Tôn giả Đại Ca-chiên-diên, Đức Thế Tôn là Con Mắt, 
là Trí, là Nghĩa, là Pháp chủ, là Pháp tướng. Nói nghĩa chân đế, hiển 
hiện tất cả các nghĩa, đều do Thế Tôn. Chúng tôi đáng lẽ phải đến chỗ 
Thế Tôn mà hỏi về điều đó như vầy “Bạch Thế Tôn, điều đó thế nào? 
Điều đó có nghĩa gì?' Đức Thế Tôn nói như thế nào, chúng tôi sẽ khéo 
thọ trì thế ấy. Nhưng Tôn giả Đại Ca-chiên-diên thường được Thế Tôn 
và các đồng phạm hạnh có tri tán thán. Như vậy, Tôn giả có thể phân 
biệt được điều mà Thế Tôn đã nói một cách tóm lược. Mong Tôn giả 
Đại Ca-chiên-diên thương xót mà giải thích rộng rãi cho.” 

Tôn giả Đại Ca-chiên-diên bảo các Tỳ-kheo rằng: 

“Này chư Hiền, nếu vậy xin hãy nghe tôi nói. 

“Này chư Hiền, thế nào là Tỳ-kheo truy niệm quá khứ? Này chư Hiền, 
Tỳ-kheo quả thật có sắc được biết bởi mắt, khả hỷ, xứng ý, sắc ái, tương 
ưng với dục, tâm lạc,” do đó mò tìm cái gốc. Gốc tức quá khứ vậy. Thức 
quá khứ vị ấy bị nhiễm trước dục. ° Do thức nhiễm trước dục, vị ấy hoan 
lạc. Do hoan lạc, vị ây truy niệm quá khứ. Tai, mũi, lưỡi và thân cũng 
vậy. Quả thật có sắc được biết bởi mắt, khả hỷ, xứng ý, sắc ái, tương ưng 
với dục, tâm lạc, do đó mò tìm cái gôc. Gôc tức quá khứ vậy. Thức quá 
khứ vị ẫy bị nhiễm trước dục; do thức nhiễm trước dục, vị ây hoan lạc. 
Do hoan lạc, vị ây truy niệm quá khứ. 

“Này chư Hiền, sao gọi là Tỳ-kheo không truy niệm quá khứ? Này chư 
Hiền, Ty-kheo quả thật có sắc được biết bởi mắt, khả hỷ, xứng ý, sắc ái, 





7 PI., thành cú: cakkhuviññeyyä rñpã ithã kantä manäpä piaripä kãmñpasamhitä 
rajaniyä, “sắc được nhận thức bởi mắt, đáng ưa thích, đáng ham muốn, đễ xứng 
ý, đáng yêu, liên hệ dục, dễ đắm nhiễm. „ 


lim 





Miệÿ OÂN TUYEÀN LAÂM THIEÂN 


tương ưng với dục, tâm lạc, do đó mò tìm [698a| cái gốc. Gốc tức quá 
khứ vậy. Thức quá khứ vị ấy không bị nhiễm trước dục; do thức không bị 
nhiễm trước dục, nên không hoan lạc nơi đó. Do không hoan lạc nơi đó 
nên không truy niệm quá khứ. Tai, mũi, lưỡi, thân cũng vậy, quả thật có 
sắc được biết bởi mắt, khả hỷ, ý niệm, sắc ái, tâm lạc tương ưng với dục, 
tâm mò bắt cái gốc. Gốc tức quá khứ vậy. Thức quá khứ vị ấy không bị 
nhiễm trước dục; do thức không nhiễm trước dục, vị ây không hoan lạc. 
Do không hoan lạc, vị ấy không truy niệm quá khứ. 

Này chư Hiền, như vậy đó là Tỳ-kheo không truy niệm quá khứ. 

“Này chư Hiền, sao gọi là Tỳ-kheo mong ước vị lai? Này chư Hiền, Tỳ- 
kheo có mắt, sắc và thức con mắt, đối với vị lai những gì chưa được thì 
muốn được, đã được rồi thì tâm mong ước. Do tâm mong ước nên hoan 
lạc nơi đó. Do hoan lạc nên mong ước vị lai. Tai, mắt, nũi, lưỡi, thân 
cũng như vậy. Đối với vị lai, những gì chưa được thì muốn được. Đã 
được thì tâm mong ước. Do tâm mong ước nên tâm hoan lạc nơi đó. Do 
hoan lạc nên mong ước vị lai. Này chư Hiền, như vậy đó là Tỳ-kheo 
mong ước vị lai. 

“Này chư Hiền, sao gọi là Tỳ-kheo không mong ước vị lai? Này chư 
Hiền, Ty-kheo có mắt, sắc và thức con mất, đối với vị lai những gì chưa 
được thì không muốn được, đã được rồi thì tâm không mong ước. Do tâm 
không mong ước nên không hoan lạc nơi đó. Do không hoan lạc nơi đó 
nên không mong ước vị lai. Này chư Hiền, như vậy đó gọi là Tỳ-kheo 
mong ước vị lai. 

“Này chư Hiền, SaO gọi là Ty-kheo chấp thủ pháp hiện tại? Này chư Hiền, 
Tỳ-kheo có mắt, sắc và thức con mắt, đối với hiện tại, vị ấy thức hiện tại 
bị nhiễm trước dục. Do thức bị nhiễm trước dục nên hoan lạc nơi Ấy. Do 
hoan lạc nên chấp thủ pháp hiện tại. Tai, mũi, lưỡi, thân cũng vậy, có ý, 
pháp và ý thức, đối với hiện tại, vị ấy thức hiện tại bị nhiễm trước dục. 
Do bị nhiễm trước dục nên hoan lạc nơi ấy. Do hoan lạc nên chấp thủ 
pháp hiện tại. Này chư Hiền, như vậy đó là Tỳ-kheo chấp thủ pháp hiện 
tại. 

“Này chư Hiền, sao gọi là Tỳ-kheo không chấp thủ pháp hiện tại? Này 
chư Hiền, Tỳ-kheo có mắt, sắc và thức con mắt, đối với hiện tại, vị ấy 
thức hiện tại không bị nhiễm trước dục. Do thức không bị nhiễm trước 


kinh OÂN TUYEÀN LAÂM THIEÂN 448 





dục nên không hoan lạc nơi ấy. Do hoan lạc nên không chấp thủ pháp 
hiện tại. Tai, mũi, lưỡi, thân cũng vậy, nếu ý, pháp và ý thức, đối với hiện 
tại, vị ấy thức hiện tại không bị nhiễm trước dục. Do thức không bị 
nhiễm trước dục [698c] nên không hoan lạc nơi ấy. Do không hoan lạc 
nên không chấp thủ pháp hiện tại. Này chư Hiền, như vậy đó là Tỳ-kheo 
không chấp thủ pháp hiện tại. 
“Này chư Hiền, phần này được Thế Tôn nói văn tắt, không phân biệt 
một cách rộng rãi, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy đi vảo tịnh thất tĩnh tọa.” 

Cần thận, đừng nghĩ quá khứ; 

Tương lai cũng chớ mong cầu. 

Quá khứ đã qua, đã mắt, 

Tương lai chưa đến, còn xa. 

Hiện tại những gì đang có 

Thì nên quản sát suy tư. 


Niệm niệm mong manh không chắc, 
Người khôn biết vậy nên Iu. 

Nếu có làm theo hạnh Thánh, 

Ai hay nỗi chết ưu sâu. 

Nhất định tránh xa sự chết; 

Hiểm nguy, khổ lớn dứt trừ. 


Như vậy thực hành tình tấn, 

Ngày đêm không chút biếng lười. 

Vì vậy phải thường tụng đọc 

Bạt-địa-la-để kệ này. 
“Phần này được Thế Tôn nói văn tắt mà không phân biệt một cách rộng 
rãi. Tôi bằng những câu này nói một cách rộng rãi như vậy đó. Này chư 
Hiền, có thể đến trình bày đầy đủ lên Đức Phật. Nếu Đức Thế Tôn có nói 
ý nghĩa như thế nào, chư Hiền hãy thọ trì.” 
Bấy giờ, các Tỳ-kheo ấy nghe Tôn giả Đại Ca-chiên-diên nói như _vậy, 
khéo thọ trì, đọc tụng, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đi quanh Tôn giả ấy ba 
vòng rồi đi đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu đảnh lễ rồi ngồi qua một bên mà 
thưa rằng: 
“Bạch Thế Tôn, sau khi Thế Tôn nói tóm lược về điều đó mà không phân 
biệt rộng rãi, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, vào thất tĩnh tọa, sau đó Tôn giả 


Miqb OÂN TUYEÀN LAÂM THIEÂN 





Đại Ca-chiên-diên với cú như thế, văn như thế đã giải thích rộng rãi về 
điều đó.” 

Đức Thế Tôn nghe như vậy, liền tán thán rằng: 

“Lành thay! Lành thay! Trong số đệ tử của Ta, đó là vị có mắt, có trí, có 
pháp, có nghĩa. Vì sao? Vì Đạo sư nói điều ấy tóm lược, không phân biệt 
rộng rãi cho các đệ tử, mà đệ tử ấy đã bằng cú như thế, văn như thế để 
giải thích rộng rãi. Cho nên những gì mà Ca-chiên-diên đã nói, các ngươi 
hãy thọ trì như vậy. Vì sao? Vì thuyết quán nghĩa phải như vậy”.” 

Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo ấy sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ 
phụng hành. 


"1 





? PI., thành cú: eso cevefassa attho. 


166. KINH THÍCH TRUNG THIÊN THÁT TÔN 
[698e5]Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật trú tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng lâm, vườn Cấp 
cô độc. 
Bấy giờ, Tôn giả Lô-di-cường-kỳ! cũng ở giữa những người họ Thích tại 
thiền thất Vô sự”. 
Khi ẤY, vào lúc trời gần sáng, Tôn giả Lô-di-cường-kỳ từ thiền thất kia đi 
ra, đên một khoảng đât trông năm trong bóng thiên thât, trải n-sư-đàn lên 
trên chõng rôi ngôi kiêt già. 
Bấy giờ có một vị thiên thần hình dáng rất đẹp, sắc đẹp nguy nguy, vào 
lúc trời gân sáng, đi đên chỗ Tôn giả Lô-di-cường-kỳ, CÚI đầu đảnh lễ rôi 
đứng qua một bên. Sắc tượng và uy thân của bị trời này rât là thù diệu, 
ánh sáng chói khắp cả thiên thât. Sau khi đứng qua một bên, vị trời này 
thưa với Tôn giả Lô-di-cường-kỳ răng: 
“Này Tỳ-kheo, thầy có thuộc bài kệ Bạt-địa-la-đế và ý nghĩa của nó 
chăng?” 
Tôn giả Lô-di-cường-kỳ trả lời vị thiên thần ấy rằng: 
“Tôi không có thuộc bài kệ Bạt-địa-la-đế và cũng không hiểu ý nghĩa của 
nó.” 
Rồi Tôn giả hỏi lại: 
“Người có thọ trì bài kệ Bạt-địa-la-đế và ý nghĩa của nó chăng?” 
Thiên thần trả lời: 
“Tôi có thọ trì bài kệ Bạt-địa-la-đề nhưng ý nghĩa thì không hiểu.” 
Tôn giả Lô-di-cường-kỳ lại hỏi thiên thần: 
“Tại sao thọ trì bài kệ Bạt-địa-la-đề mà lại không hiểu ý nghĩa của nó?” 
Thiên thần đáp: 
“Một thời, Đức Thế Tôn trú trong thành Vương xá, trú tại Trúc lâm, 
vườn Ca-lan-đa. Bây giờ, Đức Thê Tôn nói cho các Ty-kheo nghe bài kệ 





'Lô-di-cường-kỳ Jï' 7? 1 7#. Pãli: Lomasakangiya, dòng họ Thích, ở Ca-tỳ-la- 
vệ. 
?Vô sự thiền thất. Bản Päli nói: tại Nigrodharãma (vườn cây Ni-câu-loại). 


liãh THÍCH TRUNG THIEÀN THAÁT TOÂN 





Tôn giả Lô-di-cường-kỳ như vầy: 
Cần thận, đừng nghĩ quá khứ; 
Tương lai cũng chớ mong câu. 
Quá khứ đã qua, đã mái, 
Tương lai chưa đến, còn xa. 
Hiện tại những gì đang có 
Thì nên quản sát suy tư. 


Niệm niệm mong manh không chắc, 
Người khôn biết vậy nên Iu. 

Nếu có làm theo hạnh Thánh, 

Ai hay nỗi chết ưu sâu. 

Nhất định tránh xa sự chết; 

Hiểm nguy, khổ lớn dứt trừ. 


Như vậy thực hành tỉnh tấn, 

Ngày đêm không chút biêng lười. 

Vì vậy phải thường tụng đọc 

Bqt-địa-la-đề kệ này. 
[699a] “Này Tỳ-kheo, tôi thọ trì bài kệ Bạt-địa-la-đế như vậy nhưng mà 
không lãnh hội được ý nghĩa của nó.” 
Tôn giả Lô-di-cường-kỳ hỏi thiên thần: 
“Vậy thì ai thọ trì bài kệ Bạt-địa-la-đễ và ý nghĩa của nó? 
Thiên thần kia đáp: 
“Đức Thế Tôn đang trú trong thành Vương xá này, tại Trúc lâm, vườn 
Ca-lan-đa. Chính Ngài thuộc bài kệ Bạt-địa-la-đế. Này Tỳ-kheo, thầy nên 
gặp Thế Tôn và từ Ngài mà ghi nhớ và thuộc kỹ, thọ trì bài kệ Bạt-địa-la- 
đề. Vì sao vậy? Vì bài kệ Bạt-địa-la-để đó có pháp có nghĩa, là căn bản 
phạm hạnh, hướng đến trí tuệ, hướng đến giác ngộ, hướng đến Niết-bàn. 
Một thiện nam tử chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình học đạo, 
cần phải khéo thọ trì đọc tụng bải kệ Bạt-địa-la-để này.” 
Thiên thần kia nói như vậy, và sau khi cúi đầu đảnh lễ dưới chân của Tôn 
giả Lô-di-cường-kỳ, nhiễu quanh Tôn giả ba vòng rồi biến mắt khỏi chỗ 
đó. 
Chắng bao lâu sau khi vị thiên thần biến mất, Tôn giả Lô-di-cường-kỳ, ở 


kinh THÍCH TRUNG THIEÀN THAÁT TOÂN 453 





giữa dòng họ Thích, ba tháng an cư mùa mưa đã qua, khâu vá y cũng đã 
XOng, đắp y ôm bát đi vào nước Xá-vệ. Tôn giả lần hồi tiến về phía trước, 
đến nước Xá-vệ, trụ tại rừng Thắng, trong vườn Cấp cô độc. 


Bây gIỜ, Tôn giả Lô-di-cường- kỳ đi đến chỗ Đức Phật, cúi đầu đảnh lễ 
rồi ngồi một bên mà bạch Phật răng: 


“Bạch Thế Tôn, một thời con trú ở giữa dòng. họ Thích, tại thiền thất Vô 
sự. Bạch Đức Thế Tôn, báy giờ vào lúc trời gần sáng, con từ thiền thất đi 
ra, đến khoảng đất trồng nằm trong bóng của thiền thất, con trải tọa cụ 
lên trên chõng rồi ngồi kiết già. Lúc đó có một vị thiên thần hình dáng rất 
đẹp, sắc đẹp nguy nguy, vào lúc trời gần sáng, đi đến chỗ con, cúi đầu 
đảnh lễ rồi đứng qua một bên. Sắc tượng và uy thần của bị trời này rất là 
thù diệu, ánh sáng chói khắp cả thiền thất. Sau khi đứng qua một bên, vị 
trời này thưa với con rằng “Này Tỳ-kheo, thầy có thuộc bài kệ Bạt-địa-la- 
đế và ý nghĩa của nó chăng?* Con trả lời vị thiên thần ấy rằng: “Tôi 
không có thuộc bài kệ Bạt-địa-la-đế và cũng không hiểu ý nghĩa của nó.” 
Rồi con hỏi lại “Người có thọ trì bài kệ Bạt-địa-la-đế và ý nghĩa của nó 
chăng? Thiên thần trả lời “Tôi có thọ trì bài kệ Bạt-địa-la-đế nhưng ý 
nghĩa thì không hiểu.” Con lại hỏi thiên thần “Bài kệ Bạt-địa-la-đế như 
thế nào, được thọ trì mà lại không hiểu ý nghĩa của nó?” Thiên thần đáp 
“Một thời, Đức Thế Tôn trú trong thành Vương xá, trú tại Trúc lâm, vườn 
Ca-lan-đa. Bấy giờ, Đức Thế Tôn nói cho các Tỳ-kheo nghe bài kệ Tôn 
giả Lô-di-cường-kỳ như vầy: 

[699b] Cẩn thận, đừng nghĩ quá khứ; 

Tương lai cũng chớ mong cầu. 

Quá khứ đã qua, đã mắt, 

Tương lai chưa đến, còn xa. 

Hiện tại những gì đang có 

Thì nên quản sát suy tư. 


Niệm niệm mong manh không chắc, 
Người khôn biết vậy nên tu. 

Nếu có làm theo hạnh Thánh, 

Ai hay nỗi chết ưu sâu. 

Nhất định tránh xa sự chết; 

Hiểm nguy, khổ lớn dứt trừ. 


l8! THÍCH TRUNG THIEÀN THAÁT TOÂN 





Như vậy thực hành tình tấn, 

Ngày đêm không chút biêng lười. 

Vì vậy phải thường tụng đọc 

Bạt-địa-la-đê kệ này. 
““Này Ty-kheo, tôi thọ trì bài kệ Bạt-địa-la-đễ như vậy nhưng mà không 
thọ trì ý nghĩa của nó.” Con lại hỏi thiên thần “Vậy thì ai thọ trì bài kệ 
Bạt-địa-la-đề và ý nghĩa của nó?? Thiên thần kia đáp “Đức Thế Tôn đang 
trú trong thành Vương xá này, tại Trúc lâm, vườn Ca-lan-đa. Chính Ngài 
thuộc bải kệ Bạt-địa-la-đế. Này Tỳ-kheo, thầy nên gặp Thế Tôn và từ 
Ngài mà ghi nhớ và thuộc kỹ, thọ trì bài kệ Bạt-địa-la-đề. Vì sao vậy? Vì 
bài kệ Bạt-địa-la-đề đó có pháp có nghĩa, là căn bản của phạm hạnh, 
hướng đến trí tuệ, hướng đến giác ngộ và hướng đến Niết-bàn. Một thiện 
nam tử chí tín, la bỏ gia đình, sống không gia đình học đạo, cần phải 
khéo thọ trì đọc tụng bài kệ Bạt-địa-la-đề này.” Thiên thần kia nói như 
vậy, và sau khi cúi đầu đảnh lễ dưới chân của con, nhiễu quanh Tôn giả 
ba vòng rồi biến mắt khỏi chỗ đó.” 
Khi ấy, Đức Thế Tôn hỏi Tôn giả Lô-di-cường-kỳ rằng: 
“Ngươi biết vị thiên thần kia từ đâu đến chăng? Vị thiên thần kia tên là gì 
chăng?” 
Tôn giả Lô-di-cường-kỳ trả lời rằng: 
“Bạch Đức Thế Tôn, con không biết vị thiên thần kia từ đâu tới, cũng 
không biết tên vị ấy là gì.” 
Đức Thế Tôn bảo rằng: 
“Này Cường-kỳ, vị thiên thần kia tên là Ban-naỶ, làm tướng quân cõi trời 
Tam thập tam. 
Lúc ấy, Tôn giả Lô-di-cường-kỳ bạch rằng: 
“Bạch Thế Tôn, nay thật đúng lúc! Bạch Thiện Thệ, nay thật đúng lúc, 
nếu Thế Tôn nói cho các Tỳ-kheo nghe bài kệ Bạt-địa-la-đế và ý nghĩa 
của nó thì các Tỳ-kheo sau khi nghe xong sẽ khéo thọ trì.” 





*Ban-na ## 7lš. Pãli: Candana, tiền thân trong đời Phật Ca-diếp, là vị Tỳ-kheo 
đã đọc bài kệ này cho Lomasakangiya, nhưng Loma không hiểu và được hứa 
hẹn trong tương lai sẽ hiểu. (Pãii Proper Names. II, trang 789 -10). 


kinh THÍCH TRUNG THIEÀN THAÁT TOÂN 455 





Đức Thế Tôn bảo rằng: 

“Này Cường-kỳ, hãy nghe kỹ và suy nghĩ kỹ! Ta sẽ nói ý nghĩa bài kệ 

một cách rộng rãi cho ông nghe.” 

Tôn giả Lô-di-cường-kỳ bạch rằng: 

“Xin vâng, con xin chấp thuận lời dạy.” 
Cần thận, đừng nghĩ quá khứ; 
Tương lai cũng chớ mong câu. 
[699e]Quá khứ đã qua, đã mắt, 
Tương lai chưa đến, còn xa. 
Hiện tại những gì đang có 
Thì nên quản sát suy tư. 


Niệm niệm mong manh không chắc, 
Người khôn biết vậy nên tu. 

Nếu có làm theo hạnh Thánh, 

Ai hay nỗi chết ưu sâu. 

Nhất định tránh xa sự chết; 

Hiểm nguy, khổ lớn dứt trừ. 


Như vậy thực hành tình tấn, 

Ngày đêm không chút biếng lười. 

Vì vậy phải thường tụng đọc 

Bạt-địa-la-để kệ này. 
“Này Cường-kỳ, thế nào là Tỳ-kheo truy niệm quá khứ? Tỳ-kheo hoan 
lạc sắc quá khứ, ham muốn, đắm trước, an trú. Tỳ kheo hoan lạc thọ, 
tưởng, hành, thức quá khứ, ham muốn, đắm trước, an trú. Như vậy, đó là 
Ty-kheo truy niệm quá khứ. 
“Này Cường-kỳ, thế nào là Tỳ-kheo không truy niệm quá khứ? Tỳ-kheo 
không hoan lạc sắc quá khứ, không ham muốn, không đắm trước, không 
an trú. Tỷ kheo không hoan lạc thọ, tưởng, hành, thức quá khứ, ham 
muốn, đắm trước, an trú. Như vậy gọi là Tỳ-kheo không truy niệm quá 
khứ. 
“Này Cường-kỳ, thế nào là Tỳ-kheo mong cầu tương lai? Tỳ-kheo hoan 
lạc sắc ở tương lai, ham muốn, đắm trước, an trú. Tỳ kheo hoan lạc thọ, 
tưởng, hành, thức tương lai, ham muốn, đắm trước, an trú. Như vậy gọi là 


l8 THÍCH TRUNG THIEÀN THAÁT TOÂN 





Tỳ-kheo mong cầu tương lai. 

“Này Cường-kỳ, sao gọi là Tỳ-kheo không mong cầu tương lai? Tỳ-kheo 
không hoan lạc sắc ở tương lai, không ham muốn, không đắm trước, 
không an trú. Không hoan lạc giác, tưởng, hành, thức tương lai, sẽ không 
ham muốn, không đắm trước, không an trúù. Như vậy gọi là Tỳ-kheo 
không mong cầu tương lai. 

“Này Cường- -kỳ, thế nào gọi là Tỳ-kheo chấp thủ pháp hiện tại? Tỳ-kheo 
hoan lạc sắc ở hiện tại, ham muốn, đắm trước, an trú. Hoan lạc thọ, tưởng, 
hành, thức ở hiện tại, ham muốn, đắm trước, an trú. Như vậy gọi là Tỳ- 
kheo chấp thọ pháp hiện tại. 

“Này Cường-kỳ, thế nào gọi là Tỳ-kheo không chấp thọ pháp hiện tại? 
Ty-kheo không hoan lạc sắc ở hiện tại, không ham muốn, không đắm 
trước, không an trúù. Không hoan lạc thọ, tưởng, hành, thức ở hiện tại, 
không ham muốn, không đắm trước, không an trú. Như vậy gọi là Tỳ- 
kheo không chấp thọ pháp hiện tại.” 

Phật thuyết như vậy. Tôn giả Lô-di-cường-kỳ và các Tỳ-kheo nghe Phật 
thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


n1 


167. KINH A-NAN THUYÉT 

Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật trú tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng lâm, vườn [700a] 
Câp cô độc. 
Bấy giờ, Tôn giả A-nan nói bài kệ Bạt-địa-la-để kệ và ý nghĩa của nó cho 
các Ty-kheo đang tụ họp tại giảng đường vào lúc ban đêm. 
Bấy giờ đêm đã qua, trời hừng sáng, có một Tỳ-kheo đi đến chỗ Đức 
Phật, cúi đâu đảnh lễ rôi ngôi xuông một bên mà bạch Phật, răng: 
“Bạch Đức Thế Tôn, Tôn giả A-nan có nói bài kệ Bạt-địa-la-để kệ và ý 
nghĩa của nó cho các Tỳ-kheo tụ tập tại giảng đường vào lúc ban đêm.” 
Nhân đó, Đức Thế Tôn bảo một vị Ty-kheo rằng: 
“Ngươi hãy đi đến chỗ của Tỳ-kheo A-nan mà nói như vầy: Thưa Tôn 
giả A-nan, Đức Thê Tôn gọi Tôn giả.” 
Tỳ-kheo kia vâng lời dạy của Thế Tôn, từ. chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ 
dưới chân Phật, nhiêu Phật ba vòng rôi đi đên chỗ của Tôn giả A-nan mà 
nó1 răng: 
“Thế Tôn gọi Tôn giả A-nan.” 
Tôn giả A-nan liền đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ rồi đứng qua một bên. 
Đức Thế Tôn hỏi A-nan rằng: 
“Này A-nan, có quả thật ông có nói bài kệ Bạt-địa-la-đễ kệ cho các Ty- 
kheo tụ họp tại giảng đường vào lúc ban đêm chăng?” 
Tôn giả A-nan đáp: 
“Thật vậy, bạch Thế Tôn.” 
Đức Thế Tôn hỏi: 
“Này A-nan, ông nói bài kệ Bạt-địa-la-đế kệ và ý nghĩa của nó cho các 
Ty-kheo nghe như thê nào?” 
Tôn giả A-nan liền nói rằng: 

Cân thận, đừng nghĩ quá khứ; 

Tương lai cũng chớ HOng cấu. 

Quả khứ đã qua, đã mắt, 

Tương lai chưa đên, còn xa. 

Hiện tại những gì đang có 


Mi8§ A-NAN THUYEÁT 





Thì nên quản sát suy tư. 

Niệm niệm Hong manh không chắc, 

Người khôn biết vậy nên fu. 

Nêu có làm theo hạnh Thánh, 

Ai hay nôi ChẾt tu sâu. 

Nhát định tránh xa sự chết; 

Hiểm nguy, khô lớn dứt trừ. 

Như vậy thực hành tinh tân, 

Ngày đêm không chút biêng lười. 

Vì vậy phải thường tụng đọc 

Bạt-địa-la-đê kệ này. 
Đức Thế Tôn lại hỏi A-nan rằng: 
“Này A-nan, thế nào là Tỳ-kheo truy niệm quá khứ?” 
Tôn giả A-nan đáp: 
“Thế Tôn, Tỳ-kheo hoan lạc sắc quá khứ, ham muốn, đám trước, an trú. 
Hoan lạc thọ, tưởng, hành, thức quá khứ, ham muôn, đăm trước, an trú. 
Như vậy, đó là Tỳ-kheo truy niệm quá khứ. 
Đức Thế Tôn lại hỏi: 
“A-nan, thế nào là Tỳ-kheo không truy niệm quá khứ?” 
Tôn giả A-nan đáp: 
“Thế Tôn, Tỳ-kheo không hoan lạc sắc quá khứ, không ham muốn, 
không đăm trước, không an trú. Không hoan lạc thọ, tưởng, hành, thức 
quá khứ, ham muôn, đăm trước, an trú. Như vậy gọi là Tỳ-kheo không 
truy niệm quá khứ.” 
[700b]Đức Thế Tôn lại hỏi: 
“A-nan, thế nào là Tỳ-kheo mong cầu tương lai?” 
Tôn giả A-nan đáp: 
“Thế Tôn, Ty-kheo hoan lạc sắc Ở tương lai, ham muốn, đám trước, an 
trú. Hoan lạc thọ, tưởng, hành, thức tương lai, ham muôn, đăm trước, an 
trú. Như vậy gọi là Ty-kheo mong câu tương lai.” 
Đức Thế Tôn lại hỏi: 
“A-nan, thế nào là Tỳ-kheo không mong cầu tương lai?” 


kinh A-NAN THUYEÁT 459 





Tôn giả A-nan đáp: 

“Thế Tôn, Tỳ-kheo không hoan lạc sắc ở tương lai, không ham muốn, 
không đắm trước, không an trú. Không hoan lạc thọ, tưởng, hành, thức 
tương lai, sẽ không ham muốn, không đăm trước, không an trú. Như vậy 
gọi là Tỳ-kheo không mong cầu tương lai.” 

Đức Thế Tôn lại hỏi: 

“A -nan, thế nào là Tỳ-kheo chấp thủ pháp hiện tại?” 

Tôn giả A-nan đáp: 

“Thế Tôn, Tỳ-kheo hoan lạc sắc ở hiện tại, ham muốn, đắm trước, an trú. 
Hoan lạc thọ, tưởng, hành, thức ở hiện tại, ham muốn, đắm trước, an trú. 
Như vậy gọi là Tỳ-kheo chấp thọ pháp hiện tại.” 

Đức Thế Tôn lại hỏi: 

“A-nan, thế nào là Tỳ-kheo không chấp thọ pháp hiện tại?” 

Tôn giả A-nan đáp: 

“Thế Tôn, Tỳ-kheo không hoan lạc sắc ở hiện tại, không ham muốn, 
không đắm trước, không an trú. Không hoan lạc thọ, tưởng, hành, thức ở 
hiện tại, không ham muốn, không đắm trước, không an trú. Như vậy gọi 
là Tỳ-kheo không chấp thọ pháp hiện tại.” 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo rằng: 

“Lành thay! Lành thay! Đệ tử của Ta là người có mắt, có trí, có nghĩa, có 
pháp. Vì sao vậy? Vì là đệ tử, ngay trước mặt Tôn sư, mà diễn rộng ý 
nghĩa của văn cú như vậy. Đúng như những gì Tỳ-kheo A-nan đã nói, các 
ngươi hãy nên như vậy mà thọ trì. Vì sao vậy? Lời nói ấy và quán nghĩa 
đó phải như vậy.” 

Phật thuyết như vậy, Tôn giả A-nan và các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật 
thuyết, hoan hỷ phụng hành. 

L] 


168. KINH Ý HÀNH 
Tôi nghe như vây: 
Một thời Đức Phật trú tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng lâm, vườn Cấp 
cô độc. 
Bấy giò, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo rằng: 
“Nay Ta sẽ nói pháp cho các ngươi nghe, vi diệu ở đoạn đầu, vi diệu ở 
đoạn giữa, và đoạn cuối cũng vi diệu; có văn, có nghĩa đầy đủ, thanh tịnh, 
hiển hiện phạm hạnh. Đó là kinh “Phân biệt ý hành" nói về sự thọ sanh 
theo ý hành!. Hãy lắng nghe, [700c] hãy khéo tư niệm kỹ!” 
Bấy giờ các Tỳ-kheo vâng lời, lăng nghe. 
Phật nói: 
“Sao gọi là sự tái sinh do ý hành đưa tới? Tỳ-kheo ly dục, ly ác bất thiện 
pháp, có tầm, có tứ, chứng được Sơ thiền”, thành tựu an trụ. Vị ây đối với 
định này, vui sướng trụ ở đó. Vị ấy đối với định kia đã ham muốn trụ ở 
đó, tất có trường hợp này: trụ vào đó, khoái lạc đó, khi mạng chung tái 
sanh trong cõi Phạm thân. Các trời Phạm thân” sanh ở đó, sống ở đó, thọ 
hưởng hý lạc phát sanh do ly dục; và Tỳ-kheo sống ở đây! nhập Sơ thiền, 
thọ hưởng hỷ lạc do ly dục sanh. Hai thứ hỷ và lạc do ly dục sanh này 
không có sai khác, cả hai đều bằng nhau. Vì sao vậy? Vì trước tiên ở đây 
hành định, sau đó mới sanh vào chỗ ấy. Kia đối với định này, tu như vậy, 
tập như vậy, phát triển như vậy, sẽ sanh vào trong cõi Phạm thân. Như 
vậy là ý hành sanh. 
“Lại nữa, Tỷỳ-kheo tầm tứ đã tịch tĩnh, nội tĩnh, nhất tâm, không tầm, 
không tứ, chứng đệ Nhị thiền, thành tựu và an trụ. Đối với định lực nây, 
vị ấy vui sướng muốn trụ ở đó. Đối với định này, khi đã trụ ở đó, tất có 





'Ý hành sanh #tÍ†E, thọ sanh do hành nghiệp của ý. PÄli: szikJZruppafii; 
sankhara: hành, đây chỉ các uấn dị thục (wi2akakkhandhä); Sớ giải: duy chỉ là sự 
tái sanh của các hành, không có tái sinh của chúng sanh, của con người 
(sankhäranamyeva upapatti na saffassa na posassa). 

? Đây bắt đầu từ Sắc giới. Bản PAli bắt đầu từ Dục giới. 

š Phạm thân thiên #š  Z, Phạm chúng thiên. PAlI: Brahmakayika. 

*#Tỳ-kheo đang sống ở Dục giới nhưng nhập Sơ thiền. 


kinh YÙ HAØNH 462 





trường hợp này: trụ nơi đó, khoái lạc nơi đó, mạng chung sanh vào cõi 
trời Hoảng dục”. Các trời Hoảng dục sanh ở đó, sống ở đó, thọ hưởng hỷ 
lạc do định sanh; và Tỳ-kheo trụ ở đây, nhập đệ nhị thiền, thọ hưởng hỷ 
lạc do định sanh. Hai hỷ lạc do định sanh này không có sai khác, cả hai 
đều đồng nhau. Vì sao vậy? Vì trước tiên ở đây hành định, sau đó sanh 
vào chỗ kia. Kia đối với định này, tu như vậy, tập như vậy, phát triển như 
vậy, sẽ sanh trong cõi Hoảng dục thiên. Như vậy gọi là ý hành sanh. 

“Lại nữa Tỳ-kheo, ly hỷ dục, an trụ xả vô cầu; có chánh niệm, chánh trí, 
thân cảm giác lạc, điều được Thánh gọi là Thánh xả, niệm, lạc trụ, chứng 
đệ Tam thiền, thành tựu an trụ. Đối với định này, vị ấy vui sướng muốn 
trụ ở đó. Đối với định lạc này, vị kia vui sướng muốn trụ ở đó, tất có 
trường hợp này: trụ nơi đó, khoái lạc nơi đó, thân hoại mạng chung sanh 
vào cõi Biến tịnh thiên. Các trời Biến tịnh sanh ở đó, sống ở đó, thọ 
hưởng diệu lạc do ly hý; và Tỳ-kheo sống ở đây nhập Tam thiền này, thọ 
hưởng diệu lạc do ly hỷ. Diệu lạc do ly hỷ này không có sai khác, cả hai 
đều đồng nhau. Vì sao vậy? Vì trước tiên ở đây hành định, sau đó sanh 
vào chỗ kia. Kia đối với định này, tu như vậy, tập như vậy, phát triển như 
vậy, sẽ sanh trong cõi Biến tịnh thiên. Như vậy là ý hành sanh. 

“Lại nữa Tỷ-kheo, diệt lạc, diệt khổ, hỷ và ưu vốn có từ trước cũng đã 
diệt, không khô không lạc, xả, niệm thanh tịnh, chứng đệ Tứ thiền, thành 
tựu an trụ. Đối với định này, vị ấy vui sướng muốn trụ ở đó, tất có trường 
hợp này: trụ ở đó, khoái lạc ở đó, [701a| khi thân hoại mạng chung sanh 
lên cõi trời Quả thật thiên”. Các trời Quả thật thiên, sanh ở đó, sống ở đó, 
thọ hưởng diệu lạc do xả niệm thanh tịnh; và T-kheo sốngï ở đây, nhập 
đệ Tứ thiền, thọ hưởng diệu lạc do xả, niệm thanh tịnh. Hai diệu lạc do 
xả, niệm thanh tịnh này không có sai khác, cả hai đều đồng nhau. Vì sao 
vậy? Vì trước tiên ở đây hành định, sau đó sanh vào chỗ kia. Kia đối với 
định này, tu như vậy, tập như vậy, phát triển như vậy, sẽ sanh trong cõi 
Quả thật thiên. Như vậy là ý hành sanh. 


“Lại nữa Tỳ-kheo, vượt qua tất cả sắc tưởng, diệt hữu đối tưởng, không 








° Hoảng dục thiên 3¿ !Z Z, Quang âm thiên, hay Cực quang thiên. Päli: 
Abhassara. 

° Biến tịnh thiên 3 È# Z. Pãli: Subhakinhã. 

“Quả thật thiên Ö# Ÿ† Z hay Quảng quả thiên Jš 3# Z. Päli: Vedapphalä. 



































@B YÙ HAØNH 


truy niệm bất cứ tưởng nào, nhập không vô biên, thành tựu an trụ không 
vô biên xứ. Đối với định lạc này, vị ấy vui sướng muốn trụ ở đó. Đối với 
định lạc này khi đã vui sướng muốn trụ ở đó, tất có trường hợp này: trụ ở 
đó, khoái lạc ở đó, mạng chung sanh vảo trong cõi không vô biên xứ 
thiên. Các trời Không vô biên xứ thiên sanh ở đó, sốngï ở đó, thọ hưởng 
không vô biên xứ tưởng; và Tỳ-kheo ở đây thọ hưởng không vô biên xứ 
tưởng. Hai không vô biên xứ tưởng này không có sai khác, cả hai đều 
đồng nhau. Vì sao vậy? Vì trước tiên ở đây hành định, sau đó sanh vào 
chỗ kia. Kia đối với định này, tu như vậy, tập như vậy, phát triển như vậy, 
sẽ sanh vào cõi Không vô biên xứ thiên. Như vậy là ý hành sanh. 

“Lại nữa Tỳ-kheo, vượt qua không vô biên xứ, nhập thức vô biên Xứ, 
thành tựu an trụ thức vô biên xứ. Đối với định nảy, vị ấy vui sướng muốn 
trụ ở đó. Đối với định lạc này khi đã vui sướng muốn trụ ở đó, tất có 
trường hợp này: trụ ở đó, khoái lạc ở đó, mạng chung sanh vào trong cõi 
thức vô biên xứ thiên. Các trời thức vô biên xứ thiên sanh ở đó, sống ở 
đó, thọ hưởng thức vô biên xứ tưởng; và Tỳ-kheo sống ở đây thọ hưởng 
thức vô biên xứ tưởng. Hai thức vô biên tưởng này không có sai khác, cả 
hai đều đồng nhau. Vì sao vậy? Vì trước tiên ở đây hành định, sau đó 
sanh vào chỗ kia. Kia đối với định này, tu như vậy, tập như vậy, phát 
triển như vậy, sẽ sanh vào cõi Thức vô biên xứ. Như vậy là ý hành sanh. 
“Lại nữa Tỳ-kheo, vượt qua thức vô biên xứ, nhập vô sở hữu, thành tựu 
an trụ vô sở hữu xứ. Đối với định này, vị ấy vui sướng muốn trụ ở đó. 
Đối với định này khi đã vui sướng muốn trụ ở đó, tất có trường hợp này: 
trụ ở đó, khoái lạc ở đó, mạng chung sanh vào trong cõi vô sở hữu xứ 
thiên. Các trời vô sở hữu xứ thiên sanh ở đó, sống ở đó, thọ hưởng vô 
sở hữu xứ tưởng; và Ty-kheo trụ ở đây thọ hưởng vô sở hữu xứ tưởng. 
Hai vô sở hữu xứ tưởng này không có sai khác, cả hai đều đồng nhau. 
Vì sao vậy? Vì trước tiên ở đây hành định, sau đó sanh vào chỗ kia. Kia 
đối với định này, tu như vậy, tập như vậy, [701b] phát triển như vậy, sẽ 
sanh vào cõi vô sở hữu xứ thiên. Như vậy là ý hành sanh. 

“Lại nữa Tỳ-kheo, vượt qua tất cả vô sở hữu xứ tưởng, nhập phi tưởng 
phi phi tưởng, thành tựu an trụ phi tưởng phi phi tưởng xứ. Đối với định 
này, vị ấy vui sướng muốn trụ ở đó. Đối với định này khi đã muốn trụ ở 
đó, tất có trường hợp này: trụ ở đó, khoái lạc ở đó, mạng chung sanh vào 
trong phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên. Chư Thiên trên cõi trời phi tưởng 


kinh YÙ HAØNH 464 





phi phi tưởng xứ thiên sanh ở đó, sống ở đó, thọ hưởng phi tưởng phi phi 
tưởng xứ tưởng; và Tỳ-kheo trụ ở đây thọ hưởng phi tưởng phi phi tưởng 
xứ tưởng. Hai tưởng này không có sai khác, cả hai đều đồng nhau. Vì sao 
vậy? Vì trước tiên ở đây hành định, sau đó sanh vào chỗ kia. Kia đối với 
định này, tu như vậy, tập như vậy, phát triển như vậy, sẽ sanh vào Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ thiên. Như vậy là ý hành sanh. 

“Lại nữa Tỳ-kheo, vượt qua tất cả phi tưởng phi phi tưởng xứ tưởng, 
nhập tưởng thọ diệt, tự thân tác chứng, thành tựu an trụ, do tuệ kiến 
đoạn trừ các lậu, chứng đắc tận trí. Trong các định, định này được nói 
là tối đệ nhất, tối đại, tối thượng, tối diệu. Ví như do bò mà có sữa, do 
sữa có lạc, do lạc có sanh tô, do sanh tô có thục tô, do thục tô có tinh tô. 
Tô tính này được nói là tối đệ nhất, tối đại, tối thượng, tối thắng, tối 
diệu. Do chứng đắc định nảy, y nơi định này, trụ ở định này, không còn 
thọ lãnh sự khổ của sanh, già, bệnh, chết. Đó là tận cùng sự khổ.” 

Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ 
phụng hành. 


"1 


169. KINH CÂU-LÂU-SÁU VÔ TRÁNH 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật trú tại Bà-kì-sấu!, ở Kiếm-ma-sắt-đàm, một đô ấp của 
Câu-lâu”. 
Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo rằng: 
“Nay Ta sẽ nói pháp cho các ngươi nghe. Pháp ấy vi diệu ở phần đầu, vi 
diệu ở quảng giữa và đoạn cuối cũng vi diệu, có nghĩa, có văn, đầy đủ 
thanh tịnh, hiển hiện phạm hạnh, gọi là kinh “Phân biệt vô tránh. ° Các 
ngươi hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ.” 
Bấy giờ, các Tỳ-kheo vâng lời, lắng nghe. 
Phật dạy: 
“Đừng nên mong cầu dục lạc!, là nghiệp vô cùng hèn hạŸ, là hành vi của 
phàm phu. Cũng đừng mong cầu tự thân khổ hành, rất [701c] khổ, không 
phải Thánh hạnh, không tương ưng với nghĩa”. Xa lìa hai cực đoan này 
thì có trung đạo, tác thành con mắt, tác thành trí tự tại, tác thành định, 
đưa đến trí, đưa đến giác ngộ, đưa đến Niết-bàn. Có tán thán và chỉ trích, 
có sự không tán thán và không chỉ trích, mà chỉ nói pháp.” Quyết định 





' Bà-kì-sấu 377%; Pali: Bhaggesu, giữa những người Bhagga.M. 139: Phật trú 
ở SãvatthI. 

?Kiếm-ma-sắt-đàm, một đô ấp của Câu-lâu #š?Z#†ñJ‡##fl 1, xem kinh số 
10. 

3 Hán: phân biệt vô tránh Z}7JIJftZf##Š. PI.: arapvibhaigasuiia. 

“Hán: mạc cẩu dục lạc 2⁄5RW##. Pãll: na kãmasukham anuyufjeyya, chớ đam mê 
khoái lục dục tình. 

“Hán: cực hạ tiện nghiệp Rứ FRÄ3#. Päli: nam gammnain, thấp hèn và đê tiện. 
































Trong bản Hán, gzzzna (đề tiện) được đọc là kammna: nghiệp. 

° Vô nghĩa tương ưng, PÄli: anatthasamhiia, không liên hệ đến mục đích. 

TPI. (Mi. 231): wssãdanañca jaññã_ apasädanañca jaññã; ussãdanañca ñawä 
apasadanañca ñava nevussadeyya na apasadeyya đdhammameva đeseyya. biết tán 
thán, biết chỉ trích. Sau khi biết tán thán, biết chỉ trích; không tán thán, không 
chỉ trích mà thuyết pháp. 





kinh ANH VUÕ 466 


đúng mức” và sau khi đã biết quyết định, thường tủy cầu sự lạc nào đã có 
bên trong.” Đừng nói lời ám chỉ'', cũng đừng đối mặt khen ngợi; nói vừa 
phải chứ đừng quá giới hạn''; tùy theo phong tục địa phương ”, đừng nói 
thị, đừng nói phi. Đó là những vẫn đề của kinh “Phân biệt vô tránh. 
“Đừng nên mong cầu dục lạc, là nghiệp vô cùng hèn hạ, là hành vi của 
phàm phu. Cũng đừng mong cầu tự thân khổ hạnh, rất khổ, không 
tương ưng với cứu cánh.” Vấn đề này được nói lên với nguyên nhân 
nào? Ở đây, “Đừng nên mong cầu dục lạc, là nghiệp vô cùng hèn hạ, là 
hành vi của phảm phu.” Đây là nói về một một cực đoan. 'Cũng đừng 
mong cầu tự thân khổ hạnh, rất khổ, không tương ưng với nghĩa.” Đây 
là nói về một cực đoan nữa. Do bởi sự kiện này mà nói “Đừng nên 
mong cầu dục lạc, là nghiệp vô cùng hèẻn hạ, là hành vi của phàm phu. 
Cũng đừng mong cầu tự thân khổ hạnh, rất khổ, không tương ưng với 
nghĩa. ` 

“Xa lia hai cực đoan này thì có trung đạo, tác thành con mắt, tác thành 
trí tự tại, tác thành định, đưa đến trí, đưa đến giác ngộ, đưa đến Niết- 
bản.” Vấn đề này được nói lên với những nguyên nhân nào? Ở đây, 
Thánh đạo tám chi, từ chánh kiến cho đến chánh định, gọi là tám. Do bởi 
sự kiện này mà nói “Xa lìa hai cực đoan này thì có trung đạo, tác thành 
con mắt, tác thành trí tự tại, tác thành định, đưa đến trí, đưa đến giác ngộ, 
đưa đến Niết-bàn. 

“*“Có sự tán thán và có chỉ trích, có sự không tán thán và không chỉ trích, 
mà chỉ thuyết pháp.” Vấn đề này được nói lên với nguyên nhân nào? Sao 





® Hán: quyết định ư tê 37 Ù*7?% (có bản chép là trai 7Š). PÄl: sukhavinicchayam, Sự 
phán định về lạc. 


° PLibid.: sukhavinicchayam jaññã; sukhavinicchayam ñamä ajjhaHam sukham 





amuyuñjeyya; biết pháp định lạc; sau khi biết phán định lạc, hãy chuyên tâm lạc 
nội tại. 

!° Đạo thuyết li ñfẦ; bản Cao-li chép 3#; TNM: Ìlf. Päli: rahovzdzm, nói chuyện 
bí mật, nói lén. 





'! Hán: /Ê hạn thuyết ?§WÄãf. PRll: ataramano bhãseyya na taramäno, nói thong 
thả, đừng nhanh quá. 

'“ Hán: fùy quốc tục pháp BẼRÑ{#}. Pãli: janapadaniruttim nãbhiniveseyya, đừng 
có chấp địa phương ngữ. 


lIi@ƒ ANH VUÕ 





gọi là có tán thán, sao gọi là có chỉ trích nhưng không nói pháp? “Ở đây 
có lạc tương ưng với dục, cùng đi với hý, là nghiệp rất hèn hạ, là hành vi 
của phàm phu; pháp này có khổ, có phiền nhọc, có nóng bức, có ưu sầu, 
tà hạnh” Vị ấy biết điều đó rồi, tự chỉ trích mình. Vì sao? Vì dục là vô 
thường, là khổ, là pháp hoại diệt. Do biết dục là vô thường cho nên pháp 
ấy nhất thiết có khổ, có phiền nhọc, có nóng bức, có ưu sâu, tà hạnh.” Vị 
ấy đã biết điều này cho nên tự chỉ trích mình. 

““Tự thân khổ hành, rất khổ, không tương ưng với nghĩa. Pháp này có 
khổ, có phiền nhọc, có nóng bức, có ưu sâu, là tà hạnh.” Vị ấy biết điều 
đó rồi, tự chỉ trích mình. Vì sao? Vì Sa-môn Bà-la-môn kia sợ hãi sự khổ 
nên cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình, xuất gia học đạo. Nhưng Sa-môn Bà-la-môn này lại ôm cái khố này 
nữa, cho nên họ nhất thiết có khổ, có phiền nhọc, có [702a] nóng bức, có 
ưu sâu, tà hạnh. Vị ấy đã biết điều này cho nên tự chỉ trích mình. 

“*Kết sử hữu'* không được đoạn tận; pháp này có khổ, có phiền nhọc, có 
nóng bức, có ưu sầu, là tà hạnh." Vị ấy biết điều đó rồi, tự chỉ trích mình. 
Vì sao? Vì nếu với người nào mà kết sử hữu không đoạn tận thì sự hữu 
kia cũng không bị đoạn tận, cho nên người đó nhất thiết có phiền nhọc, 
có nóng bức, có ưu sầu, tà hạnh. Vị ấy đã biết điều này cho nên tự chỉ 
trích mình. 

“Kết sử hữu đã đoạn tận; pháp này không có khổ, không phiền nhọc, 
không nóng bức, không ưu sầu, chánh hạnh.” Vị ấy đã biết điều này rồi, 
tự tán thán. Vì sao? Vì nếu với người nào mả kết sử hữu đoạn tận thì sự 
hữu kia cũng bị đoạn đận, cho nên người đó nhất thiết không khổ, không 
phiền nhọc, không nóng bức, không ưu sầu, là chánh hạnh. Vị ây đã biết 
điều đó, cho nên tự tán thán. 

“*Không mong cầu sự lạc bên trong; pháp ấy có khổ, có phiền nhọc, có 
nóng bức, có ưu sầu, tà hạnh.” Vị ấy biết điều này rồi, tự chỉ trích mình. 
Vì sao? Vì nêu người nào không mong cầu sự lạc bên trong, cũng không 
cầu bên trong, cho nên người đó nhất thiết có khổ, có phiền nhọc, có 





3 Pali: iti vadam itth' eke apasädetI, vị ấy chỉ trích một số người bằng lời lẽ như 
vậy. 
'“ Hữu kết ƒï Áï. Pãli: bhava-samyojana. 


kinh ANH VUÕ 468 





nóng bức, có ưu sầu, tà hạnh. Vị ấy biết điều này rồi, tự chỉ trích mình. 
““Mong cầu sự lạc bên trong; pháp này không có khổ, không có phiền 
nhọc, không có nóng bức, không có ưu sâu, là chánh hạnh.” Vị ấy biết 
điều này rồi, tự tán thán. Vì sao? Vì nếu người nào mong cầu sự lạc bên 
trong, thì cũng mong cầu bên trong. Cho nên người đó không có khổ, 
không có phiền nhọc, không có nóng bức, không có ưu sầu, là chánh 
hạnh. VỊ ẫy biết điều đó cho nên tự tán thán. 

“Như vậy gọi là “Có tán thán, có chỉ trích mà không thuyết pháp. Không 
tán thán, không chỉ trích mà thuyết pháp.” 

“Thế nào là “Không tán thán, không chỉ trích mà thuyết pháp”? “Nếu có 
lạc tương ưng với dục, cùng đi với hý, là nghiệp rất hèn hạ, là hành vi 
của phàm phu, thì pháp ấy có khô, có phiền nhọc, có nóng bức, có ưu sầu, 
tà hạnh.” Vị ấy biết điều này rồi liền thuyết pháp. Vì sao? Vị ấy không 
nói như vây, “Dục là vô thường, là khổ, là pháp hoại diệt.” Vị ấy đã biết 
dục là vô thường cho nên nhất thiết pháp ấy có khổ, có phiền nhọc, có 
nóng bức, có ưu sầu, tà hạnh. Không thấu đạt pháp này chỉ có pháp khổ, 
có phiền nhọc, có nóng bức, có ưu sầu, tà hạnh. Vị ấy biết điều đó cho 
nên thuyết pháp. 

““Tự thân khổ hạnh, rất khổ, không tương ưng với nghĩa; pháp này có 
khổ, có phiền nhọc, có nóng bức, có ưu sầu, thuộc về tà hạnh.” Vị ấy biết 
điều này rồi, liền nói pháp. Vì sao vậy? Vị ấy không nói như vây, “Tự 
thân khổ hạnh, rất khổ, không tương ưng với nghĩa; pháp này có khổ, có 
phiền nhọc, có nóng bức, có ưu sầu, thuộc về tà hạnh.? Không thấu đạt 
pháp này, chỉ có pháp khổ, có phiền nhọc, [702b] có nóng bức, có ưu sầu, 
thuộc về tả hạnh. Vị ấy biết điều đó cho nên thuyết pháp.” 

“Kết sử hữu không được đoạn tận; pháp này có khổ, có phiền nhọc, có 
nóng bức, có ưu sâu, là tà hạnh.” Vị ấy biết điều này rồi liền thuyết pháp. 
Vì sao vậy? Vị ấy không nói như vây, “Nếu người nào kết sử hữu không 
đoạn tận thì sự hữu kia cũng không đoạn tận, cho nên người ấy nhất định 
phải khổ, có phiền nhọc, có nóng bức, có ưu sầu, thuộc về tà hạnh. 
Không thấu suốt pháp này, chỉ có pháp khổ, có phiền nhọc, có nghiệt não, 
có buồn râu, là tà hạnh. Vị ấy đã biết điều đó cho nên thuyết pháp. 

“Kết sử hữu đã đoạn tận; pháp này không có khổ, không phiền nhọc, 
không nóng bức, không ưu sầu, chánh hạnh.” Vị ấy đã biết điều này rồi, 





l@b ANH VUÕ 


liền nói pháp. Vì sao? Vị ấy không nói như vầy, “Nếu người nào kết sử 
hữu đã đoạn tận thì sự hữu kia cũng đoạn tận, cho nên người ấy nhất thiết 
không có khổ, không có phiền nhọc, không có nóng bức, không có ưu 
sầu, thuộc về chánh hạnh.” Không thấu đạt pháp này chỉ có pháp không 
khổ, không có phiền nhọc, không có nóng bức, không có ưu sầu, thuộc về 
chánh hạnh. Vị ấy biết điều đó cho nên thuyết pháp. 

“*Không mong cầu sự lạc bên trong; pháp này có khổ, có phiền nhọc, có 
nóng bức, có ưu sầu, thuộc về tà hạnh.” Vị ấy biết điều này rồi liền 
thuyết pháp. Vì sao vậy? Vị ấy không nói như vầy, “Nếu người nào 
không mong cầu sự lạc bên trong thì cũng không mong cầu bên trong, 
cho nên người ấy nhất thiết có khổ, có phiền nhọc, có nóng bức, có ưu 
sầu, thuộc về tà hạnh.” Không thấu đạt pháp này, chỉ có pháp khổ, có 
phiền nhọc, có nóng bức, có ưu sầu, thuộc về tà hạnh. Vị ấy biết điều đó 
cho nên thuyết pháp. 


““Mong cầu sự lạc bên trong; pháp này không có khô, không có phiền 
nhọc, không có nóng bức, không có ưu sầu, thuộc về chánh hạnh.` Vị â ây 
biết điều này rồi liền thuyết pháp. Vì sao vậy? VỊ ấy không nói như vầy, 
“Nếu người nào có mong cầu sự lạc bên trong, thì cũng mong cầu bên 
trong cho nên người đó nhất thiết không có khổ, không có phiền nhọc, 
không có nóng bức, không có ưu sầu, thuộc về chánh hạnh.” Không thấu 
đạt pháp này, chỉ có pháp không khổ, không có phiền nhọc, không có 
nóng bức, không có ưu sầu, thuộc về chánh hạnh. Vị ấy biết điều đó cho 
nên thuyết pháp. 
“Như vậy là 'không tán thán, không chỉ trích mà thuyết pháp.” Vẫn đề 
đó được nói với nguyên nhân như vậy. 
“*Quyết định đúng mức, và sau khi đã biết quyết định, hãy mong cầu sự 
lạc nào đã có bên trong.” Vấn đề này được nói lên với nguyên nhân nào? 
“Có sự lạc không phải sự lạc của bậc Thánh, mà là lạc của phàm phu, là 
gốc của bệnh, là gốc của ung nhọt, gốc của mũi tên châm chích, có thức 
n”, thuộc sanh tử, không đáng tu, không đáng tập, [702c] không đáng 
phát triển. Ta nói điều ấy không đáng tu tập. 


“Có sự lạc của bậc Thánh, là sự lạc của vô dục, sự lạc của ly dục, sự lạc 








 Š Hữu thực Tí Ê, ở đây nên hiểu là “thuộc về vật chất. 





kinh ANH VUÕ 470 


của tịch tĩnh, là lạc của chánh giác, không có thức ăn, “không thuộc 
sanh tử, nên tu, nên tập, nên phát triển. Ta nói điều ẫy nên tu được vậy. 
“Sao gọi là “Có sự lạc không phải là Thánh lạc mà là phàm phu lạc, là 
gốc của bệnh, là gốc của ung nhọt, gốc của mũi tên châm chích, có thức 
ăn, thuộc sanh tử, không nên tu, không nên tập, không nên phát triển. Ta 
nói điều ấy không nên tu tập”? Hỷ lạc nào do năm công đức của dục mà 
sanh, sự lạc ây là lạc của phàm phu, không phải là lạc của bậc Thánh, là 
gốc của bệnh, là gốc của ung nhọt, gốc của mũi tên châm chích, có thức 
ăn, thuộc sanh tử, không nên tu, không nên tập, không nên phát triển. Ta 
nói điều ấy không nên tu tập vậy. 

“Sao gọi là “Có sự lạc của bậc Thánh, là lạc của vô dục, là lạc của ly dục, 
lạc của tịch tĩnh, là lạc của chánh giác, không có thức ăn, không thuộc 
sanh tử, nên tu nên tập, nên phát triển. Ta nói điều ấy nên tu vậy.” Ở đây 
Tỳ-kheo ly dục, ly ác bất thiện pháp, cho đến chứng Tứ thiền, thành tựu 
an trụ. Sự lạc nảy là lạc của bậc Thánh, sự lạc của vô dục, là lạc của ly 
dục, lạc của tịch tĩnh, là lạc của chánh giác, không có thức ăn, không 
thuộc sant tử, nên tu nên tập, nên phát triển. Ta nói điều ây nên tu vậy. 
“Quyết định đúng mức, sau khi đã biết quyết định hãy mong cầu sự lạc 
nảo đã có bên trong.” Vấn đề này được nói lên với nguyên nhân như vậy. 
“Không nên nói lời ám chỉ, cũng không nên đối mặt tán thán”, vấn đề 
này được nói lên với nguyên nhân nào? 

“Có lời nói ám chỉ mà không chân thật, hư dối, không tương ưng với 
nghĩa. Cũng có lời nói ám chỉ mà chân thật, không hư vọng, tương ưng 
với nghĩa. Trong này nếu lời nói ám chỉ nào mà không chân thật, hư vọng, 
không tương ưng với nghĩa, nhất định không nói những lời như vậy. 
Trong này nếu có lời nói ám chỉ nào mà chân thật, không hư vọng, không 
tương ưng với cứu cánh, cũng hãy học đừng nói như vậy. Ở đây nếu có 
lời nói ám chỉ nào mà chân thật, không hư vọng, tương ưng với nghĩa thì 
hãy nên biết thời, chánh trí, chánh niệm để cho thành tựu lời nói ấy. 

“Như vậy, “Đừng nói lời ám chỉ, cũng đừng đối mặt khen ngợi”, vẫn đề 
này được nói lên với nguyên nhân như vậy. 


“Nói vừa phải, chứ đừng quá giới hạn”, vân đê này được nói lên với 





























' Vô thực Ít‡#t: phi vật chất. 


lIïñ ANH VUÕ 





nguyên nhân nào? 

“Nói quá giới hạn thì thân phiền nhọc, niệm hay quên, tâm mệt mỏi, 
tiếng bị hư mà hướng đến trí thì không được tự tại”. Nói vừa phải thì 
thân không phiền nhọc, niệm không ưa quên, tâm không mệt mỏi, tiếng 
nói [703a] không bị hư, hướng đến trí thì được tự tại. 

“Nói vừa phải, đừng nói quá giới hạn”, vấn đề này được nói lên với 
nguyên nhân như vậy. 

“Tùy theo phong tục địa phương, đừng nói thị, đừng nói phỉ, vẫn đề 
này được nói lên với nguyên nhân nào? Thế nào là thị và phi tùy theo 
phong tục địa phương? Ở địa phương này, ở nhân gian này, sự kiện này 
hoặc được nói là “cái chậu”, hoặc nói là “cái khay", hoặc nói là “cái ô”, 
hoặc nói là “cái chén”, hoặc nói là “đồ đạc”; hay nói là cái khay, hay nói 
là cái ô, hay nói là cái chén, hay nói là đồ đạc; mỗi nơi tùy theo khả 
năng mả nói một mực rằng, “Đây là sự thực, ngoài ra là láo cả.” Như 
vậy, đó là tùy theo phong tục địa phương mà nói thị hay phi vậy. 

“Sao gọi là “Tùy phong tục địa phương, không thị không phi? Ở địa 
phương này, ở nhân gian này, sự kiện này hoặc được nói là “cái chậu", 
hoặc nói là “cái khay”, hoặc nói là “cái ô°, hoặc nói là “cái chén”, hoặc nói 
là 'đồ đạc?, và ở địa phương kia, nhân gian kia, sự kiện kia, hoặc nói là 
“cái chậu”, hoặc nói là “cái khay", hoặc nói là “cái ô”, hoặc nói là “cái 
chén”, hoặc nói là “đồ đạc.” Với sự việc này hay sự việc kia, không tùy 
khả năng, không nói với một mực rằng “Đây là sự thật, ngoài ra đều láo 
cả”, như vậy là tùy phong tục địa phương không nói thị không nói phi. 
““Tùy phong tục địa phương, đừng nói thị, đừng nói phi, vấn đề này 
được nó! lên với nguyên nhân như vậy. 

“Pháp hữu tránh và pháp vô tránh.” Sao gọi là pháp hữu tránh? Nếu có 
lạc gì tương ưng với dục, cùng đi với hý, là nghiệp rất hèn hạ, là hành vi 
phàm phu, pháp này là hữu tránh. Vì những sự kiện gì mà pháp này là 
hữu tránh? Vì pháp này có khổ, có phiền nhọc, có nóng bức, có ưu sầu, 
thuộc về tà hạnh, cho nên nói pháp này là hữu tránh. Nếu tự thân khô 
hạnh, rất khổ, không phải chánh hạnh, không tương ưng với nghĩa, thì 
pháp này là hữu tránh. Vì pháp này có khổ, có phiền nhọc, có nóng bức, 





'"Nghĩa là, nói nhanh quá, người nghe không kịp hiểu. 


kinh ANH VUÕ 472 





có ưu sầu, thuộc về tà hạnh, cho nên nói pháp này là hữu tránh. 

“Xa la hai cực đoan Ấy, có trung đạo, tác thành con mắt, tác thành trí tự 
tại, thành định, đưa đến trí tuệ, đưa đến giác ngộ và Niết-bàn, pháp nảy là 
vô tránh. Vì những sự kiện nào mà pháp này là vô tránh? Vì pháp này 
không khổ, không phiền nhọc, không nóng bức, không ưu sầu, thuộc 
về chánh hạnh, cho nên nói pháp này là vô tránh. 

“Kết sử hữu mà không đoạn tận, pháp này là hữu tránh. Vì những sự 
kiện nào mà nói pháp này là hữu tránh? Vì pháp này có khổ, có phiền 
nhọc, có nóng bức, có ưu sầu, thuộc về tà hạnh, cho nên nói pháp này 
là hữu tránh. 

“Kết sử hữu diệt tận, pháp này là vô tránh. Vì những sự kiện nào mà nói 
pháp này là vô tránh? Vì pháp này [702b] không khổ, không phiền nhọc, 
không nóng bức, không ưu sầu, thuộc chánh hạnh, cho nên nói pháp này 
không tranh chấp, không mong cầu nội lạc. 

“Không cầu nội lạc, pháp ấy là hữu tránh. Vì những sự kiện nào mà 
gọi pháp ấy là hữu tránh? Vì pháp này có khổ, có phiền nhọc, có nóng 
bức, có ưu sầu, thuộc về tà hạnh, nên nói pháp này là hữu tránh. 
“Mong cầu ở nội lạc, pháp này là vô tránh. Vì những sự kiện nào mà nói 
pháp này là vô tránh? Vì pháp này không khổ, không phiền nhọc, không 
nóng bức, không ưu sầu, thuộc về chánh hạnh, cho nên nói pháp này là 
vô tránh. 

“Trong đó, nếu có sự lạc nảo không phải là Thánh lạc mà là phàm phu 
lạc, là gốc của bệnh, gốc của ung nhọt, gốc của mũi tên châm chích, có 
thức ăn, thuộc sanh tử, không nên tu, không nên tập, không nên phát triển. 
Ta nói pháp ấy không nên tu. Pháp này là hữu tránh. Vì những sự kiện 
nào mà nói pháp này là hữu tránh? Vì pháp này có khổ, có phiền nhọc, có 
nóng bức, có ưu sầu, thuộc về tà hạnh, cho nên nói pháp này là hữu tránh. 
“Trong đó nếu có sự lạc nào là lạc của bậc Thánh, sự lạc nào của vô dục, 
lạc do ly dục, lạc của tịch tịnh, của chánh giác, không thức ăn, không 
thuộc sanh tử, nên tu nên tập, nên phát triển. Ta nói pháp ấy nên tu, pháp 
này là pháp vô tránh. Vì những sự kiện nào mà nói pháp này là vô tránh? 
Vì pháp này không khổ, không có phiền nhọc, không có nóng bức, không 
có ưu sầu, thuộc về chánh hạnh, cho nên nói pháp này là vô tránh. 


“Trong đó nêu có lời nói ám chỉ mà không chân thật, dôi láo, không 


IïñB ANH VUÕ 





tương ưng với cứu cánh, pháp này là hữu tránh. Vì những sự kiện nào mà 
nói pháp này là hữu tránh? Vì pháp này có khổ, có phiền nhọc, có nóng 
bức, có ưu sầu, thuộc về tà hạnh, cho nên nói pháp này là hữu tránh. 
“Trong đó, nếu có lời nói ám chỉ mà chân thật, không dối láo, tương ưng 
với cứu cánh, pháp ấy là vô tránh. Vì sự kiện nào mà nói pháp ấy là vô 
tránh? Vì pháp này không khổ, không có phiền nhọc, không có nóng bức, 
không có ưu sầu, thuộc về chánh hạnh, cho nên nói pháp này là vô tránh. 
“Không nói vừa phải; pháp này là hữu tránh. Vì những sự kiện nào mà 
nói pháp này là hữu tránh? Vì pháp này có khổ, có phiền nhọc, có nóng 
bức, có ưu sầu, thuộc về tà hạnh, cho nên nói pháp này là tranh chấp. 
“Nói vừa phải, pháp này là vô tránh. Vì những sự kiện nào mà nói pháp 
này là vô tránh? Vì pháp này không khổ, không có phiền nhọc, không có 
nóng bức, không có ưu sầu, thuộc về chánh hạnh, cho nên nói [702c] 
pháp này là vô tránh. 

“Thị và phi theo phong tục địa phương, pháp này là hữu tránh. Vì những 
sự kiện nào mà nói pháp này là hữu tránh? Vì pháp này có khổ, có phiền 
nhọc, có nóng bức, có ưu sầu, thuộc về tà hạnh, cho nên pháp này có 
tranh chấp. 

“Tùy phong tục địa phương, không nói thị không nói phi, pháp này là 
vô tránh. Vì những sự kiện nào mà nói pháp này là vô tránh? Vì pháp 
này không khổ, không có phiền nhọc, không có nóng bức, không có ưu 
sầu, thuộc về chánh hạnh, cho nên nói pháp này là vô tránh. 

“Đó gọi là tránh pháp. Các ngươi nên biết pháp tránh và pháp vô tránh. 
Đã biết pháp tránh và pháp vô tránh thì nên xả bỏ pháp tránh, tu tập pháp 
vô tránh. Các ngươi cần phải học như vậy. 

“Như vậy thiện nam tử Tu-bồ-đẻ'” do đạo vô tránh'” mà về sau biết được 
pháp như pháp ””.” 


Biết pháp Như chơn thật 





'”Tu-bồ-đề Z ? ‡ẻ. Pali: Subhũti. 

'?Vô tránh đạo Ất #1. 

®Pali: Subhữii ca pana, bhikkhave, kulapuifto aranapafipadam patipamno, thiện nam 
tử Tu-bồ-đề là người thực hành con đường vô tránh. 























kinh ANH VUÕ 474 





Tu-bồ-đề thuyết kệ 
Thực hành chơn không này 
Bỏ đây, trụ tịch tịnh. 
Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng 
hành.”' 

170. KINH ANH VŨ (2) 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật trú tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng Lâm, vườn Cấp 
Cô Độc. 
Bây giờ, khi đêm đã qua, vào lúc trời vừa sáng, Đức Thế Tôn mang y 
câm bát vào nước Xá-vệ. Trong khi đi khât thực, Thê Tôn đi qua nhà của 
Anh Vũ Ma-nạp Đô-đề Tử”. Lúc bấy giờ, Anh Vũ Ma-nạp Đô-đề Tử có 
chút việc phải làm nên đi khỏi, không có ở nhà. 
Khi ấy, tại nhà Anh Vũ Ma-nạp Đô-đề Tử có một con chó trắng” đang ăn 
cơm trong cái chậu băng vàng, trên một cái Øø1ường lớn. Rôi con chó 
trăng trông thây Đức Phật từ xa đi lại. Thây Ngài, nó liên sủa. Đức Thê 
Tôn nói với con chó trăng răng: 
“Ngươi không nên làm như vậy. Nhà người hết ó [704a] rồi lại sủa.” 
Chó trắng nghe nói, giận dữ, từ trên giường nhảy xuống, đến bên đống 
cây, năm buôn thiêu não. 
Sau đó, Anh Vũ Ma-nạp Đô-đề Tử trở về nhà, thấy chó trắng có vẻ giận 
dữ, đã từ trên giường nhảy xuông, đên bên lùm cây năm buôn thiêu não, 
ông mới hỏi người nhà răng: 





”' Bản Hán, hết quyền 43. 

” Anh Vũ Ma-nạp Đô-đề Tử #3§Ƒš4?iltf¿ ƒˆ. No.79: Anh Vũ Ma-lao Đâu-la 
Tử #8Ä§#ZƑf"#f#ƒ-; No.78: Đâu-diệu Tử Cốc #HÿljT-23; No.80: Điêu-đề-đa 
Tử Thủ-ca Trưởng giả {JJÿÊHJlfT-ÈFfll&#; No.8§l: Đâu-nễ-dã Tử Du-ca 
Trưởng giả #H[ffƒfƒ-ƒ-ñậ}Ƒš#£; Pãli: niên thiếu Bà-la-môn tên là Subha, con 
trai của Todeyya. Xem kinh 152. 

® Bạch câu Ƒ 1#. No.78: con chó tên Loa l#; No.79 nó tên là Bối H (in lầm là 
cụ E}) và No.8I gọi nó là Thương-khư ÍZ {š, phiên âm tương đương Päli là 
Sañkha: con sò. 





























































































































lIïñR ANH VUÕ 


“Ai quấy rầy con chó của tôi, khiến nó rất đổi giận dữ, từ trên giường 
nhảy xuống, đến bên làm cây nằm buồn thiểu não vậy?” 

Người nhà trả lời: 

“Chúng tôi không ai quấy rầy con chó trắng cả, khiến nó rất đối giận dữ, 
từ trên giường nhảy xuống, đến bên lùm cây nằm buôn thiểu não. Ma-nạp 
nên biết, ngày nay có Sa-môn Củ-đàm đến đây khát thực, con chó trắng 
thấy liền chạy tới sủa. Sa-môn Củ-đàm nói với con chó trắng rằng, 
“Ngươi không nên làm như vậy. Nhà ngươi hết ó rồi lại sủa.” Này Ma- 
nạp, do vậy nên khiến con chó trăng rất đôi giận dữ, từ trên giường nhảy 
xuống, đến bên lùm cây năm buôn thiểu não.” 

Anh Vũ Ma-nạp Đô-đề Tử vừa nghe xong tức thì nổi giận, muốn vu 
khống Đức Thế Tôn, muốn hủy báng Đức Thế Tôn. Với ý định vu khống, 
hủy báng, hạ nhục Sa-môn Cù-đàm như vậy, ông liền ra khỏi Xá-vệ, đến 
Thắng lâm, vườn Cấp cô độc. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn đang thuyết pháp cho vô lượng đại chúng đứng vây 
quanh trước sau. Đức Thế Tôn trông thấy Anh Vũ Ma-nạp Đô-đề Tử từ 
xa đi đến, Ngài bảo các Tỳ-kheo rằng: 

“Các ngươi thấy Anh Vũ Ma-nạp Đô-đề Tử đến không?” 

Các Tỳ-kheo trả lời: 

“Bạch Đức Thế Tôn, dạ thấy.” 

Đức Thế Tôn bảo rằng: 

“Anh Vũ Ma-nạp Đô-đề Tử mà mạng chung ngay bấy giờ thì như co 
duôi cánh tay, trong khoảnh khắc tât sanh địa ngục. Vì sao vậy? Vì 
người ấy đối với Ta đang nỗi cơn thịnh nộ. Nếu có chúng sanh nảo, do 
bởi tâm sân nhuê, thân hoại mạng chung tất đến chỗ ác, sanh vào địa 
ngục.” 

Rồi Anh Vũ Ma-nạp Đô-đề Tử đến chỗ Đức Phật, nói với Thế Tôn rằng: 
“Hôm nay Sa-môn Cù-đàm có đến nhà tôi khất thực phải không?” 

Đức Thế Tôn trả lời rằng: 

“Hôm nay Ta có đến nhà ông khất thực.” 

“Cù-đàm, ông nói gì với con chó trắng của tôi, khiến nó rất đổi giận 
dữ, từ trên giường nhảy xuống, đến bên lùm cây nằm buôn thiểu não?” 


kinh ANH VUÕ 476 





Đức Thế Tôn trả lời rằng: 
“Hôm nay vào lúc trời vừa sáng, Ta đắp y mang bát vào Xá-vệ khất thực, 
lần lượt khất thực đến nhà ông. Lúc ấy con chó trăng trông thấy Ta từ xa 
đi đến. Thấy Ta, nó liền sủa. Ta nói với con chó trăng rằng, “Người 
không nên làm như vậy. Nhà ngươi hết la ó rồi lại sủa.” Vì vậy, con chó 
trăng rất đối giận dữ, từ trên giường nhảy xuống, đến bên đồng cây [704b] 
nằm buôn thiểu não.” 
Anh Vũ Ma-nạp Đô-đề Tử hỏi Thế Tôn: 
“Con chó trắng đời trước có liên hệ gì với tôi?” 
Đức Thế Tôn bảo: 
“Thôi, thôi, này Ma-nạp, tốt hơn đừng nên hỏi Ta. Ông nghe việc này rồi 
chắc chắn không vừa ý.” 
Anh Vũ Ma-nạp Đô-đề Tử hỏi đi hỏi lại Đức Thế Tôn ba lần: 
“Con chó trắng đời trước có liên hệ gì với tôi?” 
Đức Thế Tôn cũng ba lần nói: 
“Thôi, thôi, này Ma-nạp, tốt hơn đừng nên hỏi Ta. Ông nghe việc này rồi 
chắc chắn không vừa ý.” 
Đức Thế Tôn lại bảo Ma-nạp rằng: 
“Ông hỏi Ta đến ba lần mà không chịu thôi. Ma-nạp nên biết, con chó 
trắng kia đời trước là cha của ông, tên là Đô-đề vậy.” 
Anh Vũ Ma-nạp Đô-đề Tử nghe nói xong, nổi giận gấp bội. Ông muốn 
vu khống Đức Thế Tôn, muốn hủy báng Đức Thế Tôn, muốn hạ nhục 
Đức Thế Tôn. Với ý định vu khống, hủy báng, hạ nhục như vậy, ông nói 
với Đức Thế Tôn: 
“Cha tôi là Đô-đề thực hành sự bó thí lớn lao, thiết những cuộc trai tự vĩ 
đại, sau khi thân hoại mạng chung nhất định sanh lên Phạm thiên. Chớ do 
nhơn gì, duyên gì mà sanh vào loài chó hạ tiện này?” 
Đức Thế Tôn bảo: 
“Đô-đề, cha của ông do bởi tăng thượng mạn ấy nên sanh vào loài chó hạ 
tiện.” 

Phạm-chí tăng thượng mạn, 

Chết rồi sanh sảu nơi: 


lim ANH VUÕ 





Chó, gà, heo và sói, 

Lừa năm, địa ngục sáu. 
“Anh Vũ Ma-nạp, nếu ông không tin lời Ta nói, ông có thể trở về nói với 
con chó trăng rằng, “Nếu đời trước là cha của tôi, chó trắng hãy trở lên 
giường lớn.” Ma-nạp, chó trắng tất sẽ trở lên giường lớn. “Nếu đời trước 
là cha của tôi, chó trắng hãy ăn trong mâm vàng như cũ.” Này Ma-nạp, 
chó trăng tất ăn trong mâm vàng như cũ. “Nếu đời trước là cha của tôi, 
hãy chỉ cho tôi thấy kho tàng cất dấu vàng bạc, thủy tinh, trân bảo mà tôi 
không biết.” Này Ma-nạp, chó trăng chắc chắn sẽ chỉ cho ông thấy kho 
tàng cất dấu vàng bạc, thủy tinh và châu báu mà ông không biết.” 
Anh Vũ Ma-nạp Đô-đề Tử nghe những lời Đức Phật, nói, ghi nhớ kỹ, 
nhiễu quanh Đức Thế Tôn xong rồi trở về nhà, nói với con chó trắng rằng: 
“Nếu đời trước là cha của tôi, chó trắng hãy trở lên giường lớn.” 
Chó trăng liền trở lên giường lớn. 
“Nếu đời trước là cha của tôi, chó trắng hãy ăn trong mâm vàng như cũ.” 


Chó trăng liên ăn trong mâm vàng như cũ. 


é 





“Nếu đời trước là cha của tôi, hãy chỉ [704e] chỗ kho tàng trước kia cha 
tôi cất dấu vàng bạc, thủy tinh, trân bảo mà tôi không biết.” 

Chó trắng tức thì từ trên giường nhảy xuống, đi đến chỗ mà đời trước nó 
ngủ nghỉ, dùng miệng và chân bươi bôn chân giường. 

Anh Vũ Ma-nạp Đô-đề Tử liền từ chỗ đó mà được rất nhiều báu vật. Rồi 
thì Anh Vũ Ma-nạp Đô-đề Tử đã được báu vật, rất đổi vui mừng, quỳ gối 
bên phải xuống đất, chấp tay hướng đến Thắng lâm, vườn Cấp cô độc, ba 
lần xướng lên những lời tán thán Đức Thế Tôn: 

“Những lời Sa-môn Cù-đàm nói đều không hư dối. Những lời Sa-môn 
Cù-đàm nói đều chắc thật. Những lời Sa-môn Cù-đàm nói đều như thật.” 
Ba lần tán thán Đức Thế Tôn xong, ông từ Xá-vệ đi ra, đến Thắng lâm, 
vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn đang thuyết pháp cho vô lượng đại chúng vây 
quanh trước sau. Đức Thế Tôn trông thấy Anh Vũ Ma-nạp Đô-đề Tử từ 
xa đi đến, Ngài bảo các Tỳ-kheo: 

“Các ngươi có thấy Anh Vũ Ma-nạp Đô-đề Tử đi đến không?” 

Các Tỳ-kheo trả lời: 


kinh ANH VUÕ 478 





“Bạch Đức Thế Tôn, thấy.” 

Đức Thế Tôn bảo: 

“Anh Vũ Ma-nạp Đô-đề Tử bây giờ mà mạng chung thì như co duỗi cánh 
tay, trong khoảnh khắc chắc chăn đi đến chỗ lành. Vì sao vậy? Vì người 
ấy đối với Ta rất có thiện tâm. Nếu có chúng sanh nào do bởi thiện tâm, 
thân hoại mạng chung tất đến chỗ lành, sanh vảo trong thiên giới.” 

Bấy giờ, Anh Vũ Ma-nạp Đô-đề Tử đi đến chỗ Đức Phật, cùng thăm hỏi 
rồi ngồi xuống một bên. 

Đức Thế Tôn bảo: 

“Thế nào? Này Ma-nạp, như Ta đã nói, con chó trắng như vậy có đúng 
chăng, hay không đúng như vậy?” 

Anh Vũ Ma-nạp Đô-đề Tử bạch rằng: 

“Bạch Cù-đàm, thật đúng như đã nói. Kính bạch Cù-đàm, tôi lại có điều 
muốn hỏi, mong Ngài nghe cho, tôi mới dám tỏ bày.” 

“Đức Thế Tôn bảo: 

“Tùy ý, ông cứ hỏi.” 

“Bạch Củ-đàm, do nhân gì, do duyên gì, chúng sanh kia đều thọ thân 
người mà có người cao kẻ thấp, có người đẹp kẻ xấu. Vì sao vậy? Bạch 
Cù-đàm, tôi thấy có kẻ sống lâu, người chết yêu; có kẻ nhiều bệnh, người 
ít bệnh; lại thấy có kẻ thân hình đoan chánh, có người không đoan chánh; 
lại thấy có kẻ có oai đức, người không oai đức; lại thấy có kẻ sanh nhằm 
dòng dõi tôn quý, có người sanh nhăm dòng dõi ti tiện; lại thây có kẻ 
giàu có, có người nghèo hèn; lại thấy có kẻ thiện trí, có người ác trí.” 
Đức Thế Tôn trả lời: 

“Chúng sanh kia do nơi hành nghiệp của chính mình, nhân bởi nghiệp mà 
thọ báo, duyên vào nghiệp, y nơi nghiệp, tùy theo nơi nghiệp xứ có cao 
thấp mà chúng sanh có tốt đẹp hay không tốt đẹp.”” 





*“ PI, (M204): kammassakä saduä kammadäyädä kammayonï kammabandhi 
kammappatisarana. kammam satte vibajati yadidam hinappanifatayari. “chủng sanh là 
sở hữu chủ của nghiệp, là kẻ thừa tự của nghiệp, là thai sanh của nghiệp, lấy 
nghiệp làm quyến thuộc, nghiệp làm sở y. Nghiệp phân biệt chúng sanh thành 
cao quý hay hạ liệt.” 


lijb ANH VUÕ 





Anh Vũ Ma-nạp Đô-đề Tử bạch Thế Tôn rằng: 

“Sa-môn Cù-đàm nói văn tắt quá, không phân biệt một cách rộng rãi, tôi 
không thể hiểu hết được. Mong Sa-môn Cù-đàm nói một cách rộng rãi 
cho tôi nghe [705a] để tôi được hiểu rõ ý nghĩa.” 

Đức Thế Tôn bảo: 

“Này Ma-nạp, hãy nghe kỹ và suy nghĩ kỹ. Ta sẽ phân biệt một cách rộng 
rãi cho ông nghe.” 

Anh Vũ Ma-nạp Đô-đề Tử bạch: 

“Kính vâng, tôi xin vâng lời lắng nghe.” 

Đức Phật nói: 

“Này Ma-nạp, do nhân gì, do duyên gì mà kẻ nam hay người nữ thọ 
mạng rất ngắn ngủi? Nếu có kẻ nam hay người nữ nào sát sanh, hung dữ, 
cực ác, uống máu, ý nghĩ ác hại, không có tâm từ bi đối với tất cả chúng 
sanh, cho đến các loài côn trùng. Người ẫy lãnh thọ nghiệp này, tạo tác 
đầy đủ rồi, đến khi thân hoại mạng chung, chắc chắn đi đến chỗ ác, sanh 
vào trong địa ngục. Mãn kiếp địa ngục rồi, lại sanh vào nhân gian, tuổi 
thọ rất ngăn ngủi. Vì sao vậy? Con đường này đưa đến nhận lãnh sự đoản 
thọ, nghĩa là kẻ nam hay người nữ sát sanh, hung dữ, cực ác, uống máu. 
Này Ma-nạp, nên biết, nghiệp này có quả báo như vậy. 

“Này Ma-nạp, do nhơn gì, duyên gì mà kẻ nam hay người nữ thọ mạng 
rất dài? Nếu có kẻ nam hay người nữ nào xa lìa nghiệp sát, đoạn tuyệt 
nghiệp sát, bỏ hắn dao gậy, có tâm tàm, có tâm quý, có tâm từ bi, làm lợi 
ích cho tất cả cho đến loài côn trùng. Người ấy thọ nghiệp này, tạo tác 
nghiệp ấy đầy đủ rồi đến khi thân hoại mạng chung chắc chắn tiến lên 
chỗ lành, sanh vào trong cõi trời. Mãn kiếp ở cõi trời, lại sanh vào nhân 
gian, thọ mạng rất dài. Vì sao vậy? Con đường này đưa đến nhận lãnh sự 
trường thọ, nghĩa là kẻ nam hay người nữ xa lìa nghiệp sát, đoạn tuyệt 
nghiệp sát. Này Ma-nạp, nên biết, nghiệp này có quả báo như vậy. 

“Này Ma- -TậD, do nhân gì, duyên gì mà kẻ nam hay người nữ đa phần có 
tật bệnh? Nếu có kẻ nam hay người nữ nhiễu hại chúng sanh; người ấy 
hoặc nắm tay, hoặc dùng cây đá, hoặc dùng dao gậy nhiễu hại chúng 
sanh. Người ấy thọ nghiệp nảy, tạo thành nghiệp ấy đầy đủ rồi, đến khi 
thân hoại mạng chung chắc chắn đưa đến chỗ ác, sanh vào trong địa ngục. 
Mãn kiếp địa ngục, lại sanh vào nhân gian, chịu nhiều tật bệnh. Vì sao 


kinh ANH VUÕ 480 





vậy? Con đường này đưa đến chỗ chịu nhiều bệnh, nghĩa là kẻ nam hay 
người nữ nảo nhiễu hại chúng sanh.” Ma-nạp nên biết, nghiệp này có quả 
báo như vậy. 

“Này Ma-nạp, do nhân gì, duyên gì mà kẻ nam hay người nữ không có 
tật bệnh? Nếu có kẻ nam hay người nữ nào không nhiễu hại chúng 
sanh, người ấy không dùng tay nắm, không dùng cây đá, không dùng 
dao gậy nhiễu hại chúng sanh. Người ấy tạo nghiệp này, tác thành 
nghiệp ấy đầy đủ rồi, đến khi thân hoại mạng chung chắc chắn tiến lên 
chỗ lành, sanh vào trong cõi trời. Mãn kiếp ở cõi trời rồi, lại sanh vào 
nhân gian, không có tật bệnh. Vì sao vậy? Con đường này đưa đến 
hưởng thọ không tật bệnh, nghĩa là kẻ nam hay người nữ nào nhiễu hại 
chúng sanh. Ma-nạp nên biết, nghiệp này có quả báo như vậy. 

“Này Ma-nạp, do nhân gì, duyên gì mà kẻ nam hay người nữ có thân 
hình không đoan chánh? Nếu [705b] có kẻ nam hay người nữ mà tánh 
nóng nảy, hay bực dọc, vừa nghe chút ít đã nổi cơn giận dữ, nổi ganh 
ghét mà sanh lo buồn, nổi thịnh nộ tranh chấp. Người ấy thọ lẫy nghiệp 
này, tạo tác đầy đủ rồi, đến khi thân hoại mạng chung chắc chắn đưa đến 
chỗ ác, sanh vảo trong địa ngục. Mãn kiếp địa ngục, lại sanh vào nhân 
gian, hình thể không đoan chánh. Vì sao vậy? Vì con đường này đưa đến 
thọ báo hình thể không đoan chánh, nghĩa là kẻ nam hay người nữ nào 
tánh nóng nảy, hay bực dọc.” Ma-nạp nên biết, nghiệp này có quả báo 
như vậy. 

“Này Ma-nạp, do nhân gì, duyên gì mà kẻ nam hay người nữ có thân 
hình đoan chánh? Nếu có kẻ nam hay người nữ nảo tánh không nóng 
nảy, không hay bực dọc, người ấy nghe lời nói êm ái hay thô bỉ cục 
cằn không nổi cơn giận dữ, không ganh ghét sanh ra buôn rầu, không 
nổi thịnh nộ tranh chấp. Người ấy thọ nghiệp, tác thành đầy đủ rồi, 
đến khi thân hoại mạng chung chắc chắn tiễn lên chỗ lành, sanh vào 
trong cõi trời. Mãn kiếp ở cõi trời lại sanh vào nhân gian, hình thể 
đoan chánh. Vì sao vậy? Vì con đường này đưa đến thọ báo hình thể 
đoan chánh, nghĩa là kẻ nam hay người nữ nào tánh không nóng nảy, 
không nhiều bực dọc. Ma-nạp nên biết, nghiệp này có quả báo như 





5 PỊ.: sat/ãnam vihethakajatiko hoi, người có bắm tính ưa bức hại chúng sanh. 
® PỊ.: kodhano hoti upäyãsabahulo, người hay phẫn nộ, nhiều bực dọc. 


@h ANH VUÕ 





vậy. 

“Này Ma-nạp, do nhân gì, duyên gì mà kẻ nam hay người nữ không có 
OaI đức? Nếu có kẻ nam hay người nữ nảo bên trong ôm lòng tật đó; 

người ấy thấy kẻ khác được cung kính, cúng dường liền sanh lòng tật đó; 

nếu thấy kẻ khác có của thì muốn làm sao của ấy được về mình. Người 
ấy tạo nghiệp này, tác thành đầy đủ rồi, đến khi thân hoại mạng chung 
chắc chắn đưa đến chỗ ác, sanh vào trong địa ngục. Mãn kiếp địa ngục 
rồi, lại sanh vào trong nhân gian, không có oai đức. Vì sao vậy? Vì con 
đường này đưa đến thọ báo không có oai đức, nghĩa là kẻ nam hay người 
nữ nào bên trong ôm lòng tật đố.” Ma-nạp nên biết, nghiệp này có quả 
báo như vậy. 

“Này Ma-nạp, do nhân gì, duyên gì mà kẻ nam hay người nữ có oai đức 
lớn? Nếu có kẻ nam hay người nữ không ôm lòng tật đố, người ấy thấy 
kẻ khác được cung kính cúng dường không sanh lòng tật đó. Nếu thấy kẻ 
khác có của, không có lòng ham muốn của ấy được về ta. Người ấy tạo 
nghiệp này, tác thành đầy đủ rồi, đến khi thân hoại mạng chung chắc 
chắn tiễn lên chỗ lành, sanh vào trong cõi trời. Mãn kiếp ở cõi trời rồi, lại 
sanh vào nhân gian, có oai đức lớn. Vì sao vậy? Vì con đường này đưa 
đến thọ báo có oai đức, nghĩa là kẻ nam hay người nữ nào không ôm lòng 
tật đồ. Ma-nạp nên biết, nghiệp này có quả báo như vậy. 

“Này Ma-nạp, do nhân gì, duyên gì mà kẻ nam hay người nữ sanh vào 
dòng dõi ti tiện? Nếu có kẻ nam hay người nữ nào kiêu ngạo, ngã mạn, 
người đáng cung kính thì không cung kính, đáng tôn trọng thì không tôn 
trọng, đáng quý thì không quý, đáng phụng thờ thì không phụng thờ, 
đáng cúng dường thì không cúng dường, đáng nhường lối thì không 
nhường lối,” đáng nhường chỗ ngồi thì không [705c] nhường chỗ ngồi, 
đáng chấp tay hướng về lễ bái, thăm hỏi thì không chấp tay hướng về lễ 
bái, thăm hỏi. Người ấy thọ nghiệp này, tác thành đầy đủ rồi, đến khi 
thân hoại mạng chung chắc chắn đưa đến chỗ ác, sanh vào trong địa ngục. 
Mãn kiếp địa ngục, lại sanh vào nhân gian, sanh nhằm dòng dõi t¡ tiện. 
Vì sao vậy? Vì con đường này đưa đến thọ báo sanh nhằm dòng dõi ti 





#7 PỊ.: ¡ssãmanako hoii, người có tâm tật đó, hay ganh tị. 
2 PỊ,; maggarahassa na magsdm deti. 


kinh ANH VUÕ 482 





tiện, nghĩa là kẻ nam hay người nữ nào kiêu ngạo, đại mạn.” Ma-nạp nên 
biết, nghiệp này có quả báo như vậy. 

“Này Ma-nạp, do nhân gì, duyên gì mà kẻ nam hay người nữ sanh nhằm 
dòng dõi tôn quý? Nếu có kẻ nam hay người nữ nào không có lòng kiêu 
ngạo, đại mạn, người đáng cung kính thì cung kính, đáng tôn trọng thì 
tôn trọng, đáng quý thì quý, đáng phụng thờ thì phụng thờ, đáng cúng 
dường thì cúng dường, đáng nhường lối thì nhường lối, đáng nhường chỗ 
thì nhường chỗ, đáng chấp tay hướng về lễ bái thăm hỏi thì chấp tay 
hướng về lễ bái thăm hỏi. Người ấy tạo nghiệp này, tác thành đầy đủ rồi, 
đến khi thân hoại mạng chung chắc chắn tiễn lên chỗ lành, sanh vào 
trong cõi trời. Mãn kiếp ở cõi trời, lại sanh vào nhân gian nhằm dòng dõi 
tôn quý. Vì sao vậy? Vì con đường này đưa đến thọ báo sanh nhằm dòng 
đõi tôn quý, nghĩa là kẻ nam hay người nữ nào không kiêu ngạo, đại mạn. 
Ma-nạp nên biết, nghiệp này có quả báo như vậy. 

“Này Ma-nạp, do nhân gì, duyên gì mà kẻ nam hay người nữ không có 
của cải? Nếu có kẻ nam hay người nữ nào không làm thí chủ, không thực 
hành bồ thí cho Sa-môn, Bả-la-môn, cho kẻ nghèo cùng đơn độc ở xa đến 
xin những thứ như đồ ăn, thức uống, quần áo, mên, vòng hoa, hương thoa, 
nhà cửa, giường chõng, đèn dầu và sai dịch. Người ấy tạo nghiệp này, tác 
thành đầy đủ rồi, đến khi thân hoại mạng chung chắc chắn đưa đến chỗ 
ác, sanh vào trong địa ngục. Mãn kiếp địa ngục, lại sanh vào nhân gian, 
không có của cải. Vì sao vậy? Vì con đường này đưa đến thọ báo không 
có của cải, nghĩa là kẻ nam hay người nữ nào không biết làm người thí 
chủ, không thực hành bố thí.” Ma-nạp nên biết, nghiệp này có quả báo 
như vậy. 

“Này Ma-nạp, do nhân gì, duyên gì mà kẻ nam hay người nữ có nhiều 
của cải? Nếu có kẻ nam hay người nữ nào biết làm người thí chủ, biết 
thực hành bố thí. Người ấy bố thí cho Sa-môn, Bả-la-môn và kẻ nghèo 
cùng, cô độc từ xa tới xin những thứ như đồ, ăn thức uống, áo quần, mèn, 
vòng hoa, hương thoa, nhà cửa, giường chõng, đèn dầu và sai dịch. 
Người ấy thọ nhận nghiệp này, tác thành đầy đủ rồi, đến khi thân hoại 
mạng chung chắc chắn tiến lên chỗ lành, sanh vảo trong cõi trời. Mãn 





? PỊ.: ;haddho hoti atimãnï, cao ngạo, kiêu mạn. 
* PỊ,: ;a dãiã hơi, không phải là người cho, không phải là người hay bồ thí. 





B ANH VUÕ 


kiếp ở cõi trời, lại sanh vảo nhân gian, có nhiều của cải. Vì sao vậy? Vì 
con đường này đưa đến thọ báo có nhiều của cải, nghĩa là kẻ nam hay 
người nữ nào làm người chủ bồ thí, biết thực hành hạnh bố thí. Ma-nạp 
nên biết, nghiệp này có quả báo như vậy. 

“Này Ma-nạp, do nhân gì, duyên gì mà [706a] kẻ nam hay người nữ có 
trí tuệ kém cỏi? Nếu có kẻ nam hay người nữ nào không thường đến nơi 
kia hỏi việc. Nếu có Sa-môn, Bà-la-môn danh đức, người ấy không 
thường đến nơi đó hỏi đạo nghĩa, rằng “Thưa Chư Tôn, thế nào là thiện, 
thế nào là bất thiện? Thế nảo là tội, thế nào là không tội? Thế nảo là vi 
diệu, thế nào là không vi diệu? Thế nào là trắng, thế nào là đen? Trắng 
đen từ đâu sanh ra? Ý nghĩa của quả báo hiện tại như thế nào? Ý nghĩa 
của quả báo vị lai như thế nào? Ý nghĩa quả báo hậu thế như thế nào?” 
Giả sử có hỏi nhưng không chịu thực hành. Người ấy thọ nghiệp nảy, tác 
thành đầy đủ rồi, đến khi thân hoại mạng chung chắc chắn đưa đến chỗ 
ác, sanh vào trong địa ngục. Mãn kiếp địa ngục, lại sanh vào nhân gian, 
có trí tuệ kém cỏi. Vì sao vậy? Vì con đường này đưa đến thọ báo trí tuệ 
kém cỏi, nghĩa là kẻ nam hay người nữ ấy không có thường đến nơi kia 
hỏi việc. Ma-nạp nên biết, nghiệp này có quả báo như vậy. 

“Này Ma-nạp, do nhân gì, duyên gì mà kẻ nam hay người nữ có trí tuệ 
tốt đẹp? Nếu có kẻ nam hay người nữ nảo thường hay đến nơi kia hỏi 
việc. Nếu có Sa-môn, Bà-la-môn danh đức, người ấy thường đến nơi ấy 
mà hỏi đạo nghĩa, rằng “Thưa Chư Tôn, thế nào là nghiệp thiện, thế nào 
là bất thiện? Thế nào là tội, thế nào là không tội? Thế nảo là vi diệu, thế 
nảo là không vi diệu? Thế nào là trắng, thế nào lào đen? Trắng và đen 
từ đâu sanh ra? Ý nghĩa của quả báo hiện tại là thế nào? Ý nghĩa của 
quả báo vị lai là thế nào? Ý nghĩa quả báo hậu thế như thế nào?? Hỏi 
xong lại thường thực hành. Người ấy thọ nghiệp này, tác thành đầy đủ 
rồi, đến khi thân hoại mạng chung chắc chắn tiến lên chỗ lành, sanh vào 
trong cõi trời. Mãn kiếp ở cõi trời, lại sanh vào nhân gian, có trí tuệ tốt 
đẹp. Vì sao vậy? —Vì con đường này đưa đến thọ báo có trí tuệ tốt đẹp, 
nghĩa là kẻ nam hay người nữ nào thường hay đến nơi kia hỏi việc. Ma- 
nạp nên biết, nghiệp này có quả báo như vậy. 

“Ma Mạp nên biết, tạo tác nghiệp tương xứng với đoản thọ, tất chịu đoản 
thọ. Tạo nghiệp tương xứng với trường thọ, tất được trường thọ. Tạo tác 
nghiệp tương xứng với nhiều tật bệnh, tất phải chịu nhiều tật bệnh. Tạo 


kinh ANH VUÕ 484 





tác nghiệp tương xứng với ít tật bệnh, tất được ít tật bệnh. Tạo tác nghiệp 
tương xứng với sự không đoan chánh, tất phải thọ sự không đoan chánh. 
Tạo tác nghiệp tương xứng với đoan chánh, tất được đoan chánh. Tạo tác 
nghiệp tương xứng với không oai đức, tất phải chịu không oai đức. Tạo 
tác nghiệp tương xứng với oai đức, tất được oai đức. Tạo tác nghiệp 
tương xứng với dòng dõi tỉ tiện, tất phải sanh nhằm dòng dõi ti tiện. Tạo 
tác nghiệp tương xứng với dòng dõi tôn quý, tất được sanh vào dòng dõi 
tôn quý. Tạo tác nghiệp tương xứng với không của cải, tất bị không của 
cải. Tạo tác nghiệp tương xứng với nhiều của cải, tất được nhiều của cải. 
Tạo tác nghiệp tương xứng với trí tuệ kém cỏi, tất bị [706b] trí tuệ kém 
cỏi. Tạo tác nghiệp tương xứng với trí tuệ tốt đẹp, tất được trí tuệ tốt đẹp. 
“Này Ma-nạp, đó là những điều Ta đã nói từ trước rằng “Chúng sanh do 
hành nghiệp của chính mình, do nghiệp mà thọ báo, duyên nơi nghiệp, 
tùy theo nghiệp xứ cao thấp mà chúng sanh có tốt đẹp hay không tốt 
đẹp.` ” 

Anh Vũ Ma-nạp Đô-đề Tử bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, con đã hiểu! Bạch Thiện Thệ, con đã hiểu! Thế Tôn, nay 
con tự quy y Phật, quy y Pháp và Chúng Tỳ-kheo. Cúi xin Đức Thế Tôn 
nhận con làm Ưu-bả-tắc. Kê từ ngày nay, trọn đời tự quy y cho đến tận 
mạng. Bạch Đức Thế Tôn, bắt đầu ngày nay, mong Ngài vào nhà Đô-đề 
như vào nhà Ưu-bà- tắc khác tại Xá-vệ, để cho nhà Đô-đề được lợi nghĩa, 
được lợi ích an ồn, khoái lạc lâu dài!.” 

Phật thuyết như vậy. Anh Vũ Ma-nạp Đô-đề Tử và vô lượng chúng sau 
khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


n1 





*No.79 kết luận, Phật nói: đời sau ai nghe kinh này mà lông dựng đứng, nước 
mắt chảy sẽ được gặp Phật Di-lặc trong tương lai. 


171. KINH PHÂN BIỆT ĐẠI NGHIỆP 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật trú tại thành Vương xá, trú trong Trúc lâm, vườn Ca- 
lan-đà. 
Bấy giờ, Tôn giả Tam-di-đề' cũng trú ở thành Vương xá, trong thiền thất 
Vô sự. Lúc ấy, Dị học Bô-la-đà Tử” sau giờ trưa, ung dung đi đến chỗ 
Tôn giả Tam-di-đê, cùng chào hỏi rôi lui ngôi xuông một bên và hỏi: 
“Này Hiền giả Tam-di-đề, tôi có điều muốn hỏi, ngài cho phép chăng?” 
Tôn giả Tam-di-đề đáp: 
“Hiền giả Bô-la-đà Tử, muốn hỏi cứ hỏi. Tôi nghe xong sẽ suy nghĩ.” 
DỊ học Bô-la-đà Tử bèn hỏi: 
“Này Hiền giả Tam-di-đề, tôi trực tiếp nghe từ Ša-môn Cù-đàm, tôi trực 
tiêp nhận từ Sa-môn Cù-đàm, răng “Thân nghiệp, khâu nghiệp là hư vọng. 
Chỉ có ý nghiệp là chơn thật." Có một loại định, Tỳ-kheo vào định đó 
không còn cảm giác gì.”” ” 
Tôn giả Tam-di-đề đáp: 
“Hiền giả Bô-la-đà Tử, chớ có nói như vậy, chớ có hủy báng Đức Thế 
Tôn. Hủy báng Thê Tôn là bât thiện. Thê Tôn không nói như vậy. 
“Hiền giả Bô-la-đà Tử, Đức Thế Tôn đã dùng vô số phương tiện nói rằng 
“Nếu cố ý tạo tác nghiệp”, khi tác đã thành, Ta nói không CÓ VIỆC không 
thọ báo, hoặc hiện tại thọ báo, hoặc đời sau thọ báo. Nêu không cô ý tạo 
tác nghiệp, khi tác đã thành, Ta không nói chắc chăn phải thọ báo.” ” 
Dị học Bô-la-đà Tử ba lần nhắc lại câu ây với Tôn giả Tam-di-đề rằng: 


“Này Hiền giả Tam-di-đề, tôi trực tiếp nghe từ Sa-môn [706c] Cù-đàm, 





' Tam-di-đề, xem kinh số 165. 

“Bộ-la-đà Tử 'ữ ã# EÈ -ƒ.. PAli: Potaliputta. 

3PI.M. 136 (iii. 207): mogham kãyakammam moghatn vacikammain, manokammam 
eva saccan ï¡, “thân và ngữ nghiệp vo hiệu; ý nghiệp mới chân thật.” 

* PILibid.: na kiñc¡ vediyari, không có cảm thọ gì. 

“Hán: cố tác nghiệp #{E£š£, nghiệp được làm với sự cố ý. Päli: sañcetanika 





kamma. 


kinh TAÂM 500 





tôi trực tiếp nhận từ Sa-môn Cù-đàm, rằng “Thân nghiệp, khẩu nghiệp là 
hư vọng. Chỉ có ý nghiệp là chơn thật. Có một loại định, Tỳ-kheo vào 
định đó không còn cảm giác gì.” ” 

Tôn giả Tam-di-đề cũng ba lần đáp: 

“Hiền giả Bô-la-đà Tử, chớ có nói như vậy, chó có hủy báng Đức Thế 
Tôn. Hủy báng Thê Tôn là bât thiện. Thê Tôn không nói như vậy. 

“Hiền giả Bô-la-đà Tử, Đức Thế Tôn đã dùng vô số phương tiện nói rằng 
“Nêu cô ý tạo tác nghiệp, khi tác đã thành, Ta nói không CÓ VIỆC không 
thọ báo, hoặc hiện tại thọ báo, hoặc đời sau thọ báo. Nêu không cô ý tạo 
tác nghiệp, khi tác đã thành, Ta không nói chắc chăn phải thọ báo." ” 

Dị học Bô-la-đà Tử hỏi Tôn giả Tam-di-đề: 

“Nếu có ý tạo tác nghiệp, khi tác nghiệp đã thành, phải thọ báo gì?” 

Tôn giả Tam-di-đề đáp: 

“Hiền giả Bô-la-đà Tử, nếu cố ý tạo tác nghiệp, khi tác nghiệp đã thành, 
tât thọ báo khô.” 

DỊ học Bô-la-đà Tử lại hỏi: 

“Này Hiền giả Tam-di-đề, ông học đạo trong pháp luật này bao lâu rồi?” 
Tôn giả Tam-di-đề đáp rằng: 

“Hiền giả Bô-la-đà Tử, tôi học đạo trong pháp luật này mới có ba năm.” 
Lúc Ấy, Dị học Bô-la-đà Tử bèn suy nghĩ rằng: “Tỳ-kheo niên thiếu mà 
vân có thê bảo hộ Tôn sư như vậy, huông nữa là vị Thượng tọa cựu học.” 
Rồi thì DỊ học Bô-la-đà Tử nghe Tôn giả Tam-di-đề nói, không cho là 
phải, cũng không cho là quây, rời chỗ ngôi, lắc đâu mà đi. 

Lúc bấy giờ Tôn giả Đại Châu-na”, đang ở cách chỗ nghỉ ngày của Tôn 
giả Tam-di-đê không xa. Tôn giả Đại Châu-na nghe cuộc đôi thoại giữa 
Tôn giả Tam-di-đê và DỊ học Bô-la-đà Tử, ghi nhớ tât cả, rôi từ chô ngôi 
đứng dậy đi đên Tôn giả A-nan, cùng chào hỏi xong rôi ngôi xuông một 
bên và mang những lời đôi thoại giữa Tôn giả Tam-di-đề và DỊ học Bô- 
la-đà Tử thuật lại hêt cho Tôn giả A-nan nghe. 


Tôn giả A-nan nghe xong bảo rằng: 





° Đại Châu-na  /#j J. Pãli: Mahã-Cunda. 


Eiqh TAÂM 





“Này Hiền giả Châu-na, nhơn câu chuyện này, chúng ta nên đến gặp Đức 
Phật và trình bày lên Thê Tôn. Hiên giả Châu-na, chúng ta hãy cùng đên 
nơi Thê Tôn và bạch lên Thê Tôn tât cả nghĩa này. Hoặc nhơn đây, chúng 
ta được nghe những pháp nào khác của Thê Tôn.” 

Rồi Tôn giả A-nan và Tôn giả Đại Châu-na cùng đi đến chỗ Phật. Tôn 
giả Đại Châu-na cúi đâu đánh lê sát chân Phật, rôi ngôi xuông một bên. 
Tôn giả A-nan cúi đâu làm lễ sát chân Phật rôi đứng qua một bên. 

Lúc đó, Tôn giả A-nan [707a] nói rằng: 

“Này Hiền giả Châu-na, Hiền giả nên nói đi! Hiền giả nên nói đi!” 

Bấy giờ Thế Tôn hỏi: 

“Này A-nan, Tỳ-kheo Châu-na muốn nói sự gì?” 

Tôn giả A-nan thưa: 

“Bạch Thế Tôn, Thế Tôn sẽ tự nghe hết câu chuyện.” 

Tôn giả Đại Châu-na thuật lại đầu đuôi cuộc đối thoại giữa Tôn giả Tam- 
di-đê và DỊ học Bô-la-đà Tử cho Phật nghe. Nghe xong, Thê Tôn bảo 
răng: 

“Này A-nan, hãy xem Tỳ-kheo Tam-di-đề là người si, không đạo lý gì.” 
Vì sao? Vấn đề Dị học Bô-la-đà Tử hỏi là bất định” mà Tỳ-kheo Tam-di- 
đề, người ngu si kia chỉ trả lời theo nhất hướng đáp”.” 

Tôn giả A-nan bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, nếu Tỳ-kheo Tam-di-đề nhơn việc này trả lời rằng 
“Những gì được cảm thọ đêu là khô" thì có lỗi gì?” 

Đức Thế Tôn quở Tôn giả A-nan: 

“Hãy xem Ty-kheo A-nan cũng không có đạo lý gÌ cả. A-nan, kẻ ngu sỉ 
Tam-di-đê này được DỊ học Bô-la-đà Tử kia hỏi tât cả ba cảm thọ, khô 
thọ, lạc thọ và không khô không lạc thọ. A-nan, nêu kẻ ngu sĩ Tam-di-đê 





TPI.: unnangam, con đường nhằm lạc. 
Š Vấn sự bất định |R|*lF. 4/3, câu hỏi không xác định, cần trả lời bằng phân biệt 
đáp; một trong bốn ký vấn. Bản Thánh chép: vấn sự bất túc ZÈ, nhầm tự dạng. 











PAlI: vibhajja-byäkãmiyo pañho. 
?Nhất hướng đáp —j“JZš, một trong bốn cách trả lời vấn đề, # ký vấn: nhất 
hướng (xác định), phân biệt, phản cật bà xả trí. PälI: e&ansena vyaãkaío. 














kinh TAÂM 502 





được Dị học Bô-la-đà Tử hỏi, nên đáp như vầy, “Này Hiền giả Bô-la-đà 
Tử, nếu cố ý tạo nghiệp an lạc, khi tác đã thành sẽ thọ quả báo an lạc. 
Nếu cố ý tạo nghiệp khổ, khi tác đã thành, sẽ thọ quả báo khổ. Nếu cố ý 
tạo nghiệp không khổ không lạc, khi tác đã thành rồi sẽ thọ quả báo 
không khổ không lạc.” Này A-nan, nếu kẻ ngu sỉ Tam-di-đề được Dị học 
Bô-la-đà Tử hỏi và đáp như vậy thì DỊ học Bô-la-đà Tử mắt còn không 
dám nhìn Tam-di-đề ngu sỉ ấy, huống nữa lại có thể hỏi đến chuyện như 
vậy chăng? 

“Này A-nan, nếu ngươi từ Thế Tôn mà nghe kinh “Phân biệt đại 
nghiệpˆ,'° thì đối với Như Lai lại càng tăng thượng tâm tĩnh, được hoan 
hỷ.” 

Bấy giờ, Tôn giả A-nan chấp tay hướng về Phật, bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, nay thật đúng lúc. Bạch Thiện Thệ, nay thật đúng lúc. 
Nếu Thế Tôn vì các Tỳ-kheo nói kinh “Phân Biệt Đại Nghiệp”, các Tỳ- 
kheo nghe xong sẽ ghi nhớ kỹ.” 

Thế Tôn bảo: 

“Này A-nan, hãy lắng nghe, hãy suy nghĩ kỹ! Ta sẽ phân biệt đầy đủ cho 
ngươi nghe.” 

Tôn giả A-nan thưa: 

“Kính vâng, bạch Thế Tôn.” 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo vâng lời dạy, lắng nghe. 

Phật nói: 

“Này A-nan, hoặc có một người không từ bỏ sát sanh, không từ bỏ lấy 
của không cho, không từ bỏ tà dâm, không từ bỏ nói dối,... cho đến 
không từ bỏ tà kiến. Với sự không xả ly, không thủ hộ này, thân hoại 
mạng chung sanh về chỗ lành, sanh lên trời. Này A-nan, hoặc có một 
người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lây của không cho, từ bỏ tà dâm, từ bỏ nói dối, 
cho đến từ bỏ tà kiến. Với sự xả ly, sự thủ hộ này, thân hoại mạng [707b] 
chung sanh về chỗ ác, trong địa ngục. 

“Này A-nan, hoặc có một người không từ bỏ sát sanh, không từ bỏ lẫy 
của không cho, không từ bỏ tà dâm, không từ bỏ nói dối, cho đến không 





'° Phân biệt đại nghiệp 2}j!j7K%É. PI.: mahãkammavibhaigaim. 





EiậB TAÂM 


từ bỏ tà kiến. Với sự không xả ly, không thủ hộ này, thân hoại mạng 
chung sanh về chỗ ác, trong địa ngục. Này A-nan, hoặc có một người từ 
bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tả dâm, từ bỏ nói dối, cho đến 
từ bỏ tà kiến. Với sự xả ly và thủ hộ này, thân hoại mạng chung sanh về 
chốn lành, trong cõi trời. 

“Này A-nan, ở đây có người không từ bỏ sát sanh, không từ bỏ lấy của 
không cho, không từ bỏ tà dâm, không từ bỏ nói dối, cho đến không từ 
bỏ tà kiến; với sự không xả ly, không thủ hộ nảy, thân hoại mạng chung, 
người ấy sanh về chốn lành, trong cõi trời. Nếu có vị Sa-môn, Bả-la-môn 
chứng được thiên nhãn, thành tựu thiên nhãn mà thấy người kia, thấy rồi 
bèn tự suy nghĩ rằng, “Không có thân ác hành, cũng không có quả báo 
của thân ác hành. Không có khẩu và ý ác hành, cũng không có quả báo 
của khẩu và ý ác hành. Vì sao? Ta thấy người kia không từ bỏ sát sanh, 
không từ bỏ sự lấy của không cho, không từ bỏ tà dâm, không từ bỏ nói 
dối, cho đến không từ bỏ tà kiến; với sự không xả ly, không thủ hộ này, 
nhưng khi thân hoại mạng chung sanh về cõi lành, trong cõi trời. Nếu có 
những trường hợp khác cũng tương tự như vậy, không từ bỏ sát sanh, 
không từ bỏ không cho mà lấy, không từ bỏ tà dâm, không từ bỏ nói dối, 
cho đến không từ bỏ tà kiến; với sự không xả ly, không thủ hộ này, kia 
tất cả khi thân hoại mạng chung nhất định sanh về cõi lành, trong cÕi trời. 
Ai thấy như vậy gọi là chánh kiến. Ai thấy khác đi, trí họ đi về nẻo tà.” 
Bất cứ sở tri và sở kiến nào được cực lực mò mẫm, đều chủ trương theo 
một chiều rằng “Đây mới là chân thật, ngoài ra đều hư dối.) 

“Này A-nan, ở đây có người từ bỏ sát sanh, từ bỏ không cho mà lấy, từ 
bỏ tà dâm, từ bỏ nói dối, cho đến từ bỏ tà kiến; với sự xả ly, thủ hộ này, 
thân hoại mạng chung sanh về chốn ác, sanh trong địa ngục. Nếu có Sa- 
môn, Bả-la-môn chứng được thiên nhãn, thành tựu thiên nhãn mà thấy 
người kia, thấy rồi bèn tự suy nghĩ rằng: “Không có thân diệu hành, 
không có quả báo của thân diệu hành, không có khâu và ý diệu hành, 
cũng không có quả báo của khẩu và ý diệu hành.” Vì sao? Ta thấy người 
kia từ bỏ sát sanh, từ bỏ sự lấy của không cho từ bỏ tà dâm, không từ bỏ 
nói đối, cho đến từ bỏ tà kiến; với sự xả ly thủ hộ này, thân hoại mạng 
chung sanh về chốn ác, sanh trong địa ngục. Nếu có những trường hợp 
khác cũng tương tự như vậy, từ bỏ sát sanh, từ bỏ không cho mà lấy, từ 
bỏ tà dâm, từ bỏ nói dối, cho đến từ bỏ tà kiến; với sự xả ly, thủ hộ này, 





kinh TAÂM 504 


kia tất cả khi thân hoại mạng chung nhất định sanh về chốn ác, sanh 
trong địa ngục. Ai thấy như vậy gọi là chánh kiến. Ai thấy khác đi, trí họ 
đi về nẻo tà.” Bất cứ sở tri và sở kiến nào được cực lực mò mẫm, đều 
chủ trương theo một chiều rằng “Đây mới là chân thật, ngoài ra đều hư 
dối.” 

“Này A-nan, ở đây có người không từ bỏ sát sanh, không từ bỏ không 
cho mà lấy, không từ bỏ tà dâm, không từ bỏ nói dối, cho đến không từ 
bỏ tà kiến; với sự không xả ly, không thủ hộ này, thân hoại mạng chung 
sanh về [707e] chốn ác, sanh trong địa ngục. Nếu có Sa-môn, Bả-la-môn 
chứng được thiên nhãn, thành tựu thiên nhãn mà thấy người kia, thấy rồi 
bèn tự suy nghĩ: Có thân ác hành, có quả báo của thân ác hành, có khẩu 
và ý ác hành, cũng không có quả báo của khâu và ý ác hành.” Vì sao? Ta 
thấy kẻ kia không từ bỏ sát sanh, không từ bỏ không cho mà lấy, không 
từ bỏ tà dâm, không từ bỏ nói dối, cho đến không từ bỏ tà kiến; với sự 
không xả ly, không thủ hộ này, kia tất cả khi thân hoại mạng chung nhất 
định sanh về chốn ác, sanh trong địa ngục. Ai thấy như vậy gọi là chánh 
kiến; thấy khác đi, trí họ đi về nẻo tà.” Bắt cứ sở tri và sở kiến nào được 
cực lực mò mẫm, đều chủ trương theo một chiều rằng: “Đây mới là chân 
thật, ngoài ra đều hư dối. 

“Này A-nan, nếu có một người từ bỏ sát sanh, từ bỏ không cho mà lấy, 
từ bỏ tà dâm, từ bỏ nói dối, cho đến từ bỏ tà kiến. Với sự xả ly, thủ hộ 
này, thân hoại mạng chung sanh về chốn lành, sanh trong cõi trời. Nếu có 
Sa-môn, Bà-la-môn chứng được thiên nhãn, thành tựu thiên nhăn mà thấy 
người kia, thấy rồi bèn tự suy nghĩ: “Có thân diệu hành, cũng có quả báo 
của thân diệu hành; có khẩu và ý diệu hành, cũng có quả báo của khẩu và 
ý diệu hành. Vì sao? Ta thấy kẻ kia từ bỏ sát sanh, từ bỏ không cho mà 
lấy, từ bỏ tà dâm, từ bỏ nói dối, cho đến từ bỏ tả kiến; với sự xả ly, thủ hộ 
này, khi thân hoại mạng chung nhất định sanh về chốn lành, sanh trong 
cõi trời. Nếu lại có trường hợp khác tương tợ như vậy, từ bỏ sát sanh, từ 
bỏ không cho mà lấy, từ bỏ tả dâm, từ bỏ nói dối, cho đến từ bỏ tà kiến; 
với sự xả ly, thủ hộ này, tất cả những người ấy khi thân hoại mạng chung 
nhất định sẽ sanh về nẻo lành, sanh trong cõi trời. Ai thấy như vậy gọi là 
chánh kiến; thấy khác đi, trí họ đi về nẻo tà.” Bất cứ sở tri và sở kiến nào 
được cực lực mò mẫm, chủ trương theo một chiều rằng: “Đây mới là 
chân thật, ngoải ra đều hư dối. 


EiậB TAÂM 





“Này A-nan, ở trong đó, nếu vị Sa-môn, Bà-la-môn chứng được thiên 
nhãn, thành tựu thiên nhãn, nói như thế này, “Không có thân ác hành, 
không có quả báo của thân ác hành. Không có khẩu, ý ác hành, không có 
quả báo của khẩu và ý ác hành.” Ta không chấp thuận vị ấy. Nếu vị ấy 
nói như thế này, “Ta thấy người kia không từ bỏ sát sanh, không từ bỏ 
không cho mà lấy, không từ bỏ tả dâm, không từ bỏ nói dối, cho đến 
không từ bỏ tà kiến; với sự không xả ly, không thủ hộ này, thân hoại 
mạng chung sanh về chốn lành, sanh lên trời” Ta chấp thuận" vị ấy. 
Nếu nói như vầy, “Nếu có những trường hợp khác tương tợ như vậy, 
không từ bỏ sát sanh, không từ bỏ không cho mà lấy, không từ bỏ tà dâm, 
không từ bỏ nói dối, cho đến không từ bỏ tà kiến; với sự không xả ly, 
không thủ hộ này, tất cả những người ấy khi thân hoại mạng chung sanh 
về chỗ lành, [708a] sanh lên trời.” Ta không chấp thuận vị ấy. Nếu có ai 
nói như vầy, “Thấy như vậy mới là chánh kiến, thấy khác là kẻ có trí tà.” 
Ta không chấp thuận. Bất cứ sở tri và sở kiến nào được cực lực mò mẫm, 
chủ trương theo một chiều rằng “Đây mới là chân thật, ngoài ra đều hư 
dối.” Ta cũng không chấp thuận. Vì sao? Này A-nan, Như Lai biết 
những người đó là trường hợp khác. 

“Này A-nan, trong đó có Sa-môn, Bả-la-môn chứng được thiên nhãn, 
thành tựu thiên nhãn, nói thế này, “Không có thân diệu hành, cũng không 
có quả báo của thân diệu hành; không có khẩu, ý diệu hành, cũng không 
có quả báo của khâu và ý diệu hành.” Ta không chấp thuận vị ấy. Nếu 
nói thế này, “Ta thấy người kia từ bỏ sát sanh, từ bỏ lẫy của không cho, 
từ bỏ tà dâm, từ bỏ nói dối, cho đến từ bỏ tà kiến. Với sự xả ly, thủ hộ 
này, thân hoại mạng chung sanh về nẻo ác, sanh trong địa ngục.” Ta 
chấp thuận vị ấy. Nếu có ai nói thế này, “Có những trường hợp khác 
tương tợ như vầy, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà dâm, 
từ bỏ nói dối, cho đến từ bỏ tà kiến; với sự xả ly, thủ hộ nảy, tất cả những 
người ấy khi thân hoại mạng chung sanh về nẻo ác, sanh trong địa ngục. 
Ta không chấp thuận”. Nếu kia lại nói thế này, “Thấy như vậy mới là 





'! Chấp nhận có, vì những trường hợp cần phân biệt. 

'“Chấp nhận có. Trường hợp hành thiện, nhưng tái sanh ác thú. Vì có sự phân 
biệt. 

'3 Như trên, nhưng không chấp nhận, vì quan điểm một chiều (nhất hướng). 


kinh TAÂM 506 





chánh kiến, thấy khác là kẻ có trí tà.” Ta cũng không chấp thuận. Bất cứ 
sở tri và sở kiến nào được cực lực mò mẫm, chủ trương theo một chiều 
rằng “Đây mới là chân thật, ngoài ra đều hư dối.” Ta cũng không chấp 
thuận. Vì sao? Này A-nan, Như Lai biết những người đó là trường hợp 
khác. 

“Này A-nan, trong đó nếu có Sa-môn, Bà-la-môn chứng được thiên nhãn, 
thành tựu thiên nhãn, nói như vây, “Có thân ác hành, cũng có quả báo của 
thân ác hành. Có khẩu, ý ác hành, cũng có quả báo của khâu và ý ác 
hành.” Ta chấp thuận vị ấy. Nếu kia nói như thế này, “Ta thấy người kia 
không từ bỏ sát sanh, không từ bỏ lấy của không cho, không từ bỏ tả dâm, 
không từ bỏ nói dối, cho đến không từ bỏ tà kiến. Với sự không xả ly, 
không thủ hộ này, thân hoại mạng chung sanh về nẻo ác, sanh trong địa 
ngục.” Ta chấp thuận vị ấy. Nếu nói thế này, “Những trường hợp tương 
tợ như vậy, không từ bỏ sát sanh, không từ bỏ lấy của không cho, không 
từ bỏ tả dâm, không từ bỏ nói dối, cho đến không từ bỏ tà kiến; với sự 
không xả ly, không thủ hộ này, tất cả những người ấy khi thân hoại mạng 
chung sanh về nẻo ác, sanh trong địa ngục.” Ta không chấp thuận. Nếu 
kia lại nói thế này, “Thấy như vậy mới là chánh kiến, thấy khác là kẻ có 
trí tà.” Ta cũng không chấp thuận. Bất cứ sở tri và sở kiến nào được cực 
lực mò mẫm, chủ trương theo một chiều rằng “Đây mới là chân thật, 
ngoài ra đều hư dối.” Ta cũng không chấp thuận. Vì sao? Này A-nan, 
Như Lai biết [708b] những người đó là trường hợp khác. 

“Này A-nan, trong đó nếu có Sa-môn, Bà-la-môn chứng được thiên nhãn, 
thành tựu thiên nhãn, nói như thế này, “Có thân diệu hành, cũng có quả 
báo của thân diệu hành; có khẩu, ý diệu hành, cũng có quả báo của khẩu 
và ý diệu hành.” Ta chấp thuận vị ấy. Nếu nói như vây, “Ta thấy người 
kia từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà dâm, từ bỏ nói dối, 
cho đến từ bỏ tà kiến; với sự xả ly, thủ hộ nảy, thân hoại mạng chung 
sanh về chốn lành, sanh trong cõi trời.” Ta chấp thuận họ. Nếu nói như 
vầy, “Nếu có những trường hợp tương tợ như vây, từ bỏ sát sanh, từ bỏ 
lấy của không cho, từ bỏ tà dâm, từ bỏ nói dối, cho đến từ bỏ tà kiến; với 
sự xả ly, thủ hộ này, tất cả những người ấy khi thân hoại mạng chung 
sanh về chốn lành, sanh trong cõi trời. Ta không chấp thuận họ. Nếu kia 
lại nói thế này, “Thấy như vậy mới là chánh kiến, thấy khác là kẻ có trí 
tà.” Ta cũng không nghe họ. Bất cứ sở tri và sở kiến nào được cực lực 





Bi TAÂM 


mò mẫm, chủ trương theo một chiều rằng “Đây mới là chân thật, ngoài ra 
đều hư dối.` Ta cũng không nghe họ. Vì sao? Này A-nan, Như Lai biết 
những người đó là trường hợp khác. 

“Này A-nan, nếu có một người không từ bỏ sát sanh, không từ bỏ lấy của 
không cho, không từ bỏ tà dâm, không từ bỏ nói dối, cho đến không từ 
bỏ tà kiến; với sự không xả ly, không thủ hộ này, thân hoại mạng chung 
sanh về chốn lành, sanh trong cõi trời. Ấy là, nếu trước kia nó đã tạo tác 
nghiệp bắt thiện, tác đã thành rồi, do sự không xả ly, không thủ hộ, cho 
nên ở trong đời hiện tại thọ báo xong, họ sanh về nơi đó ''. Hoặc do hậu 
báo cho nên người kia không vì nhơn này, không vì duyên này mà thân 
hoại mạng chung sanh về chốn lành, sanh trong cõi trời. Hoặc trước kia 
đã tạo tác nghiệp thiện, tác đã thành rồi, do xả ly và thủ hộ nên chưa tiêu 
hết, cần phải được thọ báo ở chốn lành; kia do nhơn này, duyên này cho 
nên thân hoại mạng chung sanh về chốn lành, sanh trong cõi trời. Hoặc 
khi chết khởi các tâm, và tâm sở hữu pháp thuộc thiện' tương ưng với 
chánh kiến; kia nhờ nhơn này, duyên này, thân hoại mạng chung sanh về 
chốn lành, sanh trong cõi trời. A-nan, Như Lai biết người kia là như vậy. 
“Này A-nan, nếu có một người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lẫy của không cho, 
từ bỏ tà dâm, từ bỏ nói dối, cho đến từ bỏ tà kiến; với sự xả ly, thủ hộ này, 
thân hoại mạng chung sanh về nẻo ác, sanh trong địa ngục. Người ấy dp 
trước kia đã tạo tác nghiệp thiện, tác đã thành rồi, do sự xả ly, thủ hộ cho 
nên ở trong đời hiện tại họ thọ báo xong, cho nên sanh về nơi đó. Hoặc 
do bởi hậu báo cho nên họ không vì nhơn này, duyên này mà thân hoại 
mạng chung sanh về nẻo ác, sanh trong địa ngục. Hoặc trước kia đã tạo 
tác nghiệp bất thiện, tác đã thành rồi, do không xả ly và không thủ hộ nên 
chưa tiêu hết, phải [708e] thọ báo ở địa ngục; họ do nhơn này, duyên này 
cho nên thân hoại mạng chung sanh về nẻo ác, sanh trong địa ngục. Hoặc 
khi chết sanh tâm và các tâm sở hữu pháp bắt thiện tương ưng với tà kiến, 
do nhơn này, duyên này, thân hoại mạng chung sanh về nẻo ác, sanh 
trong địa ngục. A-nan, Như Lai biết người kia là như vậy. 

“Này A-nan, nếu có một người không từ bỏ sát sanh, không từ bỏ lấy của 
không cho, không từ bỏ tà dâm, không từ bỏ nói dối, cho đến không từ 





!*Tực sanh về cõi lành. 


''Tức khi chết với tâm và tâm sở thiện. 





kinh TAÂM 508 


bỏ tà kiến; với sự không xả ly, không thủ hộ này, thân hoại mạng chung 
sanh về nẻo ác, sanh trong địa ngục. Kia do chính nhơn này, duyên này 
thân hoại mạng chung sanh về nẻo ác, sanh trong địa ngục. Hoặc trước 
kia đã tạo tác nghiệp bắt thiện, tác đã thành rồi, do sự không xả ly, không 
thủ hộ mà chưa tiêu hết, nên phải thọ báo ở địa ngục; kia do nhơn này, 
duyên này cho nên thân hoại mạng chung sanh về nẻo ác, sanh trong địa 
ngục. Hoặc khi chết sanh các tâm và tâm sở hữu pháp bất thiện tương 
ưng với tà kiến, kia do nhơn này, duyên này, thân hoại mạng chung sanh 
về nẻo ác, sanh trong địa ngục. A-nan, Như Lai biết người kia là như vậy. 
“Này A-nan, nếu có một người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lẫy của không cho, 
từ bỏ tà dâm, từ bỏ nói dối, cho đến từ bỏ tà kiến; với sự xả ly, thủ hộ này, 
thân hoại mạng chung sanh về chốn lành, sanh trong cõi trời. Kia nhờ 
chính nhơn này, duyên này thân hoại mạng chung sanh về chốn lành, 
sanh trong cõi trời. Hoặc trước kia đã tạo tác nghiệp thiện, tác đã thành 
rồi, nhờ có xả ly, có thủ hộ mà chưa tiêu hết, phải được thọ báo thiện; kia 
nhờ nhơn này, duyên này cho nên thân hoại mạng chung sanh về chốn 
lành, sanh trong cõi trời. Hoặc đến lúc chết sanh các tâm và tâm sở hữu 
pháp thiện tương ưng với chánh kiến, kia do nhơn này, duyên này, thân 
hoại mạng chung sanh về chốn lành, sanh trong cõi trời. A-nan, Như Lai 
biết người kia là như vậy. 

“Lại nữa, có bốn hạng người. Hoặc có người không có mà tợ như có. 
Hoặc có mà tợ như không có. Hoặc không có tợ như không có. Hoặc có 
tợ như có. 

“Này A-nan, cũng như có bốn loại xoài. Hoặc xoài không chín mà giống 
như chín. Hoặc chín giống như không chín. Hoặc không chín giống như 
không chín. Hoặc chín giống như chín. 

“Cũng vậy A-nan, bốn thứ xoài được thí dụ với người. Hoặc có người 
không có mà tợ như có. Hoặc có mà tợ như không có. Hoặc không có tợ 
như không có. Hoặc có tợ như có.” 





I6 pỊ, (M.1. 215), bốn loại nghiệp: ai kammam abhabbam abhabbabhasam, có 
nghiệp vô năng tương tợ vô năng; øbhabbam bhabbabhasưm, vô nanuưg tợ hữu 
năng; jabbañceva bhabbabhasam, hữu năng tợ hữu năng; ?ñhajbam 
abhabbäbhasam, hữu năng tợ vô năng. 


Eiqb TAÂM 





Phật thuyết như vậy. Tôn giả A-nan và các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật 
thuyết, hoan hỷ phụng hành. ” 
L] 
PHẢM 16: TÂM 


TỤNG NGÀY THỨ TƯ 
Phân biệt tụng 


ÌPSHK—  Í 


1i£HM13 














lí 

















Kệ tóm tắt: 

Tâm, Phù, hai Pháp thọ, 
Hành thiền, Thuyết, Lạp sư, 
Ngũ chi tài vật chủ, 

Cù-đàm-dii, Đa giới. 


172. KINH TÂM 
173. KINH PHÙ-DI 
174. KINH THỌ PHÁP (J) 
175. KINH THỌ PHÁP (II) 
176. KINH HÀNH THIÊN 
177. KINH THUYÉT 
178. KINH LẠP SƯ 
179. KINH NGŨ CHI VẬT CHỦ 
180. KINH CÙ-ĐÀM-DI 
181. KINH ĐA GIỚI 





' Bản Hán, hết quyên 44. 


172. KINH TÂM 


[709a13] Tôi nghe như vầy. 

Một thời Đức Phật trú tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn Cấp cô 
độc. 

Bấy giờ, có một Tỳ-kheo sống cô độc tại một nơi an tĩnh, thiền tọa tư duy, 
tâm khởi ý niệm: “Cái gì dẫn thế gian đi? Bởi cái gì bị nhiễm trước? Cái 
gì sanh khởi mà tự tại?” 

Khi ấy, vào lúc xế chiều, Tỳ-kheo ấy từ thiền tọa dậy, đi đến chỗ Phật, 
cúi đầu đảnh lễ chân Phật rồi ngồi xuông một bên, bạch răng: 

“Bạch Thế Tôn, hôm nay con một mình ở một nơi yên tĩnh, thiền tọa tư 
duy, tâm khởi ý niệm “Cái gì dẫn thế gian đi? Bởi cái gì bị nhiễm trước? 
Cái gì sanh khởi mà tự tại?” ” 

Đức Thế Tôn nghe xong, khen ngợi: 

“Lành thay, lành thay, Tỳ-kheo, là con đường hiền thiện lại được quán 
sát hiền thiện, là biện tài tính diệu với tư duy khéo léo” rằng “Cái gì dẫn 
thế gian đi? Bởi cái gì bị nhiễm trước? Cái gì sanh khởi mà tự tại?” Này 
Ty-kheo, câu hỏi của ngươi là như vậy chăng?” 

Thầy Tỳ-kheo ấy đáp: 

“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Này Tỳ-kheo, tâm dẫn thế gian đi, tâm làm nhiễm trước, tâm sanh khởi 
tự tại. Này Tỳ-kheo, chính nó dẫn thế gian đi, chính nó làm nhiễm trước 
và cũng chính nó khởi tự tại. Này Tỳ-kheo, đa văn Thánh đệ tử không đê 
tâm dẫn đi, không để tâm nhiễm trước, không đỀ tâm tự tại. Này Ty-kheo, 





'PI. A ñ. 177: kena nu kho loko nữyati, kena loko parikassati, kassa ca uppannassa 
vasam gacchaii, “Cái gì dẫn đạo thế gian? Cái gì lôi kéo thế gian đi? Đối với cái 
gì đã sanh mà thế gian thần phục?” 

“Hữu hiền đạo nhi hữu hiền quán... fƒ#fÌflñf[Ÿfii. PRli: bñaddako kho te 
ummaggo, bhaddako patibhänam kalyäni paripucchä, tốt lành thay là con đường 
(hầm) của ngươi; sự lý giải thật là tốt lành; những câu hỏi thật là khéo léo. 

ŸPãli: ciassa upannassa vasam gacchaii, tâm sau khi sanh khởi nó khống chế (thế 
gian). 


Biậh TAÂM 





đa văn Thánh đệ tử không vâng theo sự tự tại của tâm, mà tâm tùy theo 
tự tại của đa văn Thánh đệ tử.” 

Tỳ-kheo bạch rằng: 

“Lành thay! Lành thay! Kính vâng, Bạch Thế Tôn!” 

Tỳ-kheo ấy sau khi nghe Phật thuyết giảng, hoan hỷ phụng hành rồi lại 
hỏi tiếp: 

“Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo đa văn; được nói là Tỳ-kheo đa văn. [709b] 
Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là Tỳ-kheo đa văn? Thế nào để được tuyên bố 
là Tỳ-kheo đa văn?” 

Đức Thế Tôn nghe xong, khen ngợi: 

“Lành thay, lành thay, Tỳ-kheo, là con đuờng hiền thiện lại được quán 
sát hiền thiện, là biện tài tinh diệu với tư duy khéo léo rằng “Bạch Thế 
Tôn, Tỳ-kheo đa văn; được nói là Tỳ-kheo đa văn, bạch Thế Tôn, thế nào 
gọi là Tỳ-kheo đa văn? Thế nào để được tuyên bố là Tỳ-kheo đa văn?” 
Này Tỳy-kheo, câu hỏi của ngươi là như vậy chăng?” 

Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Này Tỳ-kheo, những gì được Ta thuyết giảng rất nhiều, là chánh kinh, 
ca vịnh, ký thuyết, kệ-tha, nhân duyên, soạn lục, bản khởi, thử thuyết, 
sanh xứ, quảng giải, vị tằng hữu pháp và thuyết nghĩa. Này Tỳ-kheo, nếu 
có thiện nam tử chỉ nghe Ta nói bốn câu kệ mà biết nghĩa, biết pháp, thực 
hành pháp tùy pháp, thuận theo phạm hạnh, thì này Ty-kheo, nói Ty-kheo 
đa văn là chỉ nói như vậy chứ không hơn nữa. Này Tỳ-kheo, như vậy là 
Tỳ-kheo đa văn. Như Lai tuyên bố như vậy là Tỳ-kheo đa văn.” 

Tỳ-kheo bạch rằng: 

“Lành thay! Lành thay! Kính vâng, Bạch Thế Tôn!” 

Tỳ-kheo ấy sau khi nghe Phật thuyết giảng, hoan hỷ phụng hành rồi lại 
hỏi tiếp: 

“Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo đa văn có trí tuệ minh đạt, nói là Tỳ-kheo đa 





“Minh đạt trí tuệ. No.§2: Tiệp tật trí tuệ. PAÌI: nø/55edikapañ7o, trí tuệ nhạy bén, 


kinh TAÂM 503 





văn có trí tuệ minh đạt. Bạch Thế Tôn, thế nào Tỳ-kheo đa văn có trí tuệ 
minh đạt? Thế nào để được tuyên bố là Tỳ-kheo đa văn có trí tuệ minh 
đạt?” 

Đức Thế Tôn nghe xong khen ngợi: 

“Lành thay, lành thay, Tỳ-kheo, là con đuờng hiền thiện lại được quán 
sát hiền thiện, là biện tài tinh diệu với tư duy khéo léo rằng “Bạch Thế 
Tôn, Ty-kheo đa văn có trí tuệ minh đạt, nói là Tỳ-kheo đa văn có trí tuệ 
minh đạt. Bạch Thế Tôn, thế nào Tỳ-kheo đa văn có trí tuệ minh đạt? Thế 
nào để được tuyên bố là Tỳ-kheo đa văn có trí tuệ minh đạt?” Này Tỳ- 
kheo, câu hỏi của ngươi là như vậy chăng?” 

Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Này Tỳ-kheo, Tỳ-kheo nghe rằng “Đây là Khổ”, tức thì với trí tuệ mà 
chân chánh thấy khô như thật; nghe Khô tập, Khổ diệt, Khổ diệt đạo, tức 
thì với trí tuệ mà chân chánh thấy Khổ diệt đạo như thật. Này Tỳ-kheo, 
như vậy là đa văn Tỳ-kheo có trí tuệ minh đạt. Như Lai tuyên bố như vậy 
là đa văn Tỳ-kheo có trí tuệ minh đạt.” 

Tỳ-kheo bạch rằng: 

“Lành thay! Lành thay! Kính vâng, Bạch Thế Tôn!” 

Tỳ-kheo ấy sau khi nghe Phật thuyết giảng, hoan hỷ phụng hành rồi lại 
hỏi tiếp: 

“Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo thông minh có hiệt tuệ, quảng tuệ,` nói là Tỳ- 
kheo thông minh có hiệt tuệ, quảng tuệ. Bạch Thế Tôn, thế nào là Ty- 
kheo thông minh có hiệt tuệ, quảng tuệ? Thế nào để được tuyên bồ là Tỷ- 
kheo thông minh có hiệt tuệ, [709c] quảng tuệ?” 

Đức Thế Tôn nghe xong, khen ngợi: 

“Lành thay, lành thay, Tỳ-kheo, là con đuờng hiền thiện lại được quán 
sát hiền thiện, là biện tài tinh diệu với tư duy khéo léo rằng “Bạch Thế 
Tôn, Tỳ-kheo thông minh có hiệt tuệ, quảng tuệ, nói là Tỳ-kheo thông 





sâu sắc (quyết trạch tuệ). 
ŸPI.: pandito mahäãpañño, quảng tuệ, đại tuê. 


Eiql) TAÂM 





minh có hiệt tuệ, quảng tuệ. Bạch Thế Tôn, thế nào là Ty-kheo thông 
minh có hiệt tuệ, quảng tuệ? Thế nào để được tuyên bố là Tỳ-kheo thông 
minh có hiệt tuệ, quảng tuệ?” Này Tỳ-kheo, câu hỏi của ngươi là như vậy 
chăng?” 

Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Nếu Tỳ-kheo không có tâm niệm gây tự hại, không có tâm niệm gây hại 
người, cũng không có tâm niệm gây hại cả hai. Ty-kheo chỉ có tâm niệm 
làm lợi ích cho tự thân và lợi ích cho người, lợi ích cho mọi người, 
thương xót thế gian, mong muốn cho trời, người được lợi ích và phước 
lành, được an ốn khoái lạc. Này Tỳ-kheo, như vậy là Tỳ-kheo thông 
minh có hiệt tuệ, quảng tuệ, Như Lai tuyên bố như vậy là Tỳ-kheo thông 
minh có hiệt tuệ, quảng tuệ.” 

Tỳ-kheo bạch rằng: 

“Lành thay! Lành thay! Kính vâng, Bạch Thế Tôn!” 

Khi ấy, Tỳ-kheo ấy sau khi nghe Phật "thuyết giảng, khéo thọ lãnh, khéo 
ghi nhớ, khéo tụng tập, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy, cúi đầu đảnh lễ chân 
Phật, nhiễu quanh ba vòng rồi lui ra. 


Lúc bấy giờ Tỷ-kheo ấy lãnh thọ lời dạy của Đức Thế Tôn, sống cô độc 
nơi yên tĩnh xa vắng, tâm không phóng dật, tu hành tỉnh cần. Tỳ-kheo â ấy 
khi sống cô độc ở nơi xa vắng, tâm không phóng dật, tu hành tinh cần để 
đạt đến mục đích mà một thiện nam tử cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà-sa, chí 
tín lia bỏ gia đình, sống không gia đình học đạo, là duy chỉ mong thành 
tựu phạm hạnh vô thượng, ngay trong đời hiện tại này tự tr1, tự giác, tự 
tác chứng, thành tựu an trụ, biết như thật “Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã 
vững, điều cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa." Vị Tôn giả ấy 
đã biết pháp rồi, liền chứng quả A-la-hán. 

Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo ấy sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ 
phụng hành. 

L] 


173. KINH PHÙ-DI 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật trú tại thành Vương xá, ở trong rừng Trúc lâm, vườn 
Ca-lan-đa. 
Bấy giờ, Tôn giả Phù-di' cũng ở tại thành Vương xá, [710a] trong thiền 
thất Vô sự”. 
Lúc bấy giờ, khi đêm đã qua, vào lúc sáng sớm, Tôn giả Phù-di khoác y, 
ôm bát vào thành Vương xá để khất thực. Tôn giả Phù-di suy nghĩ rằng: 
“Hãy khoan vào thành Vương xá khất thực. Ta nên đến nhà Vương tử 
Kỳ-bà-tiên-na Đồng tử'.” 
Rồi thì Tôn giả Phù-di đi đến nhà Vương tử Kỳ-bà-tiên-na Đồng tử. 
Vương tử Kỳ-bà-tiên-na Đồng tử xa trông thấy Tôn giả Phù-di đến, liền 
từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch vai áo, chắp tay hướng về Tôn giả Phù-di nói 
như vẫy: 
“Kính chào Tôn giả Phù-di. Tôn giả Phù-di lâu không đến đây. Xin mời 
ngồi trên giường này.” 
Tôn giả Phù-di ngồi xuống, Vương tử Kỳ-bà-tiên-na Đồng tử cúi đầu 
đảnh lễ sát chân Tôn giả Phù-di rồi ngồi sang một bên, thưa răng: 
“Thưa Tôn giả Phù-di, tôi có điều muốn hỏi, mong ngài nghe cho.” 
“Tôn giả Phù-di đáp: 
“Vương đồng tử, muốn hỏi điều gì cứ hỏi, tôi nghe rồi sẽ suy nghĩ.” 
Vương đồng tử liền hỏi: 
“Thưa Tôn giả Phù-di, có Sa-môn Bà-la-môn đi đến chỗ tôi và nói với tôi 
răng, “Này Vương đông tử, người nào có ước nguyện tu hành phạm hạnh 
một cách chân chánh, người ấy tất sẽ chứng quả. Nếu người nào không 
có ước nguyện, hoặc vừa có uớc nguyện, vừa không có ước nguyện, hoặc 
chẳng phải có ước nguyện, chăng phải không có ước nguyện, tu hành 





'Phù-di ?#'Ñ. Pali: Bhũmija. 

”Xem các kinh số 166, 171. 

Vương tử Kỳ-bà-tiên-na Đồng tử +##3#47E7lifš' ƒˆ, PAli đọc theo bản Hán: 
Jivasena Kumara. Nhưng, tên trong bản Päli M. 126: Jayasena räJakumara. 





RfB phuø-di 





phạm hạnh một cách chân chánh, người ấy tất sẽ chứng quả. Tôn sư của 
Tôn giả Phù-di có ý gì, có thuyết gì chăng”?” 

Tôn giả Phù-di nói: 

“Này Vương đồng tử, tôi chưa được đích thân nghe Đức Thế Tôn nói, 
cũng chưa được nghe các vị đồng phạm hạnh nói lại, nhưng này Vương 
đồng tử, có thê Đức Thế Tôn đã nói như vầy, “Người nào có ước nguyện, 
tu hành phạm hạnh một cách chân chánh, người ây tất sẽ chứng quả. Nếu 
người nào không có ước nguyện, hoặc vừa có ước nguyện vừa không có 
ước nguyện, hoặc chăng phải có ước nguyện, chẳng phải không có ước 
nguyện, nhưng tu hành phạm hạnh một cách chân chánh, người ây tất sẽ 


25 %*% 


chứng quả'. 
Vương đồng tử thưa rằng: 

“Nếu Tôn sư của Tôn giả Phù-di có ý như vậy, thuyết như vậy, thì ở giữa 
chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn, từ người đến trời trên thế 
gian này, Ngài quả là Bậc Tối Thượng. Thưa Tôn giả Phù-di, xin mời 
ngài thọ trai tại đây luôn.” 

Tôn giả Phù-di im lặng nhận lời. Sau khi biết Tôn giả Phù-di đã im lặng 
nhận lời rồi, Vương đồng tử liền từ chỗ ngồi đứng dậy, tự tay múc nước 
rửa, tự tay bưng hầu các món ngon sạch, mỹ diệu với đủ thức mềm, thức 
cứng, tự tay châm chước, khiến Tôn giả thọ dùng no đủ. 

Khi Tôn giả ăn xong, Vương đồng tử thu dọn chén bát, múc nước rửa, rồi 
lấy một cái giường nhỏ ngồi riêng một bên để nghe pháp. Tôn giả Phù-di 
thuyết pháp cho Vương đồng tử nghe, khuyến phát khát ngưỡng, thành 
tựu hoan hý. Sau khi bằng vô lượng phương tiện thuyết pháp cho Vương 
tử nghe, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hý rồi, Tôn giả liền từ 
chỗ ngồi đứng dậy ra về. 





“Pãli, M.126: cả bốn trường hợp đều không đắc quả (abhabbä phalassa 
adhigamaya). 

Có sự nhằm lẫn trong bản dịch Hán. Xem nội dung kinh. Cf. PI. M 126: (...) 
ayoniso brahmacariam carani abhabbä phalasa adhigamäaya (...) YVoniso 
brahmacariyam caranti bhabbä phalassa adhigamaya, “Những ai hành phạm hạnh 
không như lý, không thể đạt được kết quả. Những ai hành phạm hạnh như lý, tất 
sẽ đạt được kết quả.” 


kinh phuø-di 507 





[710b]Tôn giả đi đến chỗ Đức Phật, cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật rồi 
ngôi sang một bên, đem những điêu đã bàn luận với Vương đông tử thuật 
lại hêt với Đức Phật. 

Đức Thế Tôn nghe xong, nói rằng: 

“Này Phù-di, sao ngươi không đem bốn ví dụ nói cho Vương đồng tử 
rõ?” 

Tôn giả Phù-di hỏi: 

“Bạch Thế Tôn, bốn ví dụ ấy là những gì?” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Này Phù-di, nếu có Sa-môn, Bà-la-môn tà kiến, tà kiến có định, người 
ây có ước nguyện nhưng tu hành phạm hạnh một cách tà vạy, nên chắc 
chăn không thê chứng quả. Không có ước nguyện, hoặc vừa có ước 
nguyện, vừa không có ước nguyện, hoặc chăng phải có ước nguyện, 
chăng phải không có ước nguyện, tu hành phạm hạnh một cách tà vạy, 
chắc chăn không thê chứng quả. Vì sao vậy? Vì tìm câu quả vị một cách 
tà vạy, là không đúng đường lỗi”. 

“Này Phù-di, ví như có người muốn lấy sữa mà lại vắt nơi sừng con bò 
thì chắc chăn không lây được sữa. Dù không có ước nguyện, hoặc vừa có 
ước nguyện vừa không có ước nguyện, hoặc chăng phải có ước nguyện, 
chăng phải không có ước nguyện, nêu người ây muôn lây sữa mà lại vắt 
nơi sừng con bò thì chăc chăn không lây được sữa. Vì sao vậy? Vì tìm 
câu sữa một cách tà vạy, tức là vắt nơi sừng con bò vậy. Cũng vậy, này 
Phù-di, nêu có Sa-môn, Bả-la-môn tà kiên, tà kiên cô định, người ây có 
ước nguyện nhưng tu hành phạm hạnh một cách tà vạy nên chắc chăn 
không thê chứng quả. Không có ước nguyện, hoặc vừa có ước nguyện, 
hoặc vừa không có ước nguyện, hoặc chăng phải có ước nguyện, chăng 
phải không có ước nguyện, tu hành phạm hạnh một cách tà vạy thì chăc 
chăn không thê chứng quả. Vì sao vậy? Vì tìm câu quả vị một cách tả vạy, 
là không đúng đường lôi. 


“Này Phù-di, nêu có Sa-môn, Bà-la-môn chánh kiên, chánh kiên kiên 


























“Bản Hán: tà kiến, tà kiến định #J§ 3l 2E. Päli, nêu tám tà chỉ, từ /v kiến cho 
đến /à định. 
“Hán: vô đạo Ấ#t}ši. Pãli: ayoni hesã. 









































R08 phuø-di 





định, người ấy có ước nguyện, tu hành phạm hạnh một cách chân chánh 
nên tất sẽ chứng quả. Không có ước nguyện, hoặc vừa có ước nguyện, 
vừa không có ước nguyện, hoặc chằng phải có ước nguyện, chẳng phải 
không có ước nguyện, tu hành phạm hạnh một cách chân chánh, thì tất sẽ 
chứng quả. Vì sao vậy? Vì tìm cầu quả vị một cách chân chánh, là đúng 
đường lối. 

Này Phù-di, ví như có người muốn lấy sữa, cho bò ăn uống no nê rồi vắt 
sữa nơi vú nó thì chắc chắn lấy được sữa. Dù không có ước nguyện, hoặc 
vừa có ước nguyện, vừa không có ước nguyện, hoặc chẳng phải CÓ ước 
nguyện, chẳng phải không có ước nguyện, nếu người ấy muốn lấy sữa, 
cho bò ăn no nê rồi vắt nơi vú nó, thì chắc chắn lấy được sữa. Vì sao vậy? 
Vì tìm cầu sữa một cách chân chánh, là vắt nơi vú con bò. Cũng vậy, này 
Phù-di, nếu có Sa-môn, Bà-la-môn chánh kiến, chánh kiến kiên định, 
người ấy có ước nguyện, tu hành phạm hạnh một cách chân chánh, chắc 
chắn sẽ chứng quả. Nếu không có ước nguyện, hoặc vừa có ước nguyện 
vừa không có ước nguyện, hoặc chắng phải có ước nguyện, chăng phải 
không có ước nguyện, tu hành phạm hạnh một cách chân chánh thì chắc 
chắn sẽ chứng quả. Vì sao vậy? Vì tìm cầu quả vị một cách chân chánh, 
là đúng đường lối. 

“Này Phù-di, nếu có Sa-môn, Bả-la-môn tà kiến, tà kiến kiên định, người 
ấy có ước nguyện, tu hành phạm hạnh một cách tà vạy nên chắc chắn 
không thể chứng quả. Không có ước nguyện hoặc chẳng phải có ước 
nguyện, chăng phải không có ước nguyện, tu hành phạm hạnh một cách 
tà vạy thì chắc chăn không thể chứng quả. Vì sao vậy? Vì tìm cầu quả vị 
một cách tà vạy, là không đúng [710e] đường lối. 

“Này Phù-di, ví như có người muốn có tô, bèn lấy một bình đựng đầy 
nước lã rồi khuấy đều lên, chắc chắn không thể có tô. Dù không có ước 
nguyện, hoặc vừa có ước nguyện vừa không có ước nguyện, hoặc chẳng 
phải có ước nguyện, cũng chẳng phải không có ước nguyện. Người ấy 
muốn có tô, mà lấy một bình đựng đầy nước lã rồi khuấy đều lên, thì 
chắc chắn không thể có tô. Vì sao vậy? Vì tìm cầu tô một cách tà vạy, là 
khuấy nước lã. Cũng vậy, này Phù-di, nếu có Sa-môn, Bà-la-môn tà kiến, 
người ẫy có ước nguyện, tu hành phạm hạnh một cách tà vạy, chắc chắn 
không thể chứng quả. Nếu không có ước nguyện, hoặc vừa có ước 
nguyện vừa không có ước nguyện, hoặc chăng phải có ước nguyện, 


kinh phuø-di 509 





chẳng phải không có ước nguyện, tu hành phạm hạnh một cách tà vạy thì 
chắc chăn không thể chứng quả. Vì sao vậy? Vì tìm cầu quả vị một cách 
tà vạy, là không đúng đường li. 

“Này Phù-di, nếu có Sa-môn, Bà-la-môn chánh kiến, chánh kiến kiên 
định, người ấy có ước nguyện, tu hành phạm hạnh một cách chân chánh 
nên chắc chắn sẽ chứng quả. Hoặc không có ước nguyện, hoặc vừa có 
ước nguyện vừa không có ước nguyện, hoặc chắng phải có ước nguyện, 
chẳng phải không có ước nguyện, tu hành phạm hạnh một cách chân 
chánh thì chắc chắn sẽ chứng quả. Vì sao vậy? Vì tìm cầu quả vị một 
cách chân chánh, là đúng đường lối. 

“Này Phù-di, ví như có người muốn có tô, lấy một bình đựng đây lạc rồi 
khuấy đều lên thì chắc chắn được tô. Dù không có ước nguyện, hoặc vừa 
có ước nguyện vừa không có ước nguyện, hoặc chẳng phải có ước 
nguyện, chắng phải không có ước nguyện, người ấy muốn có tô, lây một 
bình đựng đây lạc rồi khuấy đều lên thì chắc chắn có được tô. Vì sao vậy? 
Vì tìm cầu tô một cách chân chánh, là khuấy lạc. Cũng vậy, này Phù-di, 
nếu có Sa-môn, Bà-la-môn chánh kiến, chánh kiến kiên định, người ấy có 
ước nguyện, tu hành phạm hạnh một cách chân chánh nên chắc chắn sẽ 
chứng quả. Hoặc không có ước nguyện, hoặc vừa có ước nguyện vừa 
không có ước nguyện, hoặc chắng phải có ước nguyện, chăng phải không 
có ước nguyện, tu hành phạm hạnh một cách chân chánh thì chắc chắn sẽ 
chứng quả. Vì sao vậy? Vì tìm cầu quả vị một cách chân chánh, là đúng 
đường lối. 

“Này Phù-di, nếu có Sa-môn, Bả-la-môn tà kiến, tà kiến kiên định, người 
ẫy có ước nguyện, tu hành phạm hạnh một cách tà vạy nên chắc chắn 
không thể chứng quả. Hoặc không có ước nguyện, hoặc vừa có ước 
nguyện vừa không có ước nguyện, hoặc chăng phải có ước nguyện, 
chẳng phải không có ước nguyện, tu hành phạm hạnh một cách tà vạy, thì 
chắc chăn không thể chứng quả. Vì sao vậy? Vì tìm cầu quả vị một cách 
tà vạy, là không đúng đường li. 

“Này Phù-di, ví như có người muốn có dầu, đồ đầy cát vào đồ ép, rưới 
nước lạnh cho rỉ thắm qua, rồi ép xuống, nên chắc chắn không có được 
dầu. Dù không có ước nguyện, hoặc vừa có ước nguyện vừa không có 
ước nguyện, hoặc chăng phải có ước nguyện, chăng phải không có ước 
nguyện, nếu người ấy muốn có dầu mà đồ đầy cát vào đồ ép, rưới nước 


RínĐ phuø-di 





lạnh cho rỉ thấm qua, rồi ép xuống, thì chắc chăn không có được dầu. Vì 
sao vậy? Vì tìm cầu dầu một cách tà vạy, là ép cát. Cũng vậy, này Phù-di, 
nếu có Sa-môn, Bà-la-môn tà kiến, tà kiến kiên định, người ẫy CÓ ƯỚC 
nguyện, nhưng tu hành phạm hạnh một cách tà vạy nên chắc chắn không 
thê [711a] chứng đắc quả. Hoặc không có ước nguyện, hoặc vừa có ước 
nguyện vừa không có ước nguyện, hoặc chăng phải có ước nguyện, 
chẳng phải không có ước nguyện mà tu hành phạm hạnh một cách tà vạy 
thì chắc chắn không thể chứng quả. Vì sao vậy? Vì tìm cầu quả vị một 
cách tà vạy, là không đúng đường lỗi. 

“Này Phù-di, nếu có Sa-môn, Bà-la-môn chánh kiến, chánh kiến kiên 
định, người ấy có ước nguyện, tu hành phạm hạnh một cách chân chánh, 
nên chắc chắn sẽ chứng quả. Hoặc không có ước nguyện, hoặc vừa có 
ước nguyện vừa không có ước nguyện, hoặc chẳng phải có ước nguyện, 
chẳng phải không có ước nguyện, tu hành phạm hạnh một cách chân 
chánh, thì chắc chắn sẽ chứng quả. Vì sao vậy? Vì tìm cầu quả vị một 
cách chân chánh, là đúng đường lối. 

“Này Phù-di, ví như có người muốn có dầu, đỗ đầy hạt mè vào đồ ép, 
rưới nước sôi cho rỉ thắm qua, rồi ép xuống nên chắc chắn có được dầu. 
Dù không có ước nguyện, hoặc vừa có ước nguyện vừa không có ước 
nguyện, hoặc chăng phải có ước nguyện, chắng phải không có ước 
nguyện, nếu người ấy muốn có dầu, đồ đầy hạt mè vào đồ ép, rưới nước 
sôi cho rỉ thấm qua, rồi ép xuống thì chắc chắn có được dầu. Vì sao vậy? 
Vì tìm cầu dầu một cách chân chánh, là ép hạt mè. Cũng vậy, này Phù-d, 
nếu có Sa-môn, Bả-la-môn chánh kiến, kiên định chánh kiến, người ây có 
ước nguyện, tu hành phạm hạnh một cách chân chánh nên chắc chắn sẽ 
chứng quả. Hoặc không có ước nguyện, hoặc vừa có ước nguyện vừa 
không có ước nguyện, hoặc chắng phải có ước nguyện, chăng phải không 
có ước nguyện, tu hành phạm hạnh một cách chân chánh thì chắc chắn sẽ 
chứng quả. Vì sao vậy? Vì tìm cầu quả vị một cách chân chánh, là đúng 
đường lối. 

“Này Phù-di, nếu có Sa-môn, Bả-la-môn tà kiến, tà kiến kiên định, người 
ấy có ước nguyện, tu hành phạm hạnh một cách tà vạy nên chắc chắn 
không thể chứng đắc quả. Hoặc không có ước nguyện, hoặc vừa có ước 
nguyện vừa không có ước nguyện, hoặc chăng phải có ước nguyện, 
chẳng phải không có ước nguyện, tu hành phạm hạnh một cách tà vạy thì 


kinh phuø-di 511 





chắc chăn không thể chứng quả. Vì sao vậy? Vì tìm cầu quả vị một cách 
tà vạy, là không đúng đường lối. 

“Này Phù-di, ví như có người muốn có lửa, bèn lấy củi ướt làm mồi lửa, 
dùng dùi ướt mà dùi nên chắc chắn không có được lửa. Dù không có ước 
nguyện, hoặc vừa có ước nguyện vừa không có ước nguyện, hoặc chẳng 
phải CÓ ước nguyện, chẳng phải không có ước nguyện, nếu người ấy 
muốn có lửa mà lấy củi ướt làm mồi lửa, dùng dùi ướt mà dủi thì chắn 
chắn không có được lửa. Vì sao vậy? Vì tìm cầu lửa một cách tà vạy, là 
dủi củi ướt. Cũng vậy, này Phù-di, nếu có Sa-môn, Bả-la-môn tả kiến, tà 
kiến kiên định, người ấy có ước nguyện, tu hành phạm hạnh một cách tà 
vạy nên chắc chắn không thể chứng quả. Hoặc không có ước nguyện, 
hoặc vừa có ước nguyện vừa không có ước nguyện, hoặc chẳng phải có 
ước nguyện, chẳng phải không có ước nguyện, tu hành phạm hạnh một 
cách tà vạy, thì chắc chắn không được chứng quả. Vì sao vậy? Vì tìm cầu 
quả vị một cách tà vạy, là không đúng đường lối. 

“Này Phù-di, nếu có Sa-môn, Bà-la-môn chánh kiến, chánh kiến kiên 
định, người ấy có ước nguyện, tu hành phạm hạnh một cách chân chánh, 
nên chắc chắn sẽ chứng quả. Hoặc không có ước nguyện, hoặc vừa có 
ước nguyện vừa không có ước nguyện, hoặc chẳng phải có ước nguyện, 
chẳng phải không có ước nguyện, tu hành phạm hạnh một cách chân 
chánh thì chắc chắn sẽ chứng quả. Vì sao vậy? Vì tìm cầu quả vị [711b] 
một cách chân chánh, là đúng đường lối. 

“Này Phù-di, ví như có người muốn có lửa bèn lấy củi khô làm mồi lửa, 
dùng dùi khô mà dùi nên chắc chắn có được lửa. Dù không có ước 
nguyện, hoặc vừa có ước nguyện vừa không có ước nguyện, hoặc chẳng 
phải có ước nguyện, chẳng phải không có ước nguyện, người ấy muốn có 
lửa, lấy củi khô làm mồi lửa, dùng dùi khô mà dùi thì chắc chăn có được 
lửa. Vì sao vậy? Vì tìm cầu lửa một cách chân chánh, là dùi củi khô. 
Cũng vậy, này Phù-di, nếu có Sa-môn, Bả-la-môn chánh kiến, người ấy 
có ước nguyện, tu hành phạm hạnh một cách chân chánh nên chắc chắn 
sẽ chứng quả. Nếu không có ước nguyện, hoặc vừa có ước nguyện vừa 
không có ước nguyện, hoặc chắng phải có ước nguyện, chăng phải không 
có ước nguyện, tu hành phạm hạnh một cách chân chánh thì chắc chắn sẽ 
chứng quả. Vì sao vậy? Vì tìm cầu quả vị một cách chân chánh, là đúng 
đường lối. 


Rính phuø-di 





“Này Phù-di, nếu ngươi nói cho Vương đồng tử nghe bốn ví dụ này, 
Vương đồng tử nghe xong chắc chắn sẽ rất hoan hý, cúng dường ngươi 
suốt đời, như áo, chăn, uống ăn, ngọa cụ, thuốc thang và đủ các thứ nhu 
dụng khác cho đời sống.” 

Tôn giả Phù-di thưa: 

“Bạch Thế Tôn, trước đây con chưa từng được nghe bốn ví dụ này, thì 
lấy đâu để nói lại. Duy chỉ hôm nay mới được nghe Thế Tôn nói mà 
thôi.” 

Phật thuyết giảng như vậy. Tôn giả Phù-di và các Tỳ-kheo sau khi nghe 
Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


"1 


174. KINH THỌ PHÁP (I) 
Tôi nghe như vây: 
Một thời Đức Phật ở nước Xá-vệ, trong rừng Thắng lâm, vườn Cấp cô 
độc. 
Bấy giò, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo rằng: 
“Thế gian thật sự có bốn loại thọ pháp'. Những øì là bốn? Hoặc có thọ 
pháp hiện tại lạc, tương lai thọ quả báo khổ. Hoặc có thọ pháp hiện tại 
khổ, tương lai thọ quả báo lạc. Hoặc có thọ pháp hiện tại khổ, tương lai 
thọ quả báo khô. Hoặc có thọ pháp hiện tại lạc, tương lai thọ quả báo lạc. 
“Thế nào là thọ pháp hiện tại lạc, mà tương lai thọ quả báo khô?? 
“Hoặc có Sa-môn, Bà-la-môn, Bà-la-môn ham thích vui đùa chung với 
người con gái trang điểm” mà chủ trương rằng “Sa-môn, Bà-la-môn này 
thấy nơi dục có những sợ hãi và những tai họa gì trong tương lai mà phải 
đoạn trừ dục và bày ra phương pháp đoạn dục? Sung sướng thay xúc 
chạm nơi thân thê người nữ trang điểm này!” Người ấy với người nữ này 
cùng nhau vui đùa, du hí ở trong đó. Người ấy thọ pháp lạc đó đã thành 
tựu đầy đủ rồi, khi thân hoại mạng chung thăng I 1e] đến chỗ ác, sanh 
trong địa ngục, khi ấy mới dây lên ý nghĩ như vầy, “Sa-môn, Bả-la-môn 
kia thấy nơi dục có những sợ hãi và những tai họa này trong tương lai 
cho nên đoạn dục và bày ra phương pháp đoạn dục. Chúng ta nhân bởi 
dục, do tranh với dục”, duyên do dục cho nên lãnh sự khổ cùng cực như 
Vậy, sự khổ trọng đại như vậy. ` 





'Bốn thọ pháp 5#Ỳ#. PRli: catärimani dahammasamadãänani. Cf. Tập dị 8 (tr. 
398c06): bốn pháp thọ J‡**#. 

?M. 45 (. 305): dhammasamadanamn paccupannasukham ãyatiin dukkhavipakam. Tập 
dị. ibid.: cảm hiện lạc hậu khổ dị thục #ÄJi4##44 7ï #$ 4. 

* Hán: trang nghiêm nữ j£lfậ+“í. M. 45: ứe kho molibaddhäahi paribbäjikahi 
paricärenri, họ đi tìm lạc thú với các nữ du sĩ tóc quấn. 

“Hán: tránh dục #8, “tranh cãi với dục”. Có lẽ hiểu ađji*arana là tranh cãi, 
thay vì là nguyên nhân hay động cơ. M. 45: kãmahefui kãmanidanzrm, nhân bởi 
dục, duyên do dục. 








in THOÏ PHAÙP () 





“Cũng như vào tháng cuối mùa Xuân”, giữa trưa rất nóng, hạt dây leo bị 
nắng đốt nứt ra", rơi xuống gốc cây sa-la. Bấy giờ Thần cây sa-la nhân đó 
sanh ra sợ sệt. Khi ấy, chung quanh có các Thần Cây loại hạt giống, trăm 
thứ cây lúa, cây thuốc, các Thần Cây bà con, bằng hữu, thấy nơi hạt 
giống có sự sợ hãi trong tương lai, có đủ tai họa như vậy, liền đi đến chỗ 
Thần cây mà an ủi rằng, “Thần Cây chớ sợ, Thần Cây chớ sợ! Hạt giống 
này đây, hoặc là nai sẽ ăn, hoặc khổng tước sẽ ăn, hoặc gió thôi đi, hoặc 
lửa xóm đốt, hoặc lửa đồng thiêu, hoặc hư, hoặc chắng thành hạt giống. 
Như vậy, này Thần Cây, ông được an ổn.” Nếu hạt giống này không bị 
nai ăn, không tước ăn, gió thối đi, lửa thôn thiêu, cũng như không bị lửa 
đồng thiêu, cũng không hư hoại, chẳng thành hạt giống; hạt giống này 
chăng khuyết, chăng sâu, không bị vỡ nứt, không bị mưa, gió, nắng làm 
tốn thương; gặp mưa lớn rưới ướt, nó liền nây sanh nhanh chóng. Thần 
Cây kia liền suy nghĩ như vây, “Vì những cớ gì các Thần Cây xung 
quanh, các Thần Cây loại hạt giống, trăm thứ cây lúa, cây thuốc, các 
Thần cây bà con, bằng hữu, thấy nơi hạt giống tương lai có sự sợ hãi gì, 
tai họa gì mà sang an ủi ta, nói rằng, “Thần Cây chớ sợ, Thần Cây chớ sợ! 
Hạt giống này đây, hoặc là nai ăn, hoặc khổng tước ăn, hoặc gió thôi đi, 
hoặc lửa xóm đốt, hoặc lửa đồng thiêu, hoặc hư, hoặc chăng thành hạt 
giống. Như vậy, này Thần Cây, ông được an ôn”? Nhưng hạt giống này 
không bị nai ăn, không bị không tước ăn, không bị gió thôi đi, không bị 
lửa thôn thiêu, không bị lửa đồng thiêu, cũng không bị hư hoại, không 
thành hạt giống, hạt giống này chẳng khuyết, chăng lủng, không bị vỡ 
nứt, chăng bị mưa, gió, năng làm tốn thương, gặp mưa lớn tưới ướt nó 
liền nây mầm nhanh chóng, thành thân cây, cành lá mềm mại, thành đốt, 
sờ đến thích thú. Thân, cành, lá mềm mại thành đốt này SỜ đến thích thú, 
xúc chạm vui sướng. 

“Rồi cái này duyên vào cây mà thành cành lá to lớn, quấn lây thân cây ấy, 
che phủ ở trên. Sau khi bị che phủ ở trên rồi, vị Thần Cây kia bấy giờ 
mới suy nghĩ như vầy, “Các Thần Cây xung quanh kia, Thần Cây loại hạt 





Š Xuân hậu nguyệt. M 45: gimhãnam pacchime mãse, thắng cuỗi cùng mùa hạ. 
“Hán: nhật chích sách bính E| %#£ML, Các bản chép khác nhau về nhóm từ này. 
Bản Cao-li, viế/ E] thay vì nhật [|; bản Cao-li: b/ lữ, bản Tống: ngạn ƑẺ, thay 
vì sách }£. 





























kinh THOÏ PHAÙP (I) 515 





giống, trăm thứ cây lúa, [712a] cây thuốc, các Thần Cây bà con, bằng 
hữu, thấy nơi hạt giống tương lai có sự sợ hãi gì, tai họa gì mả sang an ủi 
ta, nói rằng, “Thần Cây chớ sợ, Thần Cây chớ sợ! Hạt giống này đây, 
hoặc là nai ăn, hoặc khống tước ăn, hoặc gió thối đi, hoặc lửa xóm đốt, 
hoặc lửa đồng thiêu, hoặc hư, hoặc chẳng thành hạt giống. Như vậy, này 
Thần Cây, ông được an ốn.` Nhưng hạt giống này không bị nai ăn, không 
bị khổng tước ăn, không bị gió thôi đi, không bị thiêu bởi lửa xóm, không 
bị thiêu bởi lửa đồng, không bị hư hại chẳng thành hạt giống; hạt giống 
này chăng khuyết, chăng lủng, cũng chăng bị vỡ nút, không bị mưa gió 
nắng làm thương tốn, gặp mưa lớn rưới nước nó liền nây sanh mầm 
nhanh chóng. Nhân vì hạt giống, duyên vì hạt giống mà ta chịu sự khổ 
cùng cực này, sự khổ trọng đại này. ` 

“Cũng vậy, hoặc có Sa-môn, Bả-la-môn, Bà-la-môn ham thích vui đùa 
chung với người con gái trang điểm mà chủ trương rằng “Sa-môn, Bà- 
la-môn này thấy nơi có những sợ hãi và những tai họa gì trong tương lai 
mà phải đoạn trừ dục và bày ra phương pháp đoạn dục? Sung sướng 
thay xúc chạm nơi thân thể người nữ trang điểm này!” Người ấy với 
người nữ này cùng nhau vui đùa, du hí ở trong đó. Người ấy thọ pháp 
lạc đó đã thành tựu đầy đủ rồi, khi thân hoại mạng chung thăng đến chỗ 
ác, sanh trong địa ngục, khi ấy mới dấy lên ý nghĩ như vầy, “Sa-môn, 
Bà-la-môn kia thấy nơi dục những sợ hãi và những tai họa nảy trong 
tương lai cho nên đoạn dục và bày ra phương pháp đoạn dục. Chúng ta 
nhân bởi dục, do tranh với dục, duyên do dục cho nên lãnh sự khổ cùng 
cực như vậy, sự khổ trọng đại như vậy." 

“Đó gọi là pháp thọ hiện tại lạc mà tương lai chịu quả báo khổ. 

“Sao gọi là pháp thọ hiện tại khổ mà tương lai tho quả báo lạc? 

“Hoặc có người mà bản tánh nặng đắm dục, nặng đắm nhuế, nặng đắm 
si, thường tùy tâm dục mà thọ khổ, ưu sâu; tùy tâm giận dữ, tâm sĩ mê 
mà thọ khổ, ưu sâu. Người ây vì khổ, vì ưu sầu mà trọn suốt cuộc sống tu 
hành phạm hạnh, cho đến khóc lóc rơi lệ. Người kia thọ lãnh pháp này, 





TPI.: paccuppannadukkhafñceva ãyatim sukhavipäkam. Tập đị ïbid.: cảm hiện khổ 
hậu lạc dị thục túi X55 2A 
Š PỊ.: pakatiyã tibbarägajãiiko, bản tánh rất nhạy cảm với tham ái. 





Kin§ THOÏ PHAÙP (I) 





đã thành tựu đầy đủ, thân hoại mạng chung tất sanh lên chỗ lành, sanh 
trên các cõi trời. 

“Đó là thọ pháp hiện tại khổ mà tương lai thọ quả báo lạc. 

“Sao gọi là thọ pháp hiện tại khô mà tương lai thọ quả báo khổ?? 

“Hoặc có Sa-môn, Bà-la-môn lõa hình, ° không y phục, hoặc dùng tay 
làm y phục, hoặc lấy lá làm y phục, hoặc lấy hạt châu làm y phục; hoặc 
không múc nước bằng bình, hoặc không múc nước bằng gáo; không ăn 
đồ ăn xốc xỉa bằng dao gậy, không ăn đồ ăn lừa dối, không tự mình đến, 
không sai người đi, không làm khách được mời, không làm khách được 
chảo đón, [712b] không là khách được lưu, không ăn từ giữa hai người 
đang ăn, không ăn tại nhà có thai, không ăn từ nhà có nuôi chó, không 
ăn từ nhà có lằng xanh bay đến; không ăn cá, không ăn thịt, không uống 
rượu, không uống nước dấm, hoặc không uống gì cả, học tập hạnh 
không uống; hoặc ăn một miếng, cho một miếng là đủ, hoặc ăn hai, ba, 
bốn, cho đến bảy miếng, và cho bảy miếng là đủ, hoặc ăn bởi một lần 
nhận được, và cho đến một lần nhận được là đủ, hoặc ăn bởi hai, ba bốn 
cho đến bảy lần nhận được và cho bảy lần nhận được là đủ, hoặc ăn 
ngày một lần và cho một lần là đủ, hoặc hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy 
ngày, nữa tháng, hay một tháng, ăn một lần và cho một lần là đủ; hoặc 
ăn cỏ, hoặc ăn lúa cỏ, hoặc ăn nếp tuế, hoặc ăn cám, hoặc ăn gạo đầu- 
đầu-la, hoặc ăn đồ ăn thô; hoặc đến chỗ vô sự, y nơi vô sự; hoặc ăn TẾ, 
hoặc ăn trái, hoặc ăn quả tự rụng; hoặc mặc áo khâu đủ thứ vải, hoặc 
mặc áo lông, hoặc mặc áo vải đầu-xá'!, hoặc mặc áo vải đầu-xá bằng 
lông, hoặc mặc bằng da nguyên, hoặc mặc da có xoi lỗ, hoặc mặc da 
toàn xoi lỗ; hoặc để tóc xõa, hoặc để tóc bệân, hoặc để tóc vừa xỏa vừa 
bện, hoặc chỉ cạo tóc, hoặc chỉ cạo râu, hoặc cạo cả râu tóc, hoặc nhồ 
tóc, hoặc nhồ râu, hoặc nhồ cả râu tóc, hoặc chỉ đứng thắng không hề 
ngồi, hoặc đi chồm hôm, hoặc năm gai, lẫy gai làm giường; hoặc nằm 
cỏ, lấy cỏ làm giường; hoặc thờ nước, ngày đêm lấy tay vọc; hoặc thờ 
lửa, ngày đêm đốt lên; hoặc thờ mặt trời, mặt trăng, thờ đắng Tôn hựu 
Đại đức, chắp tay hướng về kia. Những sự như vậy thọ khổ vô lượng, 





?PI.: paccuppannadukkhafceva aãyatim dukkhavipakam. 
'° Xem kinh 25 (Lõa hình Phạm chí), tr. 103b. 
' Hán: đâu-xá y #Ä2% 2. Päli dussa, vải thô chưa nhuộm màu. 


kinh THOÏ PHAÙP (I) 517 





học hạnh nóng bức”. Vị ấy thọ pháp này khi đã thành tựu đầy đủ rồi, 
thân hoại mạng chung tất sanh tới chỗ ác, sanh trong địa ngục. 

“Đó là thọ pháp hiện tại khổ, tương lai thọ quả báo khổ vậy. 

“Sao gọi là thọ pháp hiện tại lạc, tương lai thọ quả báo lạc?'? 

“Hoặc có người bản tánh không nặng đắm dục, không nặng đắm sân 
nhuế, không nặng đắm si. Vị ấy không thường theo tâm dục mà thọ 
khổ ưu lo; không theo tâm sân nhuế mà thọ khổ ưu lo và không theo 
tâm si mà chịu khổ, ưu lo. Vị ẫy do lạc, do hỷ, trọn cuộc đời mình tu 
hành phạm hạnh cho đến đạt được tâm hoan hỷ. Vị ấy thọ pháp này, 
đã thành tựu đầy đủ rồi, năm hạ phần kết dứt sạch, hóa sanh ở chỗ 
kia mà nhập Niết-bàn, được pháp bắt thối, không trở lại cõi này. 

“Đó là pháp thọ hiện tại lạc, tương lai thọ quả báo lạc. 

“Thế gian thật sự có bốn thọ pháp như vậy, do đó mà Ta [712e] giảng 
thuyết.” 

Đức Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ 
phụng hành. 


"1 





“Hán: Học phiển nhiệt hành ##{MÍT. PÄÌll: ãiãpanaparitäpanänuyogam 
aruyuito viharaii, sông hành theo sự khổ hạnh ép xác. 
13 Dị. : ¬.. Sc 

PÌ.: paccuppannasukhañceva ãyatiñca sukhavipakam. 


175. KINH THỌ PHÁP (II) 
Tôi nghe như vầy. 
Một thời Đức Phật trú tại Câu-lâu-sấu, ở tại đô ấp Kiếm-ma-sắt-đàm!. 
Bấy giỜ, Thế Tôn nói với các Ty-kheo rằng: 
“Thế gian này có ham muốn như vây, ước nguyện như vầy, yêu thích như 
vầy, vui sướng như vây và ý hướng như vây: “Mong sao các pháp không 
đáng thích, không đáng yêu, không vừa ý tiêu diệt. Mong sao các pháp 
đáng thích, đáng yêu, vừa ý sanh ra.' Nó ham muốn như vầy, ước vọng 
như vầy, yêu thích như vây, vui sướng như vầy và ý hướng như vầy như 
vậy. Song, pháp không đáng thích, không đáng yêu, không vừa ý lại sanh; 
pháp đáng thích, đáng yêu, đáng vừa ý lại diệt. Đó gọi là pháp ngu si. 
Pháp của Ta rất là sâu xa, khó thấy, khó giác ngộ, khó thông đạt. Như 
vậy, pháp của Ta rất sâu xa, khó thấy, khó giác ngộ, khó thông đạt, là 
pháp không đáng thích, không đáng yêu, không vừa ý tiêu diệt, mà pháp 
đáng thích đáng yêu, đáng vừa ý được sanh. Đó là pháp không ngu sI. 
“Thế gian này chân thật có bốn thọ pháp.” Những gì là bốn? Hoặc có thọ 
pháp hiện tại lạc mà tương lai thọ quả báo khổ. Hoặc có thọ pháp hiện tại 
khổ mà tương lai thọ quả báo lạc. Hoặc có thọ pháp hiện tại khổ mà 
tương lai cũng thọ quả báo khổ. Hoặc có thọ pháp hiện tại lạc mà tương 
lai cũng thọ báo lạc. 
“Thế nào là pháp thọ hiện tại lạc mà tương lai chịu quả báo khổ? Hoặc có 
một người tự mình vui sướng, tự mình vui thích trong việc sát sanh. Do 
nhân sát sanh mà sanh lạc, sanh hỷ. Người đó tự mình vui sướng, tự mình 
vui thích trong việc lấy của không cho, nói láo, cho đến tà kiến, nhân nơi 
tà kiến mà sanh lạc, sanh hỷ. Như vậy, thân lạc, tâm lạc, bắt thiện, từ bất 
thiện mà sanh ra, không hướng đến trí, không hướng đến giác ngộ, không 
hướng đến Niết-bàn. 
“Đó là thọ pháp hiện tại lạc, tương lai chịu quả báo khổ. 
“Sao gọi là thọ pháp hiện tại khổ mà tương lai được quả báo lạc? Hoặc 











' Xem kinh số 10. No.83: tại Câu loại Pháp trị xứ ‡fJ##ỳ*⁄‡2jB# dịch âm và dịch 
nghĩa hỗn hợp của Kuru-kammãsaddhamma. M 46: tại Sãvatthi. 
* Xem minh 174 trên. No 83: bốn pháp tương ưng Ju‡Z‡FlƑ§. 























kinh THOÏ PHAÙP (II) 519 





có người tự mình khổ, tự mình ưu, đoạn trừ việc sát sanh, do sự đoạn 
trừ việc sát hại mà sanh khổ, sanh ưu, người đó tự khổ, tự ưu; đoạn trừ 
VvIệc lấy của không cho, tà dâm, nói láo, cho đến đoạn trừ tà kiến, do 
đoạn tà kiến mà sanh khổ sanh ưu. Như vậy, thân khổ, tâm khổ, thiện 
từ thiện sanh, hướng đến trí, hướng đến giác, hướng đến Niết-bàn. 

“Đó là thọ pháp hiện tại khổ mà tương lai thọ đặng quả báo lạc. 

“Sao gọi là thọ pháp hiện tại khổ mà tương lai cũng thọ quả báo khổ? 
Hoặc có người tự khổ, tự ưu và sát sanh, do sát sanh mà khổ, sanh ưu. 
Người đó tự khổ, tự ưu và lấy của không cho, tà dâm, nói láo, cho đến tà 
kiến. Nhân tà kiến mà sanh khổ, sanh [713a] ưu. Như vậy, thân khổ, tâm 
khổ, bất thiện từ bất thiện mà sanh, không hướng đến giác ngộ, không 
hướng đến Niết-bàn. 

“Đó gọi là pháp hiện tại khô mà tương lai cũng phải thọ quả báo khổ. 
“Sao gọi là thọ pháp hiện tại an vui mà tương lai cũng thọ quả báo an vu12 
Hoặc có người tự mình vui sướng, tự mình vui thích, đoạn trừ sát sanh, 
do đoạn trừ sát sanh mà sanh lạc, sanh hỷ. Người ấy tự mình vui sướng, 
tự mình vui thích đoạn trừ lấy của không cho, tà dâm, nói láo, cho đến tà 
kiến. Do đoạn trừ tà kiến cho nên sanh lạc, sanh hỷ. Như vậy, thân lạc và 
tâm lạc, thiện từ thiện mà sanh, hướng đến trí, hướng đến giác, hướng 
đến Niết-bàn. 

“Như thế gọi là thọ pháp hiện tại lạc mà tương lai cũng thọ quả báo lạc. 
“Hoặc có thọ pháp hiện tại lạc, tương lai thọ quả báo khổ, nhưng người 
kia do ngu si chăng biết như thật rằng thọ pháp ấy hiện tại lạc, nhưng 
tương lai chịu lấy khổ báo. Do không biết như thật nên tập hành không 
đoạn trừ”. Sau khi tập hành không đoạn trừ, pháp không đáng thích, 
không đáng yêu, không vừa ý sanh; pháp đáng thích, đáng yêu, vừa ý tiêu 
diệt. Cũng như thuốc a-ma-ni-dược', một phần có sắc, có hương, có vị, 
nhưng có trộn chất độc; hoặc có người bị bệnh nên uống, khi uống thì sắc, 
hương và vị ngon miệng mà không tốn hại cổ họng, nhưng khi uống xong, 





Tập hành, bất đoạn ï#ƒƒ 4T. N.§3: hành, bất khí fƒ4#š. Làm theo chứ 
không bỏ”. PälI: sevzii na pariva/7/ïiï, phục vụ (thân cận), không tránh né. 

* A-ma-ni-dược l[#šJE3#. M 46: ãpãnñ;akamsa, bình đựng nước uống. Trong 
bản Hán, được, có lẽ phiên âm từ -ya#z¡zsa, không có nghĩa là /uốc. 











Kin) THOÏ PHAÙP (II) 


vào trong bụng rồi lại chẳng thành thuốc. Cũng vậy, thọ pháp này hiện tại 
lạc mà tương lai phải chịu lấy quả báo khổ. Người kia ngu si không biết 
như thật rằng pháp thọ này hiện tại lạc mà tương lai phải chịu quả báo 
khổ. Khi đã không biết như thật liền tập hành không đoạn trừ. Sau khi tập 
hành không đoạn trừ, pháp không đáng thích, không đáng yêu, không 
vừa ý lại sanh; pháp đáng thích, đáng yêu, đáng vừa ý lại diệt. Đó gọi là 
pháp ngu sĩ. 

“Nếu có thọ pháp hiện tại khổ mà tương lai chịu quả báo lạc, song người 
ấy ngu si không biết như thật rằng thọ pháp này hiện tại khổ mà tương lai 
sẽ được quả báo an lạc. Khi đã không biết như thật liền không tập hành 
đoạn trừ. Sau khi không tập hành đoạn trừ, pháp không đáng thích, không 
đáng yêu, không vừa ý lại sanh; pháp đáng thích, đáng yêu, đáng vừa ý 
lại diệt. Đó gọi là pháp ngu SI. 

“Hoặc có thọ pháp hiện tại khổ mà tương lai cũng chịu quả báo khổ, song 
người ngu si không biết như thật rằng thọ pháp này hiện tại khổ, tương 
lai cũng chịu quả báo khổ. Khi đã không biết như thật, liền tập hành 
không đoạn trừ. Khi đã tập hành không đoạn trừ, pháp không đáng thích, 
không đáng yêu, không vừa ý lại sanh; pháp đáng thích, đáng yêu, đáng 
vừa ý lại diệt. 

“Cũng như đại tiêu tiện” lại trộn lẫn độc, hoặc có người bị bệnh cho nên 
uống. Khi uống thì nhơ nhớp, hôi thối, không có mùi vị, không ngon 
miệng mà lại tổn thương cuống họng, uống vảo trong bụng lại chẳng 
thành thuốc. Cũng vậy, pháp thọ này hiện tại khổ, tương lai cũng chịu 
quả báo khổ. Người kia ngu si không biết như thật rằng pháp thọ này 
hiện tại khổ, tương lai cũng chịu quả báo khổ. [713b] Đã không biết 
như thật, bèn tập hành sự không đoạn trừ. Do tập hành sự không đoạn 
trừ, pháp không đáng thích, không đáng yêu, không vừa ý lại sanh; 
pháp đáng thích, đáng yêu, đáng vừa ý lại diệt. Đó gọi là pháp ngu sĩ. 
“Hoặc có thọ pháp hiện tại lạc, tương lai cũng thọ quả báo lạc, nhưng 
người kia ngu si không biết như thật rằng pháp thọ này hiện tại lạc mà 
tương lai cũng thọ báo lạc. Do không biết như thật nên không tập hành sự 
đoạn trừ. Do không tập hành sự đoạn trừ nên, pháp không đáng thích, 





ŸPRli: pñrimuiram, nước đái quỷ, tức a-ngùy, thường dùng làm thuốc. 





kinh THOÏ PHAÙP (II) 521 


không đáng yêu, không vừa ý lại sanh; pháp đáng thích, đáng yêu, đáng 
vừa ý lại diệt. Đó gọi là pháp ngu s1. 

“Người kia không biết như thật pháp nào nên tập hành, không biết như 
thật pháp nào không nên tập hành. Do không biết như thật pháp nào 
không nên tập hành và không biết như thật pháp nảo nên tập hành, do đó 
pháp không nên tập hành lại tập hành, pháp nên hành lại không hành. Do 
tập hành pháp không nên tập hành và không tập hành pháp nên tập hành, 
pháp không đáng thích, không đáng yêu, không vừa ý lại sanh; pháp đáng 
thích, đáng yêu, đáng vừa ý lại diệt. Đó gọi là pháp ngu si. 

“Nếu có thọ pháp hiện tại lạc mà tương lai thọ quả báo khổ, người có trí 
tuệ biết như thật rằng pháp thọ này hiện tại lạc mà tương lai thọ quả báo 
khổ. Do biết như thật nên không tập hành nó, mà đoạn trừ nó. Do không 
tập hành nhưng đoạn trừ, pháp không đáng thích, không đáng yêu, không 
vừa ý diệt, mà pháp đáng thích đáng yêu, đáng vừa ý sanh. Đó gọi là 
pháp tuệ. 

“Nếu có thọ pháp hiện tại khổ mà tương lai thọ quả báo lạc, người có trí 
tuệ biết như thật rằng thọ pháp này hiện tại khổ nhưng tương lai lại được 
quả báo lạc. Do biết như thật, vị ẫy tập hành nó mà không đoạn trừ. Do 
tập hành mà không đoạn trừ, pháp không đáng thích, không đáng yêu, 
không vừa ý diệt, mà pháp đáng thích đáng yêu, đáng vừa ý sanh. 

“Cũng như đại tiểu tiện” có hòa với nhiều thứ thuốc, hoặc có người bị 
bệnh uống: khi uống, sắc xấu, hôi thối, không mùi vị, không ngon miệng 
mà hại đau cuống họng, nhưng uống vào trong bụng lại thành thuốc. 
Cũng vậy, thọ pháp này hiện tại khổ mà tương lai thọ quả báo lạc, người 
trí tuệ biết như thật rằng thọ pháp này hiện tại khô mà tương lai thọ quả 
báo lạc. Do biết như thật, vị ây tập hành nó mà không đoạn trừ. Do tập 
hành mà không đoạn trừ, pháp không đáng thích, không đáng yêu, không 
vừa ý diệt, mà pháp đáng thích đáng yêu, đáng vừa ý sanh. Đó gọi là 
pháp tuệ. 

“Hoặc có thọ pháp hiện tại khổ mà tương lai cũng chịu quả báo khổ, 
người có trí tuệ biết như thật răng thọ pháp này hiện tại khổ mà tương 
lai cũng chịu quả báo khổ. Do trí biết như thật, vị ấy không tập hành 





5 Xem cht.5 trên. 





Kinh THOÏ PHAÙP (II) 


nó, nhưng đoạn trừ. Do không tập hành nó nhưng đoạn trừ, pháp 
không đáng thích, không đáng yêu, không vừa ý diệt, mà pháp đáng 
thích đáng yêu, đáng vừa ý sanh. Đó gọi là pháp tuệ. 

“Hoặc có thọ pháp hiện tại lạc, tương lai thọ quả báo lạc, người trí tuệ 
biết như thật rằng thọ pháp này hiện tại lạc, tương lai thọ [713c] quả báo 
lạc. Do biết như thật, vị ây tập hành chứ không đoạn trừ. Do tập hành chứ 
không đoạn trừ, pháp không đáng thích, không đáng yêu, không vừa ý 
diệt, mà pháp đáng thích đáng yêu, đáng vừa ý sanh. Đó gọi là pháp tuệ. 
“Cũng như tô mật hòa với nhiều thứ thuốc, hoặc có người bị bệnh nên 
uống; khi uống, nó có sắc đẹp, có hương, có vị, ngon miệng mà không 
tồn thương cuống họng; uống vảo bụng, nó lại thành thuốc. Cũng vậy, 
pháp thọ này hiện tại lạc, tương lai thọ quả báo lạc. Người trí tuệ biết 
một cách như thật rằng pháp thọ này hiện tại lạc, tương lai cũng thọ 
quả báo lạc. Do biết như thật, vị ấy tập hành chứ không đoạn trừ; pháp 
không đáng thích, không đáng yêu, không vừa ý diệt, mà pháp đáng 
thích đáng yêu, đáng vừa ý sanh. Đó gọi là pháp tuệ. 

“Người đó biết như thật rằng, đây là pháp nên tập hành, biết như thật 
rằng đây là pháp không nên tập hành. Do biết như thật pháp nảo nên 
tập hành và pháp nào không nên tập hành, vị ấy tập hành pháp nên tập 
hành, không tập hành pháp không nên tập hành. Do tập hành pháp nên 
tập hành và không nên tập hành pháp không nên tập hành, pháp không 
đáng thích, không đáng yêu, không vừa ý diệt, mà pháp đáng thích 
đáng yêu, đáng vừa ý sanh. Đó gọi là pháp tuệ. 

“Thế gian quả thật có bốn thọ pháp ấy, vì vậy mà Ta giảng thuyết.” 

Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ 
phụng hành. ' 


n 





7 Bản Hán, hết quyên 45. 


176. KINH HÀNH THIÊN 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật trú tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn Cấp cô 
độc. 
Bấy gIỜ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo rằng: 
“Trong thế gian quả thật có bốn loại hành thiền. Những gì là bốn? Hoặc 
có hành thiền xí thạnh mà gọi là suy thoái. Hoặc có hành thiền suy thoái 
mà gọi là xí thạnh. Hoặc có hành thiền suy thoái thì biết như thật là suy 
thoái. Hoặc có hành thiền xí thạnh thì biết như thật là xí thạnh. 
“Tại sao gọi là người hành thiền xí thạnh mà bảo là suy thoái? 
“Người hành thiền kia ly dục, ly pháp ác bất thiện, có tầm, có tứ, hỷ và 
lạc phát sanh do ly dục, chứng Sơ thiền, thành tựu an trụ. Tâm người đó 
tu tập chánh tư duy, [714a] đang từ Sơ thiền hướng đến Nhị thiền, đó là 
sự tịch tịnh thù thắng. Người hành thiền đó lại nghĩ rằng, “Tâm ta lìa bổn 
tướng mà hướng đến chỗ khác, làm mất Sơ thiền và diệt mất định. 
Người hành thiền ấy không biết như thật rằng “Tâm ta tu tập chánh tư 
duy, khoái lạc tịch tịnh, từ Sơ thiền hướng đến Nhị thiền, đó là tịch tịnh 
thù thắng.” Vị đó do không biết như thật như vậy, nên đối với sự như thật 
mà thoái chuyên ý, bèn mất định. Hành thiền như vậy là xí thạnh mà nói 
là thoái chuyển vậy. 
“Lại nữa, người hành thiền, khi tầm và tứ đã tịch tịnh, nội tĩnh, nhất tâm, 
không tầm không tứ, có hý và lạc phát sanh do định, chứng đệ Nhị thiền, 
thành tựu an trụ. Tâm vị ấy tu tập chánh tư duy, từ Nhị thiền hướng đến 
Tam thiền, đó gọi là tịch tịnh thù thắng. Nhưng người hành thiền ấy lại 
nghĩ răng “Tâm ta lìa bốn tướng mà hướng đến chỗ khác, làm mất Nhị 
thiền và diệt mất định.” Người hành thiền ấy không biết như thật rằng 
“Tâm ta tu tập chánh tư duy, khoái lạc tịch tịnh, từ Nhị thiền hướng đến 
Tam thiền, đó là tịch tịnh thù thắng.” Vị đó do không biết như thật như 
vậy, nên đối với sự như thật mà thoái chuyên ý, bèn mất định. Hành thiền 
như vậy là xí thạnh mà nói là thoái chuyên vậy. 
“Lại nữa, người hành thiền ly hý và dục, an trụ xả vô cầu, chánh niệm, 
chánh trí mà thân có cảm giác lạc, điều được Thánh nói là Thánh xả, 
niệm, an trú lạc, chứng đắc đệ Tam thiền, thành tựu an trụ. Tâm vị ây tu 


Kinh HAØNH THIEÀN 





tập chánh tư duy, từ đệ Tam thiền hướng đến đệ Tứ thiền, đó là tịch tịnh 
thù thắng. Nhưng người hành thiền đó lại nghĩ rằng “Tâm ta lìa bốn 
tướng mà hướng đến chỗ khác, làm mất Tam thiền và diệt mất định. 
Người hành thiền ấy không biết như thật rằng “Tâm ta tu tập chánh tư 
duy, khoái lạc tịch tịnh, từ Tam thiền hướng đến Tứ thiền, đó là tịch tịnh 
thù thắng.” Vị đó do không biết như thật như vậy, nên đối với sự như thật 
mà thoái chuyên ý, bèn mất định. Hành thiền như vậy là xí thạnh mà nói 
là thoái chuyển vậy. 

“Lại nữa, người hành thiền định mà khổ diệt, lạc diệt, hỷ và ưu trước vốn 
đã diệt, không khổ không lạc, xả, niệm thanh tịnh, chứng đắc đệ Tứ thiền, 
thành tựu an trụ. Tâm vị ấy tu tập chánh tư duy, từ đệ Tứ thiền hướng 
đến Không vô biên xứ, đó là tịch tịnh thù thắng. Nhưng vị hành thiền ấy 
lại nghĩ rằng “Tâm ta lìa bổn tướng mà hướng đến chỗ khác, làm mất Tứ 
thiền và diệt mất định.” Người hành thiền ấy không biết như thật rằng 
“Tâm ta tu tập chánh tư duy, khoái lạc tịch tịnh, từ Tứ thiền hướng đến 
Không vô biên xứ, đó là tịch tịnh thù thắng.” Vị đó do không biết như 
thật như vậy, nên đối với sự như thật mà thoái chuyển ý, bèn mất định. 
Hành thiền như vậy [714b] là xí thạnh mà nói là thoái chuyên vậy. 

“Lại nữa, người hành thiền vượt qua tất cả sắc tưởng, diệt hữu đối tưởng, 
không tư duy bất cứ loại tưởng nào, nhập không vô biên, thành tựu an trụ 
nơi Không vô biên xứ. Tâm vị ấy tu tập chánh tư duy, từ Không vô biên 
xứ hướng đến Thức vô biên xứ, đó là tịch tịnh thù thắng. Nhưng vị hành 
thiền ấy lại nghĩ rằng “Tâm ta lìa bôn tướng mà hướng đến chỗ khác, làm 
mắt Không vô biên xứ và diệt mắt định." Người hành thiền ấy không biết 
như thật rằng “Tâm ta tu tập chánh tư duy, khoái lạc tịch tịnh, từ Không 
vô biên xứ hướng đến Thức vô biên xứ, đó là tịch tịnh thù thắng.” Vị đó 
do không biết như thật như vậy, nên đối với sự như thật mà thoái chuyển 
ý, bèn mất định. Hành thiền như vậy là xí thạnh mà nói là thoái chuyển 
vậy. 

“Lại nữa, người hành thiền vượt qua tất cả Không vô biên xứ, nhập thức 
vô biên, thành tựu an trụ Thức vô biên xứ. Tâm vị ẫy tu tập chánh tư duy, 
từ Thức vô biên xứ hướng đến Vô sở hữu xứ, đó là tịch tịnh thù thắng. 
Nhưng vị hành thiền ấy lại nghĩ “Tâm ta lìa bổn tướng mà hướng đến chỗ 
khác, làm mất Thức vô biên xứ và diệt mất định.' Người hành thiền ấy 
không biết như thật rằng “Tâm ta tu tập chánh tư duy, khoái lạc tịch tịnh, 


kinh HAØNH THIEÀN 525 





từ Thức vô biên xứ hướng đến Vô sở hữu xứ, đó là tịch tịnh thù thắng. 
Vị đó do không biết như thật như vậy, nên đối với sự như thật mà thoái 
chuyển ý, bèn mất định. Hành thiền như vậy là xí thạnh mà nói là thoái 
chuyền vậy. 

“Lại nữa, người hành thiền vượt qua tất cả Thức vô biên xứ, nhập vô 
sở hữu xứ, thành tựu an trụ Vô sở hữu xứ. Tâm vị ẫy tu tập chánh tư 
duy, từ Vô sở hữu xứ hướng đến phi tưởng phi phi tưởng xứ, đó là tịch 
tịnh thù thắng. Nhưng vị hành thiền ấy lại nghĩ rằng: “Tâm ta lìa bốn 
tướng mà hướng đến chỗ khác, nên mất vô xứ Vô sở hữu xứ, diệt mất 
định.” Vị hành thiền ấy không biết như thật rằng “Tâm ta tu tập chánh 
tư duy, khoái lạc tịch tịnh, từ Vô sở hữu xứ hướng đến phi tưởng phi 
phi tưởng xứ, đó là tịch tịnh thù thắng.” Vị đó do không biết như thật 
như vậy, nên đối với sự như thật mà thoái chuyển ý, bèn mất định. 
Hành thiền như vậy là xí thạnh mà nói là thoái chuyển vậy. 

“Thế nào là hành thiền suy thoái mà cho là xí thạnh? 

“Vị hành thiền ấy ly dục, ly ác bất thiện pháp, có tầm, có tứ, có hỷ lạc do 
ly dục sanh, chứng đắc Sơ thiền, thành tựu an trụ. Vị ây tư duy trong 
những tưởng hạn hẹp khác mà tu tập con đường dẫn đến Nhị thiền, 
nhưng vị ẫy lại nghĩ rằng “Tâm ta tu tập chánh tư duy, khoái lạc tịch tịnh, 
từ Sơ thiền hướng đến Nhị thiền, [714e] đó là tịch tịnh thù thắng.” Vị 
hành thiền ấy không biết như thật rằng chỉ nên tư duy bằng tưởng tương 
ưng với yêm ly mà nhập Sơ thiền, nhưng không nên bằng tư duy về 
những tưởng hạn hẹp khác mà vào Nhị thiền. Vị ây do không biết như 
thật nên không biết rõ tâm mình, vị ấy vì vậy mà mất định. Hành thiền 
như vậy là suy thoái mà cho là xí thạnh. 

“Lại nữa, vị hành thiền với tầm và tứ đã dứt, nội tĩnh, nhất tâm, không 
tầm không tứ, hỷ lạc do định sanh, chứng đệ Nhị thiền, thành tựu an trụ. 
Vị ấy tư duy trong những tưởng hạn hẹp khác mà tu tập con đường dẫn 
đến Tam thiền. Nhưng vị ấy lại nghĩ rằng “Tâm ta tu tập chánh tư duy, 
khoái lạc tịch tịnh, từ Nhị thiền hướng đến Tam thiền, đó là tịch tịnh 
thù thăng.” Vị hành thiền ấy không biết như thật rằng chỉ nên tư duy 
bằng tưởng tương ưng với yêm ly mà nhập Nhị thiền, nhưng không nên 
bằng tư duy về những tưởng hạn hẹp khác mà vào Tam thiền. Vị ấy do 
không biết như thật nên không biết rõ tâm mình, vị ây vì vậy mà mất 
định. Hành thiền như vậy là suy thoái mà cho là xí thạnh. 


Kin§ HAØNH THIEÀN 





“Vị hành thiền ly hỷ, ly dục, an trụ xả vô cầu, chánh niệm, chánh trí mà 
thân cảm giác lạc, điều được Thánh gọi là Thánh xả, niệm, an trụ lạc, 
chứng đệ Tam thiền, thành tựu và an trụ. Vị ây tư duy trong những tưởng 
hạn hẹp khác mà tu tập con đường dẫn đến Tứ thiền. Nhưng vị ấy lại 
nghĩ rằng “Tâm ta tu tập chánh tư duy, khoái lạc tịch tịnh, từ Tam thiền 
hướng đến Tứ thiền, đó là tịch tịnh thù thắng.” Vị hành thiền ấy không 
biết như thật rằng chỉ nên tư duy bằng tưởng tương ưng với yêm ly mà 
nhập Tam thiền, nhưng không nên bằng tư duy về những tưởng hạn hẹp 
khác mà vào Tứ thiền. Vị ấy do không biết như thật nên không biết rõ 
tâm mình, vị ây vì vậy mà mất định. Hành thiền như vậy là suy thoái mà 
cho là xí thạnh. 

“Lại nữa, vị hành thiền với lạc diệt, khổ diệt, hỷ ưu trước vốn cũng đã 
diệt, không khổ không lạc, xả, niệm thanh tịnh, chứng đắc Tứ thiền, 
thành tựu an trụ. Vị ấy tư duy trong những tưởng hạn hẹp khác mà tu tập 
con đường dẫn đến Không vô biên xứ, nhưng vị ấy lại nghĩ rằng “Tâm ta 
tu tập chánh tư duy, khoái lạc tịch tịnh, từ Tứ thiền thiền hướng đến 
Không vô biên xứ, đó là tịch tịnh thù thắng.” Vị hành thiền ấy không biết 
như thật rằng chỉ nên tư duy bằng tưởng tương ưng với yêm ly mà nhập 
Tứ thiền, nhưng không nên bằng tư duy về những tưởng hạn hẹp khác mà 
vào Không vô biên xứ. Vị ấy do không biết như thật nên không biết rõ 
tâm mình, vị ẫy vì vậy mà mất định. Hành thiền như vậy là suy thoái mà 
cho là xí thạnh. 

“Lại nữa, vị hành thiền vượt qua tất cả sắc tưởng, diệt hữu đối tưởng, 
không tư duy bất cứ loại tưởng nảo, [715a] nhập không vô biên, chứng 
Không vô biên xứ ấy, thành tựu an trụ. Vị ấy tư duy trong những tưởng 
hạn hẹp khác mà tu tập con đường dẫn đến Thức vô biên xứ, nhưng vị 
ây lại nghĩ rằng “Tâm ta tu tập chánh tư duy, khoái lạc tịch tịnh, từ 
Không vô biên xứ hướng đến Thức vô biên xứ, đó là tịch tịnh thù 
thắng.” Vị hành thiền ấy không biết như thật rằng chỉ nên tư duy bằng 
tưởng tương ưng với yếm ly mà nhập Không vô biên xứ, nhưng không 
nên bằng tư duy về những tưởng hạn hẹp khác mà vào Thức vô biên xứ. 
Vị ấy do không biết như thật nên không biết rõ tâm mình, vị ấy vì vậy 
mà mất định. Hành thiền như vậy là suy thoái mà cho là xí thạnh. 

“Lại nữa, vị hành thiền vượt qua Không vô biên xứ, nhập thức vô biên, 
chứng Thức vô biên xứ ấy, thành tựu an trụ. Vị ấy tư duy trong những tư 


kinh HAØNH THIEÀN 527 





tưởng hạn hẹp khác mà tu tập con đường dẫn đến Vô sở hữu xứ, nhưng 
VỊ ẫy lại nghĩ rằng “Tâm ta tu tập chánh tư duy, khoái lạc tịch tịnh, từ 
Thức vô biên xứ hướng đến Vô sở hữu xứ, đó là tịch tịnh thù thắng.” Vị 
hành thiền ấy không biết như thật rằng chỉ nên tư duy bằng tưởng tương 
ưng với yêm ly mà nhập Thức vô biên xứ, nhưng không nên bằng tư duy 
về những tưởng hạn hẹp khác mà vào Vô sở hữu xứ. Vị ấy do không biết 
như thật nên không biết rõ tâm mình, vị ấy vì vậy mà mất định. Hành 
thiền như vậy là suy thoái mà cho là xí thạnh. 

“Lại nữa, vị hành thiền vượt qua tất cả Thức vô biên xứ, nhập vô sở hữu, 
chứng Vô sở hữu xứ, thành tựu an trụ. Vị ấy tư duy trong những tư tưởng 
hạn hẹp khác mà tu tập con đường dẫn đến Phi tưởng phi phi tưởng xứ, 
nhưng vị ây lại nghĩ rằng “Tâm ta tu tập chánh tư duy, khoái lạc tịch tịnh, 
từ Vô sở hữu xứ hướng đến Phi tưởng phi phi tưởng xứ, đó là tịch tịnh 
thù thắng.” Vị hành thiền ấy không biết như thật rằng chỉ nên tư duy bằng 
tưởng tương ưng với yêm ly mà nhập Vô sở hữu xứ, nhưng không nên 
bằng tư duy về những tưởng hạn hẹp khác mà vào đến Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ. Vị ấy do không biết như thật nên không biết rõ tâm mình, vị ấy 
vì vậy mà mắt định. Hành thiền như vậy là suy thoái mà cho là xí thạnh. 
“Thế nào là hành thiền suy thoái thì biết như thật là suy thoái? 

“Vị hành thiền ấy với sở hành, với đối tượng và mục tiêu, vượt qua tất cả 
Vô sở hữu xứ, nhập Phi tưởng phi phi tưởng xứ, chứng Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ, thành tựu an trụ, nhưng vị ấy không chấp thọ hành ấy, không 
suy niệm về đối tượng và mục tiêu ấy, mà chỉ hành trên niệm tưởng 
tương ưng Vô sở hữu xứ, bèn thối thất trở lại đó. VỊ ấy nghĩ răng, “Tâm 
ta lìa khỏi bốn tướng, lại hướng đến chỗ khác, mất Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ; diệt mất định vậy.” Vị ấy biết như thật rồi, đối với sự như thật 
không [715b] thoái ý, không mất định. Hành thiền như vậy là suy thoái 
thì biết như thật là suy thoái. 

“Lại nữa, vị hành thiền ấy với sở hành, với đối tượng và mục tiêu, vượt 
qua tất cả Thức vô biên xứ, nhập vô sở hữu, chứng Vô sở hữu xứ ấy, 
thành tựu an trụ. Nhưng vị ấy không thọ hành ấy, không suy niệm về đối 
tượng và mục tiêu ấy, mà chỉ hành trên niệm tưởng tương ưng Thức vô 
biên xứ, bèn thối thất trở lại đó. Vị ấy nghĩ rằng, “Tâm ta lìa khỏi bốn 
tướng, lại hướng đến chỗ khác, mất Vô sở hữu xứ; diệt mất định vậy.” Vị 
ấy biết như thật rồi, đối với sự như thật không thoái ý, không mất định. 


Kin§R HAØNH THIEÀN 





Hành thiền như vậy là suy thoái thì biết như thật là suy thoái. 

“Lại nữa, vị hành thiền ấy với sở hành, với đối tượng và mục tiêu, vượt 
qua tất cả Không vô biên xứ, nhập thức vô biên, chứng Thức vô biên xứ, 
thành tựu an trụ. Nhưng vị ấy không chấp thọ hành ấy, không suy niệm 
về đối tượng và mục tiêu ấy, mà chỉ hành trên niệm tưởng tương ưng 
Không vô biên xứ, bèn thối thất trở lại đó. Vị ấy bèn nghĩ rằng “Tâm ta 
lia khởi bốn tướng, lại hướng đến chỗ khác, mất Thức vô biên xứ; diệt 
mắt định vậy.” Vị ấy biết như thật rồi, đối với sự như thật không thoái ý, 
không mất định. Hành thiền như vậy là suy thoái thì biết như thật là suy 
thoái. 

“Lại nữa, vị hành thiền ấy với sở hành, với đối tượng và mục tiêu, vượt 
qua tất cả các sắc tưởng, diệt hữu đối tưởng, không suy niệm bắt cứ loại 
tưởng nào, nhập không vô biên, chứng Không vô biên xứ ấy, thành tựu 
an trụ. Nhưng vị ấy không chấp thọ hành ấy, không suy niệm về đối 
tượng và mục tiêu ấy, mà chỉ hành trên niệm tưởng tương ưng sự ái lạc 
sắc, bèn thối thất trở lại đó. Vị ấy nghĩ rằng “Tâm ta lìa khởi bốn tướng, 
lại hướng đến chỗ khác, mất Không vô biên xứ; diệt mất định vậy.” Vị ấy 
biết như thật rồi, đối với sự như thật không thoái ý, không mất định. 
Hành thiền như vậy là suy thoái thì biết như thật là suy thoái. 

“Lại nữa, vị hành thiền ấy với sở hành, với đối tượng và mục tiêu, lạc 
diệt, khổ diệt, hý ưu trước vốn cũng đã diệt, không khổ, không lạc, xả, 
niệm thanh tịnh, chứng Tứ thiền, thành tựu an trụ. Nhưng vị ây không 
chấp thọ hành ấy, không suy niệm về đối tượng và mục tiêu ấy, mà chỉ 
hành trên niệm tưởng tương ưng Tam thiền, bèn thối thất trở lại đó. Vị ấy 
nghĩ rằng “Tâm ta lìa khởi bốn tướng, lại hướng đến chỗ khác, mất Tứ 
thiền; diệt mất định vậy.” Vị ấy biết như thật rồi, đối với sự như thật 
không thoái ý, không mất định. Hành thiền như vậy là suy thoái thì biết 
như thật là suy thoái. 

“Lại nữa, vị hành thiên á ấy với sở hành, với đối tượng và mục tiêu, ly hỷ, 
ly dục, an trụ xả vô cầu, chánh niệm, chánh trí, thân cảm giác lạc, điều 
được Thánh gọi Thánh xả, niệm, an trú lạc trụ, [715c] chứng Tam thiền, 
thành tựu an trụ. Nhưng vị ấy không chấp thọ hành ấy, không suy niệm 
về đối tượng và mục tiêu ấy, mà chỉ hành trên niệm tưởng tương ưng đệ 
Nhị thiền, bèn thối thất trở lại đó. Vị ấy nghĩ răng “Tâm ta lìa khởi bốn 
tướng, lại hướng đến chỗ khác, mất Tam thiền; diệt mất định.” VỊ ấy biết 


kinh HAØNH THIEÀN 529 





như thật rồi, đối với sự như thật không thoái ý, không mất định. Hành 
thiền như vậy là suy thoái thì biết như thật là suy thoái. 

“Lại nữa, vị hành thiền ấy với sở hành, với đối tượng và mục tiêu, tầm và 
tứ đã dứt, nội tĩnh, nhất tâm, không tầm, không tứ, hỷ lạc do định sanh, 
chứng đắc Nhị thiền, thành tựu an trụ. Nhưng vị ẫy không chấp thọ hành 
Ấy, không suy niệm về đối tượng và mục tiêu Ấy, mà chỉ hành trên niệm 
tưởng tương ưng Sơ thiền, bèn thối thất trở lại đó. Vị ấy nghĩ rằng “Tâm 
ta lìa khởi bổn tướng, lại hướng đến chỗ khác, mất Nhị thiền; diệt mất 
định. Vị ấy biết như thật rồi, đối với sự như thật không thoái ý, không 
mắt định. Hành thiền như vậy là suy thoái thì biết như thật là suy thoái. 
“Lại nữa, vị hành thiền ấy với sở hành, với đối tượng và mục tiêu, ly dục, 
ly ác bất thiện pháp, có tầm, có tứ, có hý lạc do định sanh, chứng Sơ 
thiền, thành tựu an trụ. Nhưng vị ấy không chấp thọ hành ấy, không suy 
niệm về đối tượng và mục tiêu Ấy, chỉ hành trên niệm tưởng tương ưng 
sự ái lạc dục, bèn thối thất trở lại đó. Vị ây nghĩ rằng “Tâm ta lìa khởi 
bổn tướng, lại hướng đến chỗ khác, mất Sơ thiền, diệt mắt định vậy.” Vị 
ấy biết như thật rồi, đối với sự như thật không thoái ý, không mất định. 
Hành thiền như vậy là suy thoái thì biết như thật là suy thoái. 

“Thế nào là hành thiền mà xí thạnh thì biết như thật là xí thạnh? 

“Vị hành thiền ấy ly dục, ly ác bất thiện pháp, có tầm, có tứ, có hỷ lạc do 
ly dục sanh, chứng đắc Sơ thiền, thành tựu an trụ. Tâm vị ẫy tu tập chánh 
tư duy, khoái lạc tịch tịnh, rồi từ Sơ thiền hướng đến Nhị thiền, đó là tịch 
tịnh thù thắng. Vị hành thiền ấy bèn nghĩ như vầy “Tâm ta tu tập chánh tư 
duy, khoái lạc tịch tịnh, rồi từ Sơ thiền hướng đến đệ Nhị thiền, đó là tịch 
tịnh thủ thắng.” Vị ấy biết như thật rồi, bèn biết rõ tâm ấy mà không mất 
định. Hành thiền như vậy là xí thạnh thì biết như thật là xí thạnh. 

“Lại nữa, vị hành thiền ấy với tầm tứ đã dứt, nội tĩnh nhất tâm, không 
tầm, không tứ, hỷ lạc do định sanh, chứng đắc Nhị thiền, thành tựu an trụ. 
Tâm vị ấy tu tập chánh tư duy, khoái lạc tịch tịnh, rồi từ Nhị thiền hướng 
đến Tam thiền, đó là tịch tịnh thù thắng. Vị ấy bèn nghĩ rằng [716a] 
“Tâm ta tu tập chánh tư duy, khoái lạc tịch tịnh, rồi từ Nhị thiền hướng 
đến Tam thiền, đó là tịch tịnh thù thắng.” Vị ấy biết như thật rồi, bèn biết 
rõ tâm ấy mà không mất định. Hành thiền như vậy là xí thạnh thì biết như 
thật là xí thạnh. 


Ki) HAØNH THIEÀN 





“Lại nữa, vị hành thiền ẫy ly hỷ, ly dục, an trụ xả vô cầu, chánh niệm, 
chánh trí, thân cảm giác lạc, điều được Thánh gọi là Thánh xả, niệm, an 
trụ lạc trụ, chứng đắc Tam thiền, thành tựu an trụ. Tâm vị ẫy tu tập chánh 
tư duy, khoái lạc tịch tịnh, rồi từ Tam thiền hướng đến Tứ thiền, đó là 
tịch tịnh thù thắng. Vị hành thiền ấy bèn nghĩ như “Tâm ta tu tập chánh 
tư duy, khoái lạc tịch tịnh, rồi từ Tam thiền hướng đến Tứ thiền, đó là 
tịch tịnh thù thắng.” Vị ấy biết như thật rồi, bèn biết rõ tâm ấy mà không 
mắt định. Hành thiền như vậy là xí thạnh thì biết như thật là xí thạnh. 
“Lại nữa, vị hành thiền ấy với lạc diệt, khổ diệt, hỷ ưu vốn cũng đã diệt, 
không khổ, không lạc, xả, niệm thanh tịnh, chứng đắc Tứ thiền, thành tựu 
an trụ. Tâm vị ấy tu tập chánh tư duy, khoái lạc tịch tịnh, rồi từ Tứ thiền 
hướng đến Không vô biên xứ, đó là tịch tịnh thù thăng. Vị hành thiền ấy 
bèn nghĩ như vầy “Tâm ta tu tập chánh tư duy, khoái lạc tịch tịnh, rồi từ 
Tứ thiền hướng đến Không vô biên xứ, đó là tịch tịnh thù thắng.” Vị ấy 
biết như thật rồi, bèn biết rõ tâm ấy mà không làm mất định. Hành thiền 
như vậy là xí thạnh thì biết như thật là xí thạnh. 

“Lại nữa, vị hành thiền ấy vượt qua tất cả sắc tưởng, diệt hữu đối tưởng, 
không tư duy bất cứ loại tưởng nảo, nhập không vô biên, chứng Không 
vô biên xứ Ấy, thành tựu an trụ. Tâm vị ây tu tập chánh tư duy, khoái lạc 
tịch tịnh, rồi từ Không vô biên xứ hướng đến Thức vô biên xứ, đó là tịch 
tịnh thù thắng. Vị hành thiền ấy bèn nghĩ như vầy “Tâm ta tu tập chánh tư 
duy, khoái lạc tịch tịnh, rồi từ Không vô biên xứ hướng đến Thức vô biên 
xứ, đó là tịch tịnh thù thắng.” Vị ấy biết như thật rồi, bèn biết rõ tâm ấy 
mà không mắt định. Hành thiền như vậy là xí thạnh thì biết như thật là xí 
thạnh. 

“Lại nữa, vị hành thiền ấy vượt qua Không vô biên xứ, nhập thức vô biên, 
chứng Thức vô biên xứ Ấy, thành tựu an trụ. Tâm vị ẫy tu tập chánh tư 
duy, khoái lạc tịch tịnh, rồi từ Thức vô biên xứ hướng đến Vô sở hữu xứ, 
đó là tịch tịnh thù thắng. Vị hành thiền ấy bèn nghĩ như vầy “Tâm ta tu 
tập chánh tư duy, khoái lạc tịch tịnh, rồi từ Thức vô biên xứ hướng đến 
Vô sở hữu xứ, đó là tịch tịnh thù thắng.” Vị ấy biết như thật rồi, [716b] 
bèn biết rõ tâm ấy mà không mất định. Hành thiền như vậy là xí thạnh thì 
biết như thật là xí thạnh. 

“Lại nữa, vị hành thiền ấy vượt qua tất cả Thức vô biên xứ, nhập vô sở 
hữu, chứng Vô sở hữu xứ, thành tựu an trụ. Tâm vị ấy tu tập chánh tư 


kinh HAØNH THIEÀN 531 





duy, khoái lạc tịch tịnh, rồi từ Vô sở hữu xứ hướng đến Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ, đó là tịch tịnh thù thắng. Vị hành thiền ấ ấy bèn nghĩ như vầy 
“Tâm ta tu tập chánh tư duy, khoái lạc tịch tịnh, rồi từ Vô sở hữu xứ 
hướng đến Phi tưởng phi phi tưởng xứ, đó là tịch tịnh thù thăng.” Vị ấy 
biết như thật rồi bèn biết rõ tâm ấy mà không làm mất định. Hành thiền 
như vậy là xí thạnh thì biết như thật là xí thạnh. 

“Thế gian quả thật có bốn loại hành thiền, vì vậy mà Ta giảng thuyết.” 
Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ 
phụng hành. 


n1 


177. KINH THUYÉT 
Tôi nghe như vây: 
Một thời Đức Phật trú tại Câu-lâu-sấu, ở trong Kiếm-ma-sắt-đàm, đô ấp 
của Câu-lâu'. 
Bấy giờ, Đức Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo rằng: 
“Ta sẽ thuyết pháp cho các ngươi nghe, vi diệu ở khởi đầu, vi diệu ở 
quảng giữa và vi diệu ở đoạn cuối; có văn, có nghĩa, đầy đủ thanh tịnh, 
hiển hiện phạm hạnh. Đó là kinh “Tứ Chủng Thuyết. Sau đây Ta sẽ phân 
biệt nghĩa lý của kinh “Tứ Chủng Thuyết." Hãy lắng nghe! Hãy lắng 
nghe! Hãy khéo tư niệm. Ta sẽ nóiI.” 
Khi ấy các Tỳ-kheo vâng lời dạy, lắng nghe. 
Đức Phật nói: 
“Thế nào gọi là phân biệt nghĩa lý của kinh Tứ Chủng Thuyết? 
“Nếu có Ty-kheo với sở hành, đối tượng và tiêu đích, mà ly dục, ly 
pháp ác bất thiện, có tầm, có tứ, có hỷ lạc do ly dục sanh, chứng đắc Sơ 
thiền, thành tựu an trụ. Nhưng vị ây không chấp thọ sở hành này, không 
suy niệm trên đối tượng, tiêu đích này mà chỉ hành niệm tưởng tương 
ưng với dục lạc, bèn thoái chuyển; Tỳ-kheo ấy phải nên biết rằng “Ta 
sanh pháp này mà không trụ, không tiến, cũng không yêm ly. Ta sanh 
pháp này nên khiến ta bị thoái chuyển. Do đó định này của ta không tồn 
tại lâu dài." Tỳ-kheo ấy phải nên biết như vậy. 
“Lại nữa, Tỳ-kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích mà ly dục, ly pháp ác 
bất thiện, có tầm, có tứ, có hỷ lạc do ly dục sanh, chứng đắc Sơ thiền, 
thành tựu an trụ và vị ẫy chấp thọ sở hành này, suy niệm trên đối tượng, 
tiêu đích này, lập niệm đúng như pháp, khiến an trụ với ý chuyên nhất, 
[71óc] T-kheo ấy nên biết rằng “Ta sanh pháp này mà không thoái, 
không tiễn, cũng không yêm ly. Ta sanh pháp này có thể khiến ta an trụ, 
mà định này của ta chắc chắn tồn tại lâu dài." Tỳ-kheo ấy nên biết như 
vậy. 
“Lại nữa, Tỷ-kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích mà ly dục, ly pháp 
ác bất thiện, có tầm, có tứ, có hỷ lạc do ly dục sanh, chứng đắc Sơ thiền, 





! Xem các kinh số 10, 55, 169. 


kinh THUYEÁT 536 





thành tựu và an trụ, nhưng vị ẫy không chấp thọ sở hành này, không suy 
niệm trên đối tượng, tiêu đích này, mà chỉ niệm tưởng tương ưng với 
Nhị thiền, thành tựu sự thăng tiến, Ty-kheo ẫy nên biết rằng: “Ta sanh 
pháp này mà không thoái, không trụ, cũng không yêm ly. Ta sanh pháp 
này khiến ta được thăng tiến, như vậy không bao lâu nữa sẽ chứng đắc 
Nhị thiền.” Tỳ-kheo ấy nên biết như vậy. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích mà ly dục, ly pháp ác 
bất thiện, có tầm, có tứ, có hỷ lạc do ly dục sanh, chứng đắc Sơ thiền, 
thành tựu và an trụ, nhưng vị ẫy không chấp thọ sở hành nảy, suy niệm 
trên đối tượng, tiêu đích này, mà chỉ hành niệm tưởng tương ưng với tịch 
diệt, thành tựu vô dục, Tỳ-kheo ấy nên biết rằng “Ta sanh pháp này mà 
không thoái, không trụ, cũng không thăng tiến. Ta sanh pháp này có thể 
khiến ta yêm ly. Như vậy, không bao lâu nữa sẽ chứng quả lậu tận.” Tỳ- 
kheo ấy nên biết như vậy. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích, tầm tứ đã dút, nội 
tĩnh, nhất tâm, không tầm, không tứ, hỷ lạc do định sanh, chứng đắc Nhị 
thiền, thành tựu và an trụ. Nhưng vị ấy không chấp thọ sở hành này, 
không suy niệm trên đối tượng, tiêu đích này, mà chỉ hành niệm tưởng 
tương ưng với Sơ thiền, thành tựu sự thoái chuyên, Tỳ-kheo ấy nên biết 
rằng “Ta sanh pháp này mà không trụ, không tiến, cũng không yếm ly. Ta 
sanh pháp này nên khiến ta bị thoái chuyền, do đó định này của ta không 
tồn tại lâu dài. Tỳ-kheo ấy nên biết như vậy. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích, tầm tứ đã dút, nội 
tĩnh, nhất tâm, không tầm, không tứ, hỷ lạc do định sanh, chứng đắc Nhị 
thiền, thành tựu và an trụ. Vị ẫy chấp thọ sở hành này, suy niệm trên đối 
tượng, tiêu đích này, lập niệm đúng như pháp, an trụ với ý chuyên nhất, 
Tỳ-kheo ấy nên biết rằng “Ta sanh pháp này mà không thoái, không tiến, 
cũng không yêm ly. Ta sanh pháp này có thể khiến ta được an trụ, do đó 
định này của ta chắc chắn tôn tại lâu dài.” Tỳ-kheo ấy nên biết như vậy. 
“Lại nữa, Tỳ-kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích, tầm tứ đã dút, nội 
tĩnh, nhất tâm, không tầm, không tứ, hỷ lạc do định sanh, chứng đắc Nhị 
thiền, thành tựu và an trụ. Nhưng vị ấy không chấp thọ sở hành này, 
không suy niệm trên đối tượng, tiêu đích này, mà chỉ hành niệm tưởng 
tương ưng với đệ Tam thiền, thành tựu sự thăng tiến, Tỳ-kheo ấy [717A] 
nên biết rằng “Ta sanh pháp này mà không thoái, không trụ, cũng không 


Ki THUYEÁT 





yêm ly. Ta sanh pháp này có thê khiến ta được thăng tiến, như vậy không 
bao lâu nữa sẽ chứng đắc Tam thiền.” Tỳ-kheo ấy nên biết như vậy. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích, tầm tứ đã dút, nội 
tĩnh, nhất tâm, không tầm, không tứ, hỷ lạc do định sanh, chứng đắc Nhị 
thiền, thành tựu và an trụ. Nhưng vị ấy không chấp thọ sở hành này, 
không suy niệm trên đối tượng, tiêu đích này, mà chỉ hành niệm tưởng 
tương ưng với tịch diệt, tịch tĩnh, thành tựu vô dục, Tỳ-kheo ấy nên biết 
rằng “Ta sanh pháp này mà không thoái chuyên, không trụ, cũng không 
thăng tiễn. Ta sanh pháp này nên khiến ta yêm ly, như vậy không bao lâu 
nữa sẽ chứng quả lậu tận.” Tỳ-kheo ấy nên biết như vậy. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích, ly hỷ, dục, an trụ xả 
vô cầu, với chánh niệm, chánh trí, thân cảm giác lạc, điều được Thánh 
gọi là Thánh xả, niệm, an trú lạc, chứng đắc Tam thiền, thành tựu và an 
trụ. Nhưng vị ấy không chấp thọ sở hành này, không suy niệm trên đối 
tượng, tiêu đích này, mà chỉ hành niệm tưởng tương ưng với đệ Nhị thiền, 
thành tựu sự thoái chuyển, Tỳ-kheo ấy nên biết rằng “Ta sanh pháp này 
mà không trụ, không tiễn, cũng không yêm ly. Ta sanh pháp này nên 
khiến ta bị thoái chuyên, do đó định này của ta không tôn tại lâu dài.” Tỳ- 
kheo ấy nên biết như vậy. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích, ly hỷ, dục, an trụ xả 
vô cầu, với chánh niệm, chánh trí, thân cảm giác lạc, điều được Thánh 
gọi là Thánh xả, niệm, an trụ lạc, chứng đắc Tam thiền, thành tựu và an 
trụ; và VỊ ây chấp thọ sở hành này, suy niệm trên đối tượng, tiêu đích này, 
lập niệm đúng như pháp, an trụ với ý chuyên nhất, Tỳ-kheo ấy nên biết 
rằng “Ta sanh pháp này mà không thoái, không tiến, cũng không yếm ly. 
Ta sanh pháp này có thể khiến ta được an trụ, do đó định này của ta chắn 
chắn tôn tại lâu dài." Tỳ-kheo ấy nên biết như vậy. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích, ly hỷ, dục, an trụ xả 
vô cầu, với chánh niệm, chánh trí, thân cảm giác lạc, điều được Thánh 
gọi là Thánh xả, niệm, an trú lạc, chứng đắc Tam thiền, thành tựu và an 
trụ. Nhưng vị ấy không chấp thọ sở hành này, không suy niệm trên đối 
tượng, tiêu đích này, mà chỉ hành niệm tưởng tương ưng với Tứ thiền, 
thành tựu sự thăng tiến, Tỳ-kheo ấy nên biết rằng “Ta sanh pháp này mà 
không thoái, không trụ, cũng không yêm ly. Ta sanh pháp này nên khiến 
ta được thăng tiến, như vậy không bao lâu nữa sẽ chứng Tứ thiền.” Tỳ- 


kinh THUYEÁT 538 





kheo ấy nên biết như vậy. 

“Lại nữa, Ty-kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích, ly hỷ, dục, an trụ 
xả vô cầu, [717b] với chánh niệm, chánh trí, thân cảm giác lạc, điều 
được Thánh gọi là Thánh xả, niệm, an trụ lạc, chứng đắc Tam thiền, 
thành tựu và an trụ. Nhưng vị ấy không chấp thọ sở hành này, không 
suy niệm trên đối tượng, tiêu đích này, mà chỉ hành niệm tưởng tương 
ưng với tịch diệt, tịch tĩnh, thành tựu sự vô dục, Tỳ-kheo ấy nên biết 
rằng “Ta sanh pháp này mà không thoái, không trụ, cũng không thăng 
tiến. Ta sanh pháp này nên có thể khiến ta bị yêm ly, như vậy không 
bao lâu nữa sẽ chứng quả lậu tận.” Tỳ-kheo ấy nên biết như vậy. 

“Lại nữa, Tỷỳ-kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích, diệt lạc, diệt khổ, 
diệt ưu hỷ vốn đã có, không khổ, không lạc, xả, niệm thanh tịnh, chứng 
đắc Tứ thiền, thành tựu và an trụ. Nhưng vị ấy không chấp thọ sở hành 
này, không suy niệm trên đối tượng, tiêu đích này, mà chỉ hành niệm 
tưởng tương ưng với Tam thiền, thành sự thối thất, Tỳ-kheo ấy nên biết 
rằng “Ta sanh pháp này mà không trụ, không tiến, cũng không yếm ly. Ta 
sanh pháp này nên khiến ta bị thối thất, do đó định này của ta không tồn 
tại lâu dài." Tỳ-kheo ấy nên biết như vậy. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích, diệt lạc, diệt khổ, 
diệt ưu hỷ vốn đã có, không khổ, không lạc, xả, niệm thanh tịnh, chứng 
đắc Tứ thiền, thành tựu và an trụ. Và vị ây chấp thọ sở hành này, suy 
niệm trên đối tượng, tiêu đích này, lập niệm đúng như pháp với ý chuyên 
nhất, Tỳ-kheo ấy nên biết rằng “Ta sanh pháp này mà không thoái, không 
tiến, cũng không yếm ly. Ta sanh pháp này nên ta được an trụ, do đó, 
định này của ta chắc chắn tôn tại lâu dài.” Tỳ-kheo ấy nên biết như vậy. 
“Lại nữa, Tỳ-kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích, diệt lạc, diệt khổ, 
diệt ưu hỷ vốn đã có; không khổ, không lạc, xả, niệm thanh tịnh, chứng 
đắc Tứ thiền, thành tựu và an trụ. Nhưng vị ấy không chấp thọ sở hành 
này, không suy niệm trên đối tượng, tiêu đích này, mà chỉ hành niệm 
tưởng tương ưng với Không vô biên xứ, với sự thăng tiến, Tỳ-kheo ấy 
nên biết rằng “Ta sanh pháp này mà không thoái chuyên, không trụ, cũng 
không yếm ly. Ta sanh pháp này nên ta được thăng tiến, như vậy không 
bao lâu nữa sẽ chứng đắc Không vô biên xứ.” Tỳ-kheo ấy nên biết như 
vậy. 


Kitb THUYEÁT 





“Lại nữa, Tỷỳ-kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích, diệt lạc, diệt khỏ, 
diệt ưu hỷ vốn đã có, không khổ, không lạc, xả, niệm thanh tịnh, chứng 
đắc Tứ thiền, thành tựu và an trụ. Nhưng vị ấy không chấp thọ sở hành 
này, không suy niệm trên đối tượng, tiêu đích này, mà chỉ hành niệm 
tưởng tương ưng với tịch diệt, tịch tĩnh, thành tựu sự vô dục, Tỳ-kheo ẫy 
nên biết rằng “Ta sanh pháp này mà không thoái, không trụ, cũng không 
thăng tiến. Ta sanh pháp này có thể khiến ta yêm ly, như vậy không bao 
lâu nữa sẽ chứng quả lậu tận.” Tỳ-kheo ấy nên biết [717c] như vậy. 

“Lại nữa, Tyỳ-kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích, vượt qua tất cả sắc 
tưởng, diệt hữu đối tưởng, không suy niệm bất cứ loại tưởng nào, nhập 
không vô biên, thành tựu và an trụ Không vô biên xứ. Nhưng vị ấy chấp 
thọ sở hành này, không suy niệm trên đối tượng, tiêu đích này, mà chỉ 
hành niệm tưởng tương ưng với ái lạc sắc, thành tựu sự thoái chuyền, Tỳ- 
kheo ấy nên biết rằng “Ta sanh pháp này mà không trụ, không tiến, cũng 
không yêm ly. Ta sanh pháp này khiến ta bị thối thất, do đó, định này của 
ta không tôn tại lâu dài." Tỳ-kheo ấy nên biết như vậy. 

“Lại nữa, Ty-kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích, vượt qua tất cả sắc 
tưởng, diệt hữu đối tưởng, không suy niệm bất cứ loại tưởng nào, nhập 
không vô biên, thành tựu và an trụ Không vô biên xứ, vả vị ây chấp thọ 
sở hành nảy, suy niệm trên đối tượng, tiêu đích này, lập niệm đúng như 
pháp, an trụ với ý chuyên nhất, Tỳ-kheo ấy nên biết rằng “Ta sanh pháp 
này mà không thoái, không tiến, cũng không yếm ly. Ta sanh pháp này 
có thê khiến ta được an trụ, do đó, định này của ta chắc chắn tồn tại lâu 
dài.` Tỳ-kheo ấy nên biết như vậy. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích, vượt qua tất cả sắc 
tưởng, diệt hữu đối tưởng, không suy niệm bất cứ loại tưởng nào, nhập 
không vô biên, thành tựu và an trụ Không vô biên xứ, nhưng vị ấy không 
chấp thọ sở hành này, không suy niệm trên đối tượng, tiêu đích này, mà 
chỉ hành niệm tưởng tương ưng với Thức vô biên xứ, thành tựu thăng 
tiến, Tỳ-kheo ấy nên biết rằng “Ta sanh pháp này mà không thoái, không 
trụ, cũng không yếm ly. Ta sanh pháp này nên ta được thăng tiến, như 
vậy không bao lâu nữa sẽ chứng đắc Thức vô biên xứ.” Tỳ-kheo ấy nên 
biết như vậy. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích, vượt qua tất cả sắc 
tưởng, diệt hữu đối tưởng, không suy niệm bất cứ loại tưởng nào, nhập 


kinh THUYEÁT 540 





không vô biên, thành tựu và an trụ Không vô biên xứ, nhưng vị ấy không 
chấp thọ sở hành này, không suy niệm trên đối tượng, tiêu đích này, mà 
chỉ hành niệm tưởng tương ưng với tịch diệt, tịch tĩnh, thành tựu vô dục, 
Tỳ-kheo ấy nên biết rằng “Ta sanh pháp này mà không thoái, không trụ, 
cũng không thăng tiến. Ta sanh pháp này có thể khiến ta yêm ly, như vậy 
không bao lâu nữa sẽ chứng quả lậu tận.” Tỳ-kheo ấy nên biết như vậy. 
“Lại nữa, Tỳ-kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích, vượt qua tất cả 
Không vô biên xứ, nhập thức vô biên, thành tựu và an trụ Thức vô biên 
xứ, nhưng vị ấy không chấp thọ sở hành này, không suy niệm trên đối 
tượng, tiêu đích này, mà chỉ hành niệm tưởng tương ưng với Không vô 
biên xứ, thành tựu thoái chuyền, Ty-kheo Ấy, nên biết rằng “Ta sanh pháp 
này mà không trụ, không tiến, cũng không yêm ly. Ta sanh pháp này nên 
ta bị thôi thất, do đó, [718a] định này của ta không tổn tại lâu dài.” Tỳ- 
kheo ấy nên biết như vậy. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích, vượt qua tất cả 
Không vô biên xứ, nhập thức vô biên, thành tựu và an trụ Thức vô biên 
Xứ, Và VỊ ẫy chấp thọ sở hành này, suy niệm trên đối tượng, tiêu đích này, 
lập niệm đúng như pháp, an trụ với ý chuyên nhất, Tỳ-kheo ấy nên biết 
rằng “Ta sanh pháp này mà không thoái chuyển, không tiến, cũng không 
yêm ly. Ta sanh pháp này khiến ta được an trụ, do đó, định này của ta 
chắc chắn tôn tại lâu dài.” Tỳ-kheo ấy nên biết như vậy. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích, vượt qua tất cả 
Không vô biên xứ, nhập thức vô biên, thành tựu và an trụ Thức vô biên 
xứ, nhưng vị ấy không chấp thọ sở hành này, suy niệm trên đối tượng, 
tiêu đích này, mà chỉ hành niệm tưởng tương ưng với Vô sở hữu xứ, 
thành tựu thăng tiến, Tỳ-kheo ấy nên biết rằng “Ta sanh pháp này mà 
không thoái chuyên, không trụ, cũng không yếm ly. Ta sanh pháp này 
nên ta được thăng tiễn, như vậy không bao lâu nữa sẽ chứng đắc Vô sở 
hữu xứ.” Tỳ-kheo ấy nên biết như vậy. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích, vượt qua tất cả 
Không vô biên xứ, nhập thức vô biên, thành tựu và an trụ Thức vô biên 
xứ, nhưng vị ấy không chấp thọ sở hành này, không suy niệm trên đối 
tượng, tiêu đích này, mà chỉ hành niệm tưởng tương ưng với tịch diệt, 
tịch tĩnh, thành tựu vô dục, Tỳ-kheo ẫy nên biết rằng “Ta sanh pháp này 
mà không thoái chuyên, không trụ, cũng không thăng tiến; vì ta sanh 


Ki THUYEÁT 





pháp này nên khiến ta yêm ly, như vậy không bao lâu nữa sẽ chứng quả 
lậu tận.” Tỳ-kheo ấy nên biết như vậy. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích, vượt qua tất cả Thức 
vô biên xứ, nhập vô sở hữu, thành tựu và an trụ Vô sở hữu xứ, nhưng vị 
ấy không chấp thọ sở hành này, không suy niệm trên đối tượng, tiêu đích 
này, mà chỉ hành niệm tưởng tương ưng với Thức vô biên xứ, thành tựu 
thoái chuyên, Tỳ-kheo ấy nên biết rằng “Ta sanh pháp này mà không trụ, 
không tiến, cũng không yêm ly. Ta sanh pháp này khiến ta bị thối thất, do 
đó, định này của ta không tôn tại lâu dài.” Tỳ-kheo ấy nên biết như vậy. 
“Lại nữa, Tỳ-kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích, vượt qua tất cả Thức 
vô biên xứ, nhập vô sở hữu, thành tựu và an trụ Vô sở hữu xứ, và vị ấy 
chấp thọ sở hành này, suy niệm trên đối tượng, tiêu đích này, lập niệm 
đúng như pháp, an trụ với ý chuyên nhất, Tỳ-kheo ấy nên biết rằng “Ta 
sanh pháp này mà không thoái chuyên, không tiến, cũng không yêm ly; 
vì ta sanh pháp này nên ta được an trụ, do đó, định này của ta chắc chắn 
tồn tại lâu dài.” Tỳ-kheo ấy nên biết như vậy. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích, [71I8b] vượt qua tất 
cả Thức vô biên xứ, nhập vô sở hữu, thành tựu và an trụ Vô sở hữu xứ, 
nhưng vị ấy không chấp thọ sở hành này, không suy niệm trên đối tượng, 
tiêu đích này, mà chỉ hành niệm tưởng tương ưng với Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ, thành tựu sự thăng tiến, Tỳ-kheo ấy nên biết rằng “Ta sanh 
pháp này mà không thoái chuyên, không trụ, cũng không yếm ly; vì ta 
sanh pháp này nên ta được thăng tiễn, như vậy không bao lâu nữa sẽ 
chứng đắc phi tưởng, phi phi tưởng xứ.” Tỳ-kheo ấy nên biết như vậy. 
“Lại nữa, Tỳ-kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích, vượt qua tất cả Thức 
vô biên xứ, nhập vô sở hữu, thành tựu và an trụ Vô sở hữu xứ, nhưng vị 
ấy không chấp thọ sở hành này, không suy niệm trên đối tượng, tiêu đích 
này, mà chỉ hành niệm tưởng tương ưng với sự nhàm tởm, thành tựu vô 
dục, Tỳ-kheo ấy nên biết rằng “Ta sanh pháp này mà không thoái chuyền, 
không trụ, cũng không thăng tiến; vì ta sanh pháp này nên khiến ta nhàm 
tởm, như vậy không bao lâu nữa sẽ chứng quả lậu tận.” Tỳ-kheo ấy nên 
biết như vậy. 


kinh THUYEÁT 542 





“Có tưởng và có thọ”. Ngang mức ấy còn được thọ; cho đến Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ là hành dư cao hơn hết trong sự hữu. Tỳ-kheo hành 
thiền hãy phát khởi từ đó, hãy thuyết giảng lại cho người khác biết. 

Đức Phật thuyết như vậy, các thầy Tỳ-kheo sau khi Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành." 


"n 

















?Tưởng trí #ÖÄ_ #ll: tưởng thọ; chỉ tất cả thiền định, trừ diệt tận định. Ở định Phi 
tưởng phi tưởng xứ chỉ tồn tại hai yếu tố nay. Vượt lên nữa, là điệt tận định hay 
tưởng thọ điệt tận định. 

* Hành dư đệ nhất hữu ƒ78‡Z5——ñ. 
* Bản Hán, hết quyền 46. 

















178. KINH LẠP SƯ 
Tôi nghe như vầy. 
Một thời Đức Phật trú tại thành Vương xá, trong rừng Trúc lâm, vườn 
Ca-lan-đà. 
Bấy giờ, Đức Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo rằng: 
“Người thợ săn khi bẫy mồi nai, không có tâm như vầy “Mong cho nai 
được béo mập, được tôt đẹp, được sức lực, được sung sướng, sông lâu." 
Nhưng người thợ săn bẫy môi nai với tâm như vầy “Bẫy mồi là chỉ muốn 
chúng đến gần để ăn; đã đến gần để ăn thì sẽ kiêu loạn phóng dật, mà đã 
kiêu loạn phóng dật thì sẽ tùy thuộc thợ săn và quyên thuộc thợ săn.” 
Người thợ ăn bẫy môi nai với tâm như vậy. 
“Đàn nai thứ nhất đến gần đồ môi của thợ săn. Sau khi chúng đến gần 
đề ăn, [718c] bèn sanh kiêu loạn phóng dật rôi do kiêu loạn phóng dật 
nên bị tùy thuộc thợ săn và quyến thuộc thợ săn. Như vậy là đàn nai thứ 
nhất không thoát khỏi cảnh giới của thợ săn và quyền thuộc thợ săn. 
“Đàn nai thứ hai suy nghĩ rằng “Đàn nai thứ nhất đã đến gần để ăn đồ 
môi của thợ săn. Sau khi chúng đến gần đề ăn, bèn sanh kiêu loạn phóng 
dật, rôi do kiêu loạn phóng dật nên bị tùy thuộc thợ săn và quyên thuộc 
thợ săn. Như vậy là đàn nai thứ nhất không thoát khỏi cảnh giới thợ săn 
và quyến thuộc thợ săn. Nay ta đừng ăn đồ ăn của thợ săn, tránh xa chỗ 
đáng sợ, nương nơi rừng vắng an toàn', ăn cỏ uống nước được chăng?” 
Sau khi suy nghĩ, đàn nai thứ hai liên bỏ mặc đô môi của thợ săn, tránh 
xa chỗ đáng sợ, nương ở nơi rừng vắng an toàn, ăn cỏ uống nước. Đến 
tháng cuôi mùa Xuân”, cỏ nước đêu hết, thân thể chúng rât gây ôm, khí 
lực hao mòn và rồi lại bị tùy thuộc thợ săn và quyền thuộc thợ săn. 
“Như vậy là đàn nai thứ hai cũng không thoát khỏi cảnh giới của thợ săn 
và quyên thuộc thợ săn. 
“Đàn nai thứ ba lại suy nghĩ rằng, “Đàn nai thứ nhất và thứ hai, tất cả đều 
không thoát khỏi cảnh giới của thợ săn và quyến thuộc thợ săn. Nay ta 























' Hán: vô sự xứ #t 2F j§. Pãli: araññãyatana. 














“Hán: xuân hậu nguyệt 3#ÍÝ H. Päli: gimhãnam pacchime mãse, vào tháng cuối 
mùa hạ. 


kinh LATÏP SỐ 544 





hãy tránh xa thợ săn và quyền thuộc thợ săn, nhưng ở một nơi không xa, 
sau đó hãy ăn đồ ăn của thợ săn mà đừng đến gần. Đã ăn mà không đến 
gần thì không kiêu loạn phóng dật. Do không kiêu loạn phóng dật nên 
không bị tùy thuộc thợ săn và quyến thuộc thợ săn.” Sau khi suy nghĩ, 
đàn nai thứ ba liền tránh xa thợ săn và quyền thuộc thợ săn, nhưng ở một 
nơi không xa. Sau đó ăn đồ môi của thợ săn mà không đến gần. Ăn mà 
không đến gần nên không kiêu loạn phóng dật, rồi do không kiêu loạn 
phóng dật nên không tùy thuộc thợ săn và quyền thuộc thợ săn. 

“Người thợ săn và quyến thuộc thợ săn nghĩ rằng “Đàn nai thứ ba này 
khôn lanh kỳ lạ! Quả thật, rất khôn lanh! Vì sao? Vì chúng ăn đồ ăn của 
ta mà ta không thê bắt được. Nay ta hãy bủa vòng lưới chạy dài. Sau khi 
bủa lưới chạy dài chắc sẽ biết được chỗ ở, đường lui tới của đàn nai thứ 
ba này.” Sau khi suy nghĩ, thợ săn và quyến thuộc thợ săn liền bủa vòng 
lưới chạy dài và sau đó biết được chỗ ở, đường lui tới của đàn nai thứ ba. 
Như vậy, đàn nai thứ ba cũng không thoát khỏi cảnh giới của thợ săn và 
quyền thuộc thợ săn. 

“Đàn nai thứ tư lại suy nghĩ, “Đàn nai thứ nhất, thứ hai và thứ ba, tất cả 
đều không thoát khỏi cảnh giới của thợ săn và quyền thuộc thợ săn. Nay 
ta hãy nương ở một nơi mà thợ săn và quyến thuộc thợ săn không đến 
được. Sau đó hãy ăn đồ môi của thợ săn mà đừng đến gần. Đã ăn mà 
không đến gần thì [719a] không kiêu loạn phóng dật. Do không kiêu loạn 
phóng dật, sẽ không bị tùy thuộc thợ săn và quyến thuộc thợ săn.” Sau 
khi suy nghĩ, đàn nai thứ tư liền nương ở một nơi mà thợ săn và quyến 
thuộc thợ săn không thể đến được, sau đó ăn đồ mồi của thợ săn mà 
không đến gần. Đã ăn mà không đến gần nên không kiêu sa phóng dật, 
rồi do không kiêu loạn phóng dật nên không bị tùy thuộc thợ săn và 
quyến thuộc thợ săn. Người thợ săn và quyến thuộc thợ săn lại suy nghĩ 
rằng: “Đàn nai thứ tư này ranh mãnh xảo trá kỳ lạ! Quả thật ranh mãnh 
xảo trá, nếu ta xua đuôi chúng, chắc chắn không thể được, vì những nai 
con khác sẽ kinh sợ bỏ chạy tán loạn. Vậy ta hãy cứ bỏ mặc đàn nai thứ 
tư này.” Sau khi suy nghĩ, thợ săn và quyền thuộc thợ săn liền bỏ mặc. 
“Như vậy là đàn nai thứ tư thoát khỏi cảnh giới của thợ săn và quyến 
thuộc thợ săn. 

“Này Tỳ-kheo, Ta nói thí dụ này là muốn các giải rõ ý nghĩa. Nay Ta nói 
đây, các ngươi hãy quán sát nghĩa lý: 





Ri$R LAÏP SỐ 


“Đồ mồi của thợ săn, nên biết, đó là năm công đức của dục”: sắc được 
biết bởi, tiếng nghe bởi tai, hương được ngữi bởi mũi, vị được nếm bởi 
lưỡi, xúc được chạm bởi thân. Đồ mỗi của thợ săn, nên biết, đó là năm 
niệm công đức của dục. Người thợ săn, nên biết, đó chính là Ác ma 
VƯƠN. Quyến thuộc của thợ săn, nên biết, đó chính là quyền thuộc của 
Ma vương. Đàn nai, nên biết đó chính là Sa-môn, Bả-la-môn vậy. 
“Sa-môn, Bả-la-môn thứ nhất đến gần ăn đồ mỗi của Ma vương, là ăn 
của tín thí thế gian. Những vị ấy sau khi đến gần đồ ăn bèn sanh kiêu 
loạn phóng dật. Rồi do kiêu loạn phóng dật nên bị tùy thuộc Ma vương 
và quyến thuộc Ma vương. Như vậy là Sa-môn, Bà-la-môn thứ nhất 
không thoát khỏi cảnh giới của Ma vương và quyến thuộc của Ma 
VƯƠNE. 

“Ví như đàn nai thứ nhất đến gần để ăn đồ môi của thợ săn. Sau khi 
chúng đến gần để ăn bèn sanh kiêu loạn phóng dật, rồi do kiêu sa phóng 
dật nên bị tùy thuộc thợ săn vả quyền thuộc thợ săn. Như vậy là đàn nai 
thứ nhất không thoát khỏi cảnh giới của thợ săn và quyền thuộc thợ săn. 
Các ngươi hãy quán sát các Sa-môn, Bà-la-môn kia cũng giống như vậy. 
“Sa-môn, Bà-la-môn thứ hai lại suy nghĩ rằng, “Sa-môn, Bà-la-môn thứ 
nhất đến gần ăn đồ mồi của Ma vương, là ăn của tín thí thế gian. Những 
vị ấy sau khi đến gần đồ ăn bèn sanh kiêu loạn phóng dật. Rồi do kiêu sa 
phóng dật nên bị tùy thuộc Ma vương và quyến thuộc Ma vương. Như 
vậy là Sa-môn, Bà-la-môn thứ nhất không thoát khỏi cảnh giới của Ma 
vương và quyến thuộc của Ma vương. Nay ta hãy từ bỏ đồ mồi của tín thí 
thế gian, tránh xa chỗ đáng sợ, nương ở nơi rừng vắng an toàn, chỉ ăn trái 
cây và rễ cây.” Sau khi suy nghĩ, Sa-môn, Bà-la-môn thứ hai liền từ bỏ đồ 
ăn của tín thí thế gian, tránh xa chỗ đáng sợ, nương ở nơi rừng vắng an 
toàn, chỉ ăn trái cây và rễ cây. [719b] Đến tháng cuối Xuân, trái cây và rễ 
cây đều hết, thân thể những vị ấy rất gầy ốm, khí lực hao mòn, nên tâm 
giải thoát, tuệ giải thoát cũng hao mòn. Và tâm giải thoát, tuệ giải thoát 
đã hao mòn nên trở lại bị tùy thuộc Ma vương và quyến thuộc của Ma 
vương. Như vậy là Sa-môn, Bả-la-môn thứ hai cũng không thoát khỏi 
cảnh giới của Ma vương và quyến thuộc của Ma vương. 





*Ngũ dục công đức Tí #X 1Ù f?. Päli: pañca kãmaguyä, năm tố chất của dục 
vọng. 





kinh LAÏP SỐ 546 


“Ví như đàn nai thứ hai suy nghĩ rằng “Đàn nai thứ nhất đến gần để ăn đồ 
môi của thợ săn. Sau khi chúng đến gần để ăn bèn sanh kiêu sa phóng dật, 
rồi do kiêu sa phóng dật nên bị tùy thuộc thợ săn và quyến thuộc thợ săn. 
Như vậy là đàn nai thứ nhất không thoát khỏi cảnh giới của thợ săn và 
quyến thuộc thợ săn. Nay ta hãy từ bỏ đồ môi của thợ săn, tránh xa chỗ 
đáng sợ, nương ở nơi rừng văng an toàn, ăn cỏ uống nước được chăng? 
Sau khi suy nghĩ, đàn nai thứ hai liền từ bỏ đồ mỗi của thợ săn, tránh xa 
chỗ đáng sợ, nương ở nơi rừng vắng an toàn, ăn cỏ uống nước. Đến tháng 
cuối Xuân, cỏ nước đều hết, thân thể chúng rất gầy ốm, khí lực hao mòn, 
và rồi lại bị tùy thuộc thợ săn và quyến thuộc thợ săn. Như vậy là đàn nai 
thứ hai không thoát khỏi cảnh giới của thợ săn và quyến thuộc thợ săn. 
Các ngươi hãy quán sát Sa-môn, Bả-la-môn thứ hai kia cũng giống như 
vậy. 

“Sa-môn, Bà-la-môn thứ ba lại suy nghĩ rằng, “Sa-môn, Bà-la-môn thứ 
nhất và thứ hai, tất cả đều không thoát khỏi cảnh giới của Ma vương và 
quyến thuộc Ma vương. Nay ta hãy tránh xa Ma vương và quyến thuộc 
Ma vương, nương ở một nơi không xa, sau đó hãy ăn đồ môi của thế gian 
tín thí mà đừng đến gần. Đã ăn mà không đến gần thì không bị tùy thuộc 
Ma vương và quyến thuộc Ma vương.” Sau khi suy nghĩ, Sa-môn, Bả-la- 
môn thứ ba liền tránh xa Ma vương và quyến thuộc Ma vương, nương ở 
một nơi không xa, sau đó ăn đồ mỗi của thế gian tín thí mà không đến 
gần. Đã ăn mà không đến gần, nên không kiêu loạn phóng dật, rồi do 
không kiêu sa phóng dật nên không bị tùy thuộc Ma vương và quyến 
thuộc Ma vương, nhưng còn chấp thủ hai kiến chấp, hữu kiến và vô kiến. 
Những vị ấy do chấp thủ hai kiến chấp này nên rồi cũng bị tùy thuộc Ma 
vương và quyến thuộc Ma vương. Như vậy là Sa-môn, Bảà-la-môn thứ ba 
cũng không thoát khỏi cảnh giới của Ma vương và quyến thuộc Ma 
VƯƠNg. 

“Ví như đàn nai thứ ba lại suy nghĩ rằng “Đàn nai thứ nhất và đàn nai thứ 
hai, tất cả đều không thoát khỏi cảnh giới của thợ săn và quyền thuộc thợ 
săn. Nay ta hãy tránh xa thợ săn và quyến thuộc thợ săn, nương ở một nơi 
không xa, sau đó hãy ăn đồ mồi của thợ săn mà không đến gần. Đã ăn mà 
không đến gần thì không kiêu loạn phóng dật, không kiêu sa phóng dật 
thì [719e] không bị tùy thuộc thợ săn và quyến thuộc thợ săn." Sau khi 
suy nghĩ, đàn nai thứ ba liền tránh xa thợ săn và quyến thuộc thợ săn, 


Kiệt LAÏP SỐ 





nương ở một nơi không xa, sau đó ăn đồ mỗi của thợ săn mà không đến 
gần. Đã ăn mà không đến gần nên không ÿ thị, phóng dật, rồi do không ÿỷ 
thị phóng dật nên không bị tùy thuộc thợ săn và quyến thuộc thợ săn. 
Người thợ săn và quyền thuộc thợ săn suy nghĩ rằng “Đàn nai thứ ba này 
khôn lanh kỳ lạ! Quả thật rất khôn lanh. Vì sao vậy? Vì chúng ăn đồ mồi 
của ta mà không thể bắt được. Nay ta hãy bủa vòng lưới chạy dài. Sau 
khi bủa vòng lưới chạy dài, chắc sẽ biết được chỗ ở, đường lui tới của 
đàn nai thứ ba này.” Sau khi suy nghĩ, thợ săn và quyến thuộc thợ săn 
liền bủa vòng lưới chạy dài và sau đó biết được chỗ ở, đường lui tới của 
đàn nai thứ ba. Như vậy là đàn nai thứ ba cũng không thoát khỏi cảnh 
giới của thợ săn và quyến thuộc thợ săn. Chỗ ở, nên biết đó chính là hữu 
kiến. Đường lui tới, nên biết đó chính là vô kiến. Các ngươi hãy quán sát 
Sa-môn, Bà-la-môn thứ ba cũng giống như vậy. 

“Sa-môn, Bà-la-môn thứ tư lại suy nghĩ rằng, 'Sa-môn, Bà-la-môn thứ 
nhất, thứ hai và thứ ba, tất cả đều không thoát khỏi cảnh giới của Ma 
vương và quyến thuộc Ma vương. Nay ta hãy nương ở một nơi mà Ma 
vương và quyến thuộc Ma vương không thể đến được, sau đó hãy ăn đồ 
môi của thế gian tín thí mà đừng đến gần. Đã ăn mà không đến gần thì 
không kiêu loạn phóng dật, không kiêu sa phóng dật thì không bị tùy 
thuộc Ma vương và quyến thuộc của Ma vương.” Sau khi suy nghĩ, Sa- 
môn Bà-la-môn thứ tư này liền nương ở một nơi mà Ma vương và quyến 
thuộc Ma vương không thể đến được, sau đó ăn đồ mồi của thế gian tín 
thí mà không đến gần. Đã ăn mà không đến gần nên không kiêu loạn 
phóng dật, rồi do không kiêu loạn phóng dật nên không bị tùy thuộc Ma 
vương và quyền thuộc Ma vương. Như vậy là Sa-môn, Bả-la-môn thứ tư 
thoát khỏi cảnh giới của Ma vương và quyến thuộc của Ma vương. 

“Cũng như đàn nai thứ tư lại suy nghĩ rằng, “Đàn nai thứ nhất, thứ hai và 
thứ ba, tất cả đều không thoát khỏi cảnh giới của thợ săn và quyền thuộc 
của thợ săn. Nay ta hãy nương ở một nơi mà thợ săn và quyền thuộc thợ 
săn không đến được, sau đó hãy ăn đồ mồi của thợ săn mà đừng đến gần. 
Đã ăn mà không đến gần thì không kiêu loạn phóng dật, không kiêu sa 
phóng dật thì không bị tùy thuộc thợ săn và quyến thuộc thợ săn.” Sau 
khi suy nghĩ, đàn nai thứ tư liền nương ở một nơi mà thợ săn và quyền 
thuộc thợ săn không thể đến được, sau đó ăn đồ mồi của thợ săn mà 
không đến gần. Đã ăn mà không đến gần nên không [720a] kiêu loạn 


kinh LAÏP SỐ 548 





phóng dật, rồi do không kiêu loạn phóng dật nên không bị tủy thuộc thợ 
săn và quyền thuộc thợ săn. Người thợ săn và quyến thuộc thợ săn lại suy 
nghĩ rằng, “Đàn nai thứ tư này khôn lanh xảo quyệt kỳ lạ! Quả thật rất 
khôn lanh xảo quyệt. Nếu ta xua đuổi chúng, chắc chắn không thể được 
vì những con nai khác sẽ kinh sợ bỏ chạy tán loạn. Vậy ta hãy bỏ mặc 
đàn nai thứ tư này.” Sau khi suy nghĩ, thợ săn và quyến thuộc thợ săn liền 
bỏ mặc. Như vậy là đàn nai thứ tư thoát khỏi cảnh giới của thợ săn vả 
quyến thuộc thợ săn. Các ngươi hãy quán rằng Sa-môn, Bả-la-môn thứ tư 
cũng giống như vậy. 

“Này Tỳ-kheo, phải nên học chỗ ở, đường lui tới như vậy để khiến Ma 
vương và quyến thuộc của Ma vương không thê đến được. 

“Chỗ nào mà Ma vương và quyến thuộc của Ma vương không thê đến 
được? Đó là Tỳ-kheo ly dục, ly ác bất thiện, cho đến chứng đắc đệ Tứ 
thiền, thành tựu an trụ. Đó là chỗ Ma vương và quyến thuộc của Ma 
vương không thê đến được. 

“Lại nữa, chỗ nào mà Ma vương và quyên thuộc của Ma vương không 
thê đến được? Đó là Tỳ-kheo tâm câu hữu với từ, biến mãn cả một 
phương, thành tựu và an trụ. Như vậy cho đến hai, ba, bốn phương, bốn 
phương bàng, phương trên, phương dưới, phổ biến khắp cả, tâm câu hữu 
với từ, không kết, không oán, không nhuế, không hại, rộng lớn bao la, vô 
lượng, khéo tu tập biến mãn khắp cả thế gian, thành tựu và an trụ. Cũng 
như vậy, đối với bi và hỷ. Tâm câu hữu với xả, biến mãn cả một phương, 
thành tựu và an trụ. Như vậy cho đến hai, ba, bốn phương, bốn phương 
bảng, phương trên, phương dưới, phố biến khắp cả, tâm câu hữu với xả, 
không kết, không oán, không sân, không nhuế, không hại, rộng lớn bao la, 
vô lượng, khéo tu tập biến mãn tất cả thế gian, thành tựu và an trụ. Đó 
gọi là chỗ Ma vương và quyền thuộc của Ma vương không thê đến được. 
“Lại nữa, chỗ nào mà Ma vương và quyến thuộc của Ma vương của Ma 
vương không thể đến được? Đó là Tỳ-kheo vượt qua tất cả các sắc 
tưởng, cho đến thành tựu và an trụ Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Đó gọi 
là chỗ Ma vương và quyến thuộc của Ma vương không thê đến được. 
“Lại nữa, chỗ nào mà Ma vương và quyến thuộc của Ma vương không 
thê đến được? Đó là Tỳ-kheo vượt qua tất cả Phi tưởng phi phi tưởng xứ, 
nhập tưởng thọ diệt, tự thân tác chứng, thành tựu an trụ, do tuệ kiến mà 


Riqb LAÏP SỐ 





vĩnh viễn diệt tận các lậu. Đó gọi là chỗ Ma vương và quyến thuộc của 
Ma vương không thê đến được. 

“Này Tỳ-kheo, chỗ ở và đường lui tới như vậy khiến Ma vương và quyến 
thuộc của Ma vương không thể đến được. Các ngươi hãy nên học như 
vậy.” 

Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ 
phụng hành. 


n 


179. KINH NGŨ CHI VẬT CHỦ 
[720b] Tôi nghe như vầy. 
Một thời Đức Phật trú tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn Cấp cô 
độc. 
Bấy giờ, Ngũ Chi Vật chủ! vào buôi sáng sớm rời khỏi nước Xá-vệ, đi 
đến chỗ Phật để cúng dường lễ bái. Ngũ Chi Vật chủ suy nghĩ: “Dù có 
đến chỗ Đức Phật thì Đức Thế Tôn và các Tỳ-kheo vẫn còn đang thiền 
tịnh. Vậy ta hãy đi đến khu vườn của DỊ học Nhất Sa-la Mạt-ljƒ.” 
Rồi thì Ngũ Chi Vật chủ bèn ghé lại chỗ du hí hoan lạc gần hàng cây 
Cân-đầu-a-lê”, đi đến khu vườn Dị học Nhất sa-la Mạt-lÍ. 
Bấy giờ, trong khu vườn DỊ học nhất sa-la mạt-lị có một Dị học tên là Sa- 
môn Văn-kì Tử”, là đại tông chủ ở trong chúng đó, là tôn sư của nhiều 
người, được nhiều người kính trọng, thống lãnh một đại chúng gần năm 
trăm Dị học sư. Ông đang ở giữa đám đông ồn ào, lớn tiếng, âm thanh 
huyện náo, luận bàn đủ mọi đề tài súc sanh, như: đề tài vua chúa, đề tài 
trộm cướp, đề tài đấu tranh, đề tài ăn uống, đề tài áo chăn, đề tài phụ nữ, 
đề tài đàn bà, đề tài con gái, đề tài dâm nữ, đề tài thế gian, đề tài tà đạo, 
đề tài trong biển; đại loại như thế, chúng tụ tập luận bàn đủ mọi đề tài súc 





Ngũ Chi Vật chủ †¡ 3? †:, Pãli: Pancakanga thapati, một người thợ mộc. 
“Nhất sa-la mạt-l¡ dị học viên —-⁄23## 2§| #4#8Jä|; M 78: đi đến khu vườn Mallika, 
tại nhà hội Ekasalaka có hàng cây tinduka bao quanh (xem chú thích 4 ở dưới). 

3 Cân-đầu-a-lê !]1 #ff!J23; xem cht.4 dưới đây. 

*Mallikãrãma, là một khu rừng để thưởng ngoạn ở trong thành Sãvatthi của 
hoàng hậu Mallikã (Mạt-] phu nhân). Tại đây, trước tiên chỉ có một ngôi nhà 
độc nhất, nhưng sau được du sĩ ngoại đạo Potthapäada dựng lên nhiều cái nữa, 
do đó được gọi là Ekasälaka (Hán: Nhất sa-la); với hàng rào bằng cây tinduka 
(tên khoa học: Diospyros embryopters) nên cũng được gọi là Tindukacrrã ( Hán: 
cân-đầu-a-lê). Khu vườn cũng được gọi là Samayappavälaka, một hội trường để 
tranh luận các vấn đề tà chánh. 

"Samôn Văn-kì Tử 3%⁄2Ƒ'JWšlƒ. PI: Samanamandikãputta, tên thật là 
Uggahamana. 

 “Súc sanh luận “Ea. Päli: /izacchänakaiha, luận bàn phiếm, vô ích. Đoạn kế 
kể các đề tài được nói là Súc sanh luận. 


Ri8b NGUÕ CHI VAÄT CHUŨ 





sanh. 

Dị học Sa-môn Văn-kì Tử trông thấy Ngũ Chi Vật chủ từ xa đang đi đến, 
liền ra lệnh bảo chúng của mình im lặng, rằng: 

“Các người hãy im lặng, đừng nói nữa. Hãy tự thu liễm. Có đệ tử của Sa- 
môn Củ-đàm là Ngũ Chi Vật chủ sắp đến đây. Trong số những đệ tử tại 
gia của Sa-môn Cù-đàm ở nước Xá-vệ này không ai hơn được Ngũ Chi 
Vật chủ. Vì sao vậy? Vì ông ẫy ưa thích sự 1m lặng, ca ngợi sự im lặng. 
Nếu ông ấy thấy hội chúng đây im lặng, có thể sẽ đến thăm.” 

Bấy giờ, DỊ học Sa-môn Văn-kì Tử bảo hội chúng 1m lặng rồi, tự mình 
cũng 1m lặng. 

Khi Ấy, Ngũ Chi Vật chủ đi đến chỗ Dị học Sa-môn Văn-kì Tử, cùng 
nhau chảo hỏi, rồi ngồi xuống một bên. Dị học Sa-môn Văn-kì Tử nói: 
“Này Vật chủ”, nếu có bốn sự, ta tuyên bố rằng người ấy thành tựu thiện, 
đệ nhât thiện, là bậc Vô thượng sĩ, chứng đắc đệ nhất nghĩa,” là Sa-môn 
chât trực. Những gì là bốn? Là thân không tạo nghiệp ác, miệng không 
nÓI ác, không sống bằng tà mạng và không SUY niệm niệm ác. Này Vật 
chủ, nếu có bốn sự này, ta tuyên bố rằng người ấy thành tựu thiện, đệ 
nhất thiện, bậc Vô thượng sĩ, chứng đắc đệ nhất nghĩa, là Sa-môn chất 
trực.” 

Ngũ Chị Vật chủ nghe DỊ học Sa-môn Văn-kì Tử nói, không cho là phải, 
không cho là trái, từ chỗ ngồi đứng dậy, bước đi với ý niệm: “Với lời như 
vậy, ta phải đích thân đi đến [720e] Thế Tôn thưa hỏi nghĩa này.” Rồi 
ông đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ, ngồi xuống một bên, đem những 
điều đã bàn luận với Dị học Sa-môn Văn-kì Tử thuật lại hết với Đức Phật. 
Đức Thế Tôn nghe xong, nói rằng: 

“Này Vật chủ, theo lời DỊ học Sa-môn Văn-kì Tử nói, nếu quả thật như 
vậy thì trẻ sơ sanh tay chân mềm yếu, nằm ngửa mà ngủ, cũng sẽ thành 
tựu thiện, đệ nhất thiện, là bậc Vô thượng sĩ, chứng đắc đệ nhất nghĩa, là 
Sa-môn chất trực. Này Vật chủ, trẻ sơ sanh còn không có tưởng về thân, 
huống nữa là tạo nghiệp ác của thân. Nó chỉ có thể cử động thân. Này 
Vật chủ, trẻ sơ sanh còn không có tưởng về miệng, huống nữa là nói ác. 





“Vật chủ 3⁄J `:. Pãli: Thapati, thợ mộc. 


VIER:eI 


® Đắc đệ nhất nghĩa {$Zð—-3š: đạt được mục đichs tối thượng. 











kinh NGUÕ CHI VAÄT CHUÕ 553 


Nó chỉ biết khóc. Này Vật chủ, trẻ sơ sanh còn không có tưởng về niệm, 
huống nữa là niệm ác, duy chỉ biết bập bẹ?. Này Vật chủ, trẻ sơ sanh còn 
không có tưởng về mạng, huống nữa là sống tà mạng, duy chỉ suy niệm 
đến sữa mẹ. Này Vật chủ, theo lời Dị học Sa-môn Văn-kì Tử nói, như 
vậy thì trẻ sơ sanh cũng thành tựu thiện, đệ nhất thiện, là bậc Vô thượng 
sĩ, chứng đắc đệ nhất nghĩa, là Sa-môn chất trực. 

“Này Vật chủ, nếu người nào có bốn sự, Ta tuyên bố rằng người ấy thành 
tựu thiện, đệ nhất thiện, nhưng không phải là bậc Vô thượng sĩ, không 
thê chứng đắc đệ nhất nghĩa, cũng không phải là Sa-môn chất trực. 
“Những gì là bốn? Là thân không tạo nghiệp ác, miệng không nÓI ác, 
không sống tà mạng và không suy niệm niệm ác. Này Vật chủ, nếu người 
nào có bốn sự, Ta tuyên bó rằng người ây thành tựu thiện, đệ nhất thiện, 
nhưng không phải là bậc Vô thượng sĩ, không thể chứng đắc đệ nhất 
nghĩa, cũng không phải là Sa-môn chất trực. 

“Này Vật chủ, thân nghiệp, khẩu nghiệp, Ta tuyên bố đó là giới. 

“Này Vật chủ, niệm, '' Ta tuyên bố đó là tâm sở hữu đi theo với tâm. 
“Này Vật chủ, Ta nói nên biết giới bất thiện. Nên biết giới bất thiện phát 
sanh từ đâu? Nên biết, giới bất thiện bị diệt trừ không còn dư tản ở chỗ 
nảo, bị bại hoại không còn dư tàn ở chỗ nào? Nên biết, đệ tử Hiền Thánh 
làm thế nào để diệt trừ giới bất thiện? 

“Này Vật chủ, Ta nói nên biết giới thiện. Nên biết giới thiện phát sanh từ 
đâu? Nên biết, giới thiện bị diệt không còn dư tàn ở chỗ nào, bị bại hoại 
không còn dư tàn ở chỗ nào? Nên biết, đệ tử Hiền thánh làm thế nào để 
diệt trừ giới thiện? 

“Này Vật chủ, ta nói nên biết niệm bắt thiện. Nên biết niệm bát thiện phát 
sanh từ đâu? Nên biết, niệm bắt thiện bị diệt trừ không còn dư tàn ở chỗ 
nảo, bị bại hoại không còn dư tàn ở chỗ nào? Nên biết, đệ tử Hiền thánh 
làm thế nào để diệt trừ niệm bắt thiện? 

“Này Vật chủ, ta nói nên biết niệm thiện. Nên biết niệm thiện phát sanh 
từ đâu? Nên biết, niệm thiện [72l1a] bị diệt trừ không còn dư tàn ở chỗ 
nảo, bị bại hoại không còn dư tàn ở chỗ nào? Nên biết, Hiền Thánh làm 





P Trong bản Hán có sự nhâm lẫn về thứ tự mạng và niệm. 
'° Hán: niệm Â:. PI.: sai⁄appa, tư duy. 


Ri8ll NGUÕ CHI VAÄT CHUŨ 





thế nào đề diệt trừ niệm thiện? 

“Này Vật chủ, thế nào gọi là giới bất thiện? 

“Thân hành bắt thiện, miệng, ý hành bắt thiện. Đó gọi là giới bất thiện. 
“Này Vật chủ, giới bất thiện này phát sanh từ đâu? Ta nói chỗ phát sanh 
của chúng, nên biết là phát sanh từ tâm. Tâm là thế nào? Nếu tâm có 
dục, có nhuế, có si, nên biết giới bất thiện phát sanh từ tâm này. 

“Này Vật chủ, giới bất thiện bị diệt trừ, không còn dư tàn ở chỗ nào, bị 
bại hoại không còn dư tàn ở chỗ nào? Đa văn Thánh đệ tử xả bỏ nghiệp 
bất thiện về thân, tu tập nghiệp thiện về thân; xả bỏ nghiệp bất thiện về 
miệng, ý, tu tập nghiệp thiện về miệng, ý. Đây là giới bát thiện bị diệt trừ 
không còn dư tàn, bị bại hoại không còn dư tàn. 

“Này Vật chủ, đệ tử Hiền Thánh làm thế nào diệt trừ giới bất thiện? Đa 
văn Thánh đệ tử quán nội thân như thân, cho đến quán thọ, tâm, pháp 
như pháp. Như vậy là Hiền Thánh đệ tử đã diệt trừ giới bất thiện. 

“Này Vật chủ, thế nào gọi là giới thiện? Thân hành thiện, miệng, ý hành 
thiện. Đó gọi là giới thiện. 

“Này Vật chủ, giới thiện này phát sanh từ đâu? Ta nói chỗ phát sanh của 
chúng, nên biết là phát sanh từ tâm. Tâm là thế nào? Nếu tâm không có 
dục, không có nhuế, không có si, nên biết giới thiện phát sanh từ tâm nảy. 
“Này Vật chủ, giới thiện bị diệt trừ không còn dư tàn ở chỗ nào, bị bại 
hoại không còn dư tàn ở chỗ nào. Đa văn Thánh đệ tử hành trì giới mà 
không dính trước nơi giới, đây là giới thiện bị diệt trừ không còn dư tản, 
bị bại hoại không còn dư tàn. 

“Này Vật chủ, Hiền Thánh đệ tử làm thế nào để diệt trừ giới thiện? Đa 
văn Thánh đệ tử quán nội thân như thân, cho đến quán thọ, tâm, pháp 
như pháp. Như vậy là Hiền Thánh đệ tử đã diệt trừ giới thiện. 

“Này Vật chủ, thế nào gọi là suy niệm bất thiện? Suy niệm về niệm dục, 
niệm nhuế, niệm hại. !' Đó gọi là suy niệm bắt thiện. 


“Này Vật chủ, suy niệm bắt thiện này phát sanh từ đâu? Ta nói chỗ phát 








'' Ba bất thiện niêm Z*‡#2:: bất thiện tư duy. Cf. D 33: /zyo akusalasakappä — 
kãmasankappo, vyãpãdasankappo, vihimsasanhappo. 





kinh NGUÕ CHI VAÄT CHUÔ 555 


sanh của chúng, nên biết là phát sanh từ tưởng. '? Thế nào là tưởng? Ta 
nói hành trạng của tưởng có nhiều loại, đa thù, vô lượng sai biệt, hoặc 
dục tưởng, nhuề tưởng, hại tưởng. 

“Này Vật chủ, chúng sanh do tưởng dục giới mà sanh suy niệm bất 
thiện tương ưng với dục giới. Nêu có tưởng thì vì nhân nơi tưởng đó cho 
nên sanh suy niệm bắt thiện tương ưng với dục giới. 

“Này Vật chủ, chúng sanh do tưởng nhuế giới, hại giới cho nên sanh suy 
niệm bắt thiện tương ưng với nhuếề và hại giới. Nếu có tưởng thì vì nhân 
nơi tưởng đó cho nên sanh suy niệm bất thiện tương ưng với nhuế, hại 
giới. Đó là suy niệm bắt thiện phát sanh từ tưởng nảy. 

“Này Vật chủ, suy niệm bắt thiện bị diệt trừ không còn dư tàn ở chỗ nảo, 
[721b] bị bại hoại không còn dư tàn ở chỗ nào? Đa văn Thánh đệ tử ly 
dục, ly pháp ác bất thiện, có tầm có tứ, có hỷ lạc do ly dục sanh, chứng 
đắc Sơ thiền, thành tựu và an trụ, đây là suy niệm bất thiện bị diệt trừ 
không còn dư tàn, bị bại hoại không còn dư tàn. 

“Này Vật chủ, Hiền Thánh đệ tử làm thế nào để diệt trừ suy niệm bất 
thiện? Đa văn Thánh đệ tử quán nội thân như thân, cho đến quán thọ, tâm, 
pháp như pháp; như vậy là Hiền Thánh đệ tử đã diệt trừ suy niệm bất 
thiện. 

“Này Vật chủ, thế nào gọi là suy niệm thiện? Suy niệm về niệm vô dục, 
suy niệm vô nhuế, suy niệm vô hại''. Đó gọi là niệm thiện. 

“Này Vật chủ, suy niệm này phát sanh từ đâu? Ta nói chỗ phát sanh của 
chúng, nên biết là phát sanh từ tưởng. Thế nào là tưởng? Ta nói hành 
trạng của tưởng có nhiều loại, đa thù, vô lượng sai biệt, hoặc vô dục 
tưởng, vô nhuế tưởng, vô hại tưởng. 

“Này Vật chủ, chúng sanh do tưởng trong vô dục giới cho nên sanh suy 
niệm thiện tương ưng với vô dục giới. Nêu có tưởng thì vì nhân nơi 





l2 PỊ.: sañããsamuithäãnã, tưởng đẳng khởi. 

















' Dục giới tưởng ÄX⁄J#ï/ñl; đây không chỉ cho giới hệ hay cõi, mà là giới loại. 
Đoạn kinh này đề cập ba bắt thiện giới: đực giới, sân giới, hại giới (PRli: tisso 
akusalaudhätuyo - kãñmadhätu, vyäpädadhau, vihimsadhätus). Xem Pháp uấn 1Ì 
(No.1537, tr. 503c). 

'“ Ba thiện giới. Xem chi. ¡1 trên. 


Ri8B NGUÕ CHI VAÄT CHUŨ 





tưởng đó cho nên sanh suy niệm thiện, tương ưng với vô dục giới. 

“Này Vật chủ, chúng sanh do tưởng trong vô nhuế, vô hại giới cho nên 
sanh suy niệm thiện tương ưng với vô nhuế, vô hại giới. Nếu có tưởng thì 
vì nhân nơi tưởng đó cho nên sanh suy niệm thiện tương ưng với vô nhuế, 
vô hại giới. Đó là suy niệm thiện phát sanh từ tưởng này. 

“Này Vật chủ, suy niệm thiện bị diệt trừ không còn dư tàn ở chỗ nảo, bị 
bại hoại không còn dư tàn ở chỗ nào? Đa văn Thánh đệ tử diệt lạc, diệt 
khổ, diệt ưu hỷ vốn đã có, không khổ, không lạc, xả, niệm thanh tịnh, 
chứng đắc Tứ thiền, thành tựu và an trụ, đây là suy niệm thiện bị diệt trừ 
không còn dư tàn, bị bại hoại không còn dư tàn. 

“Này Vật chủ, Hiền Thánh đệ tử làm thế nào để diệt trừ suy niệm thiện? 
Đa văn Thánh đệ tử quán nội thân như thân, cho đến quán thọ, tâm, 
pháp như pháp, như vậy là Hiền Thánh đệ tử đã diệt trừ suy niệm thiện. 
“Này Vật chủ, Đa văn Thánh đệ tử do tuệ quán sát biết như thật giới bất 
thiện, biết như thật giới bất thiện phát sanh từ đâu, biết như thật giới bất 
thiện này đã bị diệt trừ không còn dư tàn, bị bại hoại không còn dư tàn. 
Do tuệ mà quán sát biết như thật như vậy là Hiền Thánh đệ tử đã diệt trừ 
giới bất thiện. 

“Do tuệ mà quán sát biết như thật giới thiện, biết như thật giới thiện 
phát sanh từ đâu, biết như thật giới thiện này đã bị diệt trừ không còn 
dư tản, bị bại hoại không còn dư tản. Do tuệ mà quán sát biết như thật 
như vậy là Hiền Thánh đệ tử đã diệt trừ giới thiện. 

“Do tuệ mà quán sát biết như thật Suy niệm bắt thiện, biết như thật niệm 
bất thiện phát sanh từ đâu, biết như thật niệm bất thiện này đã bị diệt trừ 
không còn dư tàn, bị bại hoại không còn dư tàn. Do tuệ mà quán sắt biết 
như thật. Hiền Thánh đệ tử [721c] hành như vậy mà diệt trừ suy niệm bất 
thiện, biết như thật. 

“Do tuệ mà quán sát biết như thật suy niệm thiện, biết như thật niệm 
thiện phát sanh từ đâu, biết như thật niệm thiện này đã bị diệt trừ không 
còn dư tàn, bị bại hoại không còn dư tàn. Do tuệ mà quán sắt biết như 
thật. Hiền Thánh đệ tử hành như vậy mà diệt trừ suy niệm thiện, biết như 
thật. 


kinh NGUÕ CHI VAÄT CHUÔ 557 





“Vì sao vậy? Vì nhân chánh kiến nên sanh chánh tư duy'', nhân chánh tư 
duy nên sanh chánh ngữ, nhân chánh ngữ nên sanh chánh nghiệp, nhân 
chánh nghiệp nên sanh chánh mạng, nhân chánh mạng nên sanh chánh 
tinh tấn", nhân chánh tinh tấn nên sanh chánh niệm, nhân chánh niệm 
nên sanh chánh định. Hiền Thánh đệ tử đã định tâm như vậy rồi, liền giải 
thoát tất cả dâm, nộ, sĩ. 

“Này Vật chủ, Hiền Thánh đệ tử đã chánh tâm giải thoát như vậy rồi, 
liền biết như thật rằng “Sự sanh đã dứt, CHỊ hạnh đã vững, điều cần 
làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa.` Đó gọi là học kiến đạo ” 
thành tựu tám chi, và A-la-hán lậu tận đã thành tựu mười chỉ Ÿ. 

“Này Vật chủ, thế nào gọi là học kiến đạo thành tựu tám chỉ? Đó là học 
chánh kiến cho đến chánh định. '” Như vậy gọi là học kiến đạo thành tựu 
tám chi. 

“Thế nảo gọi là A-la-hán lậu tận thành tựu mười chỉ? Đó là vô học chánh 
kiến cho đến vô học chánh trí?. Như vậy gọi là A-la-hán lậu tận thành 
tựu mười ch1. 

“Này Vật chủ, nếu người nào có mười chỉ, Ta chủ trương rằng người ấy 
thành tựu thiện, đệ nhất thiện, là bậc Vô thượng sĩ, chứng đắc đệ nhất 
nghĩa, là Sa-môn chất trực.” 

Phật thuyết như vậy. Ngũ Chi Vật chủ và các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật 
thuyết, hoan hỷ phụng hành. 





'* Chánh chí, tức chánh tư duy. 

' Chánh phương tiện, tức chánh tỉnh tấn. 

Hán: học kiến tích ##+ bl, ỨỲ, chỉ giai đoạn kiến đạo của hàng hữu học. Xem 
thêm cht. dưới. 

'® Hàng hữu học ở địa vị kiến đạo, tu tập và thành tựu tám chi Thánh đạo để 
thấy lý Tứ đế. Bậc A-la-hán lậu tận thành tựu mười vô học chi. Xem 7)-5à-sa 92 
(tr.479 a). 

®M 78: 

® Tám vô học chi của Thánh đạo, thứ 9 vô học chánh giải thoát và 10 vô học 
chánh trí (xem giải thích Tập dj 20 tr. 452 c). PI., thứ 9: asekha-sammañana (vô 
học chánh trí), thứ 10: asekha-sammavimuzrri (vô học chánh giải thoát). 





Ri8R NGUÕ CHI VAÄT CHUŨ 


n1 


180. KINH CÙ-ĐÀM-DI 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật trú tại Thích-ki-sấu, ở tại Gia-tì-la-vệ, trong vườn Ni- 
câu-loại'. 
Bấy giờ, Ma-ha Bá-la-xà-bát-đề Củ-đàm-di đem một chiếc y mới sắc 
vàng, dệt băng kim tuyên, đên chỗ Đức Phật, cúi đâu đảnh lễ sát chân 
Phật, ngôi xuông một bên rôi thưa răng: 
“Bạch Thế Tôn, chiếc y mới sắc vàng dệt bằng kim tuyến này, tôi tự cắt 
may cho Thê Tôn. Mong Thê Tôn thương xót tôi mà thâu nạp cho.” 
Đức Thế Tôn nói: 
“Này Cù-đàm-di, hãy đem y này dâng cúng cho Chúng Tỳ-kheo. Dâng 
cúng cho Chúng Tỳ-kheo tức là đã cúng dường Ta, cũng như đã cúng 
dường Đại chúng.” 
[722a] Lần thứ hai, rồi lần thứ ba. Đại Sanh Chủ” Cù-đàm-di vẫn thưa: 
“Bạch Thế Tôn, chiếc y mới sắc vàng dệt bằng kim tuyến này, tôi tự cắt 
may cho Thê Tôn. Mong Thê Tôn thương xót tôi mà thâu nạp cho.” 
Lần thứ hai, rồi lần thứ ba, Đức Thế Tôn cũng vẫn nói: 
“Này Cù-đàm-di, hãy đem y này dâng cúng cho Chúng Tỳ-kheo. Dâng 
cúng cho Chúng Tỳ-kheo tức là đã cúng dường Ta, cũng như đã cúng 
dường Đại chúng.” 
Bây ĐIỜ, Tôn giả A-nan đứng phía sau Đức Thế Tôn, cầm quạt hầu Phật, 
liên thưa răng: 
“Bạch Thế Tôn, Đại Sanh Chủ Cù-đàm-di đã đem lại cho Thế Tôn nhiều 





' Thích-kisấu, Gia-t-la-vệ, Ni-câuloại thọ viên XŠ#šJ, }JI##Z#flï, 
Jg†ñJ#RBllãl. Pali: sống những người họ Thích (Sakkesu), trong tinh xá (vườn) 
Nigrodha, Ca-tì-la-vệ. 

“Ma-ha Bá-la-xà-bát-đề Cù-đàm-di fšš"[#3# ¿J2 J¿ƒE 2*1/Ä: Ma-ha Ba-xà-ba- 
đề, Đại Ái Đạo; đoạn dưới dịch là Đại Sanh Chủ k“E*:. Xem kinh 116. Päli: 
Mahäã-Pajäapai Gotam. No 84: Bíxô-n tên là Ma-ha-ba-xà-ba-đề 
JÈ.59)121/Ein|j¿Eä|jĐc. 
3 Đại Sanh Chủ 2: :, xem cht. 2 trên. 















































Kb CUØ-ÑAØM-DI 





lợi ích, đã bảo dưỡng Thế Tôn sau khi thân mẫu Thế Tôn qua đời.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Này A-nan, thật sự như vậy. Này A-nan, thật sự như vậy. Đại Sanh Chủ 
Cù-đảm-di đã đem lại cho Ta nhiều lợi ích, đã bảo dưỡng Ta sau khi thân 
mẫu Ta qua đời. Nhưng này A-nan, Ta cũng đem lại cho Đại Sanh Chủ 
Cù-đàm-di nhiều lợi ích. Vì sao vậy? Đại Sanh Chủ Cù-đàm-di nhờ Ta mà 
được quy y Phật, Pháp và Chúng Tỳ-kheo, không nghi ngờ Ba ngôi Tôn 
quý, Khổ, Tập, Diệt, Đạo, thành tựu tín, giới, đa văn, bồ thí, trí tuệ, xa lìa 
nghiệp sát, đoạn trừ nghiệp sát, không cho mà lấy, tà dâm, nói dối, xa lìa 
nghiệp uống rượu, đoạn trừ nghiệp uống rượu. A-nan, nếu có người nhờ 
người ấy mà được quy y Phật, Pháp và Chúng Tỳ-kheo, không nghi ngờ ba 
ngôi Tôn quý, không nghi ngờ Khô, Tập, Diệt, Đạo, thành tựu tín, giới, đa 
văn, bồ thí, trí tuệ, xa lìa nghiệp sát, đoạn trừ nghiệp sát, không cho mà lấy, 
tà đâm, nói đối, xa lìa nghiệp uống rượu, đoạn trừ nghiệp uống rượu, thì 
người nảy cúng dường lại người kia, dù cho đến suốt đời, uống ăn, áo chăn, 
giường chõng, thuốc thang và đủ các thứ vật dụng cho đời sống, vẫn chưa 
thê đền ơn. 

“Lại nữa, này A-nan, có bảy loại bố thí cho Tăng chúng, và có mười loại 
bồ thí riêng cho từng người, sẽ được đại phước, được đại quả, được đại 
công đức, được quả báo rộng lón. 

“Này A-nan, thế nào là bảy loại bố thí cho Tăng chúng sẽ được đại phước, 
được đại quả, được đại công đức, được quả báo rộng lớn? 

“Thiện nam tử hay thiện nữ nhân có tín tâm, khi Phật còn tại thế, Phật là 
vị đứng đầu, mà bồ thí cho Phật và Chúng Tỳ-kheo, như vậy gọi là loại 
bố thí thứ nhất cho Tăng chúng sẽ được đại phước, được đại quả, được 
đại công đức, được quả báo rộng lớn. 

“Thiện nam tử hay thiện nữ nhân có tín tâm, sau khi Thế Tôn nhập Niết- 
bản không lâu, bó thí cho cả hai bộ chúng, bố thí cho Chúng Tỳ-kheo, bố 
thí cho Chúng Tỳ-kheo-ni; đi vào tinh xá Tỳ-kheo bạch với Chúng rằng 
“Mong trong Chúng ở đây cử ra một số Tỳ-kheo để chúng con được bố 
thí”; đi vào tinh xá Tỳ-kheo-ni bạch với Chúng rằng “Mong trong Chúng 








ỶÝ“No 84: 14 loại giảo lượng bố thí -ƑDU§EW#ffffjfi. M 142: cuddasa 
pãtipuggalikä dakkhinä, 14 loại bô thí phân loại theo từng hạng người. 





























kinh CUØ-ÑAØM-DI 561 





ở đây cử ra một số Tỳ-kheo-ni để chúng con được bồ thí.” Như vậy gọi là 
loại bố thí thứ năm cho Tăng chúng, sẽ được đại phước, được đại quả, 
được đại công đức, [722b] được quả báo rộng lớn.” 

“Này A-nan, trong thời tương lai, có Tỳ-kheo thuộc loại danh tánh”, 
khoác áo cà-sa mà không tính tấn. Người ấy tuy đã không tỉnh tấn, 
không tỉnh cần mà vẫn được bố thí vì có ở trong Chúng, duyên nơi 
Chúng, ở trên Chúng, nhân nơi Chúng, Ta nói lúc bấy giờ thí chủ sẽ 
được phước vô lượng, không thê đếm, không thể kể, được thiện, được 
lạc; huống nữa là bố thí cho Tỳ-kheo thành tựu hành sự”, thành tựu trừ 
sự”, thành tựu cả hành sự và trừ sự, thành tựu chất trực, ° thành tựu nhu 
nhuyến, '' thành tựu cả chất trực và nhu nhuyền, thành tựu nhẫn, thành 
tựu lạc, thành tựu cả nhẫn và lạc, thành tựu tương ưng, thành tựu kinh 
kỹ, thành tựu cả tương ưng và kinh kỹ, thành tựu oai nghi, thành tựu 
hành lai du'', thành tựu cả oai nghi và hành lai du'”, thành tựu tín, thành 





Š Bảy loại bố thí Tăng, No 84: 1. Phật tại thế, bố thí Tăng với Phật đứng đầu. 2. 
Sau khi Phật diệt, bố thí Chúng Bi-xô. 3. Sau khi Phật diệt, bố thí Chúng Bí-xô- 
ni. 4. Sau khi Phật diệt, bố thí cả hai Chúng. 5. Sau khi Phật điệt bố thí Chúng 
Bí-xô du phương hành hóa. 6. Sau khi Phật diệt, bố tthí Chúng Bí-xô-ni du 
phương hành hóa. 7. Sau khi Phật diệt bố thí cả hai Chúng du phương hành hóa. 
Tỳ kheo danh tánh chủng ƑEEk;fr4##, chỉ Tỳ-kheo chỉ có danh tự, chứ 
không có thực chất. Päli: gotrabhuno, Sở giải: chỉ có cái tên chủng tánh, là loại 



































sa-môn hư danh (gofamattakam eva anubhavamäanäa, nămamattasamanati attho). 
7Tức bốn hành, Cf. Pháp uẫn 2 (tr. 463b25): không an ôn 4#f#ƒ7, an ổn 
2/7, điều phục jJ{Äƒ7 và tịch tĩnh Z⁄#ƒ7. Chúng đệ tử Phật hành ba loại 
sau. CẼ D. 33. SangTti-suttanta: cafasso pafipadä - akkhama panipadä (hành không 
kham nhẫn), ham pa/ipadä (hành kham nhẫn), đ¿mã pa/ipadä (hành điều phục), 
sama pafipadäa (hành tịch tĩnh). 

Ÿ Trừ sự, trong kinh 215, tám thắng xứ được gọi là tám trừ xứ, nhưng ở đây trừ 
sự có thể chỉ cho bốn thông hành (xem kinh số 215 ở sau). 

? Cf. Pháp uẩn 2 (tr. 463a27) : chât trực hành ï ï{ï. 

'' Nhu nhuyễn 2#; cf. Pháp uẩn 2 (tr. 463b15): hòa kinh hành 4IL/ƒ7. 

° Hành lai du {T2KX, cŸ Pháp uấn 3 (No.1537, tr. 463 b), được gọi là fỳy pháp 
hành, tức tám chị Thánh đạo. Chúng đệ tử của Phật tùy thuận du lịch thiệp hành 
trong đó. 



































K@h CUØ-ÑAØM-DI 





tựu giới, thành tựu đa văn, thành tựu thí, thành tựu tuệ, thành tựu cả tín, 
giới, đa văn, thí, tuệ. Như vậy gọi là loại bô thí thứ bảy cho Tăng chúng, 
được đại phước, được đại quả, được đại công đức, được quả báo rộng 
lớn. 

“Đó gọi là bảy loại bồ thí cho Tăng chúng được đại phước, được đại quả, 
được đại công đức, được quả báo rộng lớn. 

“Này A-nan, thế nào gọi là mười bốn loại bố thí riêng cho từng người 
được đại phước, được đại quả, được đại công đức, quả báo rộng lớn? 
“Thiện nam tử hay thiện nữ có tín nhân bố thí cho Đức Như Lai, bố thí 
cho Duyên giác, bô thí cho A-la-hán, bô thí cho A-la-hán hướng, bô thí 
cho A-na-hàm, bô thí cho A-na-hàm hướng, bô thí cho Tư-đà-hàm, bô thí 
cho Tư-đả-hàm hướng, bô thí cho Tu-đà-hoàn, "bô thí cho Tu-đả-hoàn 
hướng, bô thí cho Tiên nhân ngoại đạo ly dục, bô thí cho người tĩnh tân, 
bô thí cho người không tình tân, bô thí cho súc sanh. 

“Này A-nan, bố thí cho súc sanh được phước trăm lần hơn. 

“Bồ thí cho người không tính tấn được phước ngàn lần hơn. 

“Bồ thí cho người tinh tấn được phước trăm ngàn lần hơn. 

“Bồ thí cho Tiên nhân ngoại đạo ly dục được phước ức trăm ngàn lần 
hơn. 

“Bồ thí cho vị Tu-đà-hoàn hướng được phước vô lượng. 

“Bồ thí cho vị đắc Tu-đà-hoàn được phước vô lượng. 

“Bồ thí cho vị Tư-đả-hàm hướng được phước vô lượng. 

“Bồ thí cho vị đắc Tư-đà-hàm được phước vô lượng. 

“Bồ thí cho vị A-na-hàm hướng được phước vô lượng. 


“Bô thí cho vị đắc a-na-hàm được phước vô lượng. 





'“Mười sự thành tựu trên đây, trừ những thành tựu: n0 nhuyễn, nhấn và lạc, 
còn lại có thể so với những đức tánh Tăng bảo thường được tán thán, mà theo 
văn của Tập đj và Pháp uẩn (tr. 463b5) như vầy: Cụ túc diệu hành, chất trực 
hành, như lý hành, pháp tùy pháp hành, hòa kỉnh hành, tùy pháp hành 
H##}{r ñ H71 MEH4T3kBễÈš?T #15TBỄÌZ. CÍ. PI. thành cú: suppafipamno, 


uụÿuppafipanno, ñãyappafipamno, sãmicippafipanno. 























kinh CUØ-ÑAØM-DI 563 





“Bồ thí cho vị A-la-hán hướng được phước vô lượng. 

“Bồ thí cho vị đắc A-la-hán được phước vô lượng. 

“Huống nữa là bố thí cho Đức Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh 
Giác. 

“Đây là mười bốn loại bố thí riêng cho từng người, được đại phước, được 
đại quả, được đại công đức, được đại quảng báo. 

“Lại nữa, này A-nan, có bốn loại bố thí và chỉ ba loại được thanh tịnh. 
“Những gì là bốn? Có loại bố thí do thí chủ thanh tịnh, không phải do 
người thọ nhận. Có loại bồ thí do người thọ nhận thanh tịnh, chứ không 
phải do [722c] thí chủ. Có loại bố thí không phải do thí chủ thanh tịnh, 
cũng không phải do người thọ nhận. Có loại bố thí do thí chủ thanh tịnh 
và người thọ nhận cũng vậy. 

“Này A-nan, thế nào gọi là loại bố thí do thí chủ thanh tịnh, không phải 
do người thọ nhận? Thí chủ tỉnh tắn, tu hành diệu pháp, thấy có đời sau, 
thấy có quả báo ”. Do thấy như vậy nên nói như vậy, rằng “Có sự bố thí, 
có quả báo của sự bố thí.” Còn người thọ nhận thì không tỉnh tấn, tu hành 
ác pháp, không thấy có đời sau, không thấy có quả báo. Do thấy như vậy 
nên nói như vậy, rằng “Không có sự bố thí, không có quả báo của sự bố 
thí.” Như vậy gọi là loại bố thí do thí chủ thanh tịnh, không phải do người 
thọ nhậïn. 

“Này A-nan, thế nào gọi là loại bố thí do người thọ nhận thanh tịnh, 
không phải do thí chủ? Thí chủ không tỉnh tấn, tu hành ác pháp, không 
thấy có đời sau, không thấy có quả báo. Do thấy như vậy nên nói như vậy, 
rằng “Không có sự bố thí, không có quả báo của sự bố thí.” Còn người 
thọ nhận thì tính tấn, tu hành diệu pháp, thấy có đời sau, thấy có quả báo. 
Do thấy như vậy nên nói như vậy, rằng “Có sự bố thí, có quả báo của sự 
bố thí. Như vậy gọi là loại bố thí do người thọ nhận thanh tịnh, không 
phải do thí chủ. 

“Này A-nan, thế nào gọi là loại bố thí không phải do thí chủ thanh tịnh, 
cũng không phải do người thọ nhận? Thí chủ không tỉnh tấn, tu hành ác 
pháp, không thấy có đời sau, không thấy có quả báo. Do thấy như vậy 



































'*Kiến lai kiến quảPl2KRl#; Xem Tập đi (No.1536, tr. 402a18): hữu y kiến, 
hữu quả kiến 41k bủfï 3# lủ. 

















Ki@gl CUØ-ÑAØM-DI 





nên nói như vậy, rằng “Không có sự bố thí, không có quả báo của sự bố 
thí.” Người thọ nhận cũng không tỉnh tắn, tu hành ác pháp, không thấy có 
đời sau, không thấy có quả báo. Do thấy như vậy nên nói như vậy, rằng 
“Không có sự bố thí, không có quả báo của sự bồ thí.” Như vậy gọi là loại 
bố thí không phải do thí chủ thanh tịnh, cũng không phải do người thọ 
nhận. 
“Này A-nan, thế nào gọi là loại bố thí do thí chủ thanh tịnh và người 
thọ nhận cũng vậy? Thí chủ tinh tấn, tu hành diệu pháp, thấy có đời sau, 
thấy có quả báo. Do thấy như vậy nên nói như vậy, rằng “Có sự bố thí, 
có quả báo của sự bố thí.” Người thọ nhận cũng tỉnh tấn, tu hành diệu 
pháp, thấy có đời sau, thấy có quả báo. Do thấy như vậy nên nói như 
vậy, rằng “Có sự bồ thí, có quả báo của sự bồ thí.” Như vậy gọi là loại 
bồ thí do thí chủ thanh tịnh và người thọ nhận cũng vậy.” 
Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn nói bài kệ rằng: 

Tỉnh tấn thi người không tỉnh tấn, 

Thí đúng pháp được tâm hoan hỷ. 

Vì tin có nghiệp và quả báo: 

Loại thí này thí chủ thanh tịnh. 

Không tỉnh tấn thí người tỉnh tấn; 

Không đúng pháp, không tâm hoan hỷ. 

Vì không tin nghiệp và quả báo: 

Loại thí này người nhận thanh tịnh. 

Người giải đãi thí không tỉnh tấn; 

Không đúng pháp, không tâm hoan hỷ. 

Vì không tin nghiệp và quả báo: 

Loại thí này không được quảng báo. 


Người tỉnh tấn thí người tỉnh tấn, 
Là đúng pháp, được tâm hoan hÿ. 
Vì tin có nghiệp và quả báo: 
Loại thí này đạt được quảng báo. 
[723a] Kẻ nô tỳ và kẻ bẩn cùng, 
Hoan hỷ tự mình làm bố thí; 

Vì tin có nghiệp, có quả báo: 


kinh CUØ-ÑAØM-DI 565 





Bồ thí như vậy thiên nhân khen. 

Khéo léo giữ gìn cả thân miệng; 

Đưa tay câu xin đúng Chánh pháp; 

Người ly dục thí người ly dục: 

Đó chính là tài thí đệ nhất. 
Phật thuyết như vậy. Tôn giả A-nan và các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật 
thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


"1 


181. KINH ĐA GIỚI 
Tôi nghe như vây: 
Một thời Đức Phật trú tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng lâm, vườn Cấp 
cô độc. 
Bấy giờ, Tôn giả A-nan một mình trong tịnh thất, tĩnh tọa tư duy, tâm 
khởi lên ý nghĩ này: “Những ai có sợ hãi, tất cả chúng đều từ ngu sỉ mà 
sanh chứ không từ trí tuệ. Những ai vướng tai hoạn, ưu não, tât cả chúng 
đều từ ngu si mà sanh, chứ không phải từ trí tuệ.” ! 
Rồi Tôn giả A-nan vào lúc xế chiều, từ tĩnh tọa dậy, đi đến chỗ Phật, cúi 
đầu lễ sát chân Phật, rồi đứng sang một bên, bạch răng: 
“Bạch Thế Tôn, hôm nay con một mình trong tịnh thất, tĩnh tọa tư duy, 
tâm khởi lên ý nghĩ này: “Những ai có sợ hãi, tât cả chúng đêu từ ngu sĩ 
mà sanh chứ không từ trí tuệ. Những ai vướng tai hoạn, ưu não, tât cả 
chúng đều từ ngu sĩ mà sanh, chứ không phải từ trí tuệ. ”” 
Thể Tôn nói rằng: 
“Thật vậy, A-nan, những aI có sợ hãi, tất cả chúng đều từ ngu si mà sanh 
chứ không từ trí tuệ. Những a1 vướng tai hoạn, ưu não, tât cả chúng đêu 
từ ngu si mà sanh, chứ không phải từ trí tuệ. 
“Này A-nan, cũng như lửa dậy từ bụi lau, bụi cỏ, cháy luôn cả lầu các, 
điện đường. Này A-nan, cũng vậy, những aI có sợ hãi, tât cả chúng đều từ 
ngu si mà sanh chứ không từ trí tuệ. Những ai vướng tai hoạn, ưu não, tất 
cả chúng đều từ ngu sĩ mà sanh, chứ không phải từ trí tuệ. 
“Này A-nan, trong quá khứ, nếu những ai có sợ hãi, tất cả chúng đều từ 
ngu si mà sanh chứ không từ trí tuệ. Nêu những ai vướng tai hoạn, ưu 
não, tất cả chúng đều từ ngu sĩ mà sanh, chứ không phải từ trí tuệ. 
“Này A-nan, trong thời vị lai, nếu những ai có sợ hãi, tất cả chúng đều từ 
ngu si mà sanh chứ không từ trí tuệ. Nêu những ai vướng tai hoạn, ưu 
não, tất cả chúng đều từ ngu sỉ mà sanh, [723b] chứ không phải từ trí tuệ. 
“Này A-nan, trong thời hiện tại, những al1 có sợ hãi, tất cả chúng đều từ 
ngu si mà sanh chứ không từ trí tuệ. Những ai vướng tai hoạn, ưu não, tât 





Nội dung bản Hán này gần đóng nhất với Pháp uấn 10 (tr. 501b25). Pãli, M 115 
(Bahudhatu), đây là lời Phật nói với các Tỳ-kheo. 





KINH MAÕ AÁP (J) 574 


cả chúng đều từ ngu sỉ mà sanh, chứ không phải từ trí tuệ. 

“Này A-nan, đó gọi là, ngu s1 có sợ hãi, trí tuệ không sợ hãi; ngu s1 có 
vướng tai hoạn, ưu não; trí tuệ không có vướng tai hoạn, ưu não. 

“Này A-nan, những ai có sợ hãi, vướng tai hoạn, ưu não, tất cả chúng có 
thê tìm thây nơi ngu si chứ không phải nơi trí tuệ.” 

Lúc bấy ĐIỜ, Tôn giả A-nan buồn rầu, khóc lóc, nước mắt chảy, chấp tay 
hướng vê Đức Phật, bạch răng: 

“Bạch Thế Tôn, thế nào là Tỳ-kheo ngu si, không phải trí tuệ”?” 

Thế Tôn đáp rằng: 

“Này A-nan, nếu có Tỳ-kheo nào không biết giới, không biết xứ, không 
biết nhân duyên, không biết thị xứ phi xứ”. A-nan, Tỳ-kheo như vậy là 
ngu s1, không phải trí tuệ.” 

Tôn giả A-nan bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo như vậy là ngu s1, không phải là trí tuệ. Nhưng 
bạch Thê Tôn, thê nào là Tỳ-kheo trí tuệ, không phải ngu sĩ?” 

Thế Tôn đáp rằng: 

“A-nan, Tỳ-kheo biết giới, biết xứ, biết nhân duyên, biết thị xứ phi xứ." 
A-nan, Tỳ-kheo như vậy là trí tuệ, không phải ngu sI.” 

Tôn giả A-nan bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo như vậy là trí tuệ, không phải ngu si. Nhưng 
bạch Thê Tôn, thê nào là Ty-kheo biệt giới?” 

Thế Tôn nói: 

“Này A-nan, Tỳ-kheo thấy và biết như thật về mười tám giới: nhãn giới, 
sắc giới, nhãn thức giới; nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới, tỷ giới, hương 





“Pháp uấn và M 115 giống nhau về câu hỏi này: “đến mức độ nào đề được liệt 
vào loại ngu phu?” 

3 Thị xứ phi xứ: trường hợp đúng và trường hợp sai. 

*“M 115: đhãnukusalo, ãyatanakusalo, paticcasamuppädakusalo, thãnãthãnakusalo: 
thiện xảo giới, thiện xảo xứ, thiện xảo duyên kkhởi, thiện xảo xứ phi xứ. Pháp 
uẩn: ư giới, xứ uân, duyên khởi, xứ phi xứ pháp đắc thiện xảo ÈÈZ#J#Z## ##j#d 


Já 1È Ji} Tổ Tế J1. 


IyU) 








KRH MAÕ AÁP () 


giới, tỷ thức giới; thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới; thân giới, xúc giới, 
thân thức giới; ý giới, pháp giới, ý thức giới. A-nan, thấy và biết như thật 
về mười tám giới này. 

“Lại nữa, A-nan, thấy và biết như thật về sáu giới: địa giới, thủy giới, hỏa 
giới, phong giới, không giới, thức giới. A-nan, thấy và biết như thật về 
sáu gIới nảy. 

“Lại nữa, A-nan, thấy và biết như thật về sáu giới: dục BIỚI, nhuế giới, 

hại gIớI, vô dục giới, vô nhuế giới, vô hại giới. A-nan, thấy và biết như 
thật về sáu giới này. 

“Lại nữa, A-nan, thấy và biết như thật về sáu giới: lạc giới, khổ giới, hỷ 
giới, ưu giới, xả giới, vô minh giới. A-nan, thấy và biết như thật về sáu 
giới này. 

“Lại nữa, A-nan, thấy và biết như thật về bốn giới: thọ giới, tưởng giới, 
hành giới, thức giới. A-nan, thấy và biết như thật về bốn giới này. 

“Lại nữa, A-nan, thấy và biết như thật về ba giới: dục giới, sắc ĐIỚI, VÔ 
sắc giới. A-nan, thấy và biết như thật về ba giới này. 

“Lại nữa, [723e] A-nan, thấy và biết như thật về ba giới: sắc giới, vô sắc 
giới, diệt giới. A-nan, thây và biệt như thật về ba giới này. 

“Lại nữa, A-nan, thấy và biết như thật về ba giới: quá khứ giới, vị lai giới, 
hiện tại giới. A-nan, thấy và biết như thật về ba giới này. 

“Lại nữa, A-nan, thấy và biết như thật về ba giới: diệu giới, bất diệu giới, 
trung giới. A-nan, thấy và biết như thật về ba giới này. 

“Lại nữa, A-nan, thấy và biết như thật về ba giới: thiện giới, bất thiện 
giới, vô ký giới. A-nan, thấy và biết như thật về ba giới này. 

“Lại nữa, A-nan, thấy và biết như thật về ba giới: học giới, vô học giới, 
phi học vô học giới. A-nan, thấy và biết như thật về ba giới nảy. 

“Lại nữa, A-nan, thấy và biết như thật về hai giới: hữu lậu giới, vô lậu 
giới. A-nan, thấy và biết như thật về hai giới này. 

“Lại nữa, A-nan, thấy và biết như thật về: hữu vi ØIớI, VÔ VI glới. A-nan, 
thấy và biết như thật về hai giới này. 

“Này A-nan, thấy và biết như thật về sáu mươi hai giới nảy. A-nan, Tỳ- 
kheo thấy và biết như thật về giới như vậy.” 


Tôn giả A-nan bạch rằng: 


KINH MAÕ AÁP () 576 





“Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo biết giới như vậy. Nhưng bạch Thế Tôn, thế 
nảo là Tỳ-kheo biết xứ?” 

Thế Tôn đáp: 

“Tỳ-kheo thấy và biết như thật về mười hai xứ: nhãn xứ, sắc xứ, nhĩ xứ, 
thanh xứ, tỷ xứ, hương xứ, thiệt xứ, vị xứ, thân xứ, xúc xứ, ý xứ, pháp xứ. 
A-nan, thấy và biết như thật về mười hai xứ này. Này A-nan, Tỳ-kheo 
biết xứ như vậy.” 

Tôn giả A-nan bạch rằng: 

“Tỳ-kheo biết xứ như vậy. Nhưng bạch Thế Tôn, thế nào là Tỳ-kheo biết 
nhân duyên ”?” 

Thế Tôn đáp: 

“T-kheo thấy và biết như thật về nhân duyên và pháp sanh khởi từ nhân 
duyên, rằng “Nhân cái này có, cái kia có; cái này không, cái kia không. 
Cái này sanh, cái kia sanh; cái này diệt cho nên cái kia diệt.` Tức là 
duyên vô minh có hành..., cho đến duyên sanh có già, chết. Nếu vô minh 
diệt thì hành diệt, cho đến sanh diệt thì già, chết diệt. A-nan, Tỳ-kheo 
biết nhân duyên như vậy.” 

Tôn giả A-nan bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo biết nhân duyên như vậy. Nhưng, bạch Thế Tôn, 
thế nào là Tỳ-kheo biết thị xứ phi xứ?” 

Thế Tôn đáp: 

“T-kheo thấy và biết như thật về xứ là xứ, phi xứ là phi xứ. Này A-nan, 
nếu trong đời có hai vị Chuyển luân vương cùng cai trị, trường hợp này 
hoàn toàn không có. Nếu trong đời có một Chuyển luân vương cai trị, 
trường hợp nảy tất có. 

“Này A-nan, nếu [724a] trong đời có hai Đức Như Lai, trường hợp này 
hoàn toàn không có. Nếu trong đời này có một Đức Như Lai, trường hợp 
này tất có. 

“Này A-nan, nếu một người đã thấy đề lý” mà có ý sát hại cha, hại mẹ, 
giết A-la-hán, phá hoại Thánh chúng, ác tâm với Phật làm Như Lai đồ 








Nhân duyên [Xl##, đây chỉ duyên khởi. Pãli: pa/iccasamuppada. 
Kiến đề nhân, đây chỉ vị Tu-đà-hoàn. 





KWH MAÕ AÁP () 


máu, trường hợp này hoàn toàn không có. Nếu một người phàm phu cố ý 
hại cha, hại mẹ, giết A-la-hán, phá hoại Thánh chúng, ác tâm với Phật 
làm Như Lai đỗ máu, trường hợp này tất có . Ta. 

“A-nan, nếu một người đã thấy đề lý mà có tình phạm giới, xả giới, bỏ 
đạo, trường hợp này hoàn toàn không có. Nếu một người phàm phu cố ý 
phạm giới, xả giới, bỏ đạo, trường hợp này tất có. 

“Nếu có một người đã thấy đề lý mà xả ly nội đạo này, tôn thờ ngoại đạo, 
mong cầu phước điền ở đó, trường hợp này hoàn toàn không có. Nếu một 
người phàm phu xả ly nội đạo này, tôn thờ ngoại đạo, mong cầu phước 
điền ở đó, trường hợp này tất có. 

“Này A-nan, nếu một người đã thấy để lý mà theo các Sa-môn, Bà-la- 
môn khác nói như vây: “Các ngài thấy điều đáng thấy, biết điều đáng 
biết”, trường hợp này hoàn toàn không có. Nếu người phàm phu theo các 
Sa-môn, Bả-la-môn khác, nói rằng: “Các ngài thấy điều đáng thấy, biết 
điều đáng biết”, trường hợp này tất có. 

“Này A-nan, nếu người đã thấy đề lý mà còn tin bói toán, hỏi cát hung, 
trường hợp này hoàn toàn không có. Nếu người phàm phu tin bói toán, 
hỏi cát hung, trường hợp nảy tất có. 

“Này A-nan, nếu người đã thấy để lý mà theo các Sa-môn, Bà-la-môn 
khác mà bói toán, hỏi cát hung, trường hợp này hoàn toàn không có. Nếu 
người phàm phu theo các Sa-môn, Bà-la-môn khác mà bói toán, hỏi cát 
hung, trường hợp này tất có. 

“A-nan, nếu ngườøi thấy đế lý mà khi phát sanh sự cực khổ, rất khổ, 
trọng đại khổ, không thể ái, không thể lạc, không thể tư, không thể niệm, 
cho đến đoạn mạng, bèn xả ly nội đạo này, cầu cứu ở ngoại đạo. Hoặc có 
Sa-môn, Bà-la-môn trì một câu, hai câu, ba câu, bốn câu, nhiều câu, trăm 
ngàn câu, “Mong giải trừ sự khổ cho tôi”, đó là đi tìm sự khổ, tập khởi sự 
khổ, dẫn đến sự khổ mà nói là dứt khổ, trường hợp này hoàn toàn không 
có. Nếu một người phàm phu xả ly nội đạo này mà cầu cứu ngoại đạo, 
hoặc có Sa-môn, Bà-la-môn trì chú một câu, hai câu, ba câu, bốn câu, 
nhiều câu, trăm ngàn câu, “Mong giải trừ sự khổ cho tôi”, đó là đi tìm sự 
khổ, tập khởi sự khổ, dẫn đến sự khổ, mà nói là dứt khổ, trường hợp này 
tât có. 


“A-nan, nếu người thấy để lý mà tái sanh lần thứ tám, trường hợp này 





KINH MAÕ AÁP () 578 


hoàn toàn không có. Nếu một người phàm phu tái sanh lần thứ tám, 
trường hợp này tất có. 

“Này A-nan, nếu ai có thân ác hành, khẩu và ý [724b] ác hành, do duyên 
này thân hoại mạng chung đi đến thiện xứ, sanh lên cõi trời, trường hợp 
này hoàn toàn không có. Nếu ai có thân ác hành, khẩu và ý ác hành, do 
duyên này thân hoại mạng chung đi đến ác xứ, sanh trong địa ngục, 
trường hợp nảy tất có. 

“A-nan, nếu ai có thân diệu hành, khẩu và ý diệu hành, do duyên này 
thân hoại mạng chung đi đến ác xứ, sanh trong địa ngục, trường hợp này 
hoàn toàn không có. Nếu ai có thân diệu hành, khẩu và ý diệu hành, do 
duyên này thân hoại mạng chung ởi đến thiện xứ, sanh lên cõi trời, 
trường hợp nảy tất có. 

“A-nan, nếu ai có thân ác hành, khẩu và ý ác hành mà thọ lạc báo, trường 
hợp này hoàn toàn không có. Nếu ai có thân ác hành, khẩu và ý ác hành 
mà thọ khổ báo, trường hợp này tất có. 

“A-nan, nếu ai có thân diệu hành, khẩu và ý diệu hành mà thọ khô báo, 
trường hợp này hoàn toàn không có. Nếu ai có thân diệu hành, khẩu và ý 
diệu hành mà thọ lạc báo, trường hợp này tất có. 

“Này A-nan, nếu ai không đoạn trừ năm triền cái, những thứ làm tâm ô 
uế, tuệ yếu kém, mà tâm có thể an trụ vững vàng trên bốn niệm xứ, 
trường hợp này hoàn toàn không có. Nếu ai đoạn trừ năm triền cái, những 
thứ làm tâm ô uế, tuệ yếu kém mà tâm an trụ vững vàng trên bốn niệm xứ, 
trường hợp nảy tất có. 

“A-nan, nếu ai không đoạn trừ năm triỀn cái, những thứ làm tâm ô uế, tuệ 
yếu kém, tâm không an trụ vững vàng trên bốn niệm xứ mà muốn tu bảy 
giác chi, trường hợp này hoàn toàn không có. Nếu ai đoạn trừ năm triền 
cái, những thứ làm tâm ô uế, tuệ yếu kém, tâm an trụ vững vàng trên bốn 
niệm xứ mà tu bảy giác ý, trường hợp này tất có. 

“A-nan, nếu ai không đoạn trừ năm triỀn cái, những thứ làm tâm ô uế, tuệ 
yếu kém, tâm không an trụ vững vàng trên bốn niệm xứ, không tu bảy 
giác ý mà muốn chứng đắc Vô thượng Chánh đắng giác, trường hợp này 
hoàn toàn không có. Nếu ai đoạn trừ năm triền cái, những thứ làm tâm ô 
uế, tuệ yêu kém, an trụ vững vàng trên bốn niệm xứ, tu bảy giác ý, chứng 
đắc Vô thượng Chánh đẳng giác, trường hợp này tất có. 


KH MAÕ AÁP () 





“A-nan, nếu ai không đoạn trừ năm triỀn cái, những thứ làm tâm ô uế, tuệ 
yếu kém, tâm không an trụ vững vàng trên bốn niệm xứ, không tu bảy 
giác ý, không chứng đắc Vô thượng Chánh đẳng giác mà đoạn tận khổ 
biên, trường hợp này hoàn toàn không có. Nếu ai đoạn trừ năm triền cái, 
những thứ làm tâm ô uế, tuệ yếu kém, an trụ vững vàng trên bốn niệm xứ, 
tu bảy giác ý, chứng đắc Vô thượng chánh đăng giác, đoạn tận khổ biên, 
trường hợp nảy tất có. 

“Này A-nan, Tỳ-kheo biết thị xứ, phi xứ như vậy.” 

Lúc bấy giờ Tôn giả A-nan chấp tay hướng về Đức Phật bạch: 

“Bạch Thế Tôn, kinh này tên gọi là gì? Nên phụng trì như thế nào?” 

Thế Tôn đáp: 

“Này A-nan, hãy thọ trì [724c| pháp này, là đa giới, pháp giới, cam lộ 
giới, đa cô, pháp cố, cam lộ cổ," là pháp kính,” là tứ phẩm”. Do đó kinh 
này được gọi là Đa Giới. ” 

Phật thuyết như vậy. Tôn giả A-nan và các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật 
thuyết, hoan hỷ phụng hành. '° 


n 











7 Cam lộ cổ 8§#£. PI.: amaradundubhi, tiếng trông bắt tử. 

® Pháp kính. PI.: đzzzadãso, tâm gương của Pháp. Pháp uẫn: đại pháp kính 
8ö. 

°Tứ phâmƑt hh, Pháp uẩn: tứ chuyền Jiff. Pãll: cafuparivafto. 

'' Bản Hán, hết quyên 47. 


























PHẨM 17: SONG 


TỤNG NGÀY THỨ TƯ 

































































Phân biệt tụng 
sÄHkRSEAHA #8 ⁄2#ẤẾE 
ffXSãÊMWM ›Ñfffifr< 
D †hJEšHHEE}E 

































































3 
=¬ 
n 
4l 
t 
TửĂN 











tiảm/|\E  &ZZ8y/Eế 











Kệ tóm tắt: ! 
Mã ấp và Mã ấp, 

Rứng Ngư giác sa-la, 
Rừng Ngưu giác sa-la, 

Cầu giải ở sau cùng. 

Thuyết trí, A-di-na, 

Câu-lâu minh Thánh đạo, 
Đông viên luận Tiểu không, 

Đại không ở sau cùng. 


182. KINH MÃ ÁP (I) 
183. KINH MÃ ẤP (I) 
184. KINH NGƯU GIÁC SA-LA LÂM @) 
185. KINH NGƯU GIÁC SA-LA LÂM (I) 
186. KINH CÂU GIẢI 





' Phẩm này có tất cả 10 kinh, chia làm hai phần. Phần đầu gồm 5 kinh thuộc 
ngày tụng thứ tư (Phân biệt tụng), từ 182 - 186 Phần II còn lại, thuộc tụng ngày 
thứ năm, gọi là “Hậu tụng.” Trong bản dịch Việt này, không tách rời thành hai. 


TỤNG NGÀY THỨ NĂM 
Hậu tụng 
187. KINH THUYÉT TRÍ 
188. KINH A-DI-NA 
189. KINH THÁNH ĐẠO 
190. KINH TIÊU KHÔNG 
191. KINH ĐẠI KHÔNG 


182. KINH MÃ ÁP (I) 
Tôi nghe như vầy. 
Một thời Đức Phật trú tại nước Ương-kỊ', cùng với đại chúng Tỳ-kheo. 
Ngài cùng với đại chúng Tỳ-kheo đi đến Mã ấp”, ngụ tại Mã lâm tự'. 
Bấy giờ, Đức Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo rằng: 
“Người ta thấy các ngươi, những Sa-môn, là Sa-môn. Nếu có ai hỏi các 
ngươi, những Sa-môn, thì các ngươi có tự xưng mình là Sa-môn chăng?” 
Các Tỳ-kheo bạch rằng: 
“Bạch Thế Tôn, có.” 
Phật lại nói: 
“Cho nên, các ngươi chính vì lẽ đó, chính vì là Sa-môn, phải học pháp 
như thật Sa-môn, và pháp như thật Bà-la-môn. Sau khi đã học pháp như 
thật Sa-môn và pháp như thật Bà-la-môn, bấy giờ mới là Sa-môn chân 
chánh, không phải là Sa-môn hư danh. Nếu có thọ nhận áo chăn, ẩm thực, 
giường, chõng, thuốc thang, và các thứ tư cụ sinh hoạt khác, những ai 
cung cấp các thứ ấy được phước lớn, được kết quả lớn, được công đức 
lớn và được quả báo rộng rãi. Các ngươi nên học như vậy. 
“Thế nào là pháp như thật Sa-môn và pháp như thật Bà-la-môn? 
“Thân hành thanh tịnh,” chánh đại quang minh,” khéo léo giữ gìn, không 
có tỳ vết. Nhân nơi thân hành thanh tịnh này mà vẫn không tự đề cao, 
không khinh chê người, không ô uế, không vẫn đục, [725a] được các 
đồng phạm hạnh có trí khen ngợi. Nếu các ngươi nghĩ rằng, “Ta thân 





'Ương-kị quốc #$#j]; nơi khác (kinh 81, v.v.): Ương-kì #š*lš, hoặc Ương-già, 
một trong mười sáu nước lớn thời Phật. Päli: Anga. 























?Mã ấp H E1; một thị trấn của Ương-kị. Päli: assapurzarm nãma aigãnatn nigamo. 
3 Mã lâm tự Rš‡#*#; không rõ ở đâu. 


“M 39 (Mahã-Assapura): ye dhamma samanakaranä ca brãhmanakaranäa ca te 




















dhamưmne samadäya vaffisama, “Những pháp gì tác thành Sa-môn, tác thành Bà-la- 
môn, chúng tôi thọ trì những pháp đó.” 

Ÿ Thân hành thanh tịnh.#ƒT##. PI. parisuddho NẴia bu Đệ! 

Nguyên hán: ngưỡng hướng phát lộ f[|“J##ð#. Pl.: no vnafo, cởi mở, 
không che đậy; cao thượng, bao dung. 




















KN§H MAÕ AÁP () 





hành thanh tịnh, điều cần làm ta đã làm xong, không cần học thêm nữa, 
đã thành tựu đức nghĩa, không còn gì phải làm thêm”, này Tỳ-kheo, Ta 
nói cho các ngươi biết, không để các ngươi mong cầu ý nghĩa của Sa- 
môn” mà lạc mắt ý nghĩa của Sa-môn. 

“Như muốn cầu học tiễn thêm nữa, Tỳ-kheo nếu thân đã thanh tịnh lại 
phải làm những gì? Cần học khâu hành thanh tịnh, chánh đại quang 
minh, khéo léo giữ gìn, không có tỳ vết. Nhân nơi khâu hành thanh tịnh 
này mà vẫn không tự đề cao, không khinh chê người, không ô uế, không 
vần đục, được các đồng phạm hạnh có trí khen ngợi. Nếu các ngươi nghĩ 
rằng, “Ta thân, khẩu hành thanh tịnh, điều cần làm ta đã làm xong, không 
cần học thêm nữa, đã thành tựu đức nghĩa, không còn gì phải làm thêm”, 
này Tỳ-kheo, Ta nói cho các ngươi biết, không để các ngươi mong cầu 
nghĩa của Sa-môn mà lạc mất nghĩa của Sa-môn. 

“Như muốn cầu tiễn thêm nữa, Ty-kheo nếu thân, khâu đã thanh tịnh, lại 
phải làm những gì? Cần học ý hành thanh tịnh,° chánh đại quang minh, 
khéo léo giữ gìn, không có tỳ vết. Nhân nơi ý hành thanh tịnh này mà vẫn 
không tự đề cao, không khinh chê người, không ô uề, không vần đục, 
được các đồng phạm hạnh có trí khen ngợi. Nếu các ngươi nghĩ rằng, “Ta 
thân, khẩu, ý hành thanh tịnh, điều cần làm ta đã làm xong, không cần 
học thêm nữa, đã thành tựu đức nghĩa, không còn gì phải làm làm thêm', 
này Tỳ-kheo, Ta nói cho các ngươi biết, không để các ngươi mong cầu 
nghĩa của Sa-môn mà lạc mất nghĩa của Sa-môn. 

“Như muốn cầu tiến thêm nữa, Tỳ-kheo nếu thân, khẩu, ý đã thanh tịnh, 
lại phải làm những gì? Phải học mạng hành” thanh tịnh, chánh đại quang 
minh, khéo léo giữ gìn, không có tỳ vết. Nhân nơi mạng hành thanh tịnh 
này mà vẫn không tự đề cao, không khinh chê người, không ô uế, không 
vần đục, được các đồng phạm hạnh có trí khen ngợi. Nếu các ngươi nghĩ 
rằng, “Ta thân, khẩu, ý, mạng hành thanh tịnh, điều cần làm ta đã làm 
xong, không cần học thêm nữa, đã thành tựu đức nghĩa, không còn gì làm 
phải làm thêm", này Tỳ-kheo Ta nói cho các ngươi biết, không để các 








7 Sa-môn nghĩa }Ƒ'j‡§ZE: mục đích của Sa-môn. PI.: sañfaiihika. 
® Khẩu hành thanh tịnh L1£7?#‡8. PL: parisuddho vacisamäcãro. 

° Ý hành thanh tịnh£ƒ{7?#‡. PI.: parisuddho manosamäcãro. 

'° Mạng hành thanh tịnh ZồƒT83⁄#.. Pãli: parisuddho ãjïvo. 


















































KINH MAÕ AÁP () 577 





ngươi mong cầu nghĩa của Sa-môn mà lạc mất nghĩa của Sa-môn. 

“Như muốn cầu học tiến thêm nữa, Tỳ-kheo nếu thân, khẩu, ý, mạng đã 
thanh tịnh, lại phải làm những gì? Tỳ-kheo phải học thủ hộ các căn, 
thường niệm tưởng sự khép kín'', niệm tưởng muốn minh đạt, thủ hộ tâm 
mà được thành tựu, hằng khởi chánh tri. Khi mắt thấy sắc, không chấp 
thủ tướng của sắc, không đắm nhiễm vị” của sắc. Do nguyên nhân gì'? 
mà khi nhãn căn không được thủ hộ thì trong tâm sanh tham lam, ưu sầu, 
ác bất thiện pháp, hướng đến kia mà thủ hộ căn con mắt. Cũng vậy, tai, 
mũi, lưỡi, thân; khi ý biết pháp, [725b] không chấp thủ tướng của pháp, 
không đắm nhiễm vị của pháp. Do nguyên nhân gì mà khi ý căn không 
được thủ hộ thì trong tâm sanh tham lam, ưu sầu, ác bất thiện pháp, 
hướng đến kia mà thủ hộ ý căn. Nếu các ngươi nghĩ rằng, “Ta thân, khâu, 
ý, mạng hành thanh tịnh, thủ hộ các căn, điều cần làm ta đã làm xong, 
không cần học thêm nữa, đã thành tựu đức nghĩa, không còn gì làm phải 
làm thêm”, này Tỳ-kheo, Ta nói cho các ngươi biết, không để các ngươi 
mong cầu cứu cánh của Sa-môn mà lạc mất cứu cánh của Sa-môn. 

“Như muốn cầu học tiến thêm nữa, Tỳ-kheo nếu thân, khẩu, ý, mạng đã 
thanh tịnh, đã thủ hộ các căn, lại phải làm những gì? Ty-kheo phải học 
chánh tri khi ra, khi vào'*, khéo quán sát phân biệt”; co duỗi, cúi ngước, 








'' Thường niệm bế tắc 373: Ej Zš. Có lẽ tương đương Päli: indriyesu gutadvấro, 
canh chứng cửa nơi các căn. 





'“ Hán: bất vị sắc 4S. PI.: mã” nưyyafjanaggahähi chớ nắm bắt tuy tướng 
(các chỉ tiết nhỏ khi nhìn thấy sắc). Pl. zzwya/ana: tùy tướng, tùy hình 
HỘ HU bản Hán hiểu từ vyzf/ana là vị để nếm, gia vị hương vị. 

'3 Vị phân tránh có ñÑ$&Ä#Htli, vì sự phẫn nộ và tranh cãi; Hán dịch có thê nhằm 
vì vô nghĩa trong đoạn mach này. Päll: ya/wadhikaranam enam cakkhundriyam 
asamvutam viharantam abhlJ)hãdomanassã pãpakã akusalãa dhamma anvãsufvã fassa 
sarmvaräya pafipajjhähi, do nguyên nhân gì mà khi sống với nhãn căn không được 
phòng hộ khi ấy tham và ưu cũng các pháp ác bắt thiện chảy lọt vào, ngơi hãy tu 
tập để ngăn chặn nguyên nhân ấy. Trong bản Hán, ađ/i#zrza;a, nguyên nhân, 
được hiểu là sự tranh cãi. 

'* Chánh tri xuất nhập IEÃIiHÀ; Päli: abhikkante patikkame sampajänakarï, tỉnh 
giác (biết mình đang làm gì) khi đi tới đi lui. 
''Thiện quán phân biệt; Pãli: z/oke vilokire sawpajanakzrr, tỉnh giác khi nhìn 





K§H MAÕ AÁP () 


nghĩ dung chững chạc; khéo mang tăng- già- lê và các y bát; đi, đứng, ngồi, 
nằm, ngủ, thức, nói năng hay im lặng... đều có chánh tri. Nếu các ngươi 
nghĩ rằng, “Ta thân, khẩu, ý, mạng hành thanh tịnh, thủ hộ các căn, có 
chánh tri khi ra, khi vào, điều cần làm ta đã làm xong, không cần học 
thêm nữa, đã thành tựu đức nghĩa, không còn gì phải làm thêm”, này Tỳ- 
kheo, Ta nói cho các ngươi biết, không để các ngươi mong cầu nghĩa của 
Sa-môn mà lạc mất nghĩa của Sa-môn. 

“Như muốn cầu học tiến thêm nữa, Tỳ-kheo nếu thân, khẩu, ý, mạng đã 
thanh tịnh, đã thủ hộ các căn, đã biết rõ sự ra vào, lại phải làm những gì? 
Tỳ-kheo nên học sống cô độc tại nơi xa vắng, ở trong rừng vắng, dưới 
gốc cây, những nơi không nhàn yên tĩnh, sườn non, động đá, đất trống, 
lùm cây, hoặc vào trong rừng, hoặc giữa bãi tha ma. Vị ấy sau khi ở trong 
rừng vắng, hoặc dưới gốc cây, những nơi .. nhàn yên tĩnh, trải ni-sư- 
đàn, ngồi kiết già, chánh thân chánh nguyện'", hướng niệm nội tâm'”, 
đoạn trừ tâm tham lam, tâm không tranh chấp'°, thấy tài vật và các nhu 
dụng sinh sống của người khác mà không khởi lòng tham muốn, muốn 
khiến về mình. Vị ây đối với sự tham lam, tâm đã tịnh trừ. Cũng vậy, sân 
nhuế, thùy miên, trạo hối, đoạn nghi trừ hoặc, đối với các thiện pháp 
không có do dự. VỊ ây đối với sự nghi hoặc, tâm đã tịnh trừ. VỊ ẫy đã 
đoạn trừ năm triền cái, những thứ làm ô uế, tuệ yếu kém, rồi ly dục, ly 
pháp ác bát thiện, cho đến chứng đắc Tứ thiền, thành tựu an trụ. 
“Tỳ-kheo với định tâm như vậy, thanh tịnh, không ô uế, không phiền 
nhiệt, nhu nhuyến, khéo an trụ, chứng đắc tâm bất động, bèn hướng đến 
sự tác chứng Lậu tận trí thông. Vị ấy liền biết như thật rằng, “Đây là 
Khổ", “Đây là Khô tập”, “Đây là Khổ diệt, 'Đây là Khô diệt đạo.” Cũng 
biết như thật “Đây là Lậu', “Đây là Lậu tập”, “Đây là Lậu diệt”, “Đây là 
Lậu diệt đạo.” Tỳ-kheo ấy đã biết như vậy, thấy như vậy rồi, [725e] tâm 





trước nhìn sau. 

'° Chánh thân chánh nguyện 1E. 1El8Ï; Päli: uÿưm kãyam panidhäya, ngồi thắng 
lưng. Bản Hán, pzi4ha»a: đặt để, được hiểu là pap4häana: ước nguyện. 

“Phản niệm bắt hướng j@2%Ê|H]; Päll: parinukham satim upafthapea, đựng 
chánh niệm ngay trước mặt (hệ niệm tại tiên). 























'8Tâm vô hữu tránh :Ù›#t#ƒñ#; Päli: vigarabhjjjhena cetasã vharaii, sông với tâm 
tư không tham lam. 





KINH MAÕ AÁP () 579 


giải thoát dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Giải thoát rồi liền biết là mình đã 
giải thoát, biết như thật rằng “Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, điều 
cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa.” Ta nói vị ấy là Sa-môn, là 
Bà-la-môn, là Thánh, là Tịnh dục ?. 

“Thế nào gọi là 'Sa-môn”? Là người đã đình chỉ” các pháp ác bát thiện, 
các lậu ô uế, là gốc rễ của sự hữu trong tương lai, là sự phiền nhiệt, là 
nhân của khô báo, của sanh lão bệnh tử. Đó gọi là Sa-môn. 

“Thế nào gọi là “ Bà-la-môn”? Là người xa lìa”' các pháp ác, pháp bất 
thiện, các lậu ô uế mà là gốc rễ của sự hữu trong tương lai, là sự phiền 
nhiệt, là nhân của khổ báo, của sanh lão bệnh tử. Đó gọi là Bà-la-môn. 
“Thế nảo gọi là “Thánh”? Là người xa lìa” các pháp ác, pháp bất thiện, 
các lậu ô uế, làm gốc rễ của sự hữu trong tương lai, là sự phiền nhiệt, là 
nhân của khổ báo, của sanh lão bệnh tử. Đó gọi là Thánh. 

“Thế nào gọi là “Tịnh dục”? Là người đã tắm rửa sạch các pháp ác, pháp 
bất thiện, các lậu ô uế, là gốc rễ của hữu trong tương lai, là sự phiền nhiệt, 
là nhân của khổ báo, của sanh lão bệnh tử. Đó gọi là Tịnh dục. Đó gọi là 
Sa-môn, là Bả-la-môn, là Thánh, là tịnh dục.” 

Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo ấy sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ 
phụng hành. 

L 








'?Tịnh dục È#' 8X; Pãli: øa»Ziaka, người đã tắm sạch. 

®“Tức chỉ RÄIE. M 39 (1. 280): samano...samitãssa honti pãpakã ãkusalã dhammä, 
Sa-môn..., là những người đã đình chỉ các pháp ác bất thiện. Theo đây, từ 
samana (Sa-môn) được giải thích là do động từ szznz¿¡: (làm cho) yên lặng, tĩnh 
lặng, tĩnh chỉ, đình chỉ. 

“Viễn ly 38t; M 39 ibid.: brãhmano...bãhitãssa honti pãpakã äkusalã dhammä, 
Bà-la-môn (øzã#za„a) là những người đã loại ra ngoài các pháp ác bắt thiện. 
Theo đây, từ ørzZ/zmana được giải thích là do động từ ?Z»ei, cự tuyệt, tránh xa, 
loại bỏ. 

“Viễn ly 3# 8; M 39 ibid.: Zrijro...ãrakassa..., Thánh (aziya), là những người 
cách xa... Theo đây, đri;z do trạng từ zrzka, cách xa. 


183. KINH MÃ ÁP (II) 
Tôi nghe như vầy. 
Một thời Đức Phật trú tại nước Ương-kỊ', cùng với đại chúng Tỳ-kheo. 
Ngài cùng với đại chúng Tỳ-kheo đi đến Mã ấp, ngụ tại Mã lâm tự. 
Bấy giờ, Đức Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo răng: 
“Người ta thấy các ngươi, những Sa-môn, là Sa-môn. Nếu có ai hỏi các 
ngươi, những Sa-môn, thì các ngươi có tự xưng mình là Sa-môn chăng?” 
Các Tỳ-kheo bạch rằng: 
“Bạch Thế Tôn, có.” 
Phật lại nói: 
“Cho nên, các ngươi chính vì lẽ đó, chính vì là Sa-môn, phải học đạo 
hành” của Sa-môn, chớ đừng là phi Sa-môn. Sau khi đã học đạo hành của 
Sa-môn, bấy giờ mới là Sa-môn chân chánh, không phải là Sa-môn hư 
danh. Nếu có thọ nhận áo chăn, âm thực, giường chõng, thuốc thang, và 
các thứ tư cụ sinh hoạt khác, những ai cung cấp các thứ ấy được phước 
lớn, được kết quả lớn, được công đức lớn và được quả báo rộng rãi. Các 
ngươi nên học như vậy. 
“Thế nào là không phải đạo hành của Sa-môn? Không phải là Sa-môn? 
Có tham lam, không dứt tham lam. Có nhuế, không dứt nhuế. Có sân, 
không bỏ sân!. Có phú tang không dứt phú tàng?. Có kết không dứt [726a] 
kết”. Có bỏn sẻn, không dứt bỏn sẻn. Có tật đó, không dứt tật đố. Có dua 
nịnh, không dứt dua nịnh. Có lường gạt, không dứt lường gạt. Có vô tàm, 





'Xem kinh 182 trên. 

“ Đạo tích 3l. ; M 40 (i28l1): yã samanasãmicipatipadã tam pafipajjissãma, 
“những øì là sự hành trì chân chánh của sa-môn, chúng tôi sẽ hành trì sự đó.” 

3 Tham tứ ®{äj. PI.: abhijjhälu. 

“Hán: nhuế šE và Hï sân; những từ dễ lẫn lộn. N⁄ué, Pãli: vyäpäda, sân hận 
hay thù nghịch, có ác ý muốn làm thiệt hại người. Sân, Päli: kodha, nóng giận, 
phẫn nộ. 

“Bất ngữ 4£ ä; Päli: øak&»a, phú tàng, sự che giấu tội lỗi, đạo đức giả, ngụy 
thiện. 

° Kết 4; Pali: palãasa, não hại, ác ý, thù nghịch muốn gây hại. 


KINH MAÕ AÁP (II) 582 





không dứt vô tàm”. Có vô quý, không dứt vô quý. Có ác dục, không bỏ 
ác dục. Có tả kiến, không bỏ tà kiến. Đó gọi là sự cấu uế của Sa-môn, du 
siễm của Sa-môn, là trá ngụy của Sa-môn, sự cong vạy của Sa-môn, dẫn 
đến chỗ ác, vì chưa dứt sạch, nên sự học không phải là đạo hành của Sa- 
môn, không phải là Sa-môn”. 

“Cũng như cái búa'" mới rèn rất bén, đầu có mũi nhọn, được bọc trong 
tăng-già-lê, Ta nói những người ngu s1 học đạo Sa-môn kia cũng như vậy, 
nghĩa là có tham lam, không dứt tham lam, có nhuế, không dứt nhuế, có 
sân, không bỏ sân, có phú tàng không dứt phú tàng, có kết không dứt kết, 
có bỏn sẻn, không dứt bỏn sẻn, có tật đố, không dứt tật đó, có dua nịnh, 
không dứt dua nịnh, có lường gạt, không dứt lường gạt, có vô tàm, không 
dút vô tàm, có vô quý, không dứt vô quý, có ác dục, không bỏ ác dục, có 
tà kiến, không bỏ tả kiến; dù khoác tăng-già-lê, Ta không nói đó là Sa- 
môn. 

“Nếu ai chỉ cần khóac tăng-giả-lê mà có tham lam thì dứt tham lam, có 
nhuế dứt nhuế, có sân bỏ sân, có phú tàng dứt phú tàng, có kết dứt kết, 
có bỏn sẻn dứt bỏn sẻn, có tật đó dứt tật đố, có dua nịnh dứt dua nịnh, 
có lường gạt dứt lường gạt, có vô tàm dứt vô tàm, có vô quý dứt vô quý, 
có ác dục bỏ ác dục, có tà kiến bỏ tà kiến, thì bạn bè thân thiết của 
người đó nên đến nói với người đó rằng, “Này Hiền nhân, bạn hãy học 
khoác tăng-già-lê. Này Hiền nhân, nếu bạn học khoác tăng-già-lê, có 
tham lam thì dứt tham lam, có nhuế dứt nhué, có sân dứt sân, có phú 
tàng dứt phú tàng, có kết dứt kết, có bón sẻn dứt bỏn sẻn, có tật đố dứt 
tật đố, có dua nịnh dứt dua nịnh, có lường gạt dứt lường gạt, có vô tàm 
dứt vô tàm, có vô quý dứt vô quý, có ác dục bỏ ác dục, có tả kiến bỏ tà 
kiên.” 














TVô tàm Ít Jlï; không biết tự thẹn. 
* Vô quý Ít †#; không biết thẹn với người. 























ˆM 40 ibid: ứmesam... samanamalänam samanadosänam samanakasatãnam 
ãpãy¡kãnam thanãnam" duggafivedaniyanamn appahãnä na samanasãmicipafipadam 
pafipanno, những sự cấu uế của Sa-môn này, những khuyết điểm, những tà ác 
của Sa-môn này, dẫn đến chỗ thấp kém, cảm thọ ác thú; vì chưa đứt trừ chúng 
nên không có sự thực hành chánh đạo của Sa-môn. 

'°Việt phủ 8l#Š; Päli: mza/a, một loại vũ khí nhọn hai đầu. 


K#8ÑH MAÕ AÁP (I) 





“Bởi vì Ta thấy người khóac tăng-già-lê mà vẫn có tham lam, có nhuế, có 
sân, có phú tàng, có kết, có bỏn sẻn, có tật đồ, có dua nịnh, có lường gạt, 
có vô tàm, cóù vô quý, có ác dục, có tà kiến, cho nên người khóac tăng- 
già-lê Ấy Ta không nói nó là Sa-môn. 

“Cũng như vậy, lõa hình, bện tóc, không ngồi, ăn một bữa, thường tung 
nước, '' thọ trì nước. Những Sa-môn có hạnh như vậy Ta nói không phải 
là Sa-môn. Nếu Sa-môn do thọ trì nước mà có tham lam thì dứt tham lam, 
có nhuế dứt nhuế, có sân bỏ sân, có phú tàng dứt [726b] phú tàng, có kết 
dứt kết, có bỏn sẻn dứt bón sẻn, có tật đỗ dứt tật đó, có dua nịnh dứt dua 
nịnh, có lường gạt dứt lường gạt, có vô tàm dứt vô tàm, có vô quý dứt vô 
quý, có ác dục bỏ ác dục, có tả kiến bỏ tà kiến; thì bạn bè thân thiết của 
người đó nên đến bảo người đó rằng: “Này bạn, bạn nên thọ trì nước, vì 
do thọ trì nước mà có tham lam thì dứt tham lam, có nhuế dứt nhuế, có 
sân bỏ sân, có phú tàng dứt phú tàng, có kết dứt kết, có bỏn sẻn đứt bỏn 
sẻn, có tật đồ dứt tật đó, có dua nịnh dứt dua nịnh, có lường gạt dứt lường 
gạt, có vô tảm dứt vô tàm, có vô quý dứt vô quý, có ác dục bỏ ác dục, có 
tà kiến bỏ tà kiến.) 

“Bởi vì Ta thấy có người thọ trì nước mà vẫn có tham lam, có nhuế, có 
sân, có phú tàng, có kết, có bỏn sẻn, có tật đó, có dua nịnh, có lường gạt, 
có vô tàm, cóù vô quý, có ác dục, có tà kiến, cho nên người thọ trì nước 
ấy Ta nói không phải là Sa-môn. Đó gọi là không phải đạo hành của Sa- 
môn, không phải là Sa-môn. 

“Thế nảo là đạo hành của Sa-môn? Không phải phi Sa-môn? Nếu có 
tham lam thì đứt tham lam, có nhuế dứt nhuế, có sân bỏ sân, có phú tảng 
dứt phú tàng, có kết dứt kết, có bỏn sẻn dứt bỏn sẻn, có tật đó dứt tật đó, 
có dua nịnh dứt dua nịnh, có lường gạt dứt lường gạt, có vô tàm dứt vô 
tàm, có vô quý dứt vô quý, có ác dục bỏ ác dục, có tà kiến bỏ tả kiến. Sự 
tật đó ấy của Sa-môn'?, sự dua nịnh của Sa-môn, sự trá ngụy của Sa-môn, 
sự tà vạy của Sa-môn dẫn đến chỗ đữ đều đã bị dứt sạch, rồi học đạo 
hành của Sa-môn. Vị ấy như vậy không phải phi Sa-môn. Đó là đạo hành 





"=1 


!' Hán; thường dương thủy?3ý#37K. PI. udakorohakassa, đối với người hay xuông 





nước. Sớ giải: mỗi ngày lội xuống nước ba lần (divasassa tikkhatfeim udakam 
orohanfassa). 


'? Bản Hán, ,Sa-môn tật, ở trên nói là $a-môn cấu. Có lễ đây chép nhâm. 





KINH MAÕ AÁP (I) 584 


của Sa-môn, không phải phi Sa-môn. 

“Vị ẫy như vậy thành tựu giới, thân thanh tịnh, miệng, ý thanh tịnh, 
không tham lam, trong tâm không có sân nhuế, không có thụy miên, 
không trạo cử kiêu ngạo, đoạn nghi trừ hoặc, chánh niệm chánh trí, 
không có ngu si. Tâm vị ấy câu hữu với từ, biến mãn một phương, 
thành tựu an trú. Cũng vậy, hai, ba, bốn phương, phương trên, phương 
dưới và bốn phương bàng, khắp tất cả, tâm của vị ấy câu hữu với từ, 
không kết không oán, không nhuề không tranh, rất rộng lớn, khéo tu vô 
lượng, biến mãn tất cả thế gian, thành tựu an trú. Cũng vậy, tâm bị, tâm 
hỷ câu hữu với xả, không kết không oán, không nhuế, không tranh, rất 
rộng lớn, khéo tu vô lượng, biến mãn tất cả thế gian, thành tựu an trú. 
“Vị ẫy tự nghĩ: “Có thô, có diệu, có tưởng, dẫn đến xuất yếu cao hơn 
nữa'°, biết như thật." Sau khi biết như vậy, thấy như vậy, tâm giải thoát 
dục lậu, tâm giải thoát hữu lậu và vô minh lậu. Sau khi đã giải thoát, 
[726c] liền biết là đã giải thoát. vị ấy biết như thật “Sự sanh đã dứt, phạm 
hạnh đã vững, điều cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa. 

“Cũng như cách làng nọ không xa, có ao tăm tốt, nước trong chảy tràn, 
cỏ xanh phủ bờ, cây hoa bốn phía. Giả sử có một người từ phương Đông 
đến, bị đói khát mệt mỏi, cởi áo bỏ trên bờ, xuống ao mặc sức tắm rửa 
sạch bụi nhơ, trừ khử nóng bức và khát. Phương Nam, phương Tây, 
phương Bắc cũng vậy, giả sử có một người từ các phương đó đến bị đói 
khát mệt mỏi, cởi áo bỏ trên bờ, xuống ao mặc sức tắm rửa sạch bụi nhơ, 
trừ khử nóng bức và khát. Cũng vậy, một thiện nam tử dòng Sát-ÌỊ, cạo 
bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, 
xuất gia học đạo, thực hành nội tâm tĩnh chỉ, khiến được nội tâm tĩnh chỉ. 
Người với nội tâm tĩnh chỉ, Ta nói người ẫy là Sa-môn, là Bà-la-môn, là 
Thánh, là Tịnh dục. 

“Cũng vậy, một thiện nam tử dòng Bả-la-môn, Cư sĩ, Công sư, cạo bỏ 
râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất 
gia học đạo, thực hành nội tâm tĩnh chỉ, khiến được nội tâm tĩnh chỉ. 

















'3 Lai thượng xuất yêu Z£ [-H; không rõ. Có lẽ ý nói dẫn đến sự xuất ly cao 





thượng hơn. CÝ Pali, M. 49 (I. 326): #o ca panafñfñam uffari nissaranan natdthi, 
“ngoài đây ra không còn nơi nào khác có sự xuât yêu cao hơn.” 


K#8SH MAÕ AÁP (I) 





Người với nội tâm tĩnh chỉ, Ta nói người ẫy là Sa-môn, là Bà-la-môn, là 
Thánh, là Tịnh dục. 

“Thế nào gọi là Sa-môn? Là người đã đình chỉ'! các pháp ác bát thiện, 
các lậu ô uế, là gốc rễ của sự hữu trong tương lai, là sự phiền nhiệt, là 
nhân của khô báo, của sanh lão bệnh tử. Đó gọi là Sa-môn. 

“Thế nào gọi là Bà-la-môn? Là người xa lìa các pháp ác, pháp bất thiện, 
các lậu ô uế mà là gốc rễ của sự hữu trong tương lai, là sự phiền nhiệt, là 
nhân của khô báo, của sanh lão bệnh tử. Đó gọi là Bà-la-môn. 

“Thế nào gọi là Thánh? Là người xa lìa các pháp ác, pháp bắt thiện, các 
lậu ô uế, làm gốc rễ của sự hữu trong tương lai, là sự phiền nhiệt, là nhân 
của khô báo, của sanh lão bệnh tử. Đó gọi là Thánh. 

“Thế nào gọi là Tịnh dục? Là người đã tắm rửa sạch các pháp ác, pháp 
bất thiện, các lậu ô uế, là gốc rễ của hữu trong tương lai, là sự phiền nhiệt, 
là nhân của khô báo, của sanh lão bệnh tử. Đó gọi là Tịnh dục. Đó gọi là 
Sa-môn, là Bả-la-môn, là Thánh, là Tịnh dục.” 

Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo ấy sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ 
phụng hành. 


"n 





'* Đoạn này giống đoạn cuối kinh 183 trên. 


184. KINH NGƯU GIÁC SA-LA LÂM (I) 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật trú đến Bạt-kì-sấu', trong rừng Ngưu giác sa-la”, cùng 
với số đông các Đại đệ tử Tỳ-kheo Thượng tôn danh tiếng, như Tôn giả 
Xá-lợi-phất, Tôn giả Đại Mục-kiền-liên, Tôn giả Đại Ca-diếp, Tôn giả 
[727a] Đại Ca-chiên-diên, Tôn giả A-na-luật-đà, Tôn giả Ly-việt-đa, Tôn 
giả A-nan'. Các Tỳ-kheo Đại đệ tử là những vị Thượng tôn danh tiếng 
như vậy cũng cùng đi đến Bạt-kì-sấu, trong rừng Ngưu giác sa-la, cùng ở 
gần bên ngôi nhà lá của Phật. 
Bấy giờ, Tôn giả Đại Mục-kiền-liên, Tôn giả Đại Ca-diếp, Tôn giả Đại 
Ca-chiên-diên, Tôn giả A-na-luật-đà, sau khi đêm đã qua, vào buồi sáng 
sớm, đi đến chỗ Tôn giả Xá-lợi-phất. Tôn giả A-nan từ xa trông thấy các 
bậc Thượng tôn đã đi qua, bạch rằng: 
“Hiền giả Ly-việt-đa, nên biết, Tôn giả Đại Mục-kiền-liên, Tôn giả Đại 
Ca-diếp, Tôn giả Đại Ca-chiên-diên, Tôn giả A-na-luật-đà, sau khi đêm 
đã qua, vào buôi sáng sớm, đi đến chỗ Tôn giả Xá-lợi-phất. Hiền giả Ly- 
việt-đa, bây giờ chúng ta có thể cùng với các bậc Thượng tôn đi đến chỗ 
Tôn giả Xá-lợi-phất, hoặc giả có thể nhân cơ hội này mà được nghe pháp 
ít nhiều nơi Tôn giả Xá-lợi-phất.” 
Bấy giờ, Tôn giả Đại Mục-kiền-liên, Tôn giả Đại Ca-diếp, Tôn giả Đại 
Ca-chiên-diên, Tôn giả A-na-luật-đà, Tôn giả Ly-việt-đa, Tôn giả A-nan, 
sau khi đêm đã qua, vào buôi sáng sớm, đi đến chỗ Tôn giả Xá-lợi-phất. 
Tôn giả Xá-lợi-phất sau khi từ xa thấy các vị Thượng tôn đi đến. Tôn giả 
Xá-lợi-phất nhân bởi các vị Thượng tôn ấy, nói rằng: 





! Bạt-kì-sáu #*'*”##, xem cht. 2 dưới. Xem kinh 142. 

“Ngưu giác sa-la lâm /|-ffi⁄2##‡Ä; Pãli: Gosingasälavanadãya, một khu rừng ở 
gần Nãdika, xứ Vajjï, mà bản Hán âm là Bạt-kì-sấu: Vajjïsu, giữa những người 
Bạt-kỳ. 

3 Các đệ tử Thượng tọa nổi tiếng (abhiññãiehi abiññãtehi therehi sãvakehi): Tôn giả 
Xá-lợi-phất (Sãriputta), Tôn giả Đại Mục-kiền-liên (Mahä-Moggakäna), Tôn 
giả Đại Ca-diếp (Mahã-Kassapa), Tôn giả Đại Ca-chiên-diên (Mahã-Kaccayãna, 
bản Päli không kể), Tôn giả A-na-luật-đà (Anuruddha), Tôn giả Ly-việt-đa 
(Revata), Tôn giả A-nan (Ananda). 


K#H NGÖU GIAÙC SA-LA LAÂM @) 





“Kính chào A-nan, kính chào A-nan! Người là thị giả của Thế Tôn, hiểu 
được ý nghĩa, thường được Đức Thế Tôn và các đồng phạm hạnh có trí 
khen ngợi. Nay tôi có lời hỏi Hiền giả A-nan: khả ái thay, rừng Ngưu 
giác sa-la này, ban đêm có trăng sáng, các cây sa-la đều tỏa hương thơm 
ngát, ví như hoa trời. Hiền giả A-nan, những Tỳ-kheo nào làm rực sáng 
khu rừng Ngưu giác sa-la?” 

Tôn giả A-nan đáp rằng: 

“Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất, Tỳ-kheo học rộng, nghe nhiều, nhớ mãi 
không quên, tích lũy sự nghe nhiều. Với những pháp sơ khởi vi diệu, 
khoảng giữa vi diệu và kết thúc cũng vi diệu, có nghĩa lý, có văn chương, 
toàn vẹn thanh tịnh, hiển hiện phạm hạnh; những pháp như vậy được vị 
ây học rộng, nghe nhiều, tụng tập đến ngàn lần, chuyên ý tư duy, kiến 
giải thông suốt. Vị ấy thuyết pháp gọn gàng, lưu loát, hoàn toàn tương 
ưng với mục đích đoạn trừ các kết sử. Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất, vị Tỳ- 
kheo như thế làm rực sáng khu rừng Ngưu giác sa-la này.” 

Tôn giả Xá-lợi-phất hỏi: 

“Hiền giả Ly-việt-đa, Hiền giả A-nan đã nói theo hiểu biết của mình. Bây 
giờ tôi hỏi Hiền giả Ly-việt-đa: khả ái thay, rừng Ngưu giác sa-la này, 
[727b] ban đêm có trăng sáng, các cây sa-la đều tỏa hương thơm ngát, ví 
như hoa trời. Hiền giả Ly-việt-đa, những Tỳ-kheo nảo làm rực sáng khu 
rừng Ngưu giác sa-la?” 

Tôn giả Ly-việt-đa đáp rằng : 

“Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất, Tỳ-kheo ưa tĩnh tọa!, bên trong tu hành nội 
tâm tĩnh chỉ”, không bỏ tọa thiền, thành tựu quán tưởng, thường thích 
nhàn cư, ưa chỗ yên tĩnh. Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất, vị Tỳ-kheo như vậy 
làm rực sáng khu rừng Ngưu giác sa-la.” 

Tôn giả Xá-lợi-phất lại hỏi: 

“Hiền giả A-na-luật-đà, Hiền giả Ly-việt-đa Tỳ-kheo đã nói theo sự hiểu 
biết của mình. Bây giờ tôi hỏi Hiền giả A-na-luật-đà: khả ái thay, rừng 
Ngưu giác sa-la này, ban đêm có trăng sáng, các cây sa-la đều tỏa hương 
thơm ngát, ví như hoa trời. Hiền giả A-na-luật-đà, những Tỳ-kheo nào 





*Yến tọa 3£“; ngồi nơi chỗ vắng vẻ. Päli: pa/isallãna. 
Nội hành chỉ INƒ† I[-. Päli: ajjhaam cefosamathãnuyuito. 


KINH NGÖU GIAÙC SA-LA LAÂM () 589 





làm rực sáng khu rừng Ngưu giác sa-la?” 

Tôn giả A-na-luật-đà đáp rằng: 

“Tôn giả Xá-lợi-phất, Tỳ-kheo đạt được thiên nhãn, thành tựu thiên nhãn, 
ở trong một ngàn thế giới, với một ít phương tiện”, vị ấy trong chốc lát có 
thê thấy tất cả. Tôn giả Xá-lợi-phất, ví như người có mắt ở trên lầu cao 
nhìn xuống khu đất trống có một ngàn gò nỗng với một ít phương tiện, vị 
ấy trong chốc lát có thể thấy tất cả. Tôn giả Xá-lợi-phất, cũng vây, Tỳ- 
kheo có được thiên nhãn, thành tựu thiên nhẫn, ở trong một ngàn thế giới 
với một ít phương tiện, vị ấy trong chốc lát có thể thấy tất cả. Tôn giả 
Xá-lợi-phât, vị Tỳ-kheo như vậy làm rực sáng khu rừng Ngưu giác sa- 
la.” 

Tôn giả Xá-lợi-phất lại hỏi: 

“Hiền giả Ca-chiên-diên, Hiền giả A-na-luật-đà Tỳ-kheo đã nói theo sự 
hiểu biết của mình. Bây giờ tôi hỏi Hiền giả Ca-chiên-diên: khả ái thay, 
rừng Ngưu giác sa-la này, ban đêm có trăng sáng, các cây sa-la đều tỏa 
hương thơm ngát, ví như hoa trời. Hiền giả Ca-chiên-diên, những Tỳ- 
kheo nào làm rực sáng khu rừng Ngưu giác sa-la?” 

Tôn giả Ca-chiên-diên đáp rằng: 

“Tôn giả Xá-lợi-phất, ví như hai Tỳ-kheo pháp sư cùng bàn luận về A-tỳ- 
đàm thâm áo. Những điều được hỏi đều được thấu hiểu tường tận, những 
lời giải đáp thì thông suốt, sự thuyết pháp thì lưu loát. Tôn giả Xá-lợi- 
phât, vị Tỳ-kheo như vậy làm rực sáng khu rừng Ngưu giác sa-la.” 

Tôn giả Xá-lợi-phất lại hỏi: 

“Tôn giả Đại Ca-diếp, Hiền giả Ca-chiên-diên Tỳ-kheo đã nói theo sự 
hiểu biết của mình. Bây giờ tôi hỏi Tôn giả Đại Ca-diếp: khả ái thay, 
rừng Ngưu giác sa-la này, ban đêm có trăng sáng, các cây sa-la đều tỏa 
hương thơm ngát, ví như hoa trời.” [727] Hiền giả Đại Ca-diếp, những 
Ty-kheo nào làm rực sáng khu rừng Ngưu giác sa-la?” 

Tôn giả Đại Ca-diếp đáp rằng: 

“Hiền giả Xá-lợi-phất, Tỳ-kheo tự mình sống nơi rừng vắng” khen ngợi ở 





Nên hiểu là “một ít cố gắng”. 


























” Vô sự #tỆÄf, chỉ Tỳ-kheo A-lan-nhã, tu theo hạnh chỉ sống trên rừng. Pali: 





KH NGÖU GIAÙC SA-LA LAÂM () 


nơi rừng văng; tự mình có thiểu dục, khen ngợi Sự thiêu dục; tự mình tri 
túc, khen ngợi sự tri túc; tự mình thích sống cô độc viễn ly và khen ngợi 
cô độc viễn ly; tự mình tu hành tinh tấn, khen ngợi sự tu hành tính tấn; tự 
mình lập chánh niệm chánh trí, khen ngợi sự lập chánh niệm chánh trí; tự 
mình đắc định, khen ngợi Sự đắc định; tự mình có trí tuệ, khen ngỢi Sự CÓ 
trí tuệ; tự mình các lậu đã sạch, khen ngợi các lậu đã sạch; tự mình 
khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hý, khen ngợi khuyến phát 
khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ. Hiền giả Xá-lợi-phất, vị Tỳ-kheo như 
vậy làm rực sáng khu rừng Ngưu giác sa-la.” 

Tôn giả Xá-lợi-phất lại hỏi: 

“Hiền giả Mục-kiền-liên, Tôn giả Đại Ca-diếp đã nói theo sự hiểu biết 
của mình. Bây giờ tôi hỏi Hiền giả Mục-kiền-liên: khả ái thay, rừng 
Ngưu giác sa-la này, ban đêm có trăng sáng, các cây sa-la đều tỏa hương 
thơm ngát, ví như hoa trời. Hiền giả Đại Mục-kiên-liên, những Tỳ-kheo 
nảo làm rực sáng khu rừng Ngưu giác sa-la?” 

Tôn giả Đại Mục-kiền-liên đáp rằng: 

“Tôn giả Xá-lợi-phất, Tỳ-kheo có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại 
phước hựu, có đại oai thần, được tự tại vô lượng như ý túc, thực hành vô 
lượng như ý túc, có thể biến một thân thành nhiều thân, hợp nhiều thân 
làm thành một thân, một thì trụ trên một, được biết, được thấy”; không bị 
trở ngại bởi vách đá, cũng như đi trong hư không; chìm xuống đất như 
chìm xuống nước, đi trên nước như đi trên đất; ngồi xếp kiết giả mà bay 
trên không như chim bay liệng; với mặt trời và mặt trăng này vốn có đại 
như ý túc, đại phước hựu, đại oai thần mà có thể đưa tay bắt năm, thân 
cao đến trời Phạm thiên. Tôn giả Xá-lợi-phất, vị Tỳ-kheo như vậy làm 
rực sáng khu rừng Ngưu giác sa-la.” 

Tôn giả Đại Mục-kiền-liên hỏi: 

“Tôn giả Xá-lợi-phất, tôi và các vị Thượng tôn mỗi người đã tự nói theo 
sự hiểu biết của mình. Bây giờ tôi hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất: khả ái thay, 
rừng Ngưu giác sa-la này, ban đêm có trăng sáng, các cây sa-la đều tỏa 





arañnaka. 
Hán: nhất tắc trụ nhất, hữu tri hữu kiến —-HIf—fïZñIIfï bủ. Nghĩa không rõ. 
Tập dị: hoặc ẫn hoặc hiện. Päli: Zvibhãvam firobhäãvam. 


KINH NGÖU GIAÙC SA-LA LAÂM () 591 





hương thơm ngát, ví như hoa trời. Hiền giả Xá-lợi-phất, những Tỳ-kheo 
nảo làm rực sáng khu rừng Ngưu giác sa-la?” 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp rằng: 

“Hiền giả Mục-kiên-liên, Ty-kheo tùy dụng tâm tự tại, chứ không phải lệ 
thuộc tâm”. [728a] Nếu muốn trú định nào '°, vị ấy vào buôi sáng an trú'' 
định ấy. Nếu muốn an trú trụ định vào buôi trưa hay buổi chiều, tức thì vị 
ấy an trú trụ định ấy vào buổi trưa hay buổi chiều. Hiền giả Mục- kiền- 
liên, ví như y phục của vua và các quan rất nhiều màu sắc rực rỡ, nếu họ 
muốn mặc thứ nào vào buôi sáng, liền lấy mặc vào. Nếu họ muốn mặc 
thứ nào vào buôi trưa hay buôi chiều, liền lấy mặc. Hiền giả Mục-kiền- 
liên, cũng vậy, Tỳ-kheo tùy dụng tâm tự tại, chứ không phải lệ thuộc tâm. 
Nếu muốn trú định nảo, vị ây vào buổi sáng an trú định ẫy. Nếu muốn an 
trú trụ định vào buổi trưa hay buôi chiều, tức thì vị ấy an trú trụ định ấy 
vào buổi trưa hay buổi chiều. Hiền giả Mục-kiền-liên, vị Tỳ-kheo như 
vậy làm rực sáng khu rừng Ngưu giác sa-la.” 

Tôn giả Xá-lợi-phất bảo rằng: 

“Hiền giả Mục-kiền-liên, tôi và chư Hiền mỗi người đã nói theo sự hiểu 
biết của mình. Hiền giả Mục-kiền-liên, chúng ta hãy cùng với chư Hiền 
đi đến chỗ Phật để biết trong những điều vừa thảo luận Ấy, vị nào khéo 
nói.” 

Bấy giờ Tôn giả Xá-lợi-phất, Tôn giả Đại Mục-kiền-liên, Tôn giả Đại 
Ca-diếp, Tôn giả Đại Ca-chiên-diên, Tôn giả A-na-luật-đà, Tôn giả Ly- 
việt-đa, Tôn giả A-nan, tất cả cùng đi đến chỗ Phật. Các Tôn giả đều cúi 
đầu lễ sát chân Phật rồi ngồi qua một bên. Tôn giả A-nan cũng cúi đầu lễ 
sát chân Phật rồi lui đứng một bên. Tôn giả Xá-lợi-phất bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, hôm nay có Hiền giả Mục-kiền-liên, Tôn giả Đại Ca- 
diếp, Hiền giả Ca-chiên-diên, Hiền giả A-na-luật-đà, Hiền giả Ly-việt- 
đa, Hiền giả A-nan, vào buôi sáng sớm tất cả đều đi đến chỗ con. 





?P8li: ciam vasam vatteti, no... ciffassa vasena vatteti, (Tỳ-kheo chê ngự tâm chứ 
không phải bị tâm chê ngự). 





'°Hán: trú chỉ fÌ IE; Päli: vihãrasamäpattiyä. Bản Hán, samãpatti (định, hay 
đăng chí) được hiểu là samatha, chỉ. 
' Hán: du hành 3# 4T; P8li: viharaii. 


Kữ$H NGÖU GIAÙC SA-LA LAÂM @) 





“Con thấy chư Hiền đến, nhân đó mới nói rằng: 

“ - Kính chào A-nan, kính chào A-nan! Người là thị giả của Thế Tôn, 
hiểu được ý nghĩa, thường được Đức Thế Tôn và các bậc trí tuệ phạm 
hạnh khen ngợi. Nay tôi có lời hỏi Hiền giả A-nan: khả ái thay, rừng 
Ngưu giác sa-la này, ban đêm có trăng sáng, các cây sa-la đều tỏa hương 
thơm ngát, ví như hoa trời. Hiền giả A-nan, những Tỳ-kheo nảo làm rực 
sáng khu rừng Ngưu giác sa-la? 

“Tôn giả A-nan đáp rằng: 

“- Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất, Tỳ-kheo học rộng, nghe nhiều, nhớ mãi 
không quên, tích lũy sự nghe nhiều. Với những pháp sơ khởi vi diệu, 
khoảng giữa vi diệu và kết thúc cũng vi diệu, có nghĩa lý, có [728b] văn 
chương, toàn vẹn thanh tịnh, hiển hiện phạm hạnh; những pháp như vậy 
được vị ẫy học rộng, nghe nhiều, tụng tập đến ngàn lần, chuyên ý tư duy, 
kiến giải thông suốt. Vị ấy thuyết pháp gọn gàng, lưu loát, hoàn toàn 
tương ưng với mục đích đoạn trừ các kết sử. Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất, 
vị Tỳ-kheo như thế làm rực sáng khu rừng Ngưu giác sa-la này.” 

Thế Tôn khen rằng: 

“Lành thay! Lành thay! Xá-lợi-phất, quả như thật lời Tỳ-kheo A-nan đã 
nói. Vì sao? Vì Tỳ-kheo A-nan đã thành tựu đa-văn.” 

Tôn giả Xá-lợi-phất bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, Hiền giả A-nan nói như vậy rồi, con lại hỏi: 

“ - Hiền giả Ly-việt-đa, Hiền giả A-nan đã nói theo hiểu biết của mình. 
Bây giờ tôi hỏi Hiền giả Ly-việt-đa, khả ái thay, rừng Ngưu giác sa-la 
này, ban đêm có trăng sáng, các cây sa-la đều tỏa hương thơm ngát, ví 
như hoa trời. Hiền giả Ly-việt-đa, những Tỳ-kheo nảo làm rực sáng khu 
rừng Ngưu giác sa-la? 

“Hiền giả Ly-việt-đa đáp con rằng: 

«- Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất, Tỳ-kheo ưa tĩnh tọa, bên trong tu hành nội 
tâm tĩnh chỉ, không bỏ tọa thiền, thành tựu quán tưởng, thường thích 
nhàn cư, ưa chỗ yên tĩnh. Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất, vị Tỳ-kheo như vậy 
làm rực sáng khu rừng Ngưu giác sa-la.” 

Thế Tôn khen rằng: 

“Lành thay! Lành thay! Xá-lợi-phất, quả như lời Tỳ-kheo Ly-việt-đa đã 


KINH NGÖU GIAÙC SA-LA LAÂM () 593 





nói. Vì sao? Vì Tỳ-kheo Ly-việt-đa ưa Tọa thiền.” 

Tôn giả Xá-lợi-phất bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, Hiền giả Ly-việt-đa nói như vậy rồi, con lại hỏi: 

“- Hiền giả A-na-luật-đà, Hiền giả Ly-việt-đa Tỳ-kheo đã nói theo sự 
hiểu biết của mình. Bây giờ tôi hỏi Hiền giả A-na-luật-đà: khả ái thay, 
rừng Ngưu giác sa-la này, ban đêm có trăng sáng, các cây sa-la đều tỏa 
hương thơm ngát, ví như hoa trời. Hiền giả A-na-luật-đà, những Tỳ-kheo 
nảo làm rực sáng khu rừng Ngưu giác sa-la? 

“Hiền giả A-na-luật-đà liền đáp lại con rằng: 

“- Tôn giả Xá-lợi-phất, Ty-kheo đạt được thiên nhãn, thành tựu thiên 
nhãn, ở trong một ngàn thế giới, với một ít phương tiện, vị ấy trong 
chốc lát có thể thấy tất cả. Tôn giả Xá-lợi-phất, ví như người có mắt ở 
trên lầu cao nhìn xuống khu đất trống có một ngàn gò nỗng với một ít 
phương tiện, vị ấy trong chốc lát có thể thấy tất cả. Tôn giả Xá-lợi-phất, 
cũng vâïy, nêu Tỳ-kheo có được thiên nhãn, thành tựu thiên nhãn, ở 
trong một ngàn thế giới với một ít phương tiện, vị ấy trong chốc lát có 
thê thấy tất cả. Tôn giả Xá-lợi-phất, vị Tỳ-kheo như vậy làm rực sáng 
khu rừng Ngưu giác [728c| sa-la. ” 

Thế Tôn khen rằng: 

“Lành thay! Lành thay! Xá-lợi-phất, quả như lời Tỳ-kheo A-na-luật-đà 
đã nói. Vì sao? Vì A-na-luật-đà Tỳ-kheo đã thành tựu Thiên nhãn.” 

Tôn giả Xá-lợi-phất bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, Hiền giả A-na-luật-đảà nói như vậy rồi, con lại hỏi: 

“ - Hiền giả Ca-chiên-diên, Hiền giả A-na-luật-đà Tỳ-kheo đã nói theo sự 
hiểu biết của mình. Bây giờ tôi hỏi Hiền giả Ca-chiên-diên: khả ái thay, 
rừng Ngưu giác sa-la này, ban đêm có trăng sáng, các cây sa-la đều tỏa 
hương thơm ngát, ví như hoa trời. Hiền giả Ca-chiên-diên, những Tỳ- 
kheo nào làm rực sáng khu rừng Ngưu giác sa-la? 

“Hiền giả Ca-chiên-diên liền đáp lại con rằng: 

“- Tôn giả Xá-lợi-phất, ví như hai Tỳ-kheo pháp sư cùng bàn luận về A- 
tỳ-đàm thâm áo. Những điều được hỏi đều được thấu hiểu tường tận, 
những lời giải đáp thì thông suốt, sự thuyết pháp thì lưu loát. Tôn giả Xá- 
lợi-phất, vị Tỳ-kheo như vậy làm rực sáng khu rừng Ngưu giác sa-la.” 


K#XH NGÖU GIAÙC SA-LA LAÂM @) 





Thế Tôn khen rằng: 

“Lành thay! Lành thay! Xá-lợi-phất, quả như lời Tỳ-kheo Ca-chiên-diên 
đã nói. Vì sao? Vì Ca-chiên-diên Tỳ-kheo là Phân biệt pháp sư.” 

Tôn giả Xá-lợi-phất bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, Hiền giả Ca-chiên-diên nói như vậy rồi, con lại hỏi” 

“ - Tôn giả Đại Ca-diếp, Hiền giả Ca-chiên-diên Tỳ-kheo đã nói theo sự 
hiểu biết của mình. Bây giờ tôi hỏi Tôn giả Đại Ca-diếp: khả ái thay, 
rừng Ngưu giác sa-la này, ban đêm có trăng sáng, các cây sa-la đêu tỏa 
hương thơm ngát, ví như hoa trời. Hiền giả Đại Ca-diếp, những Tỳ-kheo 
nảo làm rực sáng khu rừng Ngưu giác sa-la? 

“Tôn giả Đại Ca-chiên-diên liền đáp lại con rằng: 

“- Hiền giả Xá-lợi-phất, Tỳ-kheo tự mình sống nơi rừng vắng khen ngợi 
ở nơi rừng vắng; tự mình có thiểu dục, khen ngợi sự thiêu dục; tự mình 
tri túc, khen ngợi sự tri túc; tự mình thích sống cô độc viễn ly và khen 
ngợi cô độc viễn ly; tự mình tu hành tinh tấn, khen ngợi sự tu hành tính 
tấn; tự mình lập chánh niệm chánh trí, khen ngợi sự lập chánh niệm 
chánh trí; tự mình đắc định, khen ngỢiI Sự đắc định; tự mình có trí tuệ, 
khen ngợi sự có trí tuệ; tự mình các lậu đã sạch, khen ngợi các lậu đã 
sạch; tự mình khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ, khen ngợi 
khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ. Hiền giả Xá-lợi-phất, vị 
Tỳ-kheo như vậy làm rực sáng khu rừng Ngưu giác sa-la.” 

Thế Tôn khen răng: 

“Lành thay! Lành thay! Xá-lợi-phất, quả như lời Tỳ-kheo Ca-diếp đã nói. 
Vì sao? Vì Đại Ca-diếp Tỳ-kheo thường tu hạnh Vô sự.” 

Tôn giả Xá-lợi-phất bạch rằng: 

[729a] “Bạch Thế Tôn, Tôn giả Đại Ca-diếp nói như vậy rồi, con lại hỏi: 
“ - Hiền giả Mục-kiền-liên, Tôn giả Đại Ca-diếp đã nói theo sự hiểu biết 
của mình. Bây giờ tôi hỏi Hiền giả Mục-kiền-liên: khả ái thay, rừng 
Ngưu giác sa-la này, ban đêm có trăng sáng, các cây sa-la đêu tỏa hương 
thơm ngát, ví như hoa trời. Hiền giả Đại Ca-diếp, những Tỳ-kheo nào 
làm rực sáng khu rừng Ngưu giác sa-la? 

“Hiền giả Đại Mục-kiền-liên liền đáp lại con rằng: 


“- Tôn giả Xá-lợi-phất, Tỳ-kheo nào có đại như ý túc, có đại oai đức, có 





KINH NGÖU GIAÙC SA-LA LAÂM () 595 


đại phước hựu, có đại oaI thần, được tự tại vô lượng như ý túc, thực hành 
vô lượng như ý túc, có thê biến một thành nhiều, hợp nhiều làm thành 
một, một thì trụ trên một, được biết, được thấy; không bị trở ngại bởi 
vách đá, cũng như đi trong hư không; chìm xuống đất như chìm xuống 
nước, đi trên nước như đi trên đất; ngồi xếp kiết già mà bay trên không 
như chim bay liệng; với mặt trời và mặt trắng này vốn có đại như ý túc, 
đại phước hựu, đại oai thần mà có thê đưa tay bắt nắm, thân cao đến trời 
Phạm thiên. Tôn giả Xá-lợi-phất, vị Tỳ-kheo như vậy làm rực sáng khu 
rừng Ngưu giác sa-la.” 

Thế Tôn khen rằng: 

“Lành thay! Lành thay! Xá-lợi-phất, quả như lời Tỳ-kheo Mục-kiển-liên 
đã nói. Vì sao? Vì Tỳ-kheo Mục-kiền-liên có đại như ý túc.” 

Bấy giờ Tôn giả Đại Mục-kiền-liên rời chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo một 
bên, chấp tay mà bạch Phật rằng: 

“Bạch Thế Tôn, con và chư Tôn giả nói như vậy rồi, con liền bạch Tôn 
giả Xá-lợi-phất rằng, “Tôn giả Xá-lợi-phất, tôi và các vị Thượng tôn mỗi 
người đã tự nói theo sự hiểu biết của mình. Bây giờ tôi hỏi Tôn giả Xá- 
lợi-phất: khả ái thay, rừng Ngưu giác sa-la này, ban đêm có trăng sáng, 
các cây sa-la đều tỏa hương thơm ngát, ví như hoa trời. Hiền giả Đại Ca- 
diếp, những Tỳ-kheo nảo làm rực sáng khu rừng Ngưu giác sa-la? 

“Tôn giả Xá-lợi-phất liền đáp lại lời con rằng: 

- Hiền giả Mục-kiền-liên, nếu có Tỳ-kheo tùy dụng tâm tự tại, chứ 
không phải lệ thuộc tâm. Nếu muốn trú định nào, vị ấy vào buôi sáng an 
trú định ấy. Nếu muốn an trú trụ định vào buổi trưa hay buổi chiều, tức 
thì vị ấy an trú trụ định ấy vào buổi trưa hay buổi chiều. Hiền giả Mục- 
kiền-liên, ví như y phục của vua và các quan rất nhiều màu sắc rực rỡ, 
nếu họ muốn mặc thứ nào vào buổi sáng, liền lấy mặc vào. Nếu họ muốn 
mặc thứ nào vào buổi trưa hay [729b] buôi chiều, liền lấy mặc. Hiền giả 
Mục-kiền-liên, cũng vậy, nếu có Tỳ-kheo nào tùy dụng tâm tự tại, chứ 
không phải lệ thuộc tâm. Nếu muốn trú định nảo, vị ấy vào buồi sáng an 
trú định ấy. Nếu muốn an trú trụ định vào buổi trưa hay buổi chiều, tức 
thì vị ấy an trú trụ định ấy vào buổi trưa hay buổi chiều. Hiền giả Mục- 
kiền-liên, vị Tỳ-kheo như vậy làm rực sáng khu rừng Ngưu giác sa-la.” 
Thế Tôn khen rằng: 


KữH NGÖU GIAÙC SA-LA LAÂM @) 





“Lành thay! Lành thay! Mục-kiền-liên, quả như lời Tỳ-kheo Xá-lợi-phất 
đã nói. Vì sao? Vì Xá-lợi-phất Ty-kheo tùy dụng tâm tự tại.” 

Bấy giờ Tôn giả Xá-lợi-phất liền rời chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo một bên 
mà bạch Phật rằng: 

“Bạch Thế Tôn, con và chư Hiền nói như vậy rồi, bảo rằng: 

“ - Hiền giả Mục-kiền-liên, tôi và chư Hiền mỗi ngườøi đã tự trình bày 
theo sự hiểu biết của mình. Hiền giả Mục-kiền-liên, chúng ta hãy cùng 
với chư Hiền đi đến chỗ Đức Phật đề biết trong những điều vừa bàn luận 
ẫy vị nào nói hay. Bạch Thế Tôn, trong chúng con, ai khéo nói?” 

Thế Tôn đáp rằng: 

“Này Xá-lợi-phất, tất cả đều khéo nói. Vì sao? Vì các pháp đó chính là 
những điều Ta nói. Xá-lợi-phất, hãy nghe Ta nói. Vị Tỳ-kheo như vậy 
làm rực sáng khu rừng Ngưu giác sa-la. Này Xá-lợi-phất, Tỳ-kheo tùy 
theo chỗ ở hoặc thành quách, thôn ấp, vào buổi sáng sớm mang y cầm bát 
vào thôn khất thực, khéo thủ hộ thân, khéo thúc liễm các căn, khéo giữ 
tâm niệm. Vị ấy sau khi khất thực Xong, sau giờ ngọ, thâu xếp y bát, rửa 
chân tay, lấy tọa cụ vắt lên trên vai, đến chỗ VÔ SỰ, hoặc dưới gốc cây, 
hay chỗ thanh vắng, trải ni-sư-đàn mà ngồi kiết già, ngồi luôn cho đến 
chứng lậu tận mới giải kiết già. Vị ấy không giải kiết già cho đến khi nào 
chưa chứng được lậu tận. Này Xá-lợi-phất, Ty-kheo như vậy làm rực 
sáng khu rừng Ngưu giác sa-la.” 

Phật thuyết giảng như vậy. Các Tỳ-kheo ấy sau khi nghe Phật thuyết, 
hoan hỷ phụng hành. 


"1 


185. KINH NGƯU GIÁC SA-LA LÂM (II) 
Tôi nghe như vây: 
Một thời Đức Phật trú đến Na-ma-đè-sấu!, ở tại tỉnh xá [729e] Kiền-kÏ. 
Bấy giờ, sau khi đêm đã qua, vào buôi sáng sớm, Đức Thế Tôn khóac y 
trì bát, vào Na-ma-đề khất thực. Sau khi ăn xong, vào buổi chiều, Ngài đi 
đến khu rừng Ngưu giác sa-la'. Có ba người con dòng quý tộc cùng ở 
trong đó, Tôn giả A-na-luật-đà, Tôn giả Nan-đề, Tôn giả Kim-tì-la". 
Ba Tôn giả ấy làm như vầy. Nếu ai khất thực đi về trước thì trải giường, 
múc nước, mang đồ rửa chân ra, để sẵn ghế rửa chân, khăn lau chân, bình 
đựng nước, chậu rửa. Nếu có thể ăn hết đồ ăn đã xin được thì cứ ăn. Nếu 
còn dư thì cho vào đồ chứa đậy kín và mang cất. Ăn xong, cất bình bát, 
rửa tay chân, lấy tọa cụ vắt lên vai, vào nhà ngồi tĩnh tọa. Nếu ai khất 
thực đi về sau, có thê ăn hết đồ ăn thì cứ ăn. Nếu không đủ thì lấy đồ dư 
của người trước đem ra ăn cho đủ. Nếu còn dư nữa thì đem đồ chỗ đất 
sạch hay trong nước không có trùng. Người ấy lây đồ đựng của người kia 
rửa, lau thật sạch rồi đem treo một bên, dọn đẹp giường chiếu, nhặt ghế 
rửa chân, thâu khăn lau chân, cất đồ rửa chân, bình nước và chậu rửa, 
dọn đẹp nhà ăn sạch sẽ rồi thâu cất y bát, rửa tay chân, lẫy tọa cụ vắt trên 
vaI, vào nhà tĩnh tọa. 
Ngồi đến xế, trong các Tôn giả ấy, nếu ai đang tĩnh tọa mà trở dậy trước, 
thấy bình nước và chậu rửa chân không có nước thì phải đem đi lấy. Nếu 
xách nỗi thì tự xách, bằng không thì vẫy tay một Tỳ-kheo khác, hai người 
cùng khiêng, mỗi người khiêng một phía, không nói chuyện với nhau, 





'Na-ma-đề-sáu JJ§##ÿ#Ÿ#È. M 31: Nadika (Natika), thuộc xứ Vajji, ở giữa 
Ketigama và Vesali. Theo phiên âm bản Hán, mà tương đương Päli có thể là 





Nadikesu, giữa những người Nadika, cho thấy đây là một bộ tộc thay vì một địa 
danh. 

“Kiền-kì tinh xá #È*|§Äl⁄%. Pali: Giãjakãvasatha (Luyện ngõa đường), một tinh 
xá bằng gạch mà dân xứ Vajji cũng đường Phật. Du khách hay các du sĩ cũng 





thường ghé ngụ tính xá này. 

3 Xem chú thích kinh số 184 ở trước. 

* Anurudha, Nandiya, Kimbila, ba vị Vương tử họ Thích, cùng xuất gia một lần 
khi Phật về thăm Ca-tì-la-vệ. 


KửNH NGÖU GIAÙC SA-LA LAÂM @IJ) 





không hỏi gì nhau. 

Các vị ây cứ năm ngày họp một lần, hoặc để nói pháp, hoặc yên lặng cả 
theo các bậc Thánh. 

Bây giờ người giữ rừng thấy Thế Tôn từ xa đi đến, đón ngăn lại, quở 
răng: 

“Sa-môn! Sa-môn! Chớ có vào khu rừng này. Vì sao? Hiện nay trong 
khu rừng này có ba người dòng quý tộc ở. Ay là Tôn giả A-na-luật-đà, 
Tôn giả Nan-đê, Tôn giả Kim-tì-la. Nêu thây ông, chăc họ không chịu.” 
Đức Phật bảo rằng: 

“Này người giữ rừng, nếu họ thấy Ta thì không có gì là không chịu.” 

Bấy giờ Tôn giả A-na-luật-đà từ xa thấy Thế Tôn đến, liền quở người giữ 
rừng răng: 

“Này người giữ rừng, chớ có ngăn cản Đức Thế Tôn. Này người ø1ữ rừng, 
chớ có quở la Đức Thiện Thệ. Vì sao? Vì đó là Tôn sư Thê Tôn của tôi 
đên, là Đầng Thiện Thệ của tôi đên.” 

Rồi Tôn giả A-na-luật-đà ra rước Thế Tôn, đón lấy y bát. Tôn giả [730a] 
Nan-đê trải giường ngôi, Tôn giả Kim-tì-la đi lây nước. 

Đức Thế Tôn bấy giờ sau khi rửa tay xong, ngồi xuống chỗ ngồi đã dọn 
săn. Ngôi xong Ngài hỏi răng: 

“A-na-luật-đà, ông có thường an ôn, không thiếu thốn chăng?” 

Tôn giả A-na-luật-đà bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, con vẫn thường an ồn, không có gì thiếu thốn.” 

Thế Tôn lại hỏi: 

“Này A-na-luật-đà, vì sao ông được an ồn, không có gì thiếu thốn?” 

Tôn giả A-na-luật-đà bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, con nghĩ rằng con nhờ có thiện lợi, có đại công đức, vì 
con tu tập cùng với các vị đông phạm hạnh như vậy. Bạch Thê Tôn, con 
thường hướng đên các đông phạm hạnh này tu thân nghiệp từ hòa, thây 
nhau hay không thây nhau cũng như vậy; và tu khâu nghiệp từ hòa, ý 
nghiệp từ hòa, thây nhau hay không thây nhau cũng như vậy. Bạch Thê 
Tôn, con tự nghĩ, “Nay ta hãy tự xả bỏ tâm mình mà tùy theo tâm các 
Hiên giả này.” Rôi con xả bỏ tâm mình đề tùy theo tâm các Hiện giả 


KINH NGÖU GIAÙC SA-LA LAÂM (I) ã99 





này. Con chưa từng có một điều gì mà không xứng ý. Bạch Thế Tôn, 
con nhờ như vậy mà thường được an ôn, không có gì thiếu thốn.” 

Phật hỏi Tôn giả Nan-đề, đáp cũng như vậy. Phật lại hỏi Tôn giả Kim-ti- 
la rằng: 

“Ông có thường an ồn, không có gì thiếu thốn chăng?” 

Tôn giả Kim-ti-la bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, con thường an ôn không có gì thiếu thốn.” 

Phật lại hỏi: 

“Này Kim-ti-la, vì sao ông thường được an Ổn, không có gì thiếu thôn?” 
Tôn giả Kim-ti-la bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, con nghĩ rằng con nhờ có thiện lợi, có đại công đức, vì 
con tu tập cùng với các đồng phạm hạnh như vậy. Bạch Thế Tôn, con 
thường hướng đến các đồng phạm hạnh này tu thân nghiệp từ hòa, thấy 
nhau hay không thấy nhau cũng như vậy; và tu khâu nghiệp từ hòa, ý 
nghiệp từ hòa, thấy nhau hay không thấy nhau cũng như vậy. Bạch Thế 
Tôn, con tự nghĩ, “Nay ta hãy tự xả bỏ tâm mình mà tùy theo tâm các 
Hiền giả này.` Rồi con xả bỏ tâm mình để tùy theo tâm các Hiền giả 
này. Con chưa từng có một điều gì mà không xứng ý. Bạch Thế Tôn, 
con nhờ như vậy mà thường được an ồn, không có gì thiếu thốn.” 

Thế Tôn khen rằng: 

“Lành thay! Lành thay! Này A-na-luật-đà, các ông thường cùng nhau 
hòa hiệp an ồn, không tranh chấp như vậy, cùng một tâm, cùng một thây, 
cùng hiệp nhất như nước với sữa. Thế nhưng có chứng đắc pháp Thượng 
nhân mà sống an lạc” chăng?” 

Tôn giả A-na-luật-đà bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, quả như vậy. Chúng con thường cùng hòa hiệp an ôn, 
không tranh cãi nhau, cùng một tâm, cùng một thầy, cùng hòa hiệp với 
nhau như nước với sữa, chứng đắc pháp Thượng nhân mà sống an lạc. 
Bạch Thế Tôn, chúng con [730b] ly dục, ác bất thiện pháp, cho đến, 
chứng đắc đệ Tứ thiền, thành tựu và an trụ. 








"Sai giáng an lạc trụ chỉ 3Zl#'⁄Z#†Ì:Il:. Päli: phãsuvihãro, sống an lạc thoải 
mái. Xem thêm kinh số 77, đoạn cuối. 





E#WH NGÖU GIAÙC SA-LA LAÂM (I) 





“Bạch Thế Tôn, như vậy, chúng con cùng hòa hiệp an ồn, không tranh 
cãi nhau, cùng một tâm, cùng một thầy, cùng hòa hiệp với nhau như nước 
với sữa, chứng đắc pháp Thượng nhân mà sống an lạc.” 

Thế Tôn khen rằng: 

“Lành thay! Lành thay! Này A-na-luật-đà, bỏ qua an lạc trụ này, mà quá 
đây, vượt đây, còn có sự chứng đắc pháp nảo của bậc Thượng nhân khác 
mà sống an lạc chăng?” 

Tôn giả A-na-luật-đà bạch Phật rằng: 

“Bạch Thế Tôn, bỏ qua an lạc trụ này, quá đây, vượt đây, còn có sự 
chứng đắc pháp của bậc Thượng nhân khác mà sống an lạc. Bạch Thế 
Tôn, tâm của con câu hữu với từ, biến khắp một phương, thành tựu và an 
trụ. Cũng vậy, tâm câu hữu với từ, biến khắp tất cả phương thứ hai, 
phương thứ ba, phương trên, phương dưới và bốn phương bàng, không 
kết, không oán, không nhuế, không tranh, rộng rãi bao la, khéo tu vô 
lượng, biến khắp tất cả thế gian, thành tựu và an trú. Cũng vậy, bi tâm, hỷ 
tâm câu hữu với xả, không kết, không oán, không nhuế, không tranh, 
rộng rãi bao la, khéo tu vô lượng, biến khắp tất cả thế gian, thành tựu và 
an trú. 

“Bạch Thế Tôn, bỏ qua an lạc trụ nảy, quá đây, vượt đây, còn có sự 
chứng đắc pháp của bậc Thượng nhân khác mà sống an lạc.” 


Thế Tôn khen rằng: 

“Lành thay! Lành thay! Này A-na-luật-đà, bỏ qua an lạc trụ này, quá đây, 
vượt đây, còn có sự chứng đắc pháp nào của bậc Thượng nhân khác mà 
sông an lạc chăng?” 

Tôn giả A-na-luật-đà bạch Phật rằng: 

“Bạch Thế Tôn, bỏ qua an lạc trụ này, quá đây, "vượt đây, còn có sự 
chứng đặc pháp của bậc Thượng nhân khác mà sông an lạc. Bạch Thê 
Tôn, chúng con vượt qua tât cả sắc tưởng, cho đên, nhập phi tưởng phi 
phi tưởng xứ, thành tựu an trụ. 

“Bạch Thế Tôn, bỏ qua an lạc trụ này, quá đây, vượt đây, còn có sự 
chứng đắc pháp nào của bậc Thượng nhân khác mà sông an lạc.” 

Thế Tôn khen rằng: 

“Lành thay! Lành thay! Này A-na-luật-đà, bỏ qua an lạc trụ này, quá đây, 


KINH NGÖU GIAÙC SA-LA LAÂM (I) 601 





vượt đây, còn có sự chứng đắc pháp nào của bậc Thượng nhân khác mà 
sống an lạc chăng?” 

Tôn giả A-na-luật-đà bạch Phật rằng: 

“Bạch Thế Tôn, bỏ qua an lạc trụ này, quá đây, vượt đây, còn có sự 
chứng đắc pháp của bậc Thượng nhân khác mà sống an lạc. Bạch Thế 
Tôn, chúng con đắc như ý túc, thiên nhĩ trí, tha tâm trí, túc mạng trí, sanh 
tử trí, các lậu đã hết, tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Ngay [730c]| trong đời 
hiện tại này tự tri, tự giác, tự tác chứng, thành tựu và an trụ, biết một cách 
như thật rằng “Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã làm 
xong, không còn tái sanh nữa. 

“Bạch Thế Tôn, bỏ qua an lạc trụ này, quá đây, vượt đây, còn có sự 
chứng đắc pháp của bậc Thượng nhân khác mà sống an lạc.” 

Thế Tôn khen răng: 

“Lành thay! Lành thay! Này A-na-luật-đà, bỏ qua an lạc trụ này, quá đây, 
vượt đây, còn có sự chứng đắc pháp nào của bậc Thượng nhân khác mà 
sống an lạc chăng?” 

Tôn giả A-na-luật-đà bạch Phật rằng: 

“Bạch Thế Tôn, bỏ qua an lạc trụ nảy, vượt qua, lướt qua, không còn có 
pháp nào khác nữa của bậc Thượng nhân, mà sống an lạc.” 

Bấy giờ Đức Thế Tôn nghĩ như vầy: “Sjự an trú của thiện nam tử này 
thật sự là an ôn khoái lạc. Hôm nay Ta hãy thuyết pháp cho họ nghe.” 
Thế Tôn nghĩ như vậy rồi, liền thuyết pháp cho Tôn giả A-na-luật-đà, 
Tôn giả Nan-đề, Tôn giả Kim-ti-la nghe, khuyến phát khát ngưỡng, thành 
tựu hoan hỷ. Sau khi bằng vô lượng phương tiện thuyết pháp cho họ, 
khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ rồi, Ngài rời chỗ ngồi đứng 
dậy đi về. 

Bấy giờ Tôn giả A-na-luật-đà, Tôn giả Nan-đề, Tôn giả Kim-ti-la đi theo 
Đức Thế Tôn được một quãng đường, rồi trở lại chỗ trú. 

Tôn giả Nan-đề, Tôn giả Kim-ti-la khen Tôn giả A-na-luật-đà: 

“Lành thay! Lành thay! Tôn giả A-na-luật-đà, chúng tôi trước chưa nghe 
Tôn giả A-na-luật-đà nói những nghĩa lý như vậy. Chúng tôi có đại như ý 
túc, có đại oai đức, có đại phước hựu, có đại oai thần như vậy, nhưng 
Tôn giả A-na-luật-đà đã hết sức khen ngợi chúng tôi trước Đức Thế 


68H NGÖU GIAÙC SA-LA LAÂM (I) 





Tôn.” 

Tôn giả A-na-luật-đà khen Tôn giả Nan-đề và Tôn giả Kim-tì-la: 

“Lành thay! Lành thay! Này chư Tôn giả, tôi cũng chưa bao giờ nghe 
Tôn giả có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại phước hựu, có đại oal 
thần như vậy. Nhưng một thời gian dài, với tâm tôi, tôi biết tâm của 
Tôn giả, Tôn giả có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại phước hựu, có 
đại oai thần. Vì thế, đứng trước Đức Thế Tôn tôi mới trình bày như 
vậy.” 

Bấy giờ có vị trời Trường Quý”, hình dáng cực diệu, sáng chói lồng lộng, 
lúc đêm tàn, sáng rạng đông, đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lẽ dưới chân 
rồi lui đứng một bên, bạch Thế Tôn rằng: 

“Bạch Đại Tiên nhân, dân chúng nước Bạt-kì được đại lợi ích vì có Thế 
Tôn và ba người con dòng quý tộc hiện ở, Tôn giả A-na-luật-đà, [731a| 
Nan-đề và Kim-tì-la.” 

Các Địa thần nghe Trường Quỷ thiên nói, bèn làm cho âm thanh ấy vang 
lớn: 

“Bạch Đại Tiên nhân, dân chúng nước Bạt-kì được đại lợi ích vì có Thế 
Tôn và ba người con dòng quý tộc hiện ở, Tôn giả A-na-luật-đà, Nan-đê 
và Kim-ti-la.” 

Nghe theo âm thanh vang lớn truyền bởi Địa thần, các cõi Hư không 
thiên, Tứ vương thiên, Tam thập tam thiên, Diệm-ma thiên, Đâu-suât-đa 
thiên, Hóa lạc thiên, Tha hóa lạc thiên, khoảnh khắc đều cũng làm cho 
âm thanh ây thấu đến Phạm thiên: “Bạch Đại Tiên nhân, dân chúng nước 
Bạt-kì được đại lợi ích vì có Thế Tôn và ba người con dòng quý tộc hiện 
ở, Tôn giả A-na-luật-đà, Nan-đề và Kim-tì-la.” 

Thế Tôn bảo rằng: 

“Thật vậy, này Trường Quỷ thiên, dân chúng nước Bạt-kì được đại lợi 
ích vì có Thế Tôn và ba người con dòng quý tộc hiện ở, Tôn giả A-na- 
luật-đà, Nan-đề và Kim-ti-la. 


“Này Trường Quỷ thiên, các Địa thần nghe tiếng nói của ngươi rồi, liền 





“Trường Quỷ thiên ‡$‡ƒ#ZÃ; Päli: Digho parajano yakkho, quỷ Dạ-xoa tên là 
DIgha (dà)). 


KINH NGÖU GIAÙC SA-LA LAÂM (I) 603 





làm vang lớn âm thanh, “Bạch Đại Tiên nhân, dân chúng nước Bạt-kì 
được đại lợi ích vì có Thế Tôn và ba người con dòng quý tộc hiện ở, Tôn 
giả A-na-luật-đà, Nan-đề và Kim-tì-la. Tiếp theo âm thanh vang lớn của 
Địa thần, các cõi Hư không thiên, Tứ vương thiên, Tam thập tam thiên, 
Diệm-ma thiên, Đâu-suất-đa thiên, Hóa lạc thiên, Tha hóa lạc thiên, 
khoảnh khắc đã làm cho âm thanh ây thấu đến Phạm thiên: “Bạch Đại 
Tiên nhân, dân chúng nước Bạt-kì được đại lợi ích vì có Thế Tôn và ba 
người con dòng quý tộc hiện ở, Tôn giả A-na-luật-đà, Nan-đề và Kim-ti- 
la." 

“Này Trường Quý thiên, nếu ba thiện gia kia có ba vị thiện gia nam tử 
này, cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, tín xả, lìa bỏ gia đình, sống không gia 
đình, xuất gia học đạo, thì ba thiện gia ấy sẽ nhớ lại nhân duyên và công 
hạnh của ba người con. Họ cũng sẽ được lợi ích lớn, khoái lạc lâu dài. Và 
nếu thôn ấp, Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn, từ người đến trời mà 
nhớ nghĩ đến nhân duyên và công hạnh của ba vị thiện gia nam tử Ấy, họ 
cũng sẽ được đại lợi ích, an ôn, khoái lạc lâu dài. 

“Này Trường Quỷ thiên, vì ba vị thiện gia nam tử ấy có đại như ý túc, 
có đại oal đức, có đại phước hựu, có đại oai thần như vậy.” 

Phật thuyết giảng như vậy. ba vị thiện gia nam tử và Trường Quỷ thiên 
sau khi nghe những lời Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


186. KINH CÀU GIẢI 
[731b2]Tôi nghe như vây: 
Một thời Đức Phật trú Câu-lâu-sấu, tại đô ấp Kiếm-ma-sắt-đàm, một đô 
ấp của Câu-lâu!. 
Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo rằng: 
“Duyên nơi ý của mình mà không biết như thật về tâm trí của người 
khác” thì không thê biết được sự Giác ngộ Chánh đẳng của Thế Tôn. Vậy 
làm thê nào đê tìm hiệu” Như Lai?” 
Khi ấy các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn rằng: 
“Bạch Thế Tôn, Thế Tôn là gốc của pháp, Thế Tôn là chủ của pháp, pháp 
do nơi Thê Tôn mả có. Ngưỡng mong Ngài thuyêt cho, chúng con nghe 
được rôi sẽ thâu rõ nghĩa lý.” 
Phật liền bảo rằng: 
“Này các Tỳ-kheo, hãy lắng nghe rõ và khéo suy nghĩ! Ta sẽ phân biệt 
đây đủ cho các ông nghe.” 
Bấy giờ các Tỳ-kheo vâng lời mà lắng nghe. 
Thế Tôn bảo rằng: 
“Duyên nơi ý của mình mà không biết như thật về tâm trí của người khác, 
phải do hai sự kiện đề tìm hiêu Như Lai, một là sắc được biêt bởi mặt và 
hai là tiêng được nghe bởi tai. 
“Pháp ô nhiễm được biết bởi mắt và tai, có hay không có nơi Tôn giả 
ấy"? Sau khi tìm hiểu, biết rằng pháp ô nhiễm được biết bởi mắt và tai 





' Câu-lâu-sầu, xem các kinh 177, 175. 

?M47 (1. 317): vũnamsakena bhikkhunã parassa cefopariyäyam đjãnantena tathãgate 
samannesana katabbäa, sammasambuddho vã no vã tỉ viññãnãya ti, ““Tỳ-kheo tư sát 
muốn biết tâm tư người khác của người khác cần phải suy cầu nơi Như lai để 
biết rằng Ngài có phải là Chánh đẳng giác hay không.” 

“Cầu giải 3Í: ước mong nhận thức. Päli: samannesana. Sớ giải: esana 
pariyesanã upaparikkhä, tầm cầu, biến tầm cầu, quán sát. Đại ý đoạn văn: “làm 
sao biết Như Lai có phải là Chánh đẳng giác hay không?” 

*M47: nơi Như Lai (samvijjamii vã te tathãgafassa no vã tì). 





KINH CAÀU GIAÖI 606 


không có nơi Tôn giả ấy. Nếu ở đây không có, lại phải tìm hiểu nữa. 
“Pháp hỗn tạp được biết bởi mắt và tai", có hay không có nơi Tôn giả ấy? 
Sau khi tìm hiểu, biết răng những pháp hỗn tạp được biết bởi mắt và tai 
không có nơi Tôn giả ấy. Nếu ở đây không có, phải tìm hiểu thêm nữa. 
“Pháp bạch tịnh được biết bởi mắt và tai, có hay không có nơi Tôn giả ấy? 
Sau khi tìm hiểu, biết rằng pháp bạch tịnh được biết bởi mắt và tai có nói 
Tôn giả ấy. Nếu ở đây có, lại phải tìm nữa. 

“Tôn giả ấy đã thực hành pháp ấy lâu dài hay chỉ thực hành tạm thời? 
Nếu khi tìm hiểu, biết rằng Tôn giả ấy thực hành pháp ấy lâu dài chứ 
không phải tạm thời. Nếu là thường thực hành, lại phải tìm hiểu thêm nữa. 
“Tôn giả ấy nhập vào thiền này? vì danh dự, vì lợi nghĩa, hay không vì 
danh dự và lợi nghĩa? Nếu khi tìm hiểu, biết răng Tôn giả ấy nhập vào 
thiền này không phải vì tai hoạn. 


“Nếu có người nói như vây, “Tôn giả ấy hành an lạc° không phải vì Sợ hãi; 
ly dục, không hành dục, vì dục đã diệt tận”, thì nên hỏi người ấy rằng, 
“Này Hiền giả, với hành vi nào, với năng N nào, với trí tuệ nào để Hiền 
giả có thể tự mình nhận xét chân chánh răng, Tôn giả ấy hành an lạc 
không phải vì sợ hãi; ly dục, không hành dục, vì dục đã diệt tận?” Nếu 
người ấy trả lời như vầy, “Tôi không biết tâm trí của vị ấy, cũng không 
phải do sự kiện nào khác mà biết. Nhưng vị Tôn giả ấy, hoặc khi sống 
một mình, hoặc khi ở giữa đại chúng, [731c | hoặc ở giữa chỗ tập họp, nơi 





Pháp hỗn tạp, lẫn lộn cả tịnh và nhiễm. M 47: viữimissã cakkhusotaviññeyyä 
dhamuna. Sớ giải: pháp hỗn tạp (vĩtimissä) là pháp đa tạp (vomissakä) lẫn lộn khi 
đen, khi trắng (kãle kanhã kãle sukkãti). 

° Bản Hán: bỉ Tôn giả...nhập thử thiền, Ø¿#3#:... AI. M 47: ñafajjhãpanno 
ãyasmã bhikkhu, “Tôn giả Tỳ-kheo nỗi tiếng này,” Sớ giải: ayam ãyasmã amhäkam 
safthä bhikkhu (...) “VỊ Trưởng lão này là Tỳ kheo Tôn sư của chúng ta.” 

TMÁI: yasapatto nãssa idhekacce ãdimavã samvijami, “khi nỗi tiếng, có những tai 
































hại nào xảy ra cho vị ấy không?” 

* Hán: lạc hành ##ƒ†; Päli: „azz/a, tự kềm chế, loại trừ. 

*M 47: viiarägattä kãme na sevati khayã rãgassä i, không hành theo dục, vì đã ly 
dục, diệt tận dục. 


EØýH CAÀU GIAÙI 





đó hoặc có Thiện thệ hay những người thọ hóa bởi Thiện thệ'”, hoặc là 
bậc Tông chủ, hoặc là người được thấy bởi vật dục'', này Hiền giả, tôi 
cũng không tự mình hiểu biết vị ấy. Tôi nghe từ chính Tôn giả ấy mà 
trực tiếp ghi nhận như vây, “Ta hành an lạc không phải vì sợ hãi; ly dục, 
không hành dục, vì dục đã diệt tận” Này Hiền giả, với hành vi như vậy, 
với năng lực như vậy, với trí tuệ như vậy, khiến tôi tự mình nhận xét 
chân chánh mà nói rằng, “Tôn giả ấy hành an lạc không phải vì sợ hãi; ly 
dục, không hành dục, vì dục đã diệt tận. 

“Trong đây lại cần phải hỏi thêm nữa về Như Lai, “Nếu có pháp ô nhiễm 
được biết bởi mắt và tai, có trường hợp pháp ấy bị diệt tận vô dư chăng? 
Nếu có pháp hỗn tạp được biết bởi mắt và tai, có trường hợp pháp ấy bị 
diệt tận vô dư chăng? Nếu có pháp bạch tịnh, có trường hợp pháp ấy bị 
diệt tận vô dư chăng?* Như Lai bèn trả lời người ấy rằng, “Nếu có pháp ô 
nhiễm được biết bởi mắt và tai, có trường hợp pháp nảy bị diệt tận vô dư. 
Nếu có pháp hỗn tạp được biết bởi mắt và tai, có trường hợp pháp này bị 
diệt tận vô dư.” 

“Nếu có pháp ô nhiễm được nhận biết bởi mắt và tai, Như Lai diệt tận, 
đoạn trừ, nhỗ tuyệt gốc rễ, không bao giờ sanh khởi trở lại nữa. Nếu có 
pháp hỗn tạp được biết bởi mắt và tai, Như Lai diệt tận, đoạn trừ, nhổ 
tuyệt gốc rễ, không bao giờ sanh trở lại nữa. Nếu có pháp bạch tịnh, thì 
Ta với pháp bạch tịnh như vậy, cảnh giới như vậy, đạo Sa-môn như vậy, 
Ta như vậy mà thành tựu Chánh pháp luật này. 

“Có đệ tử tịnh tín đến thăm viếng Như Lai, phụng sự Như Lai, nghe pháp 








'°Thiện thệ, vi thiện thệ sở hóa #£3W3X3⁄3Jjï{E. M 47: ye ca taitha sugafã ye ca 
tattha dugsgaia, “những người ở nơi đó là thiện hành hay ác hành”. S%⁄gz/a, bản 
Hán hiểu là danh hiệu Phật. Sớ giải: thiện hành, sgz/a, chỉ các Tỳ kheo hành trì 
chân chánh, thiện xảo (supøa/ipanna). Ác hành, chỉ các Tỳ kheo hành trì không 
thiện xảo (đuppafipann3). 

'“Nhân thực khả kiến B]f#T] lằ, do ăn mà được thấy (xuất hiện). M 47: ye ca 
idhekacce ãmisesu sandissaii, một sô người ở đây bị lôi cuốn theo vật dục. Bản 

















Hán hiểu sandissaii (bị lôi cuốn) là được thấy (khả kiến), do gốc động từ passati 
(thấy). 

'“Ngã bất tự tri ‡‡£ Él ÃII. M 47: nãyasmä tam tena avajãnaii, Tôn giả ấy không 
vì vậy mà khinh bỉ người đó. 


KINH CAÀU GIAÖI 608 





từ Như Lai, và được Như Lai nói pháp cho, pháp cao siêu càng lúc càng 
cao siêu, pháp vi diệu càng lúc càng vi diệu, khéo đoạn trừ hắc bạch. Sau 
khi được Như Lai nói pháp cho nghe, pháp cao siêu càng lúc càng cao 
siêu, pháp vi diệu càng lúc cảng vi diệu, khéo đoạn trừ hắc bạch; nghe 
như vậy như vậy rồi, vị ấy biết tường tận'? pháp một, đối với các pháp mà 
chứng đắc cứu cánh, tịnh tín nơi Thế Tôn, biết rằng “Thế Tôn là vị Chánh 
Đăng Giác" vậy. 

“Ở đây, lại cần hỏi thêm vị ây rằng, “Này Hiền giả, do hành vi nào, do 
năng lực nảo, do trí tuệ nào để Hiền giả có thể biết tường tận pháp một, 
đối với các pháp mà chứng đắc cứu cánh, tịnh tín nơi Thế Tôn, biết rằng 
“Thế Tôn là vị Chánh Đăng Giác?” Vị ấy sẽ trả lời như vầy, “Này Hiền 
giả, tôi không biết tâm của Thế Tôn, cũng không do sự kiện nào khác mà 
biết. Tôi do nơi Thế Tôn mà có tịnh tín như vậy. Thế Tôn nói pháp cho 
tôi nghe, pháp cao siêu càng lúc cảng cao siêu, pháp vi diệu càng lúc 
càng vi diệu, khéo đoạn trừ hắc bạch. Này Hiền giả, như Thế Tôn nói 
pháp cho tôi nghe, và tôi nghe như vậy như vậy, Như Lai nói pháp cho 
tôi nghe, pháp cao siêu càng lúc cảng cao siêu, pháp vi diệu càng lúc 
càng vi diệu, khéo đoạn trừ hắc bạch, và tôi nghe như vậy như vậy rồi, 
biết tường tận pháp một, đối với các pháp mà chứng đắc cứu cánh, [732a] 
tịnh tín nơi Thế Tôn, biết rằng “Thế Tôn là vị Chánh Đẳng Giác." Này 
Hiền giả, tôi do hành vi như vậy, năng lực như vậy, trí tuệ như vậy, khiến 
tôi biết tường tận pháp một, đối với các pháp mà chứng đắc cứu cánh, 
tịnh tín nơi Thế Tôn, biết rằng “Thế Tôn là vị Chánh Đẳng Giác.” 

“Nếu ai có hành này, lực này, trồng sâu gốc rễ tịnh tín nơi Như Lai, tín 
căn đã vững, thì được gọi là tín tương ưng với trí bất hoại, do thấy được 
gốc rễ. Sa-môn, Bà-la-môn, Chư thiên, Ma, Phạm và các hàng thế gian 
khác không thể tước đoạt được. Hãy như vậy mà tìm hiểu Như Lai. Hãy 
như vậy mà nhận biết chính đáng về Như Lai.” 

Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ 
phụng hành. 


n 





'3 Hán: tri đoạn #IIÉf; Pãli: a»¡¡ñZãya, thắng trí. 


187. KINH THUYÉT TRÍ 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật trú tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng lâm, vườn Cấp 
cô độc. 
Bấy giờ Đức Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo rằng: 
“Nếu các Tỳ-kheo đến trước các ngươi nói lên trí mà mình đã chứng đắc, 
biết một cách như thật rằng “Sự sanh đã hết, phạm hạnh đã vững, điều 
cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa." Các ngươi nghe rồi nên 
khen là đúng và hoan hỷ phụng hành”. 
“Sau khi đã khen vị ấy là đúng và hoan hỷ phụng hành rồi, các ngươi nên 
hỏi Tỳ-kheo ấy như vầy, “Này Hiền giả, Thế Tôn đã nói năm thủ uẫn': 
sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Này Hiền giả, biết thế nào, thấy thế nào 
năm thủ uân này để được biết là không còn chấp thủ, mà dứt sạch các lậu, 
tâm giải thoát?” 
“Tỳ-kheo đã dứt sạch các lậu [732b] và biết được rằng phạm hạnh đã 
vững ấy nên như pháp mà đáp lại như vầy, “Này chư Hiền, sắc thủ uẫn là 
không hiệu quảŸ, là không hư, không đáng ham muốn, không bằng hữu, 
cũng không thể dựa, là pháp biến dịch. Tôi biết như vậy. Nếu đối với sắc 
thủ uẫn mà có tham dục, có ô nhiễm, có đắm trước, có trói buộc, trói 
buộc sai sử,“ tất cả đều bị tận trừ, ly dục, diệt, tịch tĩnh, do đó biết là 
không còn chấp thủ, dứt sạch các lậu, tâm giải thoát. Cũng như vậy, thọ, 
tưởng, hành, thức thủ uẫn là không hiệu quả, là không hư, là không đáng 
ham muốn, không bằng hữu, cũng không thể dựa, là pháp biến dịch. Tôi 
biết như vậy. Nếu đối với thức thủ uẫn mà có tham dục, có ô nhiễm, có 





' Xem cước chú phần đầu phẩm. Từ đây trở xuông, thuộc tụng phần ngay thứ 
năm, gọi là “Hậu tụng.” 

?M 112 (i.29): n'eva abhinanditabbam nappatikkositabbam, không hoan hỷ cũng 
không phản đối. 

3 Hán: thạnh ấm 1Š lẬ:. PI. upãdãnakkhandha. 

“Nguyên Hán: giác 'ï. 

*Vô quả Ất ##. M 112: abzia, không có thế lực. Bản Hán: zpñzia. 

 M 112: ye rñpe upäyupädãnã cetaso adhithänäbhinivesãnusayä, những sắc nào mà 























là phương tiện chấp thủ, là sự có chấp, tham chấp, tùy miên của tâm. 


KINH thuyeát trí 610 





đắm trước, có trói buộc, trói buộc sai sử, thảy đều bị tận trừ, ly dục, diệt, 
tịch tĩnh, do đó biết là không còn chấp thủ, dứt sạch các lậu, tâm giải 
thoát. Này chư Hiền, đối với năm thủ uấn, tôi biết như vậy, thấy như vậy, 
được rõ biết là không còn chấp thủ, dứt sạch các lậu, tâm được giải 
thoát." 

“Tỳ-kheo đã dứt sạch các lậu và biết được rằng phạm hạnh đã vững ấy 
nên như pháp mà đáp lại như vậy. Và các ngươi sau khi nghe rồi nên 
khen là đúng và hoan hỷ phụng hành. 

“Khi đã khen là đúng và hoan hỷ phụng hành rồi, lại hỏi Tỳ-kheo ấy như 
vầy, “Này Hiền giả,Thế Tôn đã nói bốn loại thức ăn”, chúng sanh nhờ đó 
mà được tồn tại và được trưởng dưỡng. Những gì là bốn? Một là đoàn 
thực hoặc thô hoặc tế. Hai là xúc thực. Ba là ý tư thực. Bốn là thức thực.) 
““Này Hiền giả, biết thế nào, thấy thế nào bốn loại thực này để rõ biết là 
không còn chấp thủ, đã dứt sạch các lậu, tâm giải thoát?? 

“Tỳ-kheo đã dứt sạch các lậu và biết được phạm hạnh đã vững ấy nên 
như pháp mà đáp như vây, “Này chư Hiền, đối với đoàn thực, ý tôi không 
coi trọng, không coi rẻ, không đam mê, không ràng buộc, không nhiễm, 
không đắm, được giải thoát, giải thoát một cách rốt ráo, tâm không còn 
điên đảo; biết một cách như thật rằng “Sự sanh đã hết, phạm hạnh đã 
vững, điều cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa. Cũng như vậy, 
đối với xúc thực, ý tư thực và thức thực, ý tôi không coi trọng, không coi 
rẻ, không đam mê, không ràng buộc, không nhiễm, không đắm, được giải 
thoát, giải thoát một cách rốt ráo, tâm không còn điên đảo; biết một cách 
như thật rằng “Sự sanh đã hết, phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã làm 
xong, không còn tái sanh nữa." Này chư Hiền, tôi biết như vậy, tôi thấy 
như vậy đối với bốn loại thực này, rõ biết không còn chấp thủ, dứt sạch 
các lậu, tâm giải thoát. 

“Tỳ-kheo đã dứt sạch các lậu, biết mình phạm hạnh đã vững nên như 
pháp mà đáp như vậy. Các ngươi nghe rồi nên khen là đúng và hoan hỷ 
phụng hành. 

“Sau khi khen là đúng và hoan hỷ phụng hành rồi, lại hỏi Tỳ-kheo ấy như 


























”Tứ thực: 1. đoàn thực thô tế E#fØš###fI, 2. canh lạc B4, 3. ý niệm ÿ?2, 4. 
thức §#. Xem kinh 29 

















KHNH thuycát trí 


vầy, “Này Hiền giả, Đức Thế Tôn đã nói bón loại tuyên thuyết”. Những gì 
là bốn? Một là cái được thấy thì nói là cái được thấy. Hai là cái được 
nghe thì nói là cái được nghe. Ba là cái được thức thì nói là cái được thức. 
Bốn là biết cái được thì nói là cái được biết.” 

““Này Hiền giả, biết thế nào, thấy thế nào bốn loại tuyên thuyết này đề rõ 
được mình không còn chấp thủ, đã dứt sạch các lậu, tâm được giải 
thoát?” 

“Tỳ-kheo các lậu đã dứt sạch, biết được mình phạm hạnh đã vững, nên 
như pháp mà đáp như vầy, “Này chư Hiền, đối với cái được thấy nói là 
được thấy, tôi không coi trọng, không coi rẻ, không đam mê, không ràng 
buộc, không nhiễm, không đắm, được giải thoát, giải thoát một cách rốt 
ráo, tâm không còn điên đảo; biết một cách như thật rằng “Sự sanh đã hết, 
phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa. 
Này chư Hiền, tôi biết như vậy, thấy như vậy đối với bốn loại tuyên 
thuyết này, tôi biết rõ mình đã dứt sạch các lậu, không còn chấp thủ, tâm 
được giải thoát.” Tỳ-kheo đã dứt sạch các lậu, tự biết phạm hạnh đã vững 
ẫy nên như pháp mà đáp như vậy. Các ngươi sau khi nghe rồi nên khen là 
đúng và hoan hỷ phụng hành. 

“Sau khi khen là đúng và hoan hỷ phụng hành rồi, lại hỏi Tỳ-kheo ấy như 
vầy, “Này Hiền giả,Thế Tôn đã nói pháp sáu nội xứ”, mắt, tai, mũi, lưỡi, 
thân và ý xứ. Này Hiền giả, biết thế nào, thấy thế nào sáu nội xứ này để 
biết rõ là đã dứt sạch các lậu, không còn chấp thủ, tâm được giải thoát?” 
“Tỳ-kheo đã dứt sạch các lậu, tự biết phạm hạnh đã vững ấy nên như 
pháp mà đáp như vầy, “Này chư Hiền, đối với mắt và thức con mắt, pháp 
được biết bởi thức con mắt, tôi đều biết. Sau khi biết hai pháp, này chư 
Hiền, nếu đối với mắt và thức con mắt, pháp được biết bởi thức con mắt 
mà ái lạc đã dứt sạch; do dứt sạch, ly dục, diệt, tịch tĩnh mà tôi biết là đã 





Š Tứ thuyết: kiến, văn, thức (giác), tri DẰ Hi RZII. Pl: cattaro vohãrã - đe 
ditthavaditã, sute sutavaditã, mute mufavaditA, viNfñialte viñfñatavadia, bốn ngôn 
thuyết: đối với cái được thấy thì nói là cái được thấy, cái được nghe nói là cái 
được nghe, cái được cảm nói là cái được cảm, cái được nhận thức nói là cái 
được nhận thức. 

“Hán: nội lục xứ [N 2 ÿš. 


KINH thuycát trí 612 





dứt sạch các lậu, không còn chấp thủ, tâm được giải thoát. Cũng như vậy, 
đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý và ý thức, pháp biết bởi ý thức, tôi đều biết. 
Sau khi biết hai pháp, này chư Hiền, nếu đối với ý và ý thức, pháp được 
biết bởi ý thức, mà ái lạc đã dứt sạch; do dứt sạch, ly dục, diệt, tịch tĩnh 
mà đã biết là đã dứt sạch các lậu, không còn chấp thủ, tâm được giải 
thoát. Này chư Hiền, tôi biết như vậy, thấy như vậy, đối với nội lục xứ 
được biết là đã dứt sạch các lậu, không còn chấp thủ, tâm được giải 
thoát. Tỳ-kheo đã dứt sạch các lậu và biết mình phạm hạnh đã vững ấy 
nên như pháp mà đáp như vậy. Các ngươi sau khi nghe rồi nên khen là 
đúng và hoan hỷ phụng hành. 

“Sau khi khen là đúng và hoan hỷ phụng hành rồi nên hỏi vị Tỳ-kheo ấy 
như vầy, “Này Hiền giả, Thế Tôn nói sáu giới: địa giới, thủy giới, hỏa 
giới, phong giới, không giới và thức giới. Này Hiền giả, biết thế nào, thấy 
thế nào sáu giới này [733a] để rõ biết mình đã dứt sạch các lậu, không 
còn chấp thủ, tâm được giải thoát?” 

“T-kheo đã dứt sạch phiền não, biết được mình phạm hạnh đã vững, nên 
như pháp mà đáp như vầy, “Này chư Hiền, tôi không thấy răng địa giới là 
sở thuộc của tôi. Tôi không phải là sở thuộc của địa giới. Địa giới chắng 
phải là tự ngã. Nhưng ba thủ'" nương địa giới mà trụ và các kết sử'' dựa 
vào đó mà sanh. Chúng bị diệt sạch, ly dục, diệt, tịch tĩnh, do đó mà biết 
là đã dứt sạch các lậu, không còn chấp thủ, tâm được giải thoát. Cũng 
như vậy, thủy, hỏa, phong, không và thức giới chăng phải sở thuộc của 
tôi. Tôi không phải sở thuộc của thức giới. Thức giới chăng phải là tự 
ngã. Nhưng ba thủ nương địa giới mà trụ và các kết sử dựa vào đó mà 
sanh. Chúng bị diệt sạch, ly dục, diệt, tịch tĩnh, do đó mà biết là đã dứt 
sạch các lậu, không còn chấp thủ, tâm được giải thoát. Này chư Hiền, tôi 
biết như vậy, thấy như vậy đối với sáu giới ấy, rõ biết mình đã dứt sạch 
các lậu, không còn chấp thủ, tâm được giải thoát.” Tỳ-kheo đã dứt sạch 
các lậu và biết mình phạm hạnh đã vững ấy nên như pháp mà đáp như 
vậy. Các ngươi sau khi nghe rồi nên khen ngợi là đúng và hoan hỷ phụng 





'°Tam thọ “5#, TNM: hai thọ, ở đây thọ được hiểu là thủ, hay chấp thủ và có 
hai: đực thủ, kiến thủ. Hay ba thủ, thêm ngã ngữ thủ. 

Để bản: thức sử ñ f#; TNM: chư sử ñ# fŸ. Sứ M 112: zø„saya: tùy miễn 
(Hán thường dịch là sử ƒ'). 


EINH thuycát trí 





hành. 

“Sau khi khen ngợi là đúng và hoan hỷ rồi nên hỏi vị Tỳ-kheo ấy như vây, 
“Này Hiền giả, biếtthế nào, thấy thế nào bên trong thân cùng với thức 
này'? và tất cả các tướng bên ngoài, ngã, ngã tác và kết sử mạn, thảy đều 
được đoạn tri", nhố tuyệt cội gốc của chúng, không còn tái sanh nữa?" 
Ty-kheo đã đứt sạch các lậu và biết mình phạm hạnh đã vững ấy nên như 
pháp mà đáp như vây, “Này chư Hiền, thuở xưa, khi tôi chưa xuất gia học 
đạo đã nhàm tởm sự sanh, già, bệnh, chết, khóc than, khốn khổ, sầu 
muộn, bi ai; tôi muốn đoạn trừ khối khổ đau to lớn này. Này chư Hiền! 
Sau khi đã nhàm tởm ghê sợ, tôi quán sát, tại gia là đời sống hẹp hòi, là 
chốn trần lao bụi bặm. Xuất gia học đạo là đời sống rộng rãi bao la. Nay 
ta sống đời tại gia bị xiỀng xích quấn chặt, không thể trọn đời tịnh tu 
phạm hạnh. Vậy ta hãy vứt bỏ các tài sản nhỏ và lớn, từ giã thân tộc ít 
hay nhiều rồi cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, sống 
không gia đình mà học đạo. Này chư Hiền! Sau đó, tôi vứt bỏ tài sản nhỏ 
và lớn, từ giã thân tộc ít hay nhiều, rồi cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, lìa 
bỏ gia đình, sống không gia đình mà học đạo. 

“Này chư Hiền! Sau khi tôi xuất gia học đạo, từ bỏ của cải họ hàng TÔI, 
thọ lãnh cắm giới mà Tỳ-kheo phải tu tập, thủ hộ Biệt giải thoát, tôi lại 
cần thận thu nhiếp các oai nghỉ lễ tiết, thấy tội nhỏ nhiệm cũng thường 
ôm lòng lo sợ, nhớ kỹ điều cốt yếu đã học. 

“Này chư Hiền, tôi từ bỏ sát sanh, xa lìa sát sanh, xả bỏ kiếm gậy, biết hồ, 
biết thẹn, nuôi lòng từ bị, làm lợi ích cho tất cả, cho đến loài côn trùng. 
Tôi đối với sự sát sanh, [733b] tâm đã tịnh trừ. 

“Tôi từ bỏ lấy của không cho, tránh xa lấy của không cho; chỉ lẫy của đã 





'“Thân cọng hữu thức 13 Ji: hữu thức thân, thân tồn tại cùng với thức, hay 
là sở y cho thức hoạt động. PälI: saviZ7ãnaka kãya. 

3 Đoạn tri ẾƒZII, được hiểu là đoạn biến tri. Phái trí 2 (tr. 924 c), “Thế nào là 
đoạn biến trỉ? Các tham đã vĩnh viễn bị đoạn trừ, sân và si vĩnh viễn bị đoạn 
trừ. Tất cả phiền não vĩnh viễn bị đoạn trừ”. Päli: susamũhata. M 112: masmim 
ca saviffanake kaye bahiddhã ca sabbanimittesu ahamRäramamaimkäramananusaya 
susamihatä, ở trong các thân câu hữu với thức này và trong tất cả tướng bên 
ngoài, mà hoàn toàn đoạn tuyệt ngã kiến, ngã sở kiến và mạn tùy miên. 





KINH thuycát trí 614 


cho, thích của đã cho, thường thích bồ thí, vui vẻ không cầu mong sự đáp 
lại. Tô đối với sự ưa lấy của không cho, tâm đã tịnh trừ 

“Này chư Hiền, tôi từ bỏ sự phi phạm hạnh, tránh xa phi phạm hạnh, 
siêng năng tu phạm hạnh, tinh tấn với diệu hành, thanh tịnh không ô uế, 
từ bỏ dục vọng, dứt trừ dâm dục. Tôi đối với sự phi phạm hạnh, tâm đã 
tịnh trừ. 

“Này chư Hiền, tôi từ bỏ nói láo, tránh xa nói láo, nói điều chân thật, ưa 
điều chân thật, dựa trên sự chân thật không sai chạy. Tất cả lời nói của tôi 
đều đáng tin cậy, không lừa dối thế gian. Tô đối với tâm nói láo, tâm đã 
dứt trừ. 

“Này chư Hiền, tôi từ bỏ nói hai lưỡi, tránh xa nói hai lưỡi, tu hạnh 
không nói hai lưỡi, không phá hoại người khác, không nghe lời người 
này đem nói với người kia để phá hoại người này, không nghe lời người 
kia đem nói với người này để phá hoại người kia; người ly gián tôi làm 
cho hòa hợp, người đã sống hòa hợp, tôi làm cho họ hoan hý, không chia 
phe đảng, không thích phe đảng, không khen ngợi phe đảng. Tôi đối với 
sự nói hai lưỡi, tôi đã tịnh trừ. 

“Này chư Hiền, tôi từ bỏ lời nói thô ác, tránh xa lời nói thô ác, giọng điệu 
thô bỉ, lớn tiếng, nghịch tai, người nghe không ưa không mến, khiến họ 
khổ não không định tâm. Tôi đoạn trừ lời nói như vậy. Nếu có lời nói êm 
dịu, nhẹ nhàng, thuận tai, thông cảm đến tâm, làm cho người nghe vui vẻ, 

mến chuộng, sung sướng, tiếng nói rõ ràng, không làm cho người khác sợ, 
trái lại họ được định tâm, tôi nói lời nói như vậy. Tôi đối với sự nói lời 
độc ác, tâm đã tịnh trừ. 

“Này chư Hiền, tôi từ bỏ lời nói thêu dệt, tránh xa lời nói thêu đệt, nói 
đúng lúc, nói chân thật, nói đúng pháp, nói đúng nghĩa, nói về tịch tĩnh, 
ưa nói về tịch tĩnh, hợp thời, hợp lý, khéo dạy, khéo la mắng. Tôi đối với 
sự nói thêu dệt, tâm đã tịnh trừ. 

“Này chư Hiền, tôi từ bỏ buôn bán, tránh xa sự buôn bán, xả bỏ thói cân 
lường và đấu hộc, cũng không nhận hàng hóa, không chèn ép người, 
không mong gian lận, không vì lợi nhỏ mà lắn lướt người. Tôi đối với sự 
sinh hoạt buôn bán, tâm đã tịnh trừ. 

“Này chư Hiên, tôi từ bỏ không nhận đàn bà góa, con gái thơ, tránh xa 
việc nhận đàn bà góa, con gái thơ. Đối với việc nhận đàn bà góa, con gái 


1H thuycát trí 





thơ, tâm tôi đã tịnh trừ. 

“Này chư Hiền, tôi từ bỏ không nhận nô tỳ, tránh xa việc nhận nô tỳ. Đối 
với việc nhận nô tỳ, tâm tôi đã tịnh trừ. 

“Này chư Hiên, tôi từ bỏ không nhận voi, ngựa, bò, dê; tránh xa việc 
nhận vol, ngựa, bò, dê. Đôi với việc nhận vol, ngựa, trâu, đê, tâm tôi đã 
tịnh trừ. 

“Này chư Hiền, tôi từ bỏ không nhận gà, heo; tránh xa việc nhận gà, heo. 
Đôi với việc nhận gà, heo, tâm tôi đã tịnh trừ. 

“Này chư Hiền, tôi từ bỏ không nhận ruộng nương, hàng quán; tránh xa 
việc nhận ruộng nương, [733c] hàng quán. Đôi với việc nhận ruộng 
nương, hàng quán, tâm tôi đã tịnh trừ. 

“Này chư Hiền, tôi từ bỏ không nhận lúa giống, lúa mạch, đậu; tránh xa 
việc nhận lúa giông, lúa mạch, đậu. Đôi với việc nhận lúa giông, lúa 
mạch, đậu, tâm tôi đã tịnh trừ. 

“Này chư Hiên, tôi từ bỏ rượu, tránh xa rượu. Đôi với việc uông rượu, 
tâm tôi đã tịnh trừ. 

“Này chư Hiền, tôi từ bỏ không dùng giường cao, rộng lớn; tránh xa 
g1ường cao, rộng lớn. Đôi với việc dùng giường cao, rộng lớn, tâm tôi đã 
tịnh trừ. 

“Này chư Hiền, tôi từ bỏ không trang sức vòng hoa, chuỗi ngọc, hương 
liệu, dâu thơm; tránh xa không trang sức vòng hoa, ngọc ngà, hương thoa, 
phân sáp. Đôi với việc trang sức vòng hoa, chuôi ngọc, hương thoa, phân 
sáp, tâm tôi đã tịnh trừ. 

“Này chư Hiền, tôi từ bỏ không ca múa, xướng hát và đi xem nghe; tránh 
xa sự ca múa, xướng hát và đi xem nghe. Đôi với sự ca múa, xướng hát 
và đi xem nghe, tâm tôi đã tịnh trừ. 

“Này chư Hiền, tôi từ bỏ không nhận vàng bạc, tránh xa việc nhận vàng 
bạc. Đôi với việc nhận vàng bạc, tâm tôi đã tịnh trừ. 

“Này chư Hiền, tôi từ bỏ sự ăn quá ngọ, tránh xa sự ăn quá giữa trưa, ăn 
đúng giữa trưa, không ăn ban đêm, không ăn phi thời, học ăn đúng thời. 
Đôi với sự ăn quá giữa trưa, tâm tôi đã tịnh trừ. 

“Này chư Hiền, tôi đã thành tựu Thánh giới này, thân lại tu hành sự tri 
túc, áo côt đê che thân, ăn côt đủ đê nuôi thân. Tôi đên chỗ nào mang 


KINH thuyeát trí 616 





theo y bát, không có luyến tiếc, ví như chim nhạn cùng với hai cánh bay 
liệng trong không theo hai cánh, tôi cũng như vậy. 

“Này chư Hiền, tôi đã thành tựu Thánh giới thân này và cực tri túc, rồi lại 
thủ hộ các căn, hường niệm tưởng sự khép kín, niệm tưởng muốn minh 
đạt, thủ hộ tâm mà được thành tựu, hằng khởi chánh tri. Khi mắt thấy sắc, 
tôi không chấp thủ tướng của sắc, không đăm nhiễm vị của sắc. Do 
nguyên nhân gì'“ mà khi nhãn căn không được thủ hộ thì trong tâm sanh 
tham lam, ưu sâu, ác bất thiện pháp. tôi hướng đến kia mà thủ hộ căn con 
mắt. Cũng vậy, tai, mũi, lưỡi, thân; khi ý biết pháp, tôi không chấp thủ 
tướng của pháp, không đắm nhiễm vị của pháp. Do nguyên nhân gì mà 
khi ý căn không được thủ hộ thì trong tâm sanh tham lam, ưu sầu, ác bất 
thiện pháp, tôi hướng đến kia mà thủ hộ ý căn. 

“Này chư Hiền, tôi đã thành tựu Thánh giới thân này và cực tri túc, 
Thánh thủ hộ các căn, lại biết rõ chân chánh sự ra vào, khéo quản sát 
phân biệt sự co, duỗi, cúi, ngước, nghi dung chững chạc, khéo đắp tăng- 
già-lê và mang các y bát; đi, đứng, năm, ngồi, ngủ, nghỉ, nói năng thảy 
đều biết rõ chân chánh. 

“Này chư Hiền, tôi đã thành tựu Thánh giới thân này và cực tri túc, và 
cũng thành tựu Thánh thủ hộ các căn, chân chánh biết sự ra vào, rồi lại 
sống cô độc tại nơi xa vắng, ở trong rừng vắng, trong rừng sâu, dưới gốc 
cây, những nơi trồng vắng yên tĩnh, sườn non, động đá, đất trồng, lùm 
cây, hoặc đến trong rừng, hoặc giữa bãi tha ma. Tôi sau khi ở trong rừng 








'* Thường niệm bế tắc Ìñ 2B] 3E. Có lẽ tương đương PRÌi: indripesu guitadvãro, 
canh chứng cửa nơi các căn. 





' Hán: bất vị sắc 4K. PI.: mã” nưuyyafjanaggahähi chớ nắm bắt tuy tướng 
(các chỉ tiết nhỏ khi nhìn thấy sắc). Pl. zzwya/ana: tùy tướng, tùy hình 
hảo;nhưng bản Hán hiểu từ vyañ/ana là vị để nếm, gia vị hương vị. 

l6 ÿ¡ phẩn tránh cố ñÑ45#'ll, vì sự phẫn nộ và tranh cãi; Hán dịch có thể nhằm 
vì vô nghĩa trong đoạn mach này. PAll: yawädhikaranam enam cakkhundriyam 
asamvutam viharantamn abhjJjjhãdomanassã pãpakã akusalãa dhammaã anvãsufvã fassa 
saavaräya pafipajjhähi, do nguyên nhân gì mà khi sống với nhãn căn không được 
phông hộ khi ấy tham và ưu cũng các pháp ác bắt thiện chảy lọt vào, ngơi hãy tu 
tập để ngăn chặn nguyên nhân ấy. Trong bản Hán, ađ/i#zrza;a, nguyên nhân, 
được hiểu là sự tranh cãi. 


1H thuycát trí 





vắng, hoặc đến [734a] gốc cây, những chỗ không nhàn yên tĩnh, trải ni- 
sư-đàn, ngồi xếp kiết già, chánh thân chánh nguyện, hướng niệm nội tâm, 
đoạn trừ tâm tham lam, không có não hại, thấy tài vật và các nhu dụng 
sinh sống của người khác mà không khởi tâm tham lam muốn khiến về 
mình. Tôi đối với tham lam, tâm được tịnh trừ. Cũng vậy, đối với sân 
nhuế, thùy miên, trạo hối, đoạn trừ nghi hoặc, đối với các thiện pháp 
không còn do dự. Tôi đối với sự nghi hoặc, tâm đã tịnh trừ. 

“Này chư Hiền, tôi đã đoạn trừ năm triền cái, những thứ làm tâm ô uế, 
tuệ yêu kém, ly dục, ly ác bất thiện pháp, có giác có quán, có hÿ lạc do ly 
dục sanh, cho đến, chứng đắc Tứ thiền, thành tựu an trụ. 

“Này chư Hiền, tôi đã đắc định tâm như vậy, thanh tịnh không ô uế, 
không phiền nhiệt, nhu nhuyến, an trú vững vàng, được bất động tâm, 
hướng đến chứng ngộ trí lậu tận thông. Này chư Hiền, tôi biết như thật 
rằng, “Đây là Khổ", biết như thật: “Đây là Khổ tập', biết như thật: “Đây là 
Khổ diệt”, và biết như thật: “Đây là Khổ diệt đạo.” Biết như thật, “Đây là 
lậu”, “Đây là lậu tập”, “Đây là lậu diệt”, và “Đây là lậu diệt đạo.” Biết như 
vậy, thấy như vậy, tâm giải thoát dục lậu, tâm giải thoát hữu lậu và vô 
minh lậu. Khi đã giải thoát liền biết mình đã giải thoát và biết một cách 
như thật rằng, “Sự sanh đã hết, phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã làm 
xong, không còn tái sanh nữa.” Này chư Hiền, tôi biết như vậy, thấy như 
vậy đối với bên trong thân cùng với thức này và tất cả các tướng bên 
ngoài, ngã, ngã tác và kết sử mạn, thảy đều được đoạn tri, nhỗ tuyệt cội 
gốc của chúng, không còn tái sanh nữa.” Tỳ-kheo đã dứt sạch các lậu và 
tự biết phạm hạnh đã vững ấy nên như pháp mà đáp như vậy. Các ngươi 
sau khi nghe rồi, nên khen ngợi là đúng và hoan hỷ phụng hành. 

“Sau khi khen ngợi là đúng và hoan hỷ phụng hành rồi, nên nói với vị 
Tỳ-kheo ấy như vây, “Này Hiền giả, khi Hiền giả vừa nói, chúng tôi đã 
đẹp lòng, đã hoan hỷ, nhưng chúng tôi muốn theo Hiền giả để tăng tiến 
càng tăng tiến, mong cầu trí tuệ và ứng đối biện tài. Vì vậy chúng tôi hỏi 
Hiền giả, rồi lại hỏi nữa.”” 

Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo nghe lời Phật thuyết, hoan hỷ phụng 
hành. 


"1 


188. KINH A-DI-NA 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật trú tại nước Xá-vệ, trú tại Đông viên, giảng đường 
[734b]Lộc tử mẫu'. 
Bấy giờ, vào lúc xế chiều, Đức Thế Tôn từ tĩnh tọa đứng dậy, bước 
xuống giảng đường, đi kinh hành trên khoảng đất trống, trong bóng mát 
của giảng đường và thuyết giảng rộng rãi về pháp thậm thâm vi diệu cho 
các Tỳ-kheo nghe. 
Lúc ấy, Dị học A-di-na?, đệ tử của Sa-môn Man-đầu', từ xa thấy Đức Thế 
Tôn từ tĩnh tọa dậy, bước xuống giảng đường, đi kinh hành trên khoảng 
đất trống, trong bóng mát của giảng đường và thuyết giảng rộng rãi về 
pháp thậm thâm vi diệu cho các Tỳ-kheo nghe; DỊ học A-di-na, đệ tử của 
Sa-môn Man-đầu đến chỗ Phật, chào hỏi và kinh hành theo Phật. 
Đức Thế Tôn quay lại hỏi rằng: 
“Dị học A-di-na, Sa-môn Man-đầu có thật sự tư duy với năm trăm tư duy? 
Nếu có Dị học, Sa-môn, Bà-la-môn nào là vị nhất thiết tri, nhất thiết kiến, 
tự cho là “Ta biết không sót cái gì”, nhưng nếu có lầm lẫn thì cũng phải tự 
nhận là lầm lẫn chăng?”? 
Dị học A-di-na, đệ tử của Sa-môn Man-đầu đáp rằng: 
“Thưa Cù-đảm, Sa-môn Man-đầu thật sự tư duy với năm trăm tư duy. 
Nếu có Dị học, Sa-môn, Bà-la-môn nào là vị nhất thiết tri, nhất thiết kiến, 
tự cho là “Ta biết không sót thứ gì”, nhưng nếu có lầm lẫn thì cũng phải 
tự nhận là lầm lẫn.” 


Đức Thế Tôn lại hỏi rằng: 





' Đông viên, Lộc tử mẫu giảng đường, xem các kinh số 118, 144, 154,...PI. 
Pubbarama Migãäramatu-päsäda. 

?A-di-na li 2E 7|. PAli: Ajita. 

*Sa-môn Man-đầu ỳ}|"j#Ä##Ÿj. A 10. 116 (v. 228), Chính lời của Ajita nói: 
amhakam pandito nãma sabrahmacärï, VỊ đồng phạm hạnh của chúng tôi thật sự là 
pandiia (thông thái, trí tuệ), hay tên là Pandita (Man-đầu) ? 

“Đoạn này và vấn đề liên hệ ở dưới, không có trong bản Päli đối chiếu này, 
nhưng văn và nghĩa chính xác, có thê thấy trong M.76 (¡. 519). 


E]INH a-di-na 





“A-di-na, như thế nào Sa-môn Man-đầu thật sự tư duy với năm trăm tư 
duy? Và nếu có Dị học, Sa-môn, Bả-la-môn nảo là vị nhất thiết tri, nhất 
thiết kiến, tự cho là “Ta biết không sót cái gì, nhưng nếu có lầm lẫn thì 
cũng phải tự nhận là lầm lẫn?” 

Dị học A-di-na, đệ tử của Sa-môn Man-đầu, đáp rằng: 

“Thưa Củ-đàm! Sa-môn Man-đầu nói như vây, “Khi đi, khi đứng, khi 
nằm, khi ngồi, khi ngủ, khi thức, lúc tối hay ban ngày, tri vẫn thường 
không bị chướng ngại. Nhưng cũng có khi gặp voi chạy càn, ngựa 
phóng đại, xe ruôi nhanh, lính bại trận, con trai chạy trốn, con gái chạy 
trôn, hoặc đi trên con đường nào đó mà gặp voi dữ, ngựa đữ, bò dữ, chó 
dữ, hoặc gặp ổ rắn, hoặc bị ném đất, hoặc bị gậy đánh, hoặc lọt xuống 
rãnh, hoặc rơi vào hâm xí, hoặc đạp lên bò đang nằm, hoặc sa xuống 
hầm sâu, hoặc đâm vào bụi gai, hoặc thấy thôn ấp mà phải hỏi tên 
đường, hoặc gặp kẻ trai người gái phải hỏi họ hỏi tên, hoặc nhìn lầm 
nhà trống, hoặc vào dòng họ nào đó và khi vào rồi được hỏi rằng: “Ông 
ở đâu đến?' Ta đáp rằng, “Này chư Hiền, tôi đi lộn đường. 

“Thưa Cù-đàm! Sa-môn Man-đầu đại loại như vậy, tư duy với năm trăm 
tư duy, và nếu có Dị học Sa-môn, Bà-la-môn nảo là bậc nhất thiết trí, 
nhất thiết kiến, tự cho rằng: Ta biết không sót cái gì, nhưng vị ấy cũng 
có những lầm lẫn như vậy.” 

Rồi Đức Thế Tôn đi kinh hành đến mút đường, [734e] dừng lại, trải tọa 
cụ, ngôi kiết già, hỏi các Tỳ-kheo: 

“Những sự kiện trí tuệ? được Ta nói đến, các người thọ trì chăng? 

Các Tỳ-kheo im lặng không đáp. Đức Thế Tôn hỏi như vậy đến ba lần: 
“Những sự kiện trí tuệ được Ta nói đến, các ngươi thọ trì chăng?” 

Các Tỳ-kheo cũng ba lần im lặng không đáp. 

Lúc ấy có một Tỳ-kheo liền rời chỗ ngồi đứng dậy, trịch vai áo, chắp tay 
hướng đến Phật bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, nay thật là đúng lúc! Bạch Thiện Thệ, nay thật là đúng 
lúc! Nêu Thê Tôn nói những sự kiện trí tuệ cho các Tỳ-kheo nghe thì các 
Tỳ-kheo sau khi nghe Thế Tôn nói sẽ khéo léo thọ trì.” 











* Trí tuệ sự # Ãï SẼ. Päli: pandiavarihini, xem cht.4 trên. 





KINH a-di-na 620 


Thế Tôn nói: 

“Này Tỳ-kheo, hãy nghe rõ và suy nghĩ kỹ! Ta sẽ phân tích đầy đủ cho 
các ngươi.” 

Bấy giờ các Tỳ-kheo bạch rằng: 

“Chúng con kính vâng lời, lắng nghe.” 

Đức Phật lại bảo rằng: 

“Có hai chúng, một là chúng pháp, hai là chúng phi pháp. 

“Sao gọi là chúng phi pháp? Hoặc có người làm việc phi pháp, nói lời phi 
pháp và chúng ấy cũng làm việc phi pháp, nói lời phi pháp. Người phi 
pháp ấy đứng đầu trong chúng phi pháp, theo những điều chính mình đã 
biết, nhưng lại bằng những lời hư vọng, không chân thật mà hiển thị, 
phân biệt, quy định hành vi, lưu bố, tuần tự thuyết pháp, muốn đoạn trừ 
sự xấu xa trong tâm ý người khác, bị cật vấn thì không thể trả lời được. 
Đối với trong Chánh pháp luật không thể xứng lập những điều chính 
mình đã biết. Nhưng người phi pháp đứng đầu trong chúng phi pháp, tự 
cho là “Ta có trí tuệ, hiểu biết tất cả.” Ở nơi nào mà sự kiện trí tuệ được 
nói đến như vậy, ở đó được gọi là chúng phi pháp. 

“Sao gọi là chúng pháp? Hoặc có người làm đúng pháp, nói như pháp và 
chúng ấy cũng làm đúng pháp, nói như pháp. Người đúng pháp ấy đứng 
đầu trong chúng pháp, theo những điều chính mình đã biết, không bằng 
những lời hư vọng mà bằng sự chắc thật, hiển thị, phân biệt, quy định 
hành vi, lưu bố, tuần tự thuyết pháp, muốn đoạn trừ sự xấu xa trong tâm 
ý người khác, khi bị cật vấn thì có thê trả lời được, đối với Chánh pháp 
luật có thể xứng lập những điều chính mình đã biết, và người ấy đứng 
đầu trong chúng pháp, tự cho là ta có trí tuệ, hiểu biết tất cả.” Ở nơi nào 
mà sự kiện trí tuệ được nói đến như vậy, ở đó được gọi là chúng pháp. 
“Cho nên, các ngươi nên biết pháp và phi pháp, nghĩa và phi nghĩa. Sau 
khi đã chứng biết pháp và phi pháp, nghĩa và phi nghĩa rồi, các ngươi nên 
học pháp như thật và nghĩa như thật.” 

Phật thuyết như vậy rồi, liền rời chỗ ngồi đứng dậy, vào tịnh thất tĩnh tọa. 
Bấy giờ các Tỳ-kheo liền suy nghĩ: “Chư Hiền nên biết, Đức Thế Tôn chỉ 





° Từ đoạn này trở xuông, tương đương Päli, A 10. 115 (v. 225). 


K}NH a-di-na 





nói vắn tắt ý nghĩa nảy, không phân biệt rộng rãi, liền rời chỗ ngồi đứng 
dậy, vào tịnh thất tĩnh tọa; nói rằng, “Cho nên các ngươi nên biết pháp và 
phi pháp, nghĩa [735a] và phi nghĩa. Sau khi đã biết pháp và phi pháp, 
nghĩa và phi nghĩa rồi, các ngươi nên học pháp như thật và nghĩa như 
thật.”” 

Họ lại nghĩ rằng: “Này chư Hiền, ai có thê phân biệt rộng rãi ý nghĩa mà 
Đức Thế Tôn đã thuyết văn tắt?” 

Họ lại nghĩ rằng: “Tôn giả A-nan là thị giả của Phật, hiểu biết ý Phật, 
thường được Thế Tôn và các đồng phạm hạnh có trí khen ngợi. Tôn giả 
A-nan có thể phân biệt rộng rãi ý nghĩa mà Đức Thế Tôn đã thuyết vắn 
tắt. Này chư Hiền, chúng ta cùng nhau đi đến chỗ Tôn giả A-nan để yêu 
cầu nói ý nghĩa bảy. Nếu được Tôn giả A-nan phân biệt cho, chúng ta sẽ 
khéo léo thọ trì.” 

Rồi các Tỳ-kheo đi đến chỗ Tôn giả A-nan, chào hỏi xong, ngồi xuống 
một bên, bạch rằng: 

“Bạch Tôn giả A-nan, xin biết cho! Đức Thế Tôn chỉ nói vẫn tắt ý nghĩa 
này, không phân biệt rộng rãi, liền rời chỗ ngồi đứng dậy, vảo tịnh thất 
tĩnh tọa, rằng “Cho nên các ngươi nên biết pháp và phi pháp, nghĩa và phi 
nghĩa. Sau khi đã biết pháp và phi pháp, nghĩa và phi nghĩa rồi, các ngươi 
nên học pháp như thật và nghĩa như thật.” 

“Chúng tôi lại nghĩ, “Này chư Hiền! Ai có thể phân biệt rộng rãi ý nghĩa 
mà Đức Thế Tôn đã thuyết vắn tắt?' Chúng tôi lại nghĩ rằng: “Tôn giả A- 
nan là thị giả của Phật, hiểu biết ý Phật, thường được Thế Tôn và các 
đồng phạm hạnh có trí khen ngợi. Tôn giả A-nan có thể phân biệt rộng 
rãi ý nghĩa mà Đức Thế Tôn đã thuyết vẫn tắt." Cúi mong Tôn giả A-nan 
vì lòng từ mẫn mà phân biệt rộng rãi cho.” 

Tôn giả A-nan bảo răng: 

“Này chư Hiền, hãy lắng nghe tôi nói ví dụ. Người có trí sau khi nghe ví 
dụ thì sẽ hiểu rõ ý nghĩa: 

“Này chư Hiền, ví như có người muốn tìm lõi cây; vì muốn tìm lõi cây 
nên xách búa vào rừng. Người ấy thấy một gốc cây to, đã đầy đủ rễ, thân, 
đốt, cành, lá, hoa và lõi. Người ấy không đụng đến rễ, thân, đốt, lõi, mà 
chỉ đụng đến cành, lá. Những điều mà chư Hiền nói cũng giống như vậy. 
Đức Thế Tôn đang còn đó, sao chư Hiền lại bỏ đi mà tìm đến tôi để hỏi ý 


KINH a-di-na 622 





nghĩa này? Vì sao vậy? Chư Hiền nên biết,Thế Tôn là Con Mắt, là Trí, là 
Nghĩa, là Pháp, là Pháp chủ, là Pháp tướng, là Bậc nói nghĩa Chân đế. 
Mọi cứu cánh được chỉ bày do bởi Thế Tôn ấy. Chư Hiền nên đến chỗ 
Đức Thế Tôn mà hỏi ý nghĩa này, 'Bạch Thế Tôn, điều này là thế nào? 
Điều này có ý nghĩa gì? Đúng như những lời Thế Tôn nói, chư Hiền hãy 
khéo léo thọ trì.” 

Lúc ấy các Tỳ-kheo bạch rằng: 

“Bạch Tôn giả A-nan, vâng, Đức Thế Tôn là Con Mắt, là Trí, là Nghĩa, là 
Pháp, là Pháp chủ, là Pháp tướng, là bậc nói nghĩa Chân đề. Mọi cứu 
cánh được chỉ bày do bởi Thế Tôn ấy. Nhưng Tôn giả A-nan là thị giả 
của Phật, hiểu biết ý Phật, thường được Thế Tôn và [735b] các đồng 
phạm hạnh có trí khen ngợi. Bạch Tôn giả A-nan, Tôn giả có thể phân 
biệt rộng rãi ý nghĩa mà Đức Thế Tôn đã thuyết một cách văn tắt. Cúi 
mong Tôn giả A-nan vì lòng từ mẫn mà phân biệt rộng rãi cho.” 

Tôn giả A-nan nói với các Tỳ-kheo rằng: 

“Này chư Hiền, vậy hãy cùng nghe tôi nói. 

“Này chư Hiền, tà kiến là phi pháp, chánh kiến là pháp. Nếu điều nào 
nhân bởi tà kiến mà sanh ra vô lượng pháp ác bát thiện, đó gọi là phi 
nghĩa. Nếu nhân bởi chánh kiến mà sanh ra vô lượng pháp thiện, đó gọi 
là nghĩa. 

“Này chư Hiền, cho đến tà trí là phi pháp, chánh trí là pháp. Nếu nhân 
bởi tà trí mà sanh ra vô lượng pháp ác bất thiện, đó gọi là phi nghĩa. Nếu 
nhân bởi chánh trí mà sanh ra vô lượng pháp thiện, đó gọi là nghĩa. 

“Này chư Hiền! Sự kiện Đức Thế Tôn chỉ nói văn tắt ý nghĩa này, không 
phân biệt rộng rãi, liền rời chỗ ngồi đứng dậy, vảo tịnh thất tĩnh tọa, rằng 
“Cho nên các ngươi nên biết pháp và phi pháp, nghĩa và phi nghĩa. Sau 
khi đã biết pháp và phi pháp, nghĩa và phi nghĩa rồi, các ngươi nên học 
pháp như thật và nghĩa như thật. 

“Ý nghĩa mà Đức Thế Tôn chỉ nói vắn tắt chứ không phân biệt rộng rãi 
này, tôi bằng câu ấy, bằng văn ấy mà diễn rộng ra như vậy. Chư Hiền có 
thê đến trình bày đầy đủ lên Đức Phật. Nếu đúng như ý nghĩa mà Đức 





7 Tà trí, hay tà tuệ, tương phản với chánh trí hay chánh tuệ trong tám chi Thánh 
đạo. 


KH a-di-na 





Thế Tôn nói thí chư Hiền hãy thọ trì.” 

Bấy giờ các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Tôn giả A-nan nói, khéo léo 
thọ trì, đọc thuộc, liền rời chỗ ngồi đứng dậy, nhiễu quanh Tôn giả A-nan 
ba vòng rồi đi. Khi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ, ngồi xuống một bên, 
bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, vừa rồi Thế Tôn chỉ nói vẫn tắt ý nghĩa nảy, không phân 
biệt rộng rãi, liền rời chỗ ngồi đứng dậy, vào tịnh thất tĩnh tọa. Tôn giả 
A-nan đã bằng câu ấy, bằng văn ấy mà diễn rộng ra.” 

Đức Thế Tôn nghe xong, khen rằng: 

“Lành thay! Lành thay! Trong hàng đệ tử của Ta có những vị có Mắt, có 
Trí, có Pháp, có Nghĩa. Vì sao vậy? Vì Tôn sư nói ý nghĩa này cho đệ tử 
một cách vắn tắt mà không phân biệt rộng rãi, đệ tử ấy bằng câu ấy, bằng 
văn ấy mà diễn rộng ra. 

“Đúng như những gì A-nan nói, các ngươi hãy như vậy mà thọ trì. Vì sao 
vậy? —Vì thuyết quán nghĩa phải như vậy.” 

Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo ấy sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ 
phụng hành. 


n1 


189. KINH THÁNH ĐẠO 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật trú tại nước Câu-lâu-lẫu, ở Kiếm Ma-sắt-đàm, [735c] 
đô ấp Câu-lâu. 
Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo rằng: 
“Có một con đường khiến chúng sanh được thanh tịnh, xả bỏ ưu sầu, than 
khóc, dứt hết buồn khổ ảo não, chứng được như pháp. Đó là Thánh chánh 
định, có cận tập, có trợ bạn và cũng có tư cụ, ' bao gồm bảy chi. 
“Thế nào nói là Thánh chánh định có cận tập, có trợ bạn và có tư cụ 
gồm bảy chi? Đó là, chánh kiến, chánh chí, chánh ngữ, chánh nghiệp, 
chánh mạng, chánh phương tiện, chánh niệm. Do bảy chi này mà có tập, 
có trợ và có cụ”, khéo hướng đến tâm chuyên nhất”, đó gọi là Thánh 
chánh định có tập, có trợ và có cụ. Vì sao vậy? Chánh kiến sanh chánh 
tư duy,° chánh tư duy sanh chánh ngữ, chánh ngữ sanh chánh nghiệp, 
chánh nghiệp sanh chánh mạng, chánh mạng sanh chánh tính tấn, ` 
chánh tinh tấn sanh chánh niệm, chánh niệm sanh chánh định. Hiền 
Thánh đệ tử với tâm được chánh định như vậy lập tức dứt sạch dâm, nộ, 
si. Hiền Thánh đệ tử với chánh tâm giải thoát như thế, lập tức biết như 
thật rằng: “Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã làm 
xong, không còn tái sanh nữa. 
“Trong các chi ấy, chánh kiến đứng ngay hàng đầu. Nếu thấy rõ tà kiến 
là tà kiến thì đó gọi là chánh kiến. Nếu thấy rõ chánh kiến là chánh kiến 
thì đó cũng gọi là chánh kiến. 


“Thế nào là tà kiến? Đó là cho rằng không có bồ thí, không có trai tự, 





' Hữu tập hữu trợ T7 J1 #L.M. 117 (1. 71): arriyam sammasamadhim sa- 





























upanisaim saparrikkharam, Thánh chánh định cùng với cận duyên, tư cụ. 

“Nhờ bảy chỉ này làm phương tiện và hỗ trợ cho chánh định. 

Tâm đắc nhất ÙbƒÄ—- ; trạng thái tập trung vào một điểm. Päli: cizssz 
ekaggara, tâm nhất cảnh tánh. 











* Nguyên hán: chánh chí 1E7Ẽ.. 











” Nguyên Hán: chánh phương tiện II: 77. 
Š PI.: sammaditthi pubbangamä hoii. 





SH THAÙNH ÑAÏO 


không có chú thuyết, không có nghiệp thiện, ác, không có quản báo của 
nghiệp thiện, ác, không có đời này đời sau, không có cha, không có mẹ, 
không có bậc chân nhân ở trên đời đi đến thiện xứ, khéo ra khỏi cõi này, 
khéo hướng đến cõi kia, tự tri, tự giác, trong đời này hay đời sau mà tự 
tác chứng, thành tựu an trụ. Như vậy gọi là tả kiến. 

“Thế nảo gọi là chánh kiến?” Đó là thấy rằng có bó thí, có trai tự, có chú 
thuyết, có thiện, ác nghiệp, có quả báo của thiện, ác nghiệp, có đời này 
đời sau, có cha có mẹ, có bậc chân nhân ở trên đời đi đến thiện xứ, khéo 
ra khỏi cõi này, khéo hướng đến cõi kia, trong đời này hay đời sau tự trị, 
tự giác, tự tác chứng, thành tựu an trụ. Như vậy gọi là chánh kiến. 

“Đó gọi rằng thấy tà kiến là tà kiến thì đó là chánh kiến. Thấy chánh kiến 
là chánh kiến; đó cũng gọi là chánh kiến. Khi biết rõ như thế, liền phải 
cầu học để đoạn trừ tà kiến, thành tựu chánh kiến. Đó gọi là chánh tinh 
tấn. Tỳ-kheo suy niệm về sự đoạn trừ nơi tà kiến,Š thành tựu chánh kiến. 
Đó gọi là chánh niệm. Cả ba chỉ này đi theo chánh kiến, tùy tùng phương 
tiện của kiến.” Vì thế cho nên bảo chánh kiến là đứng ngay ở hàng đầu. 


“Nếu thấy tà tư duy là tà tư duy, thì đó là chánh tư duy. Nếu thấy chánh 
tư duy là chánh tư duy thì đó cũng là chánh tư duy. 

“Thế nào gọi là tà tư duy? Đó là niệm dục, niệm nhuế, niệm [736a] hại, 
được gọi là tà tư duy. '° 

“Thế nào gọi là chánh tư duy? Đó là niệm vô dục, niệm vô nhuế, niệm vô 
hại, được gọi là chánh tư duy. 

“Thấy rõ tà tư duy là tà tư duy, thì đó là chánh tư duy. Thấy rõ chánh tư 





TM 117: có hai loại chánh kiến: 1. Hữu lậu, dẫn đến phước báo, dị thục hữu dư 
Y (sãsavã puññabhãgiyä upadhivepakkä), tức là có quan điêrm: có bố thí, có nghiệp 
thiện ác v.v. 2. Thánh đạo vô lậu, xuất thế, thuộc đạo chỉ (ariyã anäsavã lokutfarä 
magsanga), đó là tuệ, tuệ căn, tuệ lực, trạch pháp giác chi, v.v. 

ŸM 117: so sao micchãditthim pajahari, Tỳ kheo có chánh niệm mà đoạn trừ tà 
kiến. 

?M 177: ime tayo dhammã sammäditthim anuparidhävami anuparivaiami, ba pháp 
này tùy hành quanh chánh kiến, vận hành tùy thuận chánh kiến. 

'! PỊ, kãmasankappo vyãpãdasankappo vihimsäsankappo: tư duy đục, tư duy sân, tư 
duy hại; ba bất rthiện tư duy. 


KINH THAÙNH ÑAÏO 626 





duy là chánh tư duy, thì đó cũng là chánh tư duy. Biết như thế rồi, liền 
phát tâm cầu học đề đoạn trừ tà tư duy, thành tựu chánh tư duy. Đó gọi là 
chánh tinh tân. Tỳ-kheo suy niệm sự đoạn trừ nơi tà tư duy, thành tựu 
chánh tư duy. Đó gọi là chánh niệm. 

“Tất cả ba chỉ này đi theo chánh tư duy, tùy tùng phương tiện của kiến, vì 
thế nên bảo chánh kiến đứng hàng đầu. 

“Nếu thấy rõ tà ngữ là tà ngữ, thì đó là chánh ngữ. Nếu thấy chánh ngữ là 
chánh ngữ, thì đó cũng chính là chánh ngữ. 

“Sao gọi là tà ngữ? Nói dối, nói hai lưỡi, lời nói thô ác, lời nói thêu dệt, 
đó gọi là tà ngữ. 

“Thế nào là chánh ngữ? Xa lìa sự nói dối, nói hai lưỡi, nói lời thô ác, 
thêu dệt, đó gọi là chánh ngữ. Đó cũng gọi là thấy tà ngữ là tà ngữ, thì 
gọi là chánh ngữ. Thấy chánh ngữ là chánh ngữ, cũng gọi là chánh ngữ. 
Biết như vậy rồi liền phát tâm cầu học để đoạn trừ tà ngữ, thành tựu 
chánh ngữ. Đó là chánh tinh tấn. Tỳ-kheo suy niệm sự đoạn trừ nơi tà 
ngữ, thành tựu chánh ngữ, gọi là chánh niệm. Cả ba chi này đi theo chánh 
ngữ, do phương tiện của kiến, vì thế nên bảo chánh kiến đứng hàng đầu. 
“Nếu thấy tà nghiệp là tà nghiệp, thì đó là chánh nghiệp. Nếu thấy chánh 
nghiệp là chánh nghiệp, thì đó cũng chính là chánh nghiệp. 

“Thế nào gọi là tà nghiệp? Sát sanh, trộm cướp, tà dâm, gọi là tà nghiệp. 
Thế nào gọi là chánh nghiệp? Lìa sát sanh, trộm cướp, tà dâm, gọi là 
chánh nghiệp. Đó gọi rằng thấy tà nghiệp là tà nghiệp thì gọi là chánh 
nghiệp. Thấy chánh nghiệp là chánh nghiệp, cũng gọi là chánh nghiệp. 
Biết như thế rồi liền phát tâm cầu học để đoạn trừ tà nghiệp, thành tựu 
chánh nghiệp, gọi là chánh tinh tấn. Tỳ-kheo suy niệm sự đoạn trừ nơi tả 
nghiệp, thành tựu chánh nghiệp, gọi là chánh niệm. Cả ba chi này đi theo 
chánh nghiệp, tùy tùng phương tiện của kiến, vì thế nên bảo chánh kiến 
đứng hàng đầu. 

“Nếu thấy tà mạng là tà mạng, thì đó gọi là chánh mạng. Nếu thấy chánh 
mạng là chánh mạng, thì cũng gọi là chánh mạng. 

“Thế nào là tả mạng? Có sự mong cầu mà không mãn ý; bằng nhiều loại 
chú thuật súc sanh, bằng tà mạng mà nuôi sống. Nó không như pháp mà 
tìm kiếm áo chăn, mà lại bằng phi pháp; không như pháp mưu cầu âm 
thực, giường chõng, thuốc thang, các tư cụ sanh hoạt, mà bằng phi pháp. 


&ðýH THAÙNH ÑAÏO 





Đó là tà mạng. Thế nào là chánh mạng? Không có sự mong cầu không 
mãn ý; không [736b] dùng các thứ chú thuật, tà mạng để nuôi sống. 

Người ấy như pháp mà tìm kiếm áo chăn, thì đó là pháp vậy; như pháp 
mà mưu cầu âm thực, giường chõng, thuốc thang, các tư cụ sanh hoạt, thì 
đó là pháp vậy. Đó gọi là chánh mạng. Đó là nói rằng, thấy tà mạng là tà 
mạng thì gọi là chánh mạng: thấy chánh mạng là chánh mạng, cũng gọi là 
chánh mạng. Kia biết như vậy rồi, bèn cầu học để đoạn trừ tà mạng, 
thành tựu chánh mạng; đó là chánh tinh tấn. Tỳ-kheo suy niệm nơi sự 
đoạn trừ tà mạng, thành tựu chánh mạng, đó gọi là chánh niệm. Ba chi 
này đi theo chánh mạng, tùy tùng phương tiện của kiến, vì thế nên bảo 
chánh kiến đứng hàng đầu. 

“Thế nào là chánh phương tiện? Tỳ-kheo để đoạn trừ ác pháp đã sanh mà 
phát khởi ý dục tìm cầu phương tiện, tinh cần, dốc tâm trừ diệt; vì để ác 
pháp chưa sanh thì không sanh, nên phát khởi ý dục tìm cầu phương tiện, 
tinh cần dốc tâm mà trừ diệt; để pháp thiện chưa sanh thì sanh nên phát 
khởi ý dục tìm cầu phương tiện, tinh cần dốc tâm trừ diệt; để thiện pháp 
đã sanh tôn tại, không bị quên, không thối thất, càng lúc càng phát triển 
rộng rãi, tu tập biến mãn đầy đủ, nên phát khởi ý dục tìm cầu phương tiện, 
tinh cần dốc tâm mà trừ diệt; đó gọi là chánh tinh tấn. 

“Thế nào là chánh niệm? Ty-kheo quán nội thân như thân; quán, cho đến, 
thọ, tâm, pháp như pháp; đó gọi là chánh niệm. 

“Thế nào là chánh định? Tỳ-kheo ly dục, ly ác bất thiện pháp, cho đến, 
chứng đắc đệ Tứ thiền, thành tựu và an trụ; đó gọi là chánh định. 

“Thế nào là chánh giải thoát? Tỳ-kheo, tâm giải thoát khỏi dục, tâm giải 
thoát khỏi nhué, sỉ; đó gọi là chánh giải thoát. Thế nào là chánh trí? Tỳ- 
kheo biết tâm giải thoát dục, tâm giải thoát nhuế, sỉ; gọi là chánh trí. 

“Đó là bậc hữu học thành tựu tám chi. Lậu tận A-la-hán thành tựu mười 
chị. 

“Thế nào là hữu học thành tựu tám chi? Là học từ chánh kiến cho đến 
chánh định. Đó là hữu học thành tựu tám chi. 

“Thế nào là lậu tận A-la-hán thành tựu mười chỉ? Đó là vô học chánh 
kiến cho đến vô học chánh trí. Đó là lậu tận A-la-hán thành tựu mười chỉ. 
Vì sao vậy? Vì chánh kiến là đoạn trừ tà kiến. Nếu nhân tà kiến sanh vô 
lượng ác pháp bất thiện, vị ấy cần phải đoạn trừ nó. Nếu nhân chánh kiến 





KINH THAÙNH ÑAÏO 628 


sanh ra vô lượng thiện pháp, vị ấy tu tập được sung mãn. Cho đến chánh 
trí đoạn trừ tà trí. Nếu nhân tà trí sanh vô lượng pháp ác bắt thiện, vị ấy 
đoạn trừ nó. Nếu nhân chánh trí sanh vô lượng pháp thiện, vị ấy tu tập 
[736e] để được sung mãn. 

“Đó là hai mươi phẩm thiện và hai mươi phẩm bắt thiện. Tức là tuyên 
thuyết bốn mươi đại pháp phẩm được chuyền vận nơi Phạm luân mà 
không một ai có thể chế ngự mà bải xích, dù là Sa-môn, Bà-la-môn, chư 
Thiên, Ma, Phạm, và các loại thế gian khác. 

“Đối với bốn mươi đại pháp phẩm mà Ta tuyên thuyết được chuyên vận 
nơi Phạm luân Ấy, không một aI có thể chận đứng, dù là Sa-môn, Bà-la- 
môn, chư Thiên và Ma, Phạm, và các loại thế gian khác; mả nếu có Sa- 
môn, Bà-la-môn nào phi bác, người ấy đối với như pháp có mười trường 
hợp đáng bị chỉ trích. 

“Những gì là mười? Hoặc chê bai chánh kiến, khen ngợi tà kiến. Nếu có 
Sa-môn, Bà-la-môn nào có tà kiến, mà hoặc cúng dường vị Ấy, hoặc tán 
thán vị ấy, thì đối với bốn mươi đại pháp phâm mà Ta tuyên thuyết được 
chuyền vận nơi Phạm luân, không một ai có thể chận đứng, dù là Sa-môn, 
Bà-la-môn, chư Thiên, Ma, Phạm và các hạng thế gian khác Ấy, mà nếu 
có Sa-môn, Bà-la-môn nảo phi bác, vị ấy đối với như pháp đây là trường 
hợp thứ nhất đáng bị chỉ trích. 

“Hoặc chê bai, cho đến chánh trí, khen ngợi tà trí. Nếu có Sa-môn, Bà- 
la-môn nảo có tà trí mà hoặc cúng dường vị Ấy, hoặc tán thán vị Ấy, thì 
đối với bốn mươi đại pháp phẩm mà Ta tuyên thuyết được chuyển vận 
nơi Phạm luân, không một aI có thể chận đứng, dù là Sa-môn, Bàả-la- 
môn, chư Thiên, Ma, Phạm và các hạng thế gian khác Ấy, mà nếu có Sa- 
môn, Bả-la-môn nào phi bác, vị ấy đối với như pháp đây trường hợp thứ 
mười đáng bị chỉ trích. 

“Đó gọi là đối với như pháp có mười trường hợp đáng bị chỉ trích. Nếu 
có Sa-môn, Bả-la-môn nào đối với bốn mươi đại pháp phẩm mà Ta 
tuyên thuyết, được chuyên vận nơi Phạm luân, không một ai có thể chận 
đứng, dù là Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên, Ma, Phạm, và các hạng thế 
gian khác ấy, mà phi bác; thì người ấy đối với như pháp có mười điều bị 
chỉ trích. 


ðWH THAÙNH ÑAÏO 





“Lại có những Sa-môn, Bà-la-môn khác sống ngồi chồm hồm'', thuyết 
giảng sự ngồi chồm hồm; sống vô sở hữu, thuyết giảng vô sở hữu, 
thuyết vô nhân, thuyết vô tác, thuyết vô nghiệp; nghĩa là đối với thiện 
ác được tạo tác bởi người này hay người kia mà chủ trương đoạn tuyệt, 
phá hoại ở kia hay ở đây, những người ấy đối với bốn đại pháp phẩm 
mà Ta tuyên thuyết được chuyên vận nơi Phạm luân, không một ai có 
thê chận đứng, dù là Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên, Ma, Phạm và các 
hạng thế gian khác, những người ấy cũng có sự chỉ trích, lo lắng, sợ 
hãi.” 

Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ 
phụng hành. 


"1 








''Tần cứ #Í ij#. Päli: Okkalã Vessa-Bhanna, những người ở Ukkalã, Vassa và 
Bhamna, được coi như theo chủ trương vô nhân (ahefuvada), vô tác (akiriyavada), 
và vô sở hữu (nz/ihikavad2). Bản Hán đọc Ukkala như là Ukknla, ngôi chồm hồm. 


190. KINH TIỂU KHÔNG 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật trú tại nước Xá-vệ, tại Đông viên, [737a] Lộc tử mẫu 
giảng đường'. 
Bấy giờ Tôn giả A-nan vào lúc xế, từ thiền tọa dậy, đi đến chỗ Phật, cúi 
đầu đảnh lễ sát chân Phật, lui đứng sang một bên mà bạch rằng: 
“Một thời Thế Tôn du hành giữa những người họ Thích, trong thành tên 
là Thích Đô ấp”. Con lúc ấy được nghe Thế Tôn nói ý nghĩa như vây, 
“Này A-nan, Ta phần nhiều hành nơi không tánh”°. Thế Tôn, có phải là 
con biết rõ, nhận rõ và nhớ kỹ không?” 
Khi ấy Thế Tôn đáp rằng: 
“Này A-nan, lời nói của Ta đó, ông thật sự biết rõ, nhận rõ và nhớ kỹ. Vì 
sao? Vì Ta tự bao giờ cho đến hôm nay phần nhiều hành nơi không tánh. 
“Này A-nan, như giảng đường Lộc tử mẫu này trống không, không có 
vol, ngựa, bò, đê, tài vật, lúa thóc, nô tỳ; nhưng có cái không trồng không. 
Đó là chỉ có chúng Tỳ-kheo. Cho nên, này A-nan, nếu trong đó không có 
gì cả thì chính do đó mà Ta thấy là trống không. Nếu trong này còn có 
cái khác thì Ta thấy là chân thật có. Này A-nan, đó là hành trong sự chân 
thật, không tánh, sự không điên đảo”. 
“Này A-nan, Tỳ-kheo nếu muốn hành nhiều trong không tánh, Tỳ-kheo 
ấy đừng tác ý đến ý tưởng về xóm làng, đừng tác ý đến ý tưởng về 
người, mà hằng tác ý đến ý tưởng về duy nhất tánh là ý tưởng về khu 





' Xem kinh 189 trên. 

“M 121 (iii. 105): sakkesu (.....) nagarakam nãma sakyãnam nigamo, giữa những 
người họ Thích, một thị trấn của họ Thích ca, tên là Nagaraka. 

* Hành không {ÿ ”š. Päli: suñña/ãwihãra, không trụ, sự an trụ nơi tánh không, 
sống trong trạng thái không tánh. 

“M 12I: yam pana tattha avasittham hoi tam sanatm idam atthï tỉ pajãnati, trong đầy 
cái gì lưu tồn vị ấy ấy biết rằng “do cái này tồn tại, nó tồn tại.” 

° Hành chân thật không bất điên đảo ƒ7EffZ# HE. M 121: yaihabhuecä 
avipallatthä parisuddhäa suññatãvakkam bhavaii. Thầm nhập không tánh, chân thật, 
































thanh tịnh, không điên đảo. Bốn từ này ở đây được coi là đồng nghĩa. 





K#NH TIEÄU KHOÂNG 


rừng”. Vị ấy nhận biết như vây, “Trống không là ý tưởng về xóm làng, 
trống không là ý tưởng về người, nhưng có một cái không trống không, 
đó là duy nhất tánh do ý tưởng về khu rừng. Nếu có sự mệt nhọc” do ý 
tưởng về xóm làng, thì ở đây ta không có sự ẫy. Nếu có sự mệt nhọc do 
ý tưởng [737b] về người, thì ở đây ta không có sự ấy. Ở đây chỉ có sự 
mệt nhọc là do duy nhất tánh ý tưởng về khu rừng.” Nếu trong đó không 
có gì cả, thì chính do đó mà vị ấy thấy đó là trống không. Nếu trong này 
còn có cái khác, thì vị ấy thấy là chân thật có. Này A-nan, đó là hành 
trong sự chân thật, không tánh, sự không điên đảo. 

“Lại nữa, này A-nan, Tỳ-kheo nêu muốn hành nhiều trong không tánh, 
Tỳ-kheo ấy đừng tác ý đến ý tưởng về người, đừng tác ý đến ý tưởng 
khu rừng mà hằng tác ý đến duy nhất tánh là ý tưởng về đất. Tỳ-kheo 
ấy nếu thấy đất này có cao có thấp, có ô rắn, có bụi gai, có cát, có đá, 
núi chởm, sông sâu thì chớ có tác ý đến. Nếu thấy đất này bằng phẳng 
như lòng bàn tay, chỗ trông ra được rõ ràng, thì hãy thường tác ý đến. 
“Này A-nan, ví như da bò, lấy một trăm cây đinh mà căng ra; sau khi 
căng rất thăng, nó không nhăn, không rút lại. Nếu thấy chỗ đất này có 
Cao cÓ thấp, có Ô răn, có bụi gai, có cát, có đá, núi chởm, sông sâu thì 
đừng tác ý đến. Nếu thấy chỗ đất này bằng phẳng như lòng bàn tay, chỗ 
trông ra được rõ ràng, thì hãy thường tác ý. Vị ấy biết như vậy, biết rằng, 
“Trống không ý tưởng về người, trống không ý tưởng về khu rừng, nhưng 
có một cái không trống không, đó là duy nhất ý tưởng về đất. Nếu có sự 
phiền nhọc do ý tưởng về người, thì ở đây ta không có sự ấy. Nếu có sự 
phiền nhọc do ý tưởng về khu rừng, thì ở đây ta không có sự ấy. Ở đây 
chỉ có sự phiền nhọc do duy nhất tánh là ý tưởng về đất.” Nếu trong đó 
không có gì cả, thì chính do đó mà vị ấy thấy là trống không. Nếu trong 
này còn có cái khác thì vị ấy thấy là chân thật có. Này A-nan, đó là hành 























“Hán: niệm nhất vô sự tưởng 23%--#t5SfÄÑ. Päli: araññasaññam paticca manasi 





karoii ekafam, duyên vào ý tưởng về khử rừng mà tác ý cái một (nhất tánh, nhất 
thể). Duyên vào ý tưởng rừng mà tập trung trên một đối tượng duy nhất, nhất 
tánh. 
7s : #k =1:. Ã ` +À 

Bì bao 3⁄57, Pali: Zzzz¿ha, bât an, buôn phiên. 
°M 121: pathavisañfiam palicca manasi karofi ekaftzm, duyên vào ý tưởng về đất 
mà tác ý nhất thê tánh. 


KINH TIEÄU KHOÂNG 632 





trong sự chân thật, không tánh, sự không điên đảo. 

“Lại nữa, này A-nan, Tỳ-kheo nếu muốn hành nhiều trong không tánh, 
Tỳ-kheo ấy đừng tác ý đến ý tưởng về khu rừng, đừng tác ý đến ý tưởng 
về đất, mà hằng tác ý đến duy nhất tánh là ý tưởng thuần nhất về không 
vô biên xứ”. Vị ấy nhận biết như vầy, “Trống không ý tưởng về khu 
rừng, trồng không ý tưởng về đất, nhưng có cái không trống không, đó 
là duy nhất ý tưởng về không vô biên xứ. Nếu có sự phiền nhọc do ý 
tưởng về khu rừng, thì ở đây ta không có sự đó. Nếu có sự phiền nhọc 
do ý tưởng về đất, thì ta không có sự đó. Ở đây chỉ có sự phiền nhọc do 
duy nhất tánh là ý tưởng về không vô biên xứ.” Nếu trong đó không có 
gì cả, thì chính do đó mà vị ấy thấy là trống không. Nếu trong này còn 
có cái khác, thì vị ấy thấy là chân thật có. Này A-nan, đó là hành trong 
sự chân thật, tánh không, không điên đảo. 

“Lại nữa, này A-nan, Tỳ-kheo muốn hành nhiều trong không tánh, Tỳ- 
kheo ấy đừng tác ý đến ý tưởng về khu rừng, đừng tác ý đến ý tưởng về 
đất, đừng tác ý về ý tưởng không vô biên xứ, hãy hằng tác ý đến duy 
nhất tánh là ý tưởng về thức vô biên xứ''. Vị ấy nhận biết như vây, 
“Trống không ý tưởng về khu rừng, trống không ý tưởng về đất, trống 
không ý tưởng về không vô biên xứ, nhưng có một cái không trống 
không, đó là duy nhất ý tưởng về thức vô biên xứ. Nếu có sự phiền 
nhọc do ý tưởng về khu rừng, thì ở đây ta không có sự ấy. Nếu có sự 
phiền nhọc do ý tưởng về đất, thì ở đây ta không có sự ấy. Nếu có sự 
phiền nhọc do ý tưởng về không vô biên xứ, thì ở đây ta không có sự ấy. 
Ở đây chỉ có sự phiền nhọc do duy nhất tánh là ý tưởng về thức vô biên 
xứ.` Nếu trong đó không có gì cả, thì chính vì vậy mà vị ấy thấy là 
trống không. Nếu trong này còn có một cái khác, thì vị ấy thấy là chân 
thật có. Này A-nan, đó là hành trong sự chân thật, tánh không, không 
điên đảo. 

“Lại nữa, này A-nan, Tỳ-kheo nếu muốn hành nhiều trong không tánh, 
Tỳ-kheo ấy đừng tác ý đến ý tưởng về không vô biên xứ, đừng tác ý đến 
ý tưởng về thức vô biên xứ, mà hãy hằng tác ý đến duy nhất tánh là ý 








X 


H2 MẠI. PAll: đkãsãnañcãyatfana- 




















*Nguyên Hán: vô lượng không xứ tưởng Ít 





ltm| 
tị 





sanna. 
1> rÌ 


'°Vô lượng thức xứ tưởng ## ii} X. Päli: viãñãnafñcanäyafana-saRfaä. 
































K—ÑH TIEÄU KHOÂNG 


tưởng về vô sở hữu xứ'!. Vị ấy niệm biết như vầy, “Trống không không 
vô biên xứ, trống không thức vô biên xứ, nhưng có một cái không trồng 
không. Đó là duy nhất ý tưởng về vô sở hữu xứ. Nếu có sự phiền nhọc do 
ý tưởng về không vô biên xứ, thì ở đây ta không có sự ấy. Nếu có sự 
phiền nhọc do ý tưởng về thức vô biên xứ, thì ở đây ta không có sự ấy. Ở 
đây chỉ có sự phiền nhọc do duy nhất tánh là ý tưởng về vô sở hữu xứ.) 
Nếu trong đó không có gì cả, thì chính vì vậy mà vị ấy thấy là trống 
không. Nếu trong đó còn có cái khác, thì vị ấy thấy là chân thật có. Này 
A-nan, đó là hành trong sự chân thật, tánh không, không điên đảo. 

[737c] “Lại nữa, này A-nan, Tỳ-kheo nếu muốn hành nhiều trong không 
tánh, Tỳ-kheo ấy đừng tác ý đến ý tưởng về thức vô biên xứ, đừng tác ý 
đến ý tưởng về vô sở hữu xứ, mà hãy hằng tác ý đến duy nhất tánh là ý 
tưởng về vô tướng tâm định”. Vị ấy nhận biết như vầy, “Trống không ý 
tưởng về thức vô biên xứ, trống không ý tưởng về vô sở hữu xứ, nhưng 
có cái không trống không, đó là duy nhất tánh do vô tướng tâm định. Nếu 
có sự phiền nhọc do ý tưởng về thức vô biên xứ, thì ở đây ta không có sự 
ấy. Nếu có sự phiền nhọc do ý tưởng về vô sở hữu xứ, thì ở đây ta cũng 
không có sự ấy. Ở đây chỉ có sự phiền nhọc do duy nhất là về vô tướng 
tâm định.” Nếu trong đó không có gì cả, thì chính vì vậy mà vị ấy thấy là 
trống không. Nếu trong này còn có cái khác, thì vị ấy thấy là chân thật có. 
Này A-nan, đó là hành trong sự chân thật, tánh không, không điên đảo. 
“Vị ấy lại suy nghĩ như vây, “Vô tướng tâm định mà ta đã có đây vốn là 
sở hành, vốn là sở tư'". Nếu nó vốn là sở hành, vốn là sở tư thì ta không 

















'“ Vô sở hữu xứ tưởng Ất f lí Xế \. Pali: akiñcaññãyatana-saññã. 























'*Vô tưởng tâm định #£ÄÑ¿ÙšZE. PAli: annia-cetosamadhi (vô tướng tâm định). 





Bản Hán bỏ qua Phi tưởng phi phi tưởng xứ (nevasaññasañfñäyätana-sañña) được 
đề cập trong M 121. 

'3 Bốn sở hành, bổn sở tư 2šBf2KffI. M 121: ayampi kho animitto cetosamadhi 
abhisankhato abhisañcetayio, vô tướng tâm định này là thắng hữu vi, được tư 
duy. Thắng hữu vi, thuộc hữu vi, vì những thù thắng, siêu việt hơn. Trong bản 
Hán, đọc là abhisamkhãra (bổn sở hành hay thắng hành) thay vì là 
abhisamkhara. Bốn sở tư (abhisañcerayira), ở đây hiểu là cái được tạo ra do tư 
niệm, tư sở tác. 


KINH TIEÄU KHOÂNG 634 





ái lạc nó'', không mong cầu nó, không an trụ trên nó.” 

“Vị ấy biết như vậy, thấy như vậy, tâm giải thoát dục lậu, tâm giải thoát 
hữu lậu và vô minh lậu. Giải thoát rồi, thì biết là mình đã giải thoát, biết 
như thật rằng “Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã làm 
xong, không còn tái sanh nữa.” Vị ấy biết như vầy, “Trống không là dục 
lậu, trồng không là hữu lậu, trống không là vô minh lậu; nhưng có cái 
không trồng không, đó là chỉ có thân này của ta với sáu xứ cho mạng 
tồn tại. Nếu có sự phiền nhọc do dục lậu, thì ta không có sự ấy. Nếu có 
sự phiền nhọc do hữu lậu và vô minh lậu, ta cũng không có sự ấy. Ở 
đây chỉ có sự phiền nhọc do nơi thân này của ta và sáu xứ cho mạng tồn 
tại”.' Nếu trong đó không có gì cả thì chính vì vậy mà vị ấy thấy là 
trống không. Nếu trong này còn có cái khác thì vị ấy thấy là chân thật 
có. Này A-nan, đó là hành trong sự chân thật, tánh không, không điên 
đảo. Đó là lậu tận, vô lậu, vô vi, tâm giải thoát. 

“Này A-nan, trong quá khứ, các Đức Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng 
Chánh Giác, các vị ây tất cả đều hành trong sự chân thật, tánh không, 
không điên đảo này; đó là lậu tận, vô lậu, vô vi, tâm giải thoát. 

“Này A-nan, trong vị lai, các Đức Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh 
GIác, các vị Ấy tất cả đều hành trong sự chân thật, tánh không, không 
điên đảo này; đó là lậu tận, vô lậu, vô vi, tâm giải thoát. 

“Này A-nan, trong hiện tại, Ta là Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh 
Giác, Ta cũng hành trong sự chân thật, tánh không, không điên đảo này; 
đó là lậu tận, vô lậu, vô vi, tâm giải thoát. 

“Cho nên, này A-nan, hãy học như vậy.” 

Phật thuyết như vậy, [738a] Tôn giả A-nan và các Tỳ-kheo sau khi nghe 
Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


n1 





'*Cƒ M 121: abhisankhatam (....) aniccam: cái gì thuộc về hữu vi, nó là vô 
thường. 

'ÊM 121: kãyam paficca salãyatanikam jifapaccaya, duyên nơi thân với sáu xứ là 
điều kiện cho mạng tôn tại. 


191. KINH ĐẠI KHÔNG 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật trú giữa những người họ Thích, ở trong thành Ca-duy- 
la-vệ, tại vườn Ni-câu-loại'. 
Bấy giờ Đức Thế Tôn sau khi đêm đã qua, vào buổi sáng sớm, kháoc y 
cầm bát đi vào thành Ca-duy-la-vệ khất thực. 
Sau khi ăn xong, sau buôi trưa, Ngài đi đến tinh xá Gia-la-sai-ma Thích”. 
Lúc bấy giờ tại tỉnh xá Gia-la-sai-ma Thích có sắp đặt rất nhiều giường 
chõng, có rất nhiều Tỳ-kheo trú nghỉ ở trong đó. 
Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn từ trong tỉnh xá Gia-la-sai-ma Thích đi ra, đến 
Già-la Thích" tinh xá. Bấy giờ, Tôn giả A-nan và rất nhiều Tỳ-kheo ở 
trong tinh xá Già-la Thích đang làm y. Tôn giả A-nan từ xa trông thấy 
Phật sắp đến, bèn ra nghĩnh tiếp, rước y bát của Phật, trở vào trải giường 
ngồi, múc nước rửa chân. 
Phật rửa chân rồi, ngồi trên chỗ ngồi của Tôn giả A-nan đã trải sẵn trong 
tỉnh xá Già-la Thích và nói rằng: 
“Này A-nan, trong tỉnh xá Gia-la-sai-ma Thích có sắp đặt rất nhiều 
giường chõng, có rất nhiều Tỳ-kheo trú nghỉ ở trong đó chăng?” 
Tôn giả A-nan bạch: 
“Quả như vậy, bạch Thế Tôn, trong tính xá Gia-la-sai-ma Thích có sắp 
đặt rất nhiều giường chõng, có rất nhiều Tỳ-kheo đang trú nghỉ trong đó. 
Vì sao? Vì chúng con hôm nay đang làm y.” 
Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo A-nan rằng: 
“T-kheo không nên ham muốn nói chuyện ồn ào, vui thích trong sự nói 
chuyện ồn ào, tụ tập để nói chuyện ồn ào; ham muốn đông người, vui 
thích với sự đông người, tụ tập đông người, không thích rời xa chỗ đông 
người, không thích sông cô độc ở nơi xa văng. 





' Xem các kinh 12, 100, 116. 

“ Gia-la-sai-ma Thích tỉnh xá jIÄ#3ZƑš##lJ#jZ?. M 122: Kãlakhemakassa 
Sakkassa vohara, tính xá của Kalakhema, người họ Thích. 

3 Già-la Thích fJlIlãšÊŠ, Pãli: Ghatãya-sakkassa. 








KINH CA-LAÂU-OÂ-ÑAØ-DI 650 





“Tỳ-kheo nào ham muốn nói chuyện ồn ảo, vui thích trong sự nói chuyện 
ồn ào, tụ tập để nói chuyện ồn ào, ham muốn đông người, vui thích với 
sự đông người, tụ tập đông người, không thích rời xa chỗ đông người, 
không thích sống cô độc ở nơi xa vắng; Tỳ kheo ấy mà có sự an lạc nơi 
sự an lạc của bậc Thánh, an lạc do vô dục, an lạc do viễn ly, an lạc do 
tịch tịnh, an lạc do chánh giác, an lạc phi vật dục, [738b] an lạc phi sanh 
tử, đối với những hoan lạc ấy mà được dễ dàng không khó, trường hợp 
này không thể xảy ra. 

“Này A-nan, Tỳ-kheo nào không ham muốn nói chuyện ồn ào, không 
hoan lạc trong sự nói chuyện ồn ào, không tụ tập để nói chuyện ồn ào, 
không ham muốn đông người, không hoan lạc với sự đông người, không 
tụ tập đông người, muốn rời xa chỗ đông người, thường hoan lạc trong sự 
sống cô độc nơi xa vắng: vị ấy mà có sự an lạc nơi sự an lạc của bậc 
Thánh, an lạc do vô dục, an lạc do viễn ly, an lạc do tịch tịnh, an lạc do 
chánh giác, an lạc phi vật dục, an lạc phi sanh tử, đối với những hoan lạc 
này mà được dễ dàng không khó, trường hợp này tất có thể xảy ra. 

“Này A-nan, Tỳ-kheo không nên ham muốn nói chuyện ồn ào, hoan 
lạc trong sự nói chuyện ồn ảo, tụ tập để nói chuyện ồn ào, ham muốn 
đông người, hoan lạc với sự đông người, tụ tập đông người, không 
thích rời xa chỗ đông người, không thích sống cô độc ở nơi xa vắng. 
“T-kheo nào ham muốn nói chuyện ồn ào, hoan lạc trong sự nói chuyện 
Ôn ảo, tụ tập để nói chuyện ồn ào, ham muốn đông người, hoan lạc với sự 
đông người, tụ tập đông người, không thích rời xa chỗ đông người, 
không thích sống cô độc ở nơi xa vắng. Giả sử Tỳ kheo ấy chứng đắc 
thời ái tâm giải thoát” và bất thời bất di động tâm giải thoát”, trường hợp 
này hoàn toàn không xảy ra. 

“Này A-nan, Tỳ-kheo nào không ham nói chuyện ồn ào, không hoan lạc 
trong sự nói chuyện ồn ào, không tụ tập để nói chuyện ồn ào, không 
ham muốn đông người, không hoan lạc với sự đông người, không tụ tập 
đông người, muốn rời xa chỗ đông người, thường hoan lạc trong sự 


























* Nguyên Hán: vô thực chỉ lạc #tt#*+zZ ##. 





” Xem các chú thích trong kinh số 127. Päli: sãmãyikã kaniã cetovimuiii. 
5 Xem các chú thích trong kinh số 172. Päli: asãmãy¡ka akuppä cetovimuii. 





E§#8NH CA-LAÂU-OÂ-ÑAØ-DI 


sống cô độc nơi xa vắng; vị ấy chứng đắc thời ái tâm giải thoát và bất 
thời bất di động tâm giải thoát, trường hợp này tất có xảy ra. 

“Vì sao vậy? Này A-nan, Ta không thấy có một sắc nào khiến Ta ham 
muốn hoan lạc. Sắc ấy bại hoại, biến dịch, và khi nó đổi khác thì sanh ra 
sầu bi, khóc lóc, ưu khổ, ảo não. Vì vậy, Ta an trụ nơi một trú xứ khác 
mà thành tựu Chánh đẳng Chánh giác. Đó là vượt qua tất cả sắc tưởng, 
an trụ nơi ngoại không. ” 

“Này A-nan, Ta an trụ nơi trụ xứ này TÔI, phát sanh sự hoan hỷ. Sự hoan 
hỷ này Ta cảm thọ trong toàn thân với chánh niệm chánh trí, rồi phát 
sanh hỷ, phát sanh khinh an”, phát sanh lạc, phát sanh định. Định này Ta 
cảm thọ toàn thân với chánh niệm chánh trí. 

“Này A-nan, nếu có Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc hay Ưu-bả-di nảo 
tìm đến Ta, Ta bèn vì họ mà an trụ trong tâm như vậy như vậy, viễn ly, 
an lạc, vô dục. Ta cũng vì họ mà thuyết pháp, khuyến khích, hỗ trợ họ. 
“Này A-nan, Tỳ-kheo nào muốn hằng an trụ trong không tánh”, Tỳ-kheo 
ấy sẽ giữ vững nội tâm an trụ, tĩnh chỉ, khiến cho chuyên nhất và định'" 
VỊ ây sau khi giữ vững nội tâm an trụ, tĩnh chỉ, khiến cho chuyên nhất và 
định rồi, hãy suy niệm về nội không. 

“Này A-nan, nếu Tỳ-kheo nói như vây: “Tôi không giữ vững nội tâm an 
trụ, tĩnh chỉ, không khiến cho chuyên nhất và định”, thì này A-nan, nên 
biết vị ấy tự làm cho mình rất phiền nhọc. 

“Này A-nan, thế nào là Ty-kheo giữ vững nội tâm an trụ, tĩnh chỉ, khiến 
cho chuyên nhất và định? Tỳ-kheo ở nơi thân này có hý lạc do ly dục 
phát sanh, thấm ướt khắp tất cả, thấm ướt nhuần một cách phố biến sung 
mãn; hý lạc do ly dục sanh không chỗ nào không biến mãn. Này A-nan, 
cũng như một người tắm gội, đựng đầy bột tắm trong nhà rồi đỗ nước 
vào khuấy rất đều cho nỗi bọt lên, thấm ướt thắm nhuần khắp tất cả, phổ 





TM 122 (iii.111): sabbanimitanam amanasikärã qjjhaHam suññatam upasampdjja 
viharifuin, không tác ý đến tất cả tướng, chứng đạt an trụ nội không. 

° Chỉ, được hiểu là khinh an. 

? Đa hành không. Như kinh số 190 trên. 

PM 122: ajhaHameva citam santhapetabbam sannisadetabbam ekodikatabbam 
samãdahätabbam, nội tâm cần an định, tĩnh chỉ, sự chuyên nhất cần tập trung. 


KINH CA-LAÂU-OÂ-ÑAØ-DI 652 





biến sung mãn, trong ngoài kín đáo không có chỗ nào rỉ ra. Cũng vậy, 
này A-nan, [738§c] Tỳ-kheo nơi thân này có hý lạc do ly dục phát sanh, 
thấm ướt khắp tất cả, thắm ướt nhuần một cách phố biến sung mãn. Hỷ 
lạc do ly dục sanh không chỗ nào không biến mãn. 

“Này A-nan, như vậy, Tỳ-kheo giữ vững nội tâm an trụ, tĩnh chỉ, khiến 
cho chuyên nhất và định rồi'', hãy tác ý về nội không. Vị ấy sau khi tác ý 
nội không rồi, mà tâm bèn di động, không hướng đến gần, không được 
lắng trong, không an trụ, không giải thoát đối với nội không, Tỳ-kheo ấy 
hãy tác ý về ngoại không. Vị ấy sau khi tác ý về ngoại không rồi, tâm bèn 
di động, không hướng đến gần, không được lắng trong, không an trụ, 
không giải thoát đối với ngoại không. 

“Này A-nan, nếu Tỳ-kheo trong lúc quán, biết rằng mình đang tác ý về 
ngoại không mà tâm di động, không hướng đến gần, không lắng trong, 
không an trụ, không giải thoát” đối với ngoại không, Tỳ-kheo ấy hãy tác 
ý về nội ngoại không. VỊ ấy sau khi suy niệm về nội ngoại không rồi mà 
tâm bèn di động, không hướng đến gần, không lắng trong, không an trụ, 
không giải thoát đối với nội ngoại không. Này A-nan, nếu Tỳ-kheo trong 
lúc lúc quán mà biết rằng mình đang suy niệm về nội ngoại không mà 
tâm di động, không hướng đến gần, không được lắng trong, không an trụ, 
không giải thoát đối với nội ngoại không, Tỳ-kheo ấy hãy tác ý về sự 
không di động. 

“Vị ấy sau khi suy niệm về sự không di động mà tâm di động, không 
hướng đến gần, không được lắng trong, không an trụ, không giải thoát 
đối với sự bất di động. Này A-nan, nếu Tỳ-kheo nào trong lúc quán sát 
biết được rằng mình . đang suy niệm về sự không di động mà tâm di động, 
không hướng đến gần, không được lắng trong, không an trụ, không giải 
thoát đối với sự bất di động, T-kheo â ấy có tâm như thế này hay thế khác, 
bằng định như thế này hay thế khác mà điều phục, liên tục điều phục, tu 
tập. liên tục tu tập, làm nhu nhuyễn rồi lại nhu nhuyến, rất hân hoan trong 
sự nhu hòa, rất tịnh lạc trong sự viễn ly. 





'' Nghĩa là sau khi chứng nhập Sơ thiền. M 122 nói: từ Sơ thiền đến Tứ thiền. 
PM 122: na pakkhandati nappasidati na santHithafi na vừmuccari, không tiến tới, 
không lắng đọng, không trụ vững, không giải thoát. 


E§8$H CA-LAÂU-OÂ-ÑAØ-DI 





“Nếu vị ấy có tâm như thể này hay thế khác bằng định như thế này hay 
thê khác mà điều phục rồi lại điều phục, tu tập rồi lại tu tập, nhu nhuyến 
rồi lại nhu nhuyến, rất hân hoan trong sự nhu hòa, rất tịnh lạc trong sự 
viễn ly rồi, hãy bằng nội không mà thành tựu an trụ. 

“Vị ấy sau khi nội không thành tựu an trụ, tâm không di động, hướng đến 
gần, được lắng trong, an trụ, giải thoát đối với nội không. Này A-nan, 
Tỳ-kheo trong lúc quán thì biết nội không thành tựu an trụ, tâm không di 
động, hướng đến gần, được lắng trong, an trụ, giải thoát đối với nội 
không, đó là chánh tri. ° 

“Này A-nan, Tỳ-kheo hãy bằng ngoại không thành tựu an trụ. Vị ấy sau 
khi ngoại không thành tựu an trụ, tâm không di động, hướng đến gần, 
được lắng trong, an trụ, giải thoát đối với [739a] ngoại không. Này A- 
nan, như vậy Tỳ-kheo trong lúc quán thì biết ngoại không thành tựu an 
trụ, tâm không di động, hướng đến gần, được lắng trong, an trụ, giải thoát 
đối với ngoại không. Đó gọi là chánh tri. 

“Này A-nan, Tỳ-kheo hãy bằng nội ngoại không thành tựu an trụ. Vị ấy 
sau khi nội ngoại không thành tựu an trụ, tâm không di động, hướng đến 
gần, được lắng trong, an trụ, giải thoát đối với nội ngoại không. Này A- 
nan, như vậy Tỳ-kheo trong lúc quán thì biết nội ngoại không thành tựu 
an trụ, tâm không di động, hướng đến gần, được lắng trong, an trụ, giải 
thoát đối với nội ngoại không. Đó gọi là chánh tri. 

“Này A-nan, hãy bằng bất di động thành tựu an trụ. Vị ấy sau khi bất di 
động thành tựu an trụ, tâm không di động, hướng đến gần, được lắng 
trong, an trụ, giải thoát đối với bất di động. Này A-nan, như vậy Tỳ-kheo 
trong lúc quán thì biết bất di động thành tựu an trụ, tâm không di động, 
hướng đến gần, được lắng trong, an trụ, giải thoát đối với bất di động. Đó 
gọi là chánh tri. 

“Này A-nan, vị Tỳ-kheo ây với tâm an trụ trên trụ xứ này, nếu muốn kinh 
hành, Tỳ-kheo ấy từ thiền thất đi ra, đi kinh hành trên khoảng đất trống, 
trong bóng mát của thiền thất, các căn hướng vào trong tâm, không 
hướng ra ngoài, lấy phía sau tác ý làm phía trước. Kinh hành như vậy rồi, 
trong tâm không sanh tham lam, ưu sầu, ác bất thiện pháp. Đó gọi là 





3 PRli: iiha tattha sampajãno hoii. 


KINH CA-LAÂU-OÂ-ÑAØ-DI 654 





chánh tri. 

“Này A-nan, Tỳ-kheo với tâm an trụ trên trụ xứ này, nếu muốn tọa định, 
Tỳ-kheo ấy rời khỏi chỗ kinh hành, đến cuối con đường kinh hành, trải 
ni-sư-đàn, ngồi kiết già. Sau khi ngồi như vậy vững vàng rồi, trong tâm 
không sanh tham lam, ưu sầu, ác bất thiện pháp. Đó gọi là chánh tri. 

“Này A-nan, Tỳ-kheo với tâm an trụ trong trụ xứ này, nếu muốn có suy 
niệm'', thì Tỳ-kheo ấy đối với ba sự suy niệm về ác bất thiện này là niệm 
dục, niệm nhuế và niệm hại, đừng suy niệm đến ba suy niệm ác bất thiện 
Ấy. Đối với ba suy niệm thiện là: niệm vô dục, niệm vô nhuế, niệm vô hại, 
hãy suy niệm trên ba suy niệm thiện Ấy. Sau khi suy niệm như vậy TÔI, 
trong tâm không sanh tham lam, ưu sầu, ác bất thiện pháp, đó gọi là 
chánh tri. 

“Này A-nan, Tỳ-kheo ấy đối với những luận bàn không phải là Thánh 
luận, không tương ưng nghĩa'Š, tức là luận bàn về những vấn đề vua chúa, 
vẫn đề đạo tặc, vẫn đề tránh sự, vấn đề âm thực, vấn đề đàn bà, vấn đề 
đồng nữ, vấn đề dâm nữ, vấn đề thế gian, vấn đề tà đạo, vấn đề trong 
biển. Vị ây không bàn luận các loại súc sanh luận như vậy. Nếu có những 
vẫn đề thuộc Thánh luận, tương ưng nghĩa, khiến tâm nhu hòa, [739b] 
không có những sự che đậy'°, tức là vấn đề thí, vấn đề giới, vấn đề định, 
vẫn đề giải thoát, vấn đề giải thoát tri kiến, vấn đề tiệm giảm'”, vấn đề 
không tụ hội, vấn đề thiểu dục, vấn đề tri túc, vẫn đề vô dục, vẫn đề đoạn, 
vấn đề diệt, vấn đề tĩnh tọa, vẫn đề duyên khởi. Sau khi luận bàn những 
vẫn đề mà Sa-môn luận bàn như vậy rồi, trong tâm không sanh tham lam, 
ưu sầu, ác bất thiện pháp. Đó gọi là chánh tri. 

“Lại nữa, này A-nan, có năm công đức của dục, khả lạc, khả ý, khả niệm, 
sắc ái lạc tương ưng với dục; đó là, sắc được biết bởi mắt, tiếng được biết 
bởi tai, hương được biết bởi mũi, vị được biết bởi lưỡi, xúc được biết bởi 





'“Niệm, tức tầm, Suy tầm hay toan tính. Có ba bắt thiện tầm: dục tầm, nhuế tầm 
và hại tầm. Päli: 4o akusala-vikkã: kãma-vitakko, vyäpãda-vitakko, avihims-vitakko. 
Xem, D.33 SangTtisutfanta. 

'”Không liên hệ đến mục đích của Thánh đạo. 

'® P8li: cefoviniyaranasappayä, tâm được cởi mở, không bị che đậy. 

'”Tiệm tốn ÿƒ ‡Äl, xem kinh 91 ở trước. 








88H CA-LAÂU-OÂ-ÑAØ-DI 


thân. Tỳ-kheo với tâm chuyên chú '” mà quán” năm diệu dục này, tùy 
theo diệu dục ấy mà có hành ấy trong tâm”. Vì sao vậy? Không trước, 
không sau, năm dục công đức này tùy theo dục công đức nào mà có hành 
ẫy trong tâm. 

“Này A-nan, Tỳ-kheo trong lúc quán thì biết năm công đức của dục nảy, 
tùy theo công đức dục nào mà có hành ấy trong tâm. Tỳ-kheo ấy với 
công đức dục này hay công đức dục kia quán là vô thường, quán suy hao, 
quán vô dục, quán đoạn, quán diệt, quán đoạn xả ly. Nếu năm công đức 
dục này có dục, bị nhiễm dục, chúng tức thì bị tiêu diệt. Này A-nan, nếu 
Tỳ-kheo khi quán như vậy thì biết năm công đức dục nảy có dục và bị 
nhiễm dục, chúng đã bị đoạn trừ rồi. Đó gọi là chánh tri. 

“Lại nữa, này A-nan, có năm thủ uân”', sắc thủ uân, thọ, tưởng, hành, 
thức thủ uẫn. Tỳ-kheo như vậy mà quán sự hưng suy, quán sát rằng, đây 
là sắc, đây là sự tập khởi của sắc, đây là sự diệt tận của sắc. Đây là thọ, 
tưởng, hành và thức. Đây là sự tập khởi của thức, đây là sự diệt tận của 
thức. Nếu năm thủ uẫn này có ngã mạn”, nó liền bị tiêu diệt. Này A-nan, 
nếu Ty-kheo khi quán như vậy thì biết trong năm thủ uấn, ngã mạn đã bị 
diệt rồi. Đó gọi là chánh tri. 

“Này A-nan! Pháp này tuyệt đối khả ý, tuyệt đối khả lạc, tuyệt đối ý 
niệm, vô lậu, không chấp thủ”, Ma không đến gần được, ác không thể 
đến gần được. Các pháp ác bất thiện ô uế làm gốc rễ cho sự hữu trong 
tương lai là phiền nhiệt, khổ báo, là nhân của sanh, giả, bệnh, chết cũng 
không thê đến gần được; tức là thành tựu sự không phóng dật này. Vì sao 
vậy? Nhân không phóng dật mà Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh 





ra 


'°Nguyên Hán: chí đáo #Ê Ÿl|, có lẽ Pãli là abhikhanam (/hường xuyên) ở đây 
hiểu là abhikkantam (vượt lên). 

PM 122: abhikkhanam sakam citam paccavekkhiiabham, thường tự quán tâm, 
thường xuyên tự quán sát tâm mình. 





®Cf M 122 (iii. 114): athi nu kho me imesu pañcasu kãmagunesu aññafarasmim vã 
añnñatarasmim vã ãyatane upajjati cetaso samudäcarof, trong tâm tư ta có phát 
sinh tập quán gì trong xứ này hay xứ kia trong năm công đức của dục? 

”' Ngũ thạnh ấm. PI.: pañca upãdãnakkkahndhä. 

” Ngã mạn, Päli: asãna, phức cảm về “Tôi hiện hữu” hay “Tôi là”. 

® Vô thọ. 


KINH CA-LAÂU-OÂ-ÑAØ-DI 656 





Giác chứng đắc giác ngộ, nhân gốc rễ không phóng dật mà phát sanh vô 
lượng thiện pháp, cho đến các trợ đạo phâm”!. 


“Cho nên, nảy A-nan, ngươi phải học như vầy, “Ta cũng thành tựu nơi sự 
không phóng dật.` Hãy học như vậy. 

“Này A-nan, do nghĩa lợi nào mà một tín đồ đệ tử đi theo Thế Tôn mà 
hành phụng sự cho đến trọn đời?” 

Tôn giả A-nan bạch Thế Tôn rằng: 

“Thế Tôn là [739c] pháp bổn, Thế Tôn là pháp chủ, pháp do Thế Tôn. 
Cúi mong Thế Tôn thuyết giảng điều đó. Con nay sau khi nghe xong sẽ 
được biết rộng ý nghĩa ấy.” 

Đức Phật bèn nói: 

“Này A-nan, hãy lắng nghe. Hãy khéo tư niệm. Ta sẽ phân biệt đầy đủ 
cho thầy nghe.” 

Tôn giả A-nan vâng lời, lắng nghe. 

Đức Phật nói: 

“Này A-nan, không phải chỉ vì chánh kinh, ca vịnh, ký thuyết mà một tín 
đệ tử đi theo Thế Tôn để hành phụng sự cho đến trọn đời. Này A-nan, 
hoặc từ lâu vị ấy đã từng nghe pháp này, tụng tập đến cả ngàn, chuyên ý 
tư duy quán sát, thấy rõ, thấu triệt sâu xa. Nếu vấn đề này là Thánh luận 
tương ưng VỚI Cứu cánh, khiến tâm nhu hòa, không có những che lấp, tức 
các vấn đề bồ thí, vấn đề giới, vấn đề định, vấn đề tuệ, vẫn đề giải thoát, 
vẫn đề giải thoát tri kiến, vấn đề tiệm giảm, vẫn đề không tụ hội, vẫn đề 
thiểu dục, vẫn đề tri túc, vấn đề vô dục, vấn đề đoạn, vấn đề diệt, vẫn đề 
tĩnh tọa, vẫn đề duyên khởi. Những vẫn đề mà Sa-môn luận bàn như vậy, 
được dễ dàng chứ không khó. Do ý nghĩa này mà một tín đệ tử đi theo 
Thế Tôn để hành phụng sự cho đến trọn đời. Này A-nan, như vậy là 
phiền lụy” cho Tôn sư, phiền lụy cho đệ tử, phiền lụy cho các vị đồng 
phạm hạnh. 

“Này A-nan, thế nào là phiền lụy cho Tôn sư? 


“Ở đây, một vị Tôn sư xuất thế, có sách lự tư duy, bằng tâm trạng sách lự 





“Nhược hữu tùy đạo phẩm. 
® Phiền sư, Pãli: Zcaziyñpaddava, bất hạnh, hay nguy hại cho Thầy. 





E§#8ýH CA-LAÂU-OÂ-ÑAØ-DI 


mả quán sát các loại phàm nhân. Có biện tài, vị ấy đi đến nơi rừng vắng, 
trong rừng sâu, dưới gốc cây, hoặc ở trên sườn cao, vắng bặt không tiếng 
động, xa lánh, không có sự dữ, không có bóng người, tùy thuận mà tĩnh 
tọa, hoặc sống tại nơi đó mà học sự viễn ly, tĩnh cần, được tăng thượng 
tâm, sống an lạc ngay trong đời hiện tại. 

“Vị ây sau khi học sự viễn ly, tính cần, sống an ôn khoái lạc, rồi theo các 
đệ tử trở về với các Bà-la-môn, Cư sĩ, phong ấp, quốc nhân. Vị ấy sau 
khi theo đệ tử trở về, với các Bà-la-môn, Cư sĩ, phong ấp, quốc nhân, 
bèn tự cao mà trở về nhà. Như vậy là phiền lụy cho Tôn sư và cũng bị 
phiền lụy bởi các pháp ác bất thiện, ô uế, là gốc rễ cho sự hữu trong 
tương lai, phiền nhiệt, khổ báo, nhân của sanh-già-bệnh-chết; đó là phiền 
lụy cho Tôn sư. 

“Này A-nan, thế nào là sự phiền lụy cho đệ tử? Đệ tử của vị Tôn sư ấy 
học sự viễn ly của vị ấy, sông nơi rừng văng, trong rừng sâu, dưới gốc 
cây, trên sườn non, vắng bặt không tiếng động, xa lánh, không có sự dữ, 
không có bóng người, tùy thuận mà tĩnh tọa, hoặc sống tại nơi đó mà học 
sự viễn ly, tỉnh cần, được tăng thượng tâm, sống an lạc ngay trong đời 
hiện tại này. VỊ ẫy sau khi học sự viễn ly, tính cần, sống an ôn khoái lạc 
rồi, bèn theo đệ tử trở về với các Bà-la-môn, Cư sĩ, phong ấp, quốc nhân. 
Vị ấy sau khi theo đệ tử về với các Bà-la-môn, Cư sĩ, phong ấp, quốc 
nhân rồi, bèn tự cao mà trở về nhà. Như vậy [740a] là làm phiền lụy cho 
đệ tử, và cũng bị phiền lụy bởi các pháp ác, bất thiện, gốc rễ của sự hữu 
trong tương lai, phiền nhiệt, khổ báo, nhân của sanh-già-bệnh-chết. Đó là 
phiền lụy cho đệ tử. 

“Này A-nan, thế nảo là phiền lụy cho các đồng phạm hạnh? Ở đây Đức 
Như Lai xuất thế, Ngài là Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh 
Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, 
Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Ngài sống nơi rừng vắng, trong rừng sâu, 
dưới gốc cây, trên sườn cao, văng bặt không chút động, xa lánh, không 
có sự dữ, không có bóng người, tùy thuận mà tĩnh tọa. 

“Này A-nan, Đức Như Lai vì nghĩa lợi nào mà sống nơi rừng vắng, trong 
rừng sâu, dưới gốc cây, hoặc ở trên sườn cao, văng bặt không tiếng động, 
xa lánh, không có sự dữ, không có bóng ngườøi, tùy thuận tĩnh tọa?” 

Tôn giả A-nan bạch Đức Thế Tôn rằng: 


KINH CA-LAÂU-OÂ-ÑAØ-DI 658 





“Thế Tôn là Pháp bốn, Thế Tôn là Pháp chủ, Pháp do Thế Tôn. Cúi 
mong Thế Tôn thuyết giảng điều ấy, con nay sau khi nghe xong được 
biết rộng nghĩa ấy.” 

Đức Phật bèn nói: 

“Này A-nan, hãy lắng nghe, hãy khéo tư niệm. Ta sẽ phân biệt đầy đủ 
cho thầy nghe.” 

Tôn giả A-nan vâng lời lắng nghe. 

Đức Phật nói: 

“Này A-nan, như Lai không phải vì để được những gì chưa được, thu 
hoạch những gì chưa thu hoạch, chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ mà 
sống nơi rừng vắng, trong rừng sâu, dưới gốc cây, hoặc ở trên sườn cao, 
vắng bặt không tiếng động, xa lánh, không có bóng người, tùy thuận mà 
tĩnh tọa. Này A-nan, vì hai ý nghĩa mà Như Lai sống nơi rừng vắng, 
trong rừng sâu, dưới gốc cây, hoặc ở trên sườn cao, vắng bặt không tiếng 
động, xa lánh, không có bóng người, tùy thuận mà tĩnh tọa. Một là sống 
an lạc ngay trong hiện tại cho chính mình. Hai là từ mẫn đối với những 
người đời sau. 

“Hoặc giả, đời sau người người noi bóng Như Lai mà sống nơi rừng vắng, 
trong rừng sâu, dưới gốc cây, hoặc ở trên sườn cao, vắng bặt không tiếng 
động, xa lánh, không có sự dữ, không có bóng người, tùy thuận mà tĩnh 
tọa. Này A-nan, chính vì nghĩa lợi này mà Như Lai sống trong rừng vắng, 
trong rừng sâu, dưới gốc cây, hoặc ở trên sườn cao, vắng bặt không tiếng 
động, xa lánh, không có giận dữ, không có bóng người, tùy thuận tĩnh tọa. 
Hoặc sống ở nơi đó mà học sự viễn ly, tỉnh cần, được tăng thượng tâm, 
sống an lạc ngay trong đời hiện tại. 

“Vị ây sau khi học sự viễn ly, tinh cần, sống an ồn khoái lạc rồi, theo 
các đông phạm hạnh mà trở về với các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ml, Ưu-bà-tắc, 
Ưu-bà-di. Như Lai sau khi theo các đồng phạm hạnh trở về với các Tỳ- 
kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bả-tắc, Ưu-bà-di rồi, không tự cao mà trở về nhà. 
“Này A-nan, nếu vị ấy chứng ngộ bất động tâm giải thoát, thì Ta không 
nói vị ấy [740b] có sự chướng ngại. Nhưng nếu vị ấy chứng đắc bồn tăng 
thượng tâm”, sống an lạc trong đời hiện tại, vốn do trước kia sống tinh 





“Tứ tăng thượng tâm, ở đây chỉ Bốn tịnh lự hay Tứ thiền. 


89H CA-LAÂU-OÂ-ÑAØ-DI 





cần, không phóng dật, thì ở đây, hoặc giả có thể bị thối thất vì sự tụ hội 
đông đảo nhiều đệ tử. 

“Lại nữa, này A-nan, đệ tử của Tôn sư ẫy noi theo Tôn sư mà sống nơi 
rừng vắng, trong rừng sâu, dưới gốc cây, hoặc ở trên sườn cao, vắng bặt 
không tiếng động, xa lánh, không có sự dữ, không có bóng người, tùy 
thuận tĩnh tọa. Hoặc sống tại nơi đó mà học sự viễn ly, tinh cần, được 
tăng thượng tâm, sống an lạc ngay trong đời hiện tại. Vị ấy sau khi học 
sự viễn ly, tinh cần, sống an ôn khoái lạc rồi theo các đồng phạm hạnh 
mà trở về với các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bả-tắc, Ưu-bà-di. Vị ấy sau 
khi theo các đồng phạm hạnh trở về với các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bả- 
tắc, Ưu-bà-di rồi bèn tự cao mà trở về nhà. Như vậy là phiền lụy cho các 
đồng phạm hạnh và cũng bị phiền lụy bởi các pháp ác bất thiện, gốc rễ 
của sự hữu trong tương lai, phiền nhiệt, khổ báo, nhân của sanh-già- 
bệnh-chết. Đó gọi là phiền lụy cho các phạm hạnh. 

“Này A-nan, trong sự phiền lụy Tôn sư và đệ tử, sự phiền lụy cho các 
phạm hạnh rất là bất khả, không khả lạc, không khả ái, rất là không khả ý, 
khả niệm. Cho nên, này A-nan, các ngươi hãy hành sự từ hòa đối với Ta, 
đừng gây sự oán hận. 

“Này A-nan, thế nào là đệ tử đối với Tôn sư mà gây sự oán hận, không 
hành sự từ hòa? 

“Nếu Tôn sư thuyết pháp cho đệ tử, là vì thương yêu, lo lắng, mong cầu 
thiện lợi và phước lành, mong cầu sự an ồn khoái lạc cho đệ tử mà phát 
khởi từ bi tâm, nói rằng, “Đây là điều hữu ích. Đây là sự an lạc. Đây là sự 
hữu ích an lạc.” Nếu đệ tử ấy mà không cung kính, cũng không tùy thuận 
theo, không an trụ nơi chánh trí, tâm không hướng đến pháp tùy, pháp 
hành, không thọ lãnh chánh pháp, trái phạm những điều Tôn sư dạy, 
không được định, đệ tử như vậy là đối với Tôn sư mà gây sự oán hận, 
không hành sự từ hòa. 

“Nếu Tôn sư thuyết pháp cho đệ tử, thương yêu, lo lắng, mong cầu thiện 
lợi và an lành, mong cầu sự an ồn khoái lạc cho đệ tử phát khởi từ bi tâm 
mà nói rằng, “Đây là điều hữu ích. Đây là sự an lạc. Đây là sự hữu ích an 
lạc.” Nếu đệ tử thuận hành theo, an lập nơi chánh trí, tâm quy hướng đến 
pháp tùy, pháp hành, thọ lãnh Chánh pháp, không trái phạm lời giáo huấn 
của Tôn sư, có thể được định. Vị đệ tử như thể là đối với Tôn sư mà hành 





KINH CA-LAÂU-OÂ-ÑAØ-DI 660 


sự từ hòa, không gây sự oán hận. 

“Cho nên này A-nan, các ngươi đối với Ta hãy hành sự từ hòa, không 
gây sự oán hận. Vì sao vậy? Này A-nan, Ta không nói như vầy “Như 
người thợ gốm làm ngóï”.` Nhưng, này A-nan, Ta nói: “Nghiêm khắc, 
khắc khổ”. Nghiêm cấp chí khổ. Cái gì chắc thật, [740c] cái ấy đứng 
vững”. 

Đức Phật thuyết như vậy, Tôn giả A-nan và các Tỳ-kheo sau khi nghe 
Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành.”" 


"n 





“ “Người thợ gốm bao giờ cũng phải nhẹ tay đối với ngói. Nhưng một vị Tôn sư 
không chỉ nuông chiều đệ tử. Như “đào sư tác ngõa” lúqlif'ƒf: Fú. Päli, thành cú: 
yathã kumbakäro ãmake ãmakamaie, như thợ gôm đối với đồ gốm chưa nung 
chín. 

' Nghiêm cấp chí khổ X⁄Z4##f, Päli: niggayha niggayha, pavayha pavagha, 
khiển trách khiến trách, tán thán tán thán. 

“ “Nhược chân thật giả, tất năng vãng giả #7f†f#7§§{†ktH.. PRli: yo sáro so 
thassafi. 

*° Bản Hán, hết quyền 49. 




















PHẨM 18: ĐẠI 


TỤNG NGÀY THỨ NĂM 
Hậu tụng 
WẲWNEES 2XlIWRfiM 
jPEH] 4H JEIJH) - 4š 
HHÚHDSESENUH  [HẨHHL⁄[L]*ẩY]7Z 






















































































Kệ tóm tắt: 
Gia-lâu O-đà-d1, 
Mâu-lê-phá-quân-na, 
Bạt-đà, A-thâp-bôi, 
Châu-na, Ưu-bà-]i, 
Đieừu ngự, S1 tuệ địa, 
A-lê-yta, Trà-đê. 

192. KINH CA-LÂU-Ô-ĐÀ-DI 
193. KINH MÂU-LÊ-PHÁ-QUÂN-NA 
194. KINH BẠT-ĐÀ-HÒA-LỢI 
195. KINH A-THÁP-BÓI 
196. KINH CHÂU-NA 
197. KINH ƯU-BA-LY 
198. KINH ĐIÊU NGỰ ĐỊA 
199. KINH SI TUỆ ĐỊA 
200. KINH A-LÊ-TRA 
201. KINH TRÀ-ĐỀ 


192. KINH CA-LÂU-Ô-ĐÀ-DI 
Tôi nghe như vầy. 
Một thời Phật trú trong nước Ương-già', cùng với đại chúng Tỳ-kheo, 
đến A-hòa-na?, ở tại tịnh xá Kiền-nhã'. 
Bấy giờ sau khi đêm đã qua, vào buổi sáng, Đức Thế Tôn khóac y cầm 
bát đi vào A-hòa-na khất thực. Sau khi ăn xong, sau buôi trưa, Ngài cất y 
bát, rửa tay chân, vắt ni-sư-đàn lên vai, đi đến một khu rừng đề nghỉ trưa!. 
Tôn giả Ô-đà-di, cũng sau khi đêm đã qua, vào buốồi sáng sớm, khóac y 
cầm bát vào thôn A-hòa-na khất thực. Sau khi ăn xong, sau buôi trưa, 
Tôn giả cất y bát, rửa tay chân, vắt ni-sư-đàn lên vai, đi theo hầu sau Phật 
mà nghĩ rằng, “Nếu Thế Tôn đi nghỉ trưa ở đâu, mình cũng đến nghỉ mát 
ở đó.” 
Rồi Thế Tôn vào trong rừng, đến dưới một gốc cây, trải ni-sư-đàn mà 
ngồi kiết già. Tôn giả Ô-đà-di cũng đi vào khu rừng ấy, cách Phật không 
xa, đến dưới một gốc cây, trải ni-sư-đàn ngồi kiệt giả. 
Bấy giờ Tôn giả Ô-đà-di, riêng một mình ngồi tĩnh tọa chỗ thanh vắng 
mà tư duy, trong tâm nghĩ rằng, “Đức Thế Tôn làm lợi ích rất nhiều cho 
chúng ta. Đức Thiện Thệ mang lại [741a| sự an ôn rất nhiều cho chúng ta. 
Đức Thế Tôn trừ cho chúng ta các pháp khổ, làm tăng thêm pháp lợi ích 
an lạc cho chúng ta. Đức Thế Tôn trừ cho chúng ta vô lượng pháp ác, 
pháp bắt thiện, làm tăng thêm vô lượng pháp thiện và vi diệu cho chúng 
ta.” 
Vào lúc xế, Tôn giả Ô-đà-di rời chỗ ngồi đứng dậy đi đến chỗ Phật, cúi 
đầu đảnh lễ sát chân Phật, lui ngồi một bên. Đức Thê Tôn bảo răng: 


“Này Ô-đà-di, ông không thiếu thốn gì, được an ôn khoái lạc, sức khỏe 





'Ương-già #ŸŸllI.. M 66: Añgauttarãpesu. 

“A-hòa-na ["J#Ÿli. M 66: Äpana, một thị trấn ở trong Aguttaräpa, một bộ 
phận của nước Anga. 

Kiền-nhã ÿ# 27. M 66: Keniya; dịch là “Chúng tụ”, Phiên Phạn Ngữ 10 
(No.2130, tr.1041b). 


*#Trú kinh hành ###4#ƒƒ. Päli: đ¡ivãvizzra, “an trú ban ngày” tức nghỉ ngày, hay 
nghỉ trưa, không phải kinh hành đi bộ. 











EØ§H MAÂU-LEÂ-PHAÙ-QUAÀN-NA 


vẫn như thường chăng?” 

Tôn giả Ô-đà-di bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, con không thiếu thốn gì, an ổn khoái lạc, và sức khỏe 
vẫn như thường.” 

Thể Tôn lại hỏi rằng: 

“Này Ô-đà-di, vì sao ông không thiếu thốn, thường được an ồn, và sức 
khỏe vẫn như thường?” 

Tôn giả Ô-đà-di đáp rằng: 

“Bạch Thế Tôn, con riêng một mình ngồi tĩnh tọa chỗ thanh văng mà tư 
duy, trong tâm nghĩ rằng, “Đức Thế Tôn làm lợi ích rất nhiều cho chúng 
ta. Đức Thiện Thệ mang lại sự an ồn rất nhiều cho chúng ta. Đức Thế 
Tôn trừ cho chúng ta các pháp khổ, làm tăng thêm pháp lợi ích an lạc cho 
chúng ta. Đức Thế Tôn trừ cho chúng ta vô lượng pháp ác, pháp bắt thiện, 
làm tăng thêm vô lượng pháp thiện và vi diệu cho chúng ta. 

“Bạch Thế Tôn, khi xưa Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo rằng, “Hãy dứt trừ 
việc ăn quá giữa trưa'.” Bạch Thế Tôn, chúng con nghe rồi mà không 
kham, không nhẫn, không muốn, không vui, mà nghĩ rằng, “Nếu có Bả- 
la-môn, Cư sĩ tín tâm đi đến chúng viên bồ thí, tạo phước rộng rãi, chúng 
ta tự tay nhận lấy đồ ăn; nhưng Thế Tôn hôm nay dạy ta từ bỏ điều này; 
Đức Thiện Thệ dạy ta dứt tuyệt điều này.` Chúng con lại nói như vầy, 
“VỊ Đại Sa-môn ấy không tiêu hóa nối đồ ăn. Nhưng chúng con đối với 
oai thần điệu đức của Thế Tôn, kính trọng, bất kham, cho nên chúng con 
chấm dứt việc ăn sau gữa trưa. 

“Lại nữa, khi xưa Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo răng, “Các ông hãy dứt trừ 
việc ăn tối." Bạch Thế Tôn, chúng con nghe rồi mà không kham, không 
nhẫn, không thích, không vui. Chúng con nghĩ rằng, “Trong hai bữa ăn 
rất tối thượng, tối diệu, tối thắng, tối mỹ mà Thế Tôn nay dạy ta chấm 
dứt cả." Chúng con lại nói rằng, “Vị Đại Sa-môn này không tiêu hóa nỗi 
đỗ ăn.” 

“Bạch Thế Tôn, khi xưa có một cư sĩ mang rất nhiều đồ ăn thức uống 
ngon lành trở về nhà, bảo người nhà rằng, 'Các ngươi hãy lẫy đồ ăn này 








” Quá trung thực 3'HY. Päli: đivawikãlabhojanam: ăn phi thời ban ngày. 


KINH MAÂU-LEÂ-PHAÙ-QUAÀN-NA 667 





đem cất một chỗ. Ta sẽ tụ tập mọi người để ăn ban đêm, không ăn buôi 
sáng và buôi trưa." Bạch Thế Tôn, các nhà bày soạn các món ăn rất ngon 
lành thượng diệu, chỉ ăn trong ban đêm mà ta thì buỗi sáng và buôi trưa, 
nhưng Thế Tôn nay dạy ta từ bỏ việc đó, Đức Thiện Thệ dạy ta dứt trừ 
việc đó.` Nhưng chúng con đối với oai thần diệu đức của Thế Tôn, kính 
trọng bất kham, [741b] cho nên chúng con chấm dứt việc ăn ban đêm. 
“Bạch Thế Tôn, con lại nghĩ rằng, “Nếu có Ty-kheo phi thời đi vào thôn 
ấp khất thực, hoặc có thể gặp kẻ đạo tặc đang hành sự hay chưa hành sự, 
hoặc gặp cọp, gặp nai, hoặc gặp cả cọp nai, hoặc gặp beo gặp gấu, hoặc 
gặp cả beo gấu, hoặc sống” ở những chỗ như vậy, hoặc gặp voi dữ, ngựa 
dữ, bò dữ, chó dữ, hoặc gặp ô răn, hoặc bị ném đất, hoặc bị gậy đánh, 
hoặc té vào mương rãnh, hoặc rơi vào hầm xí, hoặc cỡi lên bò đang nằm, 
hoặc lọt xuống hầm sâu, hoặc vướng vào bụi gai, xem xét thấy nhà 
trống mà bước vào nhà như vậy, khi vào trong đó rồi, người con gái 
thấy rủ rê làm việc bắt tịnh hạnh xấu xa. 

“Bạch Thế Tôn, xưa có một Tỳ-kheo” trong đêm tối mịt, trời mưa lâm 
râm, chớp lóe như lửa xẹt, mà phi thời đi vào nhà người ta khất thực. 
Bấy giờ người đàn bà đi ngoài rửa chén bát. Khi ấy người đàn bà này 
trong cơn chớp lóe, trông xa thấy Tỳ-kheo tưởng là quý. Thấy rồi, bả ta 
kinh hãi, lông tóc dựng ngược, thất thanh la lớn, tức thì ngả xuống), 
miệng nói rằng, 'Ông là ma! Ông là ma!? Tỳ-kheo mới nói với người 
đàn bà ấy rằng, “Này cô em, tôi không phải là ma đâu, tôi là Sa-môn 
đến khất thực.” Bấy giờ người đàn bà ấy giận và mắng vị Tỳ-kheo rất 
nhức nhối, rất dữ dẫn rằng, 'Sa-môn hãy vong mạng cho lẹ đi! Bố mẹ 
Sa-môn hãy chết cho lẹ đi! Dòng họ Sa-môn hãy tuyệt diệt đi! Sa-môn 
hãy lòi ruột đi! Sa-môn trọc đầu, đen thui, tuyệt tự, không con cái! Hãy 
cầm dao bén mà tự mô bụng đi! Chớ đừng đi khất thực phi thời ban 
đêm. Ôi chao! Tại Sa-môn mà tôi bị té!” Bạch Thế Tôn, con nhớ lại 
chuyện đó rồi tâm sanh hân hoan. Bạch Thế Tôn, con nhờ sự hân hoan 
này mà sung mãn châu thân, chánh niệm chánh trí, phát sanh hỷ, khinh 
an, lạc, định. Bạch Thế Tôn, con nhờ định này, sung mãn châu thân mà 





°“ Vãng ‡È: đi qua. TNM: trú †È. 
TM 66: Udãyi tự thuật. 
Ÿ Đọa thần Fỗ #š, xây thai;TNM: đọa thân Fð 4. 


† 





EØ§H MAÂU-LEÂ-PHAÙ-QUAÀN-NA 





được chánh niệm chánh trí. Như vậy, bạch Thế Tôn, con không thiếu 
thốn gì, thường được an ồn, khoái lạc, khí lực bình thường.” 
Thế Tôn khen răng: 
“Lành thay! Lành thay! Ô-đả-di, ông nay không phải như người ngu sĩ 
kia, khi Ta nói với người ngu si ấy rằng, “Các ông hãy từ bỏ điều này", 
thì nó nói rằng, “Đó là việc nhỏ nhặt, đủ thiếu gì mà phải từ bỏ. Nhưng 
nay Thế Tôn dạy ta phải từ bỏ việc ấy. Thiện Thệ muốn ta dứt tuyệt việc 
ấy!” Và nó cũng nói như vây, “Vị Đại sa-môn này không tiêu hóa nỗi đồ 
ăn”, rồi nó không từ bỏ. Không phải chỉ với Ta mà nó không vừa ý, 
không nhẫn thọ; đối với các Tỳ-kheo khéo giữ gìn giới, nó cũng không 
vừa ý, không nhẫn thọ. [741e] Này Ô-đả-di, người ngu sĩ kia bị trói buộc 
rất cứng, rất chặt, càng lúc càng gắt gao không thể đoạn tuyệt, không thể 
giải thoát. 
“Này Ô-đà-di, ví như có một con ruồi bị dính dưới bãi nước mũi. Nó ở 
trong đó hoặc khô hoặc chết. Này Ô-đà-di, hoặc có người nói rằng: “Con 
ruổi kia tuy bị dính mà không cứng, không chặt, không càng lúc càng gắt 
gao nên có thể đoạn tuyệt, có thể giải thoát. Nói như vậy có đúng 
không?” 
Ô-đà-di bạch rằng: 
“Không đúng, bạch Thể Tôn! Vì sao? Vì con ruồi đã bị dính. 
Nó ở trong đó hoặc khổ hoặc bị chết. Thế nên, bạch Thế Tôn, 
con ruôi kia bị dính rất cứng, rất chặt, càng lúc càng gắt gao, 
không thể đoạn tuyệt, không thể giải thoát. ” 
“Này Ô-đà-di, người ngu sĩ kia đuợc Ta bảo rằng “Các ngươi hãy từ bỏ 
điều này, thì nó nói như vây, “Đó là việc nhỏ nhặt, đủ thiếu gì mà phải từ 
bỏ. Nhưng Thế Tôn nay dạy ta phải từ bỏ việc ấy! Thiện Thệ muốn ta từ 
bỏ việc ấy!” Và nó cũng nói như vây, “Vị Đại Sa-môn này không tiêu hóa 
nổi đồ ăn.' Rồi nó không từ bỏ. Không chỉ đối với Ta nó không vừa ý, 
không nhẫn thọ, mà chúng đối với các Tỳ-kheo khéo giữ gìn giới, nó 
cũng không vừa ý, không nhẫn thọ. Này Ô-đà-di, người ngu sĩ kia bị trói 
rất cứng, rất chặt, càng lúc càng gắt gao, không thê đoạn tuyệt, không thể 
giải thoát. Này Ô-đà-di, nếu có một thiện gia nam tử được Ta bảo rằng, 
“Ngươi hãy từ bỏ điều này,” thì người ấy không nói như vầy, “Đó là việc 
nhỏ nhặt, đủ thiếu gì mà phải từ bỏ. Nhưng Thế Tôn nay dạy ta từ bỏ 


KINH MAÂU-LEÂ-PHAÙ-QUAÀN-NA 669 





việc ấy! Thiện Thệ muốn ta từ bỏ!” và cũng không nói như vầy, “Vị Đại 
Sa-môn này không tiêu hóa nổi đồ ăn.” Rồi người ấy từ bỏ. Người ấy đối 
với Ta không sanh tâm không vừa ý, không nhẫn thọ, và đối với các Tỳ- 
kheo khéo giữ gìn giới, cũng không sanh tâm không vừa ý, không nhẫn 
thọ. Này Ô-đà-di, thiện gia nam tử ấy không bị trói cứng, không chắc, 
không càng lúc càng gắt gao, có thê đoạn tuyệt, có thê giải thoát. 
“Này Ô-đà-đi, ví như con voi chúa tuôi đến sáu mươi, sẽ thành một ma- 
ha-năng-già” kiêu ngạo, đủ ngà đủ vóc, gân sức tráng kiện, nó bị trói chặt, 
nhưng nó nỗ lực chuyển mình, sự trói chặt kia liền bị bức, và nó trở về 
chỗ cũ. Này Ô-đà-di, nếu có người nói như vẫy, “Con voi chúa to lớn kia 
tuổi đến sáu mươi, đã thành một ma-ha-năng-già kiêu ngạo, đủ ngà đủ 
vóc, gân sức tráng kiện, nó bị trói chặt, càng lúc càng gắt gao, không thể 
đoạn tuyệt, không thê giải thoát được.” Nói như vậy có đúng không?” 
Tôn giả Ô-đả-di bạch răng: 
“Không đúng, bạch Thể Tôm! Vì sao? Vì con voi chúa [742a] 
to lớn kia tuổi đến sáu mươi, đã thành một ma-ha-năng-già 
kiêu ngạo, đủ ngà đủ vóc, gân cốt tráng kiện, bị trói chặt, 
nhưng nó nỗ lực cựa mình, sự trói chặt kia liền bị bứt và nó 
trở về chỗ cũ. Bạch Thế Tôn, cho nên con voi chúa to lớn kia, 
tuổi đến sáu mươi, đã trở thành một ma-ha-năng-già kiêu 
ngạo, gân cốt tráng kiện, sự trói buộc kia không chặt, không 
càng lúc càng gắt gao, có thể đoạn tuyệt, có thể giải thoát. ” 
“Cũng như vậy, này Ô-đà-di, với thiện gia nam tử kia, Ta khuyên rằng, 
“Ngươi hãy từ bỏ điều này”, người ấy không nói như vây, “Đó là việc nhỏ 
nhặt, đủ thiếu gì mà phải từ bỏ! Nhưng Thế Tôn nay dạy ta từ bỏ! Thiện 
Thệ muốn ta từ bỏ!” Và cũng không nói như vây, “Vị Đại Sa-môn này 
không tiêu hóa nổi đồ ăn" và người ấy liền từ bỏ. Không chỉ đối với Ta vị 
ấy không sanh tâm không vừa ý, không chấp nhận mà đối với những Tỳ- 
kheo khéo giữ gìn giới cũng không sanh tâm không vừa ý, không chấp 
nhận. Này Ô-đà-di, thiện gia nam tử ấy bị trói không chặt, không cứng, 
không càng lúc càng gắt gao, có thể đoạn tuyệt, có thể giải thoát. Này Ô- 
đà-di, với người ngu si mà Ta khuyên dạy rằng, “Ngươi hãy từ bỏ điều 
nảy”, người ấy sẽ nói như vầy, “Đó là việc nhỏ nhặt, đủ thiếu gì mà phải 





9 « . gi cà. Siờ = * ° 
Ma-ha-năng-già; PälI: mahanaga. M 66: rañño nãgo, con vo1 của vua. 





&ƒWH MAÂU-LEÂ-PHAÙ-QUAÀN-NA 


từ bỏ. Nhưng Thế Tôn nay dạy ta từ bỏ! Thiện Thệ muốn ta từ bỏ!” và 
cũng nói như vầy, “Vị Đại Sa-môn này không tiêu hóa nổi đồ ăn' rồi nó 
không chịu từ bỏ. Không chỉ đối với Ta nó sanh tâm không vừa ý, không 
chấp nhận mà đối với các Tỳ-kheo giữ giới cân thận, nó cũng sanh tâm 
không vừa ý, không chấp nhận. Này Ô-đả-di, người ngu sĩ kia bị trói chặt 
cứng, rất chặt, càng lúc càng gắt gao, không thể đoạn tuyệt, không thê 
giải thoát. 

“Này Ô-đà-di, ví như người nghèo khổ, không có của cải, cũng không có 
thế lực; người ây có một người vợ mả cặp mắt bị mù, lại xấu xí, không 
khả ái; chỉ có một cái nhà đỗ nát, mưa dột, chim quạ bu đến đậu, tệ 
không thê ở. Lại có một cái giường bị gãy Sập, tệ không thể nằm; có một 
cái lu bị thủng không dùng được. Người ấy thấy vị Tỳ-kheo sau khi ăn 
xong, rửa sạch chân, trải ni-sư-đàn ngôi dưới một gốc cây mát mẻ điều 
hòa mà tu tập tăng thượng tâm. Người ấy thấy vậy trong tâm nghĩ rằng 
“Sa-môn thật là khoái lạc, Sa-môn như Niết-bàn. Ta thật là xấu xa vô đức. 
Vì sao? Vì ta có một người vợ mà cặp mắt bị mù, lại xấu xí, không khả ái, 
nhưng không thê bỏ; chỉ có một cái nhà đỗ nát, mưa dột, chim quạ bu đến 
đậu, tệ không thể ở, nhưng cũng không thể bỏ. Lại có một cái giường bị 
gãy sập, tệ không thê [742b] nằm, nhưng không thể bỏ; có một cái lu bị 
thủng không dùng được nhưng cũng không thể bỏ. Ta ưa thích Tỳ-kheo, 
cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, 
xuất gia học đạo.” Này Ô-đả-di, nếu có người nói như vầy, “Người nghèo 
khổ kia không có tiền của cũng không có thế lực, mà bị trói buộc không 
cứng không chặt, không càng lúc càng gắt gao, có thể đoạn tuyệt có thê 
giải thoát.” Nói như vậy có đúng chăng?” 

Tôn giả Ô-đà-di đáp: 

“Không đúng, bạch Thế Tôn! Vì sao? Vì người nghèo khổ kia không có 
tiền của cũng không có thế lực, có một người vợ mà cặp mắt bị mù, lại 
xâu xí, không khả ái, nhưng không thê bỏ; chỉ có một cái nhà đồ nát, mưa 
đột, chim quạ bu đến đậu, tệ không thể ở, nhưng cũng không thể bỏ. Lại 
có một cái giường bị gãy sập, tệ không thê nằm; có một cái lu bị thủng 
không dùng được nhưng cũng không thê bỏ. Dù người ấy ưa thích như vị 
Tỳ-kheo, cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, sống 
không gia đình, xuất gia học đạo. Bạch Thế Tôn, thế cho nên người 
nghèo khổ kia, không có tiền của cũng không có thế lực, bị trói rất cứng, 


KINH MAÂU-LEÂ-PHAÙ-QUAÀN-NA 671 





rất chặt, càng lúc cảng gắt gao không thể đoạn tuyệt cũng không thê giải 
thoát được.” 

“Cũng vậy, này Ô-đà-di, nếu có người ngu si mà Ta khuyên rằng “Ngươi 
hãy từ bỏ điều ấy”, người ấy lại nói rằng “Đó là việc nhỏ nhặt, đủ thiếu gì 
mà phải từ bỏ. Nhưng Thế Tôn dạy ta phải từ bỏ! Thiện Thệ dạy ta phải 
từ bỏ!” Và cũng nói “Vị Đại Sa-môn này không tiêu hóa đồ ăn. Rồi 
người ấy không đoạn trừ. Nó không chỉ đối với Ta sanh tâm không vừa ý, 
không chấp nhận, mà đối với các Tỳ-kheo giữ gìn giới hạnh cần thận, nó 
cũng sanh tâm không vừa ý, không chấp nhận. Này Ô-đà-di, thế cho nên 
người ngu sỉ kia bị trói rất cứng, rất chặt, càng lúc càng gắt gao, không 
thê đoạn trừ, không thê giải thoát. Này Ô-đà-di, nếu một thiện gia nam tử 
mà Ta khuyên rằng “Ngươi hãy từ bỏ điều này,` người ấy không nói như 
vầy “Ấy là việc nhỏ nhặt, đủ thiếu gì mà phải từ bỏ. Nhưng Thế Tôn dạy 
ta phải từ bỏ! Thiện Thệ dạy ta phải từ bỏ!” Và cũng không nói “VỊ Đại 
Sa-môn này không tiêu hóa đồ ăn. Rồi người ấy đoạn trừ. Người không 
chỉ đối với Ta không sanh tâm không vừa ý, không chấp nhận, mà đối 
với các Tỳ-kheo giữ gìn giới hạnh cẩn thận, nó cũng không sanh tâm 
không vừa ý, không chấp nhận. Này Ô-đà-di, thế cho nên thiện gia nam 
tử kia bị trói không cứng, không chặt, không cảng lúc cảng gắt gao, có 
thể đoạn trừ, có thể giải thoát. 

“Này Ô-đà-di, ví như cư sĩ, con cư sĩ, rất ølảu có, sung sướng, rất nhiều 
tiền của, [742e] sản nghiệp súc mục không thể tính được, phong hộ thực 
ấp, lúa gạo, bao nhiêu những nhu dụng sinh sống đều rất đầy đủ. Nô tỳ, 
voi ngựa thôi thì không kể. Người ấy thấy VỊ Tỳ-kheo sau khi ăn xong, 
rửa tay chân, trải ni-sư-đàn ngồi dưới một gốc cây mát mẽ điều hòa mà tu 
tập tăng thượng tâm. Thấy vậy người ấy nghĩ rằng “Sa-môn thật là khoái 
lạc, Sa-môn như Niết-bàn. Ta nên từ bỏ sự giàu sang sung sướng, vàng 
bạc châu báu, voi ngựa, nô tỳ, hâm mộ làm Tỷ-kheo, cạo bỏ râu tóc, mặc 
áo ca-sa, chí tín, lia bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo !? 
Này Ô-đà-di, có người lại nghĩ rằng “Người cư sĩ, con người cư sĩ kia bị 
trói rất cứng, rất chặt, càng lúc càng gắt gao, không thể đoạn trừ, không 
được giải thoát.” Nói như vậy có đúng không?” 

Tôn giả Ô-đả-di bạch rằng: 

“Không đúng, bạch Thế Tôn! Vì sao? Vì người cư sĩ hay con người cư sĩ 
kia có thể xa lìa, vứt bỏ sự giàu sang, phú quý, vàng bạc châu báu, lúa 


8H MAÂU-LEÂ-PHAÙ-QUAÀN-NA 





gạo, voi ngựa, nô tỳ để làm Tỳ-kheo, cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, 
lia bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo. Bạch Thế Tôn, thế 
cho nên người cư sĩ hay con người cư sĩ kia bị trói không cứng chặt, 
không càng lúc càng gắt gao, có thê đoạn trừ, có thê giải thoát được.” 
“Cũng như vậy, này Ô-đà-di, nếu một thiện gia nam tử mà Ta khuyên 
rằng “Ngươi hãy từ bỏ điều này,” người ấy không nói như vây “Ấy là việc 
nhỏ nhặt, đủ thiếu gì mà phải từ bỏ. Nhưng Thế Tôn dạy ta phải từ bỏ! 
Thiện Thệ dạy ta phải từ bỏ!” Và cũng không nói “VỊ Đại Sa-môn này 
không tiêu hóa đồ ăn. Rồi người ấy đoạn trừ. Người ấy không chỉ đối 
với Ta không sanh tâm không vừa ý, không chấp nhận, mà đối với các 
Tỳ-kheo giữ gìn giới hạnh cần thận, nó cũng không sanh tâm không vừa 
ý, không chấp nhận. Này Ô-đà-di, thế cho nên thiện gia nam tử kia bị trói 
không cứng, không chặt, không càng lúc càng gắt gao, có thể đoạn trừ, có 
thê giải thoát. 

“Này Ô-đả-di, Tỳ-kheo hành xả''. Vị ấy hành xả rồi, phát sanh suy 
niệm tương ưng với dục'!, bị ái lạc ràng buộc. Vị ấy ham thích nó, 
không đoạn, không trụ”, không nhả bỏ. Này Ô-đà-di, Ta nói đó là trói 
buộc, không nói là giải thoát. Vì sao? Vì các kết sử là bất thiện. '* Ô-đả- 
di, vì kết sử là bất thiện, cho nên Ta nói đó là trói buộc, không nói là 
giải thoát. 

“Này Ô-đả-di, Tỳ-kheo hành xả; vị ấy hành xả rồi, phát sanh suy niệm 
tương ưng với dục, bị ái lạc ràng buộc. Vị ấy không ham thích nó, 
nhưng đoạn, trụ, nhả bỏ. Này Ô-đà-di, Ta nói đó cũng là trói buộc, 
không phải là giải thoát. Vì sao? Vì các kết sử là bất thiện. Này Ô-đà-di, 
vì kết sử bất thiện, cho nên Ta nói là trói buộc, không nói là [743a] giải 
thoát. 





'° Hành xả fƒ‡%. Päli: „oadhipahänäya patipannam, hướng đến đoạn trừ hữu dư y, 
thực hành đề xả trừ sanh y (hữu y). M 66: có bốn hạng người. 

'' Dục tương ưng niệm ÄX†|HƑE ; PRli: upadhipatisamyuttãa sarasamkappä, những 
niệm tưởng và tư duy liên hệ chặt với hữu dư y. 

“Bất trụ S£Œ, ở đây nên hiểu là “làm cho không tồn tại”; Pãli: anabhãvam 








gamecfi. 
 ẦM 66: indriyavemattatä hi me... viditã, Ta nói, có sự sai biệt về căn tánh. Câu này 
kêt luậ cho cả bôn hạng người. 





KINH MAÂU-LEÂ-PHAÙ-QUAÀN-NA 673 


“Này Ô-đà-di, Tỳ-kheo hành xả; vị ấy hành xả rồi, thỉnh thoảng ý lãng 
quên, song hành với suy niệm tương ưng với dục, bị ái lạc ràng buộc, sự 
quán chậm nhưng bị diệt nhanh''. Này Ô-đà-di, ví như hòn sắt hay lưỡi 
cày sắt trọn ngày bị đốt; nếu có người nhỏ lên đó hai hoặc ba giọt nước, 
nhỏ chậm, không liên tục, nước bèn tiêu tan mau chóng. Này Ô-đà-di, 
cũng vậy, Tỳ-kheo hành xả; vị ấy hành xả rồi thỉnh thoảng quên lãng, 
song hành với niệm tương ưng dục, bị ái lạc ràng buộc, sự quán chậm 
nhưng bị diệt nhanh. Này Ô-đà-di, Ta nói như thế là trói buộc không 
phải là giải thoát. Vì sao? Vì các kết sử là bất thiện. Này Ô-đà-di, vì kết 
sử bất thiện cho nên Ta nói là trói buộc, không nói là giải thoát. 

“Này Ô-đà-di, cùng ở nơi gốc rễ của khổ, mà an trụ không sanh tử, ở nơi 
vô thượng ái tận mà tâm khéo giải thoát'?. Này Ô-đà-di, Ta nói là giải 
thoát, không nói là trói buộc. Vì sao? Vì các kết sử đã chấm dứt. Này Ô- 
đà-di, vì các kiết sử đã chấm dứt cho nên Ta nói là giải thoát không nói là 
trói buộc. 

“Này Ô-đà-di, có sự an lạc không phải là Thánh lạc mà là phàm phu lạc, 
là gốc rễ của bệnh hoạn, gốc rễ của mụt nhọt, gốc rễ của gai nhọn, thuộc 
vật dục “, thuộc sanh tử, không nên tu, không nên tập hành, không nên 
phát triển. Ta nói đối với sự lạc ấy không nên tu tập. Này Ô-đà-di, có sự 
lạc gọi là Thánh lạc, là sự lạc vô dục, lạc viễn ly, lạc tịch tịnh, lạc chánh 
giác, không phải vật dục, không thuộc sanh tử, nên tu, nên tập hành, nên 
phát triển. Ta nói đối với sự lạc ây nên tu tập. 

“Này Ô-đà-di, thế nào gọi là sự lạc không phải là Thánh lạc mà là phàm 
phu lạc, là gốc rễ của bệnh hoạn, gốc rễ của mụt nhọt, là gốc rễ của tên 
dâm, thuộc vật dục, thuộc sanh tử, không nên tu, không nên tập hành, 
không nên phát triển, Ta nói đối với sự lạc ấy không nên tu tập? Nếu 
nhân nơi ngũ dục mà sanh lạc, sanh hỷ, đó là sự lạc không phải là Thánh 
lạc, mà là phàm phu lạc, là gốc rễ của bệnh hoạn, gốc rễ của mụt nhọt, 








'#Trì quán tốc diệt ðš#3##. M 66: dandho samppädo. atha kho nam khippameva 
pajahari, niệm khởi lên chậm nhưng bị đoạn tuyệt nhanh. 

'*M 66: upadhi dukkhassa mhlan tỉ viditvã iứi nirupadhi hoti upadhisamkhaye vimufto, 
sanh y (hữu dư y) là gốc rễ của khổ; sau khi biết như vậy, trở thành không sanh 
y, giải thoát với sự diệt tận của sanh y. 

'* Hữu thực 4ƒ. 

















&NH MAÂU-LEÂ-PHAÙ-QUAÀN-NA 





gốc rễ của gai nhọn, có thức ăn, có sanh tử, không nên tu tập, không nên 
tập hành, không nên phát triển, Ta nói đối với sự lạc ây không nên tu tập. 
“Này Ô-đà-di, thế nào là có sự lạc được gọ! là Thánh lạc? Đó là sự lạc vô 
dục, lạc viễn ly, lạc tịch tĩnh, lạc chánh giác, không thuộc vật dục, không 
thuộc sanh tử, nên tu, nên tập hành, nên phát triển, Ta nói đối với sự lạc 
ấy nên tu tập. 

“Này Ô-đà-di, Tỳ-kheo ly dục, ly [743b] pháp ác bất thiện, cho đến 
chứng đắc đệ Tứ thiền, thành tựu và an trụ. Đó là sự lạc được gọi là 
Thánh lạc, là sự lạc vô dục, lạc viễn ly, lạc tịch tịnh, lạc chánh giác, 
không phải vật dục, không thuộc sanh tử, nên tu, nên tập hành, nên phát 
triển. Ta nói đối với sự lạc ây nên tu tập. 

“Này Ô-đà-di, Tỳ-kheo ly dục, ly pháp ác bắt thiện, có tầm có tứ, có hỷ 
lạc do ly dục phát sanh, chứng đắc Sơ thiền thành tựu an trú. Thánh nói 
đó là di động.'” Trong đó những gì mà Thánh nói là di động? Trong đó có 
tầm có tứ nên Thánh nói là di động. 

“Trong đây những gì mà Thánh nói là di động? Này Ô-đà-di, Tỳ-kheo 
tầm tứ tịch tịnh, nội tâm tĩnh chỉ, nhất tâm, không tầm, không tứ, có hỷ 
lạc do định sanh, chứng đắc Nhị thiền, thành tựu và an trụ. Đó là điều mà 
Thánh nói là di động. Trong đó những gì mà Thánh nói là di động? Nếu 
đạt được hỷ này Thánh nói là di động. 

“Trong đây những gì mà Thánh nói là di động? Này Ô-đà-di, Tỳ-kheo xả 
ly hỷ dục, an trụ xả vô cầu, chánh niệm, chánh trí, thân cảm giác lạc, điều 
mà Thánh nói là Thánh xả, niệm, an trú lạc'°, chứng đắc đệ Tam thiền, 
thành tựu và an trụ. Đó là điều mà Thánh nói là di động. Trong đó những 
gì mà Thánh nói là di động? Vì có tâm lạc '” nên Thánh nói là di động. 
“Trong đây những gì mà Thánh nói là không di động? Này Ô-đà-di, Tỳ- 
kheo lạc diệt, khổ diệt, hỷ ưu vốn đã diệt, không khổ không lạc, xả niệm 
thanh tịnh, chứng đắc Tứ thiền, thành tựu và an trú. Đó là điều mà Thánh 





'M 66 (ï. 454): ¡dam iãjitasmim vadämi, “Ta nói thiền này còn dao động.” 
==. 


'5TNM: lạc trụ &»ông ##f}Zš. Bản Cao-li: lạc trụ £hất 3š. PÄli: sukhavihãra, an 
trú với lạc. 








'°Tâm lạc. Pãli: upekhãsukham, xả và lạc. 


KINH MAÂU-LEÂ-PHAÙ-QUAÀN-NA 675 





nói là không di động.” 

“Này Ô-đà-di, Tỳ-kheo ly dục, ly ác bất thiện pháp, có tầm có tứ, có hỷ 
lạc do ly dục sanh, chứng đắc Sơ thiền thành tựu và an trụ. Này Ô-đà-di, 
ở đây Ta nói chưa được hoàn toàn, chưa đạt đến đoạn trừ, không đạt đến 
sự quá độ”'. Trong đó những gì là quá độ? Này Ô-đả-di, Tỳ-kheo tầm tứ 
đã dứt, nội tĩnh, nhất tâm, không tầm không tứ, hỷ lạc do định sanh, đạt 
đến Nhị thiền, thành tựu và an trụ. Đấy là sự quá độ, được nói đến trong 
đó. 

“Này Ô-đà-di, Ta nói đây cũng chưa đạt được hoàn toàn, không đạt đến 
sự đoạn trừ, không đạt đến sự quá độ. Vậy trong đó những gì là quá độ? 
Này Ô-đà-di, Ty-kheo ly hỷ dục, an trú xả vô cầu, chánh niệm chánh trí, 
thân cảm thọ lạc, điều mà Thánh gọi là Thánh xả, niệm, an trụ lạc, chứng 
đắc đệ Tam thiền, thành tựu và an trú. Đây là sự quá độ được nói đến 
trong đó. 

“Này Ô-đà-di, Ta nói ở đây cũng chưa được hoàn toàn, không đạt đến 
đoạn trừ, không đạt đến sự quá độ. Vậy trong đó những gì là quá độ? Này 
Ô-đà-di, Tỳ-kheo lạc diệt, khổ diệt, hỷ và ưu vốn đã diệt, không khổ 
không lạc, xả niệm thanh tịnh, đạt đến cõi Tứ thiền, thành tựu và an trú. 
Đây là sự quá độ được nói đến trong đó. 

“Này Ô-đà-di, Ta nói đó cũng chưa được hoàn toàn, không đạt đến sự 
đoạn trừ, không đạt đến sự quá độ. Vậy trong đó những gì là quá độ? Này 
Ô-đà-di, Tỳ-kheo vượt qua khỏi tất cả sắc tưởng, diệt hữu đối tưởng, 
không tư duy đến bất cứ loại tưởng nào, nhập không vô biên, chứng 
không vô biên xứ, thành tựu và an trú. [743c] Đây là sự quá độ được nói 
đến trong đó. 

“Này Ô-đà-di, Ta nói đó cũng chưa đạt được hoàn toàn, không đạt đến sự 
đoạn trừ, không đạt đến sự quá độ. Vậy trong đó những gì là quá độ? Này 
Ô-đà-di, Tỳ-kheo vượt qua tất cả không vô biên xứ, nhập thức vô biên, 
chứng thức vô biên xứ, thành tựu và an trú. Đây là sự quá độ được nói 
đến trong đó. 

“Này Ô-đà-di, Ta nói đó cũng chưa đạt được hoàn toàn, không đạt đến sự 





Bắt di động 4*#@Ẽj). PI.: anifjira. 
”' Quá độ 3£. Päli: samarikkama, sự vượt qua. 








ƒ§H MAÂU-LEÂ-PHAÙ-QUAÀN-NA 





đoạn trừ, không đạt đến sự quá độ. Vậy trong đó những gì là quá độ? Này 
Ô-đà-di, Tỳ-kheo vượt qua tất cả thức vô biên xứ, nhập vô sở hữu, chứng 
đắc vô sở hữu xứ, thành tựu và an trụ. Đây là sự quá độ được nói đến 
trong đó. 

“Này Ô-đà-di, Ta nói đó cũng chưa được hoàn toàn, không đạt đến sự 
đoạn trừ, không đạt đến sự quá độ. Vậy trong đó những gì là quá độ? 
Này Ô-đà-di, Tỳ-kheo vượt qua tất cả vô sở hữu xứ, nhập phi tưởng phi 
phi tưởng, chứng phi tưởng phi phi tưởng xứ, thành tựu và an trú. Đây 
là sự quá độ được nói đến trong đó. Này Ô-đà-di, Ta nói cho đến phi 
hữu tưởng phi vô tưởng xứ cũng chưa được hoàn toàn, không đạt đến 
đoạn trừ, không đạt đến sự quá độ. 

“Này Ô-đà-di, có chăng một kết sử nảo, hoặc ít hoặc nhiều tồn tại lâu dài 
mà Ta nói chưa được hoàn toàn, không đạt đến đoạn trừ, không đạt đến 
sự quá độ; Ta không nói đến sự đoạn trừ kết sử ấy?” 

Tôn giả Ô-đả-di bạch rằng: 

“Không có, bạch Thế Tôn!” 

Thế Tôn khen rằng: 

“Lành thay! Lành thay! Ô-đà-di! Ông không phải như người ngu sỉ kia 
khi Ta khuyên rằng “Ngươi hãy từ bỏ điều này” người ấy lại nói rằng “Đó 
là việc nhỏ nhặt, đủ thiếu gì mà phải từ bỏ. Nhưng Thế Tôn nay bảo ta 
phải từ bỏ! Thiện Thệ bảo ta phải từ bỏ!” Và cũng nói rằng “Vị Đại Sa- 
môn này không tiêu hóa nổi đồ ăn.” rồi người ấy không chịu từ bỏ. 
Không chỉ đối với Ta người ấy sanh tâm không vừa ý, không chấp nhận; 
mà đối với các Tỳ-kheo giữ gìn giới hạnh cân thận người ấy cũng sanh 
tâm không vừa ý, không chấp nhận. Này Ô-đà-di, thế cho nên người ngu 
sỉ kia bị trói rất cứng, rất chặt, càng lúc càng gắt gao, không thể đoạn trừ, 
không giải thoát được. 

“Này Ô-đả-di, nếu có thiện gia nam tử nào mà Ta khuyên rằng: “Ngươi 
hãy từ bỏ điều này, người ấy không nói như vầy “Đó là việc nhỏ nhặt, đủ 
thiếu gì mà phải từ bỏ. Nhưng Thế Tôn nay bảo ta phải từ bỏ! Thiện bảo 
ta phải từ bỏ!” Và cũng không nói như vầy “Vị Đại Sa-môn này không 
tiêu hóa nối đồ ăn. Rồi người ấy liền từ bỏ. Người ấy đối với Ta không 
sanh tâm không vừa ý, không chấp nhận, và đối với các Tỳ-kheo giữ gìn 
giới cân thận vị ấy cũng không sanh tâm không vừa ý, không chấp nhận. 


KINH MAÂU-LEÂ-PHAÙ-QUAÀN-NA 677 





Này Ô-đà-di, thế cho nên thiện nam tử kia bị trói không cứng không chặt, 
không càng lúc càng gắt gao, có thể đoạn trừ, có thê [744a] giải thoát.” 
Phật thuyết như vậy. Tôn giả Ô-đà-di sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ 
phụng hành. 1 


193. KINH MÂU-LÊ-PHÁ-QUÀN-NA 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Phật trú tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng lâm, vườn Cấp cô 
độc. 
Bấy giờ Tỳ-kheo Mâu-lê-phá-quần-na' thường tu tập với các Tỳ-kheo-ni. 
Nếu có vị nào trước mặt Mâu-lê-phá-quằn-na mà nói xấu? các Tỳ-kheo-ni, 
ông liền sân hận, hằn học cho đến cãi vã. Hoặc có vị nào trước mặt Ty- 
kheo-ni nói xấu Tỳ-kheo Mâu-lê-phá-quằn-na các Tỳ-kheo-ni nghe vậy 
liền sân hận hẳn học cho đến cãi vã. Một số đông các Tỳ-kheo nghe như 
vậy liền đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân, ngồi qua một bên thưa rằng: 
“Bạch Đức Thế Tôn, Tỳ-kheo Mâu-lê-phá-quần-na thường tụ tập với các 
Tỳ-kheo-ni. Nếu có vị nào trước mặt Tỳ-kheo Mâu-lê-phá-quằn-na nói 
xấu các Tỳ-kheo-ni, thầy ấy nghe vậy liền sân hận, hẳn học cho đến cãi 
vã. Hoặc có vị nào trước mặt các Tỳ-kheo nói xấu Tỳ-kheo Mâu-lê-phá- 
quằn-na, các Tỳ-kheo-ni nghe vậy liền sân hận, hẳn học cho đến cãi vã.” 
Đức Thế Tôn nghe rồi liền bảo một Tỳ-kheo: “Hãy đến chỗ Tỳ-kheo 
Mâu-lê-phá-quần-na mà nói rằng: Đức Thế Tôn gọi thầy.” 
Một Tỳ-kheo nghe Phật dạy như vậy bèn thưa: “Kính vâng, bạch Thế 
Tôn”, rồi cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, nhiễu quanh ba vòng rồi ra đi. 
Vị Tỳ-kheo đó đến chỗ Tỳ-kheo Mâu-lê-phá-quằn-na nói rằng: “Đức Thế 
Tôn gọi thầy.” 
Tỳ-kheo Mâu-lê-phá-quần-na nghe vậy liền đến chỗ Phật đảnh lễ dưới 
chân ngồi qua một bên. Đức Thế Tôn nói: 
“Phá-quằn-na, có thật ngươi thường tụ hội cùng các Tỳ-kheo-ni? Và có 
Vị nào trước mặt ngươi nói xâu các Tỳ-kheo-ni, ngươi nghe vậy liên sân 
hận, hẳn học cho đến cãi vã. Hoặc có vị nào trước mặt các Tỳ-kheo-ni 
nói xấu ngươi, các Tỳ-kheo-ni ấy liền sân hận hẳn học, cho đến cãi vã? 
Phá-quằn-na, có thật vậy không?” 
Phá-quằn-na thưa rằng: 
“Bạch Thế Tôn! Điều đó có thật.” 





'Mâu-lê-phá-quần-na 4`5#⁄‡‡7li. Pali: Moliyaphagguna. 
? Đạo thuyết li ñfằ. Pãli: avappanam bhãsaii, nói điều không tốt. 


KINH MAÂU-LEÂ-PHAÙ-QUAÀN-NA 666 





Thế Tôn liền hỏi: 

“Phá-quằn-na, ngươi há không phải là chí tín, lìa bỏ gia đình sống không 
gia đình mà học đạo?” 

Phá-quằn-na đáp: 

“Đúng như vậy, [744b] bạch Thế Tôn!” 

Đức Phật hỏi: 

“Phá-quằn-na, như vậy, ngươi chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia 
đình mà học đạo, phải học như thế này, nếu có dục, có niệm nào y cứ trên 
thê tục”, hãy đoạn trừ. Nêu có dục, có niệm nào y trên vô dục, hãy tập, 
hãy tu, hãy phát triển rộng lớn. Phá-quằn-na, ngươi nên học như vậy.” 
Rồi Thế Tôn hỏi các Tỳ-kheo: 

“Các ông có phải chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình mà học đạo 
chăng?” 

Các Ty-kheo đáp: 

“Thưa phải, bạch Thế Tôn.” 

Thế Tôn lại bảo: 

“Các ông chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, mà học đạo, hãy 
học như thế này, nếu có dục, có niệm nào y trên thế tục, hãy đoạn trừ. 
Nếu có dục, có niệm nảo y trên vô dục, hãy tập, hãy tu, hãy phát triển 
rộng lớn. Các ngươi hãy học như vậy. 

“Một thời, Ta đã từng nói với các Tỳ-kheo rằng, “Này các Tỳ-kheo, hoặc 
có Tỳ-kheo được nhiều người biết đến", hoặc có Ty-kheo ít được biết đến, 
tất cả các vị ẫy hãy học nhất tọa thực”. Học nhất tọa thực rồi, vô vi, vô 
cầu, không bệnh tật, thân thể nhẹ nhàng, khí lực dồi đào, an ồn sảng 
khoái.” Các Tỳ-kheo ấy, hoặc được nhiều người biết đến, hoặc ít được 
người biết đến, tất cả đều học theo điều nhất tọa thực. Sau khi học theo 
điều nhất tọa thực, vô vi, vô cầu, không tật bệnh, thân thể nhẹ nhàng, khí 





*Nguyên Hán: dục, niệm y gia ÄX⁄2:&Z. M 2l: ye gehasitä chandã ye gehasitä 
vifakka, những dục gì liên hệ thế tục, những tầm gì liên hệ thế tục. 

*Đa sở tri thức # ĐT #II ï, chỉ người nồi tiếng. 

“Nhất tọa thực —- 4l* #t: ăn một ngày một lần. Xem thêm kinh 194 dưới. Päli: 


ekãsana-bhojana. 





EØýH MAÂU-LEÂ-PHAÙ-QUAÀN-NA 





lực dồi dào, an ổn, sảng khoái. Những Tỳ-kheo ấy hài lòng Ta. và Ta 
cũng không phải khuyên giáo, khiển trách nhiều. Các Tỳ-kheo nhân đó 
mà sanh khởi suy niệm pháp tùy pháp hành”. 

“Cũng như người điều khiến chiếc xe ngựa, tay trái cầm cương, tay phải 
cằm roi, nó theo tám con đường mà đi, muốn đến nơi nào cũng được. Các 
Tỳ-kheo như vậy rất hài lòng Ta, và Ta cũng không phải khuyên giáo, 
khiến trách nhiều. Các Tỳ-kheo nhân đó sanh khởi suy niệm pháp tùy 
pháp hành. 

“Cũng như khoảng đất tốt có rừng cây sa-la. Người dọn rừng kia thông 
minh sáng suốt, không biếng nhác, tùy lúc mà dọn sửa gốc rễ cây sa-la, 
thường cảo bừa những rác rưới và luôn luôn tưới nước, san bằng chỗ cao, 
lấp bằng chỗ thấp, hai bên nếu cỏ dại mọc đây thì nhồ bỏ đi, nếu cây nào 
cong queo, xấu xí, không ngay thăng, thì nhố gốc bỏ ra ngoài, nếu có 
nhánh nào đâm ngang và cong, thì chất xuống hoặc uốn lại, nếu gần biên 
vừa mới mọc thêm cây nào đều đặn ngay thẳng, thì tùy lúc mà sửa soạn, 
thường cào bừa đi những rác rưới và thường tưới nước. Như vậy, trên 
khu đất tốt kia rừng cây sa-la càng ngày càng sầm uất. Cũng vậy các Tỳ- 
kheo làm hài lòng Ta và Ta cũng khỏi phải khuyến giáo, khiển trách 
nhiều. 

“Ta không nói các Tỳ-kheo là thiện ngữ, cung thuận, do nguyên nhân 
[744c] các nhu dụng sinh sống, y bát, âm thực, giường chõng. Vì sao vậy? 
Tỳ-kheo ấy nếu không nhận được các thứ ấy thì trả lại bằng sự không 
thiện ngữ cung thuận, mà lại bẩm thụ đức tánh không thiện ngữ cung 
thuận. 

“Nếu có Tỳ-kheo vì viễn ly, y trên viễn ly, sống nơi viễn ly, mà thiện ngữ 
cung thuận, bắm thụ đức tánh thiện ngữ cung thuận, Ta nói vị ây thật sự 
là thiện ngữ cung thuận. Vì sao vậy? Ở đây, một Ty-kheo khéo thủ hộ, 
khéo an trú” chỉ vì người khác không nói cộc căn. Nếu người khác ăn nói 
cộc căn thì không phẫn nộ, cũng không thủ nghịch, cũng không ưu sầu, 
oán hận, không hẳn học giận dữ, không lộ vẻ hung bạo. Các Tỳ-kheo kia 





“Nguyên Hán: sanh niệm hướng pháp thứ pháp. M 2l: satuppäadakaraniyaim... 
bhiki-husu, cần khơi đậy chánh niệm nơi các Tỳ-kheo. 
“Thiện thệ hành 323Ä{7, TNM: thiện du hành 3£3⁄ƒ7. 





KINH MAÂU-LEÂ-PHAÙ-QUAÀN-NA 668 





sau khi thấy vậy bèn nghĩ rằng “Hiền giả thật là người nhẫn nhục, ôn hòa, 
giỏi chịu đựng, giỏi tự chủ, khéo định, khéo trầm tĩnh.” Nếu người khác 
ăn nói cộc căn thì liền hằn học, thù nghịch, ưu phiền, ôm hận, lộ vẻ hung 
dữ. Các Tỳ-kheo kia thấy vậy bèn nói “Hiền giả này ngoan cố, nóng nảy, 
thô lỗ, không định, không tự chủ, không trầm tĩnh.” Vì sao vậy? 

“Này các Tỳ-kheo, có một nữ gia chủ tên là Tì-đà-đềŸ, rất giàu sang sung 
sướng, có nhiều tiền tài, sản nghiệp súc mục không thể kê xiết, phong hộ 
thực ấp, lúa gạo đầy đủ, và biết bao nhu dụng sinh sống khác. Bấy giờ nữ 
gia chủ Tì-đà-đề được vang danh khắp nơi với tiếng tốt như vầy: “Nữ gia 
chủ Tì-đà-đề là người nhẫn nhục, nhu thuận, ôn hòa, giỏi tự chế, khéo 
định tĩnh, khéo trầm tịnh. 

“Bấy giờ nữ gia chủ ấy có một nữ tỳ tên là Hắc” hầu hạ. Nữ tỳ ăn nói dịu 
dàng, ít nhiều hành thiện. Hắc nữ tỳ ấy bèn nghĩ rằng “Chủ nhân ta, nữ 
gia chủ Tì-đà-đề được vang danh khắp nơi với tiếng tốt như vầy: Nữ gia 
chủ Tì-đà-đề là người nhu thuận, nhẫn nhục, ôn hòa, ØIỎ1 tự chế, khéo 
định tĩnh, khéo trầm tịnh. Nay ta hãy thử xem chủ nhân nữ gia chủ Tì-đà- 
đề thật sự có sân hay không sân.” 

“Rồi Hắc nô tỳ nằm ngủ [745a] không dậy sớm. Phu nhân gọi dậy, “Hắc 
tỳ, sao ngươi không dậy sớm?° Hắc tỳ nghe vậy bèn nghĩ rằng Chủ nhân 
ta, nữ gia chủ Tì-đà-đề, sự thật có sân chứ không phải không sân, nhưng 
vì ta giỏi lo liệu việc nhà, giỏi quán xuyến và chu tất, khiến cho chủ ta nữ 
gia chủ Tì-đả-đề được vang danh với tiếng tốt như vầy: “Nữ gia chủ Tì- 
đà-đề là người nhẫn nhục, nhu thuận, ôn hòa, giỏi tự chế, khéo định tĩnh, 
khéo trầm tịnh.” Nay ta hãy thử thách hơn nữa xem chủ ta, nữ gia chủ Tì- 
đà-đề thật sự có sân hay không sân.” 

“Rồi Hắc nữ tỳ ngủ không dậy sớm. Phu nhân gọi dậy, “Hắc tỳ, sao 
ngươi dậy quá trễ vậy?” 

“Hắc nữ tỳ nghe vậy bèn suy nghĩ, “Chủ ta, nữ gia chủ Tì-đà-đề thật sự 
có sân chớ không phải không sân. Nhưng vì ta khéo lo liệu việc nhà, giỏi 
quán xuyến và chu tất, nên chủ ta nữ gia chủ Tì-đà-đề mới có được vang 
danh với tiếng tốt như vầy: “Nữ gia chủ Tì-đà-đề là người nhẫn nhục, nhu 








* Cư sĩ phụ Tì-đà-đề j#-†-#M#fÈ ‡¿. Pali: Vedehikä gahapatãni. 
?Tì danh Hắc #2 6É. Päli: Kã|T dãsĩ. 














89H MAÂU-LEÂ-PHAÙ-QUAÀN-NA 





thuận, ôn hòa, giỏi tự chế, khéo định tĩnh, khéo trầm tịnh.” Nay ta lại thử 
thách thật lớn, xem chủ ta, nữ gia chủ Tì-đà-đề thật sự có sân hay không 
sân. 

“Rồi Hắc nữ tỳ ngủ đến xế trưa mới dậy. Phu nhân gọi: “Hắc tỳ, sao 
ngươi ngủ đến xế trưa mới dậy? Ngươi đã không chịu làm việc, cũng 
không bảo người khác làm. Con Hắc tỳ này không nghe ta dạy. Con Hắc 
tỳ này khinh mạn ta." Bèn thịnh nộ, hẳn học, trán nỗi ba đường gân, mặt 
mày nhăn nhó, tự mình đến cánh cửa đang đóng, rút then cửa, tay cầm 
gậy đánh vào đầu nữ tỳ. Nó vỡ đầu chảy máu. Với cái đầu máu chảy, Hắc 
nữ tỳ chạy qua nói với hàng xóm, lớn tiếng phân bua, nói xấu đủ điều 
rằng: “Này các ngài, hãy xem việc làm của người nhẫn nhục, nhu thuận, 
ôn hòa, glỏi tự chế, khéo định tĩnh, khéo trầm tịnh là như vậy chăng? 
Người ấy mắng chửi tôi: 'Con Hắc tỳ này không nghe lời ta dạy, con Hắc 
tỳ này khinh mạn ta.” Rồi thịnh nộ, trán nỗi ba đường gân, mặt mày nhăn 
nhó, tự mình đi đến cánh cửa đang đóng, rút then cửa, tay cầm gậy, đánh 
vào đầu tôi, vỡ đầu chảy máu.” Bấy giờ, nữ gia chủ Tì-đả-đề được đồn xa 
với tiếng xấu như vầy: “Nữ gia chủ Tì-đà-đề hung đữ, nóng nảy, thô lỗ, 
không tự chế, không định tĩnh, không trầm tịnh.) 

“Cũng vậy, ở đây, một người khéo thủ hộ, khéo đi, khéo đến, là do người 
khác không nói lời cộc cằn. Khi người khác không nói lời cộc cằn, vị ấy 
không phẫn nộ, không hẳn học, không ưu phiền oán hận, không giận dữ 
thù nghịch, không lộ vẻ hung dữ. Các Tỳ-kheo kia thấy vậy, bèn nghĩ: 
“Hiền giả này là người nhẫn nhục, ôn hòa, giỏi chịu đựng, khéo tự chế, 
khéo định tĩnh, khéo tịch tịnh.' Nếu khi có người khác nói lời cộc cằn 
bèn phẫn nộ, hẳn học, ưu phiền oán hận, giận dữ, thù nghịch, lộ vẻ hung 
dữ, các Tỳ-kheo khác thấy vậy bèn nghĩ rằng: “Hiền giả này hung dữ, 
nóng nảy, thô lỗ, không định tĩnh, không tự chế, không tịch tịnh." 

“Lại nữa, có năm con đường của ngôn ngữ”, hoặc nói đúng thời hay 
không đúng thời, [745b| hoặc nói chân thật hay không chân thật, hoặc 
nói dịu dàng hay cứng ngắt, hoặc nói từ hòa hay sân nhuế, hoặc nói có có 
nghĩa hay không có nghĩa. '' 





'° Ngũ ngôn đạo Tir7ïl. Xem 7áp đ¡ ¡3 (No.1536, tr421c3): ngũ ngữ lộ 
n4. M 21 (1. 255): pañca vacanapathä. 
!ÌPỊ,: ahasamhita, anatthasamhiia, liên hệ mục đích, không liên hệ mục đích. 








KINH MAÂU-LEÂ-PHAÙ-QUAÀN-NA 670 


Với năm con đường ngôn ngữ này, các ngươi nếu khi người khác nói mà 
với tâm bị biến đổi, có thể miệng phát ra lời nói cộc cần, Ta nói các 
ngươi do đó mà bị suy thoái. 

“Các người hãy học, với năm con đường ngôn ngữ này, khi người khác 
nói mà tâm không bị biến đổi, miệng không phát ra lời nói cộc cần, hãy 
hướng đến kẻ thù nghịch, hãy duyên nơi kẻ thù nghịch mà khởi tâm từ 
mẫn, tâm tương ưng với từ biến mãn một phương, thành tựu và an trụ. 
Cũng vậy, hai, ba, bốn phương tứ duy, trên dưới, bao trùm tất cả, tâm 
tương ưng với từ, không kết, không oán, không nhuế, không tranh, rộng 
lớn, vô lượng, vô biên, khéo tu tập, biến mãn khắp cả thế gian, thành tựu 
an trụ. Cũng vậy, bi và hỷ. Tâm tương ưng với xả, không kết, không oán, 
không nhuế, không tranh, rộng lớn, vô lượng, vô biên khéo tu tập, biến 
mãn khắp cả thế gian, thành tựu an trụ. Các ngươi hãy học như vậy. 
“Cũng như một người cầm cái cuốc rất lớn đến và nói rằng: “Tôi có thể 
làm cho cả mặt đất nay trở thành không phải đất.” Người â ấy bèn đào chỗ 
này, chỗ kia, rồi nhỗ nước miếng, nước tiêu để làm dơ bắn. Khi người 
nói lời thô ác nói như vầy: “Mong cả mặt đất này không phải là đất.” Ý 
ngươi nghĩ sao? Người ấy do phương tiện ấy có thê làm cho mặt đất trở 
thành không phải mặt đất được chăng?” 

Các Tỳ-kheo trả lời rằng: 

“Không thể được bạch Thế Tôn! Vì sao vậy? Vì cõi đất này rất sâu rất 
rộng, không thể lường được. Cho nên người kia với phương tiện ấy 
không thể nào làm cho cõi đất này trở thành không phải đất. Bạch Thế 
Tôn, người ấy chỉ tự gây phiền nhọc vô ích mà thôi.” 

“Cũng vậy, với năm con đường ngôn ngữ này mà khi người khác nói, 
đúng thời hay không đúng thời, chân thật hay không chân thật, dịu dàng 
hay cứng ngắt, từ hòa hay sân nhuế, nói có nghĩa hay không có nghĩa. 
Các ngươi đối với năm con đường ngôn ngữ này, khi người khác nói mà 
tâm biến đồi, hay miệng phát ra lời nói thô ác, Ta nói các ngươi do đó mà 
tất phải suy thoái. Các ngươi hãy học, với năm con đường của ngôn ngữ 
này. Khi người khác nói mà tâm không biến đổi, miệng không phát ra lời 
nói thô ác, hướng đến người nói ấy, duyên nơi người nói ấy mà khởi tâm 
từ mẫn, như mặt đất tâm hành không kết, không oán, không nhuế, không 
tranh, rộng lớn, vô lượng, vô biên, khéo tu tập, biến mãn khắp cả thế gian, 


&ƒNH MAÂU-LEÂ-PHAÙ-QUAÀN-NA 





thành tựu an trú. Các ngươi hãy học như vậy. 

“Cũng như một người cầm cây đuốc bằng cỏ rất lớn mà nói như vầy: 
“Tôi với cây đuốc bằng cỏ này đun nóng sông Hằng cho sôi sục lên.” Các 
ngươi nghĩ sao? Người ấy bằng phương tiện ấy có thể làm cho sông 
Hằng nóng và sôi lên chăng?” 

Các Tỳ-kheo trả lời rằng: 

“Không thể được, bạch Thế Tôn! [745c] Vì sao vậy? Vì sông Hằng kia 
rất sâu, rất rộng không thể do lường được. Cho nên người ấy với phương 
tiện ấy không thể làm cho sông Hằng nóng và sôi sục lên được. Bạch Thế 
Tôn, người ấy chỉ tự gây phiền nhọc vô ích mà thôi.” 

“Cũng vậy, với năm con đường ngôn ngữ này, nếu người khác nói đúng 
thời hay không đúng thời, nói chân thật hay không chân thật, nói dịu 
dàng hay cứng ngắt, nói từ hòa hay sân nhuế, nói có nghĩa hay không 
nghĩa; các ngươi đối với năm con đường ngôn ngữ này mà khi người 
khác nói, hoặc tâm biến đối, hoặc miệng phát ra lời nói thô ác. Ta nói các 
ngươi do đó tất bị suy thoái. Các ngươi hãy học năm con đường ngôn 
ngữ này, nếu khi người khác nói mà tâm không biến đổi, miệng không 
phát ra lời thô ác, hướng đến người ấy, duyên nơi người ấy, khởi tâm từ 
mẫn, tâm hành như sông Hằng, không kết, không oán, không nhuế, 
không tranh, rộng lớn, vô lượng vô biên, khéo tu tập, biến mãn khắp cả 
thế gian, thành tựu an trụ. Các người hãy học như vậy. 

“Cũng như thợ vẽ hay đệ tử của thợ vẽ, tay cầm đủ các loại màu và nói 
như thế này: 'Ở nơi hư không này, tôi vẽ lên các hình tượng.” Rồi y tô 
lên các loại màu. Các ngươi nghĩ sao? Thợ vẽ hay đệ tử của thợ vẽ Ấy, 
bằng phương tiện ấy, có thể vẽ lên hư không các hình tượng, rồi tô lên 
các loại màu này chăng?” 

Các Ty-kheo đáp: 

“Không thể, bạch Thế Tôn! Vì sao vậy? Hư không này không phải là vật 
sắc, không thể thấy, không có đối ngại. Do đó, thợ vẽ hay đệ tử của thợ 
vẽ, bằng phương tiện ấy không thê vẽ lên hư không các hình tượng rồi tô 
lên các loại màu. Thợ vẽ và đệ tử của thợ vẽ chỉ tự gây phiền nhọc vô ích 
mà thôi.” 

“Cũng vậy, bằng năm con đường ngôn ngữ này mà người khác nói, hoặc 
đúng thời hay không đúng thời, hoặc chân thật hay không chân thật, hoặc 


KINH MAÂU-LEÂ-PHAÙ-QUAÀN-NA 672 





dịu dàng hay thô lỗ, hoặc từ hòa hay sân nhuế, hoặc có nghĩa hay không 
có nghĩa, các ngươi đối với năm con đường ngôn ngữ này mà khi người 
khác nói, tâm không biến đôi. Miệng không phát ra lời thô ác, hướng đến 
người khác nói, duyên nơi người khác nói, mà khởi tâm từ mẫn, tâm 
hành hư không, không kết, không oán, không nhuế, không tranh, rộng 
lớn, vô lượng, vô biên, khéo tu tập, biến mãn khắp cả thế gian, thành tựu 
an trụ. Các ngươi hãy học như vậy. 

“Cũng như một cái túi bằng da mèo đã được thuộc mềm, rất mềm nhũn, 
hết tiếng xì xộp, không còn tiếng xì xộp, và có một người hoặc nắm hoặc 
đấm, hoặc lấy đá chọi, hoặc dùng gậy đánh, hoặc lấy dao chém, hoặc đập 
xuống đất. [746a] Các ngươi nghĩ sao? Cái túi da mèo đã được thuộc 
mềm, rất mềm nhữn, làm hết tiếng xì xộp, không còn tiếng xÌ xỘp, bấy 
giờ lại phát ra tiếng kêu xì xộp nữa chăng?” 

Các Tỳ-kheo đáp: 

“Không thể được, bạch Thế Tôn! Vì sao vậy? Vì cái túi ấy bằng da mèo 
đã được thuộc mềm, rất mềm nhữn, làm hết tiếng xì xộp, không còn tiếng 
xì xộp nữa, cho nên nó không còn phát ra tiếng xì xộp nữa.” 

“Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, nếu có người khác, nắm tay đấm các ngươi, 
hoặc vác đá chọi, hoặc xách gậy đánh, hoặc lấy dao chém các ngươi, nếu 
khi bị người khác nắm tay đấm, vác đá chọi, dùng gậy đánh, lấy dao 
chém, mà tâm biến đổi, hoặc miệng phát ra lời thô ác, Ta nói các ngươi 
nhân đó tất bị suy thoái. Các ngươi hãy học như vậy. Nếu bị người khác 
nắm tay đẫm, vác đá chọi dùng gậy đánh, lấy dao chém, tâm không biến 
đổi, miệng không phát ra lời thô ác, hướng đến người đánh đập, duyên 
nơi người đánh đập mà khởi tâm từ mẫn, tâm hành như cái túi da mẻo, 
không kết, không oán, không nhuế, không tranh, rộng rãi, vô lượng, vô 
biên, khéo tu tập, biến mãn khắp cả thế gian, thành tựu an trụ. Các ngươi 
hãy học như vậy. 

“Nếu có giặc cướp đến, bằng lưỡi cưa bén, cắt xẻ tay chân chi tiết. Này 
các ngươi, nếu có giặc cướp đến, dùng lưỡi cưa bén mà xẻ tay chân chỉ 
tiết các ngươi mà các ngươi hoặc tâm biến đối, hoặc miệng phát ra lời thô 
ác, Ta nói các ngươi nhân đó tất bị suy thoái. Các ngươi hãy học như vậy: 
nếu có giặc cướp đến, dùng lưỡi cưa bén cưa xẻ tay chân các ngươi chỉ 
tiết, mà tâm không biến đổi, miệng không phát ra lời thô ác, hướng đến 





&ƒNH MAÂU-LEÂ-PHAÙ-QUAÀN-NA 


người cắt xả ấy, duyên nơi người cắt xả ấy mà khởi tâm từ mẫn, tâm 
tương ưng với từ, biến mãn một phương, thành tựu an trụ. Cũng vậy, hai, 
ba, bốn phương, tứ duy trên dưới, bao trùm tất cả tâm tương ưng với từ, 
không kết, không oán, không nhuế, không tránh, rộng lớn, vô lượng, vô 
biên, khéo tu tập, biến mãn khắp cả thế gian, thành tựu an trụ. Cũng vậy, 
bi và hỷ. Tâm tương ưng với xả, không kết, không oán, không nhuế, 
không tránh, rộng lớn, vô lượng, vô biên, khéo tu tập, biến mãn khắp cả 
thế gian, thành tựu an trụ. Các ngươi hãy học như vậy.” 

Rồi bấy giờ Đức Thế Tôn tán thán các Tỳ-kheo: 

“Lành thay! Lành thay! Các Tỳ-kheo luôn luôn suy niệm thí về lưỡi cưa 
bén ” cho giáo huấn của Sa-môn. Các ngươi sau khi luôn luôn suy niệm 
về thí dụ lưỡi cưa bén cho giáo huấn của Sa-môn rồi, các ngươi há còn 
thấy rằng: Người kia nói lời thô ác không khả ái đối với ta, sau khi ta 
nghe không thể chịu đựng nỗi chăng?” 

Các Tỳ-kheo đáp: 

“Không có, bạch Thế Tôn!” 

Đức Thế Tôn lại tán thán các Tỳ-kheo: 

“Lành thay! Lành thay! Các ngươi hãy luôn luôn suy niệm về thí dụ lưỡi 
cưa bén cho giáo huấn Sa-môn. Sau khi luôn luôn suy niệm về thí dụ lưỡi 
cưa bén cho giáo huấn Sa-môn, các ngươi nếu sống ở phương Đông, chắc 
chắn [746b] được an lạc, không có các khổ nạn. Nếu sống ở phương 
Nam, phương Tây và phương Bắc, cũng chắc chắn được an lạc, không có 
các khổ hoạn. 

“Lành thay! Lành thay! Các ngươi luôn luôn suy niệm về thí dụ lưỡi cưa 
bén cho giáo huấn Sa-môn. Các ngươi sau khi suy niệm về thí dụ lưỡi 
cưa bén cho giáo huấn Sa-môn, đối với các thiện pháp các ngươi đã an 
trụ, Ta còn không nói, huống nữa là nói đến sự suy thoái. Chỉ còn sự tăng 
trưởng thiện pháp ngày đêm, chứ không còn sự suy thoái nữa. 

“Lành thay! Lành thay! Các ngươi hãy luôn luôn suy niệm về thí dụ lưỡi 
cưa bén cho giáo huấn Sa-môn; các ngươi sau khi luôn luôn suy niệm về 
thí dụ lưỡi cưa bén cho giáo huấn Sa-môn rồi, trong hai quả chắc chắn 
được một. Hoặc ngay trong đời hiện tại mà chứng đắc Cứu cánh trí, hoặc 





!# Hán: lợi cứ đao dụ. PI.: “akacñpama, ân dụ lưỡi cưa. 


KINH MAÂU-LEÂ-PHAÙ-QUAÀN-NA 674 





chứng A-na-hàm nếu còn hữu dư y.” 
Đức Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật dạy xong, hoan 
hỷ phụng hành. 





'3 Bản Hán, hết quyền 50. 


194. KINH BẠT-ĐÀ-HÒA-LỢI 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Thắng lâm, vườn Cấp cô độc, 
cùng với đại chúng Tỳ-kheo an cư trong mùa mưa. 
Bấy giờ Đức Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo rằng: 
“Này các Tỷ-kheo, Ta chỉ ăn trong một lần ngồi'. Do chỉ ăn trong một ăn 
trong một lần ngồi, Ta vô vi, vô cầu, không có các tật bệnh, thân thể nhẹ 
nhàng thoải mái, khí lực khang cường, an ôn khoái lạc. Các ngươi cũng 
nên chỉ ăn trong một lần ngồi; do chỉ ăn trong một lần ngồi, các ngươi sẽ 
vô vi, vô cầu, không có các tật bệnh, thân thể nhẹ nhàng thoải mái, khí 
lực khang cường an ổn khoái lạc. 
Lúc bấy giờ Tôn giả Bạt-đà-hòa-lợi” cũng ở trong đại chúng, rời chỗ ngồi 
đứng dậy, trịch vai áo đang mặc, chắp tay hướng về Đức Phật bạch rằng: 
“Bạch Thế Tôn, con không thể kham nối, sự việc ăn chỉ trong một lần 
ngồi. Vì sao vậy? Vì nếu con chỉ ăn trong một lần ngồi thì chẳng khác 
nào làm một việc chưa xong, cảm thấy ảo não, trong lòng hồi tiếc. Bạch 
Thế Tôn, vì vậy con không thể kham nỗi sự việc ăn chỉ trong một lần 
ngồi.” 
Đức Thế Tôn nói rằng: 
“Này Bạt-đà-hòa-lợi, [746c] khi Ta nhận lời mời, ngươi cũng đi theo Ta 
và nếu Ta chấp nhận cho ngươi mang đồ ăn được mời ấy đi nhưng chỉ ăn 
trong một lân ngôi, như vậy cũng có thê sông được an lành.” 
Tôn giả Bạt-đà-hòa-lợi lại bạch rằng: 


“Bạch Thê Tôn, dù vậy con cũng không thê kham nôi sự việc chỉ ăn 





' Nhất tọa thực —-4l*#t. Một ngày chỉ ăn một lần giữa ngọ, và trong một lần ấy 





cũng chỉ ngồi một lần, nếu có duyên sự gì phải đứng dậy nửa chừng thì không 
ngồi ăn trở lại. Đây là một trong sáu phép tịnh thực và cũng là một trong mười 
hai hạnh đầu đà. Xem thêm Tứ phản 72 (No.1428, tr.660b8). Xem kinh 193. 
PAlI: ekãsanabhojana. 

“Bạt-đà-hòa-lợi # EÈ #1 #I|. Pãli: BhaddãII. 

ỶPãli nói: ăn một phần tại chỗ và một phần mang đi. 7 phân ibid., trường hợp 
Tỳ-kheo bệnh, có thê ăn nhiều lần. 


KINH BAÏT-ÑAØ-HOØA-LÔÏI 676 





trong một lần ngồi. Vì sao vậy? Vì nếu con chỉ ăn trong một lần ngồi, 
chăng khác nào làm một việc chưa xong, cảm thây ảo não trong lòng hôi 
tiệc. Bạch Thê Tôn, vì vậy con không thê kham nôi sự việc chỉ ăn trong 
một lân ngôi.” 

Đức Thế Tôn đến ba lần nói với các Tỳ-kheo rằng: 

“Ta chỉ ăn trong một lần ngồi. Do ăn chỉ trong mọt lần ngồi, Ta vô vi, vô 
câu, không có các tật bệnh, thân thê nhẹ nhàng thoải mái, khí lực khang 
cường, an ôn khoái lạc. Các ngươi cũng nên học chỉ ăn trong một lân 
ngôi. Do ăn chỉ trong một lân ngôi, các ngươi sẽ vô vị, vô câu, không có 
các tật bệnh, thân thê nhẹ nhàng thoải mái, khí lực khang cường, an ôn 
khoái lạc.” 

Tôn giả Bạt-đà-hòa-lợi cũng đến ba lần rời chỗ ngồi đứng dậy trịch vai 
áo đang mặc, chặp tay hướng vê Đức Thê Tôn mà bạch rắng: 

“Bạch Thê Tôn, con không thê kham nổi sự việc ăn chỉ trong một lần 
ngôi. Vì sao vậy? Vì nêu con ăn chỉ trong một lân ngôi thì không khác 
nào làm một công việc chưa xong, cảm thây ảo não, trong lòng hôi tiệc. 
Bạch Thê Tôn, vì vậy con không thê kham nôi việc ăn chỉ trong một lân 
n8ÔI.” 

Đức Thế Tôn cũng đến ba lần nói rằng: 

“Này Bạt-đà-hòa-lợi, khi Ta nhận lời mời, ngươi cũng đi theo; và nếu ta 
châp thuận cho ngươi mang đô ăn được mời ây đi, nhưng ăn chỉ trong 
một lân ngôi, như vậy cũng có thê sông được an lành.” 

Tôn giả Bạt-đà-hòa-lợi cũng đến lần thứ ba bạch răng: 

“Bạch Thê Tôn, mặc dù như vậy, nhưng con cũng không thể kham nỗi sự 
việc ăn chỉ trong một lân ngôi. Vì sao vậy? Vì nêu con ăn chỉ trong một 
lân ngôi thì chăng khác nào làm việc một công việc chưa xong, cảm thây 
ảo não, trong lòng hôi tiệc. Bạch Thê Tôn, vì vậy con không thê kham 
nôi sự việc ăn chỉ trong một lân ngôi.” 

Bấy giờ Đức Thế Tôn thiết lập giới nhất tọa thực cho chúng Tỳ-kheo!. 
Chúng Tỳ-kheo thảy đêu vâng giữ học giới và các pháp vi diệu trong 





*#Trong Luật tạng không thấy nói đến học giới Nhất tọa thực nhưng nói là Sát 
sát thực (PäÌl: parampara-bhojana). 


EÿH BAÏT-ÑAØ-HOØA-LÔÏI 





cảnh giới của Thế Tôn. Chỉ trừ Tôn giả Bạt-đà-hòa-lợi tuyên bố là không 
thê kham nỗi, rời chỗ ngồi đứng dậy và bỏ đi. Vì sao vậy? Vì không học 
theo giới cụ túc” và các pháp vi diệu trong cảnh giới của Thế Tôn. Rồi 
Tôn giả Bạt-đà-hòa-lợi suốt trong một mùa mưa ấy lánh mình không gặp 
Đức Thế Tôn. Vì sao vậy? Vì không học theo giới cụ túc và các pháp vi 
diệu trong cảnh giới Thế Tôn. 

Vào một lúc, chư Tỳ-kheo làm y cho Đức Phật, để sau ba tháng an cư 
mùa mưa tại nước Xá-vệ và khâu vá lại y áo xong, Đức Thế Tôn sẽ thu 
vén y, ôm bát mà du hành trong nhân gian. Tôn giả Bạt-đà-hòa-lợi được 
nghe rằng chư Tỳ-kheo đang làm y cho Đức Phật để [747a] sau ba tháng 
an cư mùa mưa tại nước Xá-vệ và khâu vá lại các y áo xong, Đức Thế 
Tôn sẽ thu vén y, ôm bát mà du hành trong nhân gian. Sau khi nghe như 
vậy, Tôn giả Bạt-đà-hòa-lợi bèn đi đến chỗ các Tỳ-kheo. Chư Tỳ-kheo từ 
xa trông thấy Tôn giả Bạt-đà-hòa-lợi đang đi đến, bèn nói như vầy: 

“Hiền giả Bạt-đà-hòa-lợi, nên biết ở đây chúng tôi đang làm y cho Thế 
Tôn, để sau ba tháng an cư vào mùa mưa tại nước Xá-vệ, và khâu vá y 
xong Đức Thế Tôn sẽ thu vén y, ôm bát mà du hành trong nhân gian. 
Này Bạt-đà-hòa-lợi, hãy tự khéo gìn giữ trong trường hợp này, đừng để 
về sau xảy ra nhiều sự phiền nhọc.” 

Tôn giả Bạt-đả-hòa-lợi nghe những lời ấy xong, liền đi đến chỗ Phật, cúi 
đầu đảnh lễ sát chân Phật, bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, thật sự con đã sai lầm! Thật sự con đã sai lầm! Con như 
ngu, như si, như khờ đại, như bắt thiện. Vì sao? Vì Thế Tôn thiết lập giới 
nhất tọa thực cho chúng Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo thảy đều vâng giữ học 
giới và các pháp vi diệu trong cảnh giới của Thế Tôn. Duy chỉ con tuyên 
bố là không kham nổi, rời chỗ ngồi đứng dậy và bỏ đi. Vì sao vậy? Vì 
không học theo giới cụ túc và các pháp vi diệu trong cảnh giới của Thế 
Tôn.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Này Bạt-đà-hòa-lợi, lúc Ấy ngươi không biết rằng, “Một số đông các Tỳ- 
kheo và Tỳ-kheo-ni đang an cư mùa mưa tại nước Xá-vệ, những vị ây 





* Bất học cụ giới, xem cht.16 dưới. 


KINH BAÏT-ÑAØ-HOØA-LÔÏI 678 





biết ta5, thấy ta, rằng: Có một Ty-kheo tên là Bạt-đà-hòa-lợi, đệ tử của 
Thế Tôn, không học theo giới cụ túc và các pháp vi diệu trong cảnh giới 
của Thế Tôn.” Này Bạt-đà-hòa-lợi, lúc bấy giờ ngươi không biết có sự 
kiện như vậy chăng? 

“Này Bạt-đà-hòa-lợi, lúc bấy giờ ngươi không biết rằng, “Một số đông 
Ưu-bà-tắc và Ưu-bà-di tại nước Xá-vệ, những người này biết ta, gặp ta, 
rằng: Có một Tỳ-kheo tên là Bạt-đà-hòa-lợi, đệ tử của Thế Tôn không 
học theo giới cụ túc, và các pháp vi diệu trong cảnh giới của Thế Tôn. 
Này Bạt-đà-hòa-lợi, lúc bấy giờ ngươi không biết có sự kiện như vậy 
chăng? 

“Này Bạt-đà-hòa-lợi, ngươi lúc ấy không biết rằng, “Một số đông các Sa- 
môn Bà-la-môn DỊ học đang an cư mùa mưa tại nước Xá-vệ, những vị 
này biết ta, thấy ta, rằng: Có một Tỳ-kheo tên là Bạt-đà-hòa-lợi, đệ tử của 
Sa-môn Cù-đàm, một bậc danh đức, nhưng không học theo giới cụ túc và 
các pháp vi diệu trong cảnh giới của Thế Tôn.” Này Bạt-đà-hòa-lợi, lúc 
bấy giờ ngươi không biết có sự kiện như vậy chăng? 

“Này Bạt-đà-hòa-lợi, nếu có Tỳ-kheo chứng câu giải thoát mà ta nói với 
vị ấy rằng, “Ngươi hãy xuống vũng bùn!?? Này Bạt-đà-hòa-lợi, ý ngươi 
nghĩ sao? Ta dạy Tỳ-kheo ấy như vậy Tỳ-kheo ấy há thể đứng im hay 
tránh đi chỗ khác chăng?” 

Tôn giả Bạt-đà-hòa-lợi [747b] đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Thể Tôn nói rằng: 

“Này Bạt-đà-hòa-lợi, giả sử không phải là Tỳ-kheo câu giải thoát nhưng 
là Tyỳ-kheo tuệ giải thoát; hoặc giả sử không phải là Tỳ-kheo tuệ giải 
thoát, nhưng Tỳ-kheo thân chứng”: hoặc giả sử không phải Tỳ-kheo thân 





° Ta: đây chỉ Bạt-đà-hòa-lợi. Văn giả thiết, trực tiếp dẫn lời của Bạt-đà-hòa-lợi. 
”Câu giải thoát {l1f#lằ, hay Câu phần giải thoát. Pãli: „bharobhãgavimuira. Xem 
kinh 195 sau. 

® Pãli nói: ehi me tam bhikkhu pahke sãnkamo hơii, “T-kheo, lại đây, làm cầu trên 
bùn cho Ta”. 

*Tuệ giải thoát Šš f# Hà. Pãli: paãñãvimu„zra, xem kinh 195 ở sau. 

'°Thân chứng 1# ñŠ. Päli: ¿Zyasakkhin, xem kinh 195 ở sau. 








6jNH BAÏT-ÑAØ-HOØA-LÔÏI 





chứng, nhưng là kiến đáo''; hoặc giả sử không phải là kiến đáo nhưng là 
tín giải thoát”; hoặc giá sử không phải là tín giải thoát nhưng là tùy pháp 
hành”; hoặc giả sử không phải là tùy pháp hành, nhưng là tùy ý hành”, 
mà ta nói với vị Tỳ-kheo ấy rằng, “Ngươi hãy xuống vũng bùn! Này Bạt- 
đà-hòa-lợi, ý ngươi nghĩ sao? Ta dạy Tỳ-kheo ấy như vậy, Tỳ-kheo ấy há 
có thê đứng im hay tránh đi nơi khác chăng?” 

Tôn giả Bạt-đà-hòa-lợi đáp rằng: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Đức Thế Tôn nói rằng: 

“Này Bạt-đà-hòa-lợi, ý ngươi nghĩ sao? Lúc bấy giờ ngươi đã chứng đắc 
tùy tín hành, tủy pháp hành, kiến đáo, thân chứng, tuệ giải thoát hay câu 
giải thoát chăng?” 

Tôn giả Bạt-đà-hòa-lợi đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không phải vậy.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Này Bạt-đà-hòa-lợi, lúc bấy giờ ngươi không phải như ngôi nhà trống 
chăng?” 

Lúc ây Tôn giả Bạt-đà-hòa-lợi bị Thế Tôn khiển trách ngay mặt, trong 
lòng rầu rĩ, cúi đầu im lặng, không còn lời để biện bạch, suy nghĩ mông 
lung. Đức Thế Tôn sau khi khiến trách Tôn giả Bạt-đà-hòa-lợi ngay mặt 
rồi, lại muốn làm cho Tôn giả được hoan hỷ bèn nói rằng: 

“Này Bạt-đà-hòa-lợi, ngươi lúc bấy giờ đối với Ta mà không có pháp 
tĩnh dẫn đến tín, không có pháp tĩnh dẫn đến thân ái, không có pháp tĩnh 
dẫn đến tịch tịnh''. Vì sao vậy? Trong lúc ta thiết lập giới nhất tọa thực 





'' Kiến đáo ld, #l. PRli: đi//»jpaứa, xem kinh 195 ở sau. 

'“Tín giải thoát fï fi#t Hồ. P8li: saddhävimuza, xem kinh 195 ở sau. 

'3 Pháp hành }‡ f7, hay tùy pháp hành. Päli: đuamnäanusãrin. 

'*Tín hành ff Í7, hay tùy tín hành. Päli: sađdhãssussãrin. 

'*Vô tín pháp tĩnh #tfï?*ñ#f (hoặc 3Ÿ) vô ái pháp tĩnh ftft3#‡Z*3ŸÏ, vô tĩnh pháp 
tĩnh Ấ#tŸl(hoặcñ#) 3š ðj. Chưa rõ ý nghĩa. Cf kinh 213; M 79 (i.120): 
dammanvayo: pháp tù hành, pháp tương tợ; suy luận loại tợ từ pháp được nhận 




































































thức bằng hiện lượng trí (Sớ giải: paccakkhañänasankhãtassa dhammassa anunayo 


KINH BAÏT-ÑAØ-HOØA-LÔÏI 680 





cho chúng Tỳ-kheo; chúng Tỳ-kheo thảy đều vâng giữ học giới và các 
pháp vi diệu trong cảnh giới của Thế Tôn. Duy chỉ riêng ngươi tuyên bố 
là không kham nỗi, và rời chỗ ngồi đứng dậy bỏ đi. Vì sao vậy? Vì không 
học theo giới cụ túc, và các pháp vi diệu trong cảnh giới của Thế Tôn.” 
Tôn giả Bạt-đà-hòa-lợi bạch rằng: 

“Quả thật như vậy. Vì sao vậy? Vì trong lúc Thế Tôn thiết lập học giới 
cho chúng Tỳ-kheo; chúng Tỳ-kheo thảy đều vâng giữ, duy chỉ riêng con 
tuyên bố là không kham nỗi, rồi rời chỗ ngồi đứng dậy bỏ đi. Vì sao vậy? 
Vì không học theo giới cụ túc và các pháp vi diệu trong cảnh giới của 
Thế Tôn. Cúi mong Thế Tôn nhận sự hối lỗi của con. Con đã thấy lỗi lầm 
rồi sẽ tự mình ăn năn hối cải, và từ nay trở đi sẽ giữ gìn không tái phạm 
nữa.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Này Bạt-đà-hòa-lợi, như vậy, ngươi thật sự như ngu, như sĩ, như khờ đại, 
như bất thiện. Vì sao vậy? Vì trong lúc ta thiết lập học giới nhất tọa thực 
cho chúng Tỳ-kheo; chúng Tỳ-kheo thảy đều vâng giữ học giới và các 
pháp vi diệu trong cảnh giới của Thế Tôn, chỉ riêng ngươi tuyên bố [747c] 
là không kham nỗi, rồi rời chỗ ngồi đứng dậy bỏ đi. Vì sao vậy? Vì ngươi 
không học theo giới cụ túc và các pháp vi diệu trong cảnh giới của Thế 
Tôn. 

“Này Bạt-đả-hòa-lợi, nếu ngươi có lỗi lầm, đã thấy và tự hối từ nay về 
sau gìn giữ, không thể để tái phạm. Này Bạt-đà-hòa-lợi, như vậy ở trong 
Thánh pháp luật có ích lợi chớ không tốn hại. Nếu ngươi có lầm lỗi, đã 
thấy và tự hối, từ nay về sau gìn giữ không để tái phạm nữa, thì này Bạt- 
đà-hòa- lợi, Ỹ ngươi nghĩ sao, Tiểu có Tỳ-kheo không học theo giới cụ 
túc” , Vị ấy sông trong rừng văng, dưới gốc cây, hoặc ở trên sườn cao, 
vắng bặt không tiếng động, xa lánh sự dữ, không có bóng người, tùy 
thuận mà tĩnh tọa. VỊ ây sau khi sống tại một nơi xa vắng, tu hành tính 
cần để chứng đắc tăng thượng tâm, hiện pháp lạc trụ". Nhưng vị ấy sống 





anumanarn). 





' Bất học cụ giới 4 #H,JÈ. PÄli sa/thusäsane sikkhãya aparipirakärï, sự học tập 
không đầy đủ trong giáo pháp của Tôn sư. 
' Nguyên Hán: hiện pháp lạc cư. 


E#H BAÏT-ÑAØ-HOØA-LÔÏI 





tại nơi xa vẵng, tu hành tinh cần như vậy mà chê bai học giới của Thế 
Tôn”, xuyên tạc chê bai chư Thiên và các phạm hạnh có trí và cũng 
xuyên tạc học giới của chính mình. Vị ấy sau khi xuyên tạc học giới của 
Thế Tôn, xuyên tạc chư Thiên và các đồng phạm hạnh có trí, và cũng 
xuyên tạc học giới của chính mình rồi, bèn không sanh tâm hoan hỷ; do 
không sanh tâm hoan hỷ nên không sanh hỷ; do không sanh hỷ nên thân 
không khinh an; do thân không khinh an, nên không cảm thọ lạc; do 
không cảm thọ lạc, nên tâm bắt định. Này Bạt-đà-hòa-lợi, Hiền Thánh đệ 
tử khi tâm bất định, thì không thê thấy như thật, biết như thật. 

“Này Bạt-đà-hòa- lợi, ý ngươi nghĩ sao, nếu có Tỳ-kheo học giới cụ túc, 
sống trong rừng vắng, trong rừng sâu, dưới gốc cây trên sườn cao, vắng 
bặt không tiếng động, xa lánh không có sự dữ, không có bóng người, tùy 
thuận mà tĩnh tọa. Vị ấy sống tại nơi xa vắng, tu hành tinh cân, để chứng 
đắc tăng thượng tâm, hiện pháp lạc trú. Vị ấy sau khi sống tại nơi xa 
vắng, tu hành tinh cần, an ôn khoái lạc rồi, không xuyên tạc học giới của 
Thế Tôn, cũng không xuyên tạc chư Thiên và các đồng phạm hạnh có trí, 
cũng không xuyên tạc học giới của chính mình. Vị ấy sau khi không 
xuyên tạc học giới của Thế Tôn, không xuyên tạc chư Thiên và các đồng 
phạm hạnh có trí, cũng không xuyên tạc học giới của chính mình rồi bèn 
sanh hoan duyệt, do sanh hoan duyệt nên sanh hỷ, do sanh hỷ nên thân 
khinh an, do thân khinh an nên cảm thọ lạc, do cảm thọ lạc nên tâm định. 
Này Bạt-đà-hòa-lợi, Hiền Thánh đệ tử tâm định rồi bèn thấy như thật, 
biết như thật. Sau khi thấy như thật, biết như thật, bèn ly dục, ly ác bất 
thiện pháp, có tầm có tứ, có hý lạc do ly dục sanh, chứng đắc Sơ thiền, 
thành tựu an trụ. Này Bạt-đà-hòa-lợi, đó là [748a] vị ấy lúc bấy giờ 
chứng đắc tăng thượng tâm thứ nhất, ngay trong đời hiện tại sống an lạc, 
dễ được chớ không khó, an lạc sống trong vô úy, an ổn khoái lạc và 
thăng tiến đến Niết-bàn. 

“Rồi vị ấy tầm và tứ đã tịch tịnh, nội tĩnh, nhất tâm, không tầm, không tứ, 
hỷ lạc do định sanh, chứng đắc đệ Nhị thiền, thành tựu an trụ. Này Bạt- 
đà-hòa-lợi, đó là vị ấy bấy giờ chứng đắc tăng thượng tâm thứ hai, ngay 





'3 C£.M 65 (¡. 440): tassa tathãvñpakafthassa viharato sathäpi upavadati... devatäpi 
upavadanii, vị ấy trong khi sống viễn ly như vậy, nhưng bị Đạo sư chỉ trích,..., 
chư Thiên cũng chỉ trích. 


KINH BAÏT-ÑAØ-HOØA-LÔÏI 682 





trong đời hiện tại được sống an lạc, dễ được chớ không khó, an lạc sống 
trong vô úy, an ôn khoái lạc mà thăng tiến đến Niết-bàn. 

“Rồi vị ẫy ly hỷ, xả dục, an trụ xả vô cầu, với chánh niệm chánh trí, thân 
cảm giác lạc, điều mà Thánh nói là Thánh xả, niệm, an trụ lạc, chứng đắc 
đệ Tam thiền thành tựu an trụ. Này Bạt-đà-hòa-lợi, đó là vị ấy lúc bấy 
giờ chứng đắc tăng thượng tâm thứ ba, ngay trong đời hiện tại được sống 
an lạc, dễ được chớ không khó, an lạc sống trong vô úy, an ôn khoái lạc 
mà thăng tiến đến Niết-bàn. 

“Rồi vị ấy lạc diệt khổ diệt, ưu và hỷ vốn cũng đã diệt, không khổ không 
lạc, xả niệm thanh tịnh, chứng đắc đệ Tứ thiền, thành tựu an trụ. Này 
Bạt-đà-hòa-lợi, đó là vị ấy lúc bấy giờ chứng đắc tăng thượng tâm thứ tư 
ngay trong đời hiện tại được sống an lạc, dễ được chớ không khó an trú 
trong vô úy, an ôn khoái lạc mà thăng tiến đến Niết-bản. 

“Vị ây với sự chứng đắc định tâm thanh tịnh như vậy, không nhuế, không 
phiền, nhu nhuyến, an trụ vững vàng, đạt đến bất động tâm, học và chứng 
đắc túc mạng trí thông. VỊ ây với hành vi, với tướng mạo, nhớ lại về 
trước vô lượng trăm nghìn đời sống đã trải qua, một đời, hai đời trăm đời, 
nghìn. đời, thành kiếp, hoại kiếp, vô lượng thành kiếp hoại kiếp; chúng 
sanh ấy có tên như vậy, mà vị ấy xưa kia đã từng trải, biết rằng “Ta đã 
từng sanh làm người Ấy, với tên như vậy, họ như vậy, tự như vậy, sanh 
như vậy, ăn uống như vậy, thọ khổ lạc như vậy, sống lâu như vậy, tồn tại 
như vậy, mạng chung như vậy, chết ở đây sanh ở chỗ kia, chết ở chỗ kia 
sanh ở đây. Ta sanh tại chỗ này với tên như vậy, họ như vậy, ăn uống 
như vậy, tử như vậy, sanh như vậy, thọ khổ lạc như vậy, sống lâu như 
vậy, tồn tại như vậy, mạng chung như vậy." Này Bạt-đà-hòa-lợi, đó là vị 
kia lúc bấy BIỜ chứng đắc mình đạt thứ nhất Tây, do trước kia không 
phóng dật, ưa sống nơi xa vắng, tu hành tinh cần, cho đến vô trí diệt, và 
trí tuệ phát sanh, bóng tối biến mất mà ánh sáng xuất sanh, vô minh diệt 
mà minh phát sanh, tức là chứng ngộ minh đạt ức túc mạng trí. 

“Vị ấy với sự chứng đắc định tâm như vậy, không nhuế, không phiền an 
trụ vững vàng. Đạt đến bất động tâm, học và chứng sanh tử trí thông. 
[748b] Vị ấy với thiên nhãn thanh tịnh, vượt hắn trên người thường, thấy 
chúng sanh này, lúc tử lúc sanh, sắc đẹp sắc xấu, diệu hay chẳng diệu, 
qua lại thiện xứ hay bắt thiện xứ. Tùy theo tác nghiệp của chúng sanh này 
mà thấy như thật. Nếu chúng sanh này thành tựu thân ác hành, khẩu và ý 


E#H BAÏT-ÑAØ-HOØA-LÔÏI 





ác hành, phi báng Thánh nhân, tà kiến, thành tựu tà kiến; do nhân duyên 
này khi thân hoại mạng chung tất sanh đến ác xứ, sanh trong địa ngục. 
Nếu chúng sanh này thành tựu thân diệu hành, khâu và ý diệu hành, 
không phỉ báng chánh nhân, chánh kiến, thành tựu chánh kiến; do nhân 
duyên khi thân hoại mạng chung tất đi đến thiện xứ, sanh lên cõi trời. 
Này Bạt-đà-hòa-lợi, đó là vị ấy lúc bấy giờ chứng đắc minh đạt thứ hai, 
do trước kia không phóng dật, ưa sống nơi xa văng, tu hành tinh cần, vô 
trí diệt và trí sanh, bóng tối biến mất và ánh sáng hiện thành, vô minh 
diệt và minh sanh, tức chứng ngộ minh đạt sanh tử trí. 

“Vị ấy với sự chứng đắc định tâm thanh tịnh như vậy, không uế, không 
phiền, an trụ vững vàng, đạt được bất động tâm, học và chứng ngộ Lậu 
tận trí thông. Vị ấy biết như thật rằng “Đây là Khỏ, đây là Khổ tập, đây là 
Khổ diệt, biết như thật đây là Khổ diệt đạo”; biết như thật rằng “Đây là 
lậu, đây là lậu tập, đây là lậu diệt, biết như thật đây là lậu diệt đạo.” Vị ấy 
biết như vậy, thấy như vậy, tâm giải thoát khỏi dục lậu, tâm giải thoát 
khỏi hữu lậu và vô minh lậu. Đã giải thoát thì biết mình đã giải thoát. 
Biết như thật rằng “Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã 
làm xong, không còn tái sanh nữa.” Này Bạt-đà-hòa-lợi, đó là vị ẫy lúc 
bấy giờ chứng đắc minh đạt thứ ba, do trước không phóng dật, ưa sống 
nƠI Xa vẵng, tu hành tỉnh tấn, vô trí diệt và trí sanh, bóng tối biến mất và 
ánh sáng hiện thành, vô minh diệt và mình sanh chứng chứng ngộ minh 
đạt lậu tận trí.” 

Lúc bấy giờ Tôn giả Bạt-đà-hòa-lợi liền rời chỗ ngồi đứng dậy, trịch vai 
áo đang mặc, chắp tay hướng về Đức Phật bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, do nhân gì, duyên gì, khi các Tỳ-kheo cùng phạm giới, 
nhưng có trường hợp khổ trị, có trường hợp không khổ trị.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Này Bạt-đà-hòa-lợi, hoặc có Tỳ-kheo thường xuyên phạm giới; do bởi 
thường xuyên hay phạm giới nên các Tỳ-kheo đồng phạm hạnh khiến 
trách bằng những điều được thấy, được nghe, hay từ người khác mà nghỉ 
ngờ. Vị ấy sau khi bị các đồng phạm hạnh khiến trách bằng những điều 
được thấy, được nghe, hay từ người khác mà nghi ngờ, bèn nói lãng sang 
vấn đề khác, những việc ngoài vấn đề; sân hận, thù nghịch, phẫn nộ, bắt 
mãn, xúc nhiễu chúng Tăng, khinh mạn chúng Tăng, [748c] nói như vầy, 


KINH BAÏTT-ÑAØ-HOØA-LÔÏI 684 





“Tôi phải làm gì để chúng Tăng hoan hỷ mà vui lòng?” Với ý nghĩ như 
vậy. Này Bạt-đả-hòa-lợi, các Tỳ-kheo bèn nghĩ rằng, “Nhưng Hiền giả 
này thường hay phạm giới. Và do thường hay phạm giới, nên bị các vị 
đồng phạm hạnh khiến trách bằng những điều được thấy, được nghe, hay 
từ người khác mà nghỉ ngờ. Vị này sau khi bị các vị đồng phạm hạnh 
khiến trách bằng những điều được thấy được nghe hay từ người khác mà 
nghi ngờ, bèn nói sang vấn đề khác, những sự việc ngoài vẫn đề, sân hận, 
thù nghịch, phẫn nộ, bất mãn, xúc nhiễu chúng Tăng, khinh mạn chúng 
Tăng, nói như vây: Tôi phải làm gì để chúng Tăng được hoan hỷ mà hài 
lòng?? Sau khi quan sát vậy, các Tỳ kheo bèn nói rằng: “Này chư Tôn, 
hãy xem xét, và kéo dài một thời gian ”. 

“Hoặc giả có Ty-kheo thường hay phạm giới; do thường hay phạm giới 
cho nên bị các vị đồng phạm hạnh khiển trách bằng những điều được 
thấy, được nghe, hay từ người khác mà nghi ngờ. Vị ấy sau khi bị các vị 
đồng phạm hạnh khiên trách bằng những điều được thấy, được nghe, hay 
từ người khác mà nghi ngờ, không nói lãng sang vấn đề khác, những sự 
việc ngoài vấn đề, không sân hận, thù nghịch chúng Tăng, phẫn nộ, bất 
mãn, xúc nhiễu và khinh, mạn, không nói như vầy, “Tôi phải làm gì để 
Tăng chúng hoan hỷ mà hài lòng.` Không có ý nghĩ như vậy. Này Bạt- 
đả-hòa-lợi, các Tỳ-kheo bèn nghĩ rằng, “Nhưng Hiền giả này thường hay 
phạm giới, do bởi thường hay phạm giới nên các vị đồng phạm hạnh 
khiến trách bằng những điều được thấy, được nghe hay từ người khác mà 
nghi ngờ. Vị ấy sau khi bị các vị đồng phạm hạnh khiển trách bằng 
những điều được thấy, được nghe, hay từ người khác mà nghi ngờ, vị ấy 
không nói lãng sang vẫn đề khác, những sự việc ngoài vấn đề không sân 
hận, thù nghịch, phẫn nộ, bất mãn, không xúc nhiễu chúng Tăng, không 
khinh mạn chúng Tăng, không nói như vầy, Tôi phải làm gì để chúng 
Tăng hoan hỷ mà hài lòng.” Sau khi quánát như vậy, các Tỳ kheo bẻn nói 
rằng, “Này chư Tôn, hãy xem xét mà khiến cho diệt sớm.” Trường hợp 
phạm các cắm giới nhẹ cũng vậy. 








'” Đương quán linh cửu trụ ?4ii “fÈ. Khi Tỳ kheo bị Tăng xử trị bằng các 
yết-ma trị phạt, cho đến khi nào Tỳ kheo ấy thuận tùng mới giải trị phạt. M 65: 
(...) „paparikkhatha yathassidam adhikaranamn na khippameva vipasameyyä ti, hãy 
tham cứu, chớ chấm dứt nhanh chóng tránh sự này. 


E#H BAÏT-ÑAØ-HOØA-LÔÏI 





“Này Bạt-đà-hòa-lợi, hoặc giả có Tỳ-kheo có tín, có ái, có tĩnh”. “Nay 
Tỳ-kheo này còn có tín, có ái, có tĩnh. Nếu chúng ta khổ trị Tỳ-kheo này, 
thì Hiền giả này vốn có tín, ái và tĩnh, do đây mà dứt mất vậy. Chúng ta 
hãy cùng nhau cần thận gìn giữ cho Hiền giả này. Rồi các Tỳ-kheo bèn 
cùng nhau gìn giữ hộ. Này Bạt-đà-hòa-lợi, cũng như một người kia chỉ 
có một con mắt, các bà con quyến thuộc vì thương tưởng, yêu mến, mong 
cầu cho được sự thiện lợi và hữu ích, sự an ốn khoái lạc, nên cùng nhau 
cần thận gìn giữ hộ, không để cho người này bị lạnh nóng, đói, khát, đau 
yếu, ưu sầu, [749a] vừa đau yếu vừa ưu sầu, không để cho phải bụi, 
không để cho khói, không để cho phải bụi và khói. Vì sao vậy? Vì sợ ấy 
mất luôn một con mắt nữa. Cho nên thân thuộc cần thận gìn giữ hộ. Này 
Bạt-đà-hòa-lợi, cũng vậy, với Tỳ-kheo chỉ còn một ít tín, một ít ái, một Ít 
tĩnh, các Tỳ-kheo bèn nghĩ rằng, “Nay Tỳ-kheo chỉ có một ít tín, một ít ái, 
một ít tĩnh nếu chúng ta khổ trị Tỳ-kheo này thì Tỳ-kheo này sẽ do đây 
mà đứt mất một ít tín, một ít ái, một ít tĩnh ẫy. Chúng ta hãy cùng nhau 
giữ gìn hộ, cũng như thân thuộc gìn giữ người một mắt vậy. ”” 

Lúc bấy giờ Tôn giả Bạt-đà-hòa-lợi rời chỗ ngồi đứng dậy, trịch vai áo 
sang bên, chắp tay hướng về Đức Phật, bạch răng: 

“Bạch Thế Tôn, do nhân gì, duyên gì, ngày xưa ít có thiết lập học giới 
nhưng được nhiều Tỳ-kheo vâng lĩnh phụng trì? Và do nhân gì, duyên gì, 
bạch Thế Tôn, ngày nay thiết lập nhiều học giới, nhưng ít có Tỳ-kheo 
vâng lãnh phụng trì?” 

Đức Thế Tôn đáp rằng: 

“Này Bạt-đà-hòa-lợi, khi chúng Tỷ-kheo không được thịnh lợi, trong 
chúng không có pháp hỉ hảo”'; nhưng khi chúng Tỳ-kheo được thịnh lợi, 
trong chúng phát sanh pháp hỉ hảo. Khi pháp hỉ hảo đã phát sanh, Thế 
Tôn muốn đoạn trừ pháp hỉ hảo đó, bèn thiết lập học giới cho đệ tử. 





“ Hữu tín hữu ái hữu nh fífẰ####Ÿ (hay ï#?) M 65 ibid.: (...) 
saddãämattakena vahati pemamatakena, (Tỳ-kheo ấy) tùng sự (Tăng) với một ít 
lòng tin, một ít yêu mến. Đoạn này có thể hiểu: “Tỳ-kheo tuy phạm tội, nhưng 
còn một ít lòng tin, một ít thương yêu, và với một ít tịch tĩnh.” 

?'Hỷ hảo pháp #£#ƒ3Š, “chuộng tốt”. PRli: Zsava//haniyä dhamma, pháp được xác 
lập trên hữu lậu. 


KINH BAÏT-ÑAØ-HOØA-LÔÏI 686 





“Cũng vậy, khi chúng Tỳ-kheo được tán thán, được lớn mạnh, có những 
bậc Thượng tôn được hàng vương giả biết đến và có phước đức lớn, học 
vấn nhiều”. 

“Này Bạt-đà-hòa-lợi, khi chúng Tỳ-kheo không có những người đa văn, 
trong chúng không phát sanh pháp hỉ hảo. Nhưng khi chúng Tỳ-kheo có 
những người đa văn, trong chúng phát sanh pháp hỉ hảo. Vì pháp hỉ hảo 
đã phát sanh, Thế Tôn muốn đoạn trừ pháp hỉ hảo ấy, cho nên thiết lập 
học giới cho các đệ tử. 

“Này Bạt-đà-hòa-lợi, không phải vì để đoạn trừ hữu lậu trong hiện tại mà 
Ta thiết lập học giới cho các đệ tử. Nhưng vì để đoạn trừ hữu lậu trong 
đời sau mà Ta thiết lập học giới cho các đệ tử. Bạt-đà-hòa-lợi, vì vậy, vì 
để đoạn trừ hữu lậu nên Ta thiết lập học giới đệ tử, khi đến vâng lãnh lời 
dạy của Ta. 

“Bạt-đà-hòa-lợi, trước kia Ta đã từng nói pháp thí dụ về ngựa thuần 
giống” cho các Tỳ-kheo, ở trong đó, do nhân gì, duyên gì ngươi có 
nhớ không?” 

Tôn giả Bạt-đà-hòa-lợi bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, trong ấy có nguyên nhân. Vì sao vậy? Thế Tôn thiết lập 
giới nhất tọa thực cho chúng Tỳ-kheo. Chúng Tỳ-kheo thảy đều vâng 
lãnh học giới và các pháp vi diệu trong cảnh giới của Thế Tôn. Chỉ riêng 
con tuyên bố là không kham nỗi, rời chỗ ngồi đứng dậy bỏ đi. Vì không 
theo giới cụ túc và các pháp vi diệu trong cảnh giới của Thế Tôn. Bạch 
Thế Tôn, đó gọi là trong ấy có [749b] nguyên nhân.” 

Đức Thế Tôn lại nói với Tôn giả Bạt-đà-hòa-lợi, rằng: 

“Trong đó không phải chỉ có nguyên nhân như vậy. Này Bạt-đà-hòa-lợi, 
khi Ta nói thí dụ về loài ngựa thanh tịnh cho các Tỳ-kheo, thì ngươi hắn 
là không nhất tâm, không khéo cung kính, không tư niệm mà nghe. Này 





“ Năm trường hợp pháp hữu lậu phát sanh trong Tăng chúng: có thịnh lợi, tăng 
lớn mạnh, có danh dự, có bậc kỳ túc được kinh trọng, và có học vẫn cao. Cf. M 
6Š: sangho mahaHam pado.. labhaggam paHo.. yasaggam.. bahusaccqu... 


rattannutam... 




















3 Thanh tịnh mã dư pháp ïf È# H Hội *. Päli: đ/ãniyassusũpamam dhamma- 





pariyäyam, pháp môn thí dụ lương mã (tuần mã). 


E#ÿH BAÏT-ÑAØ-HOØA-LÔÏI 





Bạt-đà-hòa-lợi, đó gọi là trong ẫy lại còn có nguyên nhân khác nữa vậy.” 
Lúc bầy giờ Tôn giả Bạt-đà-hòa-lợi liền rời chỗ ngồi đứng dậy trịch vai 
áo đang mặc, chắp tay hướng về Đức Phật bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, nay thật là đúng lúc! Bạch Thiện Thệ, nay thật là đúng 
lúc! Nếu Thế Tôn nói thí dụ về con ngựa thuần giống cho các Tỳ-kheo. 
Các Tỳ-kheo sau khi nghe Thế Tôn nói, sẽ khéo léo ghi nhớ.” 

Thể Tôn nói rằng: 

“Này Bạt-đà-hòa-lợi, cũng như người biết cách huấn luyện ngựa, được 
một con ngựa tốt thuần giống. Người giỏi huấn luyện ấy trước hết trị cái 
miệng của nó. Sau khi trị miệng, tất nhiên nó sẽ không thích với sự 
chuyển động, muốn hay không muốn. Vì sao vậy? Vì chưa từng được trị. 
Này Bạt-đà-hòa-lợi, nếu con ngựa tốt thuần giống tuân theo cách trỊ của 
người huấn luyện, cách trị thứ nhất được thành tựu. Nhưng người huấn 
luyện lại phải trị bằng cách dàm mõm, cùm chân; cùm chân, dàm mõm, 
nhưng khiến nó sãi, đi, cần phải làm cho nó dừng lại, chạy đua, có thê để 
vua cỡi; đi không gì hơn, trầm tĩnh không gìn hơn; trị các chỉ thê khác, 
thảy đều huấn luyện cho thành tựu. Tắt nhiên nó không thích với chuyển 
động, hoặc muốn hay không muốn. Vì sao vậy? Vì bị sửa trị nhiều lần. 
Này Bạt-đà-hòa-lợi! Nếu con ngựa tốt thuần giống, với người huấn luyện, 
được sửa trị nhiều lần cho đến thành tựu. Lúc bấy giờ nó là con ngựa 
thuần thục, khéo thuần thục, được đệ nhất vô thượng thuần thục, vô 
thượng hành, đệ nhất hành, rồi xung vào cho vua cỡi, ăn thóc của vua, 
được gọi là ngựa vua. 

“Này Bạt-đà-hòa-lợi, cũng vậy, nếu bấy giờ có một người hiền minh, có 
trí, thành tựu mười pháp vô học, vô học chính kiến cho đến vô học chánh 
trí, người ấy lúc bấy giờ là một người thuần thục, khéo thuần thục, vô 
thượng thuần thục, được đệ nhất vô thượng thuần thục, vô thượng tĩnh 
chỉ, đệ nhất tĩnh chỉ, diệt trừ tất cả tà vạy, diệt trừ tất cả ô uế, diệt trừ tất 
cả sợ hãi, diệt trừ tất cả si ám, diệt trừ tất cả siễm nịnh, lặng đọng mọi 
trần lao, thanh tịnh mọi cấu trược, không còn gì để bị dính trước đáng 
kính, đáng trọng, đáng phụng, đáng thờ, là ruộng phước cho hết thảy chư 
Thiên và Nhân loại.” 

Phật thuyết như vậy, Tôn giả Bạt-đà-hòa-lợi, và các Tỳ-kheo sau khi 
nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 





KINH BAÏT-ÑAØ-HOØA-LÔÏI 688 


195. KINH A-THÁP-BÓI 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Phật trú tại nước Ca-thi' cùng với đại chúng Tỳ-kheo. 
Trong lúc dừng chân tại một nơi”, Đức Phật nói với các Tỳ-kheo rằng: 
“Ta một ngày chỉ ăn một lần'. Một ngày chỉ ăn một lần xong, vô vi vô 
cầu, không bệnh không đau, thân thể nhẹ nhàng, khí lực dôi dào, an ôn 
khoái lạc. Các ngươi cũng nên một ngày chỉ ăn một lần. Một ngày chỉ ăn 
một lần xong, vô vi, vô cầu, không bệnh không đau, thân thê nhẹ nhàng, 
khí lực đồi dào, an ôn khoái lạc.” 
Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn vì chúng Tỳ-kheo mà thi thiết giới, một ngày 
chỉ ăn một lần. Các Tỳ-kheo đều phụng trì theo học giới này và các 
pháp vi diệu trong cảnh giới của Thế Tôn. Rồi Thế Tôn lần hồi đi đến 
Ca-la-lại", trụ trong rừng Thi-nhiếp-hòa ở phía Bắc thôn Ca-la- lại. 
Lúc bấy giờ tại Ca-la-lại, có hai vị Tỳ-kheo, một vị tên là A-thấp-bối, 
một vị tên là Phất-na-bà-tu”. Hai vị này là cựu chủ đất, chủ chùa, tông 
chủ. Hai vị này sáng cũng ăn, chiều cũng ăn, tối cũng ăn, quá ngọ cũng 
ăn. Vì sáng ăn, chiều ăn, tối ăn, quá ngọ cũng ăn, mà vô vi, vô cầu, 
không có đau bệnh, thân thể nhẹ nhàng, khí lực đôi dào, an ôn khoái lạc. 
Một số đông Tỳ-kheo nghe vậy, liền đến chỗ hai vị Tỳ-kheo A-thấp-bối 
và Phất-na-bà-tu mà nói hai vị rằng: 





'Ca thi quốc 3UJ'll|[. PAli: Kãsi, một trong mười sáu đại quốc. Thủ phủ là 
Baranasl. Trong thời Đức Phật, Kãsi được sát nhập với Kosala của vua 
Pasenadi. Kãsi là một trung tâm thương mãi và đông dân. 

? Du tại nhất xứ: không xác định địa điểm. 

Nhật nhất thực H—-®. Pãli: ekabhartika. M 70 (1.473): aññatreva ratfibhojianä 
bhuñjãmï. Ta từ bỏ ăn đêm. 

* Ca-la-lại 3MU## #ñ. PAli: KTtagiri. Cf. 7 phân 5: Ki-liên §§3:. 
” A-thấp-bói [4 H, Pãli: Assaji. (trùng tên với một người trong năm đệ tử đầu 
tiên của Phật). Phất-na-bà-tu ?BJJð3#{#; Pãli: Punabhasuka. Hai vị này dẫn đầu 
một nhóm Tỳ-kheo bắt tuân ở tại KTtagmi, đưa đến việc thiết lập một điều khoản 
quan trọng trong Giới bốn Tỳ-kheo. Xem Tứ Phần 5, tr. 596c-599a: A-thấp-bà 
và Phú-na-bà-sa Jn[jJ£3= 7J5323⁄2. 



























































KINH A-THAÁP-BOÁI 690 


“Này A-thấp-bối và Phất-na-bà-tu, Đức Thế Tôn trú tại nước Ca-thi cùng 
với đại chúng Tỳ-kheo, trong lúc dừng chân tại một nơi, bảo các Tỳ-kheo 
rằng, “Ta một ngày chỉ ăn một lần. Một ngày chỉ ăn một lần xong, vô vi, 
vô cầu, không có đau bệnh, thân thể nhẹ nhàng, khí lực đồi dảo, an ổn 
khoái lạc. Các ngươi cũng nên một ngày chỉ ăn một lần. Một ngày chỉ ăn 
một lần XONø, VÔ VI, VÔ cầu, không có tật bệnh, thân thể nhẹ nhàng, khí 
lực dồi dào, an ôn khoái lạc.” Bấy giờ Đức Thế Tôn thi thiết giới này cho 
chúng Tỳ-kheo, đó là một ngày chỉ ăn một lần. Các Tỳ-kheo đều phụng 
trì theo học giới này cùng các pháp vi diệu trong cảnh giới của Thế Tôn. 
Này A-thấp-bối và Phất-na-bà-tu, các thầy cũng nên ngày chỉ ăn một lần. 
Một ngày chỉ ăn một lần XONG, VÔ VI, VÔ cầu, không có đau bệnh, thân thể 
nhẹ nhàng, khí lực dồi dào, an ôn khoái lạc. Các thầy chớ trái nghịch với 
Đức Thế Tôn và chúng Tỳ-kheo.” 

A-thấp-bối và Phất-na-bà-tu nghe vậy liền nói: 

“Này chư Hiền, chúng tôi sáng ăn, chiều ã ăn, tối ăn, quá ngọ ăn. Vì sáng 
ăn, chiều ăn, tối ăn, quá ngọ ăn, xong rồi, vô vi, vô cầu, không có đau 
bệnh, thân thể nhẹ nhàng, khí lực [750a] đổi dào, an ôn khoái lạc. Chúng 
tôi vì duyên do gì mà bỏ hiện tại để phải chờ đợi cái mai sau?”” 

Hai vị ấy nói như thế ba lần. Chúng Tỳ-kheo không thể làm cho A-thấp- 
bối và Phẩt-na-bà-tu trừ bỏ ác tà kiến, liền rời chỗ ngồi đứng dậy bỏ đi. 
Họ đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Ngài, rồi ngồi sang một 
bên thưa rằng: 

“Bạch Thế Tôn, ở Ca-la-lại này có hai vị Tỳ-kheo, một vị tên là A-thấp- 
bối, một vị tên là Phất-na-bà-tu. Hai vị này là cựu chủ đất, chủ chùa, tông 
chủ. Hai vị này sáng cũng ăn, chiều cũng ăn, tối cũng ăn, quá ngọ cũng 
ăn. Vì sáng ăn, chiều ăn, tối ăn, quá ngọ cũng ăn, mà vô vi, vô cầu, 
không có đau bệnh, thân thể nhẹ nhàng, khí lực dồi đào, an ôn khoái lạc. 
Bạch Thế Tôn, chúng con nghe như vậy liền đến chỗ cho A-thấp-bối và 
Phất-na-bà-tu mà nói thế này, “Này A-thấp-bối và Phát-na-bả-tu, Đức 
Thế Tôn trú tại nước Ca-thi cùng với chúng đại Tỳ-kheo, trong lúc dừng 
chân tại một nơi, bảo các Tỳ-kheo rằng, “Ta một ngày chỉ ăn một lần. 





M70 (1. 474): te mayam kim sanditthikam hitvã kahin anudhävissama? Sao chúng 
tôi lại bỏ cái hiện tiền, chạy theo cái lệ thuộc thời gian? 


EØNH A-THAÁP-BOÁI 





Một ngày chỉ ăn một lần XONø, VÔ VI, VÔ cầu, không có đau bệnh, thân thể 
nhẹ nhàng, khí lực dồi dào, an ôn khoái lạc. Các ngươi cũng nên một 
ngày chỉ ăn một lần. Một ngày chỉ ăn một lần xong, vô vi, vô cầu, không 
có tật bệnh, thân thể nhẹ nhàng, khí lực dồi dào, an ôn khoái lạc.” Bây 
giờ Đức Thế Tôn thi thiết giới này cho chúng Tỳ-kheo, đó là một ngày 
chỉ ăn một lần. Các Tỳ-kheo đều phụng trì theo học giới này cùng các 
pháp vi diệu trong cảnh giới của Thế Tôn. Này A-thấp-bối và Phát-na-bả- 
tu, các thầy cũng nên ngày chỉ ăn một lần. Một ngày chỉ ăn một lần xong, 
vô vi, vô cầu, không có đau bệnh, thân thể nhẹ nhàng, khí lực dồi dào, an 
ôn khoái lạc. Các thầy chớ trái nghịch với Đức Thế Tôn và chúng Tỳ- 
kheo. ° 

“A-thấp-bối và Phất-na-bà-tu nghe vậy liền trả lời chúng con như vầy, 
“Này chư Hiền, chúng tôi sáng ăn, chiều ã ăn, tối ăn, quá ngọ ăn. Vì sáng 
ăn, chiều ăn, tối ăn, quá ngọ ăn, xong TỒi, vô VỊ, vô cầu, không có đau 
bệnh, thân thê nhẹ nhàng, khí lực dồi dào, an ôn khoái lạc. Chúng tôi vì 
duyên do gì mà bỏ hiện tại để phải chờ đợi về sau?” Như vậy ba lần. 
“Bạch Thế Tôn, như vậy chúng con không thể làm cho A-thấp-bối và 
Phất-na-bà-tu trừ bỏ ác tả kiến nảy, nên chúng con rời chỗ ngồi đứng dậy 
bỏ đi.” 

Đức Thế Tôn nghe xong liền bảo một vị Tỳ-kheo: 

“Ngươi đến chỗ A-thấp-bối và Phất-na-bà-tu mà nói như thế này: “Này 
A-thấp-bối và Phất-na-bà-tu, Đức Thế Tôn gọi các thầy.” 

Vị Tỳ-kheo nghe rồi liền đáp: 

“Kính vâng, bạch Thế Tôn.” 

Tỳ kheo [750b] liền rời chỗ ngồi đứng dậy, cúi đầu lễ dưới chân Phật, 
nhiễu quanh ba vòng, rồi ra đi. Tỳ-kheo ấy đến chỗ hai vị Tỳ-kheo A- 
thấp-bối và Phất-na-bà-tu nói rằng: 

“Này A-thấp-bối và Phát-na-bà-tu, Thế Tôn gọi hai thầy đó.” 

A-thấp-bối và Phát-na-bà-tu nghe vậy liền đi đến chỗ Đức Phật, cúi đầu 
đảnh lễ dưới chân Ngài, rồi ngồi sang một bên. 

Đức Thế Tôn hỏi: 

“Này A-thấp-bối và Phất-na-bả-tu, chúng Tỳ-kheo thật có nói với các 
ngươi như vầy: “Này A-thấp-bối và Phất-na-bà-tu, Đức Thế Tôn trú tại 





KINH A-THAÁP-BOÁI 692 


nước Ca-thi cùng với chúng Đại Ty-kheo, trong lúc dừng chân tại một 
nơi, bảo các Tỳ-kheo rằng, “Ta một ngày chỉ ăn một lần. Một ngày chỉ ăn 
một lần xong, vô vi, vô cầu, không có đau bệnh, thân thể nhẹ nhàng, khí 
lực dồi dào, an ôn khoái lạc. Các ngươi cũng. nên một ngày chỉ ăn một 
lần. Một ngày chỉ ăn một lần xong, vô vi, vô cầu, không có tật bệnh, thân 
thể nhẹ nhàng, khí lực đổi đào, an ôn khoái lạc. Bấy giờ Đức Thế Tôn 
thi thiết giới này cho chúng Tỳ-kheo, đó là một ngày chỉ ăn một lần. Các 
Tỳ-kheo đều phụng trì theo học giới này cùng các pháp vi diệu trong 
cảnh giới của Thế Tôn. Này A-thấp-bối và Phất-na-bả-tu, các thầy cũng 
nên ngày chỉ ăn một lần. Một ngày chỉ ăn một lần xong, vô vi, vô cầu, 
không có đau bệnh, thân thể nhẹ nhàng, khí lực dồi đào, an ôn khoái lạc. 
Các thầy chớ trái nghịch với Đức Thế Tôn và chúng Tỳ-kheo.” 
“Này A-thấp-bối và Phất-na-bà-tu, các ngươi nghe rồi lại nói với chúng 
Tỳ-kheo rằng, “Này chư Hiền, chúng tôi sáng ăn, chiều ăn, tối ăn, quá 
ngọ ăn. Vì sáng ăn, chiều ăn, tối ăn, quá ngọ ăn, xong rồi, vô vi, vô cầu, 
không có đau bệnh, thân thể nhẹ nhàng, khí lực dồi đào, an ôn khoái lạc. 
Chúng tôi vì duyên do gì mà bỏ hiện tại để phải chờ đợi cái về sau?? Hai 
ngươi nói như vậy ba lần. Này A-thấp-bối và Phất-na-bà-tu, rồi chúng 
Tỳ-kheo không thể làm cho hai ngươi trừ bỏ ác tà kiến, nên rời chỗ ngồi 
đứng dậy bỏ đi. Thật có vậy không?” 
A-thấp-bối và Phất-na-bà-tu, thưa rằng: 
“Bạch Thế Tôn, thật có như vậy.” 
Thế Tôn dạy nói: 
“Này A-thấp- bối và Phất-na- -bả- tu, các ngươi có hiểu biết pháp Ta nói 
như vầy: “Nếu ai có cảm thọ về cảm thọ lạc, và khi người ấy cảm thọ về 
cảm thọ lạc rồi, thì các pháp ác bắt thiện tăng trưởng, các pháp thiện lại 
giảm? Nếu ai cảm thọ về cảm thọ khổ, và khi cảm thọ về cảm thọ khổ rồi, 
pháp ác bất thiện giảm và các thiện pháp sanh trưởng?” 
A-thấp-bối và Phất-na-bà-tu, thưa răng: 

“Quả vậy, bạch Thế Tôn. Chúng con biết Đức Thế Tôn nói pháp như vậy, 
“Nếu ai có cảm thọ về cảm thọ lạc, và khi đã cảm thọ về cảm thọ lạc rồi, 
pháp ác bất thiện tăng trưởng và thiện pháp tốn giảm. [750c] Nếu ai cảm 
thọ về cảm thọ khổ, và khi đã cảm thọ về cảm thọ khổ rồi thì pháp ác bất 
thiện giảm và pháp thiện tăng trưởng.” 


EØ$H A-THAÁP-BOÁI 





Đức Thế Tôn quở trách A-thấp-bối và Phát-na-bả-tu rằng: 

“Các ngươi là người ngu. Do đâu mà các ngươi biết ta nói pháp như vậy? 
Các ngươi là người ngu. Từ miệng ai mà các ngươi biết Ta nói pháp như 
vậy? Các ngươi là người ngu. Ta không nói một chiều, mà các ngươi lại 
thọ trì một chiều. Các ngươi là người ngu. Khi nào được các Tỳ-kheo hỏi, 
các ngươi phải đáp đúng như pháp rằng, “Chúng tôi chưa biết, sẽ hỏi lại 
các Tỳ-kheo. ”” 

Bấy giờ Đức Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

“Phải chăng các ngươi cũng hiểu biết pháp Ta nói như vậy, “Nếu ai cảm 
thọ về cảm thọ lạc, và khi đã cảm thọ về cảm thọ lạc rồi, pháp bất thiện 
tăng trưởng và pháp thiện tôn giảm. Nếu ai có cảm thọ khổ, và khi đã 
cảm thọ về cảm thọ khổ rồi, pháp bất thiện tổn giảm và pháp thiện tăng 
trưởng?” 

Các Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không phải vậy.” 

Đức Thế Tôn lại hỏi: 

“Các ngươi biết pháp ta nói như thế nào?” 

Chúng Tỳ-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, chúng con hiểu biết pháp Đức Thế Tôn nói như vây, 
“Hoặc có cảm thọ về cảm thọ lạc thì ác pháp, bất thiện pháp tăng trưởng, 
pháp thiện lại giảm. Hoặc có cảm thọ về cảm thọ lạc, mà pháp ác bất 
thiện lại giảm, pháp thiện lại tăng trưởng. Hoặc có cảm thọ về cảm thọ 
khổ, nên pháp ác bất thiện lại tăng trưởng, pháp thiện lại tôn giảm. Hoặc 
có cảm thọ về cảm thọ khổ nên pháp ác bất thiện tổn giảm và pháp thiện 
tăng trưởng.” Bạch Thế Tôn, chúng con hiểu biết Đức Thế Tôn nói pháp 
như vậy.” 

Đức Thế Tôn nghe nói thế, tán thán các Tỳ-kheo rằng: 

“Lành thay! Lành thay! Nếu các ngươi biết như vầy, “Hoặc có cảm thọ 
về cảm thọ lạc, nên pháp ác bất thiện tăng trưởng, pháp thiện tổn giảm. 
Hoặc có cảm thọ về cảm thọ lạc, nên pháp ác, bất thiện tổn giảm, thiện 
pháp tăng trưởng. Hoặc có cảm thọ về cảm thọ khổ, nên pháp ác bắt thiện 
tăng trưởng, thiện pháp bị tổn giảm. Hoặc có cảm thọ về cảm thọ khổ nên 
pháp ác, bất thiện tôn giảm, pháp thiện tăng trưởng.” Vì sao? Ta cũng nói 


KINH A-THAÁP-BOÁI 694 





như vầy, “Hoặc có cảm thọ về cảm thọ lạc, nên pháp ác bất thiện tăng 
trưởng, pháp thiện tồn giảm. Hoặc có cảm thọ về cảm thọ lạc, nên pháp 
ác bất thiện tổn giảm, pháp thiện tăng trưởng. Hoặc có cảm thọ về cảm 
thọ khổ nên pháp ác bắt thiện tăng trưởng, pháp thiện tốn giảm. Hoặc có 
cảm thọ về cảm thọ khổ nên pháp ác, bất thiện tổn giảm, pháp thiện tăng 
trưởng.” 

“Nếu Ta không biết như thật, không thấy, không hiểu rõ, không chứng 
đắc, không giác ngộ cứu cánh; thì hoặc đối với một người có cảm thọ lạc 
mà pháp ác bất thiện giảm, pháp thiện tăng trưởng, Ta không nên nói hãy 
đoạn trừ cảm thọ lạc ấy. Nếu [751a] Ta không biết như thật, không thấy, 
không hiểu rõ, không chứng đắc, không chứng ngộ cứu cánh; thì hoặc 
đối với một người có cảm thọ lạc mà pháp ác bất thiện giảm, pháp thiện 
lại tăng trưởng, Ta không nên nói hãy tu tập cảm thọ lạc. 

“Nếu Ta không biết như thật, không thấy, không hiểu rõ, không chứng 
đắc, không giác ngộ cứu cánh; thì hoặc có cảm thọ khổ mà pháp bắt thiện 
lại tăng, thiện pháp tăng giảm, Ta không nên nói hãy đoạn trừ cảm thọ 
khổ. Nếu Ta không biết như thật, không thấy, không hiểu rõ, không 
chứng đắc, không giác ngộ cứu cánh; thì hoặc có cảm thọ khổ mà pháp 
bắt thiện lại giảm, thiện pháp tăng tăng, Ta không nên nói hãy tu cảm thọ 
khô. 

“Do bởi Ta biết như thật, thấy rõ, hiểu rõ, chứng đắc, giác ngộ cứu cánh; 
hoặc đối với một người có cảm thọ lạc, mà pháp ác bất thiện lại tăng, 
pháp thiện lại giảm, cho nên ta nói hãy đoạn trừ cảm thọ lạc. Do bởi Ta 
biết như thật, thấy rõ, hiểu rõ, chứng đắc, giác ngộ cứu cánh; hoặc đối 
với một người có cảm thọ lạc mà pháp ác bắt thiện lại giảm, pháp thiện 
lại tăng trưởng, cho nên Ta nói hãy tu cảm thọ lạc. 

“Do bởi Ta biết như thật, thấy rõ, hiểu rõ, chứng đắc, giác ngộ cứu cánh; 
hoặc đối với một người có cảm thọ khổ, mà pháp ác bất thiện lại tăng, 
pháp thiện lại giảm, cho nên Ta nói đoạn trừ cảm thọ khổ. Do bởi Ta biết 
như thật, thấy rõ, hiểu rõ, chứng đắc, giác ngộ cứu cánh; hoặc đối với 
một người có cảm thọ khô mà pháp ác bất thiện lại giảm, pháp thiện lại 
tăng trưởng, cho nên Ta nói hãy tu cảm thọ khô. 

“Vì sao? Ta không nói tu tập tất cả thân lạc, cũng không nói không nên tu 
tập tất cả thân lạc. Ta không nói tu tập tất cả thân khổ, cũng không nói 


EØSH A-THAÁP-BOÁI 





không nên tu tập tất cả thân khổ. Ta không nói tu tập tất cả tâm lạc, cũng 
không nói không nên tu tập tất cả về tâm lạc. Ta không nói tu tập tất cả 
tâm khổ, cũng không nói không nên tu tập tất cả tâm khô. 

“Thế nào là thân lạc mà ta nói là không tu? Nếu tu thân lạc mà pháp ác 
bất thiện tăng trưởng, pháp thiện lại giảm, thì thân lạc như vậy ta nói 
không nên tu. Thế nào là thân lạc mà Ta nói hãy tu? Nếu tu thân lạc mà 
pháp ác bất thiện giảm, thiện pháp tăng trưởng, thân lạc như vậy ta nói 
hãy tu. Thế nào là thân khổ mà ta nói không tu? Nếu tu thân khổ mà pháp 
ác bất thiện tăng trưởng, pháp thiện lại giảm, thân khổ như vậy, ta nói 
không nên tu. Thế nảo là thân khổ mà ta nói tu? Nếu tu thân khổ mà pháp 
ác bất thiện lại giảm, pháp thiện tăng trưởng. Thân khổ như vậy, ta nói 
hãy tu. 

“Thế nào là tâm lạc ta nói không tu? Nếu tu tâm lạc mà các pháp ác bắt 
thiện [751b]tăng trưởng, pháp thiện lại giảm. Tâm lạc như vậy, ta nói 
không nên tu. Thế nào là tâm lạc ta nói hãy tu? Nếu tu tâm lạc mà pháp 
ác bắt thiện lại giảm, pháp thiện tăng trưởng. Tâm lạc như vậy ta nói hãy 
tu. Thế nào là tâm khổ mà ta nói không tu? Nếu tu tâm khổ mà các pháp 
ác bất thiện tăng trưởng, pháp thiện lại giảm. Tâm khổ như vậy ta nói 
không tu. Thế nào là tâm khổ mà ta nói tu? Nếu tu tâm khổ mà pháp ác 
bắt thiện lại giảm, pháp thiện tăng trưởng, tâm khổ như vậy, ta nói tu. 
“Người kia đối với pháp nên tu mà biết như thật, đối với pháp không nên 
tu cũng biết như thật; và khi đã biết như thật về pháp nên tu và pháp 
không nên tu, người ấy liền không tu pháp không nên tu, và tu pháp nên 
tu. Sau khi đã không tu pháp không nên tu, và tu pháp nên tu rồi, pháp 
ác bất thiện liền giảm, pháp thiện tăng trưởng. 

“Ta không nói tất cả Tỳ-kheo đều thực hành sự không phóng dật, cũng 
không nói tất cả các Tỳ-kheo đều không thực hành sự không phóng dật. 
“Thế nào là Tỳ-kheo không thực hành sự không phóng dật? Nếu có vị 
Tỳ-kheo nào chứng câu giải thoát”. Thế nào là Tỳ-kheo có câu giải thoát? 





Câu giải thoát hay Câu phần giải thoát {H:2}f#fằ. Gọi là Câu phần vì có hai 
phần chướng, phiền não phần chướng và giải thoát phần chướng (xem 7áp đj 77, 
tr.436a). PAlI: ubhatobhägavimuta. 


KINH A-THAÁP-BOÁI 696 





Nếu có Tỳ-kheo đối với tám giải thoát, thân đã chứng', thành tựu an trụ, 
do tuệ kiến” mà các lậu đã diệt tận, đã biết rõ. Như vậy là Tỳ-kheo có câu 
giải thoát. Vị Tỳ-kheo này ta nói thực hành sự không phóng dật. Nếu 
Hiền giả này vốn có phóng dật thì điều ấy không bao giờ có. Vì vậy, Ta 
nói vị Tỳ-kheo này không thực hành sự không phóng dật. 

“Hoặc có Tỳ-kheo không phải câu giải thoát mà có tuệ giải thoát. Thế 
nào là Tỳ-kheo có tuệ giải thoát? Tỳ-kheo đối với tám giải thoát mà 
không tự thân tác chứng, thành tựu an trú, nhưng do tuệ kiến mà các lậu 
đã diệt tận, đã biết rõ. Như vậy là Tỳ-kheo có tuệ giải thoát. VỊ Tỳ-kheo 
này Ta nói không thành tựu sự không phóng dật. Vì sao? Vì Hiền giả này 
vốn đã thành tựu sự không phóng dật. Nếu Hiền giả này trước kia có 
phóng dật thì điều ấy không bao giờ có. Vì vậy Ta nói vị Tỳ-kheo này 
không thành tựu sự không phóng dật. 

“Hai hạng Tỳ-kheo này Ta nói không thành tựu sự không phóng dật. Này 
các Tỳ-kheo, tại sao Ta nói thành tựu sự không phóng dật? Hoặc Tỳ-kheo 
không có câu giải thoát, cũng không có tuệ giải thoát mà có thân chứng. 
Thế nào là Tỳ-kheo có thân chứng?'° Tỳ-kheo đối với tám giải thoát, đã 
tự thân tác chứng, thành tựu an trụ, không do tuệ kiến [751c] mà các lậu 
đã diệt tận, đã biết rõ''. Như vậy là Tỳ-kheo có thân chứng. Tỳ-kheo này 
Ta nói thực hành sự không phóng dật. Ta thấy vị Tỳ-kheo này hành 
không phóng dật. Vì có quả gì khiến Ta nói Tỳ-kheo ấy hành không 
phóng dật? Ở đây, vị Tỳ-kheo này tìm cách chế ngự các căn'”, học tập 
theo thiện tri thức, sống tùy thuận an trú', các lậu đã diệt tận, đắc được 








"Nguyên Hán:Thân xúc ÍlỦ; 7p đ¡ ibid.: Thân dĩ chứng 1 Cñð. Päli: samä 
vimokhä atikkama ripe ãruppä te kãyena phassiwa viharari, tịch tịnh giải thoát, vượt 
qua các sắc và vô sắc, sau khi thể nghiệm bằng tự thân, vị ấy an trụ. 

?*Tuệ kiến, Päli: pañããya cassa disva, sau khi thấy bằng tuệ. 

'° Thân chứng 3#. Vị A-na-hàm chứng đắc diệt tận định. PI.: ¿Zyzsakkji. 

'" “Căn cứ vào sự chứng đắc diệt định mà thành lập thân chứng, tức là do thân 
chứng đắc diệt định vậy” (Cảu-xá 25, tr.131b). 

'“Cầu ư chư căn 3}*ñŠ#‡jld. Päli: indriyaãni samannayämano, đang chế ngự các 

















căn. 
'3 Hành tùy thuận trụ chỉ {1ƒ BẼJWi{} IE. Päli: anulomikäni senãsanäni pafisevamano, 
đang sử dụng các thứ sàng tọa đúng quy định (một cách tùy thuận). 


EØÿH A-THAÁP-BOÁI 





vô lậu, giải thoát, tuệ giải thoát, ngay trong hiện tại, tự tri, tự giác, tự tác 
chứng thành tựu và an trú, biết như thật rằng “Sự sanh đã dút, phạm hạnh 
đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa.” Vì Ta thấy 
vị Tỳ-kheo này không phóng dật, có được quả như thế, cho nên Ta nói vị 
Ty-kheo này thực hành sự không phóng dật. 

“Hoặc có Ty-kheo không phải câu giải thoát, không phải tuệ giải thoát, 
cũng không phải thân chứng, nhưng lại kiến đáo''. Thế nào là Tỳ-kheo có 
kiến đáo? Nếu Tỳ-kheo nào có tín tâm quyết định nơi Phật, Pháp, Tăng, 
tùy thuộc pháp được nghe, rồi do tuệ mả có tăng thượng quán và tăng 
thượng nhẫn. Như thế, vị Tỳ-kheo này có kiến đáo. Vị Tỳ-kheo này Ta 
nói không phóng dật. Vì có quả gì khiến Ta nói vị Tỳ-kheo này hành 
không phóng dật? Ty-kheo tìm cách chế ngự các căn, học tập các vị thiện 
tri thức, sống tùy thuận an trú, các lậu đã tận diệt, được vô lậu, tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát, ngay trong hiện tại, tự tri tự giác, tự chứng, thành 
tựu và an trụ, biết một cách như thật rằng “Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã 
vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa. Vì Ta thấy vị 
Ty-kheo này hành không phóng dật có quả như vậy. Cho nên Ta nói vị 
Ty-kheo này hành không phóng dật. 

“Hoặc Tỳ-kheo không phải câu giải thoát, không phải tuệ giải thoát, cũng 
không phải thân chứng, cũng không phải kiến đáo, nhưng lại có tín giải 
thoát. Thế nào là Tỳ-kheo có tín giải thoát?'° Tỳ-kheo có tín tâm quyết 
định nơi Phật, Pháp, Tăng, tùy theo pháp được nghe, rồi do tuệ mà có 
quán và nhẫn nhận, không bằng kiến đáo'”. Như vậy là vị Tỳ-kheo này có 
tín giải thoát. VỊ Tỳ-kheo này Ta nói hành không phóng dật. Ta thấy vị 
Tỳ-kheo này hành không phóng dật, vì có quả gì, khiến Ta nói vị Tỳ- 
kheo nảy hành không phóng dật? Tỳ-kheo tìm cách chế ngự được các căn, 
học tập theo các vị thiện tri thức, sống tùy thuận an trú, các lậu đã diệt 





'*Kiến đáo bj#l|, cũng gọi là kiến chí. PÄli: đi//hipao. 

''Tức là bậc Thánh này căn cứ trên địa vị tùy pháp hành (xem dưới) chứng đắc 
đạo loại trí, với sự bén nhạy của tuệ (7áp đ/ 1bid., tr.435c C¿u-xá 1bịd. PAlI: 
paññiãya voditthä honii vocariiä, do tuệ mà quán sát và thấu triệt. 

'° Tín giải thoát {S##Jlft. PI.: saddhävimuito. 

'”Câu-xá, ibid, căn cứ trên tùy tín hành (xem dưới) mà chứng đắc đạo loại trí, 
khả năng của tuệ không bén nhạy nên phải nương vảo tín. 








KINH A-THAÁP-BOÁI 698 





tận, được vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, ngay trong hiện tại, tự trị, 
tự giác, tự tác chứng thành tựu vả an trụ, biết một cách như thật rằng 
[752a] “Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, 
không còn tái sanh nữa.” Vì Ta thấy vị Tỳ-kheo này hành không phóng 
dật, vì có quả như vậy, cho nên Ta nói vị Tỳ-kheo này hành không phóng 
dật. 

“Hoặc Tỳ-kheo không có câu giải thoát, không có tuệ giải thoát, không 
có thân chứng, không có kiến đáo cũng không có tín giải thoát, nhưng có 
tùy pháp hành'°. Thế nào là Tỳ-kheo có pháp tùy hành? Tỳ-kheo có tín 
tâm quyết định nơi Phật, Pháp, Tăng, tùy theo pháp được nghe, rồi do tuệ 
mà có tăng thượng quán, tăng thượng nhẫn''. Như vậy, Tỳ-kheo này có 
pháp hành. Vị Tỳ-kheo này Ta nói hành không phóng dật. Ta thấy vị Tỳ- 
kheo này hành không phóng dật, vì có quả gì khiến Ta nói vị Tỳ-kheo 
này hành không phóng dật? Nếu có Tỳ-kheo nào tìm cách chế ngự các 
căn, học tập theo thiện tri thức, sống tùy thuận an trú, đối với trong hai 
quả chắc chắn sẽ đạt được một. Hoặc ngay trong hiện tại được cứu cánh 
trí, nếu còn hữu dư được A-na-hàm. Vì Ta thấy vị này hành không phóng 
dật, có quả như vậy. Cho nên Ta nói vị Tỳ-kheo này hành không phóng 
dật. 

“Hoặc Tỳ-kheo không có câu giải thoát, không có tuệ giải thoát, không 
có thân chứng, không có kiến đáo, không có tín giải thoát, không có pháp 
hành, nhưng lại có tùy tín hành. Thế nảo là Tỳ-kheo có tùy tín hành?? 
Tỳ-kheo có tín tâm quyết định nơi Phật, Pháp, Tăng, tùy theo pháp được 
nghe, rồi do tuệ mà quán và nhẫn, không như pháp hành. Như vậy, Tỳ- 
kheo này có tùy tín hành. VỊ Tỳ-kheo này Ta nói hành không phóng dật. 
Ta thấy vị Tỳ-kheo này hành không phóng dật, vì quả gì khiến Ta nói vị 
Tỳ-kheo này hành không phóng dật? Nếu có vị Tỳ-kheo nào tìm cách chế 





'°Nguyên Hán: Pháp hành #:Íƒ. Với bản tánh nhiều tư duy phân tích, mà học 
về bốn Diệu đế, quán sát khô đề (6ệ tăng thượng) rồi thấy rõ nhận thức về sự 
thật của khổ đế (nhân tăng thượng) như vậy là chứng bậc ứùy hành pháp” (tóm 
tắt, Tập dị ibid). Päli: đhammäãnusãri. 

PM 70 (¡. 479): (...) maffaso nÿjhãnam khamanii, bằng vào tuệ mà chấp nhận sự 
lý giải hạn một cách hạn chế. 

?® Hán: tín hành {Ef7. PI.: saddhãnusãrï. 





EØ9H A-THAÁP-BOÁI 


ngự các căn, học tập theo thiện tri thức, sống tùy thuận an trú, đối với 
trong hai quả chắc chăn sẽ đạt được một, hoặc ngay trong hiện tại được 
cứu cánh trí, nếu còn hữu dư, đắc A-na-hàm. Vì Ta thấy vị Tỳ-kheo này 
hành không phóng dật. Các vị Tỳ-kheo này Ta nói hành không phóng dật. 
“Ta không nói tất cả Tỳ-kheo được cứu cánh trí, cũng không nói tất cả 
các Tỳ-kheo ngay từ đầu được cứu cánh trí, Song tuần tự học tập và thực 
hành, nhận lãnh giáo huấn, chịu khiển trách, sau đó các Tỳ-kheo mới 
được cứu cánh trí, cứu cánh trí mà các Tỳ-kheo chứng đắc nảy. ?! 

“Thế nào là [752b] tuần tự học tập và thực hành, nhận lãnh giáo huấn và 
khiến trách, sau đó các Tỳ-kheo mới được cứu cánh trí, cứu cánh trí mà 
các Tỳ-kheo chứng đắc này? Hoặc có tín giả liền tìm đến.” Tìm đến rồi 
liền phụng sự; phụng sự rồi liền nhất tâm nghe pháp; nhất tâm nghe pháp 
rồi liền thọ trì pháp; thọ trì pháp rồi liền tư duy về pháp; tư duy về pháp 
rồi liền chấp nhận”; : chấp nhận rồi liền quán sát về pháp. Đệ tử Hiền 
Thánh quán sát về pháp rồi thì tự thân tác chứng chân đế, và do tuệ có 
tăng thượng quán”!. Vị ấy liền nghĩ, 'Chân để này, tự thân ta chưa từng 
tác chứng cũng không phải được tăng thượng quán bằng tuệ. Ta hãy tự 
thân tác chứng chân để này, và do tuệ mà tăng thượng quán. Như vậy 
tuần tự học tập và thực hành, nhận lãnh giáo huấn và khiến trách, rồi sau 
các Tỳ-kheo mới đắc cứu cánh trí, cứu cánh trí mà các Tỳ-kheo chứng 
đắc này.” 

Bấy giờ Đức Thế Tôn nói rằng: 

“Này A-thấp-bối và Phát-na-bả-tu, có pháp được gọi là tứ cú”, Ta nói 
cho các ngươi nghe, các ngươi có muốn biết không?” 

A-thấp-bối và Phất-na-bả-tu thưa: 





TM. ¡. 480: anupubbasikkhä anupubbakiriyä anupubbapatipadä aññãrãdhanã, tuần 
tự học, tuần tự hành, tuần tự tụ rồi đật đến cứu cánh hoàn toàn. 

? PI. ibid.: saddhajãto uoasankamaii; Sở giải: Tín giả đi đến gần các vị sư trưởng 
(garinan samipam gacchati). 

® Hán: bình lượng ñŸ. Päli: đhammä nữjjhãnam khamami, hoan hỷ chấp nhận 
pháp. 

®*Pãli: paññãya nam afivijjha passaii, đo tuệ mà thây pháp ấy một cách tỉnh mật. 

® Tứ cú DJ. Pl.: cauppadaim. 











KINH A-THAÁP-BOÁI 700 


“Bạch Thế Tôn! Chúng con là hạng người nào và do đâu hiểu được 
pháp?” 

Bấy giờ Đức Thế Tôn bèn nghĩ rằng: 

“Hạng người ngu si này vượt quá sự chỉ dạy của Ta. Đối với pháp luật 
chân chính này, còn cách biệt quá lâu dài. Đối với bậc thầy pháp luật 
tham đắm vật dục,” không xả ly v vật dục mà đệ tử của vị ấy còn không 
nên dục tốc, phóng dật. Huống chi Ta lại là người không tham đắm vật 
dục, viễn ly vật dục, do đó tín đệ tử của Ta nên nói, “Đức Thế Tôn là 
Thầy của ta. Ta là đệ tử của Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn nói pháp cho ta 
nghe. Đức Thiện Thệ nói pháp cho ta nghe. Mong cho ta được thiện lợi, 
hữu ích, được an ôn khoái lạc lâu dài. Tín đệ tử kia đối với cảnh giới của 
Thế Tôn có nhiều điều phải làm, đối với cảnh giới của Thế Tôn được 
nhiều lợi ích. Đối với cảnh giới của Thế Tôn có nhiều điều phải hành, thê 
nhập trong cảnh giới của Thế Tôn, an chỉ trong cảnh giới của Thế Tôn. 
Nếu trú ở phương Đông, chắc chắn sẽ được an lạc, không có chỗ khổ 
hoạn. Nếu trụ ở phương Nam, phương Tây và phương Bắc, chắc chắn sẽ 
được an lạc, không có các khổ hoạn.” Nếu tín đệ tử nào đối với cảnh giới 
của Thế Tôn mà có nhiều điều phải làm, đối với cảnh giới của Thế Tôn, 
được nhiều điều lợi ích, đối với cảnh giới của Thế Tôn có nhiều điều phải 
hành, thể nhập cảnh giới của Thế Tôn, an chỉ cảnh giới của Thế Tôn. Tín 
đệ tử ấy đối với pháp thiện đã trụ Ta không còn nói, huống chi nói đến 
pháp suy thoái, nhưng ngày đêm vẫn tăng trưởng pháp thiện, chớ không 
suy thoái. Nếu tín đệ tử nào đối với cảnh giới của Đức Thế Tôn có nhiều 
điều phải làm, đối với cảnh giới của Thế Tôn được nhiều lợi ích, đối với 
cảnh giới của Thế Tôn có nhiều điều phải hành, thể nhập vào cảnh giới 
của Thế Tôn, [752e] an chỉ trong cảnh giới của Thế Tôn, trong hai quả, 
chắc chắn sẽ đạt được một, hoặc hiện tại được cứu cánh trí, nếu hữu dư, 
chứng được A-na-hàm.” 

Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng 
hành.” 





3# 


% Hán: tham trước thực 
samsaftho viharati, “sống coi trọng vật chất, thừa tự vật chất, kết hợi với vật 
chất.” 

” Bản Hán, hết quyền 51. 























. PL (M.1. 479): amisagaru ãmisadäyado ãmisehi 


RÿØNWH A-THAÁP-BOÁI 





196. KINH CHÂU-NA 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Phật trú tại nước Bạt-kì, thôn Xá-di'. 
Bấy giờ sa-di Châu-na?, kiết hạ ở Ba-hòa). Tại xứ Ba-hòa có một Ni-kiền 
tên là Thân Tửt. Nơi đây, vị ấy qua đời. Sau khi qua đời không bao lâu, 
các đệ tử Ni-kiền Thân Tử chia rẽ và phá hoại nhau, nói những lời chia rẽ 
và phá hoại nhau. Họ tranh đấu, kiện tụng, cột trói nhau, thù nghịch nhau, 
tranh luận với nhau rằng, “Ta biết pháp này, ngươi không biết. Ngươi 
biết pháp sao bằng chỗ ta biết? Ta nói tề chỉnh, còn ngươi không tế chỉnh. 
Ta nói phù hợp, còn ngươi không phù hợp. Điều đáng nói trước, ngươi 
nói sau; điều đáng nói sau ngươi lại nói trước. Ta hơn, còn ngươi không 
bằng. Ta hỏi việc ngươi, ngươi không thê trả lời được. Ta đã chế phục 
ngươi, ngươi còn hỏi nữa. Nếu ngươi động thủ, ta sẽ cột trói ngươi lại.” 
Họ kiêu mạn và thách đồ lẫn nhau. Ai cũng chỉ mong mình nói hơn, mà 
không có người nào đề khiến trách. Những người bạch y tại gia, đệ tử của 
Ni-kiền Thân Tử, thấy vậy, thảy đều chán nản và lãng xa các đệ tử của 
Ni-kiền Thân Tử này. Vì sao vậy? Bởi vì những điều họ nói ấy đều là ác 
pháp luật, không phải là pháp xuất yếu, không dẫn đến Chánh giác, cũng 
không phải là lời dạy của Đắng Thiện Thệ. Nó là sự băng hoại, không thể 
đứng vững, không nơi nương tựa và cậy nhờ. Bởi vì bậc Thầy mà họ tôn 
sùng không phải là Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác. 
Lúc bây giờ Sa-di Châu-na đã qua ba tháng an cư mùa mưa, sửa vá lại y 
áo, rồi mang y cất bát đến thôn Xá-di, rồi qua phía bắc thôn Xá-di, đến 
rừng Thi-nhiếp-hòa. Sa-di Châu-na đến chỗ Tôn giả A-nan. Sau khi đến 
nơi, [753a] đảnh lễ sát chân Tôn giả A-nan, rồi ngồi qua một bên. 





'Bạt-kì #*'#, Xá-di 225. No.85: Xa-ma-ca tử tụ lạc J#IFƒ-##ÿ#. M 104: 
Sakkesu viharti (...) Samagame, là một ngôi làng của giòng họ Sakya. 
“Sa-di Châu-na ỳ} ifä /đ| 7lš. PAli: Cunda samanuddesa. Được đồng với Mahã- 
Cunda em ruột ngài Sãriputta và đắc quả A-na-hàm trong lúc là Sa-di. 





*Ba-hòa # #II. Päli: Pävã, một thị trấn của bộ tộc Malla. Đoạn đường cuối cùng 
của Phật, đi từ Pãvã ñeán Kusinärã và ngài dừng chân để nghỉ 25 lần trên đoạn 
đường ấy. 

*Ni-kiền danh Thân Tử JE #Š 4¡ 3l -ƒ.. PAli: Nigantha Nãtaputta. 


Rÿ@ÑH CHAÂU-NA 





Tôn giả A-nan hỏi: 

“Hiền giả Châu-na, từ đâu đến đây? An cư mùa mưa ở đâu?” 

Sa-di Châu-na đáp: 

“Bạch Tôn giả A-nan, con từ Ba-hòa đến, và an cư mùa mưa ở Ba- hòa. 
Bạch Tôn giả A-nan, tại xứ Ba-hòa có một Ni-kiền tên là Thân Tử”. Nơi 
đây, vị ấy qua đời. Sau khi qua đời không bao lâu, các đệ tử Ni-kiền 
Thân Tử chia rẽ và phá hoại nhau, nói những lời chia rẽ và phá hoại nhau. 
Họ tranh đấu, kiện tụng, cột trói nhau, thù nghịch nhau, tranh luận với 
nhau rằng, “Ta biết pháp này, ngươi không biết. Ngươi biết pháp sao 
bằng chỗ ta biết? Ta nói t chỉnh, còn ngươi không tê chỉnh. Ta nói phù 
hợp, còn ngươi không phù hợp. Điều đáng nói trước, ngươi nói sau; điều 
đáng nói sau ngươi lại nói trước. Ta hơn, còn ngươi không bằng. Ta hỏi 
việc ngươi, ngươi không thể trả lời được. Ta đã chế phục ngươi, ngươi 
còn hỏi nữa. Nếu ngươi động thủ, ta sẽ cột trói ngươi lại. Họ kiêu mạn 
và thách đồ lẫn nhau. Ai cũng chỉ mong mình nói hơn, mà không có 
người nào để khiển trách. Nếu có những người bạch y tại gia, đệ tử của 
Ni-kiền Thân Tử, thấy vậy, họ đều chán nản và lãng xa các đệ tử của Ni- 
kiền Thân Tử này. Vì sao vậy? Bởi vì những điều họ nói ấy đều là ác 
pháp luật, không phải là pháp xuất yếu, không dẫn đến chánh giác, cũng 
không phải là lời dạy của đắng Thiện Thệ. Nó là sự băng hoại, không thể 
đứng vững, không nơi nương tựa và cậy nhờ. Bởi vì bậc thầy mà họ tôn 
sùng không phải là Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác.” 

Tôn giả A-nan nghe xong, nói rằng: 

“Hiền giả Châu-na, nhân dịp này, chúng ta có thê đến yết kiến Đức Phật, 
đem sự việc này trình bày lên Thế Tôn. Này Hiền giả Châu-na, bây giờ 
chúng ta cùng đi đến Đức Phật, đem tất cả sự việc này trình lên cho Đức 
Thế Tôn. Thảng hoặc, chúng ta có thê nhân đó mà được nghe pháp khác 
nữa từ Đức Thế Tôn.” 

Rồi Tôn giả A-nan và Sa-di Châu-na cùng nhau đến chỗ Đức Phật, chắp 
tay cúi đầu đảnh lễ sát chân Ngài, Tôn giả A-nan đứng qua một bên và 
Sa-di Châu-na ngồi xuống một bên. Tôn giả A-nan bạch với Đức Thế 





“Ngài A-nan là Bốn sư của Châu-na. 
 Ni-kiền Thân Tử )8J#šll-ƒ.. Päli: Nigantha Nãt†aputta. 


KINH CHAÂU-NA 704 





Tôn: 

“Bạch Thế Tôn, hôm nay Sa-di Châu-na đi đến chỗ con, cúi đầu đảnh lễ 
sát chân rồi ngồi qua một bên. Con hỏi: “Hiền giả Châu-na, từ nơi nào 
đến đây và an cư mùa mưa ở đâu?? Sa-di Châu-na liền trả lời với con 
rằng: “Thưa Tôn giả A-nan, con từ Ba-hòa đến, an cư mùa mưa ở Ba-hòa. 
Bạch Tôn giả A-nan, tại Ba-hòa có một Ni-kiền tên là Thân Tử. Nơi đây, 
vị ấy qua đời. Sau khi qua đời không bao lâu, các đệ tử Ni-kiền Thân Tử 
chia rẽ và phá hoại nhau, nói những lời chia rẽ và phá hoại nhau. Họ 
tranh đấu, kiện tụng, cột trói nhau, thù nghịch nhau, [753b] tranh luận 
với nhau rằng, “Ta biết pháp này, ngươi không biết. Ngươi biết pháp sao 
bằng chỗ ta biết? Ta nói t chỉnh, còn ngươi không tê chỉnh. Ta nói phù 
hợp, còn ngươi không phù hợp. Điều đáng nói trước, ngươi nói sau; điều 
đáng nói sau ngươi lại nói trước. Ta hơn, còn ngươi không bằng. Ta hỏi 
việc ngươi, ngươi không thể trả lời được. Ta đã chế phục ngươi, ngươi 
còn hỏi nữa. Nếu ngươi động thủ, ta sẽ cột trói ngươi lại. Họ kiêu mạn 
và thách đố lẫn nhau. Ai cũng chỉ mong mình nói hơn, mà không có 
người nào để khiển trách. Nếu có những người bạch y tại gia, đệ tử của 
Ni-kiền Thân Tử, thấy vậy, họ đều chán nản và lãng xa các đệ tử của Ni- 
kiền Thân Tử này. Vì sao vậy? Bởi vì những điều họ nói ấy đều là ác 
pháp luật, không phải là pháp xuất yếu, không dẫn đến chánh giác, cũng 
không phải là lời dạy của đắng Thiện Thệ. Nó là sự băng hoại, không thể 
đứng vững, không nơi nương tựa và cậy nhờ. Bởi vì bậc thầy mà họ tôn 
sùng không phải là Như Lai, Vô Sở Trước, Đắng Chánh Giác.) 

“Bạch Thế Tôn, con nghe rồi kinh sợ hãi hùng, toàn thân lông tóc dựng 
đứng. Mong sau khi Thế Tôn khuất bóng, đừng có một vị Tỳ-kheo nảo ở 
trong chúng mà gây ra Tránh sự như vậy. Tránh sự ấy, không giúp gì cho 
ai mà chỉ gây khổ cho mọi người. Nó không phải là sự thiện lợi và hữu 
ích, không phải là sự an ổn và khoái lạc, cho đến loài trời và loải người 
cũng phải chịu đau khổ và tai hoạn. Bạch Thế Tôn, khi con thấy một vị 
Tỳ-kheo ngồi trước Đức Thế Tôn chí tâm kính trọng Đức Thế Tôn, khéo 
hộ trì Thiện Thệ. Bạch Thế Tôn! Con thấy như vậy rồi liền nghĩ, nếu sau 
này khi Thế Tôn khuất bóng mà vị Tỳ-kheo ấy trong chúng gây Tránh sự, 
thì tránh sự ấy không giúp ích gì cho ai mà chỉ gây đau khổ cho mọi 
người, nó không phải là sự thiện lợi và hữu ích, không phải là sự an ồn và 
khoái lạc cho đến loài trời, loài người cũng phải chịu đau khổ và tai 


R@H CHAÂU-NA 





hoạn.” 

Bấy giờ Đức Thế Tôn hỏi: 

“Ngươi thấy những điều nào khiến chúng Tăng có Tránh sự, Tránh sự ấy 
không giúp ích gì cho ai mà chỉ gây khô cho mọi người. Không phải là sự 
thiện lợi và hữu ích, không phải là sự an ôn và khoái lạc cho đến loài trời, 
loài người cũng phải chịu đau khô và tai hoạn?” 

Tôn giả A-nan thưa: 

“Bạch Thế Tôn, đó là do tăng thượng giới, tăng thượng tâm, tăng thượng 
quán” mà phát sanh Tránh sự ở trong chúng. Bạch Thế Tôn, Tránh sự ấy, 
không giúp gì cho ai mà chỉ gây đau khổ cho mọi người. Nó không phải 
là sự thiện lợi, không phải là sự hữu ích. Không phải là sự an ôn, khoái 
lạc cho đến loài trời, loài người cũng phải chịu tai hoạn, đau khô.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Này A-nan, nếu tránh sự do bởi giới tăng thượng, tâm tăng thượng, quán 
tăng thượng thì Tránh sự ấy quá nhỏ nhặt. Này A-nan! Nếu có Tránh sự 
trong chúng Tăng do đạo và đạo tích” thì Tránh sự ấy không giúp ích gì 
cho ai mà [753c] chỉ gây khổ cho mọi người. Nó không phải là sự thiện 
lợi và hữu ích, không phải là sự an ôn khoái lạc. 

“Này A-nan, khi ngươi thấy ở trong đấy có hai Tỳ-kheo vì mỗi người có 
mỗi ý kiến khác nhau mà gây ra cuộc tránh sự mà nói rằng, “Đây là pháp, 
đây là phi pháp; đây là luật, đây là phi luật; đây là phạm, đây là phi phạm; 
hoặc nhẹ, hoặc nặng: có thể sám hối, không thể sám hối; có thê thủ hộ, 
không thể thủ hộ; dư tàn, không dư tàn; khởi, không khởi”. 

“Này A-nan, ý ngươi nghĩ sao, đối với pháp tụ mà Ta tự giác, tự thân 
chứng ngộ, gồm bốn niệm xứ, bốn như ý túc, năm căn, năm lực, bảy giác 
chị, tám chi Thánh đạo? 





ƒM 104: do z//Z/xaz (tăng thượng hoạt mạng) và do adjipaiimokkha (tăng 
thượng giới bồn), tranh chấp các vấn đề liên hệ sinh hoạt và giới bổn, cả hai đều 
chỉ liên hệ đến giới luật. Bản Hán nói do cả giới, định, và tuệ. 

® Đạo và đạo tích ìl 3ƒ. M 104: magge vã hi patipadãäya, tranh chấp trong các 
vẫn đề liên hệ Thánh đạo và sự tu tập Thánh đạo. 

?Có 18 tránh sự, theo các Luật tạng. Trong đây chỉ nêu 16. Hai điều thuyết và 
phi thuyết đề cập riêng. 


























KINH CHAÂU-NA 706 





“Này A-nan, Ni-kiền Thân Tử thật sự không phải là Nhất thiết trí'° nhưng 
tự cho là Nhất thiết trí. 

“Này A-nan, nếu Ni-kiền Thân Tử là vị biết tất cả, thấy tất cả thì vị ấy đã 
vì đệ tử mà giảng giải sáu gốc rễ của tránh sự;'' nghĩa là, có thể nghe để 
đình chỉ ”.” 

Bấy giờ Tôn giả A Nan chắp tay hướng về Đức Phật bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn! Nay thật là đúng lúc. Bạch Thiện Thệ, nay thật hợp thời, 
nếu Thế Tôn dạy về sáu gốc rễ của Tránh sự cho các Tỳ-kheo. Các Tỳ- 
kheo sau khi nghe Thế Tôn dạy sẽ khéo léo thọ trì.” 

Đức Thế Tôn bảo: 

“Này A-nan, hãy nghe kỹ; hãy suy nghĩ kỹ! Ta sẽ phân biệt đầy đủ.” 

Tôn giả A Nan bạch rằng: 

“Kính vâng, xin vâng lời lắng nghe.” 

Đức Phật dạy: 

“Này A-nan, ở đây có người bị kết sử sân và não quấn chặt'°. Này A-nan, 
người ấy bị kết sử sân và não quấn chặt cho nên không cung kính Tôn sư, 
không thấy pháp, không giữ giới. Người ấy đã không cung kính Tôn sư, 
không thấy pháp, không giữ giới, ở trong chúng nó gây ra Tránh sự như 
vậy. Tránh sự ấy không giúp gì cho ai mà chỉ gây khổ cho mọi người, 
không phải sự thiện lợi và hữu ích, không phải là sự an ổn khoái lạc, cho 
đến trời người phải chịu đau khô và tai hoạn. Này A-nan! Nếu ngươi thấy 
Tránh sự như vậy, ở bên trong hay bên ngoài, mà không dứt hết được, vậy, 
để đoạn trừ Tránh sự ấy, ngươi phải nhanh chóng tìm cầu phương tiện, học 
tập tinh cần, chánh niệm, chánh trí, kiên nhẫn, đừng để thối thất. Này A- 
nan, ví như có người bị lửa đốt cháy đầu, đốt cháy áo, thì phải cấp tốc tìm 
phương tiện để chữa cháy đầu, chữa cháy áo. Cũng vậy, nêu ngươi thấy 





'"Nguyên Hán: tát-vân-nhã Jjš2x#ï; Pãli: sabbañfu. 
'' Lục tránh bản 7X##⁄£. Cf. Tập dị 15 (tr. 431a16): sáu tránh căn 7Nñ#JR.PI.: 


cha vivãdamilãni. 











'* Khả văn nhỉ chỉ. Không rõ ý. Có lẽ, cần biết để dập tắt tranh chấp. 
'3 Sân não kết triền Hñ Jấ{áŠ, tức phẫn và hận. Päli: ¿odhano „panaii, phẫn nộ 
và oán hận. 





R@ýWH CHAÂU-NA 





Tránh sự như vậy, ở bên trong hay bên ngoài, mà không dứt hết được, vậy 
để đoạn trừ Tránh sự ấy, ngươi phải nhanh chóng tìm cầu phương tiện, học 
tập tinh cần, chánh niệm chánh trí, kiên nhẫn đừng để thối thất. 

“Này A-nan, Tránh sự như vậy, bên trong hay bên ngoài, mà ngươi thấy 
đã được chấm dứt, ngươi phải thủ hộ cái tâm đó hơn nữa, luôn luôn 
không buông lung, vì để ngăn chặn Tránh sự ẫy vậy. Như vậy, sự tranh 
chấp này được ngươi đoạn trừ từ gốc rễ. Này A-nan, ví như có người bị 
lửa đốt cháy đầu, đốt cháy áo, thì phải cấp tốc tìm phương tiện để chữa 
cháy đầu, chữa cháy áo. Cũng vậy, Tránh sự như vậy, bên trong hay bên 
ngoài, [754a] mà ngươi thấy đã được chấm dứt, ngươi phải thủ hộ cái 
tâm đó hơn nữa, luôn luôn không buông lung, vì để ngăn chặn Tránh sự 
ấy vậy. Như vậy, sự tranh chấp này được ngươi đoạn trừ từ gốc rễ. 

“Cũng giống như vậy với các kết sử phú tàng'', bỏn sẻn, tật đố, dua nịnh, 
dối trá, vô tàm, vô quý, ác dục, tà kiến, và ác tánh không biết phục thiện. 
“Này A-nan, nếu một người nào có ác dục, tà kiến, ác tánh không biết 
phục thiện thì không cung kính Tôn sư, không thấy pháp, không giữ giới. 
Người ấy đã không cung kính Tôn sư, không thấy pháp, không giữ giới, 
ở trong chúng nó gây ra Tránh sự như vậy. Tránh sự ấy không giúp gì 
cho ai mà chỉ gây khổ cho mọi người, không phải sự thiện lợi và hữu ích, 
không phải là sự an ôn khoái lạc, cho đến trời người phải chịu đau khổ và 
tai hoạn. Này A-nan! Nếu ngươi thấy Tránh sự như vậy, ở bên trong hay 
bên ngoài, mà không dứt hết được, vậy, để đoạn trừ Tránh sự Ấy, ngươi 
phải nhanh chóng tìm cầu phương tiện, học tập tinh cần, chánh niệm, 
chánh trí, kiên nhẫn, đừng để thối thất. Này A-nan, ví như có người bị 
lửa đốt cháy đầu, đốt cháy áo, thì phải cấp tốc tìm phương tiện để chữa 
cháy đầu, chữa cháy áo. Cũng vậy, nếu ngươi thấy Tránh sự như vậy, ở 

bên trong hay bên ngoài, mà không dứt hết được, vậy để đoạn trừ Tránh 
sự ấy, ngươi phải nhanh chóng tìm cầu phương tiện, học tập tinh cần, 





'“Nguyên Hán, bất ngữ kết 4ï#4ï. Xem kinh 183. 

! Ác tánh bất khả chế #ƑÈ4SHƒfll, hoặc nói là ác tánh bất thọ nhân ngữ 
d4 \ñ#. Tánh ương ngạnh không chịu nghe lời. Đoạn này tóm tắt, liệt kê 
các cặp kiết sử làm nguyên nhân cho đấu tranh, có thê xếp loại theo thuật ngữ 











thông dụng: Phần, hận; phú, não; tật, xan; cuồng, siễm; vô tàm, vô quý; ác dục, 
tà kiến. Xem thêm, đối chiếu kinh 98 trên. Xem giải thích 7áp đj /5 (tr.431a-b). 





KINH CHAÂU-NA 708 


chánh niệm chánh trí, kiên nhẫn đừng để thối thất. 

“Này A-nan, Tránh sự như vậy, bên trong hay bên ngoài, mà ngươi thấy 
đã được chấm dứt, ngươi phải thủ hộ cái tâm đó hơn nữa, luôn luôn 
không buông lung, vì để ngăn chặn Tránh sự ẫy vậy. Như vậy, sự tranh 
chấp này được ngươi đoạn trừ từ gốc rễ. Này A-nan, ví như có người bị 
lửa đốt cháy đầu, đốt cháy áo, thì phải cấp tốc tìm phương tiện để chữa 
cháy đầu, chữa cháy áo. Cũng vậy, nếu ngươi thấy Tránh sự như vậy, ở 
bên trong hay bên ngoải, mà ngươi thấy đã được chấm dứt, ngươi phải 
thủ hộ cái tâm đó hơn nữa, luôn luôn không buông lung, vì để ngăn chặn 
Tránh sự ấy vậy. Như vậy, sự tranh chấp này được ngươi đoạn trừ từ gốc 
TỄ. 

“Lại nữa, này A-nan, có bảy phương pháp đình chỉ tranh sự “. Bảy 
phương pháp đó là: một là luật đình chỉ tránh sự bằng hiện tiền cần 
được áp dụng, hai là luật đình chỉ tránh sự bằng ức niệm cần được áp 
dụng, ba là luật đình chỉ tránh sự bằng bất si cần được áp dụng, bốn là 
luật đình chỉ tránh sự bằng tự phát lồ cần được áp dụng, năm là luật 
đình chỉ tránh sự bằng đương nhân cần được áp dụng, sáu là luật đình 
chỉ tránh sự bằng đa số cần được áp dụng, bảy là luật đình chỉ tránh sự 
bằng sự rải cỏ kín đất cần được áp dụng ". 

“Này A-nan, thế nào là luật đình chỉ tránh sự bằng hiện tiền cần được 
áp dụng '°? Làm thế nảo đề đoạn trừ Tránh sự này? Tức là điều luật đình 
chỉ tránh sự bằng sự hiện diện. Này A-nan, hoặc một người đối với một 
người, mà khuyến giáo, khiến trách, thủ hộ bằng pháp luật như Tôn sư 





'Ó Chỉ tránh Il: ñ# hay nói là điệt tránh pháp 8 š# 2°; Pãli: adhikaranasamaihä. 
'“Ưng đữ diện tiền chỉ tránh luật J##iJñ[fifi IÍ-š#£E, hai là ưng đữ ức chỉ tránh 


2 1122 


luật J# ii I[-Z#£E, ba là ưng đữ bất si chỉ tránh luật J## S##¡|-Z#£E, bón là 


















































ưng dữ tự phát lồ chỉ tránh luật É1ð##8# IE##£Ẽ, năm là ưng đữ quân chỉ tránh 
luật JỆƒj#ẨI[šÊ£R, sáu là ưng dữ triển chuyển chỉ tránh luật 
fEiig#fll-ZƒfŒE, bảy là ưng dữ như khí phấn tảo chỉ tránh luật 
tff1ñ|IXE3£iniI-ffE. Thuật ngữ theo Luật Tứ Phần: 1. Hiện tiền tì-ni (Päli: 
sammukhavinaya), 2. Ức niệm tì-ni (sativinaya), 3. Bất sĩ tì-ni (amilhavinaya), 4. 
Tự ngôn trị (pafiñfñaya karefabbam), 5. Đa nhần ngữ (yebiyyasik2), 6. Tội xứ sở 
(/assapayika), 7. Như thảo phú địa (inavattharaka). 


'*Ưng đữ diện tiền chỉ tránh luật J #Ifiƒ II-ã#lt. Xem cht. 17 trên. 














































































































Rÿ9H CHAÂU-NA 


đã chỉ giáo, với sự hiện diện khiến được hoan hỷ. Một người đối với hai 
người, một người đối với nhiều người, một người đối với chúng Tăng 
mà khuyến giáo, khiến trách, được thủ hộ bằng pháp luật như Tôn sư đã 
chỉ giáo, với sự hiện diện khiến được hoan hỷ. Hai người [754b]| đối với 
hai người mà khuyến giáo, khiễn trách, thủ hộ bằng pháp luật như Tôn 
sư đã chỉ giáo, với sự hiện diện khiến được hoan hỷ. Hai người đối với 
nhiều người, hai người đối với chúng Tăng, hai người đối với một 
người mà khuyến giáo, khiển trách, thủ hộ bằng pháp luật như Tôn sư 
đã chỉ giáo, với sự hiện diện khiến được hoan hý. Nhiều người đối với 
nhiều người mà khuyến giáo, khiến trách, thủ hộ bằng pháp luật như 
Tôn sư đã chỉ giáo, với sự hiện diện khiến được hoan hỷ. Nhiều người 
đối với chúng Tăng, nhiều người đối với một người, nhiều người đối 
với hai người mà khuyến giáo, khiến trách, được thủ hộ bằng pháp luật 
như Tôn sư đã chỉ giáo với sự hiện diện khiến được hoan hỷ. Chúng 
Tăng đối với một người, chúng Tăng đối với hai người, chúng Tăng đối 
với nhiều người mà khuyến giáo, khiển trách, được thủ hộ bằng pháp 
luật như Tôn sư đã chỉ giáo, với sự hiện diện khiến được hoan hỷ. Này 
A-nan, như vậy gọi là luật chấm dứt tránh sự bằng sự hiện diện.. Tránh 
sự ẫy được đoạn trừ như vậy, tức do luật chấm dứt tránh sự bằng sự 
hiện diện. 

“Này A-nan, thế nào là luật đình chỉ tránh sự bằng ức niệm cần được áp 
dụng '*? Làm thế nào để đoạn trừ sự tranh đấu này? Tức là do đình chỉ 
tránh sự bằng ức niệm. Này A-nan, nếu có một người không nhớ rằng 
mình đã phạm giới.” Các Tỳ-kheo thấy vậy nói rằng,” “Thầy không 








' Ưng dữ ức chỉ tránh luật JÈ:#ä II-Z#/. Xem cht. L7 trên. 

” Nghĩa là vô tội. Trường hợp Đạp-bà-ma-la Tử (PI. Dabba-Mallaputta) bị vu 
khống tội ba-la-di, bị các Tỳ kheo cật vấn. Tăng họp, tác yết-ma ức niệm, xác 
định Đạp-bà-ma-la Tử vô tội. Xem Xgñ phản 3 (tr. 15c25); 7ăng-kì 13 (tr. 
331b21); Tứ phân 47 (tr. 914a12); Thập tụng 20 (tr. 142b26); Cuilavagga (Vin. 11. 
74). 

”' Đoạn này, trong bản Hán, văn cú đảo trang, dễ khiến nhằm lẫn người có tội 
và người vô tội. Ở đây căn cứ giải thích về bảy diệt tránh của các Luật bộ, và 
văn nghĩa Päli để cấu trúc lại văn cú thích hợp. C£. M 104: ¡đha bhikkhi bhikkhu 


evaripäya garukãya ãpaftiyä codenmii ... so evam ãha — na kho aham saraãmi evariipim 


KINH CHAÂU-NA 710 





nhớ mình đã phạm. Thầy hãy đến trong (HN mả xin luật ức niệm. 
Tăng chúng sẽ áp dụng Hiền giả luật ức niệm.” Này A-nan, nếu ở một 
nơi nào có Tăng chúng hòa hợp mà nhóm họp, vị Tỳ-kheo kia nên đến 
đó, trịch vai áo, bỏ guốc, vào trong chúng, cúi đầu đảnh lễ dưới chân 
các bậc Trưởng lão thượng tôn Tỳ-kheo, chắp tay quỳ mọp mà bạch với 
các trưởng lão thượng tôn rằng, “Bạch chư Tôn, mong các ngài nghe 
cho, con không nhớ đã từng phạm giới, nay con từ nơi chúng Tăng cầu 
xi luật ức niệm. Mong Tăng chúng hòa hợp áp dụng con luật ức niệm.” 
Này A-nan, Tăng chúng hòa hợp lại để áp dụng vị Tỳ-kheo này luật ức 
niệm, bằng Pháp và Luật như Tôn sư đã chỉ dạy, với sự hiện diện khiến 
cho được hoan hỷ. Này A-nan, như vậy gọi là luật đình chỉ tránh sự 
bằng ức niệm cần được áp dụng. Tránh sự ấy phải được đoạn trừ như 
vậy, tức do luật chấm đứt tránh sự bằng ức niệm. 

“Này A-nan, thế nảo là luật chấm dứt tránh sự băng bất sĩ”? Làm thế nào 
để đoạn trừ Tránh sự ấy? Tức là luật đình chỉ tránh sự bằng sự không sĩ 
cuồng. Này A-nan, nếu có một người do phát cuồng mà tâm điên đảo, 
nên làm nhiều điều không thanh tịnh, không phải là pháp của Sa-môn, 
không tùy thuận theo pháp hành mà nói vi phạm. Người ấy sau khi trở lại 
tâm trạng như trước, bị buộc tội.” Các Tỳ kheo thấy vậy bảo rằng: “Thầy 
đã phát cuồng và tâm điên đảo, do phát cuồng và tâm điên đảo, nên làm 
nhiều điều không thanh tịnh, không phải là pháp của Sa-môn, không tùy 
thuận theo pháp hành nên bị buộc tội vi phạm. Này Hiền giả, nếu Hiền 
giả sau khi trở lại tâm trạng như trước, [754c| Hiền giả có thể đến nơi 
chúng Tăng mà cầu xin luật bất si. Chúng Tăng sẽ áp dụng Hiền giả luật 





garukam ãpattim... tassa kho bhikkhuno safivinayo dãtabbo, “Ở đây các Tỳ kheo 
buộc tội một Tỳ kheo đã phạm trọng tội như vậy... Tỳ kheo này nói: tôi không 
nhớ (=không phạm) phạm trọng tội như vậy...Ức niệm tì-ni cần áp dụng cho ỳ 
kheo nay.” 

“Ưng dữ bắt sỉ chỉ tránh luật J4 49#š IE-ã#£E. Xem cht. 17 trên. 

3 7 phân 47 (tr. 914b16): Tỳ kheo Nan-đề phát bịnh cuồng, phạm nhiều cắm 
giới. Khi tỉnh, bị các Tỳ kheo cật vẫn, ép buộc nhận có phạm tội. Nan-đề xin 





Tăng phán quyết bằng luật bất si để không Tỳ kheo nào có ý cật vẫn những điều 
Nan-đề đã làm vì bị bịnh cuồng si. Cf. Cu//zvagga (Vin. ii. 78): Tỳ kheo Gagga, 
tình tiềt như Tứ phần. Thập tụng 20 (tr. 143a27) Tỳ kheo Thi-việt #6;#Ä. 


RỊNH CHAÂU-NA 





bất si.” Này A Nan, nếu một nơi nào đó Tăng chúng đang hòa hợp và 
nhóm hội, vị Tỳ-kheo ấy nên đến đó, trịch vai áo, bỏ guốc, vào trong 
Tăng chúng, cúi đầu lễ sát dưới chân các bậc Trưởng lão thượng tôn Tỳ- 
kheo chắp tay quì mọp, mà bạch với các Trưởng lão thượng tôn Tỳ-kheo 
rằng, “Bạch chư Tôn, xin nghe cho, con đã từng phát cuồng và tâm điên 
đảo. Do con đã phát cuồng và tâm điên đảo nên làm nhiều điều không 
thanh tịnh, không phải là pháp của Sa-môn, không tùy thuận theo pháp 
hành nên bị buộc tội vi phạm. Về sau con trở lại tâm trạng như trước. 
Nay con từ nơi chúng Tăng xin cầu luật bất si. Mong chúng Tăng hòa 
hợp áp dụng con luật bất si.” Này A-nan, chúng Tăng cùng hòa hợp và 
nhóm hội, áp dụng vị Tỳ-kheo ấy luật bắt si, bằng Pháp và Luật như Tôn 
sư đã chỉ giáo, với sự hiện diện, khiến được hoan hỷ. Này A-nan, đó gọi 
là luật đình chỉ tránh sự bằng bất si. Tránh sự ây được đoạn trừ như vậy, 
tức do luật chấm dứt tránh sự bằng sự không sỉ cuồng. 

“Này A-nan, thế nào là luật đình chỉ tránh sự bằng tự phát lỗ”? Tránh sự 
làm thế nào để chấm dứt? Tức do luật chấm dứt tránh sự bằng sự tự thú 
nhận. Này A-nan, nếu có một người phạm giới, hoặc nói ra hay không 
nói ra, hoặc có nhớ hay không nhớ. Này A-nan, nếu tại nơi nào đó có 
chúng Tăng đang hòa hợp và nhóm hội. Vị Tỳ-kheo kia nên đến đó, trịch 
vai áo, bỏ guốc, vào trong chúng, cúi đầu đảnh lễ dưới chân các bậc 
Trưởng lão thượng tôn Tỳ-kheo, chắp tay quì mọp mà bạch rằng, “Bạch 
chư Tôn, xin nghe cho, con phạm giới đó, con nay hướng về các bậc 
Trưởng lão thượng tôn Tỳ-kheo, chí tâm phát lồ, tự mình nói và trưng 
bảy rõ, không dám che giấu, từ nay về sau sẽ khéo léo hộ trì không tái 
phạm. Này A-nan, chúng Tỳ-kheo nên hỏi vị ấy rằng, “Này Hiền giả, có 
tự thấy điều mình phạm không?” Vị Tỳ-kheo ấy đáp, “Con thật sự có thấy 
điều con phạm.” Đại chúng cũng nên nói với vị ấy rằng, “Hiền giả nên 
cần thận giữ gìn đừng tái phạm.” Này A-nan! Đó là luật đình chỉ tránh sự 
bằng tự phát lồ. Tránh sự ấy phải được đoạn trừ như vậy. Tức do luật 
chấm dứt tránh sự bằng sự từ thú nhận. 

“Này A-nan, thế nào là luật đình chỉ tránh sự bằng chính đương nhân””? 








“Ưng dữ phát lồ chỉ tránh luật J8 ƒš?# I[-Z#'{Ìt. Xem cht. L7 trên. 
“Ưng dữ quân chỉ tránh luật J# ## Z† 1E: ñf fE. Xem cht.17 trên. Quân luật ‡† 
ƒÈ. Luật áp dụng cho chính ngài”. Vì vị này khi bị hỏi tội, cứ nói loanh quanh, 








KINH CHAÂU-NA 712 


Làm sao để đoạn trừ tránh sự ây? Tức do luật chấm dứt tránh sự bằng 
chính đương nhân. Này A-nan, nếu có người không biết xấu hồ, không 
hối hận những tội bị thấy, bị nghe và bị người khác nghi ngờ là ác dục. 
Người ấy đã phạm giới rồi nói là được biết ở một nơi, được thấy ở một 
nơi. Sau khi nói được biết ở một nơi này, lại nói được thấy ở một nơi.“ 
Sau khi nói mình thấy ở một nơi, lại nói mình biết ở một nơi. Ở trong 
Tăng chúng mà nói là được biết ở một nơi, ở trong Tăng chúng mà nói 
là được thấy ở một nơi. Nói được biết [755a] ở một nơi, rồi lại nói được 
thấy ở một nơi. Nói được thấy ở một nơi rồi lại nói được biết ở một nơi. 
Này A-nan, vì Tỳ-kheo ấy, Tăng chúng hòa hợp và nhóm họp mà áp 
dụng luật đa số, nói rằng: “Nhà ngươi không đạo lý, nhà ngươi ác bất 
thiện. Vì sao? Vì ngươi đã phạm giới rồi lại nói được biết ở một nơi, 
được thấy ở một nơi. Nói được biết ở một nơi, rồi lại nói được thấy ở 
một nơi. Nói được thấy ở một nơi, rồi lại nói được biết ở một nơi. Ở 
trong chúng mà nói được biết ở một nơi. Ở trong chúng mà nói được 
thấy ở một nơi. Nói được biết ở một nơi rồi lại nói được thấy ở một nơi. 
Nói được thấy ở một nơi rồi lại nói được biết ở một nơi.” Này A-nan, 
như vậy gọi là luật đình chỉ tránh sự bằng đa số. Tránh sự ẫy phải được 
đoạn trừ bằng sự như vậy. Tức do luật chấm dứt tránh sự bằng chính 
đương nhân. 

“Này A-nan, thế nào là luật đình chỉ tránh sự bằng đa số”? Làm thế nào 
để đoạn trừ Tránh sự ấy? Tức là do luật chấm dứt tránh sự bằng sự diễn 
tiến. Này A-nan, ở đây, giữa hai vị Tỳ-kheo vì một số ý kiến mà gây ra 
tránh sự như vây, “Đây là pháp, đây là phi pháp; đây là luật, đây là phi 
luật; đây là phạm, đây là phi phạm; đây là nhẹ, đây là nặng; khả thuyết, 
không khả thuyết”; có thể thủ hộ, không thê thủ hộ; dư tàn, không dư tản; 





nên Tăng chúng phải chỉ định ngay tội danh: “Chính ngài đã phạm tội”. Ngũ 
phẩn:bản ngôn trị  ŸïỲñ. 7 phân: tội xứ sở Ä }#T. Thập tụng: thật mích #Ÿ lã.. 
Pl.: /assapaäpiyasikä. 








® Tỳ kheo nói quanh đề chối tội. 
“Ưng dữ triển chuyên luật Jj£Ø1J$‡# I[-Z#£E. Tứ phần: đa nhân ngữ £ \ãẼ. 
PI.: yebhuyyasikã. 





























” Đoạn trên, bản Hán thiêu hai sự này. 


R]NH CHAÂU-NA 





KƯÁ, 


có thê sám hối, không thể sám hối”. Này A-nan, Tỳ-kheo kia ngay tại 
chỗ đang cãi vã ấy mà chấm dứt tránh sự. Nếu ngay tại chỗ cãi vã mà 
chấm dứt tránh sự, thì tránh sự này được tuyên bố là chấm dứt. Nếu ngay 
tại chỗ cãi vã mà không chấm dứt, có thể đưa tránh sự ra bạch với chúng 
Tăng. Nếu ở trong chúng Tăng mà chấm dứt, thì tránh sự ấy được tuyên 
bố là chấm dứt. Nếu trong chúng Tăng không chấm dứt, thì này A-nan, ở 
trú xứ gần đó có Tỳ-kheo giỏi kinh, giỏi luật, giỏi luật giải”", các Tỳ-kheo 
kia cùng đến vị này thưa việc tránh sự ấy. Nếu ngay trên đường đi mà 
chấm dứt, thì tránh sự được tuyên bố là chấm dứt. Nếu ngay trên đường 
đi mà không chấm dứt, lại hãy đem tránh sự ấy nói trước chúng Tăng.*! 
Nếu ở trước chúng Tăng mà chấm dứt, tránh sự ây được tuyên bố là 
chấm dứt. Nếu ở tại chúng Tăng mà không chấm dứt, thì này A-nan, nếu 
có nhiều trợ bạn giỏi kinh, giỏi luật, giỏi luận, thì các vị này cần chấm 
dứt tránh sự ẫy bằng Pháp và Luật như Tôn sư đã chỉ giáo, với sự hiện 
diện khiến được hoan hỷ. Này A-nan, như vậy gọi là luật đình chỉ bằng 
đa số. Tránh sự ấy phải được đoạn trừ như vậy, tức là do luật chấm dứt 
tránh sự bằng sự triển chuyên. 

“Này A-nan, thế nào gọi là luật đình chỉ tránh sự như rải cỏ kín đất? 
Làm sao để đoạn trừ tránh sự ẫy? Tức là luật chấm dứt tránh sự như 
quăng bỏ giẻ rách. Này A-nan, nếu các vị Tỳ-kheo ở chung một chỗ tranh 
chấp, kiện tụng nhau, thù nghịch nhau, oán ghét nhau, này A-nan, do đó 
các Tỳ-kheo kia chia ra hai nhóm. Sau khi chia ra hai nhóm rồi, trong 
một nhóm có bậc Trưởng lão thượng tôn Tỳ-kheo, hay dưới Trưởng lão 
một bậc; hoặc có người làm tông chủ hay nhỏ hơn tông chủ một bậc. Này 
A-nan, [755b] vị Tỳ-kheo này nói với các vị Tỳ-kheo kia rằng, “Này chư 
Hiền, xin nghe cho, chúng ta không có đạo lý, chúng ta là những kẻ xấu, 
bất thiện. Vì sao vậy? Vì chúng ta đối với Pháp và Luật được khéo giảng 





” Đoạn trên nói là khởi và không khởi. Khởi, hay cứ tội, nêu tội Tỳ-kheo; tức 
khởi tố. 

“Nguyên bản: ứrì mẩu ‡Ÿ R}; hay giỏi Ma-đắc-lặc-già (Päli: Mãtikã), chỉ bản 
giải Luật, hay tinh yếu Luật tạng. 

3' Tăng tại trú xứ gần đó. 

“Ưng dữ như khí phấn tảo chỉ tránh luật J filiJI#š3É3ä II-Z#/‡: luật đình chỉ 
tránh sự bằng cách như quét dọn rác rưới. Xem ch. 17 trên. 





KINH CHAÂU-NA 714 





dạy mà chí tín, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, để học đạo, nhưng 
chúng ta tranh chấp kiện tụng nhau, thù nghịch nhau, oán ghét nhau, cãi 
vã nhau. Này chư Hiền, do sự tranh chấp này mà chúng ta đã phạm giới, 
ngoại trừ tội thâu-lan-giá” và ngoại trừ tội tương ưng tại gia.” Tôi vì 
chính mình và cũng vì chư Hiền nữa, nên hướng đến chư Hiền phát lồ, tự 
nói mà trình bày rõ ràng, không dám che giấu, lại cẩn thận giữ gìn sau 
không tái phạm nữa.” Này A-nan, nếu ở trong nhóm này mà không có vị 
Tỳ-kheo nào ứng theo, thì này A-nan, Tỳ-kheo ấy nên đi đến nhóm thứ 
hai. Đến nơi rồi, cúi đầu đảnh lễ các bậc Thượng tôn trưởng lão Tỳ-kheo 
chắp tay quì mọp mà thưa răng, “Thưa chư Tôn, xin nghe cho, chúng ta 
không có đạo lý, chúng ta là những kẻ xấu, bất thiện. Vì sao vậy? Vì 
chúng ta đối với Pháp và Luật được khéo giảng dạy mà chí tín, từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình để học đạo, nhưng chúng ta tranh chấp, kiện 
tụng nhau, thù nghịch nhau, oán ghét nhau, cãi vã nhau. Này chư Hiền, 
do sự tranh đấu này mà chúng ta đã phạm giới, ngoại trừ tội thâu-lan-giá, 
và ngoại trừ tội tương đương tại gia. Tôi vì chính mình và cũng vì chính 
chư Hiền nữa, nên hướng đến chư Hiền chí tâm phát lồ, tự nói mà trình 
bảy rõ ràng, không dám che giấu, lại cân thận giữ gìn sau không tái phạm 
nữa.” Này A-nan, các Tỳ-kheo kia nên nói với vị Tỳ-kheo này như vầy, 
“Này Hiền giả, thầy tự thấy mình phạm giới chăng? Vị Tỳ-kheo này đáp, 
“Quả thật tôi tự thấy mình đã phạm giới.” Tỳ-kheo kia nên nói, “Vậy hãy 
cần thận giữ gìn, đừng để tái phạm." Nhóm thứ hai cũng làm như vậy. 
Này A-nan, như vậy gọi là luật đình chỉ tránh sự như rải cỏ kín đất. Này 
A-nan! Tránh sự ấy phải được đoạn trừ như vậy. Tức do luật chấm dứt 
tránh sự như quăng bỏ giẻ rách. 

“Này A-nan! Nay ta nói cho ngươi sáu pháp ủy lao", hãy lắng nghe kỹ, 
hãy khéo suy nghĩ kỹ.” 





*®Trong bản, thâu-la-chá {f#|fi, thường nói là thâu-lan-giá. Cố ý phạm các 
tọâi Ba-la-di và Tăng-giả-bả-thi-sa mà chưa thành tựu thì gọi là thâu-lan-giá, 
thô tội. PAlI: /z/1avajja. 




















* Gia tương ưng Zlfễ; đây chỉ các tộibắt buộc trở về sống đời tại gia, tức bị 
diệt tần. 

°® Ủy lao pháp #22, tức sáu pháp hòa kinh hay lục hòa. 7ập đ ¡5 
(tr.431b):sáu pháp khả hỷ. PälI: cha sãraniyä dhamma. 





R§]JRH CHAÂU-NA 





Tôn giả A Nan bạch rằng: 

“Kính vâng, con xin vâng lời lắng nghe.” 

Phật nói: 

“Thế nào là sáu? Thân nghiệp từ hòa hướng đến các vị đồng phạm hạnh, 
pháp ấy gọi là pháp ủ ủy lao. Đó là pháp khả ái, là pháp khả lạc, khiến cho 
tương thân, khiến cho tương kính, khiến cho tương trợ, khiến cho cung 
kính, khiến cho tu tập, khiến cho đoàn kết, tác thành Sa-môn, tác thành 
nhất tâm, được sự tinh cần, chứng đắc Niết-bàn. 

“Khẩu nghiệp nói năng từ hòa, ý nghiệp từ hòa, cũng vậy. 

“Có lợi lộc nào đúng pháp mà nhận được, cho đến miếng cơm ở chính 
trong bình bát của mình, với phần lợi như vậy, mang chia xẻ cho các vị 
đồng phạm hạnh, pháp đó gọi là pháp ủy lao, là pháp khả ái, pháp khả lạc, 
khiến cho tương thân, khiến cho tương kính, khiến cho tương trợ, khiến 
cho cung kính, khiến cho tu tập, khiến cho đoàn kết, tác thành Sa-môn, 
tác thành nhất tâm, được sự tinh cần, chứng đắc Niết-bàn. 

“Nếu có giới nào [755e] không bị sứt mẻ, không bị hư thủng, không bị 
dơ, không bị đen, vững vàng như mặt đất, được Thánh khen ngợi, đầy đủ 
khéo thọ trì. Với giới phần như vậy, cùng chia xẻ với các vị đồng phạm 
hạnh, pháp đó là pháp ủy lao, là pháp khả ái, là pháp khả lạc, khiến cho 
tương thân, khiến cho tương kính, khiến cho tương trợ, khiến cho cung 
kính, khiến cho tu tập, khiến cho đoàn kết, tác thành Sa-môn, tác thành 
nhất tâm, được sự tinh cần, chứng đắc Niết-bàn. 

“Nếu có kiến giải của Thánh có sự xuất yếu, được thông suốt bằng tuệ 
kiến, đưa đến sự chân chánh diệt khổ, với kiến phần như vậy, cùng chia 
XẺ VỚI Các VỊ đồng, phạm hạnh, pháp đó là pháp ủy lao là pháp khả ái, là 
pháp khả lạc, khiến cho tương thân, khiến cho tương kính, khiến cho 
tương trợ, khiến cho cung kính, khiến cho tu tập. khiến cho đoàn kết, tác 
thành Sa-môn, tác thành nhất tâm, được sự tinh cần, chứng đắc Niết-bản. 
“Này A-nan, Ta vừa nói sáu pháp ủy lao, vì vậy mà Ta giảng giải. Này 
A-nan, nếu các ngươi đối với sáu gốc rễ của tránh sự mà đoạn tuyệt hoàn 
toàn, và với bảy pháp đình chỉ tránh sự, khi trong Tăng chúng khởi lên 
tránh sự, thì chấm dứt bằng luật đình chỉ tránh sự như quăng bỏ giẻ rách, 
rồi lại thực hành sáu pháp ủy lao ấy, thì này A-nan, như vậy sau khi Ta 
khuất bóng, các con sống cộng đồng hòa hợp hoan hý không tranh chấp, 


KINH CHAÂU-NA 716 





cùng đồng nhất trong một tâm, cùng đồng nhất trong một giáo pháp, hòa 
hợp như nước với sữa, sống an lạc như lúc Ta còn tại thế.” 

Phật thuyết như vậy. Tôn giả A-nan và chư Tỳ-kheo sau khi nghe Phật 
thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


197. KINH ƯU-BA-LY 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật trú tại Chiêm-ba, trú tại bờ ao Hằng-già!. 
Bấy giờ vào một buổi chiều Tôn giả Ưu-ba-ly”, từ tĩnh tọa dậy, đi đến 
chô Phật đảnh lễ sát chân Phật, rôi ngôi sang một bên, thưa: 
“Bạch Thế Tôn, nếu chúng Tỳ-kheo cùng nhau hòa hợp mà tác biệt kiết 
ma, thuyết biệt kiết ma); đó có phải là kiết ma đúng Pháp, kiết ma đúng 
Luật chăng?” 
Thế Tôn [756a] đáp: 
“Không đúng vậy, này Ưu-ba-ly.” 
Tôn giả Ưu-ba-ly lại hỏi: 
“Bạch Thế Tôn, nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa hợp, trong trường hợp cần 
áp dụng luật hiện tiền!, nhưng lại áp dụng luật ức niệm, cần áp dụng luật 
ức niệm lại áp dụng luật hiện tiên. Đó có phải là kiêt ma đúng Pháp, kiệt 
ma đúng Luật chăng?” 
Thế Tôn đáp: 
“Không đúng vậy, này Uu-ba-ly.” 
Tôn giả Ưu-ba-ly lại hỏi: 
“Bạch Thế Tôn, nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa hợp, trong trường hợp cần 
áp dụng luật ức niệm lại áp dụng luật bât sĩ, cân áp dụng luật bât sĩ, lại áp 
dụng luật ức niệm, đó có phải là kiệt ma đúng Pháp, kiệt ma đúng Luật 
chăng?” 
Thế Tôn đáp: 
“Không đúng vậy, này Ưu-ba-ly.” 
Tôn giả Ưu-ba-ly lại hỏi: 
“Bạch Thế Tôn, nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa hợp, trong trường hợp cần 
áp dụng luật bât sĩ, lại áp dụng luật tự phát lô, cân áp dụng luật tự phát lô 





'Xem cht.2, kinh 37. 

“Ưu-ba-ly ‡#ÿ#ÖjÈ. Päli: Upali. 

*Nguyên Hán: tác dị nghiệp thuyết dị nghiệp {E #4 3šñ2 ?8$ %. 
*Xem kinh 196 trên. 





KINH ÖU-BA-LY 718 





lại áp dụng luật bất si, đó có phải là kiết ma đúng Pháp, kiết ma đúng 
Luật chăng?” 

Thế Tôn đáp: 

“Không đúng vậy, này Ưu-ba-ly.” 

Tôn giả Ưu-ba-ly lại hỏi: 

“Bạch Thế Tôn, nếu chúng Ty-kheo cùng hòa hợp, trong trường hợp cần 
áp dụng luật tự phát lô, lại áp dụng luật đương nhân, cân áp dụng luật 
đương nhân, lại áp dụng luật tự phát lô, đó có phải là kiệt ma đúng Pháp, 
kiệt ma đúng Luật chăng?” 

Thế Tôn đáp: 

“Không đúng vậy, này Uu-ba-ly.” 

Tôn giả Ưu-ba-ly lại hỏi: 

“Bạch Thế Tôn, nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa hợp, trong trường hợp 
cần áp dụng luật đương nhân nhưng lại ha trách”; cần ha trách nhưng lại 
áp dụng luật đương; đó có phải là kiệt ma đúng Pháp, kiêt-ma đúng 
Luật chăng?” 

Thế Tôn đáp: 

“Không đúng vậy, này Uu-ba-ly.” 

Tôn giả Ưu-ba-ly lại hỏi: 

“Bạch Thế Tôn, nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa hợp, trong trường hợp cần 
khiển trách lại hạ trí “, cần hạ trí lại khiển trách, đó có phải là kiết ma 
đúng Pháp, kiêt ma đúng Luật chăng?” 

Thế Tôn đáp: 

“Không đúng vậy, này Uu-ba-ly.” 

Tôn giả Ưu-ba-ly lại hỏi: 

“Bạch Thế Tôn, nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa hợp, trong trường hợp cần 
hạ trí lại dùng cử tội”, cân cử tội lại dùng hạ trí, đó có phải là kiết ma 





"Trong bản, trách số ?ï Š⁄, tức Tứ phần gội là hz rách, tức khiển trách hay 
cảnh cáo. 

“Hạ trí ƑF #ï, tức Tứ Phần nói là y cl¿, bắt phục tùng giám hộ. 

“Hán: cứ ##, hay cử tội, thủ tục buộc tội Tỳ-kheo trước đại chúng. 























RJWH ÖU-BA-LY 


đúng Pháp, kiết ma đúng Luật chăng?” 

Thế Tôn đáp: 

“Không đúng vậy, này Uu-ba-ly.” 

Tôn giả Ưu-ba-ly lại hỏi: 

“Bạch Thế Tôn, nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa hợp, trong trường hợp cần 
cử tội lại diệt tẫn”, cần diệt tẫn lại cử tội; đó có phải là kiết ma đúng Pháp, 
kiệt ma đúng Luật chăng? 

Thế Tôn đáp: 

“Không đúng vậy, này Uu-ba-ly.” 

Tôn giả Ưu-ba-ly lại hỏi: 

“Bạch Thế Tôn, nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa hợp, trong trường hợp cần 
diệt tân lại Áp dụng luật ức niệm, cân áp dụng luật ức niệm lại diệt tân; đó 
có phải là kiêt ma đúng Pháp, kiệt ma đúng Luật chăng?” 

Thế Tôn đáp: 

“Không đúng vậy, này Ưu-ba-ly.” 

Tôn giả Ưu-ba-ly lại hỏi: 

“Bạch Thế Tôn, nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa hợp, trong trường hợp cần 
áp dụng ức niệm, lại do căn bản trị;” cần phải do căn bản trị lại áp dụng 
ức niệm; đó có phải là kiệt ma đúng Pháp, kiệt ma đúng Luật chăng?” 
Thế Tôn đáp: 

“Không đúng vậy, này Ưu-ba-ly.” 

Tôn giả Ưu-ba-ly lại hỏi: 

“Bạch Thế Tôn, [756b] nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa hợp, trong trường 
hợp cần phải do căn bản trị, lại khu xuất, cần khu xuất lại do căn bản trị. 
Đó có phải là kiệt ma đúng Pháp, kiệt ma đúng Luật chăng?” 

Thế Tôn đáp: 








Š Hán: tẫn †# hay diệt tẫn, trục xuất khỏi Tăng, bắt hoàn tục. 

? Căn bản trị #22, tức Tứ phần gọi là bản nhật trí: tái phạm trong khi đang 
sám tăng-g1ả-bả-thi-sa 

'' Khu xuất Blñ;T1, tẫn xuất, đuôi Tỳ kheo ra khỏi chỗ đang ở, di chuyên đến chỗ 
khác. Chính yếu áp dụng cho Tỳ kheo phạm ô tha gia. 









































KINH ÖU-BA-LY 720 





“Không đúng vậy, này Ưu-ba-ly.” 

Tôn giả Ưu-ba-ly lại hỏi: 

“Bạch Thế Tôn, nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa hợp, trường hợp cần khu 
xuất lại hành bất mạn'', cần hành bất mạn lại khu xuất; đó có phải là kiết 
ma đúng Pháp, kiết ma đúng Luật chăng?” 

Thế Tôn đáp: 

“Không đúng vậy, này Ưu-ba-ly.” 

Tôn giả Ưu-ba-ly lại hỏi: 

“Bạch Thế Tôn, nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa hợp, trong trường hợp cần 
phải hành bất mạn mà lại trị'”, cần đến trị lại hành bất mạn. Đó có phải là 
kiết ma đúng Pháp, kiết ma đúng Luật chăng? 

Thế Tôn đáp: 

“Không đúng vậy, này Ưu-ba-ly. 

“Này Ưu-ba-ly, nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa hợp mà tác biệt kiết ma 
thuyết biệt kiết ma, đó không phải là kiết ma đúng Pháp, kiết ma đúng 
Luật, chúng Tăng cũng có tội. 

“Này Ưu-ba-ly, nếu chúng Tăng cùng hòa hợp, trong trường hợp cần áp 
dụng luật hiện tiền lại áp dụng luật ức niệm, cần áp dụng luật ức niệm lại 
áp dụng luật diện tiền, đó không phải là kiết ma đúng Pháp, kiết ma đúng 
Luật, chúng Tăng cũng có tội. 

“Này Ưu-ba-ly, nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa hợp trong trường hợp cần 
áp dụng luật ức niệm lại áp dụng luật bất si, cần áp dụng luật bắt sỉ, lại áp 
dụng luật ức niệm. Đó không phải là kiết ma đúng Pháp, kiết ma đúng 
Luật, chúng Tăng cũng có tội. 

“Này Ưu-ba-ly, nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa hợp, trong trường hợp cần 
áp dụng luật bất sỉ, lại áp dụng luật tự phát lồ, cần áp dụng luật tự phát lồ 
lại áp dụng luật bất si. Đó không phải là kiết ma đúng Pháp, kiết ma đúng 
Luật, chúng Tăng cũng có tội. 


“Này Ưu-ba-ly, nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa hợp, trong trường hợp cần 





'' Hành bất mạn ƒÿƒ 4#, Tứ Phần: hành ma-na-đỏa, trong sám tăng-già-bà-thi- 
sa. 
'“Trị ft, Tứ Phần: a-phù-ha-na, phép xuất tội tăng-già-bà-thi-sa. 


RjNH ÖU-BA-LY 





áp dụng luật tự phát lồ lại áp dụng luật quân, cần áp dụng luật quân lại áp 
dụng luật tự phát lồ. Đó không phải là kiết ma đúng Pháp, kiết ma đúng 
Luật, chúng Tăng cũng có tội. 

“Này Ưu-ba-ly, nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa hợp, trong trường hợp cần 
áp dụng luật đương nhân, lại khiển trách, cần khiến trách lại áp dụng luật 
đương nhân. Đó không phải là kiết ma đúng Pháp, kiết ma đúng Luật, 
chúng Tăng cũng có tỘI. 

“Này Ưu-ba-ly, nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa hợp, trong trường hợp cần 
ha trách lại hạ trí, cần hạ trí lại ha trách. Đó không phải là kiết ma đúng 
Pháp, kiết ma đúng Luật, chúng Tăng cũng có tội. 

“Này Ưu-ba-ly, nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa hợp, trong trường hợp cần 
hạ trí, nhưng lại dùng cử tội, cần cử tội lại hạ trí. Đó không phải là kiết 
ma đúng Pháp, kiết ma đúng Luật, chúng Tăng cũng có tội. 

“Này Ưu-ba-ly, nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa hợp, trong trường hợp cần 
cử tội lại diệt tẫn, cần diệt tẫn lại cử tội. Đó không phải là kiết ma đúng 
Pháp, kiết ma đúng Luật, chúng Tăng cũng có tội. 

“Này Ưu-ba-ly, nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa hợp, trong trường hợp cần 
diệt tẫn, nhưng lại dùng ức niệm, cần áp dụng ức niệm lại diệt tẫn, đó 
không phải là kiết ma đúng Pháp, [756c] kiết ma đúng Luật, chúng Tăng 
cũng có tỘI. 

“Này Ưu-ba-ly, nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa hợp, trong trường hợp cần 
áp dụng luật ức niệm, nhưng lại do căn bản trị, cần ban do căn bản trị, lại 
áp dụng luật ức niệm. Đó không phải là kiết ma đúng Pháp, kiết ma đúng 
Luật, chúng Tăng cũng có tội. 

“Này Ưu-ba-ly, nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa hợp, trong trường hợp cần 
do căn bản trị, nhưng lại khu xuất, cần khu xuất lại do căn bản trị, đó 
không phải là kiết ma đúng Pháp, kiết ma đúng Luật, chúng Tăng cũng 
Có tỘI. 

“Này Ưu-ba-ly, ông nên học tủy theo loại kiết ma nào mà thuyết kiết ma 
đó. Cần áp dụng luật diện tiền liền áp dụng luật diện tiền, cần áp dụng 
luật ức niệm liền áp dụng luật ức niệm, cần áp dụng luật bất s¡ liền áp 
dụng luật bất si, cần áp dụng luật tự phát lồ, liền áp dụng luật tự phát lồ, 
cần áp dụng luật quân liền áp dụng luật quân, cần khiển trách liền khiển 
trách, cần hạ trí liền hạ trí, cần cử tội liền cử tội, cần diệt tẫn liền diệt tẫn, 


KINH ÖU-BA-LY 122 





cần dùng căn bản trị liền dùng căn bản trị, cần khu xuất liền khu xuất, 
cần hành bất mạn liền hành bất mạn, cần trị liền trị. 

“Này Ưu-ba-ly, thầy nên học như vậy.” 

Phật thuyết như vậy. Tôn giả Ưu ba ly, và các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật 
thuyết, [757a]hoan hỷ phụng hành. 


198. KINH ĐIÊU NGỰ ĐỊA' 
[757a5]Tôi nghe như vầy: 
Một thời Phật trú tại thành Vương xá, ở tại Trúc lâm, trong vườn Ca-lan- 
đà. 
Bây giỜ Sa-di A-di-na-hòa-đề", cũng Ở tại thành Vương xá, tại một am 
côc thiên, trong khu rừng văng. Lúc bây giờ Vương đông tử Kì-bà-tiên- 
na , sau giờ trưa, thong dong đi đến Sa-di A-di-na-hòa-đề, cùng chảo hỏi 
xong, ngôi xuông một bên hỏi răng: 
“Hiền giả A-kì-xá-na!, tôi có điều muốn hỏi, mong Hiền giả nghe cho 
chăng?” 
Sa-di A-di-na-hòa-đề nói: 
“Hiền Vương đồng tử, muốn hỏi xin cứ hỏi. Tôi nghe rõ rồi sẽ suy nghĩ.” 
Vương đồng tử hỏi: 
“Hiền giả A-kì-xá-na, phải chăng thật sự Tỳ-kheo ở trong Pháp Luật này 
không phóng dật, tu hành tinh cần, sẽ đạt đến nhất tâm” chăng?” 
Sa-di đáp: 
“Hiền Vương đồng tử, thật sự như vậy, Tỳ-kheo ở trong Pháp Luật này, 
không phóng dật, tu hành tinh cân sẽ đạt được nhât tâm.” 
Vương đồng tử lại hỏi: 
“Hiền giả A-ki-xá-na, mong Hiền giả theo những điều đã nghe, đã tụng 
tập, nói lại hêt cho tôi rõ, như Tỳ-kheo trong Pháp Luật này không phóng 
dật, tu hành tinh cân sẽ đạt đên nhât tâm.” 
Sa-di đáp: 





' Tương đương Päli, M.125. Dantabhũmi-suttam. 

?Sa-di A-di-na-hòa-đề ỳ}› 7jln[zE7J/RI¿. Päli: Aciravato samanuddeso, tân học 
Sa-môn Acrravata. 

“Vương đồng tử Kì-bà-tiên-na +-if-ƒ'#347L7Jj. Päli: Jayasena-Räãjakũmãra. 
Hán đọc là JTvasena-räJakumara. 

*A-kì-xá-na lj #ÿ 3 H; Päli: Aggivassana: có thể tên của một bộ tộc chớ 
không phải biệt danh của Tôn giả. 





* Nhất tâm —L›. PÌ.: cifassa ekagatam. 


KINH ÑIEÀU NGÖÏ ÑÒA 124 





“Hiền Vương đồng tử, tôi không đủ sức để theo những điều đã nghe, đã 
tụng tập nói lại hết cho Vương tử, như Tỳ-kheo ở trong Pháp Luật này 
không phóng dật, tu hành tinh cần, sẽ đạt đến nhất tâm. Hiền Vương tử, 
nếu tôi theo những điều đã nghe, đã tụng tập nói lại hết cho Vương tử, 
như Tỳ-kheo ở trong Pháp Luật này không phóng dật, tu hành tinh cần, 
sẽ đạt đến nhất tâm, hoặc Hiền giả Vương tử không thể hiểu được. Như 
vậy thì tôi nhọc công vô ích.” 

Vương đồng tử nói với Sa di: 

“Hiền giả A-kì-xá-na, Hiền giả chưa bị người khác chiết phục, vì ý gì mà 
đã tự mình rút lui? Hiền giả A-kì-xá-na, mong Hiền giả cứ theo những 
điều đã nghe, đã tụng tập, có thể nói lại hết cho tôi, như Tỳ-kheo ở trong 
Pháp Luật này không phóng dật, tu hành tinh cần sẽ đạt đến nhất tâm, 
nếu tôi hiểu được thì hay lắm, nhưng nếu tôi không hiểu sẽ không hỏi 
thêm về các pháp nữa.” 

Rồi thì Sa-di A-di-na-hòa-đề theo những pháp đã nghe, đã tụng tập, nói 
lại cho Vương đồng tử Kì-bà-tiên-na, như [757b] Tỳ-kheo ở trong Pháp 
Luật này, không phóng dật, tu hành tính cần, sẽ đạt đến nhất tâm. Bấy 
giờ Vương đồng tử Kì-bà-tiên-na nói: 

“Hiền giả A-kì-xá-na, nếu Tỳ-kheo ở trong Pháp Luật này không phóng 
dật, tu hành tinh cần, sẽ đạt đến nhất tâm; không bao giờ có trường hợp 
này.” 

Nói xong, bèn rời chỗ ngồi đứng dậy, không nói lời từ giã mà bỏ đi. 
Vương đồng tử Kì-bà-tiên-na đi chưa bao lâu, Sa-di A-di-na-hòa-đề đi 
đến chỗ Phật, cúi đầu làm lễ và ngồi sang một bên, đem những điều đã 
thảo luận với Vương đồng tử Kì-bà-tiên-na kế hết lại cho Đức Phật. Đức 
Thế Tôn nghe xong, nói với Sa-di: 

“A-kì-xá-na, thôi đủ rồi. Làm sao có thê biết được, khi Vương đồng tử 
Kì-bả-tiên-na sống trong dục vọng, bị dục ái nhai nuốt, bị dục vọng đốt 
cháy. Đối với sự đoạn trừ dục, đoạn trừ ái, đoạn trừ sự đốt cháy của dục, 
tình trạng mà chỉ có địa vị" vô dục mới biết, vô dục mới hay, vô dục 
mới chứng giác; địa vị ấy mà Vương đồng tử có thể biết được, thấy 
được, không thể có trường hợp này. Vì sao vậy? Này A-kì-xá-na, vì 





5 Bản Hán: địa #1Ù, địa vị hay trình độ; ý nghĩa sẽ thấy sau. PÌ.: 2m. 





R#RH ÑIEÀU NGÖÏ ÑÒA 


Vương đồng tử Kì-bả-tiên-na thường sống trong dục vọng vậy. 
“A-kì-xá-na, cũng như trong bốn trường hợp điều ngự”; điều ngự voi, 
điều ngự ngựa, điều ngự bò, điều ngự người. Trong đó có hai trường hợp 
cần điều ngự mà có thể điều ngự, và hai trường hợp cần điều ngự mà 
không thê điều ngự?. A-kì-xá-na, ý ngươi nghĩ sao? Nếu trong hai trường 
hợp điều ngự không thê điều ngự ấy; ở đây chưa điều phục tình trạng 
chưa được điều phục, chưa được huấn luyện mà tiếp nhận sự huấn luyện, 
trường hợp này không thê có°. Nếu trong hai trường hợp điều ngự có thể 
điều ngự này, khéo điều ngự; ở đây điều phục tình trạng chưa điều phục, 
huấn luyện đề tiếp nhận sự huấn luyện, trường hợp này có thê có'°. 

“Cũng vậy, ở đây, A-kì-xá-na, thôi đủ rồi! Làm sao có thê biết được, khi 
Vương đồng tử Kì-bà-tiên-na sống trong dục vọng, bị dục ái nhai nuốt, bị 
dục vọng đốt cháy. Đối với sự đoạn trừ dục, đoạn trừ ái, đoạn trừ sự đốt 
cháy của dục, tình trạng mà chỉ có địa vị vô dục mới biết, vô dục mới hay, 
vô dục mới chứng giác; địa vị ấy mà Vương đồng tử có thể biết được, 
thấy được, không thể có trường hợp này. Vì sao vậy? Này A-kì-xá-na, vì 
Vương đồng tử Kì-bà-tiên-na thường sống trong dục vọng vậy. 
*A-kì-xá-na, cũng như cách xóm không xa có một hòn núi đá lớn, không 
sứt, không thủng, không trống, bền chặt, không lung lay, hợp thành khối 
duy nhất. Giả sử có hai người đang muốn nhìn ngắm, trong đó có một 
người leo nhanh lên núi, người thứ hai đứng dưới chân núi. Người đứng 
trên núi đá nhìn thấy bên kia núi đá có khoảng đất bằng phẳng, vườn tược, 





Điều ngự đlj ffll; Pãli: đzzz»a, huấn luyện. Xem kinh 212 sau. M 125 (ii. 130) 
chỉ kể có ba: »zíhidamma, huấn luyện voi, asszđamma, huấn luyện ngựa, 
øodamma, huấn luyện bò. 

 M 125, có hai con vật cần huấn luyện nhưng chưa được huấn luyện, và hai con 
vật cần huấn luyện đã được huấn luyện. 

? Đoạn này văn Hán hơi tối. CfM 125 ibid.: api nu te adantãva dantakaranam 
gaccheyyum, adantãva dantabhimimn sampapueyyum, seyyathapi te dwe... sudamtã 
suvinia ¡? “Những con chưa được huấn luyện này có thê làm công việc của con 
vật đã được huấn luyện, có thể đạt đến địa vị của con vật đã được huấn luyện, 
như hai con... đã được huấn luyện kỹ, đã được khéo khuất phục kia chăng?” 

'' Bản Hán hình như hiểu rằng có hai trường hợp có khả năng huấn luyện, và hai 
trường hợp ứu„yệt đối không khả năng. 





KINH ÑIEÀU NGÖÏ ÑÒA 726 


cây rừng, suối trong, ao hoa, sông dải, nước lớn. Người trên núi sau khi 
thấy vậy, bèn hỏi người dưới núi rằng, “Bạn có thấy bên kia núi [757] có 
khoảng đất bằng phẳng, vườn tược, cây rừng, ao hoa, suối trong, sông dải, 
nước lớn chăng? Người dưới núi đáp, “Nếu tôi thấy hòn núi này, với bên 
kia có khoảng đất bằng phẳng, vườn tược, cây rừng, suối trong, ao hoa, 
sông dài, nước lớn, trường hợp này không thể có.” Rồi người trên núi leo 
nhanh xuống, năm người dưới núi dẫn lên trên hòn núi đá. Đến nơi rồi 
hỏi, “Bạn có thấy bên kia núi có khoảng đất bằng phẳng, vườn tược, cây 
rừng, suối trong, ao hoa, sông dài, nước lớn chăng? Người kia đáp, “Bây 
giờ tôi mới thấy.” Lại hỏi người kia, “Vừa rồi bạn nói rằng không thê có 
trường hợp này, nay lại nói là thấy có; thế nghĩa là sao? Người kia đáp, 
“Vừa rồi tôi bị hòn núi che khuất nên không thấy. 

“Cũng vậy, A-kì-xá-na, thôi đủ rồi! Làm sao có thê biết được, khi 
Vương đồng tử Kì-bà-tiên-na sống trong dục vọng, bị dục ái nhai nuốt, 
bị dục vọng đốt cháy. Đối với sự đoạn trừ dục, đoạn trừ ái, đoạn trừ sự 
đốt cháy của dục, tình trạng mà chỉ có địa vị vô dục mới biết, vô dục 
mới hay, vô dục mới chứng giác; địa vị ấy mà Vương đồng tử có thể 
biết được, thấy được, không thê có trường hợp này. Vì sao vậy? Này A- 
kì-xá-na, vì Vương đồng tử Kì-bà-tiên-na thường sống trong dục vọng 
vậy. 

“Này A-kì-xá-na, thuở xưa, vua Sát-lị Đảnh Sanh có một người thợ săn 
voi. Vua nói, “Này thợ săn voi, hãy bắt voi rừng về đây cho ta. Nếu bắt 
được rồi hãy báo cho ta hay.” Bấy giờ thợ săn voi sau khi lãnh mạng của 
vua, bèn cỡi vương tượng đi đến một khu rừng già. Ở trong khu rừng giả 
này, người thợ săn trông thấy một con voi rừng rất lớn. Sau khi thấy, ông 
bèn bắt và buộc nó vào cỗ con vương tượng. Lúc bấy giờ con vương 
tượng dẫn voi rừng ra ngoài khoảng đất trống, còn người thợ săn voi thì 
đi đến vua Sát-lị¡ Đảnh Sanh thưa rằng, “Tâu Thiên vương, thần đã bắt 
được con voi rừng, cột ở khoảng đất trống, xin theo ý Thiên vương!” Vua 
Sát-lị Đảnh Sanh nghe tâu, liền bảo rằng, “Này nài voi giỏi, bây giờ 
ngươi hãy huấn luyện nhanh chóng con voi rừng đó khiến nó khuất phục, 
khiến nó thành con voi được huấn luyện kỹ. Nếu huấn luyện đã hoàn hảo 
rồi, hãy trở lại báo cho ta biết.) 

“Rồi người huấn luyện VOI Ø1ỏ1 sau khi vâng mạng vua, vắc cây gây, TẤt 
lớn trên vai hữu, đi đến chỗ con voi rừng. Người ấy cắm cây gậy xuống 


R)WH ÑIEÀU NGÖÏ ÑÒA 





đất, cột cỗ voi rừng lại, chế ngự tâm ý vui thích núi rừng của nó, trừ khử 
tâm niệm ham muốn núi rừng, dứt bỏ mệt nhọc núi rừng, khiến cho nó 
vui thích thôn ấp, tập yêu người đời. 

“Người huấn luyện voi giỏi trước hết cho nó ăn uống. Này A-kì-xá-na, 
khi voi rừng bắt đầu nghe theo thợ huấn luyện voi giỏi mà chịu ăn uống, 
người huấn luyện voi giỏi bèn nghĩ rằng, “Bây giờ con voi rừng này có 
thê sống được rồi. Vì sao vậy? Vì con voi rừng to lớn này bắt đầu chịu ăn 
uống.” Khi voi rừng bắt đầu chịu ăn uống, nghe lời người huấn luyện, 
người huấn luyện voi [758a] nói với nó bằng những lời dịu dàng khả ái, 
bảo nó nằm xuống, đứng dậy, đi tới, đi lui, lấy, bỏ, co lại, đuôi ra. Khi 
người luyện voi nói với voi rừng bằng những lời dịu dàng khả ái, bảo nó 
nằm xuống, đứng dậy, đi tới, đi lui, lấy, bỏ, co lại, duỗi ra, và voi rừng 
làm y theo lời dạy của người huấn luyện voi như vậy. Này A-kì-xá-na, 
khi voi rừng nghe theo lời dạy của người huấn luyện voi, bấy giờ người 
huấn luyện voi mới buộc hai chân trước, hai chân sau, hai bản thối, hai 
sườn hông, đùi, xương sống, đầu, trán, tai, ngà, và buộc cả vòi nó lại, rồi 
sai người cầm móc câu cỡi lên đầu nó; khiến một số đông người cầm dao, 
thuẫn, sảo, mâu, kích, búa, việt, đứng phía trước, còn người huấn luyện 
voi thì tay cầm một cây mâu nhọn đứng ngay trước voi mà nói rằng, 'Bây 
giờ ta trị ngươi, khiến ngươi không di động. Ta trị ngươi chớ có di động.” 
Khi voi rừng nghe người huấn luyện voi sửa trị không di động, nó không 
giở chân trước, cũng không động đậy chân sau, hai bàn thối, hai sườn 
hông, đùi, xương sống, đầu, trán, tai ngà và vòi, tất cả thảy đều không 
động đậy. Voi rừng nghe theo người huấn luyện voi đứng im bất động 
như vậy. 

“Này A-kì-xá-na, khi voi rừng nghe theo người huấn luyện voi mà không 
đi động, lúc bấy giờ nó nhẫn chịu những dao, sảo, mâu, kích, búa, việt, 
hô hoán to tiếng, hoặc gào thét, hoặc thối tủ và, đánh trồng, động chuông, 
nó có thê nhẫn chịu tất cả. Khi voi rừng đã có thê kham nhẫn, bấy giờ nó 
là con voi được điều ngự, khéo điều ngự, thượng điều ngự, tối thượng 
điều ngự, thượng nhanh nhẹn, tối thượng nhanh nhẹn, có thể vào cho vua 
cỡi, ăn lẫm của vua, được gọi là vương tượng. 

“Cũng vậy, A-kì-xá-na, khi Như Lai xuất hiện thế gian, là Vô Sở Trước, 
Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Điều Ngư Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, hiệu là Phật, Thế Tôn, 


KINH ÑIEÀU NGÖÏ ÑÒA 728 





VỊ ẫy đối với thế gian này, giữa chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la- 
môn, từ người đến trời, mà tự tri, tự giác, tự chứng ngộ, thành tựu an trụ. 
Vị ấy thuyết pháp phần đầu vi diệu, phần giữa vi diệu, phần cuối cũøng 
vi diệu, có nghĩa có văn, đầy đủ thanh tịnh, hiển hiện phạm hạnh; pháp 
được vị ấy nói, khi con nhà cư sĩ nghe được, và sau khi nghe người ấy có 
tín tâm nơi pháp được Như Lai nói. Người này sau khi có tín tâm, bèn 
cạo bỏ râu tóc, khoác áo ca-sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia 
đình, để học đạo. Này A-kì-xá-na, đó là lúc Thánh đệ tử ra nơi khoảng 
đất trồng, cũng như vương tượng được dẫn voi rừng ra. Và cũng như voi 
rừng còn tham luyến ái dục, ái dục nơi đời sống trong rừng núi. Này A- 
kì-xá-na, cũng vậy, chư Thiên và Nhân loại tham luyến dục lạc ở nơi ngũ 
dục, sắc, thanh, hương, vị, xúc, Như Lai bắt đầu điều ngự Tỳ-kheo ây 
rằng, “Ngươi hãy thủ hộ [758b] thân và mạng thanh tịnh. Hãy thủ hộ 
miệng, ý và mạng thanh tịnh. 

“Khi Thánh đệ tử thủ hộ thân và mạng thanh tịnh, thủ hộ miệng, ý và 
mạng thanh tịnh. Như Lai lại điều phục Tỳ-kheo ấy rằng, “Ngươi hãy 
quán nội thân như thân, cho đến quán thọ, tâm, pháp như pháp. Khi 
Thánh đệ tử quán nội thân như thân, quán thọ, tâm, pháp như pháp; bồn 
niệm xứ nảy ở trong tâm của Hiền Thánh đệ tử, buộc trói tâm của vị ây 
lại, chế ngự tâm ý vui say theo thế tục, trừ khử tâm niệm ham muốn thế 
tục, dứt trừ sự mệt nhọc thế tục, khiến cho vui với Chánh pháp, tu tập 
Thánh giới. 

“Này A-kì-xá-na, cũng như người huấn luyện voi, sau khi vâng mạng vua 
Sát-lị Đảnh Sanh rồi, vác cây gậy rất lớn rồi trên vai phải đi đến chỗ voi 
rừng, căm cây xuống đất, cột cổ voi rừng lại, chế ngự tâm ý vui thích núi 
rừng, trừ khử tâm niệm ham muốn núi rừng, dứt bỏ sự mệt nhọc núi rừng, 
khiến vui với thôn ấp, quen yêu thích nhân gian. Cũng vậy, này A-kì-xá- 
na, bốn niệm xứ này ở trong tâm của Hiền Thánh đệ tử, buộc trói tâm 
người ẫy lại, chế ngự tâm ta vuI1 say thế tục, đứt bỏ sự mệt nhọc thế tục, 
khiến vui với Chánh pháp, tu tập Thánh giới. 

“Khi Thánh đệ tử quán nội thân như thân, cho đến quán, thọ, tâm, pháp 
như pháp, Như Lai điều phục Tỳ-kheo ấy rằng, “Ngươi hãy quán thân nơi 
nội thân, đừng suy niệm những tư niệm tương ưng với dục, cho đến quán 
thọ, tâm, pháp như pháp, không suy niệm những tư niệm tương ưng với 
phi pháp.” Và đệ tử vâng theo lời dạy của Như Lai vậy. Này A-kì-xá-na, 


RðWH ÑIEÀU NGÖÏ ÑÒA 





cũng như voi rừng nghe theo người huấn luyện voi, bằng những lời dịu 
dàng khả ái, bảo nằm xuống, đứng dậy, đi tới, đi lui, lấy, bỏ, co lại, duỗi 
ra. Voi rừng tuân theo lời dạy của người huấn luyện voi như vậy. Cũng 
vậy, này A-kì-xá-na, khi Thánh đệ tử quán thân nơi nội thân, không suy 
niệm tư niệm tương ưng với dục, cho đến quán thọ, tâm, pháp như pháp, 
không suy niệm tư niệm tương ưng với phi pháp. Thánh đệ tử vâng theo 
lời dạy của Như Lai như vậy. 

“Khi Thánh đệ tử vâng theo lời dạy của Như Lai như vậy, Như Lai lại 
điều phục Tỳ-kheo ấy rằng, “Ngươi hãy ly dục, ly pháp ác bất thiện, cho 
đến chứng đắc đệ Tứ thiền thành tựu và an trụ. Như vậy Thánh đệ tử 
vâng theo lời dạy của Như Lai, an trụ không di động.” Này A-kì-xá-na, 
cũng như voi rừng vâng theo sự sửa trị của người huấn luyện voi [758c] 
không di động, không giở hai chân trước, hai chân sau, hai bàn thối, hai 
sườn hông, đùi xương sống, đầu, tai, ngà và vòi, tất cả đều không di động. 
Voi rừng nghe theo người huấn luyện voi đứng im không di động như 
vậy. Cũng vậy, này A-kì-xá-na, khi Thánh đệ tử ly dục, ly pháp ác bất 
thiện, cho đến chứng đắc đệ Tứ thiền, thành tựu an trụ, như vậy Thánh đệ 
tử vâng theo lời dạy của Như Lai mà an trụ không di động. 

“Khi Thánh đệ tử vâng theo lời dạy của Như Lai mà an trụ không di động, 
vị ấy lúc bấy giờ có thê kham nhẫn đói, khát, nóng lạnh, muỗi, chí, rận, 
gió, năng bức bách, tiếng đữ, gậy đánh cũng đều có thể kham nhẫn. Thân 
gặp những bệnh tật rất đau đớn, gần như tuyệt mạng, và những điều 
không khả lạc, tất cả đều có thể kham nhẫn. Này A-kì-xá-na, cũng như 
voi rừng nghe theo người huấn luyện voi đứng im không di động, nó lúc 
bấy giờ nhẫn chịu được dao, thuẫn, sảo, mâu, kích, búa, việt, hô hoán to 
tiếng, hoặc gảo thét, thôi tù và, đánh trống, động chuông thảy đều có thể 
kham nhẫn. Cũng vậy, này A-kì-xá-na, khi Thánh đệ tử vâng theo lời dạy 
của Như Lai mà an trụ không di động, vị ấy lúc bấy giờ có thể kham 
nhẫn đói, khát, lạnh, nóng, muỗi, chí, rận, gió, năng, bức bách, tiếng dữ, 
gậy đánh, cũng có thê kham nhẫn, thân gặp những bệnh tật rất đau đớn, 
gần như tuyệt mạng, và những điều không khả lạc, thảy đều có thể kham 
nhẫn. 

“Này A-kì-xá-na, khi Thánh đệ tử vâng theo lời dạy của Như Lai mà có 
thể kham nhẫn, vị ấy lúc bấy giờ là vị được điều ngự, thiện điều ngự, 
được thượng điều ngự, tối thượng điều ngự, được thượng tịch tịnh, tối 


KINH ÑIEÀU NGÖÏ ÑÒA 730 





thượng tịch tịnh. VỊ ẫy trừ bỏ các tà vạy, sợ hãi, ngu sĩ và siễm nịnh, 
thanh tịnh lắng đọng trần lao, không cấu nhiễm không ô uế, xứng đáng 
tán thán, đáng thỉnh, đáng kính, đáng trọng, thật sự xứng đáng được cúng 
dường, là ruộng phước cho tất cả chư Thiên và Nhân loại. Này A-kì-xá- 
na, cũng như voi rừng đã có thể kham nhẫn. Lúc bấy giờ nó là voi điều 
ngự, thiện điều ngự, thượng điều ngự, tối thượng điều ngự, thượng nhanh 
nhẹn, tối thượng nhanh nhẹn, có thể xung vào cho vua cỡi, được ăn lẫm 
của vua, được gọi là vương tượng. Cũng vậy, này A- kÌ-Xá- -na, khi Thánh 
đệ tử vâng theo Như Lai mà có thể kham nhẫn, vị ấy lúc bấy giờ được 
gọi là điều ngự, thiện điều ngự, được thượng điều ngự, tối thượng điều 
ngự, thượng tịch tịnh, tối thượng tịch tịnh, trừ bỏ các tà vạy, sợ hãi, ngu 
sỉ và siễm nịnh, thanh tịnh lắng đọng các trần lao, không cầu nhiễm, 
không ô uế, xứng đáng tán thán, đáng thỉnh, đáng kính, đáng trọng, thật 
sự xứng đáng cúng dường, là ruộng phước cho hết thảy chư Thiên và 
Nhân loại. 

“Này A-kì-xá-na, con voi rừng còn nhỏ, [759a] không được điều ngự, mả 
chết, thì đó gọi là cái chết không được điều ngự. Con voi rừng trung niên, 
không được điều ngự mà chết, thì gọi là cái chết không được điều ngự. 
Này A-kì-xá-na, Thánh đệ tử niên thiếu không được điều ngự mà mạng 
chung, thì đó gọi là mạng chung không được điều ngự. Thánh đệ tử trung 
niên không được điều ngự mà mạng chung thì đó gọi là mạng chung 
không được điều ngự. 

“Này A-kì-xá-na, con voi rừng còn nhỏ được thiện điều ngự mà chết thì 
đó gọi là cái chết thiện điều ngự. Con voi rừng trung niên, được thiện 
điều ngự mà chết, thì đó gọi là cái chết được thiện điều ngự. Này A-kì- 
xá-na, Thánh đệ tử niên thiếu được thiện điều ngự mà mạng chung, đó 
gọi là mạng chung thiện điều ngự. Thánh đệ tử trung niêm được thiện 
điều ngự mà mạng chung, thì đó gọi là mạng chung thiện điều ngự.” 

Phật thuyết như vậy, Sa-di A-di-na-hòa-đề và các Tỳ-kheo sau khi nghe 
Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành. '' 


"n 





'' Bản Hán, hết quyên 52. 


199. KINH SI TUỆ ĐỊA 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Phật trú tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng lâm, vườn Cấp cô 
độc. 
Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
“Nay Ta sẽ nói cho các ngươi nghe về pháp ngu sĩ và pháp trí tuệ. Hãy 
lắng nghe, hãy lắng nghe, hãy suy nghĩ kỹ. 
Các Tỳ-kheo vâng lời lắng nghe. 
Đức Phật dạy: 
Thế nào là pháp ngu si? Người ngu si có ba: Sự tướng, tiêu thức ngu si và 
ấn tượng ngu sĩ. ' Tức là người thành tựu sự ngu sĩ thì nói là ngu sỉ. 
“Những øì là ba? Người ngu sI suy tư bằng tư niệm ác, nói bằng lời nói 
ác, và làm việc làm ác. Do đó, người ngu sĩ được gọi là ngu sĩ. Nêu 
người ngu s¡ không suy nghĩ ý nghĩ ác, không nói lời nói ác, và không 
làm việc ác, như vậy thì làm sao người ngu s1 được nói là ngu sĩ? Vì 
người ngu sĩ suy nghĩ ý nghĩ ác, nói lời nói ác và làm việc làm ác, cho 
nên người ngu sĩ được nói là ngu s1. 
“Người ngu sĩ kia [759b]| ngay trong đời hiện tại, thân tâm phải cảm thọ 
ba điều sầu khổ. Thế nảo là thân tâm người ngu si phải cảm thọ ba điều 
sầu khô? Người ngu sĩ có những hành vi nào, hoặc ngồi nơi tụ hội, hoặc 
nơi đường cái, đường hẻm, hoặc nơi chợ quán, hoặc đâu ngã tư đường, 
nói những việc thích hợp với người ngu s1. Người ngu sĩ mà làm việc sát 
sanh, trộm cắp, tà dâm, nói đối cho đến tà kiến, và thành tựu vô lượng 
pháp ác bất thiện khác, và đã thành tựu vô lượng pháp ác bất thiện khác 
rồi, khi người khác thấy được bèn nói sự ác của nó. Kẻ ngu sĩ kia nghe 
vậy, tự nghĩ: “Nếu ai thành tựu vô lượng pháp ác bất thiện, khi người ta 
thấy được bèn nói sự ác của nó. Ta cũng có vô lượng pháp ác bất thiện. 
Nếu có kẻ khác biết được, cũng nói điều ác của ta.” Đây là điều sầu khổ 
thứ nhất mà thân tâm của người ngu sỉ lãnh thọ ngay trong đời hiện tại. 


“Lại nữa, người ngu si thây người của vua bắt trói kẻ có tội, trị bắng các 





M 129 (M. 162): mi balassa bãlakkhanani balanimiHani balãpadani, ba đặc tính, 
ba dấu hiệu, ba dấu tích của người ngu. 





KINH SI TUEÄ ÑÒA 732 


thứ hình phạt đau đớn như: chặt tay, chặt chân, chặt cả tay chân, xẻo taI, 
xẻo mũi, xẻo cả tai mũi, hoặc cắt từng miếng thịt, nhỗ tóc, bứt râu, hoặc 
nhồ cả râu tóc, hoặc nhốt trong cũi, trùm trong áo rồi đốt, hoặc lấy cát lấp, 
quấn cỏ rồi châm lửa, hoặc bỏ vào miệng heo sắt, hoặc bỏ vào bụng lừa 
sắt, hoặc bỏ vào miệng cọp sắt rồi đốt, hoặc bỏ trong chảo đồng, hoặc đặt 
trong chảo sắt rồi nấu, hoặc chặt ra từng khúc, hoặc lấy mũi nhọn đâm, 
hoặc dùng móc câu móc, hoặc đặt trên giường sắt, lấy dầu sôi nhều 
xuống, hoặc bắt ngồi trên cối sắt rồi dùng chày sắt giã, hoặc cho độc long 
mô, hoặc lấy roi đánh, hoặc dùng gậy phang, hoặc lấy hèo đập, hoặc xỏ 
lưỡi, bêu đầu, hoặc đem chém bêu đầu. Người ngu si kia thấy vậy rồi, tự 
suy nghĩ: “Nếu ai thành tựu vô lượng pháp ác bất thiện mà vua biết được, 
cũng bắt và khảo như vậy. Ta cũng có vô lượng pháp ác bất thiện, nếu 
vua biết được, ta cũng bị khảo trị như vậy.” Đây là điều sầu khổ thứ hai 
mả thân của kẻ ngu si lãnh thọ ngay trong đời hiện tại. 

“Lại nữa, người ngu sĩ kia thân hành á ác hành, khẩu, ý hành ác hành, khi 
nó bệnh tật mà chịu đau đớn, hoặc ngồi nằm trên giường, hoặc ngồi năm 
trên ván, hoặc ngồi nằm trên đất, thân tâm cực kỳ đau khổ, nhẫn đến 
mạng sống gần dứt. Bấy giờ những thân ác hành, khẩu, ý ác hành của nó 
treo ngược từ trên cao, như lúc xế chiều mặt trời lặn xuống núi cao, dốc 
ngược trên mặt đất. Cũng vậy, những thân ác hành, [759c] khâu và ý ác 
hành của nó bây giờ đang treo ngược từ trên cao. Người kia tự nghĩ: “Đó 
là những thân ác hành, khẩu, ý ác hành của ta đang đồ ngược từ trên cao. 
Ta xưa kia làm ác nhiều, không tạo phước. Nếu có nơi nào cho những 
người làm ác, hung bạo, làm việc phi lý, không làm lành, không tạo 
phước, không tìm nơi quy mạng, nương tựa cho sự sợ hãi, ta đến chỗ ác 
đó.” Rồi do đó mà sanh hối hận, mà chết không nhẹ nhàng, mạng chung 
chẳng an lành. Đây là điều sầu khổ thứ ba mà thân tâm của người ngu sỉ 
lãnh thọ ngay trong đời hiện tại. 

“Lại nữa, người ngu sĩ kia, thân hành ác hành, khẩu hành ác hành, ý hành 
ác hành. Và sau khi thân hành ác hành, khẩu, ý hành ác hành, do nhân 
duyên đó, thân hoại mạng chung chắc đến đường ác, sanh vào địa ngục. 
Đã sanh vào đó, nó lãnh thọ khổ báo, hoàn toàn không khả áI, không khả 
lạc, không khả ý, khả niệm, cái đó là địa ngục. Vì sao? Vì trong địa ngục 
kia hoản toàn không khả ái, không khả lạc, không khả ý khả niệm vậy.” 
Bấy giờ có một vị Tỳ-kheo rời chỗ ngồi đứng dậy, trịch vai áo bên phải, 


RjNH SI TUEÄ ÑÒA 





chắp tay hướng về Phật mà bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, sự khổ trong địa ngục như thế nào?” 

Thế Tôn đáp: 

“Này Tỳ-kheo, địa ngục không thể nói hết được. Nghĩa là nói về sự khổ 
trong địa ngục. Này Tỳ-kheo, vì địa ngục chỉ có sự khổ mà thôi.” 
Ty-kheo lại hỏi: 

“Đức Thế Tôn có thê dùng ví dụ để làm rõ nghĩa ấy chăng?” 

Đức Thế Tôn đáp: 

“Cũng có thể dùng ví dụ để làm rõ nghĩa về sự khổ ấy. Này Tỳ-kheo, ví 
như người của nhà vua bắt kẻ giặc đem về chỗ vua Sát-lị Đảnh Sanh tâu: 
“Tâu Thiên vương, kẻ giặc này có tội xin Thiên vương trị nó.` Vua Sát-] 
Đảnh Sanh bảo: “Các ngươi hãy đem nó đi trị tội. Buổi sáng dùng một 
trăm cây giáo nhọn mà đâm.” Người của vua lãnh lệnh bèn đem đi trị tội. 
Buổi sáng dùng một trăm cây giáo nhọn mà đâm. Nhưng người kia vẫn 
còn sống. Vua Sát-lj Đảnh Sanh hỏi: “Người kia thế nào?? Người của vua 
đáp: “Tâu Thiên vương, người kia còn sống.” Vua Sát-lợi Đảnh Sanh lại 
bảo: “Buổi trưa các ngươi cũng dùng một trăm cây giáo nhọn mà đâm.” 
Người của vua thừa lệnh, buôi giữa trưa dùng một trăm cây giáo nhọn mà 
đâm. Người kia vẫn còn sống. Vua Sát-lj Đảnh Sanh lại hỏi: “Người kia 
thế nào?." Người của vua đáp: “Tâu Thiên vương, kẻ kia còn sống.” Vua 
Sát-lị Đảnh Sanh lại bảo: “Khi mặt trời về Tây, các ngươi cũng hãy dùng 
một trăm cây giáo nhọn mà đâm.” Người của vua thừa lệnh, khi mặt trời 
về Tây, lại dùng một trăm cây đáo nhọn mà đâm. Kẻ kia [769a] vẫn còn 
sống, nhưng thân thể đã bị đâm thủng, rách nát hoàn toàn, không còn một 
chỗ nguyên vẹn, dầu nhỏ như lỗ đồng tiền. Vua Sát-lị Đảnh Sanh lại hỏi: 
“Người kia thế nào? Người của vua đáp: 'Tâu Thiên vương, người kia 
còn sống, nhưng thân thể bị đâm thủng, rách nát hoàn toàn không còn 
một chỗ nguyên vẹn, dù nhỏ như lỗ đồng tiền.) 

“Này Tỳ-kheo, ý ông nghĩ sao? Nếu người kia một ngày bị ba trăm mũi 
giáo nhọn đâm, nó nhân đó, thân tâm có chịu ưu phiền, sầu khổ cực kỳ 
không?” 

Tỳ-kheo đáp: 


“Bạch Thê Tôn, bị một mũi giáo nhọn đâm còn chịu cực khô, huông nữa 


KINH SI TUEÄ ÑÒA 134 





một ngày chịu ba trăm mũi giáo nhọn đâm. Thân tâm người kia há không 
chịu sự cực kỳ sầu khổ, ưu não?” 


Bấy giờ Thế Tôn tay cầm viên đá nhỏ như hạt đậu hỏi Tỳ-kheo: 

“Ngươi thấy tay Ta cầm viên đá nhỏ như hạt đậu chăng?” 

Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, con thấy.” 

Thế Tôn lại hỏi: 

“Này Tỳ-kheo, ý ông nghĩ sao? Viên đá Ta cầm nhỏ bằng hạt đậu này 
sánh với Tuyêt sơn vương, cái nào lớn hơn?” 

Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, viên đá cầm trong tay nhỏ bằng hạt đậu, đem sánh với 
Tuyết Sơn Vương, thì nhỏ thua gấp trăm, gấp ngàn lần, gấp trăm ngàn vạn 


lần, trọn chẳng sánh kịp, không thê toán, không thể tính, không thê thí dụ, 
không thể so được. Chỉ nói là Tuyết sơn vương rất lớn, cực lớn.” 

Thế Tôn bảo: 

“Này Tỳ-kheo, nếu viên đá Ta cầm trong tay nhỏ bằng hạt đậu, đem sánh 
với Tuyết sơn vương nhỏ thua gấp trăm lần, gấp ngàn lần, gấp trăm ngàn 
vạn lần, trọn không thê sánh kịp, không thể toán, không thể tính, không 
thể ví dụ, không thể so được. Chỉ nói là núi Tuyết sơn vương rất lớn. 
Cũng vậy, Tỳ-kheo, nếu người này một ngày bị ba trăm mũi giáo nhọn 
đâm, do nhân duyên đó, thân tâm nó chịu ưu não sầu khổ cực trọng, mà 
đem so với sự khổ trong địa ngục không bằng gấp trăm lần, gấp ngàn lần, 
gấp trăm ngàn vạn lần, trọn không thể sánh kịp, không thể toán, không 
thể tính, không thể thí dụ không thể so được, chỉ nói là trong địa ngục 
cực kỳ khô sở mà thôi. 

“T-kheo, thế nào là địa ngục khổ? Chúng sanh sanh trong địa ngục, đã 
sanh vào đó rồi, ngục tốt năm lấy, tay cầm búa sắt, trui lửa đỏ rực mà đẻo 
thân thể, hoặc làm thành tám góc, hoặc làm sáu góc, hoặc làm vuông vức, 
hoặc làm hình tròn, hoặc cao, hoặc thấp, hoặc tốt, hoặc xấu. Như vậy, kẻ 
tội nhân bị tra khảo thống khổ bức ngặt, trải qua nhiều năm cho đến trăm 
nghìn năm cảm thọ vô lượng khổ, cực kỳ thống khổ, nhưng không thể 
chết được trừ khi tội ác bất thiện đã hết. Như vậy gọi là khổ địa ngục. 
“T-kheo, thế nào là khổ địa ngục? Chúng sanh sanh trong địa ngục, đã 


BH SI TUEÄ ÑÒA 





sanh vào đó rồi, [760b] ngục tốt năm lấy, tay cầm búa sắt trui lửa đỏ rực 
mà đẻo thân thể, hoặc làm thành tám góc, hoặc làm sáu góc, hoặc vuông 
vức, hoặc hình tròn, hoặc cao, hoặc thấp, hoặc tốt, hoặc xấu. Như thé, tội 
nhân bị khảo trị thống khổ bức ngặt, trải qua nhiều năm cho đến trăm 
nghìn năm, cảm thọ vô lượng khổ, cực kỳ thống khổ, nhưng không thể 
chết được, trừ khi tội ác bất thiện đã dứt. Như vậy gọi là khổ địa ngục.” 
“T-kheo, thế nào là khổ địa ngục? Chúng sanh sanh trong địa ngục, khi 
sanh vào đó rồi, ngục tốt nắm lấy, rồi lấy cọc sắt đốt cháy đỏ rực, cưỡng 
ép ngồi lên, lấy kềm sắt kẹp mở miệng tội nhân, lấy hòn sắt lửa cháy 
hừng hực, bỏ vào miệng kẻ tội, làm cháy môi cháy lưỡi, cháy răng, cháy 
cô, cháy tim, cháy bao tử, rồi chạy xuống dưới thân mà ra. Như vậy tội 
nhân bị khảo trị thống khổ bức ngặt trải qua nhiều năm, cho đến trăm 
ngàn năm, cảm thọ vô lượng khổ, cực kỳ thống khổ nhưng không thể 
chết được, trừ phi tội ác bất thiện đã dứt. Như vậy gọi là khổ địa ngục. 
““T-kheo, thế nào là khổ địa ngục? Chúng sanh sanh vào địa ngục, khi đã 
sanh vào đó, ngục tốt nắm lấy, rồi lấy cọc sắt trui cháy đỏ rực, cưỡng ép 
ngồi lên, bèn lấy kềm sắt, kẹp mở miệng tội nhân, lấy nước đồng SÔI rót 
vào miệng tội nhân làm cháy môi, cháy lưỡi, cháy cố, cháy răng, cháy 
tim, cháy bao tử, rồi chảy xuống dưới thân ra ngoài. Như vậy tội nhân bị 
khảo trị thống khổ bức ngặt trải qua nhiều năm, cho đến trăm ngàn năm, 
cảm thọ vô lượng khổ, cực kỳ thống khổ, nhưng không thể chết được, trừ 
phi tội ác bất thiện đã dứt. Như vậy gọi là khổ địa ngục. 

“T-kheo, thế nào là khổ địa ngục? Chúng sanh sanh vào địa ngục, khi đã 
sanh vào đó, ngục tốt năm lấy, rồi với đất bằng sắt đốt lửa đỏ rực, khiến 
nằm ngửa lên, trói năm chi thê lại, lấy đinh sắt đóng xuống hai tay và hai 
chân, dùng một cái định riêng đóng ở bụng tội nhân. Như vậy tội nhân bị 
khảo trị đau đớn đến cùng cực, trải qua nhiều năm cho đến trăm ngàn 
năm như vậy, cảm thọ vô lượng khổ, cực kỳ đau khổ, nhưng tội nhân 
không thể chết được trừ phi tội ác và nghiệp bất thiện của họ chấm dứt. 
Như vậy gọi là khổ địa ngục. 

“T-kheo, thế nào là khô địa ngục? Chúng sanh sanh vào địa ngục khi đã 
sanh vào đó, ngục tốt năm lấy, với mặt đất bằng sắt, đốt cháy đỏ rực, bắt 





“ Đoạn lặp lại trong nguyên bản Hán. 


KINH SI TUEÄ ÑÒA 736 





tội nhân nằm sát đất, kéo lưỡi ra, dùng trăm đinh căng thắng, không nhăn, 
không dùn. Cũng như miếng da bò được căng với một trăm cây đỉnh, nó 
không nhăn, không chùn. Cũng như vậy, chúng sanh sanh vào địa ngục, 
khi đã sanh vào đó, [760c] bị ngục tốt nắm lấy, với mặt đất bằng sắt đốt 
cháy đỏ rực, khiến tội nhân nằm xuống đất, từ miệng kéo lưỡi ra, dùng 
trăm đinh đóng, căng thắng không nhăn không dùn. Như vậy, kẻ kia bị 
khảo trị đau khổ đến cùng cực, trải qua nhiều năm cho đến trăm nghìn 
năm như vậy, cảm thọ vô lượng khổ, những khổ cực trọng nhưng họ 
không thể chết được trừ phi tội ác và bất thiện của họ tiêu diệt. Như thế 
gọi là khổ địa ngục. 

“T-kheo, thế nào gọi là khổ địa ngục? Chúng sanh sanh vào địa ngục, 
khi đã sanh vào đó, bị ngục tốt nắm lấy, lột da từ đầu đến chân, rồi lột 
ngược từ chân lên đầu, dùng xe sắt đốt lửa đỏ rực, buộc tội nhân vào, ở 
trên mặt đất bằng sắt, châm lửa cháy khắp, rồi bắt tội nhân kéo qua kéo 
lại trên đó. Như vậy kẻ kia bị tra khảo đau đớn đến cùng cực, trải qua 
nhiều năm cho đến trăm ngàn năm như vậy, cảm thọ vô lượng khổ, 
những khổ cực trọng, nhưng họ không thể chết được, trừ phi tội ác và bắt 
thiện tiêu hết. Như vậy gọi là khổ địa ngục. 

“T-kheo, thế nào là khổ địa ngục? Chúng sanh sanh vào địa ngục, khi đã 
sanh vào đó, bị ngục tốt năm lấy, với lửa đốt cháy hừng hực rải khắp trên 
đất, lại bảo tội nhân lẫy tay bốc lửa vải lên thân mình. Như vậy kẻ kia bị 
khảo trị đau đớn đến cùng cực, trải qua nhiều năm, cho đến trăm ngàn 
năm như vậy, cảm thọ vô lượng khổ, những thống khổ cực trọng, nhưng 
họ không thể chết được, trừ phi tội ác bất thiện tiêu hết. Như vậy gọi là 
khổ địa ngục. 

“T-kheo, thế nào là khổ địa ngục? Chúng sanh sanh vào địa ngục, khi đã 
sanh vào đó, bị ngục tốt nắm lấy, bằng cái chảo lớn, đốt lửa cháy đỏ, 
xách ngược thân tội nhân, chân lên trời đầu xuống đất quăng vảo trong 
chảo. Tội nhân ở trong chảo sôi sùng sục, thân nôi lên chìm xuống, hoặc 
trôi dạt bốn bên, tự thân chảy ra bọt trở lại nấu lây thân. Cũng như các 
thứ đậu lớn, đậu nhỏ, đậu uấn, đậu đắng, hạt cải, bỏ chung trong chảo đó 
đồ đầy nước, chụm lửa cháy dữ; các hạt đậu trong chảo hoặc nổi lên 
chìm xuống, hoặc trôi dạt bốn bên, đậu tự ra bọt rồi lại nấu lấy chúng. 
Cũng vậy, chúng sanh sanh vào địa ngục, khi đã sanh vào đó, bị ngục tốt 
nắm lấy, dùng [761a] chảo bằng sắt lớn, đốt lửa cháy đỏ, dựng ngược 





RWH SI TUEÄ ÑÒA 


thân tội nhân, chân quay lên trên, đầu quay xuống đất, ném vào trong 
chảo có nước đang sôi sùng sục, thân nỗi lên chìm xuống, hoặc trôi giạt 
bốn bên, từ thân sanh ra bọt trở lại nấu lấy thân. Kẻ kia như vậy bị khảo 
trị thống khổ đau đớn cùng tột, trải qua nhiều năm cho đến ngàn năm, 
cảm thọ vô lượng khổ, những khổ cực trọng. Nhưng tội nhân không thể 
chết được trừ phi tội ác bất thiện của họ tiêu trừ hết. Như vậy gọi là khổ 
địa ngục. 

“T-kheo, thế nào là khô địa ngục? Trong địa ngục kia có ngục tên là Sáu 
xúc.” Nếu chúng sanh sanh vảo trong đó, sau khi đã sanh vào, hoặc sắc 
được thấy bởi mắt không được ưa, không được thích, không được ưa 
thích; không làm cho ý thắm nhuần ái, không phải thắm nhuần ái; không 
làm cho ý thiện lạc, không phải thiện lạc. Hoặc tiếng được nghe bởi tai, 
hương được ngửi bởi mũi, vị được nếm bởi lưỡi, xúc chạm nơi thân và 
pháp được biết bởi ý, không được ưa, không được thích, không được ưa 
thích; không làm cho ý thấm nhuằn ái, không phải thâm nhuằn ái; không 
làm cho ý thiện lạc, không phải thiện lạc. Như vậy gọi là khổ địa ngục. 
“Này các Ty-kheo, Ta đã dùng vô lượng phương tiện nói cho các ngươi 
về địa ngục, về sự việc ở địa ngục, song sự khô địa ngục không thể nói 
hết được. Chỉ nói là địa ngục duy trì chỉ có khổ mà thôi. 

“Này các Tỳ-kheo, đến một lúc người ngu sỉ kia ra khỏi địa ngục, sanh 
làm súc sanh; súc sanh đó cũng rất khô. 

“T-kheo, thế nào là súc sanh khổ? Hoặc có chúng sanh sanh vào loài súc 
sanh, tức loài sống trong tăm tối, lớn lên trong tăm tối và chết đi trong 
tăm tối. Nó là loài gì? Là loài trùng sống trong đất. Người ngu si ấy vì 
lúc xưa tham đắm thực vị.` Nó hành động với thân ác hành, khẩu và Ýác 
hành. Sau khi hành động với thân ác hành, khâu và ý ác hành rồi, do 
nhân duyên đó, đến lúc thân hoại mạng chung, sanh vào loài súc sanh, 
tức là loài sống trong tối tăm, lớn lên trong tối tăm và chết đi trong tối 
tăm. Như vậy gọi là khổ súc sanh. 














3 Lục cánh lạc 7K#É. 

*PI.M. iii. 168: các loại sâu hay đòi (pw/av2), giun (ganduppäd3). 

ẰM 129 (iii.168): bãlo ¡dha pubbe rasãdo, người ngu trước kia thưởng thức vị 
ngọt ở nơi này. 








KINH SI TUEÄ ÑÒA 738 


“T-kheo, thế nào là súc sanh khổ? Hoặc có chúng sanh sanh trong loài 
súc sanh, tức sống trong thân, lớn lên trong thân và chết trong thân. Nó là 
loài gì? Là loài vi trùng ghẻ chóc. Người ngu sĩ ấy vì lúc xưa tham đắm 
thực vị, nó hành động với thân ác hành, khẩu và ý ác hành. Nó sau khi 
hành động với thân ác hành, khẩu và ý ác hành rồi, do nhân duyên đó, 
khi thân hoại mạng chung sanh vào loài súc sanh, tức nó sống trong thân, 
lớn lên trong thân, và rồi chết trong thân. Như vậy gọi là khổ súc sanh. 
“T-kheo, thế nào là súc sanh khổ? Hoặc có chúng sanh sanh trong loài 
súc sanh, sanh ra trong nước, lớn lên trong nước và chết đi trong nước. 
Nó là loài gì? Đó là loài cá kình, rùa, cá sấu, bà-lưu-ly, đề-ti, [761b] đề- 
tỉ-già-la." Người ngu sỉ ấy vì lúc xưa tham đăm thực vị, nó hành động với 
thân ác hành, khẩu và ý ác hành. Nó sau khi hành động với thân ác hành, 
khẩu và ý ác hành rồi, do nhân duyên đó, khi thân hoại mạng chung, sanh 
trong loài súc sanh tức sống trong nước lớn lên trong nước và rồi chết đi 
trong nước. Như vậy gọi là súc sanh khô. 

“Này các Tỳ-kheo, thế nào là súc sanh khổ? Hoặc có chúng sanh sanh 
trong súc sanh, loài có răng để cắn, sống ăn cỏ, cây lá. Chúng là loài gì? 
Đó là voi, lạc đà, bò, nai, lừa, trâu và chó. Người ngu sỉ ấy vì lúc xưa 
tham đắm thực vị, nó hành động với thân ác hành, khâu và ý ác hành. Đó 
sau khi đã hành động với thân ác hành, khẩu và ý ác hành do nhân duyên 
đó, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vảo loài súc sanh loài có răng để 
căn, sống ăn cỏ cây lá. Như vậy gọi là súc sanh khổ. 

“Này các Tỳ-kheo, thế nào là súc sanh khổ? Hoặc có chúng sanh sanh 
vào trong súc sanh, là loài súc sanh khi nghe mùi đại tiểu tiện của người 
ta, liền chạy đến chỗ đó, ăn loại đồ ăn đó. Cũng như trai, gái nghe được 
mùi ẩm thực liền chạy đến và nói rằng: “Đây là đồ ăn, đây là đồ ăn.” 
Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, hoặc có chúng sanh sanh trong súc sanh, tức 
là loài súc sanh khi nghe mùi người ta đại tiểu tiện ra, liền chạy đến nơi 
đó, ăn loại đồ ăn đó. Chúng là những loại gì? Đó là gà, heo, chó, chó sói, 











° Câc loại cá, phiên âm: bà-lưu-ni ð#Ê7J£, (Skt. vấrugï, hay vãruna, tên một loại 











rắn nước, thuồng luồng?), đề-ti ÿ#' (PL: timi, một loại cá lớn), đề-ti-già-la 
JREJlIl#E.(timiagala, một loại cá lớn có thê nuốt cả một chiếc thuyền); xem 
kinh 35 (A-tu-la). M 129 chỉ kế: pãnã udakasmiim... macchã kacchapä susumarä, 
các sanh vật trong nước: cá, rùa, cá sấu. 























9H SI TUEÄ ÑÒA 


quạ, câu-lâu-la, câu-lăng-ca.” Người ngu sỉ ấy, vì lúc xưa tham trước thực 
vị. Nó hành động với thân ác hành, khẩu và ý ác hành, do nhân duyên đó, 
khi thân hoại mạng chung, sanh trong súc sanh, tức là loài ăn phân ô uế. 
Như vậy gọi là súc sanh khô. 

“Này các Tỳ-kheo, Ta đã dùng vô lượng phương tiện để nói cho các 
ngươi về súc sanh, nói sự việc của súc sanh. Song nỗi khổ của súc sanh 
không làm sao nói hết được. Chỉ nói là súc sanh duy chỉ có khổ mà thôi. 
“Này các Tỳ-kheo, nếu như người ngu sỉ kia ra khỏi đường súc sanh, trở 
lại sanh lên làm người; đây là việc cực kỳ khó khăn. Vì sao? Vì kẻ kia 
khi sanh trong loài súc sanh không làm nhân nghĩa, không theo phép tắc 
lễ nghi, không làm việc lành. Súc sanh lại ăn nuốt lẫn nhau. Con mạnh ăn 
con yếu, con lớn nuốt con bé. Này Tỳ-kheo, như cõi đất này tràn đầy 
những nước. Có một con rùa đui, sống lâu vô lượng trăm ngàn năm. Trên 
mặt nước kia có miếng ván nhỏ, chỉ có một lỗ duy nhất, bị gió thôi trôi. 
Này các Tỳ-kheo, các ông nghĩ sao? Con rùa đui kia có thể chui đầu nó 
vào cái lỗ duy nhất của miếng gỗ nhẹ nhỏ kia chăng?” 

Các Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, có thể chui được, nhưng thật lâu, thật lâu và rất khó. 

Thế Tôn [761e] bảo các Tỳ kheo: 

“Này các Tỳ-kheo, con rùa đui kia hoặc trải qua một trăm năm, rồi nó từ 
phía Đông đến, ngóc đầu lên một lần. Miếng ván nhỏ kia chỉ có một lỗ 
lại bị gió thôi từ phương Đông dời qua phương Nam. Có một lúc con rùa 
đui qua một trăm năm từ phương Nam đến, ngóc đầu lên một lần, thì 
miếng ván một lỗ kia, lại bị gió thôi từ phương Nam dời đến phương Tây. 
Hoặc có lúc con rùa đui đợi một trăm năm qua từ phương Tây đến, ngóc 
đầu lên một lần, thì miếng ván có một lỗ kia, lại bị gió từ phương Tây 
thôi dời đến phương Bắc. Hoặc lúc con rùa đui kia từ phương Bắc đến, 
ngóc đầu lên một lần nữa, thì miếng ván có một lỗ kia lại bị gió thổi từ 
phương Bắc dời tới các phương khác. Này các Tỳ-kheo, ý ông nghĩ sao? 
Con rùa đui kia có chui vào được lỗ ván ấy chăng?” 

Ty-kheo đáp: 











7 Câu-lâu-la ‡fJỆŠ##, câu-lăng-ca ‡#J#ÙI. M 129 chỉ kể bốn loại: &uk#&„/z (gà), 
sikara (lợn), sonã (chó), singaia (dã can). 

















KINH SI TUEÄ ÑÒA 740 


“Bạch Thế Tôn, con rùa cũng có thê chui vào được lỗ ván ấy. Nhưng thật 
lâu, thật lâu và khó lắm.” 

'“Ty-kheo, cũng vậy, người ngu sĩ kia, từ súc sanh thoát ra mà trở lại làm 
người thì cũng khó lắm. Vì sao? Kẻ kia khi sanh ở trong súc sanh, không 
làm việc nhân nghĩa, không theo phép tắc lễ nghi, không làm việc tốt 
lành. Loài súc sanh đó lại ăn nuốt lẫn nhau, con mạnh ăn con yếu, con 
lớn nuốt con nhỏ. 

“Này các Tỳ-kheo, nếu người ngu sỉ kia có khi ra khỏi súc sanh, sanh lên 
làm người, hoặc sanh nhằm nhà thuộc giai cấp hạ tiện, xấu xí, bần cùng, 
ăn uống thiếu thốn, kiếm thức ăn rất khó. Họ là hạng người nào? Đó là 
nhà ngục tốt, nhà làm thợ, nhà thủ công, nhà làm đồ gốm, và các gia đình 
hạ tiện khác, đại loại như vậy. Xấu xí, bần cùng, ăn uống thiếu thốn, 
kiếm ăn rất khó. Họ sanh nhằm những nhà như vậy. Khi sanh vào đó rồi, 
hoặc đui, hoặc què, hoặc khuỷu tay ngắn, hoặc gù, hoặc chỉ dùng tay trái, 
da xấu, mặt dê, xấu xí đoản mạng, bị người khác sai sử. Nó hành động 
với thân ác hành, khâu và ý ác hành. Nó sau khi hành động với thân ác 
hành, khẩu và ý ác hành, do nhân duyên đó, sau khi thân hoại mạng 
chung trở lại chỗ ác sanh vào địa ngục. 

“Cũng như hai người cùng đánh bạc, một trong hai người đó, canh bạc 
đầu nó mất tôi tớ, và mất cả vợ con. Sau đó lại đến thân mình bị treo 
ngược trong nhà khói. Người đó tự nghĩ: 'Ta không ăn không uống, 
song canh bạc đầu ta mất tôi tớ, mất cả vợ con. Canh bạc cuối, thân ta bị 
treo ngược trong nhà khói." Này các Tỳ-kheo, canh bạc ấy thua rất ít, chỉ 
mắt tôi tớ, mất vợ con, và sau đó thân bị treo ngược trong nhà khói. Này 
Tỳ-kheo, canh bạc này mới đáng kế. Đó là thân hành động ác, khẩu và ý 
hành động ác. Sau khi hành động với thân ác hành, khẩu và [762a]| ý ác 
hành, do nhân duyên đó, khi thân hoại mạng chung, trở lại chỗ ác, sanh 
trong địa ngục. 

“Này các Tỳ-kheo, đối với việc làm này, thật không thể vui, thật không 
thê thích, chăng phải điều đáng nghĩ tưởng đến. 

“Này các Tỳ-kheo, những điều được nói như vậy, há không đầy đủ 
chăng?” 











° Yên ốc ##E§. M 129: „/aripi adhibandham nigaccheyya, cuỗi cùng bị cột trói. 





RỊNH SI TUEÄ ÑÒA 


Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, thật sự như vậy, những điều ẫy đã nói hết các pháp ngu 
s1 kia. 

Đức Thế Tôn bảo: 

“Thế nào là pháp trí tuệ? Người trí tuệ có ba sự kiện: sự tướng, tiêu thức 
và ấn tượng trí tuệ. Tức là người đã thành tựu trí tuệ nên nó! là trí tuệ. 
“Những gi là ba? Người trí tuệ suy nghĩ với ý nghĩ thiện, nói lời nói thiện 
và làm việc thiện. Vì là người trí tuệ, nên được nó! là trí tuệ vậy. 

“Nếu kẻ trí chẳng nghĩ điều thiện, không nói là thiện và không làm việc 
thiện, thì người trí làm sao biết được họ là trí? Vì người có trí tuệ nghĩ thì 
nghĩ thiện, nói thì nói thiện và làm thì làm thiện, nên người có trí được 
nói là kẻ trí. 

“Người có trí tuệ ngay trong đời hiện tại thân tâm cảm thọ được ba điều 
hỷ lạc. Thế nào là người trí tuệ ngay trong đời hiện tại thân tâm của họ 
cảm thọ ba điều hỷ lạc? Người trí tuệ khi có làm điều gì, hoặc ngồi nơi tụ 
lạc, hoặc tại đường cái, đường hẻm, hoặc tại chợ quán, hoặc tại ngã tư 
đường, nói những việc thích hợp với người trí. Kẻ có trí từ bỏ sát sanh, từ 
bỏ việc lấy của không cho, từ bỏ tà dâm, từ bỏ nói dối, cho đến từ bỏ tà 
kiến mà được chánh kiến, thành tựu vô lượng pháp thiện. Nếu đã thành 
tựu vô lượng pháp thiện, khi người khác thấy họ, bèn khen ngợi. Người 
trí tuệ kia nghe điều đó, hoặc tự nghĩ: “Nếu ai thành tựu vô lượng pháp 
thiện, khi người khác thấy bèn khen ngợi. Ta đây cũng có vô lượng pháp 
thiện. Nếu có kẻ nảo thấy tất sẽ khen ngợi ta. Đây là điều hỷ lạc thứ nhất 
mả người trí ngay trong đời hiện tại, thân tâm cảm thọ được. 

“Lại nữa, người trí tuệ kia thấy người của vua dùng các thứ hình phạt để 
trị giặc cướp như chặt tay, chặt chân, và chặt cả tay chân, xẻo tai, xẻo 
mũi, hoặc xẻo cả tai mũi, hoặc cắt từng miếng thịt, hoặc nhồ tóc, bứt râu, 
hoặc bút cả râu tóc, hoặc bỏ vào cũi, trùm trong áo rồi đốt cháy, hoặc lấy 
cát lấp, quấn cỏ rồi châm lửa, hoặc bỏ vào trong bụng lừa sắt, hoặc ném 
vào trong miệng heo sắt, hoặc đôi vào miệng cọp sắt rồi đốt, hoặc bỏ vào 
chảo đồng, hoặc đôi vào chảo sắt rồi nấu, hoặc chặt ra từng khúc, hoặc 
dùng giáo nhọn đâm, hoặc lấy móc câu móc, hoặc đặt trên giường sắt rồi 
lấy dầu sôi nhêu, hoặc ngồi trên cối sắt dùng chảy sắt giã, hoặc cho độc 
long mồ, hoặc dùng roi quất, hoặc dùng gậy đánh, [762b] hoặc lấy hèo 


KINH SI TUEÄ ÑÒA 142 





đập, hoặc xỏ lưỡi bêu đầu, hoặc đâm chết bêu đầu. Người trí tuệ kia thấy 
rồi bèn nghĩ: “Nếu ai thành tựu vô lượng pháp ác bất thiện, vua biết được 
bắt và khảo trị như vậy. Ta không làm vô lượng pháp ác bất thiện. Nếu 
vua biết ta thì ta hoàn toàn chăng bị các loại khổ trị như vậy.” Đây là điều 
hỷ lạc thứ hai mà người trí ngay trong đời hiện tại, thân tâm cảm thọ 
được. 

“Lại nữa, người trí kia hành động với thân diệu hành, khẩu và ý diệu 
hành. Người đó gặp lúc bệnh khổ, hoặc nằm ngồi trên giường, hoặc nằm 
ngồi trên ván, hoặc nằm ngồi dưới đất, hoặc thân đau nhức rất khô sở cho 
đến khi mạng sống gần dứt. Những hành động với thân diệu hành, khâu 
và ý diệu hành của người kia, bấy giờ các việc làm ấy treo ngược lên cao. 
Ví như xế chiều, mặt trời lặn xuống, bóng núi cao đỗ ngược trên mặt đất. 
Cũng vậy, hành động với thân diệu hành, khẩu và ý diệu hành của người 
kia treo ngược từ trên cao. Người ấy tự nghĩ: “Đây là những hành động 
với thân diệu hành, khẩu và ý diệu hành, treo ngược từ trên cao. Vì lúc xế 
trưa ta làm nhiều phước, không làm ác. Nếu có nơi nảo cho những người 
không làm ác, không hung bạo, không làm điều phi lý, chỉ làm phước, 
tạo nơi quy mạng, nương tựa cho sự sợ hãi, thì ta đến chỗ lành đó. Do 
vậy, người ấy không sanh tâm hồi hận. Do không hối hận, nên người ấy 
chết nhẹ nhàng, mạng chung an lành. Đây là điều hỷ lạc thứ ba mà người 
trí ngay trong đời hiện tại thân tâm cảm thọ được. 

“Lại nữa, người trí kia hành thân diệu hành, khẩu và ý điệu hành. Người 
ấy sau khi hành thân diệu hành, khâu và ý diệu hành rồi, do nhân duyên 
đó, khi thân hoại mạng chung, tất đến thiện xứ, sanh lên cõi trời. Kẻ kia 
đã sanh lên đó rồi, cảm thọ quả báo lành, hoàn toàn khả ái, hoàn toàn khả 
lạc, khả ý khả niệm. Nếu ai nghĩ rằng: “Nơi nào hoàn toàn khả ái, hoàn 
toàn khả lạc, khả ý khả niệm, nơi đó được nói là thiện xứ.” Vì sao? Vì 
chốn lành kia, hoàn toàn khả ái, hoàn toàn khả lạc, khả ý khả niệm.” 

Bây Ø1ờ có một vị Tỳ-kheo, rời chỗ ngồi đứng dậy, trịch vai áo bên phải 
chắp tay hướng về Phật mà bạch rằng: 


“Bạch Thế Tôn, thiện xứ là thế nào?” 

Thế Tôn đáp: 

“Này Tỳ-kheo, thiện xứ thì không thê nói hết được, nghĩa là nói về sự 
hoan lạc nơi thiện xứ. Chỉ cóthê nói răng nơi thiện xứ chỉ có hoan lạc.” 


RINH SI TUEÄ ÑÒA 





Tỳ-kheo lại hỏi: 

“Bạch Thế Tôn, xin Ngài có thê dùng ví dụ để dễ hiểu nghĩa ấy chăng?” 
Thế Tôn đáp: 

“Cũng có thể dùng ví dụ để làm rõ nghĩa ấy. Ví dụ Chuyển luân vương 
thành tựu bảy báu và bốn ý túc của loài người. Này Tỳ-kheo, ý ngươi 
nghĩ sao? [762c] Chuyển luân vương kia thành tựu đầy đủ bảy báu và 
bốn như ý túc của loải người, nơi vua kia nhân đó thân tâm có lãnh thọ 
hỷ lạc cùng cực chăng?” 

Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, nếu ai thành tựu được một như ý túc loài người còn lãnh 
thọ được hỷ lạc cùng cực, huống nữa là Chuyên luân vương thành tựu hết 
bảy báu và bốn như ý túc loài người, há chẳng phải là lãnh thọ hỷ lạc 
cùng cực đó sao?” 

Bấy giờ Thế Tôn tay cầm viên đá nhỏ bằng hạt đậu hỏi Tỳ-kheo: 

“Ngươi có thấy viên đá nhỏ bằng hạt đậu mà Ta cầm trong tay chăng?” 
Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, có thấy.” 

Thế Tôn lại hỏi: 

“Tỳ-kheo, ý ông nghĩ sao? Viên đá nhỏ như hạt đậu mà ta cầm đây đem 
so với Tuyết sơn vương cái nào lớn hơn?” 

Tỳ-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, viên đá nhỏ như hạt đậu mà Thế Tôn cầm đó đem so với 
Tuyết sơn vương thật quá nhỏ, nhỏ gấp trăm gấp ngàn, gấp vạn lần 
không thể so sánh kịp, không thể tính toán, không thể so sánh được, chỉ 
nói là Tuyết sơn vương rất lớn, quá lớn thôi.” 

Thế Tôn lại bảo: 

“Này Tỳ-kheo, nếu viên đá nhỏ như hạt đậu mà Ta cầm đây đem so với 
Tuyết sơn vương, nó thật quá nhỏ, quá nhỏ, nhỏ gấp trăm gấp ngàn, gấp 
vạn lần, trọn không thể so sánh kịp, không thê tính toán, không thê ví dụ 
được, chỉ nói là Tuyết sơn vương rất lớn, quá lớn thôi. Cũng vậy, này Tỳ- 
kheo, nếu Chuyên luân vương đã thành tựu đầy đủ bảy báu và bốn như ý 
túc, nơi vua kia thân tâm cảm thọ hỷ lạc cùng cực; đem so sánh với hỷ 


KINH SI TUEÄ ÑÒA 144 





lạc ở cõi trời, nó thật quá nhỏ, nhỏ gấp trăm, gấp ngàn vạn lần, không thê 
so sánh, không thể tính toán, không thể ví dụ được. Nghĩa là hoan lạc nơi 
thiện xứ, chỉ hoàn toàn hoan lạc thôi. 

“T-kheo, thế nào là sự hoan lạc nơi thiện xứ? Có thiện thiện xứ gọi là 
Sáu xúc. Chúng sanh sanh vào trong đó, khi đã sanh đến đó rồi, hoặc sắc 
được thấy bởi sắc, mắt, khả hỷ, khả ý, khả niệm, ý nhuần ái, ý thiện lạc, 
thì đó là thiện xứ. Tiếng được nghe nơi tai, hương được ngửi bởi mũi, vị 
được nêm bởi lưỡi, sự xúc chạm nơi thân, pháp được biết bởi ý; khả hỷ, 
khả lạc, khả ý, khả niệm, ý nhuân ái, thì đó là nhuần ái, ý thiện lạc, thì đó 
là thiện lạc. Như vậy gọi là sự hoan lạc ở thiện xứ. 

“Này Tỳ-kheo, Ta đã dùng vô số phương tiện để nói về thiện xứ, nói sự 
việc ở nơi thiện xứ cho các ngươi nghe. Song sự hoan lạc nơi thiện xứ kia 
không thể nào nói hết được. Chỉ nói là nơi thiện xứ hoàn toàn chỉ có hoan 
lạc mà thôi. 

“Này các Ty-kheo, nếu người trí tuệ kia, có khi từ thiện xứ sanh xuống, 
hoặc sanh nhằm nhà rất giàu sang, tiền tài vô số, nuôi nhiều tôi tớ và súc 
mục, phong hộ, [763a] thực ấp, thóc lúa đầy đủ và biết bao các thứ nhu 
dụng sinh tồn khác. Họ là hạng người nào? Là nhà đại trưởng giả Cư sĩ, 
nhà trưởng giả dòng Sát-lỊ, nhà trưởng giả dòng Bà-la-môn và các nhà 
đại phú gia khác. Tiền của vố số, nuôi nhiều tôi tớ và súc mục, phong hộ 
thực ấp, thóc lúa đầy đủ, và biết bao các thứ nhu dụng sinh tồn khác. 
Sanh nhằm nhà như vậy, đoan chánh, khả ái, nhiều người kính thuận, 
danh vang cùng khắp, có oai đức lớn, nhiều người kính mến, nhiều người 
nhắc đến. Rồi người ấy lại hành thân diệu hành, khâu và ý diệu hành. Sau 
khi hành thân diệu hành, khẩu và ý diệu hành rồi, do nhân duyên đó khi 
thân hoại mạng chung trở lại thiên xứ, sanh lên thiên giới. Ví như hai 
người đánh bạc, trong đó một người ăn và tiếp tục đánh, ăn được nhiều 
tiền tài. Người đó nghĩ rằng: “Ta chẳng làm ruộng, nhưng ván đầu ta ăn 
và tiếp tục canh bạc như vậy, ta lấy được nhiều tiền tài.” Này Tỳ-kheo, 
canh bạc đó quá nhỏ mà được nhiều tiền của. Này Tỳ-kheo, canh bạc này 
mới đáng kể, đó là hành thân diệu hành, khẩu và ý diệu hành. Sau khi 
hành thân diệu hành, hành khẩu và ý diệu hành, do nhân duyên đó, khi 
thân hoại mạng chung trở lại thiện xứ, sanh lên cõi trời. Này Tỳ-kheo, 
các việc thiện này là sự việc rất đáng vui, rất đáng thích, rất đáng được 
thích ý. 


RJSH SI TUEÄ ÑÒA 





“Này Tỳ-kheo, các pháp của người trí tuệ được nói như vậy, há không 
đầy đủ chăng?” 

Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, thật sự các pháp của người trí tuệ kia được nói như vậy 
là đầy đủ.” 

Thế Tôn bảo: 

“Đó là pháp của người ngu sỉ và pháp của người trí tuệ. Các ngươi cần 
phải biết pháp của người ngu si và pháp của người trí tuệ. Đã biết pháp 
của người ngu sỉ và pháp của người trí tuệ rồi, hãy xả bỏ pháp của 
người ngu si và chọn lấy pháp của người trí tuệ. Các ngươi hãy học như 
vậy.” 

Đức Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật dạy xong, hoan 
hỷ phụng hành.” 





? Bản Hán, hết quyên 53. 


200. KINH A-LÊ-TRA 
[763b0] Tôi nghe như vầy: 
Một thời Phật trú tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng lâm, vườn Cấp cô 
độc. 
Bây gIỜ, Tỳ-kheo A-lê-tra, trước kia là một người Già: đà- bà- lê,” sanh ác 
kiên như vây, “Tôi hiêu Đức Thê Tôn nói pháp như vây, “Hành dục 
không bị chướng ngạt”.” 
Các Tỳ-kheo nghe như vậy, đi đến chỗ Tỳ-kheo A-lê-tra hỏi: 
“Này A-lê-tra, có thật thầy có nói như vầy: Tôi hiểu Đức Thế Tôn nói 
pháp như vây, hành dục không bị chướng ngại?” 
Khi ấy A-lê-tra đáp: 
“Này chư Hiền, tôi thật sự hiểu Đức Thế Tôn nói pháp như vầy: Hành 
dục không bị chướng ngại.” 
Các Tỳ-kheo khiên trách A-lê-tra rằng: 
“Thầy chớ nói như vậy; chớ xuyên tạc Đức Thế Tôn. Xuyên tạc Đức Thế 
Tôn là không tôt. Đức Thê Tôn cũng không nói như vậy. Này A-lê-tra, 
dục có chướng ngại. Đức Thê Tôn đã dùng vô lượng phương tiện đề nói 
dục có chướng ngại. Này A-lê-tra, thây nên xả bỏ ác kiên ây đi.” 
Ty-kheo A-lê-tra bị các Tỳ-kheo khiên trách, nhưng vẫn cố chấp ác kiến 
của mình và nhât quyêt nói, “Đây là điêu chân thật, ngoài ra là hư vọng.” 
Và lặp lại ba lân như vậy. 
Chúng Tỳ-kheo không thê khuyên Tỳ-kheo A-lê-tra xả bỏ ác kiến Ấy, liền 
đứng dậy ra vê. Họ đên chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật, rôi ngôi 





'A-lê-tra lnJ 41 FE. M 22: Arittha. 

“Bốn già-đà-bà-lê 2KflllBÈ34#|. Päli: Gadhabãdhi-pubba. Trước kia là người 
huấn luyện chim ưng. 

*Chướng ngại lŠŸ ffÍ, hoặc nói chướng đạo pháp l ìÉ 3}. Päli: anatriyakã 
dhamma. Trường hợp này được ghi trong Luật tạng. Cf. Ngã phân 8 (tr. 5óc12), 
ba-dật-đề 48; 7ăng-kì 25 (tr. 427a23): ba-đạt-đề 45; 7ứ phần 17 (tr. 682b9), ba- 
dật-đề 68: A-lê-tra fñ[Z4Hff; Tháp r„ng 15 (tr. 106a3): A-li-tra, ba-dật-đề 55; Căn 
bản Hữu bộ 39 (tr. 840b21): Vô Tứong Ít II, ba-dật-đề 55. Pali, pác. 68, Vi. 1v. 
133. 























RJINH A-LEÂ-TRA 





sang một bên bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo A-lê-tra sanh ác kiến như vây: Tôi hiểu pháp 
mà Đức Thế Tôn nói là như vầy: “Hành dục không bị chướng ngại.” Bạch 
Thế Tôn, chúng con nghe vậy, liền đi đến chỗ Tỳ-kheo A-lê-tra hỏi rằng: 
“Này A-lê-tra, có thật thầy nói như vây: Tôi hiểu pháp mà Đức Thế Tôn 
nói là như vầy, “Hành dục không bị chướng ngại chăng '?? Tỳ-kheo A-lê- 
tra trả lời chúng con rằng, “Này chư Hiền, thật sự tôi hiểu pháp mà Đức 
Thế Tôn nói là như vầy: Hành dục là không bị chướng ngại." Bạch Thế 
Tôn, chúng con khiển trách rằng, “Này A-lê-tra, chớ nói như vậy, chớ 
xuyên tạc Đức Thế Tôn. Xuyên tạc Đức Thế Tôn là không tốt. Đức Thế 
Tôn cũng không nói như vậy. Này A-lê-tra, dục có chướng ngại. Đức 
Thế Tôn đã dùng vô lượng phương tiện nói dục có chướng ngại. Này A- 
lê-tra, thầy nên xả bỏ ác kiến ấy đi.° Chúng con khiến trách, nhưng Tỳ- 
kheo A-lê-tra vẫn có chấp ác kiến của mình và nhất quyết nói, “Đây là 
điều chân thật, ngoài ra là hư vọng.” Và lặp lại ba lần như vậy. Bạch Thế 
Tôn, chúng con không thể khuyên Tỳ-kheo A-lê-tra xả bỏ ác kiến ấy, liền 
đứng dậy ra về.” 

Đức Thế Tôn nghe rồi, bảo một [763e] Tỳ-kheo: 

“Hãy đến chỗ Tỳ-kheo A Lê Tra, nói như vầy: Thế Tôn cho gọi thầy.” 
Lúc bấy giờ vị Tỳ-kheo ấy vâng lời Thế Tôn, rời chỗ ngồi đứng dậy, 
đảnh lễ sát chân Phật, nhiễu quanh ba vòng rồi đi. Khi đến chỗ Tỳ-kheo 
A-lê-tra, Tỳ kheo này nói: 

“Đức Thế Tôn gọi thầy.” 

Tỳ-kheo A-lê-tra liền đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân Phật, rồi ngồi xuống 
một bên. Đức Thế Tôn nói: 

“Này A-lê-tra, có thật chăng ngươi có nói như vầy: Tôi hiểu pháp mà 
Đức Thế Tôn nói là như vầy, hành dục không bị chướng ngại?” 

A-lê-tra đáp: 

“Bạch Thế Tôn, thật sự con hiểu pháp mà Đức Thế Tôn nói là như vầy: 
Hành dục không bị chướng ngại.” 

Đức Thế Tôn khiển trách: 

“Này A-lê-tra, bằng cách nào mà ngươi hiểu pháp mà Ta nói là như vậy? 
Ngươi nghe từ miệng người nào nói phpá Ta thuyết là như vậy? Này 


KINH A-LEÂ-TRA 749 





người ngu si kia, Ta không nói một chiều mà ngươi lại nói một chiều 
chăng? Khi nghe các Ty-kheo khiển trách, ngươi khi ây phải đúng như 
pháp mà trả lời. Nay để Ta hỏi lại các Tỳ-kheo đã.” 

Liền đó, Đức Thế Tôn hỏi các Tỳ-kheo: 

“Các ngươi cũng hiểu như vầy chăng, rằng pháp Ta nói là như vầy: Hành 
dục không bị chướng ngại?” 

Bấy giờ các Tỳ-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Đức Thế Tôn hỏi: 

“Các ngươi hiểu pháp Ta nói như thế nào?” 

Các Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, chúng con hiểu pháp mà Thế Tôn nói là như vây: “Dục 
có chướng ngại, Thế Tôn nói dục có chướng ngại. Dục như bộ xương khô, 
Thế Tôn nói dục như bộ xương khô. Dục như miếng thịt, Thế Tôn nói 
dục như miếng thịt. Dục như bó đuốc, Thế Tôn nói dục như cây đuốc 
trong tay. Dục như hầm lửa, Thế Tôn nói dục như hầm lửa. Dục như rắn 
độc, Thế Tôn nói dục như rắn độc. Dục như mộng, Thế Tôn nói dục như 
mộng. Dục như đồ vay mượn, Thế Tôn nói dục như đồ vay mượn. Dục 
như trái cây, Thế Tôn nói dục như trái cây!." Chúng con hiểu pháp mà 
Thể Tôn nói là như vậy.” 

Đức Thế Tôn khen: 

“Lành thay! Lành thay! Này các Tỳ-kheo, các ngươi hiểu Ta nói pháp 
như vậy. Vì sao? Vì Ta cũng nói như vậy. Dục có chướng ngại, Ta nói 
dục có chướng ngại. Dục như bộ xương khô, Ta nói dục như bộ xương 
khô. Dục như miếng thịt, Ta nói dục như miếng thịt. Dục như bó đuốc, ta 
nói dục như cây đuốc trong tay. Dục như hầm lửa, Ta nói dục như hầm 
lửa. Dục như rắn độc, Ta nói dục như rắn độc. Dục như mộng, Ta nói dục 
như mộng. Dục như đồ vay mượn, Ta [764a| nói dục như đồ vay mượn. 
Dục như trái cây, Ta nói dục như trái cây.” 

Đức Thế Tôn lại khen: 

“Lành thay! Lành thay, các Tỳ-kheo! Các ngươi hiểu pháp Ta nói như 





* Xem thí dụ kinh 203 sau. 


R#WH A-LEÂ-TRA 





vậy. Nhưng A-lê-tra ngu si này tiếp thọ và lãnh hội nghĩa và văn điên đảo. 
Người ấy nhân tiếp thọ và lãnh hội nghĩa và văn điên đảo cho nên xuyên 
tạc Ta, để tự gây thương hại cho mình. Có phạm, có tội. Đó là điều mà 
các đồng phạm hạnh có trí không hoan hý, và là một đại tội. Này người 
ngu si kia, ngươi có biết chỗ ác bất thiện này chăng?” 

Tỳ-kheo A-lê-tra bị Đức Thế Tôn khiễn trách ngay mặt, trong lòng rầu rĩ, 
cúi đầu im lặng, không lời để biện bạch, suy nghĩ mông lung. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn sau khi khiến trách ngay mặt Tỳ-kheo A-lê-tra, rồi 
nói với các T-kheo: 

“Nếu pháp Ta nói mà ý nghĩa được hiểu biết đầy đủ, tường tận thì nên 
thọ trì đúng như vậy. Nếu pháp Ta nói mà ý nghĩa không được hiểu biết 
đầy đủ, tường tận thì phải hỏi lại Ta hay các đồng phạm hạnh có trí. Vì 
sao? Hoặc có người ngu sỉ ghi nhớ và hiểu biết điên đảo văn và nghĩa. 
Chúng do tự mình hiểu biết điên đảo và ghi nhớ điên đảo mà biết pháp 
kia như vậy như vậy, tức chánh kinh, ca vịnh, ký thuyết, kệ-tha, nhân 
duyên, soạn lục, bản khởi, thử thuyết, sanh xứ, quảng giải, vị tằng hữu 
pháp và thuyết nghĩa”. Chúng vì tranh luận mà biết nghĩa này, chứ không 
vì giải thoát mà biết nghĩa này. Chúng biết pháp này vì mục đích ấy nên 
không đạt đến nghĩa này, chỉ chuốc lấy cực khổ luống công, tự gây phiền 
nhọc. Vì sao? Vì chúng ghi nhớ và hiểu pháp một cách điên đảo. 

“Cũng như có người muốn bắt được rắn, bèn đi tìm rắn. Khi đi tìm rắn, 
nó đi vào rừng hoang. Thấy con rắn rất lớn, người ấy liền bước tới, dùng 
tay năm lấy lưng rắn. Con rắn ngóc đầu quay lại, hoặc mô vào tay, chân, 
hoặc các chi thể khác. Nó làm công việc tìm bắt rắn, nhưng không đạt 
được mục đích, chỉ chuốc lấy cực khổ luống công, tự gây phiền nhọc. Vì 
sao? Vì không biết rõ phương pháp bắt rắn. Cũng vậy, có thể có người 
ngu si ghi nhớ và hiểu biết điên đảo văn và nghĩa. Chúng do tự mình hiểu 
biết điên đảo và ghi nhớ điên đảo mà biết pháp kia như vậy như vậy, tức 
chánh kinh, ca vịnh, ký thuyết, kệ-tha, nhân duyên, soạn lục, bản khởi, 

thử thuyết, sanh xứ, quảng giải, vị tằng hữu pháp và thuyết nghĩa. Chúng 
vì tranh luận mà biết nghĩa này, chứ không vì giải thoát mà biết nghĩa 
này. Chúng biết pháp này vì mục đích ấy nên không đạt đến nghĩa này, 





Š Xem kinh 1 trên. 


KINH A-LEÂ-TRA 75] 





chỉ chuốc lấy cực khổ luống công, tự gây phiền nhọc. Vì sao? Vì chúng 
ghi nhớ và hiểu biết pháp một cách điên đảo. 

“Hoặc có một thiện gia nam tử ghi nhớ và hiểu biết [764b] nghĩa và văn 
không điên đảo. Người ấy do tự mình ghi nhớ và hiểu biết không điên 
đảo nghĩa và văn mà biết pháp kia như vậy như vậy, tức chánh kinh, ca 
vịnh, ký thuyết, kệ tha, nhân duyên, soạn lục, bản khởi, thử thuyết, sanh 
xứ, quảng giải, vị tằng hữu pháp và thuyết nghĩa. Người ấy không vì 
tranh luận mà biết nghĩa này, nhưng vì giải thoát mà biết nghĩa này. 
Người ấy biết pháp này vì mục đích ấy nên đạt đến nghĩa nảy, không 
chuốc lấy cực khổ luống công, không tự gây phiền nhọc. Vì sao? Vì ghi 
nhớ và hiểu biết không điên đảo pháp. 

“Cũng. như có TIEưƯỜi muốn bắt được rắn, bèn đi tìm rắn. Khi đi tìm rắn, 
người ây tay cầm gậy sắt, đi trong rừng hoang. Thấy một con rắn rất lớn, 
người ấy liền lấy gậy sắt đè lên đầu con rắn, rồi lẫy tay năm đầu nó. Con 
rắn kia tuy ngoặt đuôi lại, hoặc quấn tay chân, hoặc các chỉ thể khác, 
nhưng không thê mô. Người kia làm như vậy để tìm bắt răn và đạt được 
mục đích, không chuốc lẫy cực khô luống công, cũng không tự gây phiền 
nhọc. Vì sao? Vì người ây khéo biết cách bắt rắn. Cũng vậy, hoặc có 
thiện gia nam tử ghi nhớ và hiểu biết nghĩa và văn không điên đảo. 
Người ấy do tự mình ghi nhớ và hiểu biết không điên đảo nghĩa và văn 
mà biết pháp kia như vậy như vậy, tức chánh kinh, ca vịnh, ký thuyết, kệ 
tha, nhân duyên, soạn lục, bản khởi, thử thuyết, sanh xứ, quảng giải, VỊ 
tăng hữu pháp và thuyết nghĩa. Người ấy không vì tranh luận mà biết 
nghĩa này, nhưng vì giải thoát mà biết nghĩa này. Người ấy biết pháp này 
vì mục đích ấy nên đạt đến nghĩa này, không chuốc lấy cực khổ luống 
công, không tự gây phiền nhọc. Vì sao? Vì ghi nhớ và hiểu biết không 
điên đảo pháp. 

“Ta thường nói cho các ngươi nghe về thí dụ chiếc bè, là để cho 
cácngươi biết xả bỏ, chứ không phải để chấp thủ. 

“Thí dụ chiếc bè mà Ta thường nói cho các ngươi nghe, để các ngươi biết 
xả bỏ chứ không phải để chấp thủ, là như thế nào? 

“Ví như, con nước từ núi đồ xuống, rất sâu, rất mênh mông, chảy xiết 
và cuốn trôi nhiều thứ. Ở khoảng giữa đó không có thuyền, bè, cũng 
không có cầu ngang. Một người đi đến, có việc ở bờ bên kia nên cần 





R#$H A-LEÂ-TRA 


phải qua. Người ấy bèn nghĩ rằng, “Ở đây con nước từ trên núi chảy 
xuống, rất sâu, rất mênh mông, chảy xiết và cuốn trôi rất nhiều thứ. Ở 
khoảng giữa không có thuyền bè, cũng không có cầu ngang để có thể 
qua. Ta có công việc ở bờ bên kia cân phải qua. Cân phải dùng phương 
tiện gì để ta đến bờ bên kia được yên ổn? Rồi người ấy tự suy nghĩ, 
“Nay ở bờ bên này, ta hãy góp nhặt cỏ, cây, cột lại làm bẻ” đê bơi qua.' 
Người â ây bèn ở bên bờ bên này góp nhặt có cây, cột lại làm bè, rồi bơi 
qua. Đến bờ bên kia được yên ôn, người ấy tự nghĩ rằng, “Chiếc bè này 
[764c] có nhiều lợi ích. Nhờ nó mà ta đã yên ổn bơi từ bờ bên kia đến 
bờ bên này. Nay ta hãy vác nó lên vai phải, hoặc đội trên đầu mà đi. 
Người ấy bèn vác lên vai phải, hoặc trên đầu mà mang đi. Ý các ngươi 
nghĩ sao? Người ấy làm như vậy, có lợi ích gì đối với chiếc bè không?” 

Các Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Thế Tôn lại nói: 

“Người â ẫy phải làm thế nào mới có thê có lợi ích đối với chiếc bè? Người 
ấy nghĩ như vây, “Chiếc bè này có nhiều lợi ích, nhờ nó mà ta an ôn từ bờ 
bên kia đến bờ này. Nay ta có nên thả chiếc bè này trở lại trong nước, 
hoặc để nó trên bờ rồi bỏ đi chăng?? Người ấy mang chiếc bè này thả lại 
trong nước, hoặc đê nó bên bờ rôi bỏ đi. Y các ngươi nghĩ sao? Người ây 
làm như vậy, có thể có lợi ích đối với chiếc bè chăng?” 

Bấy giờ các Tỳ-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, có.” 

Thế Tôn lại nói: 

“Cũng vậy, Ta thường nói cho các ngươi nghe về thí dụ chiếc bè là để 
cho các ngươi biệt mà xả bỏ, chứ không phải đề châp thủ. Nêu các ngươi 
biết thí dụ về chiếc bẻ mà Ta thường nói, đối với pháp còn phải xả bỏ 
huống là phi pháp chăng? 

“Lại nữa, có sáu kiến xứ”. Những øì là sáu? Tỳ-kheo đối với những gì 








° Đề bản, bệ phiệt ## ƒ&, bè cỏ (2); TNM: bạc phiệt #ft ?Š, bè liếp. Päli: #„/a, 
chiếc bè. 
Kiến xứ hd, J§. PRli: đi//hihãna, y xứ của kiến chấp. 


KINH A-LEÂ-TRA 753 





thuộc về sắc, hoặc quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội, hoặc ngoại, hoặc 
tinh, hoặc thô, hoặc diệu, hoặc bất diệu, hoặc gần, hoặc xa; tất cả những 
sắc ấy không phải là sở hữu của ta, ta không là sở hữu của sắc ấy, nó 
cũng không phải là tự ngã. Những gì thuộc thọ, tưởng, những gì thuộc về 
kiến này, đều thấy chúng không phải là sở hữu của ta, ta không là sở hữu 
của chúng, ta sẽ không có, ta sẽ không hiện hữu, tất cả chúng đều không 
là sở hữu của ta, ta không phải là sở hữu của chúng, và cũng không phải 
là tự ngã. Như vậy do tuệ, quán sát mà biết như thật về chúng. 

“Những gì là thọ; những gì là tưởng”; những gì thuộc kiến này, đều 
không phải là sở hữu của ta, ta không phải là sở hữu của chúng, và cũng 
không phải là tự ngã. Như vậy do tuệ, quán sát mà biết như thật về chúng. 
“Những gì thuộc về kiến này, những cái được thấy, nghe, nhận thức, 
biết'', được thủ đắc, được quán sát, được tư niệm bởi ý, từ đời này đến 
đời kia, từ đời kia đến đời này; tất cả chúng đều không là sở hữu của ta, 
ta không là sở hữu của chúng, và cũng không phải là thần ngã. Như vậy, 
do tuệ quán sát mà biết như thật về chúng. Những gì thuộc kiến này, 
đây là tự ngã, đây là thế gian, đây là ta, ta sẽ hiện hữu ở đời sau, là 
pháp thường trụ, không biến dịch, là pháp hằng hữu, không hủy hoại; 
tất cả chúng đều không phải là sở hữu của ta, ta không là sở hữu của 
chúng, cũng không phải là tự ngã. Như vậy, do tuệ biết như thật về 
chúng.” 

Bấy giờ có một Tỳ-kheo rời chỗ ngồi đứng dậy, trịch vai áo bên phải 
chắp tay hướng về Đức Phật bạch: 

“Bạch Thế Tôn, có trường hợp nào nhân bên trong mà có sợ hãi 
chăng?”'” 














“Hán: diệc phi thị thần 7R]E|#¿#J. Päli: øa m'eso airã, cái đó không phải là tự 
ngã của tôi. 

? Bản Hán không kê hành. 

'°Hán: kiến văn thức tri li BR ñ# #II. Päli: đigham sutam mutam viãñãtăm, cái 





được thấy, được nghe, được cảm giác, được nhận thức. 
' Hán: thử thị thần JWj#*†. Päli: so z/zã, đây là tự ngã. Xem chí. trên. 
'“M 22 (i. 136): sjyã nu kho bhante qjjhaffam asati paritassanä ri, cô thê có cái gì 














không thật hữu ở bên trong khiến lo sợ? Nội dung đoạn này, Hán và PälI trái 





R#MH A-LEÂ-TRA 


Thế Tôn [765a] đáp: 

“Có.” 

Ty-kheo lại hỏi: 

“Bạch Thế Tôn, thế nào là nhân bên trong mà có sợ hãi?” 

Thế Tôn đáp: 

“T-kheo, thấy như vầy, nói như vây, “Cái kia trước đây hoặc giả không 
có; giả thiết nó có nhưng tôi không đạt được.”" Và do thấy như vậy, nói 
như vậy, người ây ưu sâu, phiên muộn, khóc lóc, đầm ngực, phát cuông 
si. Này Tỳ-kheo, như vậy là nhân bên trong mà có sợ hãi.” 

Tỳ-kheo tán thán Thế Tôn, rồi lại hỏi: 

“Bạch Thế Tôn, có trường hợp nào nhân bên trong mà không có sợ hãi 
chăng?” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Có.” 

Ty-kheo lại hỏi: 

“Bạch Thế Tôn, thế nào là nhân bên trong mà không có sợ hãi?” 

Thế Tôn đáp: 

“T-kheo, không thấy như vầy, không nói như vầy, “Cái này trước đây 
hoặc giả không có; giả thiệt có nhưng tôi không đạt được.' Và do không 
thây như vậy, không nói như vậy, người ây không ưu sâu, không phiên 
muộn, không khóc lóc, không đâm ngực, không phát cuông si. Này Tỳ- 
kheo, như vậy là nhân bên trong mà không có sợ hãi.” 

Tỳ-kheo tán thán Thế Tôn, rồi lại hỏi: 

“Bạch Thế Tôn, có trường hợp nảo nhân bên ngoài'“ mà có sợ hãi 
chăng?” 





ngượic nhau. 

'3 Hán và Päli trái ngược nhau. M 22: đây là trường hợp nhân bên ngoài không 
thật có mà sanh lo sợ: a? vafa me fam vata naHhi; siyã vata me, tan vatãham na 
labhami, “chao ôi, cái này (trước đây) là của tôi, (nay) không là của tôi. Cái này 
có thể là của tôi, nhưng tôi không thủ đắc được nó.” 


KINH A-LEÂ-TRA 755 





Thế Tôn đáp: 

“Có.” 

Ty-kheo lại hỏi: 

“Bạch Thế Tôn, thế nào là nhân bên ngoài có sự sợ hãi?” 

Thế Tôn đáp: 

“T-kheo, thấy như vầy, nói như vây, “Đây là tự ngã, đây là thế gian, đây 
là ta, ta sẽ hiện hữu ở đời sau.” Và do thấy như vậy, nói như vậy, mà hoặc 
giả gặp Như Lai hay đệ tử của Như Lai, thông minh trí tuệ nói năng khéo 
léo, thành tựu trí tuệ. Và bấy giờ Như Lai, hoặc đệ tử của Như Lai nói 
pháp khiến diệt trừ hết tất cả tự thân, đếkhiến xả ly tất cả lậu, tất cả ngã 
và sở tác của ngã; diệt kiết sử kiêu mạn; vì vậy cho nên nói pháp. Người 
ấy được nghe Như Lai hoặc đệ tử của Như Lai nói pháp khiến diệt tất cả 
tự thân cho nên nói pháp, khiến xả ly tất cả lậu, tất cả ngã và sở tác của 
ngã, diệt kiết sử kiêu mạn; vì vậy cho nên nói pháp. Nghe vậy, nó bèn ưu 
sầu, phiền muộn, khóc lóc, đấm ngực, phát si cuồng nói như vây, “Ta sẽ 
đoạn hoại, không còn tái sanh nữa.” ' Vì sao vậy? Này Tỳ-kheo, vì người 
ấy trong một thời gian dài, hằng sống với những điều không khả ái, 
không khả lạc, không xứng ý niệm ấy, cho nên nó ưu sầu, phiền muộn, 
khóc lóc, đấm ngực, phát si cuồng. Này Tỳ-kheo, như vậy là nhân bên 
ngoài mà có sợ hãi.” 

Ty-kheo tán thán Thế Tôn, rồi lại hỏi: 

“Bạch Thế Tôn, có trường hợp nào nhân bên ngoài mà không có sợ hãi 
chăng?” 

Thế Tôn đáp: 

“Có.” 

Ty-kheo lại hỏi: 

“Bạch Thế Tôn, thế nào là do bên ngoài mà không có sợ hãi?” 

Thế Tôn đáp: 

““T-kheo, không thấy như vầy, không [765b] nói như vây, “Đây là tự ngã, 
đây là thế gian, đây là ta, ta sẽ hiện hữu ở đời sau." Và do không thấy như 





'M 22, đây là trường hợp nhân bên trong không thật có mà sanh lo sợ (sj;z øu 


kho bhante qjjhattamn asati paritassanä tì). 





R#WH A-LEÂ-TRA 


vậy, không nói như vậy, mà hoặc giả gặp Như Lai, hoặc đệ tử của Như 
Lai, thông minh trí tuệ, nói năng khéo léo, thành tựu trí tuệ; và bây giờ 
Như Lai hoặc đệ tử của Như Lai nói pháp khiến diệt tất cả tự thân cho 
nên nói pháp; khiến xả ly tất cả ngã và sở tác của ngã, diệt kiết sử kiêu 
mạn; vì vậy cho nên nói pháp. Người ấy được nghe Như Lai hoặc đệ tử 
của Như Lai nói pháp khiến diệt tất cả tự thân cho nên nói pháp, khiến xả 
ly tất cả lậu, tất cả ngã và sở tác của ngã, diệt kiết sử kiêu mạn; vì vậy 
cho nên nói pháp. Người ấy không ưu sầu, không phiền muộn, không 
khóc lóc, không đấm ngực, không phát cuồng si mà nói như vây, “Ta sẽ 
bị đoạn diệt, không còn tái sanh nữa.” Vì sao vậy? Này Tỳ-kheo, vì người 
ấy trong một thời gian dài hằng sống với những điều khả ái, khả lạc, 
xứng ý niệm ấy, cho nên không ưu sầu, không phiền muộn, không khóc 
lóc, không đấm ngực, không phát cuồng si. Này Tỳ-kheo, như vậy là do 
bên ngoài mà không có sự sợ hãi.” 

Bấy giờ, Tỳ-kheo tán thán Đức Thế Tôn: 

“Lành thay! Lành thay!” 

Tán thán rồi, khéo léo ghi nhận và trì tụng, rồi im lặng. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn khen các Tỳ-kheo: 

“Lành thay! Lành thay! Tỳ-kheo, ngươi có thể chấp thủ những điều có 
thê được chấp thủ như vậy'”, mà sau khi chấp thủ lại không sanh ưu sầu, 
không phiền muộn, không khóc lóc, không đấm ngực, không phát cuồng 
si. Nhưng, các ngươi thấy có cái có thể chấp thủ nào mà khi được chấp 
thủ ấy lại không sanh ưu sầu, không phiền muộn, không khóc lóc, không 
đấm ngực, không phát si cuồng chăng?” 

Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Thế Tôn khen rằng: 


“Lành thay! Lành thay! Các ngươi có thê y cứ vào cái sở y của kiến như 





'“Thọ như thị sở khả thọ S#“IIˆØf HỊ 5ê. M 22: ram attavãdupädäanäm upädiyetha 
yamsa...na uppajjeyyum sokaparidevadukkhadomanassupäyäsa, “các ngươi có thê 
chấp thủ Ngã luận thủ nào (có chấp quan điển hữu ngã) mà...chấp thủ ấy không 
khiến sanh sầu bi khổ não.: 





KINH A-LEÂ-TRA 757 


vậy'”, mà kiến được y cứ ấy lại không sanh ưu sầu, không phiền muộn, 
không khóc lóc, không đấm ngực. Nhưng, các ngươi có thê y cứ Vảo tr1 
kiến như vậy, mà tri kiến được y cứ ấy lại không sanh ưu sầu, không 
phiền muộn, không khóc lóc, không đấm ngực, không phát cuồng si 
chăng?” 

Tỳ-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Thế Tôn khen: 

“Lành thay! Lành thay! Các ngươi có thể chấp thủ thân như vậy, '* mà có 
thân nào là thường trụ không biến dịch, là pháp không hoại diệt chăng? 
Các ngươi có thấy sự chấp thủ thân nảo được chấp thủ như vậy mà là 
thường trụ, không biến dịch, là pháp không hoại diệt chăng?” 

Tỳ-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Đức Thế Tôn khen: 

“Lành thay! Lành thay! Nói là do tự ngã mà có ta”, không có tự ngã thì 
không có ta. Nếu tự ngã và sở hữu của tự ngã, đều không thể bắt được,” 
không thể khái niệm được, [765e] thì kiến xứ ràng buộc với kết sử tùy 
miên ở trong tâm”, cũng không thê bắt được, cũng không thể khái niệm 
được. Này Tỳ-kheo, như vậy há không phải là đầy đủ để nói về kiến và 
tương tục bởi kiến, như là Tỳ-kheo A-lê-tra, vốn là một người Già-đà-bả- 





“VY như thị kiến sở khả {KlII# blÐTH[{k. M 22: đam bhikkhave diithinissayam 
nissayetha yamsa..., các ngươi có thê y chỉ sở y của kiến... 

'*M 22: tam pariggaham parigganheyyätha. 

'Nhân thần có hữu ngã [X|#ft# #4. M 22: a/iani vã sati aftaniyaim me tỉ assã tï? 
Phải chăng do có ngã mà có ngã sở của tôi”? 

” Thần thần sở hữu bất khả đắc. Cf M 22: z/ani ca affaniye ca saccato thetafo 

















anupalabbhamane, trong khi ngã và ngã sở không được nhận thức như là chân 
thật, thường trụ. 

” Tâm trung sở hữu kiến xứ kết trước chư sử diệc bất khả đắc 
1ù ĐIï hp 4q mm từ 7} 4` HỊ ƒ$. CẼ M 22: yampi tam ditthithãnatm - so loko so 
aitä... nanäyam ... bãladhammo, thì kiến y xứ này: “Cái này là thê giới. Cái này là 
tự ngã.” Kiến y xứ này há không là pháp ngu sỉ? 


R#ÿÑH A-LEÂ-TRA 





lê chăng?” 

Tỳ-kheo đáp: 

“Thật sự như vậy, bạch Thế Tôn. Như vậy là đầy đủ để nói về kiến và 
tương tục bởi kiến, như Tỳ-kheo A-lê-tra, vốn là một người già-đà-bà- 
lê.” 

“Lại nữa, có sáu kiến xứ. Những gì là sáu? Tỳ-kheo, đối với những gì 
thuộc về sắc, hoặc quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội, hoặc ngoại, hoặc 
tỉnh, hoặc thô, hoặc diệu, hoặc bất diệu, hoặc gần hoặc xa; tất cả sắc ấy 
đều không phải sở hữu của ta, ta không phải là sở hữu của sắc ấy, cũng 
không phải là tự ngã. Như vậy do tuệ mà quán sát biết như thật về sắc. 
Những gì thuộc về thọ, tưởng, thuộc về kiến này đều thấy chúng không 
phải là sở hữu của ta, ta không phải là sở hữu của chúng, ta sẽ không có, 
ta sẽ không hiện hữu, tất cả chúng đều không là sở hữu của ta, ta không 
phải là sở hữu của chúng, cũng không phải là tự ngã. Như vậy, do tuệ mà 
quán sát biết như thật về chúng. Những gì thuộc về kiến này, thấy, nghe, 
nhận thức, biết, được thủ đắc, được quán sát, được tư niệm bởi ý, từ đời 
này đến đời kia, từ đời kia đến đời này; tất cả chúng đều không phải là sở 
hữu của ta, ta không phải là sở hữu của chúng, cũng không phải là tự ngã. 
Như vậy do tuệ mà quán sát biết như thật về chúng. Những gì thuộc kiến 
này, “đây là tự ngã, đây là thế gian, đây là ta, ta sẽ hiện hữu ở đời sau, là 
pháp thường trụ, không biến dịch, là pháp hằng hữu, không hủy hoại”; tất 
cả chúng đều không phải là sở hữu của ta, ta không phải là sở hữu của 
chúng, cũng không phải là thần ngã. Như vậy, do tuệ quán sát mà biết 
như thật về chúng. 

“Này Tỳ-kheo, những gì thuộc về sáu kiến xứ ấy mà thấy không phải là 
sở hữu của ta, ta không phải là sở hữu của chúng, cũng không phải là 
thần ngã, và do không kiến chấp như vậy, nên không chấp thủ thế gian 
này. Do không chấp thủ thế gian này nên không có sợ hãi. Do không sợ 
hãi mà chứng đắc Niết-bàn, biết như thật rằng, “Sự sanh đã dứt, phạm 
hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa.* Đó gọi 
là Tỳ-kheo băng hào, vượt hào, phá đồ thành quách, không cửa, được 
gương Thánh trí tuệ. 


KINH A-LEÂ-TRA 750 





“Thế nào là Tỳ-kheo băng hào”? Hào vô minh đã diệt tận, ” đã biến tri, 
nhỗ tuyệt gốc rễ, dẹp tan không còn sanh trở lại nữa. Như vậy là Tỳ-kheo 
đã được bằng hảo. 

“Thế nào là Tỳ-kheo vượt hào”'? Hào hữu ái đã diệt tận,” đã biến tri, nhố 
tuyệt sốc TỄ, đẹp tan không còn sanh trở lại nữa, như vậy là Tỳ-kheo đã 
vượt hào. 

“Thế nào là Tỳ-kheo phá đồ thành quách”°. Sanh tử vô cùng đã diệt tận,” 
đã biến tri, nhố tuyệt sốc TỄ, đẹp tan không còn sanh trở lại nữa. Như vậy 
là Tỳ-kheo phá đồ thành quách. 

“Thế nào là Tỳ-kheo không cửa”? [766a] Năm hạ phần kết đã diệt tận,” 
đã biến tri, nhố tuyệt gốc TỄ, đẹp tan không còn sanh trở lại nữa. Như vậy 
là Tỳ-kheo đã được không cửa. 

“Thế nào là Tỳ-kheo được gương Thánh trí tuệ'"? Ngã mạn đã diệt tận,'' 
đã biến tri, nhố tuyệt gốc TỄ, đẹp tan không còn sanh trở lại nữa. Như vậy 
là Tỳ-kheo đã được gương Thánh trí tuệ. 

“Đó gọi là Tỳ-kheo băng hào, vượt hào, phá đỗ thành quách, không cửa, 
được gương Thánh trí tuệ. 

“Như Lai chánh giải thoát như vậy, dù Nhân-đà-la”, dù Thiên Y-sa-na', 
dù Phạm Thiên và quyến thuộc, không ai có thể tìm thấy thức sở y của 
Như Lai. Như Lai là Phạm, Như Lai là Mát Lạnh, Như Lai là Không 








” Độ tiệm JÈ #T. Päli: „kkirapaligho, người đã đẹp các chướng ngại. 
3` M22: ãvajjã pahmä hoii. 
Quá tiệm ìli Ÿf. Päli: a»2øz»esiko, người đã nhồ lên cột trụ. 
M22: tanhã pahima hoii. 
Phá quách ŸJjJ.Pãli: samk¿nmpaparikkho, người đã lấp hào. 


24 





25 
26 
27 


M22: ponobbhaviko jãtisamsãro pahimo hot. 
28 























Vô môn Ất Ƒ"]. Päli: nzagga/o, người đã tháo chốt cửa. 





?®M.22: pañca orambhägiyäni samyojanäni pahinãno homii. 








*°Thánh trí tuệ kính ###†Ã‡ii. Päli: ariyo pannaddhajo pannabhäro visanyutfo, VỊ 
Thánh đã hạ cờ, đã đặt gánh nặng xuống, đã thoát ly. 

3 M22: asmimäno pahino hoii. 

”Nhân-đà-la ÌX| Eữ ##. Päli: Inda, tức Thiên Đề Thích. 

®Y-sa-na {ft 23 7|š. PAli: Isãnã. 














RÿNH A-LEÂ-TRA 





Phiền Nhiệt, Như Lai là Bất Dƒ". Ta nói như vậy. Nhưng các Sa-môn Bàả- 
la-môn xuyên tạc Ta bằng những lời hư vọng không chân thật rằng, “Sa- 
môn Cù-đàm chủ trương hư vô Ÿ. Quả thật có chúng sanh, nhưng lại chủ 
trương là đoạn, diệt, hoại”. Nhưng nếu trong đó không có, thì Ta đã 
không nói rằng, “Như Lai ây trong đời hiện tại, được nói là không ưu 
phiền. Nếu có ai mạ ly, đánh đập, sân hận, trách mắng Như Lai; trong 
trường hợp đó Như Lai không sân hận, không thù hận, trọn không có hại 
tâm.” Nếu có ai đánh đập, mạ ly, sân hận, trách mắng Như Lai, ý Như Lai 
thế nào? Như Lai tự nghĩ như vầy, “Có hành vi tạo tác nào của Ta trong 
quá khứ để đưa đến sự kiện này.” Đối với sự mạ ly, đánh đập, sân hận, 
trách mắng Như Lai, Như Lai nghĩ như vầy, “Nếu có ai cung kính cúng 
dường, lễ bái, tôn trọng, thừa sự Như Lai; Như Lai không do đó mà vui 
thích, không do đó mà hoan hỷ, tâm không do đó mà hoan lạc.” Nếu có ai 
cung kính, cúng dường, lễ bái, tôn trọng thừa sự Như Lai, thì ý Như Lai 
thế nào? Như Lai tự nghĩ, “Ta nay do những gì được biết, do những gì 
được đoạn trừ mà đưa đến sự kiện này?? Nếu có ai cung kính, cúng 
dường, lễ bái, tôn trọng, thừa sự Như Lai, Như Lai nghĩ như vậy.” 

Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nếu có ai mạ ly đánh đập, trách mắng các ngươi; hay nếu có ai cung 
kính, cúng dường, lễ bái, tôn trọng, thừa sự các ngươi; các ngươi nhân đó 
cũng chớ nên sân hận, thù hẳn, chớ có tâm hại, cũng chớ vui thích, hoan 
hỷ, cũng đừng có tâm hoan lạc. Vì sao? Hãy nghĩ rằng, “Chúng ta không 
có tự ngã, không có sở hữu của tự ngã. Ví như nay đây, ngoải cửa Thắng 
lâm này có cỏ khô, cây khô, có một người mang đi đốt, tùy hi mà dùng. Ý 
các ngươi nghĩ sao? Cây cỏ khô kia có nghĩ rằng, người ấy mang ta đi 
đốt, [766b] tùy ý mà dùng không?” 


Các Ty-kheo đáp: 





“Như Lai thị Phạm, Như Lai thị lãnh, Như Lai bất phiền nhiệt, Như Lai bất dị 
Jịị 2 X¿ #Ẽ, 1l 2 & ⁄$, 1 2  #ñï Ñ\, 1H Z2  #š. 

®“Ngự vô sở thi thiết fll#ltT}JJ. Pãli: venayiko samano gotamo, Sa-môn Cù- 
đàm, người dẫn đến chỗ hư vô. 























* Thi thiết đoạn diệt hoại. Päli: cchedam vinãsam vibhavam paññãpeti, chủ trương 
đoạn diệt, hoại diệt, phi hữu. 


KINH A-LEÂ-TRA 761 





“Bạch Thế Tôn, không.” 

Cũng vậy, nếu có ai mạ ly, đánh đập, sân hận, trách mắng các ngươi hay 
nếu có ai cung kính, cúng dường, lễ bái, tôn trọng, thừa sự các ngươi; các 
ngươi nhân đó cũng chớ nên sân hận, thù hẳn, chớ có hại tâm cũng chớ 
có vui thích, hoan hý, cũng đừng có tâm hoan lạc. Vì sao? Hãy nghĩ rằng, 
“Ta không có tự ngã, không có sở hữu của tự ngã. ` 

“Pháp mà Ta giảng thuyết toàn thiện, được phơi bày, được quảng bá, 
không có trống khuyết, được lưu bó, tuyên truyền, cho trời người. Pháp 
của Ta được giảng thuyết toàn thiện, được phơi bày, được quảng bá, 
không có trồng khuyết, được lưu bó, tuyên truyền, cho đến trời người 
như vậy, nếu có ai với chánh trí giải thoát mà mạng chung, với người ấy 
không giả thuyết có luân chuyên vô cùng. 


“Pháp của Ta được giảng thuyết toàn thiện, được phơi bày, được quảng 
bá, không có trồng khuyết, được lưu bố, tuyên truyền cho đến trời người. 

Pháp của Ta được giảng thuyết toàn thiện, được phơi bày được quảng bá, 

không có trống khuyết, được lưu bố, tuyên truyền cho đến trời người như 
vậy, nếu có ai với năm hạ phần kết tận diệt mà mạng chung sẽ tái sanh 
lên chỗ kia mà vào Niết-bàn, được pháp bất thối, không trở lại thế gian 
này. 

“Pháp của Ta được giảng thuyết toàn thiện, được phơi bày, được quảng 
bá, không có trống khuyết, được lưu bố tuyên truyền cho đến trời người. 
Pháp của Ta được giảng thuyết toàn thiện, được phơi bày, được quảng bá, 
không có trống khuyết, được lưu bố tuyên truyền cho đến trời người như 
vậy, nếu có ai với ba kết sử đã tận diệt, dâm nộ si đã mỏng, chứng đắc 
Nhất vãng lai, sau khi qua lại nhân gian thượng một lần nữa, sẽ chứng 
đắc khổ biên. 

“Pháp của Ta được giảng thuyết toàn thiện, được phơi bày, được quảng 
bá, không có trống khuyết, được lưu bố tuyên truyền cho đến trời người. 

Pháp của Ta được giảng thuyết toàn thiện, được phơi bày được quảng bá, 

không có trống khuyết, được lau bố, tuyên truyền cho đến trời người như 
vậy, nếu có ai với ba kiết sử đã tận diệt, đắc Tu-đà-hoàn, không đọa vào 
pháp ác, quyết định sẽ đến chánh giác, chỉ cần bảy lần qua lại cõi trời cõi 
người, sau bảy lần qua lại sẽ chứng đắc khổ biên. 


“Pháp của Ta được giảng thuyết toàn thiện, được phơi bày, được quảng 


R@$H A-LEÂ-TRA 





bá, không có trống khuyết, được lưu bố tuyên truyền cho đến trời người. 
Pháp của Ta được giảng thuyết toàn thiện, được phơi bày được quảng bá, 
không có trống khuyết, được lan bố, tuyên truyền cho đến trời người như 
vậy, nếu có ai với tâm tín lạc nơi Ta mà mạng chung, chắc chắn sẽ mau 
vào thiện xứ””. Còn lại, như trên” 


Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ 
phụng hành. 





” Hán: như thượng hữu dư #I l-#ƒ&. Không rõ ý. 


201. KINH TRÀ-ĐÉ 
[766c] Tôi nghe như vây: 
Một thời Phật trú tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng lâm, vườn Cấp cô 
độc. 
Bấy giờ Tỳ-kheo Trà-đế Kê-hòa-đa Tử! sanh ác kiến như vây: “Tôi hiểu 
Thế Tôn nói pháp như vầy: Ở đây, thức này luân chuyên và tái sanh, 
nhưng không đổi khác.” 
Các Tỳ-kheo nghe như vậy, liền đi đến chỗ Tỳ-kheo Trà-đề hỏi: 
“Này Trà-đề, thầy thật có nói như vầy chăng, rằng: Tôi biết pháp mà Đức 
Thế Tôn nói như vầy: “Ở đây thức này luân chuyển và tái sanh nhưng 
không đổi khác?” 
Tỳ-kheo Trà-đề đáp: 
“Này chư Hiền, tôi thực sự hiểu pháp mà Đức Thế Tôn nói như vầy: Ở 
đây, thức này luân chuyên, và tái sanh nhưng không đôi khác.” 
Bấy giờ các Tỳ-kheo khiển trách: 
“Thây chớ nói như vậy, chớ xuyên tạc Đức Thế Tôn, xuyên 
tạc Đức Thể Tôn là không tốt. Đức Thế Tôn cũng không nói 
như vậy. Này Trà-đề, thức này do duyên mà khởi, Đức Thế 
Tôn dùng vô lượng phương tiện nói thức này do duyên mà 
khởi, có duyên thì sanh, không duyên thì diệt. Này Trà-để 
thây nên xả bỏ ác kiến này đi. ” 
Tỳ-kheo Trà-đế bị các Tỳ-kheo khiển trách nhưng vẫn cố chấp ác kiến 
của mình và nhất quyết nói: “Đây là điều chân thật, ngoài ra đều hư 
vọng” và lặp lại ba lần như vậy. 
Các Tỳ-kheo không thể khuyên Trà-đề xả bỏ ác kiến ấy, liền đứng dậy ra 
về, và đến chỗ Phật. Đảnh lễ dưới chân Phật rồi ngồi xuống một bên, 
bạch rằng: 
“Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo Trà-đề sanh ác kiến như vây: Tôi hiểu pháp mà 
Đức Thế Tôn nói như vầy, “Ở đây thức này luân chuyển và tái sanh 
nhưng không đổi khác.` Bạch Thế Tôn, chúng con nghe vậy liền đến chỗ 
Tỳ-kheo ấy và hỏi: Này Trà-đề, thật thầy có nói như vầy, “Tôi hiểu Thế 











' Trà-đề Kê-hòa-đa Tử I#š Z# Ñf ẤiI H⁄ -Ƒ-. Sãti Kevatta Putta, con người đánh cá. 




















0 trì trai 





Tôn nói như vầy, Ở đây, thức này luân chuyên và tái sanh nhưng không 
đổi khác chăng? Trà-đế đáp chúng con rằng: “Này chư Hiền, tôi thật sự 
hiểu Thế Tôn nói pháp như vầy: Ở đây, thức này luân chuyển và tái sanh 
nhưng không đổi khác.” Chúng con khiến trách: “Thầy chớ nói như vậy, 
chớ xuyên tạc Đức Thế Tôn, xuyên tạc Đức Thế Tôn là không tốt, Đức 
Thế Tôn cũng không nói như vậy. Này Trà-đế, thức này do duyên mà 
khởi, Đức Thế Tôn đã dùng vô số phương tiện nói thức này do duyên mà 
khởi, có duyên thì sanh, không duyên thì diệt. Này Trả-đế, thầy nên xả bỏ 
ác kiến ấy đi.” Chúng con khiến trách như vậy, nhưng Tỳ-kheo ấy vẫn có 
chấp ác kiến của mình và nhất quyết nói: “Đây là chân thật, ngoài ra là hư 
vọng”, và lặp lại ba lần như vậy. Bạch Thế Tôn, chúng con [767a| không 
thê khuyên Tỳ-kheo Trà-đề bỏ ác kiến ấy, liền đứng dậy ra về.” 

Đức Thế Tôn nghe xong, bảo một Tỳ-kheo: 

“Hãy đến chỗ Tỳ-kheo Trả-đề nói như vầy: Đức Thế Tôn gọi thầy.” 

Lúc bấy giờ Tỳ-kheo ấy vâng lời Đức Thế Tôn, rời chỗ ngối đứng dậy 
đảnh lễ sát chân Phật, nhiễu quanh ba vòng rồi đi. Đến chỗ Tỳ-kheo Trả- 
đề, nói lại lời Phật dạy: “Đức Thế Tôn gọi thầy.” 

Tỳ-kheo Trà-đề liền đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân rồi ngồi sang một bên. 
Đức Thế Tôn hỏi: 

“Ngươi có thật nói như vây: Tôi hiểu pháp mà Đức Thế Tôn nói như vây: 
Ở đây, thức luân chuyên, và tái sanh nhưng không đôi khác chăng?” 
Tỳ-kheo Trà-đề đáp: 

“Bạch Thế Tôn, con thật sự hiểu pháp mà Đức Thế Tôn nói như vầy: 
Thức này luân chuyên và tái sanh không đối khác.” 

Đức Thế Tôn hỏi: 

“Thế nào là thức?” 

Tỳ-kheo Trà-đề đáp: 

“Thức này nói năng, cảm thọ, hành động, và sai bảo hành động. Đứng 
dậy và sai bảo đứng dậy, nó tạo tác các nghiệp thiện ác chỗ này chỗ kia 
để rồi thọ báo.” 

Đức Thế Tôn quở: 

“Này Trà-đề, do đâu mà ngươi hiểu Ta thuyết pháp như vầy? Ngươi nghe 
từ miệng người nảo mà nói Ta thuyết pháp như vậy? Ngươi là kẻ ngu sỉ. 


kinh trì trai 781 





Ta không nói một chiều, ngươi lại nói một chiều chăng? Khi nghe các 
Tỳ-kheo khiển trách, ngươi bấy giờ phải đúng như pháp mà trả lời. Để Ta 
hỏi lại các Tỳ-kheo đã.” 

Bấy giờ Thế Tôn hỏi các Tỳ-kheo: 

“Các ngươi cũng hiểu pháp Ta nói như vậy, Thức này luân chuyền và tái 
sanh nhưng không đổi khác chăng?” 

Các Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Đức Thế Tôn hỏi: 

“Các ngươi hiểu pháp Ta nói như thế nào?” 

Các Tỳ-kheo đáp: 

“Chúng con hiểu pháp Thế Tôn nói như vầy: “Thức do duyên mà khởi, 
Thế Tôn nói thức do duyên mà khởi. Thức có duyên thì sanh, không 
duyên thì diệt.” Chúng con hiểu Thế Tôn nói pháp như vậy.” 

Đức Thế Tôn khen: 

“Lành thay! Lành thay! Này các Tỳ-kheo, các ngươi hiểu Ta pháp nói 
như vậy. Vì sao? Ta cũng nói pháp như vậy: “Thức do duyên mà sanh. Ta 
nói thức do duyên là khởi. Thức có duyên thì sanh, không duyên thì diệt. 
Thức tủy theo những gì nó duyên vào đề sanh khởi mà gọi tên theo duyên 
ấy. Mắt duyên sắc sanh thức, thức sanh khởi ấy được gọi là nhãn thức. 
Tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng như vậy. Pháp duyên ý sanh thức, thức sanh 
khởi ấy được gọi là ý thức. Ví như lửa tùy theo những gì nó duyên vào để 
sanh khởi mà gọi theo duyên đó. Lửa duyên cây mà khởi được gọi là lửa 
cây. Lửa duyên cỏ rác mà sanh được gọi là lửa cỏ, lửa rác. Cũng vậy, 
thức tùy theo những gì nó duyên vào đó để sanh thì gọi tên theo duyên đó. 
[767b] Mắt duyên sắc sanh thức, thức sanh khởi ấy được gọi là nhãn thức. 
Tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng như vậy. Pháp duyên ý sanh thức, thức sanh 
khởi ấy gọi là ý thức.” 

Đức Thể Tôn lại khen: 

“Lành thay! Lành thay! Các ngươi hiểu Ta nói pháp như vậy. Nhưng Tỳ- 
kheo Trà-đế này là người ngu si, ghi nhớ và hiểu biết điên đảo văn và 
nghĩa. Rồi do ghi nhớ và hiểu biết điên đảo văn và nghĩa, cho nên xuyên 
tạc Ta, để tự làm tôn thương. Có phạm có tội là điều mà các đồng phạm 


beh trì trai 





hạnh có trí không hoan hỷ, và cũng là một đại tội. 

“Này người ngu sĩ, ngươi có biết chỗ ác bất thiện này chăng?” 

Bây giờ Tỳ-kheo Trà-đề bị Thế Tôn trách mắng ngay mặt, trong lòng 
buôn râu, cúi đâu im lặng, không có lời đê biện bạch, suy nghĩ mông lung. 
Đức Thế Tôn sau khi quở trách ngay mặt Tỳ-kheo Trà-để, nói với các 
Tỳ-kheo: 

“Nay Ta sẽ nói pháp rốt ráo không phiền, không nhiệt, hằng hữu, bất biến 
cho các ngươi nghe. Những người có trí phải quán như vậy. Hãy lăng 
nghe. Hãy lăng nghe. Hãy khéo suy niệm!” 

Bấy giờ các Tỳ-kheo vâng lời lắng nghe. 

Đức Phật nói: 

“Đây là một chân thể,” các ngươi có thấy chăng?” 

Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, thấy.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Như Lai là một chân thể, các ngươi có thấy chăng?” 

Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, thấy.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Khi Như Lai diệt rồi, cái được gọi là chân thể ấy cũng là pháp hủy diệt, 
các ngươi thây chăng?” 

Tỳ-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, thấy.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Đây là một chân thể, các ngươi đã thấy chăng?” 

Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, đã thấy.” 








? Chân thuyế/ £ ññủ; Päli: ›„zza. Được hiểu là một thực thể, một sự hữu, một 
sinh vật. Trong văn mạch bản Hán, cần phải hiểu là “Một sự vật đang hiện 
hữu”. 


kinh trì trai 783 





Đức Thế Tôn nói: 

“Như Lai là một chân thể, các ngươi đã thấy chăng?” 

Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, đã thấy.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Khi Như Lai diệt rồi, cái được gọi là chân thể ấy cũng là pháp hủy diệt, 
các ngươi đã thây chăng?” 

Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, đã thấy.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Đây là một chân thê các ngươi có nghi hoặc chăng?” 

Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Như Lai là một chân thê, các ngươi có nghi hoặc chăng?” 

Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Khi Như Lai diệt rồi, cái được gọi là chân thể ấy cũng là pháp hủy diệt, 
các ngươi có nghi hoặc chăng?” 

Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Đây là một chân thể, do tuệ mà thấy chân thật như vậy, thì những gì 
nghi hoặc kia bị tiêu diệt chăng?” 

Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, bị tiêu diệt.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Như Lai là một chân thể, do tuệ mà thấy chân thật như vậy, thì những gì 
nghi hoặc kia bị tiêu diệt chăng?” 


ÿRl trì trai 





Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, bị tiêu diệt.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Khi Như Lai diệt rồi, cái được gọi là chân thể ấy, cũng là pháp hủy diệt, 
do tuệ mà thây chân thật như vậy, thì những gì nghi hoặc kia bị tiêu diệt 
chăng?” 

Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, bị tiêu diệt.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Đây là một chân thể, các ngươi đã không còn [767c] nghi hoặc chăng?” 
Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Như Lai là một chân thể, các ngươi đã không còn nghi hoặc chăng?” 
Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Khi Như Lai diệt rồi, cái được gọi là chân thể ấy cũng là pháp hủy diệt, 
các ngươi đã không còn nghi hoặc chăng?” 

Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Đức Thế Tôn khen: 

“Lành thay! Lành thay! Nếu các ngươi thấy như vậy, biết như vậy, tức là 
nói: “Tri kiên này của tôi, nó thanh tịnh như vậy, nên châp trước nó, tiệc 
nuôi nó, thủ trì nó, không muôn xả bỏ” và các ngươi biệt Ta thường nói 
thí dụ chiệc bè, khi qua rôi, những gì bị bít kín, có thê được mở cho chảy 
xuôi chăng?” 

Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Đức Thế Tôn khen: 

“Lành thay! Lành thay! Nếu các ngươi biết như vậy, thấy như vậy, tức là 





kinh trì trai 785 


ói: “Tri kiến này của tôi, nó thanh tịnh như vậy, nhưng TU chấp 
trước nó, không tiếc nuối nó, không chủ trì nó, muốn xả bỏ nó” và các 
ngươi biết Ta thường nói thí dụ chiếc bè, khi biết rồi những gì bị bít kín, 
có thể được mở chảy xuôi chăng?” 
Tỳ-kheo đáp: 
“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 
Đức Thế Tôn khen: 
“Lành thay! Lành thay! Nếu có kẻ Dị học đến hỏi các ngươi: “Này Hiền 
giả, các ngài có tri kiến thanh tịnh như vậy, nhưng nó có nghĩa lợi gì, có 
công đức gì?” Các ngươi trả lời thế nào?” 
Ty-kheo đáp: 
“Bạch Thế Tôn, nếu có kẻ Dị học đến hỏi chúng con: “Này Hiền giả, các 
ngài tri kiến thanh tịnh, như vậy, nhưng nó có nghĩa lợi gì? Có công đức 
gì?' Chúng con sẽ đáp như sau: “Này chư Hiền, nghĩa lợi đó là yếm ly, 
nghĩa lợi đó là vô dục, nghĩa lợi đó là thấy biết như thật.” Bạch Thế Tôn, 
nếu có kẻ dị học đến hỏi, chúng con sẽ đáp như vậy.” 
Đức Thế Tôn khen: 
“Lành thay! Lành thay! Nếu có kẻ đị học đến hỏi các ngươi, Các ngươi 
nên đáp như vậy. Vì sao? Đây được nói là sự quán sát: một là thực phẩm 
phần đoạn, thô hoặc tế, nghi hoặc xúc; ba là ý tư, bốn là thức. Bốn loại 
thực phẩm này lấy gì làm nhân, do cái gì mà tập khởi, từ đâu mà sanh, do 
đâu mà có? Bồn loại thực phẩm Ấy, lây ái làm nhân, do ái mà tập khởi, từ 
ái mà sanh, duyên ái mà có. Ái lấy gì làm nhân, do cái gì mà tập khởi, từ 
đâu mà sanh, duyên gì mà có? Ái lấy thọ làm nhân, do thọ tập khởi, từ 
thọ mà sanh, duyên thọ mà có. Thọ lấy gì làm nhân, do cái gì mà tập khởi, 
từ đâu mà sanh, duyên đâu mà có? Thọ lấy xúc làm nhân, do xúc mà tập 
khởi, từ xúc mà sanh, duyên xúc mà có. Xúc lấy gì làm nhân, do gì mà 
tập khởi, từ đâu mà sanh, duyên đâu mà có? Xúc lấy sáu xứ làm nhân, do 
sáu xứ mà tập khởi, từ sáu xứ mà sanh, duyên sáu xứ mà có. Sáu xứ lấy 
gì làm nhân, do gì tập khởi, [768a] từ đâu mà sanh, duyên đâu mà có? 
Sáu xứ lấy danh sắc làm nhân, do danh sắc mà tập khởi, từ danh sắc mà 
sanh, duyên danh sắc mà có. Danh sắc lấy gì làm nhân, lấy gì tập khởi, từ 
đâu mà sanh, duyên đâu mà có? Danh sắc lấy thức làm nhân, do thức mà 
tập khởi, từ thức mà sanh, duyên thức mà có. Thức lấy gì làm nhân, do 


ÿR§ trì trai 





cái gì tập khởi, từ đâu mà sanh, duyên đâu mà có? Thức lấy hành làm 
nhân, do hành mà tập khởi, từ hành mà sanh, duyên hành mà có. Hành 
lây gì làm nhân, do cái gì mà tập khởi, từ đâu mà sanh, duyên đâu mà có? 
Hành lây vô minh làm nhân, do vô minh mà tập khởi, từ vô minh mà 
sanh, duyên vô minh mà có. Đó là duyên vô minh có hành, duyên hành 
có thức, duyên thức có danh sắc, duyên danh sắc có lục nhập, duyên lục 
nhập có xúc, duyên xúc có thọ, duyên thọ có ái, duyên ái có thủ, duyên 
thủ có hữu, duyên hữu có sanh, duyên sanh có già, chêt, sâu bi khóc lóc, 
ưu khô, ác não. Như vậy, toàn vẹn khôi lớn, khô đau này phát sanh. 
“Duyên sanh có già, chết. Ở đây nói là duyên sanh có già, chết, ý các 
ngươi nghĩ sao?” 

Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, duyên sanh có già, chết, ý chúng con như vậy. Vì sao? 
Vì duyên sanh, có già, chết.” 

“Duyên hữu có sanh, ở đây nói là duyên hữu có sanh, ý các ngươi nghĩ 
sao?” 

“Bạch Thế Tôn, duyên hữu có sanh, ý chúng con như vậy. Vì sao? Vì 
duyên hữu có sanh.” 

“Duyên thủ có hữu, ở đây nói là duyên thủ có hữu, ý các ngươi nghĩ 
sao?” 

“Bạch Thế Tôn, duyên thủ có hữu, ý chúng con như vậy. Vì sao? Vì 
duyên thủ có hữu.” 

“Duyên ái có thủ, ở đây nói là duyên ái có thủ, ý các ngươi nghĩ sao?” 
“Bạch Thế Tôn, duyên ái có thủ, ý chúng con như vậy. Vì sao? Vì duyên 
ái có thủ.” 

“Duyên thọ có ái, ở đây nói là duyên thọ có ái, ý các ngươi nghĩ sao?” 
“Bạch Thế Tôn, duyên thọ có ái, ý chúng con như vậy. Vì sao? Vì duyên 
thọ có ái.” 

“Duyên xúc có thọ, ở đây nói duyên xúc có thọ, ý các ngươi nghĩ sao?” 
“Bạch Thế Tôn, duyên xúc có thọ, ý chúng con như vậy. Vì sao? Vì 
duyên xúc có thọ.” 

“Duyên sáu xứ có xúc, ở đây nói là duyên sáu xứ có xúc, ý các ngươi 
nghĩ sao?” 


kinh trì trai T87 





[768b] “Bạch Thê Tôn, duyên sáu xứ có xúc, ý chúng con như vậy. Vì 
sao? Vì duyên sáu xứ có xúc.” 

“Duyên danh sắc có sáu xứ, ở đây nói là duyên danh sắc có sáu xứ, ý các 
ngươi nghĩ sao?” 

“Bạch Thế Tôn, duyên danh sắc có sáu xứ, ý chúng con như vậy. Vì sao? 
Vì duyên danh sắc có sáu xứ.” 

“Duyên thức có danh sắc, ở đây nói là duyên thức có danh sắc, ý các 
ngươi nghĩ sao?” 

“Bạch Thế Tôn, duyên thức có danh sắc, ý chúng con như vậy. Vì sao? 
Vì duyên thức có danh sắc.” 

“Duyên hành có thức, ở đây nói duyên hành có thức, ý các ngươi nghĩ 
sao?” 

“Duyên hành có thức, ý chúng con như vậy. Vì sao? Vì duyên hành có 
thức.” 

“Duyên vô minh có hành, ở đây nói duyên vô minh có hành, ý các ngươi 
nghĩ sao?” 

“Bạch Thê Tôn, duyên vô minh có hành, ý chúng con như vậy. Vì sao? 
Vì duyên vô minh có hành.” 

“Đây là duyên vô minh có hành, duyên hành có thức, duyên thức có danh 
sắc, duyên danh sắc có sáu xứ, duyên sáu xứ có xúc, duyên xúc có thọ, 
duyên thọ có ái, duyên ái có thủ, duyên thủ có hữu, duyên hữu có sanh, 
duyên sanh có giả, chêt, sâu bị, khóc lóc, ưu khô, áo não. Như vậy, toàn 
bộ khôi lớn khô đau này phát sanh.” 

Đức Thế Tôn khen: 

“Lành thay! Lành thay! Này các Tỳ-kheo, các ngươi nói như vậy. Vì sao? 
Ta cũng nói như vậy. Duyên vô minh có hành, duyên hành có thức, 
duyên thức có danh sắc, duyên danh sắc có sáu xứ, duyên sáu xứ có xúc, 
duyên xúc có thọ, duyên thọ có ái, duyên ái có thủ, duyên thủ có hữu, 
duyên hữu có sanh, duyên sanh có già, chết, sâu bị, khóc lóc, ưu khô, ão 
não. Như vậy, toàn vẹn khôi lớn đau khô này phát sanh. 

“Sanh diệt thì già-chết diệt, ở đây nói là sanh diệt thì già-chết diệt, ý các 
ngươi nghĩ sao?” 

Ty-kheo đáp: 


8 trì trai 





“Bạch Thế Tôn, sanh diệt thì già-chết diệt, ý chúng con như vậy. Vì sao? 
Vì sanh diệt thì già-chêt diệt.” 

“Hữu diệt thì sanh diệt, ở đây nói hữu diệt thì sanh diệt, ý các ngươi nghĩ 
sao?” 

“Bạch Thế Tôn, hữu diệt thì sanh diệt, ý chúng con như vậy. Vì sao? Vì 
hữu diệt thì sanh [768§c] diệt.” 

“Thủ diệt thì hữu diệt, ở đây nói là thủ diệt thì hữu diệt, ý các ngươi nghĩ 
sao?” 

“Bạch Thế Tôn, thủ diệt thì hữu diệt, ý chúng con như vậy. Vì sao? Vì 
thủ diệt thì hữu diệt.” 

“Ái diệt thì thủ diệt, ở đây nói ái diệt thì thủ diệt, ý các ngươi nghĩ sao?” 
“Bạch Thế Tôn, ái diệt thì thủ diệt, ý chúng con như vậy. Vì sao? Vì ái 
diệt thì thủ diệt.” 

“Thọ diệt thì ái diệt, ở đây nói thọ diệt thì ái diệt, ý các ngươi nghĩ sao?” 
“Bạch Thế Tôn, thọ diệt thì ái diệt, ý chúng con như vậy. Vì sao? Vì thọ 
diệt thì ái diệt.” 

“Xúc diệt thì thọ diệt, ở đây nói xúc diệt thì thọ diệt, ý các ngươi nghĩ 
sao?” 

“Bạch Thế Tôn, xúc diệt thì thọ diệt, ý chúng con như vậy. Vì sao? Vì 
xúc diệt thì thọ diệt.” 

“Sáu xứ diệt thì xúc diệt, ở đây nói sáu xứ diệt thì xúc diệt, ý các ngươi 
nghĩ sao?” 

“Bạch Thế Tôn, sáu xứ diệt thì xúc diệt, ý chúng con như vậy. Vì sao? Vì 
sáu xứ diệt thì xúc diệt.” 

“Danh sắc diệt thì sáu xứ diệt, ở đây nói danh sắc diệt thì sáu xứ diệt, ý 
các ngươi nghĩ sao?” 

“Bạch Thế Tôn, danh sắc diệt thì sáu xứ diệt, ý chúng con như vậy. Vì 
sao? Vì danh sắc diệt thì sáu xứ diệt.” 

“Thức diệt thì danh sắc diệt, ở đây nói thức diệt thì danh sắc diệt, ý các 
ngươi nghĩ sao?” 

“Bạch Thế Tôn, thức diệt thì danh sắc diệt, ý chúng con như vậy. Vì sao? 
Vì thức diệt thì danh sắc diệt.” 


kinh trì trai 789 





“Hành diệt thì thức diệt, ở đây nói hành diệt thì danh sắc diệt, ý các 

ngươi nghĩ sao?” 

“Bạch Thế Tôn, hành diệt thì thức diệt, ý chúng con như vậy. Vì sao? Vì 
hành diệt thì thức diệt.” 

“Vô minh diệt thì hành diệt, ở đây nói vô minh diệt thì hành diệt, ý các 

ngươi nghĩ sao?” 

“Bạch Thế Tôn, vô minh diệt thì hành diệt, ý chúng con như vậy. Vì sao? 

Vì vô minh diệt thì hành diệt.” 

“Đây là vô minh diệt thì hành diệt, hành diệt thì thức diệt, thức diệt thì 
danh sắc diệt, danh sắc diệt thì sáu xứ diệt, sáu xứ diệt thì xúc diệt, xúc 

diệt thì thọ diệt, thọ diệt thì ái diệt, ái diệt thì thủ diệt, thủ diệt thì hữu 

diệt, hữu diệt thì sanh diệt, sanh diệt thì già, chết diệt, sầu bi, khóc lóc, ưu 
não diệt. Như vậy, toàn vẹn khối lớn khổ này bị diệt.” 

Đức Thế Tôn khen: 

“Lành thay! Lành thay! Này Ty-kheo, các ngươi nói như vậy. Vì sao? Ta 
cũng nói như vậy. Vô minh diệt thì hành diệt, hành diệt thì thức diệt, thức 

diệt thì danh sắc diệt, danh sắc diệt thì sáu xứ diệt, sáu xứ diệt thì xúc 

diệt, xúc diệt thì thọ diệt, thọ diệt thì ái diệt, ái diệt thì thủ diệt, thủ [769a] 
diệt thì hữu diệt, hữu diệt thì sanh diệt, sanh diệt thì già chết diệt, sầu bị, 

khóc lóc, ưu khổ, ảo não diệt. Như vậy toàn vẹn khối lớn đau khổ này 

cũng diệt.” 

Đức Thế Tôn lại khen: 

“Lành thay! Lành thay! Nếu các ngươi biết như vậy, thấy như vậy, các 

ngươi đối với quá khứ có nghĩ: “Ta có trong thời quá khứ, hay ta không 

có trong thời quá khứ? Ta có trong thời quá khứ như thế nào? Do gì mà 

có trong thời quá khứ” chăng?” 

Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Đức Thế Tôn khen: 

“Lành thay! Lành thay! Nếu các ngươi biết như vậy, thấy như vậy, các 

ngươi đối với vị lai có nghĩ rằng: “Ta sẽ có trong đời vị lai hay sẽ không 

có trong đời vị lai? Có trong đời vị lai như thế nào? Do đâu mà có trong 

đời vị lai chăng?” 


9Q) trì trai 





Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Đức Thế Tôn khen: 

“Lành thay! Lành thay! Nếu các ngươi biết như vậy, thấy như vậy, các 
ngươi đôi với bên trong mà có nghĩ hoặc răng: “Đây là thê nào? Đây là 
cái gì? Chúng sanh này từ đâu đên? Sẽ đi về đâu? Do nhân gì mà đã có? 
Do nhân gì mà sẽ có” chăng?” 

Tỳ-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Đức Thế Tôn khen: 

“Lành thay! Lành thay! Nếu các ngươi biết như vậy, thấy như vậy, các 
ngươi có giêt cha mẹ, hại đệ tử Phật, giêt A-la-hán, phá hoại Thánh 
chúng, có ác ý với Phật, làm đồ máu Như Lai chăng?” 

Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Đức Thế Tôn khen: 

“Lành thay! Lành thay! Nếu các ngươi biết như vậy, thấy như vậy, các 
ngươi có phạm giới, xả giới, bỏ đạo chăng?” 

Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Đức Thế Tôn khen: 

“Lành thay! Lành thay! Nếu các ngươi thấy như vậy, biết như Vậy, các 
ngươi có bỏ nội đạo mà tìm đên ngoại đạo đề tìm ruộng phước chăng?” 
Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Thế Tôn khen: 

“Lành thay ! Lành thay! Nếu các ngươi biết như vậy, thấy như vậy, các 
ngươi có đôi với Sa-môn Bà-la-môn mà nói như vây: “Chư Tôn, các ngài 
thây điêu đáng thây, biệt điêu đáng biệt” chăng?” 

Ty-kheo [769b] đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 


kinh trì trai 7901 





Đức Thế Tôn khen: 

“Lành thay! Lành thay! Nếu các ngươi biết như vậy, thấy như vậy, các 
ngươi có cho lễ cát tường" là thanh tịnh chăng?” 

Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Đức Thế Tôn khen: 

“Lành thay Lành thay! Nếu các ngươi biết như vậy, thấy như vậy, các 
ngươi có thây những kiên châp liên hệ đên lề cát tường của các Ša-môn 
Bà-la-môn xen lân khô, xen lần độc hại, xen lân phiên nhiệt, xen lần ảo 
não, là chân thật chăng?” 

Tỳ-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Đức Thế Tôn khen: 

“Lành thay! Lành thay! Nếu các ngươi biết như vậy, thấy như vậy, các 
ngươi khi thân thê bệnh hoạn, rât là đau đớn, đên gân như tuyệt mạng 
bèn bỏ nội đạo tìm đên ngoại đạo, tìm đên những Sa-môn Bà-la-môn kia 
những người trì loại chú một câu, chú hai câu, ba câu, bôn câu, nhiêu câu, 
trăm câu, nói răng: 'Xin trì chú này đề tôi thoát khô." Đó là tìm đên sự 
khô, tập khởi sự khô mà mang diệt tận khô được chăng?” 

Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Đức Thế Tôn khen: 

“Lành thay! Lành thay! Nếu các ngươi biết như vậy, thấy như vậy, các 
ngươi có châp thủ sự tái sanh không?” 

Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Đức Thế Tôn khen: 

“Lành thay! Lành thay! Nếu các ngươi biết như vậy, thấy như vậy, các 
ngươi có nói như vây: “Chúng ta cung kính Sa-môn, kính trọng Sa-môn. 








3 Cát tường Tí ÈÉ; Päli: zaägala: có nghĩa “cát tường” mà cũng có nghĩa là “tế 
đàn”, ở đây nên hiểu theo nghĩa sau. 


@h trì trai 





Sa-môn Cù-đàm là Bậc Tôn Sư của chúng ta chăng?.”” 

Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Đức Thế Tôn khen: 

“Lành thay! Lành thay! Các ngươi bằng sự tự biết, tự thấy, tự giác đối 
với sự chứng đắc tối chánh giác, các ngươi có tùy theo những điều được 
hỏi mà trả lời chăng?” 

Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, thật như vậy.” 

Đức Thế Tôn khen: 

“Lành thay! Lành thay! Ta chân chánh điều ngự các ngươi đối với pháp 
hoàn toàn rốt ráo, không phiền, không nhiệt, thường hằng, không biến 
đổi, được biết bởi chánh trí, được thấy bởi chánh trí, được giác ngộ bởi 
chánh trí. Vì lý do đó mà Ta đã nói rằng: Ta sẽ nói cho các ngươi nghe 
pháp hoàn toàn rốt ráo, không phiền, không nhiệt, thường hằng, không 
biến đổi, được biết bởi chánh trí, được thấy bởi chánh trí, được giác ngộ 
bởi chánh trí. 

“Lại nữa, có ba sự kiện hội hợp để thác vào thai mẹ. Đó là cha mẹ tụ tập 
tại một chỗ, người mẹ trong thời kỳ có thể thọ thai, và hương ấm đã đến. 
Do ba sự kiện này hợp hội mà thác vào thai mẹ. Thai mẹ kéo dài chín 
tháng hay mười tháng rồi sanh. Sau rồi được nuôi dưỡng bằng máu. Máu 
đó ở trong Thánh pháp gọi là sữa mẹ. Rồi thì các căn lớn dần cho đến 
thành tựu, ăn cơm, ăn cháo, dầu tô thoa mình, rồi mắt nó thấy sắc, ưa 
thích sắc đẹp, ghét bỏ sắc xấu. Nó không lập niệm tại thân, với một tâm 
nhỏ mọn; nó không như thật biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát, [769c] 
những pháp ác bất thiện được sanh ra, không bị diệt tận hoàn toàn, không 
bị hủy hoại, không dư tàn. Tai, mũi, lưỡi, thân ý cũng như vậy. Ý biết 
pháp, ưa thích cái đẹp, ghét bỏ cái xấu. Nó không lập niệm tại thân, với 
một tâm nhỏ mọn. Nó không biết như thật tâm giải thoát, tuệ giải thoát. 
Những pháp ác bất thiện được sanh ra, không bị diệt tận hoàn toàn, 
không bị hủy hoại, không dư tàn. Nó tùy những gì ưa, ghét mà lãnh nạp 
cảm thọ, hoặc lạc, hoặc khổ, hoặc không lạc không khô. Nó hoan lạc với 
cảm lạc Ấy, tìm cầu, chấp trước, chấp thủ cảm thọ Ấy. Nó sau khi hoan lạc 
với cảm thọ ấy, tìm cầu chấp trước, chấp thủ cảm thọ ấy rồi; nếu đó là 


kinh trì trai 793 





cảm thọ lạc, vì do nó chấp thủ và duyên thủ mà có hữu, duyên hữu có 
sanh, duyên sanh có già chết, ưu bi, khóc lóc, ưu khổ, ảo não. Như vậy 
toàn vẹn khối lớn khổ đau này phát sanh. 

“Này Tỳ-kheo, như vậy há không phải là đầy đủ tương tục bị trói buộc 
bởi ái như Tỳ-kheo Trà-đế Kê-hòa-đa Tử chăng?” 

Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, như vậy là đầy đủ tương tục bị trói buộc bởi ái như Tỳ- 
kheo Trà-đế Kê-hòa-đa Tử.” 

“Nếu khi Như Lai xuất thế, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh 
Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, 
Thiên Nhân Sư, hiệu là Phật, Thế Tôn. Mắt vị ấy thấy sắc, nhưng đối với 
sắc đẹp không hoan lạc chấp trước, đối với sắc xấu không ghét bỏ. Vị ấy 
lập niệm tại thân với một tâm vô lượng, biết như thật là tâm giải thoát, 
tuệ giải thoát, các pháp ác bất thiện đã sanh bị tận diệt vô dư, bị hủy hoại 
không dư tàn. Tai, mũi, lưỡi, thân và ý cũng như vậy. Ý biết pháp đối với 
cái đẹp không hoan lạc, chấp trước, đối với cái xấu không ghét bỏ. Lập 
niệm tại thân với một tâm vô lượng. Biết như thật là tâm giải thoát, tuệ 
giải thoát, các pháp bắt thiện đã sanh bị tận diệt vô dư, bị hủy hoại không 
dư tàn. Vị ấy như vậy, diệt những gì yêu ghét được lãnh nạp bởi thọ, 
hoặc lạc, hoặc khổ, hoặc không lạc không khổ. Vị ẫy không hoan lạc theo 
cảm thọ ấy, không tìm cầu, không chấp trước, không chấp thủ cảm thọ ấy. 
Do không hoan lạc theo cảm thọ ấy, không tìm cầu, không chấp trước, 
không chấp thủ theo cảm thọ Ấy, nếu có cảm thọ lạc, nó liền diệt. Lạc diệt 
thì thủ diệt, thủ diệt thì hữu diệt, hữu diệt thì sanh diệt, sanh diệt thì già 
chết diệt, sầu bi, khóc lóc, ưu khổ, ảo não cũng diệt. Như vậy, toàn vẹn 
khối lớn khổ đau này đều diệt. 

“Này Tỳ-kheo, đây há không phải là đầy đủ ái tận giải thoát chăng?” 
Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, như vậy là đầy đủ ái tận giải thoát.” 

Khi pháp này được công bố, ba ngàn đại thiên thế giới ba lần chấn động, 
hết động lại động nữa, hết rung lại rung nữa, hết rền lại rền nữa. Cho nên 
kinh này gọi là: “Ái tận giải thoát.” 





@lJ trì trai 


[779a] Đức Phật thuyết giảng như vậy, các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật 
dạy xong, hoan hỷ phụng hành." 





* Bản hán, hết quyên 54. 


PHẨM 19: BÔ-ĐA-LJ 


TỤNG NGÀY THỨ NĂM 


Hậu tụng 

















† 














HN  #WÊEÉj Ƒ 








`. 





















































tHifJE  fJffãffrfá 








Kệ tóm tắt: 
Trì trai, Bô-đa-]lI, 
La-ma, Ngũ hạ phần, 
Tâm uế, hai Tiễn mao, 
Tùy-ma-na-tu học, 
Pháp Lạc Tỳ kheo m1, 


Câu-hi-la cuôi cùng. 


202. KINH TRÌ TRAI 
203. KINH BÔ-ĐA-L] 
204. KINH LA-MA 
205. KINH NGŨ HẠ PHẢN KÉT 
206. KINH TÂM UÉ 
207. KINH TIÊN MAO () 
208. KINH TIÊN MAO (II) 
209. KINH BỆ-MA-NA-TU 
210. KINH TỲ-KHEO-NI PHÁP LẠC 
211. KINH ĐẠI CÂU-HY-LA 


202. KINH TRÌ TRAI 
Tôi nghe như vây: 
Một thời Phật trú tại nước Xá-vệ, trụ trong Đông viên, Lộc tử mẫu giảng 
đường'. 
Bấy giờ Lộc Tử Mẫu Tì-xá-khư?, vào lúc sáng sớm, tắm gội, mặc chiếc 
áo trắng tinh, dẫn các con dâu? với đoàn tùy tùng vây quanh đi đến chỗ 
Phật. Cúi đầu làm lễ, rôi đứng sang một bên, Thê Tôn hỏi: 
“Này Bà Cư sĩ!, Bà vừa tắm gội chăng?” 
Đáp rằng: 
“Bạch Thế Tôn, hôm nay con trì trai. Bạch Thế Tôn, hôm nay con trì 
trai.” 
Thế Tôn hỏi: 
“Này Bà Cư sĩ, hôm nay Bà trì loại trai nào? Vì trai có ba loại. Những gì 
là ba? Thứ nhât là loại trai của mục đông; thứ hai là loại trai của Ni-kiền; 
thứ ba là Thánh trai tắm chi. 
“Này Bà Cư sĩ, thế nào là loại trai của mục đồng”? Mục đồng buôi sáng 
thả bò trong đầm, buổi xế dẫn bò về thôn. Khi về thôn, nó nghĩ rằng, 
“Ngày hôm nay ta thả bò ở chỗ này; ngày mai ta sẽ thả bò ở chỗ kia. 
Ngày hôm nay ta cho bò uỗng ở chỗ này; ngày mai ta sẽ cho bò uỗng 
nước tại chỗ kia. Này Bà Cư sĩ, nêu người trì trai [770b] nghĩ răng, 
“Ngày hôm nay ta ăn thức ăn như vầy; ngày mai ta sẽ ăn thức ăn như kia. 
Ngày hôm nay ta uống thức uống như vầy; ngày mai ta sẽ uống thức 
uống như kia. Ngày hôm nay ta nuốt thức ăn như vây; ngày mai ta sẽ 





3E p2, 


'Đông viên, Lộc tử mẫu giảng đường 7ÏñjJ-ƒ-RƑñfilf. No §7: Đông Thừa 
tướng gia điện PFEZK‡HZj#. No 8§8§: Vu-da-lâu mẫu gia điện ẩÊRJýf#RJ2Zjjj. 
PälI: Pubbarame Migãramatupäasade. 

“Lộc tử mẫu Tì-xá-khư J#'ƒ#R}HlWZ?{Z. No §7: Thừa tướng mẫu Duy-da 
Z4HEBHHI. No 88: Tùy-xá-ca E2. Pali: Visakha Migpãäramata. Cf. A. ¡. 
205 

3 No 88: dẫn 7 người con đâu. 

“Nguyên Hán: Cư sĩ phụ h# lãi. 

* Phóng ngưu nhỉ trai J7|- f1. Päli: gopalakiposatha. CỸ. A. ¡. 205 (Uposatha) 





































































































kinh trì trai T82 


nuốt thức ăn như thế kia.` Người ấy ở đây trải qua ngày đêm hoan lạc, 
đắm trước trong dục vọng như vậy. Đó gọi là loại trai của mục đồng. Nếu 
trì loại trai mục đồng như vầy, không thu hoạch được đại lợi, không được 
đại quả, không có đại công đức, không được phát triển. 

“Này Bà Cư sĩ, thế nào là loại trai của Ni-kiền”? Có người xuất gia học 
theo Ni-kiền. Vị ấy khuyên người rằng, “Ngươi đối với chúng sanh ở 
ngoài một trăm do-diên về phía Đông, để ủng hộ chúng sanh ấy, hãy loại 
bỏ dao gậy. Cũng vậy, đối với phương Tây, phương Nam và phương Bắc, 
ngoài một trăm do-diên mà có chúng sanh nào, vì để ủng hộ chúng sanh 
ấy, hãy loại bỏ đao gậy." Người ấy khuyến khích sách tấn người khác 
như vậy. Hoặc chúng sanh có tưởng được thủ hộ, hoặc chúng sanh không 
có tưởng không được ủng hộ. ' Ngươi vào ngày mười lăm là ngày thuyết 
Biệt giải thoát, cởi bỏ y phục, để mình trần truồng, đứng ngay về phương 
Đông, nói như vầy: Ta không có cha mẹ, không thuộc về cha mẹ. Ta 
không có vợ con, không thuộc về vợ con. Ta không có nô tỳ, không 
thuộc về nô tỳ." Này Bà Cư sĩ, người ấy khuyến khích sách tấn bằng lời 
nói chân thật, nhưng ngược lại sự khuyến khích sách tấn trở thành những 
lời nói hư dối. Người ấy ngày ngày gặp mặt cha mẹ mình và nghĩ rằng, 
“Đây là cha mẹ ta.` Cha mẹ người ây ngày ngày cũng thấy con mình, 
cũng nghĩ rằng, “Đây là con ta. Người â ây Bặp mặt vợ con và nghĩ rằng, 
“Đây là vợ con ta." Vợ con cũng thấy người ấy và cũng nghĩ rằng “Đây là 
tôn trưởng của ta. Người â ây gặp mặt nô tỳ cũng nghĩ rằng, “Đây là nô bị 
của ta.” Nô tỳ cũng thấy người ấy và cũng nghĩ rằng, “Đây là chủ của ta.) 
Người â ây thọ dụng dục lạc này, không được cho mà thọ dụng, chứ không 
phải được cho mà thọ dụng”. Đó gọi là loại trai của Ni-kiền, như vậy 





 Ni-kiền trai JB#WÖ. Päli: niganfhñposatha. (A. ¡. 205). 


7 ;b: : cản = h Sai : 
A. 1b1d.: ekaccãänam pănãanam anuddäya anukampäya samäpeni, ekaccänamm 





pãnãnam nãnuddãya nãnukampäya samäpenii, “họ huấn giới thương tưởng đối với 
một số sanh vật, không thương tưởng đối với một số sanh vật. 

® A. ibid. thêm: ¿đam fassa musãvãdasmim vadãmi, “Ta nói điều này người ấy nói 
dối.” 

® A.ibid.: so fassã raftiyä accayena bhoge adinnamyeva paribhuñjari, người ấy, ngày 
hôm sau, thọ dụng tài sản chưa được cho. Đại ý: hôm tước, khi trì trai, người ấy 
nói không có gì là sở hữu của mình; nhưng ngày hom sau tự ý thọ dụng những 


e8 trì trai 





không thu hoạch được đại lợi, không được đại quả, không được phát triển. 
“Này Bà Cư sĩ, thế nào là Thánh trai tám chi'"? Đa văn Thánh đệ tử khi 
trì trai tư duy như vây, “A-la-hán chân nhân trọn đời xa lìa sát sanh, đoạn 
trừ sát sanh, đẹp bỏ dao gậy, có tàm, có quý, có tâm từ bị, làm lợi ích cho 
tất cả cho đến côn trùng: Ngài đối với sự sát sanh tâm đã tịnh trừ. Tôi 
cũng một ngày một đêm'' xa lìa sát sanh, đoạn trừ sát sanh, dẹp bỏ dao 
gậy, có tàm có quý, có tâm từ bi, làm lợi ích cho tất cả cho đến côn trùng. 
[770c] Đối với việc sát sanh nay tôi tịnh trừ tâm ấy. Tôi do chỉ này mà 
đồng đăng không khác với A-la-hán'?.” Do đó nói là trai. 

“Lại nữa, này Bà Cư sĩ, đa văn Thánh đệ tử khi trì trai tư duy như vầy, 
“A-la-hán chân nhân trọn đời không lẫy của không cho, đoạn trừ sự lấy 
của không cho, những gì được cho rồi mới lấy, vui thích trong việc lấy 
của được cho, thường ưa bố thí, tâm vui thích sự phóng xả, hoan hý, 
không bỏn sẻn, không trông chờ báo đáp, không để sự trộm cắp che lấp 
tâm mình, hay tự chế ngự. VỊ ây đối với việc không cho mà lấy, tâm đã 
tịnh trừ. Tôi cũng một ngày một đêm* xa lìa sự lấy của không cho, đoạn 
trừ sự lẫy của không cho, những gì được cho mới lấy, vui thích trong việc 
lấy của được cho, thường ưa bồ thí, tâm vui thích sự phóng xả, hoan hỷ, 
không bỏn sẻn, thường không trông chờ sự báo đáp, không để sự trộm 
cắp che lấp tâm mình hay tự chế ngự. Đối với việc không cho mà lấy, 





thứ ấy. Như vậy là lẫy của không cho (¡đam fassa adinnãdãnasmim vãmi). 
'° Thánh bát chi trai 5E J\( 3% j#. P8li: aøhanga samannagafo upasatho hay 





ariyiposatha. 





VU Nguyên Hán: tận hình thọ 8ãE7⁄šš, “suôt đời.” Bản Hán có sự nhầm lẫn ở đây. 

















Cái giơn sau hán dịch lại nói: “một ngày nay và một một đêm nay.” Giới bát 
quan trai có thê tự phát nguyện trong một ngày một đêm No.8§7 và bản Päli cũng 
nói chỉ phát nguyện trong một ngày một đêm. Päll: yãwajwam arahanfo 
panatipatam pahaya.. ham paja mañca ratflTin tmañca địivasam pămfipafam 
pahäya..., A-la-hán trọn đời không sát sanh... tôi nay một ngày một đêm không 
sát sanh... Việt dịch theo đó sửa lại cho đúng. 

'“Câu chót này theo văn mạch bản Hán, phải hiểu lời kết của Phật. Nhưng theo 
bản Pãli nó nằm trong lời phát nguyện. Päli: ¿minãpangena arahantam anukaromi 
uposatho ca me upavuffho, '““Tôi no1 gương A-la-hắn với chi này, tôi sẽ thọ trì trai 
giới.” 


kinh trì trai T84 





nay tôi tịnh trừ tâm ấy. Tôi do chỉ này mà đồng đẳng không khác với A- 
la-hán." Do đó nói là trai. 

“Lại nữa, này Bà Cư sĩ, đa văn Thánh đệ tử khi trì trai tư duy như vầy, 
“A-la-hán chân nhân trọn đời xa lìa phi phạm hạnh, đoạn trừ phi phạm 
hạnh, tu hành phạm hạnh, chí thành tâm tịnh, sống không xú uế, ly dục, 
đoạn dâm, vị ấy đối với phi phạm hạnh, tâm đã tịnh trừ. Tôi nay trong 
một ngày một đêm này xa lìa phi phạm hạnh, đoạn trừ phi phạm hạnh tu 
hành phạm hạnh, chí thành tịnh tâm, sống không xú uỂ, ly dục, đoạn dâm. 
Đối với phi phạm hạnh, nay tôi tịnh trừ tâm ấy. Tôi do chỉ này mà đồng 
đăng không khác với A-la-hán.” Do đó nói là trai. 

“Lại nữa, này Bà Cư sĩ, đa văn Thánh đệ tử khi trì trai tư duy như vầy, 
“A-la-hán chân nhân trọn đời không nói láo, đoạn trừ sự nói láo; chỉ nói 
lời chắc thật, vui thích sự thật, an trụ nơi sự thật, được mọi người tin 
tưởng, không lừa gạt thế gian. Vị ấy đối với sự nói dối, tâm đã tịch trừ. 
Tôi nay một ngày một đêm* không nói dối, đoạn trừ sự nói dối, chỉ nói 
lời chắc thật, vui thích sự thật, an trụ nơi sự thật, được mọi người tin 
tưởng, không lừa gạt thế gian. Đối với sự nói dối, tôi nay tịnh trừ tâm 
ấy. Tôi do chỉ này mà đồng đẳng không khác với A-la-hán.' Do đó nói là 
trai. 

“Lại nữa, này Bà Cư sĩ, đa văn Thánh đệ tử khi trì trai tư duy như vầy, 
“A-la-hán chân nhân trọn đời xa lìa việc uống rượu buông lung, đoạn trừ 
sự uống rượu buông lung. Vị ấy đối với việc uỗng rượu buông lung, tâm 
đã tịnh trừ. Tôi nay cũng một ngày một đêm xa lìa sự uông rượu buông 
lung, đoạn trừ sự uống rượu buông lung. Đối với việc uống rượu buông 
lung, nay tôi tịnh trừ tâm ấy. [771a] Tôi do chỉ này mà đồng đẳng không 
khác với A-la-hán.” Do đó nói là trai. 

“Lại nữa, này Bà Cư sĩ, đa văn Thánh đệ tử khi trì trai tư duy như vầy, 
“A-la-hán chân nhân trọn đời xa lìa giường lớn cao rộng, đoạn trừ giường 
lớn cao rộng, vui thích nằm ngồi chỗ thấp, hoặc giường hoặc trải cỏ. Vị 
ây đối với giường lớn cao rộng, tâm đã tịnh trừ. Tôi nay trong một ngày 
một đêm này xa lìa giường lớn cao rộng, đoạn trừ giường lớn cao rộng, 
vui thích nằm ngồi chỗ thấp, hoặc giường hoặc trải cỏ. Đối với giường 





'3 Nguyênhán như vậy. 


8l trì trai 





lớn cao rộng, tôi nay tịnh trừ tâm ấy." Ta coi chỉ này đồng đăng không 
khác với A-la-hán, cho nên nói là trai. 

“Lại nữa, này Bà Cư sĩ, đa văn Thánh đệ tử khi trì trai tư duy như vầy, 
“A-la-hán chân nhân trọn đời xa lìa tràng hoa anh lạc, hương bột, phân 
sáp, ca, vũ, xướng, kỹ và đi đến xem nghe. Đoạn trừ tràng hoa anh lạc, 
hương bột, phấn sáp, ca, vũ, xướng, kỹ và đi đến xem nghe. VỊ ây đối 
với tràng hoa anh lạc, hương bột, phấn sáp, ca, vũ, xướng, kỹ và ổi đến 
xem nghe tâm đã tịnh trừ. Tôi nay trong một ngày một đêm này xa lìa 
tràng hoa anh lạc, hương bột, phân sáp, ca, vũ, xướng, kỹ và đi đến xem 
nghe. Đoạn trừ tràng hoa anh lạc, hương bột phần sắp, ca, vũ, xướng, 
kỹ và đi đến xem nghe. Đối với tràng hoa anh lạc, hương bột, phân sáp, 
ca, vũ, xướng, kỹ và đi đến xem nghe, nay tôi tịnh trừ tâm ấy." Tôi do 
chi này mà đồng đẳng không khác với A-la-hán." Do đó nói là traI. 

“Lại nữa, này Bà Cư sĩ, đa văn Thánh đệ tử khi trì trai tư duy như vầy, 
“A-la-hán chân nhân trọn đời xa lìa sự ăn phi thời, đoạn trừ sự ăn phi thời. 
Vị ấy đối với sự ăn phi thời tâm đã tịnh trừ. Tôi nay trong một ngày một 
đêm xa lìa sự ăn phi thời, đoạn trừ sự ăn phi thời. Đối với sự ăn phi thời, 
tôi nay tịnh trừ tâm ấy.” Tôi do chỉ này mà đồng đăng không khác với A- 
la-hán." Do đó nói là tra1. 

“Người ấy sau khi đến với Thánh trai tám chỉ này rồi, để tiến lên, lại nên 
tu tập năm pháp. 

“Những gì là năm? Này Bà Cư sĩ, đa văn Thánh đệ tử khi trì trai nệm 
tưởng Như Lai rằng, “Thế Tôn là Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh 
Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều 
Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.” Người ấy sau khi 
niệm tưởng Như Lai như vậy, ác tham' nếu có liền [771b] bị tiêu diệt. 
Những pháp tạp uéế, ác bất thiện, nếu có cũng bị diệt. Này Bà Cư sĩ, đa 
văn Thánh đệ tử duyên nơi Như Lai cho nên tâm tĩnh, được hỷ, ác tham 
lam nếu có liền bị diệt, pháp tạp uế, ác bất thiện nếu có cũng bị tiêu diệt. 
Cũng như một người trên đầu có cáu ghét, do cao, nước nóng, sức người 
tắm gội cho nên được sạch. Cũng vậy, đa văn Thánh đệ tử khi trì trai 
niệm tưởng Như Lai rằng, “Thế Tôn là Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng 





'* Nguyên Hán: ác tứ ##{öj. 


kinh trì trai T86 





Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng ST, 
Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.” Người ấy sau khi 
niệm tưởng Như Lai như vậy ác lam tham nếu có liền bị diệt, pháp tạp uế, 
ác bất thiện nếu có cũng được diệt. Này Bà Cư sĩ, đa văn Thánh đệ tử 
duyên nơi Như Lai nên tâm tĩnh, được hỷ, ác tham lam nếu có liền bị diệt, 
pháp tạp uế, bất thiện nếu có cũng bị diệt. Đó gọi là đa văn Thánh đệ tử 
thọ trì Phạm trai, ” cùng cộng hội với Phạm, nhân Phạm cho nên tâm tĩnh, 
được hỷ, ác tham lam nếu có liền bị diệt, pháp tạp uế, ác bất thiện nếu có 
cũng bị diệt. 

Này Bà Cư sĩ, đa văn Thánh đệ tử khi trì trai niệm tưởng Pháp rằng, 
“Pháp này do Thế Tôn giảng thuyết toàn thiện, cứu cánh, thường hằng, 
không biến đổi, được biết bởi chánh trí, được thấy bởi chánh trí, được 
chứng giác bởi chánh trí'”." Người ấy sau khi niệm tưởng như vậy rồi, ác 
tham lam nếu có liền bị diệt, pháp tạp uế, ác bất thiện nếu có cũng bị diệt. 
Này Bà Cư sĩ, đa văn Thánh đệ tử duyên nơi pháp nên tâm tĩnh, được hỷ; 
ác tham lam nếu có liền diệt, pháp tạp uế, ác bất thiện nêu có cũng bị diệt. 
Cũng như một người trong mình có cấu ghét, nhờ bột tắm, nước nóng và 
SỨC người tắm gội kỹ cho nên được sạch sẽ. Cũng vậy, đa văn Thánh đệ 
tử khi trì trai niệm tưởng Pháp rằng, “Pháp này do Thế Tôn giảng thuyết 
toàn thiện, cứu cánh, thường hằng, không biến đổi. Người ấy sau khi 
niệm pháp như vậy rồi, ác tham lam nếu có liền được diệt, pháp tạp uế, 
ác bất thiện nếu có cũng được diệt. Này Bà Cư sĩ, đa văn Thánh đệ tử 
duyên nơi pháp cho nên tâm tĩnh, được hỷ, ác tham lam nếu có liền được 
diệt, pháp tạp ué, ác bất thiện nếu có cũng được diệt. Này Bà Cư sĩ, đó 
gọi là đa văn Thánh đệ tử thọ trì pháp trai, cùng cộng hội với pháp, nhân 
pháp [771e] cho nên tâm tĩnh, được hỷ, ác tham lam nếu có liền được 
diệt, pháp tạp uéế, bất thiện nếu có cũng được diệt. 

“Lại nữa, này Bà Cư sĩ, đa văn Thánh đệ tử khi trì trai niệm tưởng Tăng 
rằng, “Tăng là đệ tử Thế Tôn, khéo thú hướng, chất trực, hành yếu, hành 
thú, trong Tăng chúng của Như Lai thật sự có A-la-hán thú, A-la-hán quả 





!* Phạm trai ####. 
'Tự duy về Pháp bảo, đọc theo Pháp uẩn 2 (tr.462a) như vây: “Phật Chánh pháp 
thiện thuyết hiện kiến, vô nhiệt, ứng thời, dẫn đạo, cận quán, trí giả nội chứng 
II? ñh Đủ bú 2B E† ở | i1 th 2í PM.” 












































Ti trì trai 





chứng, A-na-hàm thú, A-na-hàm quả chứng, Tư-đà-hàm thú, Tư-đà-hàm 
quả chứng, Tu-đà-hoàn thú, Tu-đà-hoàn quả chứng. Đó là bốn đôi, tám 
hạng Thánh sĩ. Đó là chúng tăng đệ tử của Thế Tôn, thành tựu giới, định, 
tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến, xứng đáng mời gọi, xứng đáng thỉnh, 
xứng đáng cúng dường, xứng đáng phụng sự, xứng đáng kính trọng, là 
ruộng phước là ruộng phước tốt cho trời và người." Người đó sau khi 
niệm tưởng như vậy rồi, ác tham lam nếu có liền được diệt, pháp tạp uế, 
ác bất thiện nếu có cũng được diệt. Này Bà Cư sĩ, đa văn Thánh đệ tử 
duyên nơi Tăng nên tâm tĩnh, được hỷ, ác tham lam nếu có liền được diệt, 
pháp tạp uế, ác bất thiện nếu có cũng được diệt. Cũng như một người nơi 
áo có cầu ghét, bất tịnh, nhờ tro, bột kết, bột giặt, nước nóng, sức người 
giặt giũ, nên nó được sạch sẽ như vậy. Cũng vậy, đa văn Thánh đệ tử khi 
trì trai niệm tưởng Tăng rằng, “Tăng là đệ tử Thế Tôn, khéo thú hướng, 
chất trực, hành yếu, hành thú, trong Tăng chúng của Như Lai thật sự có 
A-la-hán thú, A-la-hán quả chứng, A-na-hàm thú, A-na-hàm quả chứng. 
Tư-đà-hàm thú, Tư-đà-hàm quả chứng, Tu-đà-hoàn thú, Tu-đà-hoàn quả 
chứng. Đó là bốn đôi tám hạng Thánh sĩ, đó là Tăng chúng của Thế Tôn, 
thành tựu, giới, định, tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến, xứng đáng mời 
gọi, xứng đáng thỉnh, xứng đáng cung kính, xứng đáng cúng dường, 
xứng đáng phụng sự, xứng đáng kính trọng, là ruộng phước tốt cho trời 
và người.` Người ấy niệm tưởng Tăng như vậy, ác tham lam nếu có liền 
được diệt, pháp tạp uế, ác bất thiện nếu có cũng được diệt. Này Bà Cư sĩ, 
đa văn Thánh đệ tử duyên nơi tăng nên tâm tĩnh, được hỷ, ác tham lam 
nếu có liền được diệt, pháp tạp uế, ác bất thiện nếu có cũng được diệt. Đó 





Tư duy về Tăng bảo, theo Pñáp „ẩn ibid. như vầy: “Phật đệ tử, cụ túc diệu 
hành, chất trực hành, như lý hành, pháp tùy pháp hành, hòa kỉnh hành, ở trong 
tăng này có Dự lưu hướng, Dự lưu quả, Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn 
hướng, Bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả. Như vậy tổng có bốn đôi 
tám hạng Bồ-đặc-già-la. Phật đệ tử chúng giới cụ túc, ứng thỉnh, ứng khuất, ứng 
cung kính vô thượng phước điền thế sở ứng cúng #È# ƒ 
R.Í{? ĐH HÍ1 MHHEfTSBB}241RlñM{IBBŸ 47 3W ff'H iTfữf II 
đñT1RÙề* f#Í-—-##I 4Ã f7? ti GH so fillátš In] 44H ãÖŠ 2È 
248 #JH$$ J\SM#ffllẩE fÈ26ƒZ "HE ZZR MR HH E 
fft Hà l.R.Ẻ Nhi NE JHị RE2š 8 4t [3m HỊ|H:ĐT REĐE.” 



























































































































































kinh trì trai 788 


gọi là đa văn Thánh đệ tử thọ trì Tăng trai, cùng tăng cộng hội, nhân tăng 
mà tâm tĩnh, được hỷ, ác tham lam nếu có liền được diệt, pháp tạp uế, ác 
bất thiện nếu có cũng được diệt. 

“Lại nữa, này Bà Cư sĩ, đa văn Thánh đệ tử khi [772a| trì trai tư duy Giới 
mình đang thọ trì, không sứt, không thủng, không uế, không ô, rất rộng, 
rất lớn, không trông chờ báo đáp, được bậc trí khen ngợi, khéo trọn đủ, 
khéo thú hướng, khéo thọ, khéo trì. Người ấy sau khi niệm tưởng Giới 
mình đang thọ rồi, ác tham lam nếu có liền được diệt, pháp tạp uế, ác bất 
thiện nếu có cũng được diệt. Này Bà Cư sĩ, đa văn Thánh đệ tử duyên nơi 
Giới, nên tâm tĩnh, được hỷ, ác tham lam nếu có liền được diệt, pháp tạp 
uế, ác bất thiện nếu có cũng được diệt. Cũng như một tắm gương bụi nhơ, 
không sáng, nhờ đá, đá mài, ngọc oanh, và sức người lau chùi, mài dũa 
mà được trong sáng. Cũng vậy, đa văn Thánh đệ tử khi trì trai nệm 
tưởng Giới mình đang thọ trì, không sứt, không thủng, không ô, không ué, 
rất rộng, rất lớn, không trông chờ báo đáp, được bậc trí khen ngợi, khéo 
trọn đủ, khéo thú hướng, khéo thọ, khéo trì. Người ây sau khi nệm tưởng 
Giới mình đang thọ trì như vậy, ác tham lam nếu có liền được diệt, pháp 
tạp uế, ác bất thiện nếu có cũng được diệt. Này Bà Cư sĩ, đa văn Thánh 
đệ tử duyên nơi Giới nên tâm tĩnh, được hỷ, ác tham lam nếu có liền 
được diệt pháp tạp uế, ác bất thiện nếu có cũng được diệt. Đó gọi là đa 
văn Thánh đệ tử thọ trì giới trai. Cùng Giới cộng hội, nhân Giới, tâm tĩnh, 
được hỷ, ác tham lam nếu có liền được diệt, pháp tạp uế, ác bất thiện nếu 
có cũng được diệt. 

“Lại nữa, này Bà Cư sĩ, đa văn Thánh đệ tử khi trì trai niệm tưởng chư 
Thiên rằng, “Thật sự có Tứ vương thiên. Hàng Thiên ấy, nếu ai thành tựu 
tín, mạng chung nơi này được sanh nơi ấy. Tôi cũng có tín ấy. Hàng 
Thiên â Ấy, nếu ai thành tựu giới, văn, thí, tuệ, mạng chung nơi này được 
sanh nơi Ấy. Tôi cũng có tuệ ẫy. Thật sự có Tam thập tam thiên, Diệm- 
ma thiên, Đâu-suất-đà thiên, Hóa lạc thiên, Tha hóa lạc thiên. Hàng 
Thiên ấy, nếu ai thành tựu tín, mạng chung nơi này được sanh nơi ấy, tôi 
cũng có tín ấy. Hàng Thiên ấ Ấy, nếu ai thành tựu giới, văn, thí, tuệ, mạng 
chung nơi này được sanh nơi ấy. Tôi cũng thành tựu tuệ ấy." Người ấy 
sau khi niệm tưởng như vậy rồi, và chư Thiên có tín, giới, văn, thí, tuệ, ác 
tham lam nếu có liền được diệt, pháp tạp uế, ác bất thiện nếu có cũng 
được diệt. Này Bà Cư sĩ, đa văn Thánh đệ tử duyên nơi chư Thiên nên 


0 trì trai 





tâm tĩnh, được hỷ, ác tham lam nếu có liền được diệt, pháp tạp ué, ắc bất 
thiện nếu có cũng được diệt. Cũng như [772b] vàng ròng thượng sắc, bị 
bụi đóng bất tịnh, nhờ lửa, bài, kiềm, chùy, đất đỏ, sức người lau chùi 
mài dũa mà được minh tịnh. Cũng vậy, đa văn Thánh đệ tử khi trì trai 
niệm tưởng chư Thiên rằng “Thật sự có Tứ vương thiên. Hàng Thiên ấy, 
nếu ai thành tựu tín, mạng chung nơi này được sanh nơi kia, tôi cũng có 
tín Ấy. Hàng Thiên Ấy, nếu ai thành tựu giới, văn, thí, tuệ, mạng chung 
nơi này được sanh nơi kia, tôi cũng có tuệ Ấy. Thật sự có Tam thập tam 
thiên, Diệm-ma thiên, Đâu-suất-đà thiên, Hóa lạc thiên, Tha hóa lạc thiên. 
Hàng Thiên ấy, nếu ai thành tựu tín, mạng chung nơi này được sanh nơi 
ấy. Tôi cũng thành tựu tín ấy. Hàng Thiên ấy, nêu ai thành tựu giới, văn, 

thí, tuệ, mạng chung nơi này được sanh nơi ấy; tôi cũng thành tựu tuệ 
ấy." Người ấy niệm tưởng như vậy, và chư Thiên có tín, giới, văn, thí, tuệ, 
ác tham lam nếu có liền được diệt, pháp tạp uế, ác bất thiện nếu có cũng 
được diệt. 

“Này Bà Cư sĩ, nếu hành trì Thánh trai tám chi này như vậy và ở đây với 
mười sáu đại quốc này, một là Ương-ca, hai là Ma-kiệt-đà, ba là Ca-thi, 
bốn là Câu-tát-la, năm là Câu-lâu, sáu là Ban-xà-la, bảy là A-nhiếp-bối, 
tám là A-hòa-đàn-đề, chín là Chi-đề, mười là Bạt-kỳ, mười một là Bạt-ta, 
mười hai là Bạt-la, mười ba là Tô-ma, mười bốn là Tô-la-tra, mười lăm là 
Dụ-ni, mười sáu là Kiếm-phù.'Š Trong các nước này những sở hữu tiền 
tài, bảo vật, kim ngân, ma ni, chơn châu, lưu ly, tương-già'”, bích ngọc, 
san hô, lưu-thiệu”, tì-lưu”', t-lặc”, mã não, đôi môi, xích thạch, tuyền 
châu, và giả sử một người làm vua trong đó, sẽ được xử dụng tự tại, tùy ý. 








' Danh sách 16 vương quốc lớn thời Phật: Ương-ca ‡#ÿl, Ma-kiệt-đà J##ÿ2ƑE, 
Ca-thi 3HƑ', Câu-tát-la #jÿZ##, Câu-lâu #J§Š, Ban-xà-laf#ljgf, A-nhiếp- 
bối Jrjf;H, ĐÂ- hòa-đàn-đề [#J4IIf#‡#Chi-đè ‡¿‡#, Bạt-kỳ jŠ, Bạt-ta JRi, 
Bạt-la ÿR#£ ,Tô-ma #£ƒ#, Tô-la-tra #R&#£HZ, Dụ-ni lổìjZ¿, Kiếm-phù l}#. 
Danh sách theo PalI, A. 1. 213: Anga, Magadha, Kasi, Kosala, VaJji, malla, CetI, 
Vanga, Kuru, Pañcala, Maccha, Surasena, Assaka, Avanti, Gandhara, KamboJa. 




















































































































'Tương-già {# fJJJ\. Pãli: skha, vỏ sò hay xa-cừ. 

® Luưu-thiệu ï ffl, không rõ ngọc gì. Có lẽ Skt. /oiirz(mkzikZ), ngọc xích châu. 
”'Tìi-lưu ##' 1, không rõ ngọc gì. Có lẽ Skt. vziZizya, ngọc lưu-Ìy. 

”Tìi-lặc ## ?7), không rõ ngọc gì. Có lẽ Skt. vzizZ/a, ngọc thạch vương 








kinh trì trai 7090 





Nhưng người ấy so với người thọ trì Thánh trai tám chỉ hoàn toàn không 
bằng một phần mười sáu. 

“Này Bà Cư sĩ, Ta nhân đó mà nói như vầy, “Lạc thú của nhân vương 
không bằng lạc thú của chư Thiên.” Nếu nhân gian năm mươi năm, ở trên 
Tứ vương thiên mới là một ngày một đêm. Như vậy ba mươi ngày đêm là 
một tháng, mười hai tháng là một năm. Năm trăm năm như vậy là tuôi 
thọ của Tứ vương thiên. Này Bà Cư sĩ, tất có trường hợp này, là thiện 
nam tử hay thiện nữ nhân, thọ trì Thánh trai tám chi, thân hoại mạng 
chung sẽ sanh lên Tứ vương Thiên. 

“Này Bà Cư sĩ, do đó mà ta nói như vầy, “Lạc thú nhân vương không 
bằng lạc thú chư Thiên." Nếu nhân gian sống một trăm tuổi, thì ở Tam 
thập tam thiên mới một ngày một đêm. Như vậy ba mươi ngày đêm là 
một tháng, mười hai tháng là một năm và một nghìn năm như vậy [772c] 
là tuôi thọ của Tam thập tam thiên. Này Bà Cư sĩ, tất có trường hợp này, 
là thiện nam tử hay thiện nữ nhân, thọ trì Thánh trai tắm chi này, khi thân 
hoại mạng chung sẽ được sanh lên Tam thập tam thiên. 

“Này Bà Cư sĩ, Ta nhân đó mà nói như vầy, “Lạc thú nhân vương không 
bằng lạc thú chư Thiên.” Ở nhân gian hai trăm năm thì Diệm-ma thiên 
mới là một ngày một đêm. Như vậy ba mươi ngày đêm là một tháng, 
mười hai tháng là một năm. Hai nghìn năm như vậy là tuổi thọ của Diệm- 
ma thiên. Này Bà Cư sĩ, tất có trường hợp này, là thiện nam tử hay thiện 
nữ nhân thọ trì Thánh trai tám chi, khi thân hoại mạng chung sẽ được 
sanh lên trên Diệm-ma thiên. 

“Này Bà Cư sĩ, Ta nhân đó mà nói như vầy, “Lạc thú của nhân vương 
không bằng lạc thú của chư Thiên." Nhân gian bốn trăm năm thì Đâu- 
suất-đà thiên mới là một ngày một đêm. Như vậy, ba mươi ngày đêm là 
một tháng, mười hai tháng là một năm. Bốn ngàn năm như vậy là tuổi thọ 
của Đâu-suất-đà thiên. Này Bà Cư sĩ, tất có trường hợp này, là thiện nam 
tử hay thiện nữ nhân thọ trì Thánh trai tám chi này, khi thân hoại mạng 
chung sẽ được sanh lên Đâu-suất-đà thiên. 

“Này Bà Cư sĩ, Ta nhân đó mà nói như vầy, “Lạc thú nhân vương không 
bằng lạc thú chư Thiên.” Nhân gian sống tám trăm tuổi, thì Hóa lạc thiên 
mới là một ngày một đêm. Như vậy ba mươi ngày đêm là một tháng, 
mười hai tháng là một năm, tám ngàn năm như vậy là tuổi thọ của Hóa 


8l trì trai 





lạc thiên. Này Bà Cư sĩ, tất có trường hợp này, là thiện nam tử hay thiện 
nữ nhân thọ trì Thánh trai tám chi này, khi thân hoại mạng chung sẽ được 
sanh lên Hóa lạc thiên. 

“Này Bà Cư sĩ, Ta nhân đó mà nói rằng, “Lạc thú của nhân vương không 
băng lạc thú chư Thiên.` Nhân gian một ngàn sáu trăm năm, thì Tha hóa 
lạc thiên mới một ngày một đêm. Như vậy ba mươi ngày đêm là một 
tháng, mười hai tháng là một năm, một vạn sáu ngàn năm như vậy là tuôi 
thọ của Tha hóa lạc thiên. Này Bà Cư sĩ, tất có trường hợp này, là thiện 
nam tử hay thiện nữ nhân thì trì Thánh trai tám chi này, khi thân hoại 
mạng chung sẽ được sanh lên Tha hóa lạc thiên.” 

Lúc bấy giờ Lộc Tử Mẫu Tì-xá-khư chắp tay hướng về Đức Phật bạch 
răng: 

“Bạch Thế Tôn, Thánh trai tám chi thật là kỳ diệu, thật là hy hữu, đại lợi, 
đại quả, có đại công đức, có đại quảng bô, con từ nay cho đên trọn đời 
xin thọ trì Thánh trai tắm chi này, tùy theo năng lực mà bô thí tu phước.” 

Rồi Lộc Tử Mẫu sau khi nghe những lời Phật dạy, khéo thọ trì, khéo tu 
tập, cúi đầu đảnh lễ chân Phật, đi quanh ba vòng rồi lui về. 


Thế Tôn thuyết như vậy, Lộc Tử Mẫu Tì-xá-khư và các Tỳ-kheo sau khi 
nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


"1 


203. KINH BÔ-ĐA-LỊ 
[773a4] Tôi nghe như vây: 
Một thời Phật trú tại Na-nan-đại,' trong khu rừng xoài của Ba-hòa-]ƒ. 
Bây giờ Bô- đa- l† Cư sĩ mặc chiếc áo trắng tinh, đầu quấn khăn trắng, 
chống gậy, cầm dù, mang guốc thế tục, đi từ vườn này sang vườn khác, 
từ quán nọ đến quán kia, từ rừng đến rừng, du hành khắp nƠI, thong dong 
tản bộ, nếu gặp các Sa-môn, Bà-ma-môn bèn nói răng, “Chư Hiền nên 
biết, tôi lánh tục, đoạn tục, xả Các tục sự.” Các Sa-môn, Bà-ma-môn nói 
lại băng những lời dịu dàng răng, “Vâng, Cư sĩ Bô-đa-l lánh tục, đoạn 
tục, xả các tục sự.” 
Rồi Cư sĩ Bô-đa-lj trong khi du hành khắp nơi, thong dong tản bộ đến 
chỗ Đức Phật, chào hỏi xong, chông gậy đứng ngay trước Phật. 
Thế Tôn hỏi: 
“Cư sĩ, có chỗ ngồi đó, muốn ngồi thì mời ngồi.” 
Cư sĩ Bô-đa-lỊ bạch rằng: 
“Này Cù-đàm, không thể như vậy! Không nên như vậy! Vì sao? Vì tôi 
lánh tục, đoạn tục, xả các tục sự, mà Cù-đàm gọi tôi là Cư sĩ” sao?” 
Thể Tôn nói: 
“Ông có hình tướng, biểu hiệu như Cư sĩ, cho nên Ta gọi ông là Cư sĩ. 
Có chỗ ngôi đó, muôn ngôi thì mời ngôi.” 
Thế Tôn lại ba lần nói rằng: 
“Này Cư sĩ, có chỗ ngồi đó, muốn ngồi thì ngồi.” 
Cư sĩ Bô-đa-]Ị cũng ba lần bạch Phật rằng: 
“Này Củ-đàm, không thể như vậy! Không nên như vậy! Vì sao? Vì tôi 
lánh tục, đoạn tục, xả các tục sự mà Cù-đàm gọi tôi là Cư sĩ sao?” 








' Na-nan-đại 3jlöãf£72, tức Pali: Nalanda. Nhưng M 54: Añguttarãpesu. 
? Ba-hòa-li-nại viên ỳ##!“lZãlñ] (Päli: Pävãrikambavana). M 54: tại thôn 
Äpana, Ahguttaräpa. 




















3 Nguyên Hán chép: Bô-lị-đa, tương đương Päli: M.54. Potaliya. Đây y theoâm 
PäII đọc lại. 
*PI.: gahapaii, gia chủ. 





gia BOÂ-LÒ-ÑA 


Thế Tôn trả lời rằng: 

“Ông có hình tướng, biểu hiện như Cư sĩ, cho nên Ta gọi ông là Cư sĩ. 
Có chỗ ngồi đó, muốn ngồi thì mời ngôi.” 

Rồi Thế Tôn hỏi: 

“Ông lánh tục, đoạn tục, xả các tục sự như thế nào?” 

Cư sĩ Bô-đa-]I đáp: 

“Tất cả những tải vật trong nhà, tôi đều cho con cái hết, rồi tôi sống VÔ VI, 
vô cầu, chỉ đi lấy thức ăn để duy trì mạng sống mà thôi. Tôi lánh tục, 
đoạn tục, xả các tục sự như vậy.” 

Thế Tôn nói: 

“Này Cư sĩ, trong Thánh pháp luật, sự đoạn tuyệt các tục sự không phải 
như vậy. Này Cư sĩ, trong Thánh pháp luật có tám chi đoạn tuyệt tục sự.” 
Lúc bây giờ Cư sĩ Bô-đa-lị bèn bỏ gậy, xếp dù, cởi [773b] guốc tục, chắp 
tay hướng về Phật bạch răng: 

“Này Cù-đàm, trong Thánh pháp luật, thế nào là tám chỉ đoạn tuyệt tục 
sự? 

Thế Tôn nói: 

“Này Cư sĩ, đa văn Thánh đệ tử y trên lìa sát mà đoạn trừ sát, y trên xa 
lia lấy của không cho mà đoạn trừ sự lấy của không cho, y trên xa lìa tà 
dâm mà đoạn trừ tà dâm, y trên xa lìa nói láo mà đoạn trừ nói láo, y trên 
không tham trước mà đoạn trừ tham trước,` y trên không nhuê hại mà 
đoạn trừ nhuế hại,° y trên không đồ ky thù nghịch mà đoạn trừ đỗ ky thù 
nghịch,” y trên không tăng thượng mạn mà đoạn trừ tăng thượng mạn.” 
“Này Cư sĩ, thế nào là đa văn Thánh đệ tử y trên lìa sát mà đoạn trừ sát? 
Đa văn Thánh đệ tử tư duy như vầy, “Ai giết chóc phải chịu ác báo trong 
đời này và đời sau. Nếu ta giết chóc, ấy là gây hại mình và cũng xuyên 
tạc hủy báng người khác. Chư Thiên và các đồng phạm hạnh có trí sẽ chê 
bai học giới của ta, các phương đêu nghe đôn tiêng xâu của ta, thân hoại 





* Hán: tham trước 3#. PI.: gid4hilobho. 
Ê Hán:hại nhuế £#šB. PI. kodhñpäyãso. 
” Hán: tắng tật não {##lất, PI. nindãroso. 


Š Hán: tăng thượng mạn ?# [-‡#. PI. a/imãno. 





























kinh BOÂ-LÒ-ÑA 795 


mạng chung tất sẽ đi đến ác xứ, sanh trong địa ngục. Ai giết chóc như 
vậy, sẽ chịu quả báo này, trong đời này và đời sau. Như vậy, nay ta có 
nên y trên lìa sát mà đoạn trừ sát chăng? Rồi vị ấy y trên xa lìa sát hại 
mà đoạn trừ sát hại. Như vậy là đa văn Thánh đệ tử y trên lìa sát mà đoạn 
trừ sát. 

“Này Cư sĩ, thế nào là đa văn Thánh đệ tử y trên xa lìa lấy của không cho 
mà đoạn trừ sự lấy của không cho? Đa văn Thánh đệ tử tư duy như vầy, 
“Ai lây của không cho tất phải chịu quả báo ác trong đời này và đời sau. 
Nếu ta lây của không cho, ấy là gây hại mình và cũng xuyên tạc hủy báng 
người khác. Chư Thiên và các đồng phạm hạnh có trí sẽ chê bai học giới 
của ta, các phương đều nghe đồn tiếng xấu của ta, thân hoại mạng chung 
tất sẽ đi đến ác xứ, sanh trong địa ngục. Ai lấy của không cho phải chịu 
ác báo trong đời này và đời sau như vậy, nay ta có nên y trên xa lìa lấy 
của không cho mà đoạn trừ sự lấy của không cho chăng? Rồi vị ấy y trên 
xa lìa lấy của không cho mà đoạn trừ sự lấy của không cho. Như vậy, đa 
văn Thánh đệ tử y trên xa lìa lấy của không cho mà đoạn trừ sự lấy của 
không cho. 

“Này Cư sĩ, thế nào là đa văn Thánh đệ tử y xa lìa tà dâm mà đoạn trừ tả 
dâm? Đa văn Thánh đệ tử tư duy như vây, “Ai tà dâm tất phải chịu ác báo 
trong đời này và đời sau. Nếu ta tà dâm ấy là tự hại mà cũng là xuyên tạc 
hủy báng người khác. Chư Thiên và các đồng phạm hạnh có trí sẽ chê bai 
học giới của ta, các phương thảy đều nghe đồn tiếng xấu của ta. khi thân 
hoại mạng chung phải đi đến ác thú, sanh trong địa ngục. Ai tà dâm tất 
phải chịu ác báo này trong đời này và đời sau như vậy, nay ta có nên y 
trên xa lìa tà đâm mà đoạn trừ tà dâm chăng?? Rồi vị ấy y trên xa lìa tà 
dâm mà đoạn trừ tà dâm. [773c] Như vậy, đa văn Thánh đệ tử xa lìa tả 
dâm mà đoạn trừ tà dâm. 

“Này Cư sĩ, thế nào là đa văn Thánh đệ tử y trên xa lìa nói láo mà đoạn 
trừ sự nói láo? Đa văn Thánh đệ tử tư duy như vẫy, “Ai nói láo tất phải 
chịu ác báo trong đời này và đời sau. Nếu ta nói láo ấy là tự hại mà 
cũng xuyên tạc phi báng người khác. Chư Thiên và các đồng phạm 
hạnh có trí sẽ chê bai học giới của ta, khi thân hoại mạng chung tất sẽ 
phải đi đến ác xứ, sanh trong địa ngục. Ai nói láo tất phải chịu ác báo 
này đời này và đời sau như vậy. Nay ta nên y cứ trên xa lìa nói láo mà 
đoạn trừ sự nói láo chăng?' Rồi vị ấy y cứ trên xa lìa nói láo mà đoạn 


giag§ BOÂ-LÒ-ÑA 





trừ sự nói láo. Như vậy Đa văn Thánh đệ tử y trên xa lìa nói láo mà 
đoạn trừ sự nói láo. 

“Này Cư sĩ, thế nào là đa văn Thánh đệ tử y trên không tham trước mà 
đoạn trừ tham trước? Đa văn Thánh đệ tử tư duy như vầy, “AI tham trước 
tất phải thọ ác báo trong đời này và đời sau. Nếu ta tham trước ấy là tự 
hại mà cũng là xuyên tạc hủy báng người khác. Chư Thiên và các đồng 
phạm hạnh có trí sẽ chê bai học giới của ta. Khi thân hoại mạng chung tất 
phải đi đến ác xứ, sanh trong địa ngục. Ai tham trước tất phải thọ ác báo 
này trong đời này và đời sau như vậy. Nay ta có nên xa lìa tham trước mà 
đoạn trừ tham trước chăng?' Rồi vị ấy y trên xa lìa tham trước mà đoạn 
trừ tham trước. Như vậy, đa văn Thánh đệ tử y trên xa lìa tham trước mà 
đoạn trừ tham trước. 

“Này Cư sĩ, thế nào là đa văn Thánh đệ tử y trên xa lìa hại nhuế mà đoạn 
trừ hại nhuế? Đa văn Thánh đệ tử tư duy như vây, “Ai hại nhuế tất phải 
thọ ác báo trong đời này và đời sau. Nếu ta hại nhuế ây là tự hại, mà cũng 
là hủy báng xuyên tạc người khác. Chư Thiên và các đồng phạm hạnh có 
trí sẽ chê bai học giới của ta, các phương đều nghe đồn tiếng xấu của ta, 
khi thân hoại mạng chung tất sẽ đi đến ác xứ, sanh trong địa ngục. A1 hại 
nhuế tất phải thọ ác báo này đời này và đời sau. Như vậy, nay ta có nên 
xa lìa hại nhuế mà đoạn trừ hại nhuế chăng?" Rồi vị ây y trên xa lìa hại 
nhuế mà đoạn trừ hại nhuế. Như vậy, đa văn Thánh đệ tử y trên xa lìa hại 
nhuế mà đoạn trừ hại nhuế. 


“Này Cư sĩ, thế nào là đa văn Thánh đệ tử y trên không đồ ky thù nghịch 
mà đoạn trừ đồ ky thù nghịch? Đa văn Thánh đệ tử tư duy như vậy, “AI 
đồ ky thù nghịch tất phải thọ ác báo đời này và đời sau. Nếu ta đồ ky thù 
nghịch ấy là tự hại và cũng xuyên tạc hủy báng người khác. Chư Thiên 
và các đồng phạm hạnh có trí sẽ chê bai học giới của ta, các 
phương[774a] đều nghe đồn tiếng xấu của ta. Khi thân hoại mạng chung 
tất phải đi đến ác xứ, sanh trong địa ngục. Ai đố ky thù nghịch tất phải 
thọ ác báo này đời này và đời sau như vậy, nay ta có nên y cứ trên không 
đố ky thù nghịch mà đoạn trừ đố ky thù nghịch chăng?' Rồi vị ấy y cứ 
trên không đồ ky thù nghịch mà đoạn trừ đồ ky thù nghịch. Như vậy, đa 
văn Thánh đệ tử y cứ trên không đó ky thù nghịch mà đoạn trừ đồ ky thù 
nghịch. 

“Này Cư sĩ, thế nào là đa văn Thánh đệ tử y trên không tăng thượng mạn 


kinh BOÂ-LÒ-ÑA 707 





mà đoạn trừ tăng thượng mạn? Đa văn Thánh đệ tử tư duy như vầy, “AI 
tăng thượng mạn tât thọ ác báo trong đời này và đời sau. Nêu ta có tăng 
thượng mạn ấy là tự hại mà cũng là xuyên tạc hủy báng người khác. Chư 
Thiên và các đồng phạm hạnh có trí sẽ chê bai học giới của ta, các 
phương đều nghe đồn tiếng xấu của ta. Khi thân hoại mạng chung tất 
phải đi đến ác xứ, sanh trong địa ngục. Ai có tăng thượng mạn tất phải 
thọ ác báo này đời này và đời sau như vậy. Nay ta có nên y cứ không 
tăng thượng mạn mà đoạn trừ tăng thượng mạn chăng?ˆ Rôi vị ây y trên 
không tăng thượng mạn mà đoạn trừ tăng thượng mạn. Như vậy Đa văn 
Thánh đệ tử y trên không tăng thượng mạn mà đoạn trừ tăng thượng mạn. 
“Đó là Tám chi đoạn tuyệt tục sự trong Thánh pháp luật.” 

Cư sĩ hỏi rằng: 

“Này Cù-đàm, trong Thánh pháp luật chỉ như vậy là đoạn tuyệt tục sự 
hay còn những điêu khác nữa?” 

Thế Tôn nói: 

“Trong Thánh pháp luật không chỉ có chừng đó đoạn tuyệt tục sự, mà 
còn tám chi đoạn tuyệt tục sự khác khiên đạt đên chứng ngộ.” 

Bô-đa-lj Cư sĩ nghe xong, bèn cởi khăn trắng chắp tay hướng về Đức 
Phật bạch răng: 

“Này Cù-đàm, thế nào nói là trong Thánh pháp luật còn có tám chỉ đoạn 
tuyệt tục sự khác đạt đên chứng ngộ?” 

Thế Tôn đáp rằng: 

“Này Cư sĩ, cũng như một con chó đói, gày ốm, mệt mỏi, đến bên chỗ 
mồ bò. Người đồ tế hay đệ tử của người đồ tế quăng cho con chó một 
khúc xương đã rút tỉa hết thịt. Con chó lượm được khúc xương rồi chạy 
đến chỗ này chỗ kia mà gặm, rách môi, mẻ răng, hoặc gây thương hại 
cuông họng, nhưng con chó không vì vậy mà đoạn trừ được đói. Này Cư 
sĩ, đa văn Thánh đệ tử tư duy như vây, “Dục vọng như bộ xương khô. 
Thế Tôn nói dục vọng như bộ xương khô, hoan lạc ít mà khô não lại 
nhiều, đầy dẫy nguy hiểm, nên xa lánh đi.” Nếu ai có sự xả ly dục, ly ác 
bât thiện pháp này, thì ở đây tât cả mọi sự vật dục của thê gian” đêu vĩnh 











*Nguyên Hán: thế gian âm thực IHÏ#]lữW ft. PAli: /okãmisupadäna: Ssự chấp thủ 


Egia§ BOÂ-LÒ-ÑA 





viễn đoạn tận không dư tàn. Hãy tu tập điều đó. 

“Này Cư sĩ, cũng như cách thôn không xa, có một miếng thịt rơi trên 
khoảng đât trông; hoặc quạ hoặc diêu mang miêng thịt ây đi. Rôi những 
quạ điều khác đuôi theo để tranh giành. Ý Cư sĩ nghĩ sao? Nếu [774b] 
quạ diêu ây không vội xả bỏ tức khắc miêng thịt này, các quạ diêu khác 
vẫn đuôi theo đề dành giựt chăng?” 

Cư sĩ đáp: 

“Thật sự như vậy, Cù-đàm.” 

“Ý Cư sĩ nghĩ sao, nếu quạ diều ấy xả bỏ tức khắc miếng thịt này, các 
quạ điêu khác có còn đuôi theo đê dành giựt chăng?” 

Cư sĩ đáp: 

“Không vậy, Cù-đàm.” 

“Này Cư sĩ, đa văn Thánh đệ tử tư duy như vầy, “Dục vọng như miếng 
thịt. Thê Tôn nói dục vọng như miêng thịt; hoan lạc ít mà khô não nhiều, 
đầy những nguy hiểm, hãy nên xa lìa đi.” Nếu ai có sự xả ly dục, ly ác bất 
thiện pháp này, thì ở đây tất cả mọi vật dục thế gian đều vĩnh viễn đoạn 
tận không dư tàn. Hãy nên tu tập điêu này. 

“Này Cư sĩ, cũng như một người tay cầm một bó đuốc đang cháy, ngược 
gió mà đi. Y Cư sĩ nghĩ sao? Giả sử người ây không liệng bỏ tức khăc, 
nhất định có cháy tay và các chỉ thê khác chăng?” 

Cư sĩ đáp: 

“Thật sự như vậy, Cù-đàm.” 

“Ý Cư sĩ nghĩ sao? Giả sử người ấy liệng bỏ tức khắc, sẽ còn bị cháy tay 
hay các chi thê khác nữa chăng?” 

Cư sĩ đáp: 

“Không vậy Cù-đàm.” 

“Này Cư sĩ, đa văn Thánh đệ tử tư duy như vầy, “Dục vọng như bó đuốc 
đang cháy; Thê Tôn nói dục vọng như bó đuôc đang cháy, hoan lạc ít mà 
khổ não nhiều, đầy những nguy hiểm hãy xa lánh đi.” Nếu ai có sự xả ly 
dục, ly ác bât thiện pháp này, thì ở đây, tât cả mọi dục vọng thê gian, 





vật dục trân gian. 


kinh BOÂ-LÒ-ÑA 790 





vĩnh viễn đoạn tận không dư tàng. Hãy tu tập điều này. 

“Này Cư sĩ, cũng như cách thôn không xa có một hầm lửa lớn, trong đó 
đầy những lửa nhưng không có khói, không có ngọn. Nếu một người đi 
đến, không ngu, không si, cũng không điên đảo, tự chủ với tâm mình, tự 
do tự tại, muốn hoan lạc chớ không muốn đau đớn, rất ghét sự đau đớn; 
muốn sống chớ không muốn chết, rất ghét sự chết. Ý Cư sĩ nghĩ sao? 
Người ấy lại nhảy vào hầm lửa này chăng?” 

Cư sĩ đáp: 

“Không phải vậy, Cù-đàm. Vì sao vậy? Vì người ấy thấy hầm lửa liền 
nghĩ rằng, “Nếu rơi xuống hầm lửa, nhất định chết chớ không hòai nghỉ. 
Dù không chết, nhất định chịu đựng đau đớn vô cùng." Người ấy thấy 
hầm lửa bèn nghĩ đến việc xa lìa, ước mong xa lìa, xả ly. 

“Này Cư sĩ, đa văn Thánh đệ tử lại tư duy như vầy, “Dục vọng như hầm 
lửa. Thế Tôn nói dục vọng như hầm lửa, hoan lạc ít mà khổ não nhiều 
đầy những nguy hiểm, hãy nên xa lánh đi.” Nếu ai có sự xả ly dục, ly ác 
bất thiện pháp. thì ở đây tất cả mọi vật dục thế gian vĩnh viễn đoạn tận 
không dư tàng. Hãy tu tập điều này. 

“Này Cư sĩ, cũng như cách thôn không xa, có một con rắn độc to lớn, rất 
dữ, rất độc địa, [774c] màu đen dễ sợ. Nếu một người đi đến, không ngu, 
không si, cũng không điên đảo, tự chủ với tâm mình, tự do tự tại, muốn 
hoan lạc, chớ không muốn đau đớn, rất ghét đau đớn; muốn sống chớ 
không muốn chết, rất ghét sự chết. Ý Cư sĩ nghĩ sao, người ấy há lại thò 
tay cho con rắn căn, hay các chỉ thể khác và nói rằng, “Này, mồ đi! Này 
mồ đi!” Như vậy chăng?” 

Cư sĩ đáp: 

“Không phải vậy, Cù-đàm. Vì sao vậy? Người ấy thấy con rắn bèn nghĩ 
rằng, “Nếu ta thò tay và các chi thể khác cho con răn nó mỏ, nhất định 
phải chết chớ không hòai nghi. Dù không chết thì nhất định phải chịu đau 
đớn vô cùng." Người ấy thấy con rắn bèn nghĩ đến sự lánh xa, ước mong 
xả ly. 

“Này Cư sĩ, đa văn Thánh đệ tử lại tư duy như vầy, “Dục vọng như rắn 
độc. Thế Tôn nói dục vọng như con rắn độc, hoan lạc ít mà khổ não 
nhiều, đầy những nguy hiểm, hãy xa lánh đi.” Nếu ai có sự xả ly dục, ác 
bất thiện pháp này, thì ở đây tất cả mọi dục vọng thế gian vĩnh viễn đoạn 





B00 BOÂ-LÒ-ÑA 


tận không dư tàng. Hãy tu tập điều này. 

“Này Cư sĩ, cũng như một người nằm mộng, thấy mình sung túc, năm 
thứ dục lạc thỏa thích. Nhưng khi tỉnh dậy, một thứ cũng không thấy. 
Này Cư sĩ, đa văn Thánh đệ tử tư duy như vây, “Dục vọng như giấc 
mộng. Thế Tôn nói dục vọng như giác mộng, hoan lạc ít mả khổ não 
nhiều, đầy những nguy hiểm, hãy xa lánh đi.” Nếu ai có sự xả ly dục, ác 
bất thiện pháp này, thì ở đây, tất cả mọi vật dục thế gian, vĩnh viễn đoạn 
tận, không dư tàn. Hãy nên tu tập sự kiện này. 

“Này Cư sĩ, cũng như một người vay mượn vật dụng hưởng lạc, hoặc 
cung điện, lầu các, hoặc vườn hào, ao tắm, hoặc voi ngựa, xe cộ, hoặc 
chăn gâm mùng mền, hoặc nhẫn, VÒng, xuyến, hoặc hương, anh lạc, vòng 
cô, hoặc tràng hoa vàng báu, hoặc danh y thượng phục, rồi nhiều người 
trông thấy bèn ca ngợi rằng, “Như vậy, tốt lành thay! Như vậy, sung 
sướng thay! Nếu có tài vật gì thì nên hưởng thụ thỏa thích cho đến cùng 
như vậy." Nhưng chủ nhân có thể tước đoạt hay sai người tước đoạt bất 
cứ lúc nào muốn. Rồi chủ nhân tự mình tước đoạt hay sai người tước 
đoạt. Những người khác trông thấy, bèn nói với nhau rằng, “Nó là người 
vay mượn; thật sự là lừa gạt chớ không phải vay mượn. Vì sao? Vì chủ 
nhân của sở hữu có thê tước đoạt hay sai người tước đoạt bất cứ lúc nào 
muốn. Và rồi chủ nhan đã tự mình tước đoạt hay sai người tước đoạt.” 
Này Cư sĩ, đa văn Thánh đệ tử tư duy như vầy, “Dục vọng như vay mượn. 
Thế Tôn nói dục vọng như vay mượn hoan lạc ít mà khổ não nhiều, đầy 
những nguy hiểm, hãy xa lánh đi." Nếu ai có sự xả ly dục, ác bất thiện 
pháp này, [775a] thì ở đây tất cả mọi vật dục thế gian vĩnh viễn đoạn tận 
không dư tàng. Hãy tu tập điều này. 

“Này Cư sĩ, cũng như cách thôn không xa, có một gốc cây ăn trái to lớn. 
Cây ấy thường có nhiều trái ngon lành đẹp mắt. Một người đi đến, đói, 

mệt mỏi, gầy ốm, muốn được ăn trái. Người ấy nghĩ rằng, “Cây này 
thường có nhiều trái ngon lành đẹp mắt. Ta đang đói, gây ôm, mệt mỏi, 

muốn được ăn trái. Nhưng dưới gốc không có trái rụng để có thể ăn cho 
no và mang về. Ta biết leo cây. Bây giờ ta có nên leo lên cây này chăng?” 
Nghĩ xong, bèn leo lên. Lại cũng có một người khác, đói, sầy ốm, mệt 
mỏi, muốn được ăn trái, cầm một cái búa rất lớn, bèn nghĩ rằng: “Cây này 
thường có nhiều trái ngon lành đẹp mắt nhưng dưới gốc cây không có trái 
rụng để có thể ăn cho no và mang về, ta không biết leo cây. Bây giờ ta có 


kinh BOÂ-LÒ-ÑA S01 





nên đốn ngã cây này chăng?? Y bèn đốn ngã cây ấy. Ỷ Cư sĩ nghĩ sao? 
Người trên cây nếu không xuống nhanh khi cây ngã xuống đất, có bị gãy 
tay hoặc các chỉ thê khác chăng?” 

Cư sĩ đáp: 

“Thật sự như vậy, Cù-đàm.” 

“Ý Cư sĩ nghĩ sao, nếu người trên cây leo xuống nhanh, khi cây ngã 
xuống đất, há lại bị gãy tay hay các chỉ thê khác chăng?” 

Cư sĩ đáp: 

“Không vậy, Cù-đàm.” 

“Này Cư sĩ, đa văn Thánh đệ tử lại tư duy như vầy, “Dục vọng như trái 
cây. Thế Tôn nói dục vọng như trái cây, hoan lạc ít mà khổ não nhiều, 
đầy những nguy hiểm hãy lánh xa đi.' Nếu ai có sự xả ly dục ly ác bất 
thiện pháp này, thì ở đây tất cả mọi vật dục thế gian, vĩnh viễn đoạn tận 
không dư tàng. Hãy tu tập sự kiện này. 

“Đó gọi là trong Thánh pháp luật còn có tám chi đoạn tuyệt tục sự khác, 
đạt đến chứng ngộ. 

“Này Cư sĩ, rồi vị ấy có tầm có tứ, và đã đứt, nội tĩnh, nhất tâm, không 
tần, không tứ, có hỷ lạc do định sanh, chứng đắc Nhị thiền, thành tựu an 
trụ. Rồi vị ây ly hỷ, an trụ xả vô cầu, với chánh niệm chánh trí, thân thọ 
lạc, điều mà Thánh gọi là Thánh xả, niệm, an trú lạc, chứng đắc Tam 
thiền, thành tựu an trụ. Rồi vị ấy lạc diệt, khổ diệt, hỷ ưu vốn cũng diệt, 
không lạc không khổ, xả, niệm thanh tịnh, chứng đắc đệ Tứ thiền, thành 
tựu an trụ. 

“Rồi vị ấy với định tâm thanh tịnh như vậy, không ué, không phiền, nhu 
nhuyến, an trụ vững vàng, đạt đến bất động tâm, tu học và chứng ngộ lậu 
tận trí thông, biết như thật “Đây là Khổ”, “Đây là Khổ tập, “Đây là Khổ 
diệt, “Đây là Khổ diệt đạo.” Biết như thật đây là lậu, đây là lậu tập, đây 
là lậu diệt, [775b] đây là lậu diệt đạo. Vị ấy biết như vậy, thấy như vậy, 
tâm giải thoát dục lậu, tâm giải thoát hữu lậu, vô minh lậu, giải thoát rồi 
biết mình đã giải thoát, biết như thật rằng: “Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã 





'°«Có tầm có tứ” là Sơ thiền, “tầm tứ đã dứt” là ở Nhị thiền. Ở đây không nói 
đến Sơ thiền. M 54 lược bỏ cả bốn thiền. 


Bieh BOÂ-LÒ-ÑA 





vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa.” 

Khi nói pháp này Bô-đa-lj Cư sĩ viễn ly trần cấu, pháp nhãn về các pháp 
phát sanh. Lúc bấy giờ Bô-đa-lị Cư sĩ thấy pháp, đắc pháp, chứng giác 
bạch tịnh pháp, đoạn nghi độ hoặc, không còn tôn thờ ai, không còn do aI, 
không còn do dự, đã an trụ nơi quả chứng đối với pháp của Thế Tôn đã 
được vô sở úy, bèn cúi đầu đảnh lễ chân Phật bạch: 

“Bạch Thế Tôn, con nay quy y Phật, Pháp và Tỳ-kheo Tăng. Cúi mong 
Thế Tôn nhận con làm Ưu-bà-tắc, từ hôm nay suốt trọn đời, tự quy y cho 
đến lúc mạng chung. 

“Bạch Thế Tôn, con trước đây mặc chiếc áo trắng tinh, đầu quấn khăn 
trắng, chống gậy, cầm dù và mang guốc tục, đi từ vườn này sang vườn 
khác, từ quán nọ đến quán kia, từ rừng đến rừng, du hành khắp nơi thong 
dong tản bộ, nếu gặp các Sa-môn, Bà-ma-môn, bèn nói như vầy, “Chư 
Hiền, tôi lánh tục, đoạn tục, xả các tục sự.” Các Sa-môn, Bà-ma-môn ấy 
bèn những lời dịu dàng nói với con rằng, “Vâng, Cư sĩ Bô-đa-]I lánh tục, 
đoạn tục, xả các tục sự.” 

“Bạch Thế Tôn, con lúc bẩy Ø1Ờ Các VỊ ây thật sự vô trí, lại đặt vào chỗ trí, 
thật sự vô trí mà thờ tự, thật sự vô trí mà cúng thực, thật sự vô trí mà 
phụng sự như người trí. Bạch Thế Tôn, kể từ hôm nay chúng Tỳ-kheo vả 
đệ tử Thế Tôn, đây mới thật sự là có trí, xứng đáng đặt ở chỗ trí, thật sự 
có trí xứng đáng thờ tự, thật sự có trí xứng đáng cúng thực, thật sự có trí 
xứng đáng phụng sự người trí tuệ. 

“Bạch Thế Tôn, con nay lại lần nữa tự quy y Phật, Pháp và Tỳ-kheo Tăng. 
Cúi mong Thế Tôn nhận con làm Ưu-bà-tắc kể từ hôm nay suốt đời tự 
quy y cho đến lúc mạng chung. Bạch Thế Tôn, con trước kia kính tín 
kính trọng các Sa-môn, Bà-ma-môn ngoại đạo, kế từ hôm nay đoạn tuyệt. 
Bạch Thế Tôn, nay lần thứ ba con xin tự quy y Phật, Pháp và Tỳ-kheo 
Tăng. Cúi mong Thế Tôn nhận con làm Ưu-bà-tắc, kế từ hôm nay suốt 
đời tự quy y cho đến lúc mạng chung.” 

Đức Phật thuyết như vậy, Cư sĩ Bô-đa-lỊ và các Tỳ-kheo sau khi nghe 
Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. '' 





!' Bản Hán, hết quyền 55. 





kinh BOÂ-LÒ-ÑA 803 


n 


204. KINH LA-MA 
[77ã5c8]Tôi nghe như vầy: 
Một thời Phật trú tại nước Xá-vệ, trong Đông viên, giảng đường Lộc tử 
mẫu. 
Bấy giờ Thế Tôn vào lúc xế trưa, từ tĩnh tọa dậy, bước xuống giảng 
đường, nói với Tôn giả A-nan răng: 
“Bây giờ Ta và ngươi đến sông A-di-la-bà-đề' để tắm.” 
Tôn giả A-nan bạch rằng: 
“Xmm vâng, bạch Thế Tôn.” 
Rồi Tôn giả A-nan cầm then cửa tản bộ đi đến khắp các cốc, gặp Tỳ- 
kheo nào cũng nói răng: 
“Chư Hiền, hãy đi đến nhà Bà-ma-môn La-ma?.” 
Các Tỳ-kheo nghe nói, bèn cùng nhau đến nhà Bà-ma-môn La-ma. 
Thế Tôn dẫn Tôn giả A-nan đi đến sông A-di-la-bà-đề, cởi y để trên bờ, 
rồi xuống nước tắm. Tắm xong, trở lên lau mình, mặc y. Bấy giờ Tôn giả 


A-nan đứng sau Thế Tôn, câm mất quạt Phật. Rồi Tôn giả A-nan chấp 
tay hướng về Đức Phật bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, nhà của Bà-ma-môn La-ma rất tốt, ngăn nắp, rất khả ái. 
Cúi mong Thế Tôn vì lòng từ bi mẫn đi đến nhà của Bà-ma-môn La-ma.” 
Thế Tôn im lặng nhận lời của Tôn giả A-nan. Rồi Thế Tôn dẫn Tôn giả 
A-nan đi đến nhà Bà-ma-môn La-ma. Bấy giờ tại nhà của Bà-ma-môn 
La-ma một số đông Tỳ-kheo đã tụ tập ngồi lại để thuyết pháp. Đức Phật 
đứng ngoài cửa, đợi các Tỳ-kheo nói pháp xong. Khi số đông các Tỳ- 
kheo đã nói pháp xong, các ngài ngồi im lặng. Thế Tôn biết rồi bèn tằng 
hắng và gõ cửa. 


Các Tỳ-kheo nghe, tức thì đi ra mở cửa!. Thế Tôn bước vào nhà Bà-ma- 





'A-di-la-bà-đề ln[ 2433. Pali: Aciravati. M 26: Pubbakotthaka. 
?La-ma ## Fš. Pali: Rammaka. 
3 Một vài chỉ tiết trong đoạn này không được mạch lạc. 





*M 26, đây là một am cốc (zssamo: thảo am) của Bà-la-môn Rammaka chứ 
không phải là nhà theo nghĩa thông thường (ga»2). 


kinh LA-MA 805 





môn La-ma, trải chỗ ngồi trước chúng Tỳ-kheo mà ngồi và hỏi: 

“Các Tỳ-kheo vừa rồi nói những câu chuyện gì vậy? Vì công việc gì mà 
tụ tập ngồi ở đây?” 

Lúc ây các Tỳ-kheo đáp rằng: 

“Bạch Thế Tôn, vừa rồi, chúng con thuyết pháp. Do pháp sự này mà tụ 
tập ngồi tại đây.” 

Thế Tôn khen rằng: 

“Lành thay! Lành thay, Tỳ-kheo khi tụ tập ngồi lại nên làm hai việc; một 
là thuyết pháp, hai là [776a] im lặng. Vì sao vậy? Ta sẽ giảng pháp cho 
các ngươi. Hãy lắng nghe! Hãy lắng nghe! Hãy tư niệm kỹ!” 

Lúc ấy các Tỳ-kheo bạch rằng: 

“Chúng con kính vâng lời lắng nghe.” 

Đức Phật nói: 

“Có hai loại tìm cầu. Một là Thánh cầu' và hai là phi Thánh cầu. Thế nào 
là phi Thánh cầu? Có một hạng người thật sự lệ thuộc bệnh tật nhưng lại 
tìm cầu tật bệnh; thật sự lệ thuộc sự chết nhưng lại tìm cầu sự chết, thật 
sự lệ thuộc vào ưu bi khổ não, lệ thuộc sự tạp uế, nhưng lại tìm cầu sự 
tạp uế. 

“Thế nào là thật sự lệ thuộc vào bệnh tật nhưng lại tìm cầu sự bệnh tật? 
Thế nào là pháp lệ thuộc bệnh? Con cái, anh em, đó là bệnh pháp. Voi, 
ngựa, bò, dê, nô tỳ, tiền tài, trân bảo, lúa gạo, là sự bệnh pháp. Chúng 
sanh ở trong đó xúc chạm, đắm nhiễm, tham ái, dính trước, kiêu ngạo mà 
thọ nhập, không thấy sự nguy hiểm, không thấy sự xuất yếu. 

“Thế nào là pháp lệ thuộc sự già”, sự chết, sự sầu bi ưu não, sự tạp uế? 
Con cái, anh em đó là pháp tạp uế. Voi, ngựa, bò, dê, nô tỳ, tiền tài, trân 
bảo, đó là pháp tạp uế, pháp tốn hại. Chúng sanh ở trong đó đắm nhiễm, 
xúc chạm, tham ái, dính trước, kiêu ngạo mà thọ nhập, không thấy sự 
nguy hiểm, không thấy sự xuất yếu. Người đó dù muốn tìm cầu cái 
không tật bệnh, an ồn, vô thượng, Niết-bàn, nhưng đạt được Niết-bàn an 





” Thánh cầu ## 3R. Päli: zriyãpariyesana. 
“Bệnh pháp ðï 3#. Päli: vyadhidhamma. 
7Lão pháp ý %. Päli: jarãdhamma. 


B0 LA-MA 





ôn vô thượng đối với người ấy là trường hợp không thể có. Người đó tìm 
cầu cái không già, không chết, không sầu bi ưu não, không tạp UẾ, VÔ 
thượng an ồn Niết-bàn, nhưng đạt được Niết-bàn vô thượng an ồn đối với 
người đó là trường hợp không thê có. Đó gọi là phi Thánh cầu. 

“Thế nào là Thánh cầu? Có một hạng người suy nghĩ như thế này, “Ta 
thật sự lệ thuộc tật bệnh, không bõ tìm cầu pháp tật bệnh. Ta thật sự lệ 
thuộc sự già, sự chết, sự sầu bi khổ não, sự tạp uế, không bõ sự tìm cầu 
pháp tạp uế. Vậy ta hãy tìm cầu cái không bệnh, vô thượng an ôn Niết- 
bàn. Tìm cầu cái không già, không chết, không sầu bi ưu não, không tạp 
uế, vô thượng an ồn, Niết-bàn.” Người ây bèn tìm cầu cái không bệnh, vô 
thượng an ồn Niết-bàn và đạt được không bệnh, vô thượng an ồn Niết- 
bàn đối với người ấy là trường hợp có thể có. Người đó tìm cầu cái 
không già, không chết, không sầu bi ưu não, không tạp uế, vô thượng an 
ồn Niết-bàn, và đạt được không già, không chết, không sầu bi ưu não, 
không tạp uế, vô thượng an ôn Niết-bàn đối với người đó là trường hợp 
có thể có. 

“Ta trước kia khi chưa chứng Vô thượng Chánh đăng chánh giác cũng 
suy nghĩ như vầy, “Ta thực sự lệ thuộc tật bệnh, không bõ tìm cầu sự tật 
bệnh. Ta thực sự lệ thuộc giả, chết, sầu bi ưu não, tạp uế, không bõ tìm 
cầu cái không già, không chết, không sầu bi ưu não, không tạp uế. Vậy ta 
có nên tìm cầu cái không bệnh, vô thượng an ồn Niết-bàn; tìm cầu cái 
không già, không chết, không [776b] sầu bi ưu não, không tạp uế, vô 
thượng an ôn Niết-bàn chăng?' 

“Ta vào thời thiếu niên trong trắng, mái tóc xanh mướt, cho đến thời 
tráng niên năm hai mươi chín tuôi, bấy giờ sống cực kỳ hoan lạc, vui 
đùa, trang sức, du hành. Ta vào lúc ây mặc dù cha mẹ khóc lóc, thân 
thuộc không ai vui, nhưng Ta cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, lìa 
bỏ gia đình, sống không gia đình, để học đạo; thủ hộ thân mạng thanh 
tịnh, thủ hộ khẩu và ý mạng thanh tịnh. Ta đã thành tựu giới thân ấy rồi, 
lại muốn tìm cầu sự không bệnh, vô thượng an ồn Niết-bàn; sự không 
già, không chết, không sầu bi ưu não, không tạp uế, vô thượng an ổn 
Niết-bàn, cho nên lại tìm nơi A-la-la Già-la-maŸ, hỏi rằng, “Thưa A-la- 
la, tôi muốn theo pháp của người để tu học phạm hạnh được chăng?' A- 





Š A-la-la Già-la-ma iƒ #š ## flllZ# FE. Pali: ÄJãra Kalãma. 





kinh LA-MA 807 





la- la trả lời rằng, 'Này Hiền giả, không có gì là không được. Hiền giả 
muốn hành thì hành." Ta lại hỏi, “Người làm thế nào để tự tri, tự giác, 

tự tác chứng pháp này?' A-la-la đáp, “Ta vượt qua tất cả thức xứ, đạt 
được vô sở hữu xứ, thành tựu an trụ. Do đó, pháp của ta được tự tri, tự 
giác, tự tác chứng.” Ta lại suy nghĩ như vây, “Không chỉ riêng A-la-la 
mới có niềm tin này. Ta cũng có niềm tin này. Không chỉ riêng A-la-la 
mới có tỉnh tấn này, Ta cũng có sự tỉnh tấn này. Không chỉ riêng A-la-la 
mới có tuệ này, Ta cũng có tuệ này." A-la-la đối với pháp này đã tự trị, 

tự giác, tự tác chứng. Ta muốn chứng pháp này nên sống cô độc, viễn ly, 
tại một nơi trống vắng, yên tĩnh. Sau khi tâm không phóng dật, tụ hành 
tinh cần, không bao lâu Ta chứng pháp ấy. Sau khi chứng pháp ấy rồi, 

Ta lại tìm đến chỗ A-la-la Già-la-ma, hỏi rằng, “Thưa A-la-la, phải 
chăng pháp này được tự tri, tự giác, tự tác chứng, nghĩa là vượt qua tất 
cả thức vô biên xứ,” đạt được vô sở hữu xứ, thành tựu an trụ?” A-la-la 
trả lời Ta rằng, “Hiền giả, đó là pháp ta tự tr1, tự giác, tự tác chứng, 
nghĩa là vượt qua tất cả thức vô biên xứ, đạt được vô sở hữu xứ, thành 
tựu an trụ.” A-la-la lại nói với Ta rằng, “Hiền giả, ấy là cũng như sự tác 
chứng của ta đối với pháp này, Hiền giả cũng vậy. Cũng như sự tác 
chứng của Hiền giả đối với pháp này, ta cũng vậy. Hiền giả, người hãy 
đến đây, cùng ta lãnh đạo đồ chúng này.' Đó là A-la-la đối xử với Ta 
với địa vị Tôn sư, coi Ta ngang hàng, tối thượng cung kính, tối thượng 
cúng dường, tối thượng hoan hý. 

“Ta lại suy nghĩ như vầy, [776c] “Pháp này không đưa đến trí; pháp này 
không đưa đến giác, không đưa đến Niết-bàn. Vậy Ta hãy xả bỏ pháp này, 
để cầu thêm nữa, sự không bệnh, vô thượng an ồn Niết-bàn; tìm cầu sự 
không già, không chết, không sầu bi ưu não, không tạp uế, vô thượng an 
ồn Niết-bàn.' Ta bèn bỏ pháp này đi tìm cầu sự không bệnh, vô thượng 
an ôn Niết-bản. 

“Rồi Ta đi đến chỗ Uất-đà-la La-ma Tử", hỏi rằng, “Thưa Uất-đà-la, tôi 
muốn ở trong pháp của người mà học hỏi, có thể được chăng? Uất-đà-la 
La-ma Tử trả lời Ta rằng, “Hiền giả, không có gì là không được. Người 





? Nguyên hán: vô lượng thức xứ. 
'“Uất-đà-la La-ma Tử #?liÈ## #š RE-ƒˆ. Pali: Udduka Rãmaputta. 





BØ@8 LA-MA 





muốn học thì học.” Ta lại hỏi, “Thưa Uất-đà-la, cha ngài là La-ma'', 
người tự tri, tự giác, tự tác chứng pháp gì?' Uất-đà-la La-ma Tử đáp, 
“Hiền giả, ta vượt qua tất cả vô sở hữu xứ, đạt được phi tưởng phi phi 
tưởng xứ, thành tựu an trụ. Hiền giả, pháp mà cha ta La-ma tự tri, tự giác, 
tự tác chứng, là pháp này." Ta lại suy nghĩ như vầy, “Không chỉ riêng La- 
ma mới có niềm tin này, Ta cũng có niềm tin này. Không chỉ riêng La- 
ma mới có sự tỉnh tấn này, Ta cũng có sự tỉnh tấn này. Không chỉ riêng 
La-ma mới có tuệ này, Ta cũng có tuệ này. La-ma đã tự tri, tự giác, tự tác 
chứng pháp này, tại sao ta lại không tự tri, tự giác, tự tác chứng pháp 
này?” Vì Ta muốn chứng pháp này, cho nên sống cô độc tại một nơI Xa 
vắng, không nhàn, yên. tĩnh, tâm không phóng dật, tu hành tinh cần. Sau 
khi Ta sông cô độc, viễn ly, tại một nơi trống vắng, yên tĩnh, không bao 
lâu chứng được pháp ấy. Khi chứng pháp ấy rồi, Ta lại đến Uất-đà-la La- 
ma Tử hỏi rằng, 'Thưa Uất-đà-la La-ma Tử, cha ngài là La-ma, phải 
chăng pháp này được tự tri, tự giác, tự tác chứng, nghĩa là vượt qua tất cả 
vô sở hữu xứ, đạt được phi tưởng, phi phi tưởng xứ, thành tựu an trụ?” 
Uất-đà-la La-ma Tử trả lời Ta rằng, “Hiền giả, cha ta là La-ma, đây là 
pháp được tự tri, tự giác, tự tác chứng, nghĩa là vượt qua tất cả vô sở hữu 
xứ, đạt được phi tưởng phi vôphi tưởng xứ, thành tựu an trụ.” Uất-đà-la 
lại nói với Ta rằng, “Cũng như cha ta La-ma tác chứng pháp này, Hiền 
giả cũng vậy. Cũng như Hiền giả tác chứng pháp này, cha ta cũng vậy. 
Hiền giả, hãy đến đây cùng ta lãnh đạo đồ chúng này." Uất-đà-la đối xử 
với Ta ngang địa vị Tôn sư, coi Ta cũng như bậc Tôn sư, tối thượng cung 
kính, tối thượng cúng dường, tối thượng hoan hỷ. 

“Ta lại suy nghĩ như vầy, [777a] “Pháp này không đưa đến trí, không đưa 
đến giác, không đưa đến Niết-bàn. Vậy Ta hãy xả bỏ pháp này đề đi tìm 
cầu thêm nữa, sự không bệnh, vô thượng an ổn Niết- bàn; tìm cầu sự 
không Đà, không chết, không sầu bị ưu não, không tạp uế, vô thượng an 
ồn Niết- bàn.' Ta liền xả bỏ pháp ấy để đi tìm cầu sự không bệnh, vô 
thượng an ồn Niết-bàn; tìm cầu sự không già, không chết, không sầu bi 
ưu não, không tạp uế, vô thượng an ồn Niết-bàn. 





'“Nhữ phụ La-ma }42## #š; đáng lẽ gọi là La-ma Tử, không hiểu tại sao ở đây 
lại nói như vậy. M 26 cũng chỉ gọi Rama (tên cha) thay vì gọi Uddaka hay 
Rãmaputfa (tên con). 





kinh LA-MA 809 





“Rồi Ta đi về phía nam núi Tượng TH ý đến tại Uất-tì-la'', một ngôi 
làng của Bả-ma- -môn tên gọi là Tư-na ° , đây là một khoảng đất xinh xắn, 

khả ái, núi rừng sầm uất, sông Nrliên- thiền VỚI dòng nước trong xanh 
chảy tràn lên bờ. Ta thấy khoảnh đất ấy, bèn nghĩ rằng, “Nếu một thiện 
gia nam tử muốn học đạo, nên ở nơi này mà học. Ta cũng học đạo; vậy 
Ta hãy ở nơi này mà học. Rồi Ta ô ôm cỏ đến cây Giác thọ'°. Đến nơi, Ta 
Tải CỎ xuống, trải n-sư-đàn lên và ngồi kiết già, kỳ hạn sẽ không rời khỏi 
chỗ ngồi cho đến khi nào chứng đắc lậu tận. Và Ta không rời khỏi chỗ 
ngồi cho đến khi chứng đắc lậu tận. 

“Ta tìm cầu sự không bệnh, vô thượng an ồn Niết- bàn, liền đạt được sự 
không bệnh, vô thượng an ổn Niết-bàn. Ta tìm cầu sự không già, không 
chết, không sầu bi ưu não, không tạp uế, vô thượng an ồn Niết-bàn, liền 
đạt được sự không già không chết, không ưu bị sầu não, không tạp uế, vô 
thượng an ổn Niết-bàn, sanh tri, sanh kiến, định đạo phẩm pháp”, “Sự 
sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, biết như thật 
không còn tái sanh nữa. 

“Khi Ta vừa chứng Vô thượng Chánh đăng chánh giác, liền nghĩ như vầy, 
“Ta sẽ thuyết pháp cho ai trước nhất?''° Rồi Ta lại nghĩ rằng, “Ta có nên 
đi đến thuyết pháp cho A-la-la Già-la-ma trước chăng?” 

“Lúc bấy giờ có Thiên thần trụ trong hư không nói với Ta rằng: “Đại 
Tiên Nhân, xin biết cho, A-la-la Già-la-ma vừa mạng chung đến nay đã 
được bảy ngày.” Ta cũng tự biết A-la-la Giả-la-ma đã mạng chung được 
bảy ngày. Ta lại nghĩ như vầy, “A-la-la Già-la-ma, thiệt thòi thay cho 
người ấy, không nghe được pháp này. Nếu được nghe pháp này, người ấy 





'“Tượng đỉnh sơn 5# TÑ1lI. Pãli: Gayãsisa. 

'ỞUất-t-la 2 ## 4#. Pali: Uruvelã. 

'“Tư-na #Wƒ7š. Pãli: Senä. 

''Ni-liên-thuyền JE3#F##. Pali: Nerañjarä. 

'° Giác thọ Z#jjj, tức cây bỏ- - 

''Định đạo phẩm pháp 2E # ñh Z#, bản Päli: akuppã me vimutti, sự giải thoát 





của Ta không dao động. 
'# Bản Hán có thể nhảy sót một đoạn, về Phạm thiên thỉnh Phật. Cf. M 26, ¡. 
167-170. 


Binồ LA-MA 





sẽ nhanh chóng biết rõ pháp tùy pháp °. 
“Khi Ta vừa chứng Vô thượng Chánh đăng chánh giác, liền nghĩ như vầy, 
“Ta sẽ thuyết pháp cho Uất-đà-la La-ma Tử trước nhất chăng?” Thiên 
thần lại trụ trong hư không nói với Ta rằng, “Đại Tiên Nhân, xin biết cho, 
Uất-đà-la La-ma Tử mạng chung đến nay đã hai [777b] tuần thất.” Ta 
cũng tự biết Uất đầu la La-ma Tử mạng chung đã hai tuần thất. Ta lại 
nghĩ như vầy, “Uất-đà-la La-ma Tử thiệt thòi thay cho người ấy, không 
nghe được pháp này. Nếu nghe được pháp này, người ấy sẽ nhanh chóng 
biết rõ pháp tùy pháp. 
“Khi Ta vừa chứng Vô thượng Chánh đăng chánh giác, Ta liền suy nghĩ 
như vầy, “Ta sẽ thuyết pháp cho ai trước nhất?' Rồi Ta lại nghĩ rằng, 
“Xưa kia, năm Tỳ-kheo theo hầu hạ Ta, giúp Ta nhiều điều hữu ích. Khi 
Ta tu hành khổ hạnh, năm Tỳ-kheo ấy đã thừa sự Ta. Nay Ta có nên 
thuyết pháp cho năm Tỳ-kheo trước kia chăng?° Rồi Ta lại nghĩ rằng, 
“Năm Tỳ-kheo thuở xưa ấy, bây giờ đang ở đâu?? Băng thiên nhãn thanh 
tịnh vượt hắn người thường, Ta thấy năm Tỳ-kheo đang ở tại Ba-la-nai”', 
Tiên nhân trú xứ, trong vườn Lộc giả. 
“Ta tùy thuận trụ dưới gốc cây Giác thọ. Sau đó Ta thu vén y, ôm bát đi 
về Ba-la-nai, đến đô ấp Gia-thí'. Bấy giờ Dị học Ưu-đà”, từ xa trông 
thấy Ta đi đến, bèn nói với Ta rằng, “Hiền giả Cù-đàm, các căn thanh 
tịnh, hình sắc thù diệu, khuôn mặt ngời sáng. Hiền giả Cù-đàm, ai là Tôn 
sư? Theo ai học đạo? Tin tưởng pháp của ai?? Lúc bấy giờ Ta liền nói bài 
kệ đề trả lời Ưu-đà rằng: 

Ta tôi thượng chiến thắng; 

Nhiễm trước pháp đã trừ; 

Giải thoát ải diệt tận; 

Tự giác, không Tôn sư. 





Nguyên bản Hán: pháp thứ pháp 3š1X#. Đoạn Päli tương đương không có từ 
liên hệ, nhưng thông thường là đhammanudhamma. 

= Ba-la-nal, Tiên nhơn trụ xứ, Lộc giả uyễn 42 ZšfIlLN fEJ&jEf 2E. Pali: 
BaãrãnasI Isipatanam Migadayo. 

”Gia-thi đô ấp JJIJƑ' #3. Tức PI. Kãsi,vương quốc. Nhưng trong bản Hán, nó 











là một thị trần. Có thể là Kãsinigama, một thị trấn trong ãsi. 
^“ Ưu-đà { lừ. Pãli: Upaka, một tu sỹ Tà mạng (ãjTvaka). 





kinh LA-MA 811 


Bậc Vô đẳng, Đại hùng, 

Tự giác, Vô thượng giác, 

Như Lai, Tháy Trời Người, 

Biến Tri, thành tựu lực. 
“Ưu-đà hỏi rằng: 
“Hiền giả Cù-đàm tự cho là đã chiến thắng tất cả chăng?” 
““Ƒa lại nói bài kệ trả lời rằng: 

Đáng Chiên thăng như vậy 

Các lậu đã tận trừ. 

Ta sát hại ác pháp, 

Nên Ta đã chiên thăng. 
“Uu-đà lại hỏi Ta rằng: 
“Hiền giả Cù-đàm, bấy giờ muốn đi về đâu?” 
“Bấy giờ Ta nói bài kệ rằng: 

Ta đến Ba-la-nại, 

Đóng trông diệu cam lô, 

Chuyên pháp luân vô thượng 

Chưa ai chuyên trong đời. 
“Ưu-đà lại nói với Ta rằng: 
“Hiền giả Cù-đàm, mong có thể là như vậy.” 
“Rồi vị ấy bước sang con đường tắt mà đi trở lui. 
“Ta một mình đi đến Tiên nhân trụ xứ, [777c] trong vườn Lộc dã. Bấy 
gIỜ năm Ty-kheo từ xa trông thấy Ta đi đến, ai cũng lập giao ƯỚC VỚI 
nhau rằng, 'Chư Hiền, nên biết đó là Sa-môn Cù-đàm đang đi đến. Người 
ây đa dục, đa cầu, ăn với loại âm thực thù diệu, bằng cơm gạo trắng ngon 
lành, cùng với bột, tô, mật, và bôi xoa thân thể bằng dầu mè nay lại đến 
đây. Các vị cứ ngồi. Chớ nên đứng dậy đón tiếp, cũng đừng làm lễ. Dành 
săn cho một chỗ đó, nhưng đừng mời ngôi, hãy nói răng “Nếu bạn muốn 
ngôi, xIn cứ tùy ý.) 
“Rồi Ta đi đến chỗ năm Tỳ-kheo. Bấy giờ năm Tỳ-kheo không kham nổi 
uy đức tối thắng thù diệu của Ta, tức thì rời chỗ ngồi đứng dậy, người thì 
ôm y bát của Ta, người thì trải chỗ ngồi, người thì lấy nước cho Ta rửa 
chân. Ta nghĩ rằng, 'Những người ngu sỉ này sao lại không bền chí, đã tự 


Binh LA-MA 





mình thiết lập điều ước hẹn, rồi lại làm trái điều giao hẹn." Ta biết như 
vậy rồi bèn ngồi trên chỗ ngồi mà năm Tỳ-kheo đã dọn sẵn. Khi ấy năm 
Tỳ-kheo gọi thăng tên họ Ta và xưng hô với Ta là “Bạn”. 

“Ta nói với họ rằng, “Ta là Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, 

các người đừng gọi thắng tên họ Ta, cũng đừng gọi Ta là “Bạn.” Vì sao 
vậy? Ta vì tìm cầu sự không bệnh, vô thượng an ồn Niết- bàn, và đạt 
được sự không bệnh, vô thượng an ôn Niết-bàn. Ta tìm cầu sự không già, 
không chết, không sầu bi ưu não, không tạp uế, vô thượng an ồn Niết-bàn, 
và đạt được sự không già, không chết, không sầu bi ưu não, không tạp uế, 
vô thượng an ôn Niết-bàn. Đã sanh tri, sanh kiến, định đạo phâm pháp,” 
“Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không 
còn tái sanh nữa.” Họ nói với Ta rằng: 

“Này bạn Cù-đàm, trước kia bạn hành như vậy, đạo tích như vậy, khổ 
hạnh như vậy mà còn chưa chứng được pháp thượng nhân, gần kề với 
Thánh tri, Thánh kiến,” huống, là ngày hôm nay đa dục, đa cầu, ăn với 
thực phẩm thù diệu với gạo trắng ngon lành, cùng với bột, tô, mật, bôi 
xoa thân thể bằng dầu mè chăng? 


“Ta lại nói rằng: 

“ Này năm Tỳ-kheo, các ngươi trước kia có bao giờ thấy Ta như vậy, với 
các căn thanh tịnh, rạng rỡ sáng ngời chăng? 

“Bấy giờ năm Tỳ-kheo lại trả lời với Ta rằng: 

“Trước kia chúng tôi chưa từng thấy bạn với các căn thanh tịnh, rạng TỠ 
sáng ngời. Này bạn Cù-đàm, nay bạn với các căn thanh tịnh, hình sắc thù 
diệu khuôn mặt sáng ngời. 

“Ta lúc ấy nói với họ rằng: 


“TNày năm Tỳ-kheo, có hai lôi sông cực đoan mà những người học đạo 





*® Hán: khanh ư ngã ffJ ÿŠ`‡k. Pãli: Zvusoväadena ca samudäcaranii, họ xưng hô với 
Ta là “ãvuso” (Bạn, hay Hiền giả). 

















® Đạo phẩm pháp ìlï;ï)š, pháp dẫn đến phát sanh minh trí (PI. vijjãbhãgiya); 
xem kinh §1. Xem thêm kinh 72: trụ đạo phẩm pháp 43 in}. 

3 Nhân thượng pháp sai giáng Thánh tri Thánh kiến Á_E-}£32⁄##EZIIRE hi, PI.: 
uftarimanussadhammä alamañänadassavisesam. Hán: sai giáng 2SlfÊ, dịch từ tương 
































đương PI.: z/z;;: hoàn toàn, chân thật; giới từ cường điệu. 


kinh LA-MA 813 





không nên học. Một là đắm trước dục lạc, nghiệp hèn hạ, là lỗi sống của 
phàm phu. Hai là tự gây phiền, tự gây khổ, không phải là pháp Hiền 
Thánh, không tương ưng với cứu cánh. Này năm Tỳ-kheo, xả bỏ hai 
cực đoan ấy, có con đường giữa, thành minh, [778a] thành trí, thành tựu 
định, đạt đến tự tại, đưa đến trí, đưa đến giác, dẫn đến Niết-bàn. Đó là 
con đường tám chánh,” từ chánh kiến cho đến chánh định là tám. 

“Rồi Ta lần lượt giáo hóa năm Tỳ-kheo. Khi giáo hóa cho hai người thì 
ba người đi khất thực. Ba người mang thức ăn về cho đủ sáu người ăn. 
Khi giáo hóa cho ba người thì hai người đi khất thực. Hai người mang 
thức ăn về cho đủ sáu người ăn. Ta giáo hóa như vậy, họ tìm cầu sự 
không bệnh, vô thượng an ôn Niết-bàn, và đạt được sự không bệnh, vô 
thượng an ôn Niết-bàn. Họ tìm cầu sự không già, không chết, không sầu 
bi ưu não, không tạp uế, vô thượng an ồn Niết-bàn, và đạt được sự không 
già, không chết, không sầu bi ưu não, không tạp uế và vô thượng an ôn 
Niết-bàn; sanh tri, sanh kiến, định đạo phẩm pháp, “Sự sanh đã dứt, phạm 
hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, biết như thật không còn tái sanh 
nữa. ` 

“Rồi Thế Tôn lại nói với họ rằng: 

“Này năm Tỳ-kheo, có năm thứ công đức của dục, khả ái, khả lạc, khả ý, 
khả niệm, hoàn toàn tương ưng với dục. Đó là sắc được biết bởi mắt, 
tiếng được biết bởi tai, hương được biết bởi mũi, vị được biết bởi lưỡi, 
xúc được biết bởi thân. Này năm Tỳ-kheo, phàm phu ngu si, không đa 
văn, không gặp thiện hữu, không biết Thánh pháp, không được chế ngự 
trong Thánh pháp, chúng xúc chạm, đắm nhiễm, tham ái, đính trước, kiêu 
ngạo mà thọ nhập, không biết sự nguy hiểm, không thấy sự xuất yếu. 
Nên biết chúng nghe theo Ác ma, làm theo Ác ma, rơi vào Ác ma, bị lưới 
Ma quấn chặt, bị cùm Ma khóa chặt, không thoát khỏi sự trói buộc của 
Ma. Này năm Tỳ-kheo, cũng như nai rừng bị dây buộc chặt nên biết nó 
phải nghe theo thợ săn, làm theo thợ săn, rơi vào tay thợ săn, bị lưới thợ 
săn quấn chặt, khi thợ săn đến, không thê trốn thoát. Cũng vậy, năm Tỳ- 
kheo, phàm phu ngu si, không đa văn, không gặp thiện hữu, không biết 
Thánh pháp, không điều ngự trong Thánh pháp, chúng đối với năm thú 
diệu dục mà xúc chạm, đắm nhiễm, tham ái, dính trước, kiêu ngạo, lăn xả 




















% Bát chánh đạo /\IE3Ă. 





BinH LA-MA 





vào, thọ dụng mà không thấy sự nguy hiểm, không thấy sự xuất yếu. Nên 
biết, chúng phải nghe theo Ác ma, làm theo Ác ma, rơi vào tay Ác ma, bị 
lưới Ma quấn chặt, bị dây Ma trói xiết, không thoát khỏi sự trói buộc của 
Ma. 

“Này năm Tỳ-kheo, đa văn Thánh đệ tử, gặp thiện tri thức, hiểu biết 
Thánh pháp, điều ngự trong Thánh pháp, những vị ấy đối với năm diệu 
dục, không xúc, không nhiễm, không tham, không trước, cũng không 
kiêu ngạo mà thọ nhập, mà thấy sự nguy hiểm, thấy sự xuất yêu. Nên biết, 
họ không nghe theo Ác ma, không làm theo Ác ma, không bị rơi vào 
[778b] tay Ác ma, không bị lưới Ma quấn chặt, không bị dây Ma trói siết, 
bèn thoát khỏi sự trói buộc của Ma. Này năm Tỳ-kheo, cũng như nai 
rừng thoát khỏi trói buộc, nên biết nó không phải nghe theo thợ săn, 
không phải làm theo thợ săn, không rơi vào tay thợ săn, không bị lưới thợ 
săn quấn chặt, không bị dây thợ săn buộc siết. Khi thợ săn đến, nó có thê 
trốn thoát. Cũng vậy, này năm Tỳ-kheo, đa văn Thánh đệ tử gặp thiện tri 
thức, hiểu biết Thánh pháp, điều ngự trong Thánh pháp, vị ấy đối với 
năm công đức của dục không xúc, không nhiễm, không tham không 
trước, cũng không kiêu ngạo mà thọ nhập, mà thấy sự nguy hiểm, thấy sự 
xuất yếu. Nên biết những người ấy không phải nghe theo Ác ma, không 
phải làm theo Ác ma, không rơi vào tay Ma, không bị lưới Ma quấn chặt, 
không bị dây Ma buộc siết, bèn thoát khỏi sự trói buộc của Ma. Này năm 
Tỳ-kheo, nếu lúc Như Lai xuất hiện trong thế gian, là Vô Sở Trước, 
Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, là Phật, Thế Tôn. Vị 
ây đoạn trừ cho đến năm triềỀn cái, những thứ làm tâm tạp uế, tuệ yếu 
kém, ly dục, ly ác bất thiện pháp cho đến chứng đắc Tứ thiền thành tựu 
an trụ. 

“Vị ấy với định tâm thanh tịnh, như vậy, không uế, không phiền, nhu 
nhuyến, an trụ vững vàng, đạt đến bất động tâm, tu học và tác chứng Lậu 
tận trí thông. Vị ấy biết như thật đây là Khỏ, biết như thật đây là Khổ tập, 
biết như thật đây là Khổ diệt, đây là Khổ diệt đạo. Biết như thật đây là 
lậu, đây là lậu tập, đây là lậu diệt, đây là lậu diệt đạo. Vị ấy biết như vậy, 
thấy như vậy, tâm giải thoát dục lậu, tâm giải thoát hữu lậu, vô minh lậu. 
Giải thoát rồi biết mình đã giải thoát, biết như thật rằng “Sự sanh đã dứt, 
phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa. 


kinh LA-MA 815 





Vị ây bây giờ tự tại đi, tự tại đứng, tự tại ngồi, tự tại nằm. Vì sao vậy? Vị 
ây đã tự mình thấy rõ vô lượng pháp ác bất thiện đã diệt tận. Cho nên, vị 
ấy tự tại đi, tự tại đứng, tự tại ngồi, tự tại nằm. Này năm Tỳ-kheo, cũng 
như trong khu rừng vắng, nơi không có bóng người, ở đó nai rừng tự tại 
đi, tự tại đứng, tự tại ngồi, tự tại nằm. Vì sao vậy? Nai rừng ấy không 
nằm trong cảnh giới của thợ săn. Cho nên nó tự tại đi, tự tại đứng, tự tại 
ngồi, tự tại nằm. Cũng vậy, này năm Tỳ-kheo, Tỳ-kheo lậu tận, chứng 
đắc vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, biết như thật “Sự sanh đã dứt, 
phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã làm xong, [778e] không còn tái 
sanh nữa.” VỊ ây lúc bấy giờ tự tại đi, tự tại đứng, tự tại ngồi, tự tại năm. 
Vì sao vậy? Vì vị ấy tự mình thấy vô lượng pháp ác bất thiện đã diệt tận, 
cho nên tự tại ổi, tự tại đứng, tự tại ngồi, tự tại nằm. 

“Này năm Tỷ-kheo, đó gọi là giải thoát vô dư, đó gọi là sự không bệnh, 
vô thượng an ồn Niết- bàn. Đó gọi là sự không già không chết, không sầu 
bi ưu não, không tạp ué, vô thượng an ôn Niết-bàn.” 


Đức Phật thuyết như vậy, Tôn giả A-nan và các Tỳ-kheo sau khi nghe 
Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành. 


n1 


205. KINH NGŨ HẠ PHÁN KÉT 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Phật trú tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng Lâm, vườn Cấp Cô 
Độc. 
Bấy giờ Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo rằng: 
“Ta đã từng nói năm hạ phần kết', các ngươi có thọ trì chăng?” 
Các Tỳ-kheo im lặng không trả lời. Thế Tôn lại hỏi đến lần thứ ba: 
“Ta đã từng nói năm hạ phần kết, các ngươi có thọ trì chăng?” 
Các Tỳ-kheo im lặng không trả lời đến lần thứ ba. Lúc bấy giờ Tôn giả 
Man Đồng tử”, từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay hướng về Phật bạch rằng: 
“Thế Tôn đã từng nói năm hạ phần kết. Con có thọ trì.” 
Thế Tôn hỏi: 
“Này Man Đồng tử, Ta đã từng nói năm hạ phần kết, ngươi có thọ trì 
chăng?” 
Tôn giả Man Đồng tử đáp: 
“Thế Tôn nói dục là hạ phần kết thứ nhất, con thọ trì như vậy. Nhuế, thân 
kiên, giới thủ và nghi, Thê Tôn nói nghi là hạ phân kêt thứ năm, con thọ 
trì như vậy.” 
Thế Tôn quở rằng: 
“Man Đồng tử, ngươi sao lại thọ trì rằng Ta nói năm hạ phần kết như vậy? 
Man Đông tử, ngươi nghe từ miệng ai mà thọ trì răng Ta nói năm hạ 
phân kêt như vậy?” 
“Này Man Đồng tử, há không phải số đông các người Dị học cật vấn chỉ 
trích ngươi với thí dụ vê trẻ nÍt sơ sanh này chăng? Này Man Đông tử, 
con nít mới sanh mềm yếu, nằm ngủ, trong ý còn không có ý tưởng về 
dục tưởng, há lại có quấn chặt nơi dục chăng? Nhưng kết sử nằm trong 





Ngũ hạ phần kết †Tr F2} ##, năm loại kết sử đưa đến sự tái sanh ở dục giới.Cf. 
Tập dị (tr. 419c7): ngũ thuận hạ phần kết TrIIÄ F2}. Päli: paãcorambhägiyäni 
samyojanani. M 64 (1. 432). 

“Man Đồng tử Ãế fï-ƒˆ. Pãli: Mãluñkyãputta. 








kinh NGUÕ HAÏ PHAÀN KEÁT 817 


bản tính của chúng nên nói là dục tùy miên'. Này Man Đồng tử, con nít 
mới sanh, mềm yếu, nằm ngửa mà ngủ, ý tưởng về chúng sanh còn 
không có, há lại có tâm bị quấn chặt nơi sân nhuế chăng? Nhưng do kết 
sử năm trong bản tính của nÓ, nên nói là nhuế tùy miên”. Này Man Đồng 
tử, con nít mới sanh mềm yếu, nằm ngửa mà [779a] ngủ, ý tưởng về tự 
thân còn không có, há lại có quấn chặt nơi thân chăng? Nhưng do kết sử 
ở nơi bản tính của nó nói là thân kiến tùy miên'. Này Man Đồng tử, con 
nít mới sanh mềm yếu, nằm ngửa mà ngủ, ý tưởng về giới còn không có 
há lại có tâm quấn chặt nơi giới chăng? Nhưng do kết sử nơi bản tính của 
nó nên nói là giới thủ tùy miên". Này Man Đồng tử, con nít mới sanh 
mềm yếu, ý tưởng về pháp còn không có, há lại có tâm quấn chặt nơi 
pháp chăng? Nhưng do kết sử nơi bản tính của nó nên nói là nghi tùy 
miên”. Há không phải số đông các dị học đem thí dụ con nít mới sanh này 
mà chỉ trích cật vấn ngươi chăng?” 

Lúc bấy giờ, Tôn giả Man Đồng tử bị Thế Tôn quở trách ngay mặt, trong 
lòng rầu rĩ, cúi đầu im lặng, không còn lời lẽ biện bạch, suy nghĩ mông 
lung. Thế Tôn sau khi mắng Tôn giả Man Đồng tử ngay mặt rồi, ngồi im 
lặng. Lúc ây Tôn giả A-nan đứng sau Thế Tôn, cầm quạt quạt Phật. Rồi 
Tôn giả A-nan chắp tay hướng về Đức Phật, bạch: 

“Bạch Thế Tôn, hôm nay thật đúng lúc, bạch Thiện Thệ, nay thật đúng 
lúc, nếu Thế Tôn nói cho các Tỳ-kheo nghe năm hạ phần kết. Các Tỳ- 
kheo sau khi nghe Thế Tôn dạy sẽ khéo léo thọ trì.” 

Thế Tôn nói: 

“Này A-nan, hãy lắng nghe, hãy khéo tư niệm!” 

Tôn giả A-nan bạch Phật: 





*Nguyên Hán:Dục sử X f#. Nguyên Pãli (=Skt.) amusaya, do gốc động từ anu- 
seíi (Skt. anuýayaíe): nằm phục theo, nhưng Hán dịch hiểu từ gốc am-sevzii: 
phục vụ theo. Ở dâytheo định nghĩa vừa thấy đoạn trên, dịch là tùy miên (dịch 
ngữ thông dụng của Huyền Trang). 

*“Nhuế sử šB 4Ÿ; Pãli: vyãpãdãnusayo, sân tùy miên. 

“Thân kiến sử ‹ lủ f#; Päli: sakkãyadihänusayo, hữu thân kiến tùy miên. 

“Giới thủ sử #È fW\ {Ÿ; P8li: siabbafaparamasanusayo, giới câm thủ tùy miên. 
Nghi sử §É {†; Päli: vicikicchãnusayo, nghi tùy miên. 


Bin§ NGUÕ HAÏ PHAÀN KEÁT 





“Xin vâng lời lắng nghe.” 

Phật nói: 

“*A-nan, ở đây có một hạng người bị dục quấn chặt. Dục tâm sanh rồi 
mà không biết như thật về sự xả ly; do không biệt như thật về sự xả ly, 
nên tham dục càng tăng thạnh, không thê chê trừ. Đó là hạ phân kết. 
“A-nan, ở đây có một hạng người bị nhuế quấn chặt. Nhuế tâm sanh rồi 
mà không biết như thật về sự xả ly. Do không biết như thật xả ly sân 
nhuế càng tăng thạnh, không thê chế trừ. Đó là hạ phần kết. 

“A-nan, ở đây có một hạng người bị thân kiến quấn chặt. Thân kiến tâm 
sanh rồi mà không biết như thật về sự xả ly. Do không biết như thật xả ly, 
thân kiến càng tăng thạnh, không thể chế trừ. Đó là hạ phần kết. 

“A-nan, ở đây có một hạng người bị giới thủ quấn chặt. Giới thủ tâm 
sanh rồi mà không biết như thật về sự xả ly. Do không biết như thật xả 
ly, giới thủ càng tăng thạnh. Không thê chê trừ. Đó là hạ phân kêt. 
“A-nan, ở đây có một hạng người bị nghi quấn chặt. Nghi tâm sanh rồi 
mà không biết như thật về sự xả ly, nghi càng tăng thạnh. Không thể chế 
trừ. Đó là hạ phần kết. 

“Này A-nan, y trên đạo, y trên đạo tíchŸ để đoạn trừ năm hạ phần kết. 
Nếu không y trên đạo này, không y trên đạo tích này mà đoạn trừ được 
năm hạ phần kết, trường hợp này không thê có. 

“A-nan, [779b] cũng như có người muốn tìm lõi cây chắc thật. Vì để tìm 
lõi cây chắc thật nên y xách búa vào rừng. Người â Ấy thấy một gốc cây đã 
đầy đủ rễ, thân, cành, lá và lõi. Nhưng nếu người ấy không chặt nơi rễ 
nơi thân mà tìm được cái gì chắc thật mang về, trường hợp này không thể 
có. Cũng vậy, này A-nan, phải y trên đạo, y trên đạo tích để đoạn trừ năm 
hạ phần kết. Nếu không y trên đạo này, không y trên tích này mà đoạn 
trừ được năm hạ phân kêt, trường hợp này không thê có. 

“Này A-nan, y trên đạo, y trên đạo tích để đoạn trừ năm hạ phần kết. Nếu 
ai y trên đạo nảy, y trên tích này mà đoạn trừ năm hạ phân kêt, trường 
hợp này tất có. 








ở Đạo, và tích ÀlƑ. PI.: maggo, patipadä. 

















°Thật Ÿï; Pãli: sãrz, vừa có nghĩa chắc thật, vừa có nghĩa lõi cây. 





kinh NGUÕ HAÏ PHAÀN KEÁT 819 


“A-nan, cũng như một người muốn tìm lõi cây chắc thật. Vì để tìm lõi 
cây chắc thật, y xách búa vào rừng. Người ấy thấy một gốc cây đã đầy đủ 
rễ, thân, cành, và lá với lõi. Nếu người ấy chặt nơi rễ, nơi thân và được 
cái chắc thật để mang về, trường hợp này chắc có. Cũng vậy này A-nan, 
y trên đạo và y trên tích để đoạn trừ năm hạ phần kết. Nếu ai y trên đạo 
này và y trên tích này mà đoạn trừ được năm hạ phần kết trường hợp này 
tất có. 

“Này A-nan, y trên đạo nào, y trên tích nào để đoạn trừ năm hạ phần kết? 
A-nan, hoặc có một hạng người bị dục quấn chặt. Nếu dục triền đã sanh, 
liền biết như thật về sự xả ly; biết như thật về sự xả ly rồi dục triỀn nơi 
người ấy liền diệt. A-nan, ở đây một người bị nhuế quấn chặt; nếu nhuế 
triỀền phát sanh, liền biết như thật về sự xả ly. Nếu biết như thật về sự xả 
ly rồi, nhuế triền nơi người ấy liền diệt. A-nan ở đây có một người bị 
thân kiến quấn chặt. Nếu thân kiến đã quấn chặt, liền biết như thật về sự 
xả ly. Biết như thật về sự xả ly rồi, thân kiến triền nơi người ấy liền diệt. 
A-nan, ở đây có một người bị giới thủ quấn chặt. Nếu giới thủ triền đã 
sanh, liền biết như thật về sự xả ly. Biết như thật về sự xả ly tồi, giới 
thủ triển nơi người ấy liền diệt. A-nan, ở đây một người bị nghĩ quấn 
chặt, nếu nghĩ triỀn đã sanh, liền biết như thật về sự xả ly. Biết như thật 
về sự xả ly rồi, nghỉ triền nơi người ấy liền diệt. 

“Này A-nan, y trên đạo này, y trên đạo tích này mà đoạn trừ năm hạ phần 
kết. 

“Này A-nan, cũng như sông Hằng-già với nước chảy tràn lên bờ. Nếu có 
một ngưỜi . đến, có công việc ở bờ bên kia nên muốn qua sông. Người ấy 
suy nghĩ rằng, “Sông Hằng-già này nước chảy tràn lên bờ. Ta có công 
việc bờ bên kia nên muốn qua sông. Nhưng tự thân ta không đủ sức để 
bình an lội sang bờ bên kia.” A-nan, nên biết rằng người ấy không đủ sức. 
Cũng vậy, này A-nan, nếu ai đối với sự chứng giác, với tịch diệt, với 
Niết-bàn mà tâm không thú hướng, không thanh tịnh, không trụ nơi giải 
thoát; A-nan, nên biết người ấy [779c] cũng giống như người gầy yếu 
không sức lực kia. 

“A-nan, cũng như sông Hằng-già với nước chảy tràn lên bờ. Nếu có một 
người đến, có công việc ở bờ bên kia nên muốn qua sông. Người ấy nghĩ 
rằng, “Sông Hằng-già này với nước chảy tràn lên bờ. Ta có công việc ở 
bờ bên kia. Tự thân ta đủ sức để bình an lội qua bờ bên kia.” A-nan, nên 





Rinb NGUÕ HAÏ PHAÀN KEÁT 


biết rằng người ấy đủ sức. Cũng vậy, này A-nan, nếu ai đối với sự chứng 
giác, với tịch diệt, với Niết-bàn, mà có tâm thú hướng, thanh tịnh mà trụ 
nơi giải thoát; A-nan, nên biết, người này cũng như người có sức lực kia. 
“Này A-nan, cũng giống như giòng nước lũ'° rất sâu, rất rộng, chảy xiết, 
cuốn trôi nhiều thứ, mà ở quãng giữa không thuyền, không cầu, giả sử có 
một người đến, có công VIỆC ở bờ bên kia, nên tìm cách để qua. Khi tìm 
cách để qua, người ấy nghĩ rằng, “Nay giòng nước lũ này rất sâu, rất rộng, 
chảy xiết, cuốn trôi mọi thứ, ở khoảng giữa lại không có thuyền, không 
cầu đề có thể qua. Với phương tiện để ta có thể bình an sang bờ bên kia. 
Ta có công việc ở bờ bên kia cần đi qua. Với phương tiện nào để ta có 
thể bình an qua bờ bên kia?' Rồi người ấy lại nghĩ rằng, “Bây giờ ở bờ 
bên này ta hãy thu lượm cỏ, cây buộc lại mà làm chiếc bè để bơi sang.” 
Người ấy bèn ở bên này thu lượm cỏ cây buộc lại làm thành chiếc bè, rồi 
bình an bơi sang bờ bên kia. Cũng vậy, này. A-nan, Tỳ-kheo phan duyên 
vào sự yêm ly, y trên sự yêm ly, an trụ nơi yêm ly, đo làm an tịnh thân ác, 
do tâm nhập ly định, ly dục, ly ác bất thiện pháp, có tầm có tứ, có hỷ lạc 
do ly dục sanh, chứng đắc Sơ thiền thành tựu an trụ. Vị ấy y trên xứ này 
mà quán sát sự hưng suy của thọ. Vị ấy y trên xứ này mà quán sát sự 
hưng suy của thọ rồi, an trụ nơi đó, tất chứng đắc lậu tận. Giả sử trụ nơi 
đó mà không chứng đắc lậu tận, tất sẽ thăng tiễn và đạt đến tịch tịnh xứ. 
“Rồi vị ấy tầm tứ tịch tịnh, nội tĩnh, nhất tâm, không tầm không tứ, hỷ lạc 
do định sanh, chứng đắc Nhị thiền, thành tựu an trụ. Vị ây y trên xứ này 
mà quán sát sự hưng suy của thọ. Vị ấy sau khi y trên xứ này mà quán sát 
sự hưng suy của thọ TỒi, an trụ nơi đó tất chứng đắc lậu tận. Giả sử an trụ 
nơi đó mà không chứng đắc lậu tận, tất sẽ thăng tiễn và đạt đến tịch tịnh 
xứ. 

“Thế nào là thăng tiến và đạt đến tịch tịnh xứ? Vị ấy ly hỷ dục, an trụ xả 
vô cầu, với chánh niệm chánh trí, thân cảm thọ lạc, điều mà Thánh nói là 
Thánh xả, với niệm an trú lạc, chứng đắc Tam thiền, thành tựu an trụ. Vị 
ấy y trên xứ này mà quán sát sự hưng suy của thọ. Vị ấy sau khi y trên xứ 
này mà quán sát [780a] sự hưng suy của thọ rồi, an trụ nơi đó tất chứng 
đắc lậu tận. Giả sử an trụ nơi đó mà không chứng đắc lậu tận, tất sẽ thăng 





'"Nguyên Hán: sơn thủy, nước trên núi đỗ xuống. Xem thí dụ về chiếc bè trong 
kinh 200 trên. 





kinh NGUÕ HAÏ PHAÀN KEÁT 821 


tiến và đạt đến Tịch tịnh xứ. 

“Thế nào là thăng tiến và đạt đến tịch tịnh xứ? Vị ấy diệt lạc, diệt khổ, ưu 
hỷ vốn cũng đã diệt, không lạc, không khổ, xả niệm thanh tịnh, chứng 
đắc đệ Tứ thiền, thành tựu an trụ. Vị ây y trên xứ này mà quán sát sự 
hưng suy của thọ. Vị ấy sau khi y trên xứ này mà quán sát sự hưng suy 
của thọ rồi, an trụ nơi đó tất chứng đắc lậu tận. Giả sử an trụ nơi đó mà 
không chứng đắc lậu tận, tất sẽ thăng tiễn và đạt đến tịch tịnh xứ. 

“Thế nào là thăng tiến và đạt đến tịch tịnh xứ? Vị ấy vượt qua tất cả sắc 
tưởng, diệt hữu đối tưởng'', không suy niệm đến bất cứ loại tưởng nào, 
nhập không vô biên, chứng không vô biên xứ, thành tựu an trụ. Vị ấy y 
trên xứ này mà quán sát sự hưng suy của thọ. Vị ấy sau khi y trên xứ này 
mà quán sát sự hưng suy của thọ rồi, an trụ nơi đó tất chứng đắc lậu tận. 
Giả sử an trụ nơi đó mà không chứng đắc lậu tận tất sẽ thăng tiến và đạt 
đến tịch tịnh xứ. 

“Thế nào là thăng tiến và đạt đến tịch tịnh xứ? Vị ấy vượt qua tất cả 
không vô biên xứ, nhập thức vô biên, chứng thức vô biên xứ, thành tựu 
an trụ. Vị ấy y trên xứ này mà quán sát sự hưng suy của thọ. Vị ấy sau 
khi y trên xứ này mà quán sát sự hưng suy của thọ rồi, an trụ nơi đó tất 
chứng đắc lậu tận. Giả sử an trụ nơi đó mà không chứng đắc lậu tận, tất 
sẽ thăng tiễn và đạt đến tịch tịnh xứ. 

“Thế nảo là thăng tiễn và đạt đến tịch tịnh xứ? Vị ây vượt qua tất cả thức 
vô biên xứ, nhập vô sở hữu, chứng vô sở hữu xứ, thành tựu an trụ. Nơi vị 
ây nếu có những cảm thọ nào, hoặc lạc, khổ, hoặc không lạc, không khổ, 
vị ấy quán sát cảm thọ này là vô thường, quán hưng suy, quán vô dục, 
quán diệt, quán đoạn, quán xả. Vị ấy sau khi như vậy quán thọ này là vô 
thường, quán hưng suy, quán vô dục, quán diệt, quán đoạn, quán xả rồi, 
liền không còn chấp thủ đối với thế gian này. Sau khi không còn chấp thủ 
đối với thế gian này, liền không sợ hãi. Do không sợ hãi mà nhập Niết- 
bàn. Biết như thật “Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã 





l4 


'' Hữu ngại tưởng £ïff#ƒÕl; những nơi khác cũng trong bản Hán này, nói là hữu 
đối tưởng. Những tưởng tương ưng với nhãn thức thuộc sắc tưởng. Những 
tưởng tương ưng với bốn thức tiếp theo thuộc hữu đối tưởng, (giải thích của 
Pháp uấn 8, No.1537 tr.488c). PÌ.: patighasaññä. 


























Binh NGUÕ HAÏ PHAÀN KEÁT 





làm xong, không còn tái sanh nữa. ° 

“Cũng như cách thôn không xa có một bụi chuối to lớn, nếu có một 
người xách búa đến đốn ngã cây chuối, xẻ thành mảnh, xả làm mười 
phần, hoặc làm trăm phần. Sau khi xả làm mười phần hoặc trăm phần rồi, 
bèn vạch từng sợi, nhưng mắt chuối không tìm thấy, há lại tìm thấy lõi 
được sao? A-nan, cũng vậy, Tỳ-kheo nếu có những cảm thọ nào, hoặc lạc, 
hoặc khổ, hoặc không khổ không lạc, vị ấy quán cảm thọ này là vô 
thường, quán hưng suy, quán vô dục, quán diệt, quán đoạn, quán xả. VỊ 
ấy sau khi như vậy, quán sát thọ này là vô thường, quán hưng suy, [780b | 
quán vô dục, quán diệt, quán đoạn quán xả rồi, liền không còn chấp thủ 
đối với thế gian này. Sau khi không còn chấp thủ đối với thế gian này, 
liền không sợ hãi. Do không sợ hãi mà nhập Niết-bàn. Biết như thật rằng 
“Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không 
còn tái sanh nữa. ”” 

Lúc bấy giờ Tôn giả A-nan chắp tay hướng về Đức Phật mà bạch: 

“Bạch Thế Tôn! Kỳ lạ thay! Hy hữu thay! Thế Tôn vì các Tỳ-kheo y trên 
y, thiết lập y, giảng thuyết về sự xả ly lậu, nói về sự vượt qua lậu. Nhưng 
các Tỳ-kheo không nhanh chóng chứng đắc vô thượng, nghĩa là đạt đến 
cứu cánh diệt tận.” 

Thế Tôn nói: 

“Thật vậy, A-nan! Thật vậy, A-nan! Thật là kỳ lạ. Thật là hy hữu, Ta vì 
các Tỳ-kheo, y trên y, thiết lập y, nói về sự xả ly lậu, nói về sự vượt qua 
lậu. Nhưng các Tỳ-kheo không nhanh chóng vượt chứng đắc vô thượng, 
nghĩa là đạt đến cứu cánh diệt tận. Vì sao vậy? Vì sự thắng liệt nơi mỗi 
người cho nên sự tu học có tinh, có thô. Do sự tu học đạo có tinh có thô, 
cho nên mỗi người CÓ Sự thắng liệt khác nhau. A-nan, vì vậy Ta nói mỗi 
người có sự thắng liệt khác nhau.” 

Phật thuyết như vậy. Tôn giả A-nan và các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật 
thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


n 


206. KINH TÂM UÉ 
Tôi nghe như vây: 
Một thời Phật trú tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng Lâm, vườn Cấp Cô 
Độc. 
Bấy giờ Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo rằng: 
“Nếu Tỳ-kheo hay Tỳ-kheo-ni nào không nhồ sạch năm thứ tạp uế' trong 
tâm, không cởi bỏ năm sự trói buộc” trong tâm, thì Tỳ-kheo hay Tỳ-kheo- 
ni đó được nói đến với pháp tất thối. 
“Thế nào là không nhồ sạch năm thứ tạp uế trong tâm? 
“Ở đây có một hạng người hòaI nghi Thế Tôn, do dự, không ngộ nhập, 
không quyết đoán, không tịnh tín`. Nếu hạng người nào hòai nghi Thế 
Tôn, do dự, không ngộ nhập, không quyêt đoán, không tịnh tín; người đó 
gọi là không nhồ sạch loại tâm tạp uế thứ nhất, nghĩa là đối với Thế Tôn!. 
Cũng vậy, đối với Chánh pháp, đối với học giới, đối với giáo huấn”, hoặc 
đối với những vị đồng phạm hạnh được Thế Tôn khen ngợi mà sân nhuế, 
mạ ly, lăng nhục, xúc não, xâm hại, không ngộ nhập, không quyết đoán, 
không tịnh tín, đó là loại tâm tạp uề thứ năm không được nhồ sạch, nghĩa 
là đối với các vị đồng phạm hanh. 
“Thế nào là không cởi bỏ năm sự trói buộc trong tâm? 
“Ở đây có một hạng người mà thân chưa ly nhiễm, chưa ly dục, chưa ly 
khát, chưa ly ái. Nếu ai mà thân chưa ly nhiễm, không ly dục, không ly ái, 

















' Tâm trung ngũ uế ,Ù'ZíÿŠ; Tập dị 11 (tr. 416b29): ngũ tâm tài #Ùx§#š (năm cọc 
nhọn của tâm). PälI: pañca cefokhila. M. 16 (1.101). 

“ Tâm trung ngũ phược /Ù'H'7i#8Z. Tập dị l1 (tr. 41§a3): ngũ tâm 
phược]'.:Ù#l#f. P8lI: cetasovinibandha. 

“Bất khai ý, bất giải ý, ý bất tĩnh 4B 1ZXX#Lflf; Tập đị ibid: Bất ngộ 


nhập, vô thắng giải, vô tịnh tín 4l ##j#ñ##t?ƒHf. Ý bất tĩnh #š fÏŸ, ý 








































































































không ồn định, không tin tưởng. Päli: nữ4himuccati na sampasidaii. 

*Tập DỊ (säd., nt.): “Đối với Đại sư mà cọc nhọn trong tâm chưa đoạn, chưa 
biến tri.” 

“Giáo #f. Trong bản Päli, thứ ba, Samghe kañkhati, nghi ngờ Tăng, thứ tư, 
sikkhaøya kankhati, nghi ngờ học giới. 


Rin TAÂM UEÁ 





không ly khát, người ây tâm không thú hướng, không tịnh tín, không an 
trụ, không thắng giải trong nỗ lực tỉnh tấn”, và chuyên cần tĩnh tọa. 
[780c| Nếu ai có tâm này, không thú hướng, không tịnh tín, không an trụ, 
không thắng giải trong nỗ lực tỉnh tấn và chuyên cần tĩnh tọa đó gọi là 
tâm phược thứ nhất, nghĩa là nơi thân. 

“Lại nữa, nếu ai đối với dục mà không ly nhiễm, không ly dục, không ly 
ái, không ly khát, vị ấy tâm không thú hướng, không tịnh tín, không an 
trụ, không thắng giải trong nỗ lực tinh tấn và chuyên cần tĩnh tọa. Nếu ai 
có tâm này, không thú hướng, không tịnh tín, không an trụ, không thắng 
giải trong nỗ lực tỉnh tấn và chuyên cần tĩnh tọa đó gọi là tâm phược thứ 
hai, nghĩa là nơi dục. 

“Lại nữa, có một hạng người, đối với điều được nói tương ưng với 
Thánh nghĩa, nhu nhuyên, không triền cái, mà nghỉ hoặc; nghĩa là nói 
về giới, định, giải thoát, giải thoát tri kiến, nóÓI VỀ tồn giảm, nói về sự 
không tụ hội, nói về sự thiếu dục, nói về diệt, nói về tĩnh tọa nói về 
duyên khởi; những điều như vậy được Tỳ-kheo hay Sa-môn nói, nhưng 
tâm không thú hướng, không tịnh tín, không an trụ, không thắng giải 
trong nỗ lực tinh tấn và chuyên cần tĩnh tọa. Nếu ai có tâm này, không 
thú hướng, không tịnh tín, không an trụ, không thắng giải, không tỉnh 
tấn, không tĩnh tọa, đó gọi là loại tâm phược thứ ba, nghĩa là đối với 
thuyết. 

“Lại nữa, thường tụ hội chung với đạo hay tục, náo loạn, kiêu xa, không 
học hỏi. Nếu ai thường tụ hội chung với đạo hay tục, náo loạn, kiêu xa, 
không học hỏi, người ấy tâm không thú hướng, không tịnh tín, không an 
trụ, không thắng giải trong nỗ lực tinh cần và chuyên cần tĩnh tọa. Nếu ai 
có tâm này không thú hướng, không tịnh tín, không an trụ, không thắng 
giải trong nỗ lực tỉnh tấn và chuyên cần tĩnh tọa, thì đó gọi là loại tâm 
phược thứ tư, nghĩa là đối với sự tụ hội. 

“Lại nữa, với một ít sở đắc mà nửa đường dừng lại không mong cầu 
thăng tiến. Nếu ai với một ít sở đắc mà nửa đường dừng lại không mong 
cầu thăng tiến, người đấy tâm không thú hướng, không tịnh tín, không an 





° Được hiểu là không có sự quyết tâm. 
“Nguyên Hán: tự phương tiện đoạn É1 2 fff li. 


kinh TAÂM UEÁ 825 





trụ, không thắng giải trong nỗ lực tinh tấn, và chuyên cần tĩnh tọa. Nếu ai 
có tâm này, không thú hướng, không tịnh tín, không an trụ, không thắng 
giải trong nỗ lực tinh tấn, và chuyên cần tĩnh tọa, đó gọi là tâm phược thứ 
năm, nghĩa là đối với sự thăng tiễn. 

“Nếu Tỳ-kheo hay Tỳ-kheo-ni nào không nhỗ sạch năm thứ tạp uế trong 
tâm, và khéo cởi mở năm thứ trói buộc trong tâm, thì Tỳ-kheo hay Tỳ- 
kheo-ni ấy được nói đến với pháp tất thối vậy. 

“Nếu Tỳ-kheo hay Tỳ-kheo-ni nào khéo nhỗ sạch năm thứ tạp uế trong 
tâm, và khéo cởi mở năm thứ trói buộc trong tâm, Tỳ-kheo hay Tỳ-kheo- 
ni ấy được nói đến với pháp thanh tịnh. 

“Thế nào là Tỳ-kheo hay Tỳ-kheo-ni khéo nhố sạch năm thứ tạp uế 
trong tâm? Ở đây có một hạng người [781a] không hòai nghi Thế Tôn, 
không do dự nhưng ngộ nhập, quyết đoán, tịnh tín. Nếu ai không hòai 
nghĩ Thế Tôn, không do dự nhưng ngộ nhập, quyết đoán, tịnh tín, đó là 
hạng người thứ nhất vậy. Đối với Chánh pháp, đối với học giới, đối với 
giáo huấn, hoặc đối với những vị đồng phạm hạnh được Thế Tôn khen 
ngợi mà không sân nhuế, không lăng nhục, không xúc não, không sân 
hại, có ngộ nhập, quyết đoán, tịnh tín. Đó gọi là hạng người thứ năm 
khéo nhồ sạch tạp uề trong tâm, nghĩa là đối với các vị đồng phạm hạnh. 


“Thế nào là khéo cởi mở năm thứ trói buộc trong tâm? 


“Ở đây có một hạng người mà thân ly nhiễm, ly dục, ly ái, ly khát. Nếu ai 
mà thân ly nhiễm, ly dục, ly ái, ly khát, người ấy có tâm thú hướng, tịnh 
tín, an trụ, thắng giải, nỗ lực tinh tấn, chuyên cân tĩnh tọa. Đó gọi là hạng 
người thứ nhất khéo cởi mở sự trói buộc trong tâm, nghĩa là đối với thân. 
“Lại nữa, đối với dục mà ly nhiễm, ly dục, ly ái, ly khát. Nếu ai đối với 
dục mà ly nhiễm, ly dục, ly ái, ly khát, người ấy có tâm thú hướng, tịnh 
tín, an trụ, thắng giải, nỗ lực tỉnh tấn, chuyên cần, tĩnh tọa. Đó là hạng 
người thứ hai khéo cởi mở sự trói buộc trong tâm, tức là đối với dục vậy. 
“Lại nữa, có một hạng người, đối với những điều được thuyết giảng, 
tương ưng VỚI Thánh nghĩa, nhu nhuyễn, không triền cái nghỉ hoặc, 
nghĩa là nói về giới, định, tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến, nói về tốn 
giảm, nói về sự không tụ hội, nói về thiểu dục, nói về tri túc, nói về đoạn 
trừ, nói về vô dục, nói về diệt, nói về tĩnh tọa, nói về duyên khởi, những 
điều như vậy được thuyết giảng bởi Sa-môn hay Tỳ-kheo, mà người ấy 





RinB TAÂM UEÁ 


tâm thú hướng tịnh tín, an trụ, thắng giải, nỗ lực tinh tấn, chuyên cần tĩnh 
tọa. Nếu ai có tâm này, thú hướng, tịnh tín, an trụ, thắng giải, nỗ lực tỉnh 
tấn, chuyên cần tĩnh tọa. Đó là hạng người thứ ba khéo cởi mở sự trói 
buộc trong tâm, tức là đối với thuyết vậy. 

“Lại nữa, không thường tụ hội với đạo hay tục, không náo loạn, không 
kiêu xa, nhưng học hỏi. Nếu ai không thường tụ hội với đạo hay tục, 
không náo loạn, không kiêu xa, nhưng học hỏi. Người ấy có tâm thú 
hướng tịnh tín, an trụ, thắng giải, nỗ lực tinh tấn, chuyên cần tĩnh tọa. Đó 
là hạng người thứ tư khéo cởi mở sự trói buộc trong tâm, tức là đối với 
sự không tụ hội. 

“Lại nữa, với một ít sở đắc mà nửa đường không dừng lại, nhưng mong 
cầu thăng tiễn. Nếu ai với một ít sở đắc mà nửa đường không dừng lại 
nhưng mong cầu thăng tiến. Người ấy [781b] tâm thú hướng, tịnh tín, an 
trụ, thắng giải, nỗ lực, tinh tấn, chuyên cần tĩnh tọa. Đó gọi là hạng người 
thứ năm khéo cởi mở sự trói buộc trong tâm, tức là đối với sự thăng tiễn 
vậy. 

“Nếu Tỳ-kheo hay Tỳ-kheo-ni nào khéo nhỗ sạch năm thứ tạp uế trong 
tâm khéo cởi mở năm thứ trói buộc trong tâm, Ty-kheo hay Tỳ-kheo-mi 
ây được nói đến với pháp thanh tịnh. Vị ấy an trụ nơi mười chỉ này rồi, 
lại tu tập thêm năm pháp. Thế nào là năm? 

“Tu dục định thành tựu đoạn như ý túc”, y viễn ly, y vô dục, y diệt, y xả, 
thú hướng phi phẩm. Tu tỉnh tấn định, tâm định, tư duy định thành tựu 
đoạn như ý túc, y viễn ly, y vô dục, y diệt y xả, thú hướng phi phẩm, và 
kham nhiệm là thứ năm. VỊ ây thành tựu kham nhiệm cho đến mười lăm 
pháp này thành tựu tự thọ”, chắc chăn đạt đến tri, đến kiến, đến Chánh 
đẳng chánh giác, đến cửa cam lồ, cận trụ Niết-bàn. Ta nói không có sự 

















ở Dục định tâm thành tựu đoạn như ý túc 8X⁄Z2ÙJ/3ð}ff#HI7⁄ 2, có thể dư chữ 
tâm, hoặc nói là Dục tam-ma-địa đoạn hành (hay thắng hành) (thành tựu thân 
#c). Thần túc thứ nhất xem kinh 86 trên. 

?Thành tựu tự thọ ;Èð⁄ H S¿. M 16: ssoJhipannarasanngasamannägaio, thành tựu 
15 chỉ (cùng với) tinh cần. Sớ giải: đoạn 5 tâm tài, 5 tâm phược, tu bốn như ý 





túc, và thứ năm là tinh cần nỗ lực („sso/ui). Có lẽ Hán dịch hiểu „sso/wï là tự thọ 
? 


kinh TAÂM UEÁ S27 





kiện không đi đến Niết-bàn. 

“Cũng như gà sanh mười trứng, hoặc mười hai trứng, luôn luôn ấp ủ, 
luôn luôn sưởi ấm, luôn luôn trông chừng. Giả sử con gà mái ấy buông 
trôi, nhưng bên trong đã có gà con, nó sẽ lấy chân mà chọi, lấy mỏ mà 
mô vỏ trứng, tự nó bình an chui ra. Nó là con gà con đệ nhất. Cũng vậy, 
Ty-kheo thành tựu, kham nhiệm cho đến mười lăm pháp này, tự thọ, 
chắc chắn đạt đến tri kiến, đến chánh đăng giác, đến cửa cam lỗ, cận trụ 
Niết-bàn. Ta nói, không có sự kiện không đi đến Niết-bàn.” 

Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ 
phụng hành. '° 


"1 





'° Bản Hán, hết quyền 56. 


207. KINH TIÊN MAO (I) 
Tôi nghe như vây: 
Một thời Phật trú tại thành Vương xá, ở Trúc lâm, vườn Ca-lan-đà cùng 
đại chúng Tỳ-kheo một ngàn hai trăm năm mươi người, [781b] đang an 
cư mùa mưa. 
Bấy giờ trải qua đêm, lúc vừa sáng, Thế Tôn mang y cầm bát vào thành 
Vương xá để khất thực. Khất thực xong, thu dọn y bát, rửa chân tay, Ngài 
khoác ni-sư-đàn trên vai và đi đến vườn Dị học trong rừng Không tước'. 
Tại rừng Không tước, trong vườn DỊ học, bấy giờ có một người DỊ học 
tên là Tiễn Mao” là một vị danh đức, là bậc Tông chủ, được nhiều người 
tôn làm Thầy, có tiếng tăm lớn, nhiều người kính trọng. Ông đang ở giữa 
đám đông ồn ào, lớn tiếng, âm thanh huyện náo, luận bàn đủ mọi đề tài 
súc sanh”, như: bàn chuyện vua chúa, bàn chuyện trộm cướp, bàn chuyện 
đấu tranh, bàn chuyện ăn uống, bàn chuyện áo chăn, bàn chuyện phụ nữ, 
bàn chuyện đàn bà, bàn chuyện con gái, bàn chuyện dâm nữ, bàn chuyện 
thế gian, bàn chuyện tà đạo, bàn chuyện trong biển; đại loại như thế, 
chúng tụ tập luận bàn đủ mọi đề tài súc sanh. 
Dị học Tiễn Mao thấy Phật từ xa đến, liền dặn dò chúng của mình rằng: 
“Này các ông, hãy ngồi im lặng. Người đang đến kia là Sa-môn Cù-đàm. 
Đồ chúng của ông ây im lặng, thường ưa sự im lặng, khen ngợi sự im 
lặng. Ông ấy nếu thấy chúng ta im lặng, có thể sẽ đến thăm.” 


Dị học Tiễn Mao dặn chúng 1m lặng, chính mình cũng 1m lặng mà ngồi. 
Thế Tôn đi đến chỗ Dị học Tiễn Mao. Dị học Tiên Mao liền từ chỗ ngồi 
đứng dậy, trịch vai áo, chăp tay mà bạch Phật răng: 

“Kính chào Sa-môn Cù-đàm! Sa-môn Cù-đàm đã lâu không đến đây. 
Mời Ngài ngôi xuông chỗ này.” 








'Không tước lâm Dị học viên {L#‡###4##JñÍ|, khu vườn cho các du sĩ, rừng 
nuôi công. M 77: Moraniväapa paribbaJakãrama. 

?Tiễn Mao Äñ #6. M 77: Sakuludäy1, và kế thêm tên hai du sĩ khác: Varadhara, 
Anugara. 

3 Súc sanh luận ñï ?E ñfñ. Päli: /izacchäna-karha, đề tài phiếm, vô ích. Đoạn kế kế 
các đề tài được nói là súc sanh luận. 


kinh TIEĂN MAO (J) §30 





Thế Tôn liền ngồi xuống chỗ ngồi Tiễn Mao đã trải sẵn. Dị học Tiễn 
Mao và Thế Tôn sau khi cùng nhau chảo hỏi, rồi lui ngồi một bên. 

Thế Tôn hỏi rằng: “Ưu-đà-di!, các ông vừa bàn luận những gì, do việc gì 
mà cùng nhóm họp ở đây?” 

Dị học Tiễn Mao đáp rằng: 

“Bạch Cù-đàm, xin bỏ qua vấn đề này. Vấn đề này không hay ho gì. Sa- 
môn Cù-đàm nêu muôn nghe vân đê này đê sau này nghe cũng không 
khó gì.” 

Thế Tôn hỏi như vậy ba lần rằng: 

“Ưu-đà-di, các ông vừa bàn luận những vấn đề gì? Do việc gì mà cùng 
nhóm họp nơi đây?” 

Dị học Tiễn Mao cũng đáp lại ba lần rằng: 

“Bạch Cù-đàm, xin bỏ qua vấn đề này. Nó không hay ho gì. Sa-môn Cù- 
đàm nêu muôn nghe sau này nghe cũng không khó. Nhưng Sa-môn Cù- 
đàm ba lân muôn nghe, nay tôi phải nói. 

“Bạch Cù-đàm, chúng tôi cùng với số đông các Bà-ma-môn nước Câu- 
tát-la cùng tụ tập ngôi ở học đường Câu-tát-la” bàn luận như vây, “Thật 
tôt đẹp và lợi ích cho dân nước Ương-già Ma-kiệt-đà°! Thật tôt đẹp và lợi 
ích [782a] cho người nước Ương-già Ma-kiệt-đà! Chúng đại phước điền” 
như thê cùng an cư mùa mưa tại thành Vương xá.` Đó là có ngài Phât-lan 
Ca-diếp°. Vì sao? Bạch Cù-đàm, Phất-lan Ca-diếp là bậc Tông chủ danh 
đức, làm Thầy mỌI người, có tiếng tăm lớn, mọi người kính trọng, lãnh 





*Ưu-đà-di ‡# lÈ 2, tức tên gọi lược của Tiễn Mao; xem cht.3 trên. Päli: Udãyi. 
“Học đường ##: 3#. Päli: Kutũhalasäla, nghị luận đường; chỉ nơi xảy ra cuộc 
thảo luận. 

“Ương-già Ma-kiệt-đà #Ÿ fJJl\ RE 33j lÈ. PAli: Anga-Magadhã, lúc này hai nước 
đang liên minh chính trị nên gọi chung như vậy. 





7 Chúng đại phước điền: những người là ruộng phước lớn, thường chỉ chúng Tỳ- 
kheo, nhưng ở đây cũng chỉ cho nhóm ngoại đạo khác. 

ở Phẩt-lan Ca-diếp, Pãli: Pũrãna-Kassapa và năm vị kế tiếp: Makkhali-Gosäla. 
Sañjaya-Belatthiputta, Nigantha-Nãtaputta, Pakudha-Kaccayana, được mệnh 
danh là Lục sư ngoại đạo. Về chủ trương của họ, xem kinh Sa-môn quả, No.l 
(27) và D. 2. 


Bih TIEÃN MAO () 





đạo đồ chúng lớn, được năm trăm dị học tôn trọng, cùng an cư mùa mưa 
tại thành Vương xá này. Cũng vậy, Ma-tức-ca-lợi Cù-xá-lợi Tử, Sa-nhã 
Tì-la-trì Tử, Ni-kiền Thân Tử, Ba-phục Ca-chiên, A-di-đa Kê-xá-kiếm- 
bà-lj. Bạch Cù-đàm, A-di-đa Kê-xá-kiếm-bà-lị là danh đức Tông chủ, 
làm Thầy mọi người, có tiếng tăm lớn, mọi người đều kính trọng, thống 
lãnh đồ chúng lớn, được năm trăm dị học tôn trọng, cùng an cư mùa mưa 
ở thành Vương xá. 

“Vừa rồi cùng bàn đến Sa-môn Cù-đàm rằng, “Sa-môn Cù-đàm này là 
bậc danh đức Tông chủ, làm Thầy mọi người có tiếng tăm lớn, mọi người 
kính trọng, thống lĩnh đại chúng Tỳ-kheo được một ngàn hai trăm người 
tôn trọng, cũng cùng nhau an cư mùa mưa tại thành Vương xá này. 

“Bạch Cù-đàm, chúng tôi lại nghĩ, “Nay trong các Sa-môn, Bà-ma-môn 
được tôn trọng này, ai là người được đệ tử cung kính, cúng dường, không 
bị đệ tử đúng theo pháp mắng nhiếc, cũng không bị đệ tử vấn nạn rằng 
“Điều này hoàn toàn không thê có, không tương ưng, không chính đáng. 

Nói thế rồi bỏ đi?” 

“Bạch Cù-đàm, chúng tôi lại nghĩ, Phát-lan Ca-diếp này không được đệ 
tử hầu hạ, tôn trọng, cúng dường; bị đệ tử theo pháp mà măng nhiếc, rất 
nhiều đệ tử nạn vấn rằng “Điều này hoàn toàn không thể được, không 
tương ưng, không chính đáng.” Nói thế rồi bỏ đi. 

“Bạch Cù-đàm, thuở xưa Phất-lan Ca-diếp đã có lần ở trong chúng đệ tử 
đưa tay lên la lớn, 'Các ông hãy dừng lại! Không có ai đến hỏi các ông. 
Người ta hỏi tôi. Các ông không thê giải quyết việc này, nhưng ta có thê 
giải quyết được việc này." Nhưng các đệ tử ngay trong lúc đó lại bàn luận 
việc khác nữa, không chờ vị ây nói Xong vấn đề. Bạch Cù-đàm, chúng tôi 
lại nghĩ, như vậy, Phất-lan Ca-diếp này không được đệ tử hầu hạ, cung 
kính, tôn trọng, cúng đường. Bị đệ tử theo pháp mạ ly mắng nhiếc, rất 
nhiều đệ tử vấn nạn rằng: “Điều này hoàn toàn không thể được, không 
tương ưng, không chính đáng.” Nói thế rồi liền bỏ đi. 

“Ma-tức-ca-lợi Cù-xá-lợi Tử, Sa-nhã Bệ-la-trì Tử, Ni-kiền [782b] 
Thân Tử, Ba-phục Ca-chiên, A-di-đa Kê-xá-kiếm-bà-]1. Cũng vậy, 
bạch Cù-đàm, chúng tôi lại nghĩ, “A-di-đa Kê-xá-kiếm-bà-ị này 
không được đệ tử hầu hạ, cung kính, tôn trọng, cúng dường, bị đệ tử 
dùng pháp mạ ly mắng nhiếc, rất nhiều đệ tử vẫn nạn rằng “Điều này 


kinh TIEĂN MAO (J) §32 





hoàn toàn không thê được, không tương ưng, không chính đáng." Nói 
thế rồi bỏ đi. 

“Bạch Cù-đàm, thuở xưa A-di-đa Kê-xá- kiếm-bà-lj đã có lần ở trong 
chúng đệ tử giơ tay la lớn rằng, “Các ông hãy dừng lại. Không có ai đến 
hỏi các ông. Người ta hỏi tôi. Các ông không thể giải quyết được việc 
này.` Nhưng các đệ tử ngay trong lúc đó, lại bàn luận việc khác không 
chờ ngươi nói xong. Bạch Cù-đàm, chúng tôi lại nghĩ, như vậy, A-di-đa 
Kê-xá-kiếm-bà-]j, không được đệ tử hầu hạ, cung kính, tôn trọng, cúng 
dường mà bị đệ tử dùng pháp mạ ly mắng nhiếc, rất nhiều đệ tử vấn nạn 
rằng “Điều này hoàn toàn không thê được, không tương ưng, không chính 
đáng.” Nói thế rồi bỏ đi. 

“Bạch Cù-đàm, chúng tôi lại nghĩ, Sa-môn Cù-đàm này được đệ tử hầu 
hạ, cung kính, tông trọng, cúng dường, cũng không bị đệ tử vẫn nạn rằng 
“Điều này hoàn toàn không thê được, không tương ưng, không chính 
đáng." Không nói thế rồi bỏ đi. 

“Bạch Cù-đàm, thuở xưa Sa-môn Cù-đàm đã có lần nói pháp tại đại 
chúng, vô lượng trăm ngàn người vây quanh. Ngay bấy giờ có một người 
ngủ mả ngáy. Lại có một người bảo người kia rằng “Đừng có ngủ ngáy. 
Ông không muốn nghe Thế Tôn nói pháp vi diệu như cam lồ sao? Người 
kia liền im lặng không gây tiếng động nữa. 

“Bạch Cù-đàm, chúng tôi lại nghĩ, như vậy Sa-môn Cù-đàm được đệ tử 
hầu hạ cung kính, tôn trọng, cúng dường, không bị đệ tử dùng pháp mạ ly 
mắng nhiếc, cũng không bị đệ tử vấn nạn rằng “Điều đó hoàn toàn không 
thể được, không tương ưng, không chính đáng.* Không nói thế rồi liền bỏ 
đi.” 

Thế Tôn nghe rồi liền hỏi Tiễn Mao rằng: 

“Ưu-đà-di, ông thấy Ta có bao nhiêu pháp khiến cho các đệ tử hầu hạ 
cung kính, tôn trọng và cúng dường, thường theo Ta không rời?” 

Dị học Tiễn Mao đáp rằng: 

“lôi thấy Cù-đàm có năm pháp khiến đệ tử hầu hạ, cung kính, tôn trọng, 
cúng dường phụng sự, thường theo không rời. Những gì là năm? Sa-môn 
Cù-đàm tri túc với thô y, khen ngợi tri túc với thô y. Bởi vì [782c| Sa- 
môn Cù-đàm tri túc với thô y, khen ngợi tri túc với thô y, nên tôi thấy tri 
túc, đó là pháp thứ nhất mà Sa-môn Cù-đàm có thê khiến cho hàng đệ tử 


BíBB TIEÄN MAO (J) 





phụng sự cung kính, tôn trọng cúng dường, thường theo không rời. 

“Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm tr1 túc với sự ăn uống đạm bạc, khen ngợi tr1 
túc đạm bạc. Bởi vì Sa-môn Cù-đàm tri túc về ăn uống đạm bạc, khen 
ngợi tri túc ăn uống đạm bạc, nên tôi thấy Sa-môn Cù-đàm có pháp thứ 
hai khiến các đệ tử cung kính, tôn trọng cúng dường, phụng sự thường 
theo không rời. 

“Lại nữa, Sa-môn Cù-đảm ăn ít, khen ngợi sự ăn ít. Vì Sa-môn Cù-đàm 
ăn ít và khen ngợi sự ăn ít, nên tôi thấy Sa-môn Cù-đàm có pháp thứ ba 
khiến các đệ tử cung kính tôn trọng, cúng dường phụng sự, thường theo 
không rời. 

“Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm tri túc về chỗ nghỉ ngơi và giường chõng thô 
sơ, khen ngợi tri túc về chỗ nghỉ ngơi và giường chõng thô sơ. Vì Sa- 
môn Cù-đàm tri túc như vậy, nên tôi thấy đó là pháp thứ tư mà Sa-môn 
Cù-đàm có thê khiến các đệ tử cung kính, tôn trọng, cúng đường, thường 
theo không rời. 

“Lại nữa Sa-môn Cù-đàm tĩnh tọa và ngợi khen tĩnh tọa”. Vì vậy tôi thấy 
đó là pháp thứ năm mà Sa-môn Cù-đàm có thê khiến các đệ tử cung kính, 
tôn trọng, cúng dường, phụng hành thường theo không rời. 

“Đó là năm pháp mà tôi thấy Sa-môn Cù-đàm có thể khiến các đệ tử 
cung kính, tôn trọng, cúng dường, phụng hành, thường theo không rời.” 
Thế Tôn bảo rằng: 

“Này Ưu-đà-di, Ta không phải do năm pháp ấy mà khiến các đệ tử cung 
kính tôn trọng, cúng dường thừa sự, thường theo không rời. Này Ưu- đà- 
di, áo ta mặc được cắt theo con dao Thánh” và nhuộm màu sắc xấu xa. 
Như vậy, y Thánh được nhuộm màu sắc xấu xa. Ưu-đà-dil Nhưng đệ tử 
Ta cũng có người trọn đời chỉ mặc áo phấn tảo do người ta bỏ, và cũng 
nói thế này, “Thế Tôn ta tri túc với thô y, khen ngợi sự tri túc thô y." Này 
Ưu-đà-di, nếu đệ tử ta nhận sự tri túc thô y mà khen ngợi Ta, thì người 
đó do sự kiện này đã không cung kính tôn trọng, cúng dường phụng sự 
Ta, cũng không theo Ta. 


“Lại nữa, này Ưu-đà-di, Ta ăn thức ăn gạo nêp, nâu chín và không có 





?Yến tọa, ngồi nghỉ ngơi chỗ thanh vắng. 
'“ Đề bản: Thánh lực #‡ 7). TNM: Thánh đao #* 7J. 


kinh TIEÃN MAO () 834 





hạt xép, vô lượng tạp vị. Ưu-đả-di, nhưng đệ tử Ta có người trọn đời 
khất thực, ăn thức ăn đã bỏ, cũng lại nói [783a| rằng, “Thế Tôn ta tri túc 
với thô thực, khen ngợi tri túc thô thực.” Ưu-đà-di, nếu đệ tử Ta nhân sự 
tri túc ăn uống thô sơ, mà khen ngợi Ta, người ấy nhân sự kiện này đã 
không cung kính, tôn trọng, cúng dường, phụng sự Ta, cũng không theo 
Ta. 

“Lại nữa, Ưu-đà-di, Ta chỉ ăn bằng một trái cây tì-la'! hoặc bằng nửa tì-]a. 
Nhưng đệ tử của Ta có người ăn bằng một câu-tha'?, hoặc bằng nửa câu- 
tha, cũng nói như vầy, “Thế Tôn ăn ít, khen ngợi sự ăn Ít. Nếu đệ tử Ta 
nhân sự ăn ít mà khen ngợi Ta, người ấy do sự kiện này đã không cung 
kính, tôn trọng, cúng dường, phụng sự và theo Ta. 

“Lại nữa, Ưu-đà-di, Ta hoặc ở trên lầu cao, hoặc trên nhà rạp. Ưu-đà-di, 
nhưng đệ tử của Ta có người trải qua chín mười tháng, suốt đêm ngủ 
ngoài trời, cũng nói như vầy, “Thế Tôn của Ta tri túc về chỗ nghỉ ngơi và 
Øø1ường HE thô sơ, khen ngợi tri túc về chỗ nghỉ ngơi và giường chõng 
thô sơ.” Ưu-đà-di, nếu đệ tử Ta khen ngợi tri túc về chỗ nghỉ ngơi và 
giường chõng thô sơ nên khen ngợi Ta, thì người ấy do sự kiện này đã 
không cung kính, tôn trọng, cúng dường phụng sự Ta và cũng không theo 
Ta. 

“Lại nữa, Ưu-đà-di, Ta thường sống trong sự náo nhiệt giữa Tỳ-kheo, 
Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di. Nhưng đệ tử của Ta có người quá nửa 
tháng mới nhập chúng một lần vì pháp thanh tịnh' cũng nói như vây, 
“Thế Tôn của Ta tĩnh tọa và khen ngợi sự tĩnh tọa." Ưu-đà-di, nếu đệ tử 
Ta nhân sự tĩnh tọa mà khen ngợi Ta, vị ây do sự kiện này đã không cung 
kính, tôn trọng, cúng dường, phụng sự Ta, cũng không theo Ta. 
“Ưu-đà-di, Ta không do năm pháp này, khiến hàng đệ tử cung kính, tôn 
trọng, cúng dường, phụng sự, thường theo không rời. Ưu-đà-di, Ta lại có 
năm pháp khác, khiến các đệ tử cung kính, tôn trọng, cúng dường phụng 





''B@-la thực #f # ft. Päli: ve/uvãahara, thức ăn bằng trái cây ve/uva, một loại 
dưa (tên khoa học Aegle marmelos). 

2 Câu-tha thực ‡fJ‡fũẨš, kosãhara, một bát cơm. 

'3 Pháp thanh tịnh, đây chỉ Giới bổn Tỳ-kheo, Päli: pã/mokkhuddesaya, để tụng 
giới bốn Pãtimokkha. 





BíBR TIEÄN MAO (I) 





sự, thường theo không rời. 

“Những gì là năm? Này Ưu-đà-di, Ta có đệ tử do giới vô thượng'', khen 
ngợi Ta rằng, “Thế Tôn có giới, đại giới, lời nói đúng theo việc làm, việc 
làm đúng theo lời nói.” Ưu-đà-di, nếu đệ tử Ta nhân giới vô thượng mà 
khen ngợi Ta thì vị ấy nhân điều này mà cung kính, tôn trọng, cúng 
dường, phụng sự, thường theo Ta không rời. 

“Lại nữa, này Ưu-đà-di, Ta có đệ tử, do vô thượng trí tuệ'°, khen ngợi Ta, 
“Thế Tôn có trí tuệ, cực đại trí tuệ, nếu có ai đến bàn luận hay đối đáp, 
[783b] Ngài đều khuất phục được. Nghĩa là đối với Chánh pháp luật, họ 
không thê nói; đối với điều chính mình nói, họ cũng không thể nói.” Ưu- 
đà-di, nếu đệ tử nhân vô thượng trí tuệ, mà khen ngợi Ta, vị ây nhân sự 
kiện này mà cung kính, tôn trọng, cúng dường, phụng sự Ta, theo Ta 
không rời. 

“Lại nữa, Ưu-đà-di, Ta có đệ tử do vô thượng tri kiến'", khen ngợi Ta 
rằng, “Thế Tôn biết khắp chứ không phải không biết; thấy khắp chứ 
không phải không thấy. Ngài nói pháp cho đệ tử có nhân chứ không phải 
không nhân, có duyên chớ không phải không duyên, có thể đáp chứ 
không phải không thể đáp, có xả ly chứ không phải không xả ly.” Ưu-đà- 
di, nếu đệ tử Ta nhân vô thượng tri kiến mà khen ngợi Ta, người ấy nhân 
sự kiện này mà cung kính, tôn trọng, cúng dường, phụng sự, thường theo 
ta không rời. 

“Lại nữa, Ưu-đà-di, Ta có đệ tử, do nhờm tởm mũi tên ái dục mà đến hỏi 
Ta về khổ là khổ, tập là tập, diệt là diệt, đạo là đạo. Ta liền trả lời về khổ 
là khổ, tập là tập, diệt là diệt, đạo là đạo. Ưu-đà-di, nếu có đệ tử đến hỏi 
Ta được trả lời xứng ý, khiến được hoan hỷ, người đó nhân sự kiện này 
mả cung kính, tôn trọng, cúng dường, phụng sự Ta, thường theo Ta 
không rời. 

“Lại nữa, Ưu-đà-di, Ta vì các đệ tử hoặc nói tác chứng túc mạng trí 
thông, hoặc nói tác chứng lậu tận trí thông minh đạt. Ưu-đà-di, nếu đệ tử 
Ta trong Chánh pháp luật này được thọ được độ, được đến bờ bên kia, 























'*Vô thượng giới Ít [- 


7®. Pãli: adhisiia, tăng thượng giới. 











'*Vô thượng trí tuệ ƒtt [-#I#Š. P8li: adi›añña, tăng thượng tuệ. 
'* Vô thượng tri kiến #‡ Ƒ-Z[|El,. PãlI: abhikkãntañãnadassana, trì kiến siêu việt. 



























































kinh TIEĂN MAO (J) 836 





không nghỉ không hoặc, ở trong thiện pháp không có do dự, người ấy 
nhân sự kiện này mà cung kính, cúng dường, tôn trọng, phụng sự Ta, 
thường theo ta không rời. 

“Này Ưu-đà-di, Đó là năm pháp Ta có khiến cho các đệ tử cung kính, tôn 
trọng, cúng dường, phụng sự Ta, thường theo không rời.” 

Bây giờ DỊ học Tiên Mao, liền từ chỗ ngồi đứng dậy trịch vai áo mặt, 
chắp tay hướng về Phật bạch rằng: "Kỳ diệu thay! Hy hữu thay! Ngài 
khéo nói những điều vi diệu thấm nhuần thân thể con cũng như cam lô. 
Bạch Cù-đàm, cũng như mưa lớn, cõi đất này từ cao đến thấp thảy được 
thắm nhuần khắp cả. Cũng vậy, Sa-môn Củ-đàm nói cho chúng tôi những 
điều vi diệu, thắm nhuằần thân thể chúng tôi cũng như cam lồ. 

“Bạch Thế Tôn, tôi đã hiểu. Bạch Thiện Thệ, con đã hiểu. Bạch Thế Tôn, 
hôm nay con tự quy Phật, Pháp và Chúng Tỳ-kheo. Mong Thế Tôn nhận 
con làm Ưu-bà-tắc, kế từ hôm nay con trọn đời tự quy y cho đến mạng 
chung.” 

Phật thuyết như vậy. Dị học Tiễn Mao sau khi nghe [783e] Phật thuyết, 
hoan hỷ phụng hành. 


"1 


208. KINH TIÊN MAO (II) 
Tôi nghe như vây: 
Một thời Phật trú tại thành Vương xá, ở Trúc lâm vườn Ca-lan-đa cùng 
đại chúng Tỳ-kheo một ngàn hai trăm năm mươi người, an cư mùa mưa. 
Bấy giờ, trải qua đêm, lúc vừa sáng, Thế Tôn mang y cầm bát vào thành 
Vương xá để khất thực. Khất thực xong, thu dọn y bát, rửa chân tay, Ngài 
khoác ni-sư-đàn trên vai và đi đến vườn Dị học, trong rừng Không tước. 
Tại rừng Không tước, trong vườn DỊ học, bẩy giờ có một người DỊ học 
tên là Tiễn Mao là một danh đức, bậc tông chủ, được mọi người tôn làm 
thầy, có tiếng tăm lớn, mọi người kính trọng, thống lãnh đồ chúng đông 
đảo, được năm trăm vị dị học tôn trọng. VỊ này ở giữa một đại chúng 
đang Ôn ào, nhiều loạn, nói năng lớn tiếng, bàn luận đủ mọi vấn đề súc 
sanh, tức là vẫn đề vua chúa, về giặc, về việc đấu tranh, việc ăn uống, về 
y phục, về đàn bà, về con gái, về dâm nữ, về thế gian, về đồng trống, về 
dưới biển và việc nước, việc dân. Những người ấy cùng nhau nhóm họp 
ngồi bàn luận về những vấn đề như súc sanh vậy. 
Dị học Tiễn Mao thấy Phật từ xa đến, liền dặn đồ chúng của mình rằng: 
“Này các ông, hãy ngồi im lặng. Người đang đến kia là Sa-môn Cù-đàm, 
đồ chúng của ông ây im lặng, thường ưa sự im lặng, khen ngợi sự im 
lặng. Ông ấy nếu thấy chúng ta im lặng, có thể đến thăm. 


Dị học Tiễn Mao dặn đồ chúng 1m lặng, chính mình cũng 1m lặng mà 
n8ÔI. 

Thế Tôn đi đến chỗ Dị học Tiễn Mao. Dị học Tiễn Mao liền từ chỗ ngồi 
đứng dậy, trịch vai áo, chắp tay hướng về Phật bạch răng: 

“Kính chào Sa-môn Cù-đàm! Sa-môn Cù-đàm đã lâu không đến đây, mời 
Ngài ngôi xuông chỗ này.” 

Thế Tôn liền ngồi xuống chỗ ngồi Tiễn Mao đã trải sẵn, Dị học Tiễn 
Mao và Thê Tôn, sau khi cùng nhau chào hỏi, rôi lui ngôi một bên. 
Thể Tôn hỏi rằng: 

“Uu-đà-di, các ông vừa bàn luận những gì? Do việc gì mà cùng nhau 
ngôi họp ở đây? DỊ học Tiên Mao đáp răng: 

“Bạch Cù-đàm, xin bỏ qua vấn đề này, vấn đề này không hay ho gì. Sa- 
môn Cù-đàm muôn nghe vân đê này đê sau này nghe cũng không khó 


kinh TIEĂN MAO (II) 838 





15% 


gì. 

Thế Tôn hỏi như vậy ba lần rằng: 

“Ưu-đà-di, vừa bàn luận những gì? Do việc gì mà nhóm họp ngồi 
đây?” 

Dị học Tiễn Mao cũng đáp lại ba lần rằng: 

“Bạch Cù-đảm, xin bỏ qua vấn đề này, nó không hay ho gì, Sa-môn Cù- 
đàm nếu muốn nghe, sau này [784a] nghe cũng RhE khó. Nhưng nếu 
Sa-môn Củ-đàm ba lần muốn nghe, nay tôi phải nói!. 


“Bạch Cù-đàm, tôi có sách lự, có tư duy; trụ trong trạng thái sách lự, trụ 
trong trạng thái tư duy, có trí tuệ, có biện tài, khi nghe có người nói: 
“Thật sự có Nhất thiết tr”, thấy tất cả, biết tất cả, không cái gì không biết, 
không cái gì không thấy. Tôi liền vấn sự vị ấy, nhưng vị ấy không biết. 
Bạch Cù-đàm, tôi nghĩ như vầy: Đây là những ai?” 

Thể Tôn hỏi rằng: 

“Này Ưu-đà-di, ông có sách lự, có tư duy; trụ trong trạng thái sách lự, trụ 
trong trạng thái tư duy, có trí tuệ, có biện tài. Nhưng al nói, “Thật sự có 
Nhất thiết trí, biết tất cả, thấy tất cả, không có gì không biết, không có gì 
không thấy” mà khi ông đến vấn sự, thì vị ấy không biết?” 

Dị học Tiễn Mao đáp răng: 

“Bạch Cù-đàm, đó là Bắt-lan Ca-diễp. Vì sao? Bạch Cù-đàm, vì Bắt-lan 
Ca-diếp tự cho là thật có Nhất thiết trí, biết tất cả, thấy tất cả, không gì 
không biết, không gì không thấy. Tôi có sách lự, có tư duy, trụ trong sách 
lự, trụ trong tư duy có trí tuệ, có biện tải; tôi đến vấn sự. Nhưng vị ây 
không biết. Bạch Cù-đàm, vậy nên tôi nghĩ thế này, “Đây là những ai?? 
“Ma-tức-ca-lợi Cù-xá-lợi Tử, Bà-nhã Bệ-la-trì Tử, Ni-kiền Thân Tử, Ba- 
phù Ca-chiên, A-di-đa Kê-xá-kiếm-bà-lị, các vị này cũng vậy. Bạch Cù- 
đàm, A-di-đa Kê-xá-kiếm-bà-lị tự cho thật sự có Nhất thiết trí, biết tất cả 
thấy tất cả, không cái gì không biết, không cái gì không thấy. Tôi có sách 
lự, có tư duy, trú trong sách lự, trú trong tư duy, có trí tuệ, có biện tài, tôi 
đến vấn sự những vị ấy không biết. Bạch Cù-đàm, vậy nên tôi khởi ý 





' Toàn cả đoạn trên, giống kinh 208. 
?Tát-vân-nhiên ljš zš#Ä; Päli: sa»añZu, vị Nhất thiết trí; vị tòan trí. 





Bib TIEÃN MAO (II) 





nghĩ rằng, “Đây là những ai?” 

“Bạch Cù-đàm, vậy nên tôi lại suy nghĩ: Như vậy ta phải đến chỗ Sa-môn 
Cù-đàm đề hỏi những việc quá khứ. Sa-môn Cù-đàm ắt có thê đáp những 
việc quá khứ của ta. Ta phải đến chỗ Sa-môn Cù-đàm, hỏi những việc vị 
lai, Sa-môn Cù-đàm ắt sẽ đáp những việc vị lai của ta. Lại nữa, ta tùy 
những việc mà hỏi cùng Sa-môn Củ-đàm, ắt Sa-môn Cù-đàm cũng tùy 
mà trả lời những việc ta hỏi.” 

Thế Tôn đáp rằng: 

“Ưu-đà-di! Thôi! Thôi! Ông trong lâu dài có dị kiến, dị nhẫn, dị lạc, đị 
dục, đị ý, nên không thấu triệt ý nghĩa những điều Ta nói. Ưu-đà-di, Ta 
có đệ tử, có nhân, có duyên, nhớ được [784b] vô lượng đời sống về trước, 
trong quá khứ; nghĩa là một đời, hai đời, trăm đời, ngàn đời, thành kiếp, 
bại kiếp, vô lượng thành bại kiếp, ăn uống như vậy, thọ khổ vui như vậy, 
sống lâu như vậy, trụ lâu như vậy, chết như vậy, chết nơi này sanh nơi 
kia, chết kia sanh đây. Ta sanh tại đây, họ như vậy, tên như vậy, sống 
như vậy, ăn uống như vậy, thọ khổ lạc như vậy, sống lâu như vậy, trú lâu 
như vậy, thọ chung như vậy. Vị ấy đến hỏi ta việc quá khứ, Ta đáp việc 
quá khứ cho vị ấy. Ta cũng đến hỏi việc quá khứ, vị ấy cũng đáp việc quá 
khứ cho Ta. Ta tùy theo sự việc đó mà hỏi, vị đó cũng tùy theo việc Ta 
hỏi mà đáp. 

“Lại nữa, Ưu-đà-di, Ta có đệ tử có thanh tịnh thiên nhãn, vượt quá người 
thường, thấy chúng sanh này, khi sanh khi chết, sắc đẹp sắc xấu, sắc diệu 
hay bất diệu, qua lại chỗ thiện hay bất thiện, tùy theo sự thọ nghiệp của 
chúng mà thấy đúng như thật. Nếu chúng sanh này thành tựu thân ác 
hành, thành tựu khẩu và ý ác hành, vu báng Thánh nhân, tà kiến, thành 
tựu nghiệp tà kiến, người ấy do nhân duyên này, khi thân hoại mạng 
chung ắt đến chỗ dữ, sanh vào trong địa ngục. Nếu chúng sanh này thành 
tựu thân diệu hành, thành tựu khẩu và ý diệu hành, không vu báng Thánh 
nhân, chánh kiến, thành tựu nghiệp chánh kiến; người ấy do nhân duyên 
này, khi thân hoại mạng chung ắt sanh lên chỗ thiện, được sanh lên trời. 
Người đó đến hỏi Ta việc vị lai, Ta đáp việc vị lai cho họ. Ta cũng hỏi 
việc vị lai nơi họ, họ cũng đáp việc vị lai cho ta. Ta tùy theo việc người 
ây hỏi mà đáp, người ấy cũng tùy theo việc ta hỏi mà đáp.” 


Dị học Tiễn Mao bạch rằng: 


kinh TIEÃN MAO (II) 840 





“Bạch Cù-đàm, nếu như vậy, tôi càng trở thành không biết, không thấy, 
càng trở thành ngu sĩ, rớt vào ngu s1. Nghĩa là vì Sa-môn Cù-đàm nói như 
vầy, 'Ưu-đà-di! Thôi! Thôi! Ông trong lâu dài có dị kiến, đị nhân, dị lạc, 
dị dục và dị ý, nên không thấu triệt ý nghĩa những điều ta nói. Ưu-đà-di, 
Ta có đệ tử, có nhân có duyên, nhớ được vô lượng đời sống về trước 
trong quá khứ, nghĩa là một đời, hai đời, trăm đời, ngàn đời, thành kiếp, 
bại kiếp, vô lượng thành kiếp, vô lượng bại kiếp, ăn uống như vậy, thọ 
khổ vui như vậy, sống lâu như vậy, trụ lâu như vậy, mạng chung như vậy, 
chết đây sanh kia, chết kia [784c| sanh đây, ta sanh tại đây, họ như vậy, 
tên như vậy, sống lâu như vậy, ăn uống như vậy, thọ khổ lạc như vậy, trú 
lâu như vậy, mạng chung như vậy. Vị ấy đến hỏi ta việc quá khứ, ta đáp 
việc quá khứ cho vị ấy; ta cũng đến hỏi vị ấy việc quá khứ, vị ấy cũng 
đáp việc quá khứ cho ta. Ta theo sự việc người đó hỏi mà đáp, người đó 
cũng tùy theo sự việc ta hỏi mà đáp. Lại nữa, Ưu-đả-di, Ta có đệ tử thanh 
tịnh thiên nhãn, vượt quá người thường, thấy chúng sanh này khi sanh 
khi tử, sắc đẹp sắc xấu, sắc điệu hay bất diệu, qua lại chỗ thiện hay chỗ 
bất thiện, tùy theo sự tạo nghiệp của chúng sanh này mả thấy như thật. 
Nếu chúng sanh này thành tựu thân ác hành, thành tựu khẩu, ý ác hành, 
vu báng Thánh nhân, tà kiến, thành tựu nghiệp tà kiến, người ấy do nhân 
duyên này khi thân hoại mạng chung, ắt đến chỗ ác, sanh trong địa ngục. 
Nếu chúng sanh này thành tựu thân diệu hành, khẩu, ý diệu hành, không 
vu báng Thánh nhân, chánh kiến, thành tựu nghiệp chánh kiến, người ấy 
do nhân duyên này khi thân hoại mạng chung ắt sanh lên chỗ thiện, được 
sanh lên trời. Người đó đến hỏi ta việc vị lai, ta đáp việc vị lai cho họ. Ta 
cũng hỏi việc vị lai nơi vị ấy, vị ấy cũng đáp việc vị lai cho ta. Ta tùy 
theo việc người ấy hỏi mà đáp, q6 ấy cũng tùy việc ta hỏi mà đáp.” 


“Bạch Cù-đàm, tôi đối với đời sống này làm những gì đã làm, được 
những gì đã được, nhưng vẫn không thể nhớ huống gì có thể nhớ được sự 
việc trong vô lượng đời sống về trước, có nhân có duyên sao? Bạch Củ- 
đàm, tôi còn không thể thấy con quỷ Phiêu phong' thì làm gì mà được 
thiên nhãn thanh tịnh vượt qua người thường, thấy chúng sanh này khi 
chết, khi sống, sắc tốt, sắc xấu, đẹp hoặc không đẹp, đưa đến chỗ thiện 
hoặc chỗ bát thiện tùy sự tạo nghiệp của chúng sanh này, thấy đó như 





3 Phiêu phong quỷ #4 J 74; Pãli: Pamsupisãcaka, “quỷ bùn”, môt loại tì-xá-xà. 


Biáh TIEÃN MAO (II) 





thật. 

“Bạch Cù-đàm, tôi lại nghĩ như vầy: Nếu Sa-môn Củ-đàm hỏi ta vấn đề 
theo Thây học pháp, hoặc giả có thê đáp khiên Ngài vừa ý.” 

Thế Tôn hỏi rằng: 

“Ưu-đà-di, ông theo Thầy học những pháp gì?” 

Dị học Tiễn Mao đáp rằng: 

“Bạch Cù-đàm, người đó nói: Sắc vượt quá sắc, sắc kia tối thắng, sắc kia 
tối thượng.” 

Thế Tôn hỏi rằng: 

“Ưu-đà-di, sắc là gì?” 

Dị học Tiễn Mao đáp rằng: 

“Bạch Cù-đàm, nếu sắc nào không có sắc khác tối thượng hơn, tối điệu 
hơn là tôi thăng hơn; vậy sắc đó tôi thăng, sắc đó tôi thượng.” 

Thế Tôn bảo rằng: 

“Ưu-đà-di, cũng như có người [785a] nói như vầy, “Nếu trong nước có 
người con gái rât đẹp, ta muôn được người con gái đó.” Nêu có người 
hỏi người đó như vây, “Ông biệt trong nước có người con gái rât đẹp, 
nhưng có biết tên gì, họ gì, sanh sống như thế nào? Là cao hay thấp, thô 
hay tế, trắng hay đen, hoặc không trắng không đen, là con gái Sát-]j, 
con gái Bà-ma-môn, Cư sĩ, hay người thợ, ở phương Đông, phương Tây, 
phương Nam, phương Băc?ˆ Người đó đáp, “Tôi không biêt.` Người kia 
lại hòi, 'Ông không biết, không thấy trong nước có người con gái rất 
đẹp, tên họ như vậy, sanh sông như vậy, dải, ngăn, thô, tế, trăng, đen, 
không trắng không đen, con gái Sát-lj, con gái Bà-ma-môn, Cư sĩ, hay 
người thợ, ở phương Đông, phương Tây, phương Nam hay phương Bắc, 
mà lại nói như vầy, “Ta muốn được người con gái đó được ưˆ?” 


“Cũng vậy, Ưu-đà-di, ông nói như vầy, “Người đó nói sắc vượt quá sắc, 
sắc đó tôi thăng, sắc đó tôi thăng.' Nhưng khi hỏi sắc đó thì ông lại 
không biết.” 

Dị học Tiễn Mao thưa rằng: 





“M79 (H. 32): ayam paramo vanno ayan paramo vao tỉ, “sắc này là tối thượng, 
sắc này là tối thượng”. Sắc (vanna) ở đây có nghĩa màu sắc hay màu da. 





kinh TIEÃN MAO (II) 842 


“Bạch Cù-đảm, cũng như tính vàng tử ma là thứ cực diệu, người thợ 
vàng khéo mài dũa, sửa sang khiên cho trong suôt, nhờ dùng tâm lụa 
trăng đem giữa năng, sắc của nó cực diệu, ánh sáng chiêu sáng lâp lánh. 
Cũng vậy, bạch Cù-đảm, tôi nói, “Sắc đó vượt hơn sắc, sắc đó tôi thăng, 
sắc đó tôi thượng. ”” 

Thế Tôn bảo rằng: 

“Ưu-đà-di, nay Ta hỏi ông, tùy theo chỗ hiểu mà đáp. Ưu- đà-d], ý ông 
nghĩ sao? Vàng ròng tử ma nhờ dùng lụa trắng, để giữa nắng mà sắc của 
nó cực điệu chiếu sáng lấp lánh, và ánh sáng con đom đóm trong đêm tối 
chiêu sáng lâp lánh, trong hai ánh sáng đó, cái nào tôi thượïng, tôi 
thăng?” 

Dị học Tiễn Mao đáp rằng: 

“Bạch Cù-đàm, ánh sáng con đom đóm đối với ánh sáng của vàng ròng 
tử ma thì ánh sáng đom đóm tôi thượng, tôi thăng.” 

Thế Tôn hỏi rằng: 

“Ưu-đà-di, ý ông nghĩ sao? Ánh sáng lấp lánh của đom đóm trong đêm 
tôi và ánh sáng lâp lánh của đèn dâu trong đêm tôi, trong hai ánh sáng đó, 
cái nào tôi thượng, tôi thăng?” 

Dị học Tiễn Mao đáp rằng: 

“Bạch Cù-đảm, ánh sáng đèn dầu đối với ánh sáng đom đóm, thì ánh 
sáng đèn dâu tôi thượng, tôi thăng.” 

Thế Tôn hỏi rằng: 

“Ưu-đà-di, ý ông nghĩ sao? Ánh sáng đèn dầu trong đêm tối và lửa đồng 
cây lớn trong đêm tôi, trong hai ánh sáng đó, cái nảo tôi thượng, tôi 
thắng?” 

Dị học Tiễn Mao đáp rằng: 

“Bạch Cù-đàm, ánh sáng lửa cây lớn [785b] đối với ánh sáng đốt đèn dầu 
thì ánh sáng lửa đông cây lớn tôi thượng, tôi thăng.” 

Thế Tôn hỏi rằng: 

“Ưu-đà-di, ý ông thế nào? Ánh sáng chiếu của lửa đống cây lớn, trong 
đêm tôi và ánh sáng chiêu của sao Thái bạch vào buôi sáng, trời không u 
ám, hai ánh sáng ây, ánh sáng nào tôi thượng, tôi thăng?” 


Bi@B TIEÃN MAO (II) 





Dị học Tiễn Mao đáp rằng: 

“Bạch Cù-đàm, ánh sáng của sao Thái bạch đối với ánh sáng của lửa đống 
cây lớn, thì ánh sáng của sao Thái bạch tôi thượng, tôi thăng.” 

Thế Tôn hỏi rằng: 

“Này Ưu-đà-di, ý ông nghĩ sao? Ánh sáng chiếu tỏa của sao Thái bạch 
vào buôi sáng trời không u ám và ánh sáng tỏa chiêu của mặt trăng nửa 
đêm không u ám, trong ánh sáng ây, cái nảo tôi thượng, tôi thăng?” 

Dị học Tiễn Mao đáp rằng: 

“Bạch Cù-đàm, ánh sáng của mặt trăng đối với ánh sáng của sao Thái 
bạch thì ánh sáng của mặt trăng tôi thượng, tôi thăng.” 

Thế Tôn hỏi rằng: 

“Này Ưu-đà-di, ý ông nghĩ sao? Ánh sáng chiếu tỏa của mặt trăng nửa 
đêm trời không u ám, và ánh sáng chiêu tỏa của mặt trời vào mùa thu, 
đứng ngay giữa bầu trời trong suốt, không u ám, trong hai ánh sáng ấy 
cái nào tối thượng, tối thắng?” 

Dị học Tiễn Mao đáp rằng: 

“Bạch Cù-đàm, ánh sáng mặt trời so với ánh sáng mặt trăng thì ánh sáng 
mặt trời tôi thượng, tôi thăng.” 

Thể Tôn bảo rằng: 

“Này Ưu-đà-di, có rất nhiều chư Thiên; mà nay ánh sáng của mặt trời và 
ánh sáng của mặt trăng này, tuy có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại 
phước hựu, có đại oai thân, nhưng ánh sáng đó cũng không băng ánh 
sáng của chư Thiên. Ta ngày xưa đã cùng với chư Thiên tụ tập luận sự, 
nhưng những điêu ta nói đêu vừa ý chư Thiên ây, tuy vậy Ta không nói: 
“Säc vượt quá sắc, sắc đó tôi thăng, sắc đó tôi thượng.” Này Ưu-đà-di, 
còn ông đôi với ánh lửa đom đóm, lửa sâu bọ, sắc rât tệ, rât xâu mả nói 
“Sắc đó vượt quá sắc, sắc đó tôi thăng, sắc đó tôi thượng,” và khi được 
hỏi lại không biết.” 

Dị học Tiễn Mao thưa rằng: 

“Bạch Củ- đàm, con xin hối lỗi về lời nói này. Bạch Thiện Thệ, con xin 
hồi lỗi về lời nói này”.” 





"Thế Tôn, hối quá thử thuyết. Päll: acchidamn Bhagava katham, Thế Tôn đã cắt 





kinh TIEÃN MAO (II) 844 


Thể Tôn hỏi rằng: 

“Này Uu-đà-di, ý ông nghĩ sao mà nói như vầy: Bạch Thể Tôn, con xin 
hôi lôi về lời nói đó, bạch Thiện Thệ, con xin hôi lỗi về lời nói đó?” 

Dị học Tiễn Mao đáp: 

“Bạch Cù-đàm, con nói như vầy, “Sắc kia vượt quá sắc, sắc đó tối thắng, 
sắc đó tôi thượng. Ša-môn Cù-đàm nay khéo tra xét tôi, khéo dạy dỗ và 
khéo quở trách, khiên sự hư vọng của tôi không còn nữa. Bạch Cù-đàm, 
vậy nên con nói như vậy: Bạch Thê Tôn, con xin hôi lỗi vê lời nói này. 
Bạch Thiện thệ con xin hôi lôi về lời nói này.” 

Dị học Tiễn Mao lại thưa rằng: 

“Bạch Cù-đàm, “Đời sau thuần túy lạc”, có một đạo tích để thuần túy 
chứng nghiệm thế giới”.” 

Thế Tôn hỏi rằng: 

“Uu-đà-di, thế nào gỌI là đời sau thuần túy lạc? Thế nào là có một đạo 
tích đê chứng nghiệm thê giới thuân túy lạc?” 

Dị học Tiễn Mao đáp rằng: 

“Bạch Củ-đàm, giả sử có một người xa lìa sát sanh, đoạn trừ sát sanh; xa 
lia trộm cặp, tà dâm, nói láo; cho đên, xa lìa tà kiên được chánh kiên. 
Bạch Cù-đàm, đó gọi là đời sau tuyệt đôi lạc, đó gọi là chứng nghiệm thê 
giới thuân túy lạc.” 

Thế Tôn lại bảo rằng: 

“Uu-đà-di, nay Ta hỏi ông, theo sự hiểu biết mà đáp. Này Ưu-đà-di, ý 
ông nghĩ thê nào? Một người trong khi xa lìa sát sanh, đoạn trừ sát sanh, 
với người ấy, là thuần túy lạc, hay là hỗn tạp khổ*?” 

Dị học Tiễn Mao đáp rằng: 

“Bạch Cù-đàm, hỗn tạp khổ.” 





đứt vấn đề. 

° Hậu thế nhất hướng lạc 4é |I' —-InJ ##. Chỉ thuần có lạc, không có khổ. M 79: 
atthi ekantasukho loko. 

Nhất hướng tác thế chứng. Cf. M 79: ekantasukhassa lokassa sacchkiriyaya, để 





chứng nghiệm thế giới thuần túy lạc. 
Š Tạp khổ 3È 7. Pãli: su&»adukkhr, vừa sướng vừa khổ. 





Bi@R TIEÃN MAO (II) 





“Một người trong khi xa lìa trộm cắp, tà dâm, nói láo, cho đến xa lia tà 
kiên có chánh kiên, với người ây là thuân túy lạc, hay là hôn tạp khô?” 

Dị học Tiễn Mao đáp rằng: 

“Bạch Cù-đàm, là hỗn tạp khổ.” 

Thể Tôn hỏi rằng: 

“Uu-đà-di, há không phải rằng hỗn tạp khổ lạc như vậy là đạo tích chứng 
nghiệm thê giới?” 

Dị học Tiễn Mao đáp: 

“Bạch Cù-đàm, hỗn tạp khổ lạc như vậy là đạo tích chứng nghiệm thế 
giới Vậy.” 

Dị học Tiễn Mao lại thưa rằng: 

“Bạch Thế Tôn, con hối lỗi lời nói này. Bạch Thiện Thệ, con hối lỗi lời 
nói này.” 

Thế Tôn hỏi rằng: 

“Ưu-đà-di, ông nghĩ thế nào mà nói như vầy: Bạch Thế Tôn, con hối lỗi 
lời nói này. Bạch Thiện Thệ, con hôi lôi lời nói này?” 

Dị học Tiễn Mao đáp rằng: 

“Bạch Cù-đàm, con vừa nói, “Đời sau thuần túy lạc, có một đạo tích 
chứng nghiệm thê giới thuân túy lạc.. Nay Sa-môn Cù-đàm khéo tra xét 
con, khéo dạy dô và khéo quở trách, khiên cho sự hư vọng của con không 
còn nữa. Bạch Cù-đàm, do đó con nói như vây: Bạch Thê Tôn, con hôi 
lỗ1 lời nói này. Bạch Thiện Thệ, con hôi lỗi lời nói này.” 

Thể Tôn bảo rằng: 

“Uu-đà-di, quả thật có thế giới thuần túy lạc, có một đạo tích để chứng 
nghiệm thê giới thuân túy lạc.” 

Dị học Tiễn Mao hỏi rằng: 

“Bạch Cù-đàm, thê nào là quả thật có thế giới thuần túy lạc? Thế nảo là 
có một đạo tích đê chứng nghiệm thuân túy lạc?” 

Thế Tôn đáp rằng: 

“Ưu-đà-di, nếu khi Như Lai xuất thế, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, 
Vô Thượng ST, Điêu Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thê Tôn; vị 
ây đoạn trừ năm triên cái, là thứ làm tâm tạp uê, tuệ yêu kém, ly dục, ly 


kinh TIEÃN MAO (II) 846 





ác bất thiện pháp; có tầm, có tứ, hÿ lạc do ly dục sanh, chứng. Sơ thiền, 

thành tựu an trụ, không cùng với chư Thiên kia tương đồng về giới, về 
tâm, về kiến vậy. VỊ ây tầm tứ đã dứt, nội tâm tịch tĩnh, không tầm, 
không tứ, hý lạc do định sanh, [78Sa| chứng đệ Nhị thiên, thành tựu an 
trụ, không cùng với chư Thiên kia tương đồng về giới, về tâm, và về kiến 
vậy. VỊ đó ly hỷ dục, an trú xả vô câu, chánh niệm chánh trí, thân giác lạc, 
điều mà bậc Thánh nói là Thánh xả, có niệm, an trú lạc, chứng Tam thiên 
thành tựu an trú, không cùng với chư Thiên kia tương đông về giới, vê 
tâm và về kiến vậy. Ưu-đà-di, đó gọi là thế giới thuần túy lạc.” 

Dị học Tiễn Mao hỏi: 

“Bạch Cù-đàm, trong đời, thuần túy lạc chỉ cùng cực là thế chăng?” 

Thế Tôn nói: 

“Trong đời, thuần túy lạc không chỉ cùng cực là thế. Ưu-đà-di, còn có 
đạo tích nữa chứng đắc thế giới thuần túy lạc.” 

Dị học Tiễn Mao hỏi: 

“Bạch Cù-đàm, thế nào là có đạo tích nữa chứng đắc thế giới thuần túy 
lạc?” 

Thế Tôn đáp: 

“Ưu-đà-di, Tỳ-kheo ly dục, ly ác bất thiện pháp; có tầm, có tứ, hỷ lạc do 
ly dục sanh, chứng Sơ thiên, thành tựu an trụ, cùng với chư Thiên kia 
tương đồng về giới, về tâm, về kiến vậy. Vị ấy tầm tứ đã dứt, nội tâm tịch 
tĩnh, không giác, không quán, hỷ lạc do định sanh, chứng đệ Nhị thiên, 
thành tựu an trụ, cùng với chư Thiên kia tương đông về giới, vê tâm, và 
về kiến vậy. VỊ đó ly hỷ dục, an trú xả vô câu, chánh niệm chánh trí, thân 
giác lạc, điều mà bậc Thánh nói là Thánh xả, có niệm, an trú lạc, chứng 
Tam thiền thành tựu an trú, cùng với chư Thiên tương đồng về giới, về 
tâm và về kiến vậy. Ưu-đà-di, đó gọi là thế giới thuần túy lạc.” 

Dị học Tiễn Mao hỏi rằng: 

“Bạch Cù-đàm, phải chăng đệ tử của Sa-môn Cù-đàm vì thế giới thuần 
túy lạc, và vì đạo tích chứng đặc thê giới thuân túy lạc ây mà theo Sa- 
môn Cù-đàm học phạm hạnh chăng?” 

Thế Tôn đáp rằng: 

“Đệ tử của Ta không phải chỉ vì thế giới thuần túy lạc và vì để chứng 


Bi@ TIEÃN MAO (II) 





nghiệmc. thế giới thuần túy lạc ấy mà theo học phạm Kiện Nhưng còn có 
sự tối thắng, tối diệu, tối thượng khác để chứng đắc nữa.” 

Bấy giờ cả đại chúng này cùng lớn tiếng nói: 

“Cái ấy là tối thượng, tối diệu, tối thắng; vì để chứng đắc cái ấy mà đệ tử 
Sa-môn Cù-đàm theo Sa-môn Cù-đàm học phạm hạnh.” 

Sau khi làm cho đại chúng của mình im lặng rồi, Bà-ma-môn Tiễn Mao 
lại thưa rằng: 

“Bạch Cù-đàm, cái gì là tối thượng, tối diệu, tối thắng, vì để chứng đắc 
như vậy, mà đệ tử Sa-môn Cù-đàm theo Sa-môn Cù-đàm học phạm 
hạnh?” 

Thế Tôn đáp rằng: 

“Uu-đà-di, Ty-kheo diệt lạc, diệt khổ, và ưu, hỷ [786b] từ trước cũng diỆt, 
không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh, chứng đắc Tứ thiền, thành tựu 
an trụ. Ưu-đà-di, đó gọi là tối thượng tối diệu, tối thắng, vì để chứng đắc 
như vậy mà đệ tử Ta theo học phạm hạnh.” 

Bấy giờ Dị học Tiễn Mao liền từ chỗ ngồi đứng dậy, muốn cúi đầu sát 
chân Phật. Ngay lúc đó các đệ tử dị học phạm hạnh của DỊ học Tiễn Mao 
thưa với Dị học Tiễn Mao rằng: “Tôn giả nay đáng làm bậc Thầy mà 
muôn làm đệ tử Sa-môn Cù-đàm ư? Khi nào Tôn giả không đáng làm 
Thây, rồi hãy làm đệ tử Sa-môn Cù-đàm vậy.” 

Đó là các đệ tử của Dị học Tiễn Mao là chướng ngại cho DỊ học Tiễn 
Mao đôi với sự tu học phạm hạnh. 

Phật thuyết như vậy. Dị học Tiễn Mao sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ 
phụng hành. 


n1 


209. KINH Tì-MA-NA-TU 
Tôi nghe như vây: 
Một thời Phật trú tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng Lâm, vườn Cấp Cô 
Độc. 
Bấy giờ Dị học Tì-ma-na-tu', sau giữa trưa, thung dung đến chỗ Phật, 
chào hỏi xong, hỏi răng: 
“Bạch Cù-đàm, sắc này hơn, sắc này hơn. Này Cù-đàm, sắc này hơn?.” 
Thế Tôn hỏi: 
“Này Ca-chiên, đó là những sắc nào?” 
Dị học Tì-ma-na-tu đáp: 
“Bạch Củ-đàm, nếu sắc nào không có sắc khác tối thượng, tối diệu, tối 
thăng hơn, Cù-đảm, sắc đó là tôi thượng, sắc đó là tôi thăng.” 
Thế Tôn bảo: 
“Ca-chiên, cũng như có người nói như vây, “Nếu trong nước có người 
con gái rât đẹp, ta muôn được người con gái đó." Nêu có người hỏi 
người đó như vây, “Ông biệt trong nước có người con gái rât đẹp, 
nhưng có biết cô ấy tên gì, họ gì, sanh sống như thế nào? Là cao hay 
thấp, thô hay tế, trắng hay đen, hoặc không trăng không đen, là con gái 
Sát-l, con gái Bả-ma-môn, Cư sĩ, hay người thợ, ở phương Đông, 
phương Tây, phương Nam phương Băắc?ˆ Người đó đáp, “Tôi không 
biết." Người kia lại hỏi, 'Ông không biết, không thấy trong nước có 
người con gái rất đẹp, tên họ như vậy, sanh sống như vậy, dài, ngắn, thô, 
tế, trắng, đen, không trắng không đen, con gái Sát-lj, con gái Bà-ma- 
môn, Cư sĩ, hay người thợ, ở phương Đông, phương Tây, phương Nam 
hay phương Bắc, mà lại nói như vầy, “Ta muốn được người con gái đó 
được ư??” 








' Tìma-natu ##Ƒ#Ê7j{Z. No.90 Tìma-túc #ƒƒ#jj{. M §0: Vekhanassa 
paribbãjaka. Sớ giải: thầy của Sakuludãyi. Sau khi Sakuludãyi bị khuất phục bởi 
Phật (xem kinh 208 trên) ông thân hành đến tìm hiểu sự thật. 

?Tối sắc Rự#&; No.90: Hình sắc cực vô thượng diệu 7⁄#ifft [-#}. M 80 
(ii.40): paramo vapno, “màu sắc là trên hết”. Xem kinh 208 trên. 

3 Ca-chiên 3U Jƒƒ. Pali: Kaccana, họ của Vekhanassa. 















































B0 beä-ma-na-tu 


“Cũng vậy, Ca-chiên, ông nói như vây, [786c] “Sắc kia là vi diệu, tối vi 
diệu; sắc kia là tôi thăng; sắc kia là tôi thượng.` Nhưng khi hỏi sắc đó thì 
ông lại không biết.” 

DỊ học Tì-ma-na-tu thưa: 

“Bạch Cù-đàm, cũng như tinh vàng tử ma” là thứ cực diệu, người thợ 
vàng khéo mải đũa, sửa sang khiên cho trong suôt, nhờ dùng tâm lụa 
trắng đem giữa nắng, sắc của nó cực diệu, ánh sáng chiếu sáng lấp lánh. 
Cũng vậy, bạch Cù-đàm, tôi nói “Sắc kia là vi diệu, tối vi diệu; sắc kia là 
tối thắng: sắc kia là tối thượng.” 

Thế Tôn bảo: 

“Ca-chiên, nay Ta hỏi ông, tùy theo chỗ hiểu biết mà đáp. vũ ông nghĩ sao? 
Vàng ròng tử ma nhờ dùng lụa trắng, để giữa nắng mà sắc của nó cực 
diệu chiếu sáng lấp lánh, và ánh sáng con đom đóm trong đêm tối chiếu 
sáng lâp lánh, trong hai ánh sáng đó, cái nào tôi thượng, tôi thăng?” 

Dị học Tì-ma-na-tu đáp rằng: 

“Bạch Cù-đàm, ánh sáng con đom đóm đối với ánh sáng của vàng ròng 
tử ma thì ánh sáng đom đóm tôi thượng, tôi thăng.” 

Thế Tôn hỏi: 

“Ca-chiên, ý ông nghĩ sao? Ánh sáng đèn dầu trong đêm tối và ánh lửa 
đông cây lớn trong đêm tôi; trong hai ánh sáng ây, cái nào sáng hơn?” 

Dị học Tì-ma-na-tu đáp: 

“Bạch Cù-đàm, ánh sáng lửa đống cây lớn trong đêm tối đối với ánh sáng 
đèn dâu thì ánh sáng lửa đông cây lớn sáng hơn.” 

Thế Tôn hỏi: 

“Ca-chiên, ý ông nghĩ thế nào? Ánh sáng chiếu của lửa đống cây lớn 
trong đêm tôi và ánh sáng chiêu của sao Thái bạch” vào buôi sáng trời 
không u ám, ánh sáng nào sáng hơn?” 

Dị học Tì-ma-na-tu đáp: 


“Bạch Cù-đàm, ánh sáng của sao Thái bạch đôi với ánh sáng lửa đông 





*# No 90: điêm-phù-đàn kim [jjP‡#† 


* Thái bạch tỉnh K1. PI. Osadhi. 


Ề 

















kinh beä-ma-na-tu §51 





cây lớn, thì ánh sáng sao Thái bạch sáng hơn.” 

Thế Tôn hỏi: 

“Ca-chiên, ý ông nghĩ sao? Ánh sáng chiếu tỏa của sao Thái bạch vào 
buôi sáng trời không u ám và ánh sáng chiếu tỏa của mặt trăng nửa đêm 
trời không u ám, trong hai ánh sáng ấy, cái nào sáng hơn?” 

Dị học Tì-ma-na-tu đáp: 

“Bạch Cù-đàm, ánh sáng của mặt trăng đối với ánh sáng của sao Thái 
bạch thì [787a] ánh sáng của mặt trăng sáng hơn.” 

Thế Tôn hỏi: 

“Ca-chiên, ý ông nghĩ sao? Ánh sáng chiếu tỏa của mặt trăng vào nửa 
đêm trời không u ám và ánh sáng chiếu tỏa mặt trời vào mùa thu đứng 
ngay giữa bầu trời trong suốt không u ám, trong hai ánh sáng đó cái nào 
sáng hơn?” 

Dị học Tì-ma-na-tu đáp: 

“Bạch Cù-đàm, ánh sáng của mặt trời, so với ánh sáng của mặt trăng thì 
ánh sáng mặt trời sáng hơn.” 

Thế Tôn bảo rằng: 

“Ca-chiên, có rất nhiều chư Thiên, nay ánh sáng của mặt trời và ánh sáng 
của mặt trăng này tuy có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại phước hựu, 
có đại oai thần, nhưng ánh sáng đó cũng không bằng ánh sáng của chư 
Thiên. Ta ngày xưa đã từng cùng chư Thiên tụ tập luận sự. Những điều 
Ta nói đều vừa ý chư Thiên ấy, nhưng Ta không nói, “Sắc vượt quá sắc, 
sắc đó tối thắng, sắc đó tối thượng.” Này Ca-chiên, còn ông, với lửa đóm, 
lửa sâu, sắc rất tệ xấu mà nói “Sắc kia là vi diệu, tối vi diệu; sắc kia là tối 
thắng: sắc kia là tối thượng.” Và khi được hỏi lại nói không biết.” 

Ngay lúc đó dị học Tì-ma-na-tu bị Thế Tôn quở trách trước mặt trong 
lòng buôn bã, cúi đầu im lặng, không còn lời nào biện bạch. 

Sau khi Thế Tôn quở trách, muốn khiến ông ta hoan hỷ nên bảo: 

“Này Ca-chiên, có năm công đức của dục”, khả hỷ, khả ái, khả niệm, khả 
ái, có lạc tương ưng với dục”. Sắc nhận biét bởi mắt, tiếng nhận biết bởi 





“Ngũ dục công đức 1⁄7}. No.90: ngũ tánh dục. Päli: pañca kãmagunä. 
No.90: Cận dâm, nhiễm trước 3ff'#3£3#. PRli: kãmiñipasamhitä rajaniyã. 








Biãh beä-ma-na-tu 





tai, hương nhận biết bởi mũi, vị nhận biết bởi lưỡi, xúc chạm biết bởi 
thân. Này Ca-chiên, sắc hoặc có ái, hoặc không ái. Nếu có một người đối 
với sắc này mà khả ý. xứng ý, thích Ý, thỏa ý, mãn nguyện š người ấy 
đối với sắc khác dù tối thượng, tối thắng vẫn không ham muốn, không tư 
duy, không nguyện cầu. Người đó cho sắc này là tối thắng tối thượng. 
Này Ca-chiên, thanh, hương, vị, xúc cũng lại như vậy. Này Ca-chiên, xúc 
hoặc có ái, hoặc không ái. Nếu có một người đối với xúc này mà khả ý, 
xứng ý, thích ý, thỏa ý, mãn nguyện ý, người đó đối với những xúc khác, 
dù tối thượng, tối thắng vẫn không ham muốn, không tư duy, không 
nguyện, không cần. Người đó cho xúc này là tối thượng, tôi thắng vậy.” 
Bấy giờ Dị học Tì-ma-na-tu chấp tay hướng về Phật bạch rằng: 

“Bạch Cù-đàm! Thật kỳ diệu thay! Thật hy hữu thay. Sa-môn Cù-đàm vì 
tôi mà dùng vô lượng phương tiện nói, “Dục lạc, dục lạc đệ nhất”°. Bạch 
Cù-đàm, cũng như do lửa cỏ mà đốt lửa cây, do lửa cây mà đốt lửa cỏ. 
Cũng vậy, Sa-môn Cù-đàm vì [787b | tôi mà dùng vô lượng phương tiện, 
nói: “Dục lạc, dục lạc đệ nhất.” 

Thế Tôn bảo: 

“Thôi! Thôi! Này Ca-chiên! Ông là người trong lâu dài có sở kiến dị biệt, 
nhẫn thọ dị biệt, sở thích dị biệt, ý dục dị biệt, ý hướng dị biệt”, cho nên 
không thấu triệt ý nghĩa những điều Ta nói. 

“Này Ca-chiên, đệ tử Ta đầu hôm và cuối đêm thường không nằm ngủ, 
mà chánh định, chánh ý, tu tập đạo phẩm, biết như thật “Sự sanh đã dứt, 
phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa. ` 





® Dục lạc, dục lạc đệ nhất 8X⁄⁄##X##?ð—-. M 90: yam kho ime pañca kãmagune 
paficca tuppdjjaliL sukham somanassam idam vuccatiL kamasukham. tt kaãmehi 
kãmasukham,; kãmasukhãä kamaggasukham tatha aggam akkhayati, “Lạc và hỷ nào 
do duyên trên năn dục công đức mà sanh khởi, nó được gọi là dục lạc. Đó là, lạc 
do bởi các dục, từ lạc do dục, lạc do dục tối thượng ấy ở đây được nói là tối 
thượng.” 

?Dị kiến dị nhẫn dị lạc dị dục dị ý #4 hd #4Z13858568X MS. PAli, thành cú: 
aññadithena aññakhantihena aññarucikena aññatrayogena aññairacariyahena, do 
quan điểm dị biệt, tin tưởng dị biệt, sở thích dị biệt, sở hành dị biệt, tông sư dị 
biệt. 














kinh beä-ma-na-tu 853 


Những người ấy mới thấu triệt những điều Ta nói.” 

Ngay lúc đó dị học Tì-ma-na-tu nồi giận đối với Phật, nỗi ghen ghét, 
không vừa ý, muốn vu báng Thế Tôn, muốn hạ nhục Thế Tôn, và ông vu 
báng Thế Tôn như vây, hạ nhục Thế Tôn như vây: 

“Cù-đàm, có Sa-môn, Bà-ma-môn, không biết biên tế đời trước, không 
biết biên tế đời sau, không biết sanh tử vô cùng mà tự cho là chứng đắc 
Cứu cánh trí, biết như thật rằng “Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, 
việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa.” Cù-đàm, tôi nghĩ như 
vầy, “Vì sao Sa-môn, Bà-ma-môn này không biết biên tế đời trước, 
không biết biên tế đời sau, không biết sanh tử vô cùng mà tự cho là 
chứng đắc Cứu cánh trí, biết như thật “Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã 
vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa?” 

Lúc đó Thế Tôn liền nghĩ rằng: 

“Dị học Tì-ma-na-tu nỗi giận đối với Ta, nổi ghen ghét, không vừa ý, 
muốn vu báng Ta, muốn hạ nhục Ta, và vu báng Ta như vậy, hạ nhục Ta 
như vậy mà nói với Ta như vầy, “Cù-đàm, có Sa-môn, Bà-ma-môn, 
không biết biên tế đời trước, không biết biên tế đời sau, không biết sanh 
tử vô cùng mà tự cho là chứng đắc Cứu cánh trí, biết như thật rằng “Sự 
sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn 
tái sanh nữa.` Cù-đàm, tôi nghĩ như vầy, “Vị sao Sa-môn, Bà-ma-môn 
này không biết biên tế đời trước, không biết biên tế đời sau, không biết 
sanh tử vô cùng mà tự cho là chứng đắc Cứu cánh trí, biết như thật “Sự 
sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn 
tái sanh nữa”?”” 

Thế Tôn biết thế rồi, bèn nói rằng: 

“Này Ca-chiên, nếu có Sa-môn, Bà-ma-môn nào không biết biên tế đời 
trước, không biết biên tế đời sau, không biết sanh tử vô cùng mà tự cho là 
chứng đắc Cứu cánh trí, biết như thật “Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã 
vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa'; thì hãy nói với 
người đó như vây, “Hãy gác qua biên tế đời trước, hãy gác qua biên tế 
đời sau." Này Ca-chiên, Ta cũng nói như vầy, “Hãy gác qua biên tế đời 
trước, hãy gác qua biên tế đời sau, [787e] giả sử không nhớ đến một đời. 
Khi đệ tử Tỳ-kheo của Ta đến; đó là nngười không nịnh hót, không lừa 
gạt, mà thắng thắng, Ta giáo hóa họ. Nếu cứ theo sự giáo hóa của Ta mà 


BiBl\ beä-ma-na-tu 





thực hành đúng như vậy, nhất định biết được Chánh pháp. 

“Này Ca-chiên, cũng như một đứa trẻ nhỏ thân còn yếu, nằm ngửa. Cha 
mẹ nó buộc tay chân nó lại. Đứa bé đó sau lớn lên, các căn thành tựu, cha 
mẹ lại cởi trói tay chân cho nó ra. Nó chỉ nhớ khi được cởi trói, chớ 
không nhớ khi bị trói. 

“Cũng vậy, này Ca-chiên, Ta nói như vầy, “Hãy gác lại biên tế đời trước, 
hãy gác lại biên tế đời sau, giả sử không nhớ một đời." Khi đệ tử Tỳ-kheo 
Ta đến; người đó không nịnh hót, không lừa dối, mà thắng thắn thì Ta 
giáo hóa họ. Nếu cứ theo sự giáo hóa của Ta mà thực hành đúng như vậy 
thì nhất định biết được Chánh pháp. 

“Này Ca-chiên, cũng như do dầu, do tim, mà đốt đèn, không có người 
thêm dầu, không có người đổi tim, dầu trước đã hết, sau lại không rót 
thêm thì không thê còn, mà chóng tự tắt vậy. 

“Cũng vậy, này Ca-chiên, Ta nói như vầy, “Hãy gác lại biên tế đời trước, 
hãy gác lại biên tế đời sau, giả sử không nhớ một đời. Khi đệ tử của Ta 
đến; người đó không nịnh hót, không lừa dối mà thăng thắn thì Ta giáo 
hóa họ. Nếu cứ theo sự giáo hóa của Ta mà thực hành đúng như vậy thì 
nhất định biết được Chánh pháp. 

“Này Ca-chiên, cũng như có mười đống cây, hoặc hai mươi, ba mươi, 
bốn mươi, năm mươi hay sáu mươi đống cây, dùng lửa mà đốt, tất cả đều 
bùng cháy. Khi ấy ngọn lửa được thấy. Đống lửa ấy nếu không có người 
thêm cỏ cây, hoặc đồ thêm vỏ trấu vảo; củi trước đã hết, cũi sau không 
được thêm nữa, thì lửa không thể còn mà chóng tự tắt vậy. 

“Cũng vậy, này Ca-chiên, Ta nói như vầy, “Hãy gác lại biên tế đời trước, 
hãy gác lại biên tế đời sau, giả sử không nhớ một đời. Khi đệ tử của Ta 
đến;người đó không nịnh hót, không lừa dối mà thăng thắn thì Ta giáo 
hóa họ. Nếu cứ theo sự giáo hóa của Ta mà thực hành đúng như vậy thì 
nhất định biết được Chánh pháp.” 

Khi thuyết pháp này Dị học Tì-ma-na-tu xa lìa trần cấu, pháp nhãn của 
các pháp phát sanh. Lúc đó, Dị học Tì-ma-na-tu thấy pháp, chứng pháp, 
giác ngộ bạch tịnh pháp, không còn thấy ai hơn, lại không do kẻ khác mà 
độ nghĩ, đoạn hoặc, không còn do dự, đã an trú quả chứng đối với pháp 
của Thế Tôn, chứng được vô sở úy, cúi đầu sát chân Phật mà thưa rằng: 


“Bạch Thế Tôn, con xin được theo Phật xuất gia học đạo, thọ giới cụ túc, 





kinh beä-ma-na-tu S55 


được làm Tỳ-kheo, thực hành phạm hạnh.” 

Thế Tôn dạy: 

“Thiện lai Tỳ-kheo, hãy hành phạm hạnh! [788a] DỊ học được theo Phật 
xuất gia học đạo, thọ cụ túc giới, được làm Tỳ-kheo, thực hành phạm 
hạnh. Tôn giả Tì-ma-na-tu xuất gia học đạo, thọ giới cụ túc rồi, biết pháp, 
thấy pháp, cho đến chứng được quả vị A-la-hán. 

Phật thuyết như vậy. Tôn giả Tì-ma-na-tu và các Tỳ-kheo sau khi nghe 
Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. '° 


n1 





'° Bản Hán, hết quyền 57. 


210. KINH TỲ-KHEO-NI PHÁP LẠC 
Tôi nghư như vầy: 
Một thời Phật trú tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng Lâm, vườn Cấp Cô 
Độc'. 
Bây giờ có bà Uu-bà-di Tì-xá-khư', đến chỗ Tỳ-kheo-ni Pháp Lạc), cúi 
đâu lê dưới chân, rôi lui ngôi một bên, thưa răng: 
“Bạch Thánh ní!, tôi có điều muốn hỏi, mong Thánh ni nghe cho chăng?” 
Tỳ-kheo-ni Pháp Lạc đáp rằng: 
“Tì-xá-khư, có điều gì xin cứ hỏi, sau khi nghe xong tôi sẽ suy nghĩ.” 
Ưu-bà-di Tì-xá-khư liền hỏi: 
“Bạch Thánh ni, hữu thân”, nói là hữu thân; vậy thế nào là hữu thân? 
Ty-kheo-ni Pháp Lạc đáp: 
“Thế Tôn nói năm thủ uẫn'. Hữu thân là năm thủ uấn, Đó là sắc thủ uấn, 
là thọ, tưởng, hành, thức thủ uân. Đó là năm thủ uân được Thê Tôn nói!.” 
Ưu-bà-di Tì-xá-khư nghe xong khen rằng: 
“Hay thay! Hay thay! Bạch n1.” 
Ưu-bà-di Tì-xá-khư nghe xong, hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 
“Bạch Thánh ni, sao gọi là hữu thân kiến”?” 
Ty-kheo-mi Pháp Lạc đáp: 
“Phàm phu ngu si, không đa văn, không gặp thiện tri thức, không biết 





'Päli tương đương, M 44: tại Rãjagaha, Veluvana, Kalandakaniväpa. 
?Tì-xákhư Ưu-bà-di Hz{E‡ƒ#ðš7§. M 44: Visäkho upäsako, nam cư sĩ 
Visakha; chứ không phải nữ cư sĩ Visakha. 

Pháp Lạc Tỳ-kheo-ni †*⁄##kE.F:J. Pãli: Dhammadinnä bhikkhuni. Bà được 
xếp vào hàng những Tỳ-kheo-ni có tài biện thuyết. Sớ giải: trước kia bà là vợ 
của Visakha ở Rãjigaha. Bản chữ Hán có thể nhằm Visäkha này với Visãkã, 








một nữ cư sĩ hộ đạo nhiệt thành ngang Cấp Cô Độc. 








“Nguyên Hán:Hiền Thánh #ƒäB. Päli: apye. 

”Tự thân #f 1. Päli: sz¿&¿äya, hữu thân, hay “/4f-ca-da”. 
“Ngũ thạnh ấm 7¡ EšlÊš. Pãli: pañca upãdãnakkhandhä. 
Tự thân kiến 1É li. PäÌi: sakkãya-diifhi. 























kinh TYØ-KHEO-NI PHAÙP LAÏC S58 


Thánh pháp, không chế ngự theo Thánh pháp, kẻ ấy thấy sắc là tự ngã, 
thấy tự ngã có sắc, thấy trong tự ngã có sắc, thấy trong sắc có tự ngã.” 
Thấy thọ, tưởng, [788b] hành, thức là ngã, thấy ngã có thức, thấy trong 
ngã có thức, thây trong thức có ngã. Đó gọi là tự thân kiên.” 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư nghe xong khen rằng: 

“Hay thay! Hay thay! Bạch Thánh ni.” 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư nghe xong, hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 

“Bạch Thánh mị, sao gọi là không thân kiến?” 

Ty-kheo-ni Pháp Lạc đáp: 

“Đa văn Thánh đệ tử, gặp thiện tri thức, biết Thánh pháp, khéo léo chế 
ngự trong Thánh pháp, kẻâ ấy không thấy sắc là ngã, không thấy ngã có 
sắc, không thấy trong sắc có ngã, không thấy trong ngã có sắc. Không 
thấy thọ, tưởng, hành, thức là ngã, không thấy trong ngã có thức, không 
thây trong thức có ngã. Đó gọi là không thân kiên.” 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư nghe xong khen rằng: 

“Hay thay! Hay thay! Bạch Thánh ni.” 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư khen xong, hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 

“Bạch Thánh mị, sao gọi là diệt tự thân?” 

Tỳ-kheo-mi Pháp Lạc đáp: 

“Sắc thủ uấn bị đoạn trừ không dư tàn, Xã, nhả sạch, không ô nhiễm, diệt, 
tịch tịnh. Thọ, tưởng, hành, thức thủ uân bị đoạn trừ không dư tàn, xả, 
nhả sạch, không ô nhiễm, diệt, tịch tịnh. Đó là tự thân diệt.” 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư nghe xong khen: 

“Hay thay! Hay thay! Bạch Thánh ni.” 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 


“Bạch Thánh ni, uân nói là thủ uân, thủ uân nói là uân. Uân tức là thủ 





ở Bất ngự Thánh pháp 4*ffJ#‡E. Päli: ariyadhamme aviniro, người không được 
chế ngự trong Thánh pháp. 

° Hán: thần ##. Pãli, thành cú: rupam atlato samanupassaHi, ripavantam vã atftãnam, 
aftani vã rupan, rpasmiim vã aftãnam, thấy sắc là tự ngã, tạ ngã có sắc, sắc trong 
tự ngã, tự ngã trong sắc. 


Bi8Ð TYØ-KHEO-NI PHAÙP LAÏC 





uân, hay thủ uẫn tức là uẫn? Uân khác với thủ uân chăng?” 

Tỳ-kheo-mi Pháp Lạc đáp: 

“Hoặc uấn tức là thủ uân. Hoặc uân chẳng phải là thủ uẫn. Thế nào là uẫn 
tức là thủ uân? Sắc hữu lậu, được chập thủ °; thọ, tưởng, hành, thức hữu 
lậu, được châp thủ, nói uân tức là thủ uân. 

“Thế nào nÓI uấn tức chẳng phải là thủ uấn? Sắc vô lậu, không bị chấp 
thủ, nói uân chăng phải là thủ uân.” 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư nghe xong khen rằng: 

“Hay thay! Hay thay! Bạch Thánh ni.” 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư nghe xong, hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 

“Bạch Thánh nị, thế nào là Thánh đạo tám chỉ?” 

Tỳ-kheo-mi Pháp Lạc đáp: 

“Thánh đạo tám chỉ là từ chánh kiến đến chánh định là tám. Đó gọi là 
Thánh đạo tám chi.” 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư nghe xong khen rằng: 

“Hay thay! Hay thay! Bạch Thánh ni.” 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi rằng: 

“Bạch Thánh mị, Thánh đạo tám chi [788§c| là hữu vị chăng?” 

Tỳ-kheo-ni Pháp Lạc đáp rằng: 

“Đúng vậy, Thánh đạo tám chi là hữu vi.” 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư nghe xong khen: 

“Hay thay! Hay thay! Bạch Thánh n1.” 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 

“Bạch Thánh n1, có bao nhiêu tụ?” 

Ty-kheo-mi Pháp Lạc đáp: 

“Có ba tụ là giới tụ, định tụ và tuệ tụ.” 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư nghe xong, khen rằng: 

“Hay thay! Hay thay! Bạch Thánh ni.” 





'° Hán: hữu thọ #3. 





kinh TYØ-KHEO-NI PHAÙP LAÏC 860 


Ưu-bà-di Tì-xá-khư khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 

Bạch Thánh ni, Thánh đạo tám chỉ thâu nhiếp ba tụ hay ba tụ thâu nhiếp 
Thánh đạo tám chỉ?” 

Tỳ-kheo-mi Pháp Lạc đáp: 

“Không phải Thánh đạo tám chỉ thâu nhiếp ba tụ, nhưng ba tụ thâu nhiếp 
Thánh đạo tắm chỉ. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, ba chi Thánh 
đạo này được nhiệp vê Thánh giới tụ. Chánh niệm, chánh định, hai chi 
này được thâu nhiêp vào Thánh định tụ. Chánh kiên, chánh tư duy, chánh 
tinh tân, ba chi này được thâu nhiêp vào Thánh tuệ tụ. Đó là nói răng 
không phải Thánh đạo tám chi ba tụ, nhưng ba tụ nhiệp Thánh đạo tám 
ch.” 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư nghe xong khen rằng: 

“Hay thay! Hay thay! Bạch Thánh ni.” 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư khen xong, hoan hỷ phụng hành. Lại thưa: 

“Bạch Thánh ni, diệt là hữu đối chăng?” 

Ty-kheo-mi Pháp Lạc đáp: 

“Diệt là vô đối.” 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư nghe xong khen: 

“Hay thay! Hay thay! Bạch Thánh ni.” 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư khen xong hoan hỷ phụng hành, lại hỏi rằng: 

“Bạch Thánh ni, Sơ thiền có bao nhiêu chỉ?” 

Ty-kheo-mi Pháp Lạc đáp: 

“SƠ thiền có năm chỉ là tầm, tứ, hỷ, lạc và nhất tâm''. Đó là năm chỉ của 
Sơ thiên.” 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư nghe xong khen rằng: 

“Hay thay! Hay thay! Bạch Thánh ni.” 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại thưa: 


“Bạch Thánh mị, sao gọi là đoạn, sao gọi là tưởng, sao gọi là định lực, sao 





'! Giác, quán, hỷ, lạc, nhất tâm. PRli: vi/akka, vicãra, pHi, sukha, citekaggata. 





Bi@b TYØ-KHEO-NI PHAÙP LAÏC 


gọi là định công, sao gọi là tu định ”?” 

Pháp Lạc Tỳ-kheo-ni đáp rằng: 

“Nếu có thiện tâm thuần nhất? được gọi là định. Bốn niệm xứ được gọi 
là định tưởng. Bôn chánh đoạn được gọi là định lực. Bôn như ý túc được 
gọi là định công. Nêu tu tập các thiện pháp này rôi lại thường chuyên tu 
tập tinh cân, đó gọi là tu định.” 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư nghe xong khen rằng: 

“Hay thay! Hay thay! Bạch Thánh ni!” 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư khen xong hoan hỷ phụng hành. [789a] Lại hỏi rằng: 
“Bạch Thánh ni, CÓ bao nhiêu pháp mà sanh thân sau khi chết rồi, thân bị 
liệng ngoài gò đông như cây gô vô tình?” 

Tỳ-kheo-ni Pháp Lạc đáp rằng: 

“Có ba pháp khiến sanh thân sau khi chết, thân bị liệng ngoài gò đồng 
như cây gỗ vô tỉnh. Những gì là ba? Một là tuôi thọ, hai là hơi âm, ba là 
thức. Đó là ba pháp khiên sanh thân sau khi chêt thân bị liệng ngoải gò 
đông như cây gỗ vô tình.” 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư nghe xong, khen rằng: 

“Hay thay! Hay thay! Bạch Thánh ni!” 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi rằng: 

“Bạch Thánh ni, một người chết và nhập diệt tận định khác nhau như thế 
nào?” 

Tỳ-kheo-ni Pháp Lạc đáp rằng: 

“Chết là mạng đã dứt, hơi âm lìa thân, các căn bại hoại. Còn Ty-kheo 
nhập diệt tận định thì tuôi thọ chưa dứt, hơi âm cũng không lia thân, các 
căn không bại hoại. Đó là sự khác biệt giữa một người chêt và nhập diệt 
tận định.” 





'? Đoạn lấ, theo trả lời đây là định. PalI: szm2đ7¡ (định), samadhinimiirZ (định 
tướng), sưmadñiparikkhara (định lực, định công hay tư trợ, tư cụ của định), 
samadhibhavana (định tu tập, tu định). 

'3 Đắc nhất ƒÄ —- : tâm nhất cảnh tánh, tâm nhất thú tánh. Päli: ekzggz/a, sự tập 
trung trên một điểm. 





kinh TYØ-KHEO-NI PHAÙP LAÏC 862 





Ưu-bà-di Tì-xá-khư nghe xong khen rằng: 

“Hay thay! Hay thay! Bạch Thánh ni!” 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi rằng: 

“Bạch Thánh nị, một người diệt tận định và một người nhập vô tưởng 
định khác nhau thê nào?” 

Tỳ-kheo-ni Pháp Lạc đáp rằng: 

“Một người nhập diệt tận định thì tưởng và tri'" đều diệt còn một người 
nhập vô tưởng định thì tưởng và tri không diệt. Đó là sự khác biệt giữa 
một người nhập diệt tận định và nhập vô tưởng định.” 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư nghe xong khen rằng: 

“Hay thay! Hay thay! Bạch Thánh ni!” 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi rằng: 

“Bạch Thánh ni, một người từ diệt tận định ra và từ vô tưởng định ra, 
khác nhau như thê nào?” 

Tỳ-kheo-ni Pháp Lạc đáp rằng: 

“Tỳ-kheo từ diệt tận định ra không khởi suy nghĩ này, “Ta từ diệt tận 
định ra.` Tỳ-kheo khi từ vô tưởng định ra, khởi ý nghĩ này, “Ta là hữu 
tưởng? Hay ta là vô tưởng?” Đó là sự khác nhau giữa một người từ diệt 
tận định ra và từ vô tưởng định ra.” 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư nghe xong khen rằng: 

“Hay thay! Hay thay! Bạch Thánh ni!” 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư khen xong, hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 

“Tỳ-kheo khi nhập diệt tận định có khởi ý nghĩ rằng, “Ta nhập diệt tận 
định" hay không?” 

Pháp lạc Ty-kheo đáp: 

“Tỳ-kheo khi nhập diệt tận định không khởi ý nghĩ rằng, “Ta nhập diệt 
tận định. Nhưng do theo tâm thức đã tu tập từ trước, y như vậy [78§9b] 
mả tiên tới.” 


Ưu-bà-di Tì-xá-khư nghe xong khen rằng: 





'“ Tưởng tri #l #[I, hay tưởng và thọ. Päli: saññã-vedayira. 


Bi6B TYØ-KHEO-NI PHAÙP LAÏC 





“Hay thay! Hay thay! Bạch Thánh ni!” 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi rằng: 

“Bạch Thánh mị, tỳ-kheo từ diệt tận định ra có khởi ý nghĩ rằng, “ƑFa từ 
diệt tận định ra” hay không?” 

Tỳ-kheo-ni Pháp Lạc đáp rằng: 

“Ty-kheo khi từ diệt tận định ra không khởi ý nghĩ, “Ta từ diệt tận định 
ra.` Nhưng bởi thân này và sáu xứ duyên mạng căn, cho nên từ định mà 
ra.” 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư nghe xong khen: 

“Hay thay! Hay thay! Bạch Thánh mi!” 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi rằng: 

“Bạch Thánh mi, Tỳ-kheo từ diệt tận định ra, tâm lạc những gì? Thú 
hướng những gì? Và thuận những gì?” 

Tỳ-kheo-ni Pháp Lạc đáp rằng: 

“T-kheo từ diệt tận định ra, tâm lạc đối với viễn ly, thú hướng viễn ly và 
tùy thuận viên ly.” 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư nghe xong khen rằng: 

“Hay thay! Hay thay! Bạch Thánh ni!” 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi rằng: 

“Bạch Thánh ni, có bao nhiêu thọ'??” 

Tỳ-kheo-ni Pháp Lạc đáp rằng: 

“Có ba thọ, là cảm thọ lạc, cảm thọ khổ, cảm thọ không lạc không khổ. 
Chúng duyên vào đâu mà có? Duyên vào xúc '“.” 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư nghe xong khen rằng: 

“Hay thay! Hay thay! Bạch Thánh ni!” 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư khen xong hoan hỷ phụng hành lại hỏi rằng: 

“Bạch Thánh ni, thế nào. là cảm thọ lạc? Thế nào là cảm thọ khổ, và thế 
nảo là cảm thọ không khô không lạc?” 





' Hán: giác 5Z, tức thọ, hay cảm thọ. Päli: vedanä. 
'' Hán: cánh lạc #f ##. P8li: phassa. 


kinh TYØ-KHEO-NI PHAÙP LAÏC 864 





Ty-kheo-ni Pháp Lạc đáp rằng: 

“Nếu lạc được cảm xúc bởi lạc xúc'” mà sanh, thân và tâm cảm giác rất 
khoái lạc, thọ này gọi là cảm thọ lạc. Nêu khô được cảm xúc bởi khô xúc 
mà sanh, thân và tâm cảm thọ khô, không khoái lạc, thọ này gọi là cảm 
thọ khổ. Nếu không khổ không lạc được cảm xúc bởi xúc không khổ 
không lạc mà sanh, thân và tâm cảm thọ không khô không lạc, không 
phải khoái cảm hay không khoái cảm, thọ này gọi là cảm thọ không lạc 
không khổ.” 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư nghe xong khen rằng: 

“Hay thay! Hay thay! Bạch Thánh ni!” 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi rằng: 

“Bạch Thánh ni, đối với cảm thọ lạc, thế nào là lạc? Thế nảo là khổ? Thế 
nào là vô thường? Thế nào là tai hoạn? Thế nào là sử? Đối với cảm thọ 
khổ, thế nào là lạc, thế nào là khổ, thế nào là vô thường, thê nào là tai 
hoạn, thê nào là sử? Đôi với cảm thọ không khô không lạc, thê nào là lạc, 
thế nào là khổ, thế nào là vô thường, thế nào là tai hoạn, thế nào là sử'°?” 

Tỳ-kheo-ni Pháp Lạc [789e] đáp rằng: 

“Đối với cảm thọ lạc, sanh là lạc, trụ là lạc; biến dịch là khổ; vô thường 
tức là tai hoạn, và dục là sử. Đôi với cảm thọ khô, sanh là khô, trụ là khô, 
biến dịch là lạc, vô thường tức là tai hoạn, sân nhuê là sử. Đôi với cảm 
thọ không khô không lạc, khô hay lạc không được biệt đên, vô thường 
tức là biến dịch và vô minh là sử vậy.” 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư nghe xong khen rằng: 

“Hay thay! Hay thay! Bạch Thánh mi!” 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi rằng: 

“Bạch Thánh nỉ, phải chăng tất cả cảm thọ lạc đều là dục sử'”? Tất cả 
cảm thọ khổ đều là nhuế sử””? Tất cả cảm thọ không khổ không lạc đều là 





!“Lạc cánh lạc sở xúc sanh đ§ Sĩ 3# J†fj7E. 

'3 Sử 4F, kết sử, tức tùy miên. PäÌlL: anusaya. 

' Dục sử #X fÈ,: tham tùy miên. Päli: zãgãmsaya. 
“Nhué sử š& Í': sân tùy miên. Päli: pa/ighãnusaya. 


Bi@B TYØ-KHEO-NI PHAÙP LAÏC 





vô minh sử”'?” 

Tỳ-kheo-ni Pháp Lạc đáp rằng: 

“Không phải tất cả cảm thọ lạc đều là dục sử, không phải tất cả cảm thọ 
khô đều là nhuê sử; không phải tât cả cảm thọ không khô không lạc đêu 
là vô minh sử. Vì sao cảm thọ lạc không phải là dục sử? Tỳ-kheo ly dục, 
ly ác bât thiện pháp, có tâm có tứ, hỷ lạc do ly dục sanh, chứng Sơ thiên, 
thành tựu an trụ. Đó là cảm thọ lạc không phải là dục sử. Vì sao vậy? Vì 
đã đoạn dục. Vì sao cảm thọ khô không phải là nhuê sử? Như mong câu 
vô thượng giải thoát lạc, do sự nguyện câu canh cánh mà sanh ra ưu khô. 
Đó là cảm thọ khô không phải là nhuê sử. Vì sao? Vì nó đoạn sân nhuê. 
Vì sao cảm thọ không khô không lạc không phải là vô minh sử? Khi lạc 
diệt, khô diệt, ưu hỷ trước cũng diệt, không khô không lạc, xả niệm thanh 
tịnh, đăc đệ Tứ thiên, thành tựu an trụ. Đó là cảm thọ không khô không 
lạc không phải là vô minh sử. Vì sao? Vì nó đoạn vô minh.” 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư nghe xong khen rằng: 

“Hay thay! Hay thay! Bạch Thánh mi!” 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi rằng: 

“Bạch Thánh ni, cảm thọ lạc đối đãi với cái VN 

Tỳ-kheo-ni Pháp Lạc đáp rằng: 

“Cảm thọ lạc lấy cảm thọ khổ làm đối đãi.” 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư nghe xong khen rằng: 

“Hay thay! Hay thay! Bạch Thánh mi!” 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi rằng: 

“Bạch Thánh ni, cảm thọ khổ đối đãi với cái gì?” 

Tỳ-kheo-ni Pháp Lạc đáp rằng: 

“Cảm thọ khổ lấy cảm thọ lạc làm đối đãi.” 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư nghe xong khen rằng: 

“Hay thay! Hay thay! Bạch Thánh mi!” 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi rằng: 


“Bạch Thánh mi, cảm thọ vừa lạc vừa khô đôi đãi với cái gì?” 























”' Vô minh sử tt HJ {: vô minh tùy miên. PÄli: awjj/Zuusaya. 





kinh TYØ-KHEO-NI PHAÙP LAÏC 


866 





[790a] Tỳ-kheo-ni Pháp Lạc đáp rằng: 

“Cảm thọ lạc khổ lây không khổ không lạc làm đối đãi.” 
Ưu-bà-di Tì-xá-khư nghe xong khen rằng: 

“Hay thay! Hay thay! Bạch Thánh ni!” 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi rằng: 
“Bạch Thánh ni, cảm thọ không khổ không lạc đối đãi với cái gì?” 
Tỳ-kheo-ni Pháp Lạc đáp rằng: 

“Cảm thọ không khổ không lấy vô minh làm đối đãi.” 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư nghe xong khen rằng: 

“Hay thay! Hay thay! Bạch Thánh ni!” 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi rằng: 
“Bạch Thánh ni, vô minh đối đãi với gì?” 

Tỳ-kheo-ni Pháp Lạc đáp rằng: 

“Vô minh lấy minh làm đối.” 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư nghe xong khen rằng: 

“Hay thay! Hay thay! Bạch Thánh mi!” 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi rằng: 
“Bạch Thánh ni, minh đối đãi với gì?” 

Tỳ-kheo-ni Pháp Lạc đáp rằng: 

“Minh lây Niết-bàn làm đối.” 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư nghe xong khen rằng: 

“Hay thay! Hay thay! Bạch Thánh mi!” 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi rằng: 
“Bạch Thánh ni, Niết-bàn đối đãi với cái gì?” 


“Tỳ-kheo-ni Pháp Lạc đáp rằng: 


“Ong” muôn hỏi những việc vô cùng, nhưng việc ông hỏi không thê 
cùng tận giới hạn của tôi được. Niêt-bàn không có đôi đãi. Niêt-bàn 





“Hán: quân ZÄ. Có thể nam, có thể nữ. Có sự bất nhất về phái tính nhân vật 


trong bản Hán. PälI: zwso (nam tính). 


Bi6 TYØ-KHEO-NI PHAÙP LAÏC 





không có quái ngại, vượt qua quái ngại, diệt trừ quái ngại, do nghĩa này 
nên tôi theo Thế Tôn hành phạm hạnh.” 

Bấy giờ Ưu-bà-di Tì- xá khư, khi nghe Ty-kheo-m Pháp Lạc nói, khéo 
léo thọ trì, tụng tập, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy, cúi đầu lễ dưới chân Tỳ- 
kheo-ni Pháp Lạc, đi nhiễu ba vòng rồi lui về. 


Bấy giờ Tỳ-kheo-ni Pháp Lạc sau khi tiễn Ưu-bà-di Tì-xá-khư đi cách đó 
không lâu, bà đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, rồi lui đứng một 
bên, đem hết những điều thảo luận cùng Ưu-bà-di Tì-xá-khư bạch lại với 
Phật, chấp tay thưa rằng: 

“Bạch Thế Tôn, con nói như vậy, đáp như vậy, không vu báng Thế Tôn 
chăng? Nói chân thật, nói như pháp, không có trái nhau, không có tranh 
cãi, nhằm lẫn chăng?” 

Thế Tôn đáp rằng: 

“Này Ty-kheo-mi, cô nói như vậy, đáp như vậy, không vu báng Ta. Cô 
nói chân thật. Cô nói như pháp. Cô nói theo thứ lớp của pháp. Đối với 
như pháp, không có chống trái nhau, không tranh, không lỗi vậy. Này 
Tỳ-kheo-ni, nếu [790b] Ưu-bà-di Tì-xá-khư đến hỏi Ta, Ta cũng bằng 
những văn cú như vậy, Ta cũng trả lời Ưu-bà-di Tì-xá-khư bằng nghĩa 
này, bằng văn cú này. Này Tỳ-kheo-ni, nghĩa này đúng như ngươi đã nói, 
ngươi cứ như vậy mà thọ trì. Vì sao, những lời này tức là giáo nghĩa 
vậy.” 

Phật thuyết như vậy, Tỳ-kheo-ni Pháp Lạc và chư Tỳ-kheo nghe Phật 
thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


"1 


211. KINH ĐẠI CÂU-HY-LA 
Tôi nghe như vây: 
Một thời Phật trú tại thành Vương xá, trong rừng Trúc, vườn Ca-lan-đa. 
Bấy giờ Tôn giả Xá-lợi-phất vào lúc xế từ tĩnh tọa dậy, đi đến chỗ Tôn 
giả Đại Câu-hy-la', chào hỏi nhau xong rồi ngôi xuông một bên. 
Tôn giả Xá-lợi-phất nói rằng: 
“Này Hiền giả Đại Câu-hy-la, tôi có điều muốn hỏi, Hiền giả nghe cho 
chăng? 
Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp rằng: 
“Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất, muốn hỏi xin cứ hỏi, tôi nghe xong sẽ suy 
nghĩ.” 
Tôn giả Xá-lợi-phất hỏi rằng: 
“Hiền giả Đại Câu-hy-la, bất thiện, được nói là bắt thiện; bắt thiện căn, 
được nói là bât thiện căn. Thê nào là bât thiện? Thê nào là bât thiện căn?” 
Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 
“Thân ác hành, khẩu và ý ác hành, đó là bắt thiện vậy. Tham, nhuế, sỉ, đó 
là bât thiện căn vậy. Đó là bât thiện và bât thiện căn.” 
Tôn giả Xá-lợi-phất nghe xong khen răng: 
“Hay thay! Lành thay! Hiền giả Câu-hy-la.” 
Tôn giả Xá-lợi-phất khen xong, hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 
“Hiền giả Câu-hy-la, thiện, được nói là thiện; thiện căn, được nói là thiện 
căn. Thê nào là thiện? Thê nào là thiện căn?” 
Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 
“Thân diệu hành, khẩu và ý diệu hành, đó là thiện vậy. Không tham, 
không nhuê, không sĩ, đó là thiện căn vậy. Đó là thiện và thiện căn.” 
Tôn giả Xá-lợi-phất nghe xong khen răng: 
“Lành thay! Lành thay! Hiền giả Đại Câu-hy-la.” 
Tôn giả Xá-lợi-phất khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 


“Trí tuệ, được nói là trí tuệ. Thê nào là trí tuệ?” 
v3 v Lộ 





' Đại Câu-hy-la #šn[‡ñJá# ấẼ. Pali: Maha-Kottthika. 





##WH NHAÁT THIEÁT TRÍ 





Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp rằng: 

“Biết như vậy, cho nên nói là trí tuệ. [790c] Biết những gì? Biết như thật 
"Đây là Khô”, biệt như thật “Đây là Khô tập”, “Đây là Khô diệt”, “Đây là 
Khô diệt Đạo.” Biệt như vậy cho nên được nói là trí tuệ.” 

Tôn giả Xá-lợi-phất nghe xong khen răng: 

“Lành thay! Lành thay! Hiền giả Đại Câu-hy-la.” 

Tôn giả Xá-lợi-phất khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 

“Hiền giả Đại Câu-hy-la, thức, được nói là thức; thế nào là thức?” 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

“Thức, nhận thức, cho nên nói là thức”. Nhận thức những gì? Nhận thức, 
sắc, nhận thức thanh, hương, vị, xúc, pháp. Thức, nhận thức, cho nên nói 
là thức.” 

Tôn giả Xá-lợi-phất nghe xong khen răng: 

“Lành thay! Lành thay! Hiền giả Đại Câu-hy-la.” 

Tôn giả Xá-lợi-phất khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 

“Hiền giả Đại Câu-hy-la, trí tuệ và thức, hai pháp này hiệp nhất hay riêng 
biệt? Có thê thi thiết hai pháp này riêng biệt chăng”?” 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

“Hai pháp này hiệp nhất chứ không riêng biệt. Không thể thi thiết hai 
pháp ấy riêng rẽ. Vì sao vậy? Những gì được biết bởi trí tuệ cũng được 
biết bỡi thức. Cho nên hai pháp này hiệp nhất chứ không riêng biệt, và 
không thê cho răng hai pháp này riêng rẽ.” 

Tôn giả Xá-lợi-phất nghe xong khen răng: 

“Lành thay! Lành thay! Hiền giả Đại Câu-hy-la.” 

Tôn giả Xá-lợi-phất khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 

“Hiền giả Đại Câu-hy-la, người biết, ngài lấy gì để biết?” 





“Thức thức, thị cỗ BitIE thức HN LẮC HÃUD HỀ. P8li viiãnäti vjãnãt kho ãvuso 
3 Pãli: labbhä ca panimesam ƑBBji sai vinibbihujivã vinibbhujitsã W 
paññãperun í¡, có thê chăng sau khi phân tích, rồi phân tích các pháp này mà giả 
thiết hành tướng sai biệt của chúng? 


KINH NHAÁT THIEÁT TRÍ S81 





Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

“Biết, tôi do trí tuệ mà biết.” 

Tôn giả Xá-lợi-phất nghe xong khen rằng: 

“Lành thay! Lành thay! Tôn giả Đại Câu-hy-la !” 

Tôn giả Xá-lợi-phất khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 

“Hiền giả Đại Câu-hy-la, trí tuệ có nghĩa gì? Có sự thù thắng gì? Có công 
đức gì?” 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

“Trí tuệ có nghĩa yêm ly, có nghĩa vô dục, có nghĩa thấy như thật!.” 

Tôn giả Xá-lợi-phất nghe xong khen răng: 

“Lành thay! Lành thay! Hiền giả Đại Câu-hy-la.” 

Tôn giả Xá-lợi-phất khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 

“Hiền giả Đại Câu-hy-la, thế nào là chánh kiến?” 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

“Biết như thật về Khô, biết như thật về Khổ tập, Khổ diệt và Khổ diệt 
đạo. Đó gọi là chánh kiên.” 

Tôn giả Xá-lợi-phất nghe xong khen răng: 

“Lành thay! Lành thay! Hiền giả Đại Câu-hy-la.” 

Tôn giả Xá-lợi-phất khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 

“Hiền giả Đại Câu-hy-la, có bao nhiêu nhân, có bao nhiêu duyên sanh 
chánh kiên?” 

[791a] Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

“Có hai nhân, có hai duyên sanh chánh kiến. Những gì là hai? Một là 
duyên từ người khác, hai là nội tâm tư duy. Đó là có hai nhân, có hai 
duyên sanh chánh kiên.” 

Tôn giả Xá-lợi-phất nghe xong khen răng: 

“Lành thay! Lành thay! Hiền giả Đại Câu-hy-la.” 

Tôn giả Xá-lợi-phất khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 





*Päli: pañãã kho ãvuso abhiññatthä pariññatthã pahãnatthä tí, trí tuệ có nghĩa thắng 
fri, có nghĩa biến tri, có nghĩa đoạn trừ. 


§8$H NHAÁT THIEÁT TRÍ 





“Hiền giả Đại Câu-hy-la, có bao nhiêu chỉ thâu nhiếp chánh kiến để đạt 
được tâm giải thoát quả, tuệ giải thoát quả, đạt được tâm giải thoát công 
đức, tuệ giải thoát công đức?” 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

“Có năm chi thâu nhiếp chánh kiến để đạt được tâm giải thoát quả, tuệ 
giải thoát quả; đạt được tâm giải thoát công đức, tuệ giải thoát công đức. 
Những gì là năm? Một là được thâu nhiêp bởi chân đê, hai là được thâu 
nhiệp bởi giới, ba là được thâu nhiệp bởi bác văn, bôn là được thâu nhiêp 
bởi chỉ, năm là được thâu nhiếp bởi quán." Đó gọi là năm chỉ thâu nhiếp 
chánh kiên đê đạt được tâm giải thoát quả, tuệ giải thoát quả, đạt được 
tâm giải thoát công đức, tuệ giải thoát công đức.” 

Tôn giả Xá-lợi-phất nghe xong khen răng: 

“Lành thay! Lành thay! Hiền giả Đại Câu-hy-la.” 

Tôn giả Xá-lợi-phất khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 

“Hiền giả Đại Câu-hy-la, như thế nào sanh khởi hữu trong tương lai"?” 
Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

“Phàm phu ngu sĩ, vô trí, không đa văn, bị vô minh che lấp, bị ái kết trói 
buộc, không gặp thiện tri thức, không hiệu biệt Thánh pháp, không được 
điêu ngự trong Thánh pháp, đó gọi là làm sanh khởi hữu trong tương lai.” 
Tôn giả Xá-lợi-phất nghe xong khen rằng: 

“Lành thay! Lành thay! Hiền giả Đại Câu-hy-la.” 

Tôn giả Xá-lợi-phất khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 

“Hiền giả Đại Câu-hy-la, thế nào là không sanh khởi hữu trong tương 
lai?” 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 


“Nếu vô minh đã diệt, minh đã sanh, tất diệt tận khổ. Đó gọi là không 



































* Năm chỉ: chân đề Ƒïfš#, giới 7, bác văn Jÿfïƒj, chỉ I[-, quán ii. PI.: sữø (giới), 





























suta (văn), sđkøacchä (luận nghị), sama¿ha (chỉ), vipassana (quản). PäÌ sakacchä 
(luận ngh]) trong bản hán được đọc là szccz (sự thật). 

“Sanh đương lai hữu E22“. Päli: ayatin punabbhaväbhimibbarii, sự tái sanh 
xảy ra trong tương lai. 





KINH NHAÁT THIEÁT TRÍ 883 





sanh khởi hữu trong tương lai.” 

Tôn giả Xá-lợi-phất nghe xong khen răng: 

“Lành thay! Lành thay! Hiền giả Đại Câu-hy-la.” 

Tôn giả Xá-lợi-phất khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 

“Hiền giả Đại Câu-hy-la, có bao nhiêu thọ?” 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

“Có ba thọ, là khổ thọ, lạc thọ và không khổ không lạc thọ. Thọ này 
duyên đâu mà có? Duyên xúc mà có.” 

Tôn giả Xá-lợi-phất nghe xong khen răng: 

“Lành thay! Lành thay! Hiền giả Đại Câu-hy-la !” 

Tôn giả Xá-lợi-phất khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 

“Hiền giả [791b] Đại Câu-hy-la, thọ, tưởng, tư, ba pháp này hiệp nhất 
hay riêng biệt? Có thê thị thiệt ba pháp này riêng biệt chăng?” 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp rằng: 

“Thọ, tưởng, tư, ba pháp này hiệp nhất không riêng biệt. Không thể thi 
thiệt ba pháp này là riêng biệt. Vì sao? Những gì được cảm thọ bởi thọ, 
cũng được tưởng bởi tưởng, được tư bởi tư. Cho nên nói ba pháp này 
hiệp nhât không riêng biệt, và không thê thi thiệt ba pháp này riêng biệt.” 
Tôn giả Xá-lợi-phất nghe xong khen rằng: 

“Lành thay! Lành thay! Hiền giả Đại Câu-hy-la.” 

Tôn giả Xá-lợi-phất khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 

“Diệt có sự đối ngại gì?” 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

“Diệt không có sự đối ngại.” 

Tôn giả Xá-lợi-phất nghe xong khen rằng: 

“Lành thay! Lành thay! Hiền giả Đại Câu-hy-la.” 

Tôn giả Xá-lợi-phất khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 


“Hiên giả Đại Câu-hy-la, có năm căn với sở hành dị biệt, cảnh giới dị 
E y L) D vị : 





“Hành dị ƒŸ #4. Pãli: »ãnãgocarani, có môi trường hoạt động sai biệt, sai biệt sở 
hành cảnh giới. 


§@{H NHAÁT THIEÁT TRÍ 





biệt, mỗi căn lãnh thọ cảnh giới riêng. Nhãn căn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân căn. 
Năm căn với sở hành dị biệt, cảnh giới dị biệt, môi căn tự lãnh thọ cảnh 
giới riêng. Vậy cái gì lãnh thọ tât cả cảnh giới cho chúng? Cái gì làm sở y 
cho chúng?” 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp rằng: 

“Năm căn với sở hành dị biệt, với cảnh giới dị biệt, mỗi căn lãnh thọ 
cảnh giới riêng. Nhãn căn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân căn. Năm căn này với sở 
hành riêng biệt, với cảnh giới riêng biệt, môi căn lãnh thọ cảnh giới riêng; 
ý lãnh thọ tât cả cảnh giới cho chúng. Y làm sở y cho chúng.” 

Tôn giả Xá-lợi-phất nghe xong khen rằng: 

“Lành thay! Lành thay! Hiền giả Đại Câu-hy-la.” 

Tôn giả Xá-lợi-phất khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 

“Ý nương tựa vào đâu mà tồn tại?” 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

bà 4 nương tựa vào tuôi thọ mà tồn tại.” 

Tôn giả Xá-lợi-phất nghe xong khen răng: 

“Lành thay! Lành thay! Hiền giả Đại Câu-hy-la.” 

Tôn giả Xá-lợi-phất khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 

“Hiền giả Đại Câu-hy-la, tuổi thọ nương vào đâu mà tồn tại?” 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp rằng: 

“Tuổi thọ nương vào hơi ấm mà tồn tại.” 

Tôn giả Xá-lợi-phất nghe xong khen răng: 

“Lành thay! Lành thay! Hiền giả Đại Câu-hy-la.” 

Tôn giả Xá-lợi-phất khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 

“Hiền giả Đại Câu-hy-la, tuôi thọ và hơi ấm, hai pháp này hiệp nhất hay 
riêng biệt? Có thê thi thiệt hai pháp này riêng biệt chăng?” 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

“Tuôi thọ và hơi âm hai pháp này hiệp nhất không riêng biệt. Không thể 
cho rằng hai pháp này riêng biệt. [71c] Vì sao? Nhân tuôi thọ mà có hơi 


ảm; nhân hơi ấm mà có tuôi thọ. Nếu không có tuôi thọ thì không có hơi 
ấm, nêu không có hơi ấm thì không có tuổi thọ. Cũng như do dầu do bắc 


KINH NHAÁT THIEÁT TRÍ 885 





mà đốt được đèn; và ở đây do ngọn mà có ánh sáng, do ánh sáng mà có 
ngọn. Nêu không có ngọn thì không có ánh sáng, không có ánh sáng thì 
không có ngọn. Cũng vậy, nhân tuôi thọ mà có hơi âm, nhân hơi âm mà 
có tuôi thọ. Nêu không có tuôi thọ thì không có hơi âm, không có hơi âm 
thì không có tuôi thọ. Cho nên hai pháp này hiệp nhât không riêng biệt, 
và không thê cho răng hai pháp này riêng biệt.” 

Tôn giả Xá-lợi-phất nghe xong khen rằng: 

“Lành thay! Lành thay! Hiền giả Đại Câu-hy-la.” 

Tôn giả Xá-lợi-phất khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 

“Hiền giả Đại Câu-hy-la, có bao nhiêu pháp khi sanh thân chết rồi bỏ xác 
ngoài bãi tha ma như cây gõ vô tình?” 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

“Có ba pháp khi sanh thân chết rồi bỏ xác ngoài bãi tha ma như cây gỗ 
vô tình. Những gì là ba? Một là tuôi thọ, hai là hơi âm, ba là thức. Ba 
pháp này sau khi sanh thân chêt rôi, bỏ xác ngoài bãi tha ma như cây gỗ 
vô tình.” 

Tôn giả Xá-lợi-phất nghe xong khen răng: 

“Lành thay! Lành thay! Hiền giả Đại Câu-hy-la.” 

Tôn giả Xá-lợi-phất khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 

“Hiền giả Đại Câu-hy-la, chết và nhập diệt tận định khác nhau như thế 
nào?” 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

“Chết là thọ mạng đã diệt, hơi nóng ấm đã đi, các căn tan rã. Tỳ-kheo 
nhập diệt tận định, tuôi thọ chưa hêt, hơi âm cũng chưa đi, các căn chưa 
tan rã. Chêt và nhập diệt tận định khác nhau như vậy.” 

Tôn giả Xá-lợi-phất nghe xong khen răng: 

“Lành thay! Lành thay! Hiền giả Đại Câu-hy-la.” 

Tôn giả Xá-lợi-phất khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 

“Hiền giả Đại Câu-hy-la, nhập diệt tận định và nhập vô tưởng định khác 
nhau như thê nào?” 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

“Tỳ-kheo nhập diệt tận định thì tưởng và tri đã diệt. Tỳ-kheo nhập vô 





##WH NHAÁT THIEÁT TRÍ 


tưởng định thì tưởng và tri không diệt. Nhập diệt tận định và nhập vô 
tưởng định khác nhau như vậy.” 

Tôn giả Xá-lợi-phất nghe xong khen răng: 

“Lành thay! Lành thay! Hiền giả Đại Câu-hy-la.” 

Tôn giả Xá-lợi-phất khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 

“Hiền giả Đại Câu-hy-la, ra khỏi diệt tận định và ra khỏi vô tưởng định, 
khác nhau như thê nào?” 

[792a] Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

“Ty-kheo ra khỏi diệt tận định không nghĩ như vầy, “Ta ra khỏi diệt tận 
định. Tỳ-kheo ra khỏi vô tưởng định suy nghĩ như vây, “Ta có tưởng hay 
ta không có tưởng? Ra khỏi diệt tận định và vô tưởng định khác nhau 
như vậy.” 

Tôn giả Xá-lợi-phất nghe xong khen răng: 

“Lành thay! Lành thay! Hiền giả Đại Câu-hy-la.” 

Tôn giả Xá-lợi-phất khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 

“Hiền giả Đại Câu-hy-la, Tỳ-kheo nhập diệt tận định trước hết diệt pháp 
nảo, thân hành, khâu hành hay ý hành?” 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

“Tỳ-kheo nhập diệt tận định trước hết diệt thân hành, kế đến khâu hành 
và sau hêt là ý hành.” 

Tôn giả Xá-lợi-phất nghe xong khen răng: 

“Lành thay! Lành thay! Hiền giả Đại Câu-hy-la.” 

Tôn giả Xá-lợi-phất khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 

“Hiền giả Đại Câu-hy-la, Tỷ-kheo ra khỏi diệt tận định, pháp nào phát 
sanh trước hêt? Thân hành, khâu hành hay ý hành?” 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

“Tỳ-kheo ra khỏi diệt tận định, trước hết sanh thân hành, kế đến sanh 
khâu hành và sau cùng sanh ý hành.” 

Tôn giả Xá-lợi-phất nghe xong khen răng: 

“Lành thay! Lành thay! Hiền giả Đại Câu-hy-la.” 

Tôn giả Xá-lợi-phất khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 


KINH NHAÁT THIEÁT TRÍ 887 





“T-kheo khi ra khỏi diệt tận định, xúc bao nhiêu loại xúc?” 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

“T-kheo ra khỏi diệt tận định, xúc ba loại xúc. Những gì là ba? Một là 
xúc không di động; hai là xúc vô sở hữu; ba là xúc vô tướng. Tỳ-kheo khi 
ra khỏi diệt tận định xúc ba loại xúc này.” 

Tôn giả Xá-lợi-phất nghe xong khen răng: 

“Lành thay! Lành thay! Hiền giả Đại Câu-hy-la.” 

Tôn giả Xá-lợi-phất khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 

“Hiền giả Đại Câu-hy-la, không, vô nguyện, vô tướng, ba pháp này khác 
nhau về nghĩa, vê văn? Hay cùng một nghĩa một văn?” 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

“Không, vô nguyện, vô tướng, ba pháp này khác nghĩa, khác văn.” 

Tôn giả Xá-lợi-phất nghe xong, khen rằng: 

“Lành thay! Lành thay! Hiền giả Đại Câu-hy-la.” 

Tôn giả Xá-lợi-phất khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 

“Hiền giả Đại Câu-hy-la, có bao nhiêu nhân, bao nhiêu duyên phát sanh 
bất động định”?” 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

“Có bốn nhân, bốn duyên [792b] phát sanh bất động định. Những gì là 
bôn? Ty-kheo ly dục, ly ác bât thiện pháp, cho đên chứng, đặc Tứ thiên 
thành tựu an trụ. Đó gọi là bôn nhân bôn duyên phát sanh bât động định.” 
Tôn giả Xá-lợi-phất nghe xong khen răng: 

“Lành thay! Lành thay! Hiền giả Đại Câu-hy-la.” 

Tôn giả Xá-lợi-phất khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 

“Hiền giả Đại Câu-hy-la, có bao nhiêu nhân, bao nhiêu duyên phát sanh 
vô sở hữu định?” 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

“Có ba nhân, ba duyên phát sanh VÔ SỞ hữu định. Những gì là ba? Ty- 
kheo vượt tât cả sắc tưởng cho đên chứng đắc vô sở hữu xứ thành tựu an 





Š Bắt đi động định , định không di động *#@ñlJJzE. 





R#H NHAÁT THIEÁT TRÍ 





trụ. Đó gọi là ba nhân ba duyên phát sanh vô sở hữu định.” 

Tôn giả Xá-lợi-phất nghe xong khen răng: 

“Lành thay! Lành thay! Hiền giả Đại Câu-hy-la.” 

Tôn giả Xá-lợi-phất khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 

“Hiền giả Đại Câu-hy-la, có bao nhiêu nhân, bao nhiêu duyên phát sanh 
vô tưởng định”?” 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

“Có hai nhân, hai duyên phát sanh vô tưởng định. Những gì là hai? Một 
là không suy niệm tất cả mọi tưởng, ' hai là suy niệm vô tưởng giới." Đó 
gọi là có hai nhân, hai duyên phát sanh vô tưởng định.” 

Tôn giả Xá-lợi-phất nghe xong khen răng: 

“Lành thay! Lành thay! Hiền giả Đại Câu-hy-la.” 

Tôn giả Xá-lợi-phất khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 

“Hiền giả Đại Câu-hy-la, có bao nhiêu nhân, bao nhiêu duyên trụ vô 
tưởng định?” 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

“Có hai nhân, hai duyên trụ vô tưởng định. Những gì là hai? Một là 
không niệm tât cả tưởng, hai là niệm vô tưởng giới. Đó là hai nhân duyên 
hai duyên trụ vô tưởng định.” 

Tôn giả Xá-lợi-phất nghe xong khen rằng: 

“Lành thay! Lành thay! Hiền giả Đại Câu-hy-la.” 

Tôn giả Xá-lợi-phất khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 

“Hiền giả Đại Câu-hy-la, có bao nhiêu nhân bao nhiêu duyên ra khỏi vô 
tưởng định?” 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

“Có ba nhân ba duyên ra khỏi vô tưởng định. Những gì là ba? Một là 
niệm tât cả tưởng; hai là không niệm vô tưởng giới; ba là do thân này và 
do sáu xứ duyên mạng căn. Đó gọi là có ba nhân, ba duyên ra khỏi vô 























? Vô tưởng định #ttÄlZE. PI. animia cetosamadhi, vô tướng tâm định. 
!? Nhất thếit tưởng —-JZlL. PI.: sabbanimitrarn, nhất thiết tướng. 


' Vô tưởng giới #t#Bl 7t. PI.: animiua dhãtu. 
























































KINH NHAÁT THIEÁT TRÍ 889 





tưởng định.” 

Như vậy, hai vị Tôn giả tán thán lẫn nhau rằng: “Lành thay! Lành thay!” 
và những điều được thảo luận đó, hoan hỷ phụng hành, rồi rời khỏi chỗ 
ngồi đứng dậy mà đi. '? 


n 





'? Bản Hán, hết quyền 58. 


PHẨM THỨ 18: PHẨM LỆ 
TỤNG NGÀY THỨ NĂM 


Hậu tụng 





—WJ#NÃi#  ĐẩMZZ-f# 
XS 'E&⁄JW — lHJMEfRBE_ˆ 
HH ù — HiBllilZEE 














+[ 









































+ EỊ 
bá Hải R 


œ= 





Kệ tóm tắt: 
Nhất thiết trí, Pháp nghiêm, 
Tì-ha, Đệ nhất đắc, 
Ái sanh, và Bát thành, 
Hai A-na-luật-đà, 
Các Kiến, và Tiễn dụ, 
Kinh Lệ ở sau cùng. 

212. KINH NHẤT THIÉT TRÍ 
213. KINH PHÁP TRANG NGHIÊM 
214. KINH BỆ-HA-ĐÈ 
215. KINH ĐỆ NHÁT ĐẮC 
216. KINH ÁI SANH 
217. KINH BÁT THÀNH 
218. KINH A-NA-LUẬT-ĐÀ (I) 
219. KINH A-NA-LUẬT-ĐÀ (II) 
220. KINH KIỀN 
221. KINH TIÊN DỤ 
222. KINH LỆ 


212. KINH NHÁT THIẾT TRÍ 
[792e14]Tôi nghe như vầy: 
Một thời Phật trú tại nước Uất-đầu-tùy-nhã, trong rừng Phố cức thích!. 
Bấy giờ vua nước Câu-tát-la là Ba-tư-nặc” nghe Sa-môn Cù-đảm đang trú 
tại Uất-đầu-tùy-nhã, trong rừng Phổ cức thích. Sau khi nghe như vậy, Ba- 
tư-nặc, vua nước Câu-tát-la, bảo một người rằng: “Ngươi đi đến chỗ Sa- 
môn Cù-đàm, thay mặt ta mà thăm hỏi rằng, “Thánh thể có khương 
cường, an lạc không tật bệnh, đi đứng thoải mái, khí lực bình thường 
chăng?" Rồi nói như vầy, “Vua nước Câu-tát-la là Ba-tư-nặc, kính lời 
thăm hỏi rằng “Thánh thể được khang cường, an lạc không tật bệnh, đi 
đứng thoải mái, khí lực như thường chăng?' Ngươi lại nói thêm rằng, 
“Vua nước Câu-tát-la là Ba-tư-nặc muốn đến gặp.”” Người ấy lãnh giáo 
đến chỗ Phật, cùng Ngài chào hỏi rồi lui ngồi một bên mà thưa rằng: 
“Bạch Cù-đàm, vua nước Câu-tát-la là Ba-tư-nặc kính lời thăm hỏi 
Thánh thể được khang cường, an lạc không tật bệnh, đi đứng thoải mái 
khi lực như thường chăng? Vua nước Câu-tát-la là Ba-tư-nặc muốn đến 
gặp.” 
Đức Thế Tôn đáp rằng: 
“Mong vua nước Câu-tát-la là Ba-tư-nặc được an ôn khoái lạc. Mong cho 
Trời, Người, A-tu-la, Kiền-tháp-hòa, La-sát và mọi loài khác cũng được 
an ôn khoái lạc. Vua nước Câu-tát-la là Ba-tư-nặc muốn đến, xin cứ tự 
tiện tùy ý.” 
Sứ giả nghe Phật nói, ghi nhớ kỹ, rồi rời chỗ ngồi đứng dậy nhiễu ba 
vòng rồi lui về. 
Bấy giờ [793a] Tôn giả A-nan đứng sau lưng Đức Thế Tôn, quạt hầu 
Phật. Sau khi người sứ giả đi rồi, Đức Thế Tôn quay lại bảo rằng: 
“Này A-nan, ông cùng Ta sang ngôi nhà lớn hướng phía Đông, mở cửa 
số ra và đóng cửa lớn lại, vào trong chỗ kín đáo ấy. Hôm nay Ba-tư-nặc 
vua nước Câu-tát-la, nhất tâm, không loạn động, muốn nghe và thọ lãnh 





'Uất-đầu-tùy-nhã #29filỗ ‡ï. PAli: Ujuññã, một quận ly tại xứ Kosala. Phố cức 
thích 3?##'#Il; Pali: Kannakatthala, là vườn Nai trong quận này. 
ˆ Câu-tát-la vương Ba-tư-nặc ‡fJlj# ## -†-Ù ii. Päli: Kosala-räjan Pasenadi. 























##WH NHAÁT THIEÁT TRÍ 


Chánh pháp.” 

Khi ấy Tôn giả A-nan bạch Phật răng: 

“Kính vâng.” 

Rồi Đức Thế Tôn dẫn A-nan sang ngôi nhà lớn hướng phía Đông kia, mở 

cửa sô ra và đóng cửa lớn lại, dọn chỗ ngôi ở chỗ kín đáo, trải ni-sư-đản 

vả kiệt già mà ngôi. 

Lúc đó sứ giả trở về chỗ Ba-tư-nặc, vua nước Câu-tát-la, thưa: 

'“Tâu Thiên vương, tôi đã thông báo cho Sa-môn Cù-đàm và Sa-môn Cù- 

đàm đang chờ Thiên vương. Cúi xin Thiên vương nên biệt đúng thời.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la bảo người đánh xe rằng: 

“Ngươi hãy sửa soạn xa giá. Hôm nay Ta muốn đến thăm Sa-môn Củ- 

đảm.” 

Người đánh xe lãnh giáo, tức thì sửa soạn xa giá. 

Bấy giờ chị em Hiền và Nguyệt đang ngồi ăn với Ba-tư-nặc vua nước 

Câu-tát-la, nghe nói hôm nay Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la sẽ đên thăm 

Phật, liền tâu rằng: 
“1âu Thiên vương, nêu hôm nay ngài đên thăm Đức Thê Tôn, 
xin thay chúng tôi cúi đáu thăm hỏi Đức Thê Tôn Thánh thê 
Ngài khỏe mạnh, an lạc, không bệnh tật, đi đứng thoải mái, 
khí lực nhự thường chăng? Đại vương nói như vậy, 'Chị em 
Hiển và Nguyệt cúi đâu thăm hỏi Thê Tôn, Thánh thê Ngài 
khỏe mạnh, an lạc, không tật bệnh, đi đứng thoải mái, khí lực 
bình thường chăng?” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la im lặng nhận lời chị em Hiền và Nguyệt. 

Lúc đó người đánh xe sửa soạn xa giá đã xong, đến tâu rằng: 

“Tâu Thiên vương, xa giá trang nghiêm đã xong, xin vâng ý Thiên 

Vương.” 

Vua nghe xong, lên xe rời khỏi Uất-đầu-tùy-nhã, đi đến rừng Phổ cức 

thích. 





*Hiền, Nguyệt #fH. Päli: Sakulã và Somã. Cả hai chị em đều là vợ của vua 
Pasenadi (Ba-tư-nặc), cũng là hai vị đệ tử nhiệt thành của Phật. 


KINH NHAÁT THIEÁT TRÍ S81 





Lúc đó ngoài cửa rừng Phố cức thích, một số đông các Tỳ-kheo đi kinh 
hành trên khoảng đất trống. Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la đến hỏi các 
Tỳ-kheo rằng: 

“Bạch chư Hiền, Sa-môn Củ-đàm hôm nay ở đâu? Tôi muốn đến thăm.” 
Chư Tỳ-kheo đáp rằng: 

“Nơi phía Đông kia, tâu Đại vương, tại ngôi nhà lớn hướng phía Đông, 
có cửa số mở và cửa lớn đóng, Đức Thế Tôn đang ở trong đó. Đại vương 
muốn thăm thì đến nhà ấy, đứng ngoài mà tằng hắng và gõ cửa, Đức Thế 
Tôn sẽ mở cửa.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la liền xuống xe, với đám tùy tùng vây 
quanh, đi bộ về ngôi nhà lớn hướng phía Đông ấy. Đến nơi, vua đứng 
phía ngoài tằng hắng và gõ cửa. Đức Thế Tôn nghe, liền ra mở cửa. Ba- 
tư-nặc vua nước Câu-tát-la vào trong ngôi nhà ấy, đến trước chỗ Phật, 
[793b] bạch răng: 

“Bạch Cù-đàm, chị em Hiền và Nguyệt cúi đầu thăm hỏi Thế Tôn rằng, 
“Thánh thê Ngài khỏe mạnh, an lạc, không bệnh tật, đi đứng thoải mái, 
khí lực như thường chăng?'” 

Thể Tôn hỏi rằng: 

“Chị em Hiền và Nguyệt không có người sai sao?” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la bạch rằng: 

“Bạch Cù-đàm, mong Ngài biết cho, hôm nay chị em Hiền và Nguyệt 
cùng ngôi ăn với con, nghe con muốn đến thăm Phật, bèn thưa rằng, “Đại 
vương, nếu ngài đến thăm Phật, xin thay chúng tôi cúi đầu thăm hỏi Đức 
Thế Tôn, Thánh thể Ngài khỏe mạnh, an lạc, không bệnh tật, đi đứng 
thoải mái, khí lực bình thường chăng?” Nên con bạch lại như vậy cùng 
Thế Tôn rằng, chị em Hiền và Nguyệt cúi đầu thăm hỏi Thế Tôn “Thánh 
thê Ngài khỏe mạnh an lạc, không tật bệnh đi đứng thoải mái, khí lực 
như thường chăng?” Bạch Cù-đàm, chị em Hiền và Nguyệt cúi đầu thăm 
hỏi Đức Thế Tôn, Thánh thê Ngài khỏe mạnh, an lạc, không tật bệnh, đi 
đứng thoải mái, khí lực bình thường chăng?” 

Thế Tôn đáp: 

“Đại vương, mong cho chị em Hiền và Nguyệt an ổn, khoái lạc, mong 
cho Trời, Người, A-tu-la, Kiền-đáp-hòa, La-sát cùng mọi loài khác an ồn 





§8$H NHAÁT THIEÁT TRÍ 


khoái lạc.” 

Bấy giờ Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la nói lời thăm hỏi Phật rồi lui ngồi 
một bên bạch rằng: 

“Bạch Cù-đàm, con có điều muốn hỏi mong Ngài nghe chuyện con mới 
dám trình bày.” 

Thế Tôn đáp rằng: 

“Này Đại vương, có điều gì muốn hỏi cứ tự ý mà hỏi.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la hỏi rằng: 

“Bạch Cù-đảm, con nghe Sa-môn Cù-đàm nói như vầy, “Trong quá khứ 
không có, trong tương lai không có, và hiện tại cũng không có, không có 
Sa-môn, Bà-la-môn nào là bậc nhất thiết trí, nhất thiết kiến.” Bạch Cù- 
đàm, Ngài có nhớ là đã nói như vậy chăng? 

Thế Tôn đáp rằng: 

“Đại vương, Ta nhớ là đã không nói như vậy, “Trong quá khứ không có, 
trong tương lai không có, và hiện tại không có, không có Sa-môn, Bà-la- 
môn nào là bậc nhất thiết trí, nhất thiết kiến. "” 

Lúc đó Đại tướng Tì-lưu-la? đứng sau lưng Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát- 
la, cầm phát trần hầu vua. Rồi Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la quay lại nói 
với Đại tướng Tì-lưu-la rằng: 

“Hôm trước Ta ngồi với đại chúng, ai là người đầu tiên nói rằng, “Sa- 
môn Cù-đàm nói như vây, “Irong quá khứ không có, trong tương lai 
không có và trong hiện tại cũng không có, không có Sa-môn, Bà-la-môn 
nào là bậc nhất thiết trí, nhất thiết kiến”?” 

Đại tướng Tì-lưu-la đáp rằng: 

“Tâu Thiên vương, có Tưởng Niên Thiếu Cát Tường Tử” là người đầu 
tiên nói như vậy.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la nghe xong, bảo một người rằng: “Ngươi 
đến chỗ Tưởng Niên Thiếu Cát Tường Tử nói [793e] như vây, “Ba-tư-nặc 
vua nước Câu-tát-la cho gọi ông. ”” 





*Tì-lưu-la ## É#Ẽ: Tì-lưu-li. Pãli: Vidũdabha, con trai của Pasenadi. 
“Tưởng Niên Thiếu Cát Tường Tử Ä#B4£⁄b/}É-ƒ, Pali: Sañjaya-Äkãsagotta, 
tên một người Bà-la-môn, Đại thần của vua Ba-tư-nặc. 











KINH NHAÁT THIEÁT TRÍ S83 


Người ấy lãnh giáo, đi đến chỗ Tưởng Niên Thiếu Cát Tường Tử bảo 
như vây: 
“Này Niên Thiếu, Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la cho gọi ông.” 
Sau khi người áy đi, Ba-t-nặc vua nước Cáu-tát-la bạch Thê 
Tôn: 
“Bạch Sa-môn Củ-đàm, có thể có những lời nói khác, nhưng được ghi 
nhớ khác. Bạch Cù-đàm, ngài có nhớ đã nói những gì chăng?” 
Thế Tôn đáp rằng: 
“Đại vương, Ta nhớ đã từng nói như vầy, “Trong quá khứ không có, 
trong tương lai không có, trong hiện tại cũng không có, không có Sa-môn, 
Bà-la-môn nào trong một thời” biết tất cả, trong một thời thấy tất cả.” Này 
Đại vương, Ta nhớ đã nói như vậy.” 
Ba-tw-nặc vua nước Cáu-tát-la nghe xong tản thán răng: 
“Những lời Sa-môn Cù-đàm nói như Sư”. Những lời Sa-môn Cù-đàm nói 
như Thiện sư. Con lại có những điêu muôn hỏi, mong Ngài cho phép con 
hỏi.” 
Thế Tôn đáp rằng: 
“Đại vương, nếu có điều muốn hỏi, cứ tùy ý hỏi.” 
Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la hỏi rằng: 
“Bạch Cù-đàm, ở đây có bốn chủng tộc, Sát-lI, Bà-la-môn, Cư sĩ, Công 
sư. Bốn chủng tộc này có sự hơn kém nào không? Và có sự sai biệt nào ?” 
Thế Tôn đáp rằng: 
“Bốn chủng tộc này, Sát-lj, Bả-la-môn, Cư sĩ, Công sư có hơn kém và sai 
biệt. Hạng Sát-]I, và Bà-la-môn ở trong nhân gian được coi là tôi thượng. 
Hạng Cư sĩ và hạng Công sư ở trong nhân gian được coi là hạ liệt. Trong 








“Nhất thời — lÿ; Päli: sak¿deva, trong một thời, một lúc, hay một lần; ngay 
trong một sát-na. 
7 3 LỆ sa ^ ~ ry r* X = 

Sở thuyết như sư JÿrñIll, không rõ cách nói này. Cf M 90: #ewiparn bhante 
bhagavã ãha, saheturipam... ãha, Thế Tôn nói có nguyên nhân, liên hệ đến 
nguyên nhân. Không hiểu do liên hệ âm vận như thế nào, bản Hán hiểu 
heturũpam là “như sư”. Nếu dịch sát, có thể “như nhân” nghĩa là, có hình thức 
luận lý. 





§@{H NHAÁT THIEÁT TRÍ 


bốn hạng này, Sát-ÌỊ, Bà-la-môn, Cư sĩ và Công sư đó là sự hơn kém và 
đó là sự sai biệt.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la nghe xong khen rằng: 

Những gì Sa-môn Cù-đàm nói như Sư. Những gì Sa-môn Cù-đàm nói 
như Thiện sư.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la lại bạch: 

“Bạch Cù-đàm, con không hỏi những vẫn đề trong hiện tại, mà con muốn 
hỏi cả những vân đê đời sau nữa, mong Ngài nghe con hỏi chăng?” 

Thế Tôn đáp: 

“Đại vương, nếu có điều muốn hỏi, cứ tùy ý hỏi.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la hỏi: 

“Bạch Cù-đàm, ở đây có bốn chủng tộc, Sát-lj, Bà-la-môn, Cư sĩ và Công 
sư, có sự hơn kém nảo, có sự sai biệt nào ở đời sau chăng?” 

Thế Tôn đáp rằng: 

“Bốn hạng nảy, Sát-lj, Bà-la-môn, Cư sĩ, và Công sư, có sự hơn kém, có 
sự sai biệt cả trong đời sau nữa. Bốn hạng này, Sát-lI, Bà-la-môn, Công 
sư và Cư sĩ nếu thành tựu được năm đoạn chi này”, chắc chắn sẽ gặp 
được bậc Thiện sư, là Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, chắc 
chắn được vừa ý, không có điều gì không vừa ý, và cũng luôn luôn 
được thiện lợi và hữu ích, an ôn khoái lạc. Những gì là năm chỉ? Đa văn 
Thánh đệ tử đối với Như Lai đã gieo trồng tín căn, đã quyết định vững 
bên, [794a| không ai có thê tước đoạt, dù là Sa-môn, Bà-la-môn, Thiên, 
Ma, Phạm và các loài thế gian khác. Đó gọi là đoạn chi thứ nhất. 

“Lại nữa, Đại vương, đa văn Thánh đệ tử, ít bệnh, không bệnh, thành tựu 
sự điều hòa thực đạo”, không quá lạnh, không quá nóng, dễ chịu, không 
bị bực dọc. Nghĩa là sự ăn uống được tiêu hóa dễ dàng an ồn. Đó gọi là 
đoạn chi thứ hai. 

“Lại nữa, này Đại vương, đa văn Thánh đệ tử không siễm mị, không dối 
gạt, chât trực, tự bộc lộ sự chân thật đối với Thế Tôn và các vị phạm 





“Ngũ đoạn chi 1rÍÉf3⁄. 7á» đ¡ ¡3 (No.1536, tr.422b15): ngũ thắng chi 7iJ33. 
Päli: pañca padhãniyanngani. Tập đị. ibid: đẳng thục phúc ##⁄J#. 
? Đẳng thực đạo “#f3lÍ. Päli: samavepäkiniyä. 











KINH NHAÁT THIEÁT TRÍ §85 


hạnh. Đó gọi là đoạn chi thứ ba. 
“Lại nữa, Đại vương, đa văn Thánh đệ tử thường thành tựu hạnh tính tấn, 
đoạn trừ ác và bât thiện pháp, siêng tu các thiện pháp, luôn luôn tự sách 
tấn'", chuyên nhất kiên có, đối với gốc rễ các thiện pháp, không hề từ bỏ 
phương tiện. Đó gọi là đoạn chi thứ bôn. 
“Lại nữa, Đại vương, đa văn Thánh đệ tử tu hành trí tuệ, 
quán pháp hưng suy và chứng đãc trí tuệ như vậy, thánh 
tuệ mình đạt, phân biệt thầu triệt, do đó mà chơn chánh 
diệt tận. Đó gọi là đoạn chỉ thứ năm. 
“Có bón chủng tộc, Sáf-l†, Bà-la-môn, Cư sĩ và Công sư. Bồn 
hạng này nếu thành tựu được năm đoạn chỉ này, nhất định 
được gặp bậc Thiện sư, là Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng 
Chánh Giác, ăt được vừa ý, không có điều gì không vừa ÿ, 
luôn luôn được thiện lợi và hữu ích, an ôn khoái lạc. 
“Có bốn chủng tộc này, Sát-lI, Bà-la-môn, Cư sĩ và Công sư. Đó là hơn 
kém, đó là sự sai biệt ở đời sau vậy.” 
Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la nghe xong tán thán răng: 
“Những lời Sa-môn Cù-đàm nói như Sư. Những lời Sa-môn Cù-đàm nói 
như Thiện sư. Con lại có điêu muôn hỏi, mong Ngài nghe con hỏi 
chăng?” 
Đức Thế Tôn đáp: 
“Đại vương, nếu có điều gì muốn hỏi, cứ tùy ý hỏi.” 
Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la hỏi: 
“Bạch Cù-đàm, có bốn chủng tộc, Sát-lI, Bà-la-môn, Cư sĩ và Công sư; 
bôn hạng này có sự hơn kém và sự sai biệt nào đôi với đoạn hành" 
chăng?” 
Đức Thế Tôn đáp: 
“Có bốn chủng tộc này, Sát-lI, Bà-la-môn, Cư sĩ và Công sư. Bốn hạng 
này có sự sai biệt và hơn kém đôi với đoạn hành. Này Đại vương, Đại 
vương nghĩ sao? Những gì được đoạn bởi tín, và chúng được đoạn bởi 





'° Hán: hằng tự khởi ý †Ñ HủÃ:. 
'' Đoạn hành ff{ƒ. Pãli: padhana, sự tỉnh cần hay chuyên cần. 


##WH NHAÁT THIEÁT TRÍ 





bất tín trường hợp đó hoản toàn không thể có. Những gì được đoạn bởi ít 
bệnh, mà chúng cũng được đoạn bởi nhiều bệnh, trường hợp đó hoàn 
toàn không thể có. Những gì được đoạn bởi sự không siêm nịnh, không 
lừa dối”, mà chúng cũng được đoạn bởi siễm nịnh, lừa dối, trường hợp 
này không thể có. Nếu được đoạn bởi tinh cần mà cũng được đoạn bởi 
giải đãi; trường hợp này không thể có. Nếu đoạn bởi trí tuệ, mả cũng 
được đoạn trừ bởi ác tuệ, trường hợp này không thể có. 
“Cũng như bốn sự chế ngự ” là chế ngự voI, chế ngự ngựa, chế ngự bò và 
chế ngự người. Trong đó có hai trường hợp cần chế ngự'' mà không thể 
chế ngự và [794b] hai trường hợp cần chế ngự mà có thê chế ngự. Đại 
vương, ý ông thế nào? Hai trường hợp cần chế ngự mà không thê chế ngự, 
con vật không thể chế ngự ẫy mà lại đi đến chỗ được điều phục, đi đến 
được chỗ chế ngự , thọ nhận công việc của sự điều ngự *, thì việc này có 
thê vậy. 
“Cũng vậy, này Đại vương, Đại vương nghĩ sao? Nếu những 
gì được đoạn bởi tin” mà cũng được đoạn bởi bất tín chăng? 
Việc này không thể có. Nếu được đoạn bởi ít bệnh!) mà cũng 
được đoạn bởi nhiều bệnh chăng? Việc này không thể có. 
Nếu được đoạn bởi sự không siễm nịnh không dối trả mà 
cũng được đoạn bởi sim nịnh, dối trá chăng? Việc này 
không thể có. Nếu được đoạn bởi tỉnh cần mà cũng đoạn bởi 
giải đãi chăng? Việc này không thể có. Nếu do trí tuệ mà 
đoạn cũng do ác tuệ mà đoạn chăng? Việc này không thể có. 





N Cuống, siêm. PRli: sz/ha, mãyavin, giảo hoạt và lừa dối. 

'3 Hán: tứ ngự J1f#l. Bốn điều ngự, hay bốn trường hợp huấn luyện, xem kinh 
198 trên. Một ít chỉ tiết trong kinh trước và kinh này không thống nhất trong 
bản Hán. 

'* Nguyên bản Hán dư một từ »ái. Đây theo nội dung đoạn tiếp mà lược bỏ. 

'' Điều địa, ngự địa JÄHÙbflIHh. PRli: đawabhimi, địa vị (của con vật) đã được 
huấn luyện. 

'*Thọ ngự sự SÊffJ‡E. Päli: daniäkaranam gaccheyyum, có thê làm công việc (của 
con vật) đã được huấn luyện. 

! Đoạn bởi tín: nên hiểu là được cần hành với tín tâm. 

'3 Rõ ràng đây nên hiểu là cẩn nành đúng hơn là đoạn. 








KINH NHAÁT THIEÁT TRÍ S87 


Như vậy, bồn hạng này, Sát-l, Bả-la-môn, Cư sĩ, và Công sư, 

đó là sự hơn kẽm, sự sai biệt về đoạn hành. ” 
Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la nghe xong khen rằng: 
“Bạch Củ-đàm, những điều Ngài nói như Sư, những điều Ngài nói như 
Thiện sư. Con lại có điêu muôn hỏi, mong Ngài nghe con hỏi chăng?” 
Đức Thế Tôn đáp: 
“Đại vương, nêu có điêu muôn hỏi tùy ý hỏi.” 
Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la hỏi: 
“Bạch Sa-môn Cù-đàm, có bốn chủng tộc này, Sát-lI, Bà-la-môn, Cư sĩ 
và Công sư, bỗn hạng này có sự hơn kém, có sự sai biệt đôi với đoạn'” 
chăng?” 
Đức Thê Tôn đáp răng: 
“Có bốn chủng tộc này, Sát-lI, Bà-la-môn, Cư sĩ và Công sư, chúng bình 
đăng đôi với đoạn, không hơn kém, không sai biệt đôi với đoạn vậy””. 
“Cũng như một đứa nhỏ dòng Sát-]Ị từ phương Đông đên lây sa-la khô 
làm môi lửa và cọ xát cho bôc lửa. Một đứa dòng Bà-la-môn từ phương 
Nam đên nó lây cây sa-la khô làm môi lửa và cọ xát cho bôc lửa. Một 
đứa dòng Cư sĩ từ phương Tây đên, nó lây chiên-đàn làm môi và cọ xát 
cho bôc lửa. Một đứa bé dòng công sư từ phương Bắc đên, nó lây cây 
bát-đầu-ma”' khô làm môi lửa và cọ xát cho bôc lửa. Này Đại vương, ý 
ngài nghĩ sao? Những người khác chủng tộc kia mang các loại cây khác 
nhau làm môi lửa, nó cọ xát cho bôc lửa; rôi trong sô đó, có người châm 
vào cây khô làm cho bôc khói, bôc lửa ngọn và phát sanh màu lửa. Này 
Đại vương, giữa khói với khói, giữa ngọn lửa với ngọn lửa. Giữa sắc lửa 
với sắc lửa, có những sai biệt nào chăng?” 


Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la đáp rằng: 





'° Đoạn Íff; P8li: sammappadhana, chánh cần, hay chân chánh tỉnh cần. 

®M 90: na kiãci nãnãkaranam vãdãmi yadidim vimuffiya vinuffim, Ta nói không có 
hành tướng sai biệt nào, tức là giải thoát này đối với giải thoát kia. 

”' Bát-đầu-ma $ Hi Ƒ#, thường Päli tương đương là pzđna (hoa sen đỏ), 


= 




















nhưng ở đây, M 90: đumbarakafrha, cũi bằng gỗ cây uudumbaraka, tức cây sung. 
Bả Hán có thể nhằm, vì cọng sen hay cọng súng thì không dùi để lấy lửa được. 


##H NHAÁT THIEÁT TRÍ 





“Bạch Cù-đàm, những người khác chủng tộc đó lấy các thứ cây khác 
nhau đó làm môi lửa và cọ xát cho bốc lửa, rồi trong số đó có người 
châm lửa vào cây khô [794c] làm bốc khói, bốc lửa ngọn và phát sanh 
màu lửa. Bạch Củ-đàm, con không nói răng giữa khói và khói, giữa ngọn 
lửa và ngọn lửa, giữa sắc lửa và sắc lửa có sự sai biệt.” 

“Cũng vậy, này Đại vương, bốn chúng tộc này, Sát-lỊ, Bà-la-môn, Cư sĩ 
và Công sư, chúng hoàn toàn bình đăng đôi với đoạn, không có hơn kém, 
không có sai biệt đôi với đoạn.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la nghe xong khen răng: 

“Bạch Cù-đàm, những điều Ngài nói như Sư. Bạch Sa-môn Cù-đàm, 
những điêu Ngài nói như Thiện sư. Con lại có điêu muôn hỏi, mong Ngài 
nghe cho con hỏi chăng?” 

Thế Tôn đáp: 

“Nếu có điều muốn hỏi, cứ tùy ý hỏi.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la hỏi rằng: 

“Bạch Cù-đàm, có chư Thiên chăng?” 

Đức Thế Tôn hỏi lại: 

“Đại vương, ngài hỏi “có chư Thiên không" với ý gì?” 

Vua Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la đáp: 

“Bạch Cù-đàm, chư Thiên nào có tranh”, ưa tranh thì chư Thiên ấy phải 
sanh lại thê gian này. Nêu chư Thiên nào không có não hại thì sẽ không 
sanh lại thế gian này”.” 

Bấy giờ Đại tướng Tì-lưu-la đứng sau lưng Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát- 
la, câm phât trân hâu vua. Đại tướng Tì-lưu-la bạch: 

“Bạch Cù-đàm, chư Thiên nào không có tranh, không ưa tranh không đến 
thê gian này, hãy gác lại chư Thiên đó. Giả như chư Thiên nào có tranh, 
ưa tranh, thì đên thê gian này, Sa-môn Củù-đàm tât phải nói răng chư 





? Hữu tránh 2ï ñ#, có tranh cãi hay tranh chấp. Päli: szwyãpa//hã, có não hại, sân 
hận. 

3M 90, đây là câu trả lời của Phật. Có lẽ bản Hán sót một đoạn câu hỏi của Ba- 
tư-năc, M 90: yadi vã fe devã ãgantatäro ittham yadi vã anãgantãro ifham, “cấc chư 
thiên ấy có đến cõi này hay không?” 


KINH NHAÁT THIEÁT TRÍ 889 





Thiên đó có phước hơn, có phạm hạnh hơn. Vì chư Thiên này được tự tại 
nên đây lui chư Thiên kia, đuôi chư Thiên kia đi vậy.” 

Lúc đó Tôn giả A-nan đứng hầu sau Đức Thế Tôn, cầm phất trần hầu 
Phật. Tôn giả A-nan nghĩ rằng, “Đại tướng Tì-lưu-la này là con của Ba- 
tư-nặc vua nước Câu-tát-la, còn ta là con của Đức Thê Tôn. Bây giờ 
chính là lúc con và con thảo luận.” Rồi Tôn giả A-nan nói với Đại tướng 
Tì-lưu-la rằng: 

“Tôi muốn hỏi ngài, xin tùy theo sự hiểu biết mà trả lời. 

“Thưa Đại tướng, ngài nghĩ thế nào? Trong phần ranh giới thuộc về Ba- 
tư-nặc vua nước Câu-tát-la mà giáo lệnh có thể truyền đên, Ba-tư-nặc vua 
nước Câu-tát-la được tự do đuổi đi những vị có phước đức hơn, có phạm 
hạnh hơn chăng?” 

Đại tướng Tì-lưu-la đáp: 

“Này Sa-môn, trong phần ranh giới thuộc về Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát- 
la mà giáo lệnh có thể truyền đến thì Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la được 
quyền đuổi đi tự do những vị có phước đức hơn, có phạm hạnh hơn.” 
“Này Đại tướng, ngài nghĩ sao? Nếu không phải trong ranh giới của Ba- 
tư-nặc vua nước Câu-tát-la, giáo lệnh không thê truyên đên, Ba-tư-nặc 
vua nước Câu-tát-la có được tự ý đuôi những vị có phước đức hơn, có 
phạm hạnh hơn chăng?” 

Đại tướng Tì-lưu-la dáp rằng: 

“Này Sa-môn, trong phạm vi [795a] không phải ranh giới thuộc về Ba- 
tư-nặc vua nước Câu-tát-la, giáo lệnh không thê truyên đên, Ba-tư-nặc 
vua nước Câu-tát-la không được tự do xua đuôi những vị có phước hơn, 
có phạm hạnh hơn đi khỏi vậy.” 

Tôn giả A-nan lại hỏi rằng: 

“Này Đại tướng, ngài có nghe nói đến chư Thiên ở Tam thập tam thiên 
chăng?” 

Đại tướng Tì-lưu-la đáp rằng: 

“Khi tôi cùng Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la dạo chơi, có nghe nói chư 
Thiên trên Tam thập tam thiên.” 

“Này Đại tướng, ngài nghĩ thế nào? Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la có 
được quyên tự do xua đuôi chư Thiên có phước hơn, có phạm hạnh hơn ở 


0H NHAÁT THIEÁT TRÍ 





Tam thập tam thiên khỏi chỗ ấy chăng?” 
Đại tướng Tì-lưu-la đáp rằng: 
“Này Sa-môn, Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la còn không thê thấy được 
chư Thiên ở Tam thập tam thiên, huống gì lại đuổi họ ra khỏi chỗ đó? 
Đuôi chư Thiên ở Tam thập tam thiên, việc ây chắc chắn không thể có 
vậy.” 
“Cũng vậy, này Đại tướng, nếu có chư Thiên nào không tranh, không ưa 
tranh, không đến thế gian này. Chư Thiên ấy có phước đức hơn và có 
phạm hạnh hơn. Nếu có chư Thiên nào có tranh, ưa tranh, sanh đến thế 
gian này, chư Thiên này đối với chư Thiên kia còn không thể thấy được 
huống gì đánh đuôi ư? Việc đánh đuổi chư Thiên, chắc chắn không thể 
có.” 
Lúc đó Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la hỏi rằng: 
“Bạch Cù-đàm, Sa-môn này tên gì?” 
Đức Thế Tôn đáp rằng: 
“Này Đại vương, T)-kheo này tên là A-nan, đó là thị giả của 
đỢ” 
Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la nghe xong khen rằng: 
“Những điều A-nan nói như Sư. Những điều A-nan như Thiện sư. Con 
lại có điều muốn hỏi, mong Ngài nghe cho con hỏi chăng?” 
Đức Thế Tôn bảo răng: 
“Này Đại vương, nếu có điều muốn hỏi, cứ tùy ý hỏi.” 
Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la hỏi rằng: 
“Bạch Cù-đàm, có Phạm thiên không?” 
Đức Thế Tôn hỏi lại rằng: 
“Này Đại vương, Đại vương hỏi có Phạm thiên không) với ÿ 
gì? Này Đại vương, nêu Ta chủ trương có Phạm thiên thì đó 
là Phạm thanh tịnh. "”” 
Trong lúc Đức Thế Tôn cùng Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la đang luận 
việc này nửa chừng thì người sứ giả dẫn Tưởng Niên Thiếu Cát Tường 





M90, hỏi đáp, như trường hợp về chư thiên trên. 





KINH NHAÁT THIEÁT TRÍ §91 


Tử trở lại đến chỗ Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la tâu: 
“Tâu Thiên vương, Tưởng Niên Thiêu Cát Tường Tử đã đến 
đáy.” 
Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la nghe nói liền hỏi Tưởng Niên Thiếu Cát 
Tường Tử rằng: 
“Hôm trước ta cùng đại chúng đang hội tọa ai là người trước tiên nói 
rằng, “Sa-môn Củ-đàm nói như vầy: Trong quá khứ không có, trong 
tương lai không có, và trong hiện tại cũng không có. Không có Sa-môn, 
Bà-la-môn nào là bậc nhất thiết trí, nhất thiết kiến”?” 
Tưởng Niên Thiếu Cát Tường Tử đáp: 
“Tâu Thiên vương, chính Đại tướng Tì-lưu-la là người đã nói trước tiên.” 
[795b] Đại tướng Tì-lưu-la nghe xong liền thưa: 
“Tâu Thiên vương, chính Tưởng Niên Thiếu Cát Tường Tử là người nói 
trước.” 
Cứ như vậy hai người đó cãi nhau về vấn đề này. Ngay trong lúc đó, 
người đánh xe liên sửa soạn xa giá, đên chỗ Ba-tuư-nặc vua nước Câu-tát- 
la tâu răng: 
“Tâu Thiên vương, nghiêm giá đã đến, tâu Thiên vương, mong ngài biết 
đã đến thời.” 
Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la nghe xong, bạch với Phật rằng: 
“Con hỏi Cù-đàm về Nhất thiết trí, Sa-môn Cù-đàm đã trả lời con về 
Nhật thiệt trí. Con hỏi Sa-môn Cù-đàm về bôn chủng tánh thanh tịnh; Sa- 
môn Cù-đàm đã trả lời con về bốn chủng tánh thanh tịnh. Con hỏi Sa- 
môn Cù-đàm vê sở đắc, Sa-môn Cù-đàm đã trả lời con về sở đặc. Con 
hỏi Sa-môn Cù-đàm có Phạm thiên hay không, Sa-môn Cù-đàm đã trả lời 
cho con có Phạm thiên. Nêu con còn hỏi Sa-môn Cù-đàm các vân đê 
khác chăc Sa-môn Cù-đàm cũng sẽ trả lời con các vân đê ây. 
“Bạch Cù-đàm, hôm nay con có nhiêu việc phải trở về, xin kiêu 
từ. ” 
Đức Thế Tôn đáp rằng: 
“Đại vương, ngài hãy làm những gì ngài nghĩ là đúng thời.” 
Ba-tư- -nặc VUA nƯớc Câu- tát-la sau khi nghe những gì Thế Tôn nói, ghi 
nhớ kỹ rồi, rời chỗ ngồi đứng dậy, đi quanh Thế Tôn ba vòng rồi ra về. 


R§@$H NHAÁT THIEÁT TRÍ 





Phật nói như vậy. Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la, Tôn giả A-nan vả tất cả 
đại chúng nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 
LH 


213. KINH PHÁP TRANG NGHIÊM 
Tôi nghe như vầy. 
Một thời Phật trú giữa những người họ Thích, trú trong một đô ấp của 
Thích gia tên là Di-lũ-ly.. 
Bấy giờ Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la và Trường Tác” vì có những việc 
cần làm nên cùng đi đến một thị trấn tên gọi là Thành'. Ba-tư-nặc vua 
nước Câu-tát-la, đên một khu vườn nơi ây, nhìn thây những gôc cây văng 
vẻ, không tiêng động, xa lánh, không CÓ sự dữ, không có bóng người, 
thích hợp cho sự tĩnh tọa. Sau khi nhìn thây như vậy, nghĩ nhớ Đức Thê 
Tôn, Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la nói răng: 
“Này Trường Tác, ở đây, những gốc cây này vắng vẻ, không có tiếng 
động, xa lánh, không có sự dữ, không có bóng người, thích hợp cho sự 
tĩnh tọa. Tại chỗ này ta đã nhiêu lân đên thăm viêng Đức Thê Tôn. Này 
Trường Tác, Đức Thê Tôn hiện giờ đang ở đâu? Ta muôn đên thăm.” 
Trường Tác trả lời: 
“Tôi nghe nói Đức Thích Tôn đang trú giữa những người họ Thích, trú 
trong một đô âp của Thích gia, tên gọi là Di-lũ-ly.” 
Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la lại hỏi: 
“Này Trường Tác, Di-lũ-ly, đô ấp của Thích gia cách đây [795e] bao 
xa?” 
Trường Tác đáp: 
“Tâu Thiên vương, cách đây ba cu-lô-xá”.” 
Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la nói: 
“Này Trường Tác, ngươi hãy ra lệnh cho sửa soạn xa giá. Ta muốn đến 
chỗ Thê Tôn.” 








'Di-lũ-Iy 2# Äf. Pali: Medalumpa. 

“Trường Tác |$ÍE. Pãäli: Dighakäryãna, viên đại tướng tông chỉ huy của vua 
Pasenad. 

* Ấp danh thành E3 #4 HÈ. Pãli: Nangaraka. 

*Câu-lũ-xá ‡fJ #2, hay câu-lô-xá, số đo đài năm trăm cung, hay khoảng cách 
tiếng rồng của một con bò. M 80: cách ba yojana (do-tuần). 











B0lJ BEÄ-HA-ÑEÀ 


Trường Tác vâng lời cho sửa soạn xa giá, rồi tâu rằng: 

“Tâu Thiên vương, xa giá đã sửa soạn xong, xin vâng ý Thiên vương.” 
Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la bèn lên xe, dong khỏi thành ngoài đi đến 
Di-lũ-ly, đô ấp của Thích gia. 

Bấy giờ, ngoài cổng Di-lũ-ly, một số đông các Tỳ-kheo đang đi kinh 
hành trên một khoảng đất trống. Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la đến nơi 
các Tỳ-kheo, hỏi rằng: 

“Thưa các Tôn giả, Đức Thế Tôn hiện đang nghỉ mát ban ngày ở đâu?” 
Các Tỳ-kheo trả lời rằng: 

“Đại vương, ngôi nhà lớn hướng Đông kia, với cửa số mở và cửa lớn 
đóng ấy, Đức Thế Tôn hiện đang nghỉ mát ban ngày tại đó. Đại vương 
nếu muốn đến thăm, có thể đi đến nơi đó. Đến nơi hãy đứng bên ngoài, 
rồi tằng hăng và gõ cửa. Đức Thế Tôn nghe tất sẽ mở cửa.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la bèn xuống xe. 

Khi một vị Sát-l¡ Đảnh Sanh xuất hiện để cai trị nhân dân, và ban hành 
giáo lệnh cho cõi đất, vua có năm nghi trượng. Đó là kiêm, lọng, tràng 
hoa, phất cán ngọc và giày thêu. Vua cởi bỏ tất cả trao cho Trường Tác. 
Trường Tác nghĩ rằng: 

“Thiên vương nay tất chỉ đi vào một mình. Chúng ta nên đứng ở đây mà 
đợi vậy.” 

Rồi Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la với đám tùy tùng vây quanh bước tới 
ngôi nhà hướng Đông kia. Đến nơi, vua đứng ngoài tằng hắng và gõ cửa. 
Đức Thế Tôn nghe rồi, bèn ra mở cửa. Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la đi 
vào trong nhà đến trước Đức Phật cúi đầu lễ sát chân, rồi ba lần tự xưng 
tên họ. 

“Con là Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la! Con là Ba-tư-nặc vua nước Câu- 
tát-la !” 

Đức Thế Tôn đáp: 

“Như vậy, Đại vương, ngài là Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la. Ngài là Ba- 
tư-nặc vua nước Câu-tát-la !”? 

Sau ba lần tự xưng tên họ, vua Ba-tư-nặc đảnh lễ dưới chân Phật và lui 
ngồi một bên. Đức Thế Tôn hỏi: 


kinh BEÄ-HA-ÑEÀ 905 





“Đại vương, Đại vương thấy nơi Ta có những nghĩa lợi nào mà tự hạ 
mình đảnh lễ dưới chân và cúng dường cung kính như vậy?” 

Vua Ba-tư-nặc thưa: 

“Bạch Thế Tôn, con có sự loại suy về pháp” đối với Thế Tôn. Do đó con 
nghĩ răng, 'Pháp được Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác giảng 
dạy thật là toàn thiện. Chúng đệ tử của Thế Tôn thật khéo thú hướng”. 
“Bạch Thế Tôn, khi con ngồi trên đô tọa”, con nhìn thấy mẹ tranh chấp VỚI 
con, con tranh chấp với mẹ; cha tranh chấp với con, con tranh chấp với cha; 
cho đến anh em, chị em, thân bằng quyến thuộc tranh chấp lẫn nhau. Trong 
khi tranh chấp, mẹ nói con xấu, con nói mẹ xấu, cha con, [786a] anh em, 
chị em, thân bằng quyến thuộc nói xấu lẫn nhau. Người thân thích trong 
nhà còn như thế, huống nữa là người ngoài. Còn ở đây, con thấy chúng Tỳ- 
kheo, đệ tử của Thế Tôn theo Thế Tôn tu hành phạm hạnh. Hoặc nếu có 
Tỳ-kheo nào gây ra ít nhiều tranh chấp, xả giới bỏ đạo cũng không nói xấu 
Phật, không nói xấu Pháp, không nói xấu chúng Tăng, mà chỉ tự chê trách 
rằng, “Tôi xấu xa, thiếu đức hạnh. Tại sao như vậy? Vì tôi không thê theo 
Thế Tôn trọn đời tu hành phạm hạnh.” Đó là sự loại suy về pháp của con 
đối với Thế Tôn. Do đó con nghĩ rằng, “Pháp được Như Lai, Vô Sở Trước, 
Đăng Chánh Giác giảng dạy thật là toàn thiện. Chúng đệ tử của Thế Tôn 
thật là khéo thú hướng.” 

“Bạch Thế Tôn, lại nữa, con thấy một Sa-môn, Bà-la-môn khác đã ít 
nhiều học hành phạm hạnh, hoặc chín tháng, hoặc mười tháng, nhưng lại 
xả bỏ để theo sắc phục trước kia, rồi lại bị nhiễm ô bởi dục vọng, nhiễm 
dục, dính trước dục, bị dục trói chặt, kiêu ngạo, chấp thủ, thâm nhập, 
sống hoan lạc trong sự hành dục mà không thấy tai họa, không thấy xuất 
yếu. Bạch Thế Tôn, con thấy ở đây chúng Tỳ-kheo đệ tử của Thế Tôn tự 
nguyện trọn đời tu tập phạm hạnh, cho đến ức số. Ngoài đây ra con 





* Pháp tĩnh ‡Š ð? (bản Tống: ñŸ); Pãli: đ#ømnanvaya, tông tướng của pháp, loại 
cú của pháp, mục đích thứ tự của pháp. Đây chỉ sự suy diễn dựa trên những 
chứng nghiệm thực tế. 

°Pãli: svãakkhato bhagavato đhammo suppatipanno sãvakasangho, Pháp được 
Thế Tôn khéo thuyết, Tăng đệ tử của Thế Tôn khéo thực hành. 

”Đô tọa f4. Pãli: øhakarana, công đường, pháp đình, chỗ xử kiện. 





B0 BEÄ-HA-ÑEÀ 


không thấy ở đâu có phạm hạnh thanh tịnh như vậy, như mái nhà của Thế 
Tôn. Đó là sự loại suy về pháp của con đối với Thế Tôn. Do đó con nghĩ 
rằng, “Pháp của Đức Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác giảng dạy 
thật là toàn thiện. Chúng đệ tử của Thế Tôn thật là khéo thú hướng.” 

“Lại nữa, bạch Thế Tôn, con thấy một Sa-môn, Bả-la-môn thân thể gầy 
còm tiều tụy, tướng mạo xấu xí, thân nồi vây trăng? không ai muốn nhìn. 
Con tự nghĩ rằng, “Các Tôn giả này vì sao thân thể lại gầy còm, tiều tụy, 
tướng mạo xấu xí, thân nồi vậy trăng, không ai muốn nhìn. Các Tôn giả 
này ắt không tu phạm hạnh, hoặc vì bệnh hoạn hay lén lút làm việc xấu 
xa, cho nên các Tôn giả này thân hình gầy còm, tiều tụy, hình sắc xấu 
xa, mình nổi vầy trăng không ai muốn nhìn.” Con đến hỏi họ, 'Các Tôn 
giả vì sao thân hình tiều tụy gầy còm, tướng mạo xấu xí, mình nỗi vây 
trăng, không ai muốn nhìn? Có phải các Tôn giả không thích tu hành 
phạm hạnh chăng? Hoặc vì bệnh hoạn hay lén lút làm việc xấu xa, cho 
nên các Tôn giả thân thể gầy còm tiều tụy?” Những vị ấy đáp, “Đại 
vương, đây là bệnh trắng! Đại vương, đây là bệnh trăng”. 

“Bạch Thế Tôn, con thấy chúng Tỳ-kheo đệ tử của Thế Tôn, sống hân 
hoan đoan chánh, sắc mặt vui tươi, hình thể tịnh khiết, vô vi vô cầu! 
sống đời tịnh hạnh, ăn uống như loài nai rừng'', [796b] tự mình trọn đời 
tu hành phạm hạnh. Thấy vậy, con nghĩ răng, “Các Tôn giả này vì sao 
được hân hoan, đoan chánh, sắc mặt vui tươi hình thể tịnh, khiết, vô vi, 
vô cầu, sống đời tịnh hạnh, ăn uống như loài nai rừng? Tự mình trọn đời 
tu hành phạm hạnh? Các Tôn giả hoặc đã đạt đến ly dục, hoặc chứng đắc 
tăng thượng tâm, đối với hiện pháp lạc trụ'” chứng đạt dễ dàng không khó. 
Cho nên các Tôn giả này mới được hân hoan, đoan chánh, sắc mặt vui 
tươi, hình thể tịnh, khiết, vô vi, vô cầu, sống đời tịnh hạnh, ăn uống như 
loài nai rằng, tự mình trọn đời tu hành phạm hạnh. Nếu sống trong dục 





Š Bạch pháo 1 lñU. 
° Bạch bệnh ˆJjÄ. Päli: banđ/karogo, bệnh truyền nhiễm, (bệnh hoàng đản hay 
hoàng đậu?). 








} 


'°Vô vi vô cầu #ft 3š Ất 3Ñ. PRli: appossukka pannaloma, thoải mái vô tư. 
'! Hộ tha thê, thực như lộc##{USE®7Ilff: paradavutte migabhitena (...) sống do 
sự hỗ trợ của người khác, (...) như loài nai. 






























































'“Tăng thượng tâm, hiện pháp lạc trụ: chỉ cho sự chứng đắc bón tĩnh lự. 


kinh BEÄ-HA-ÑEÀ 007 





lạc mà được hân hoan, đoan chánh, thì chính ta phải được đời sống hân 
hoan đoan chánh Ấy. Vì sao? Vì ta hưởng thụ năm thứ diệu dục, một cách 
dễ dàng không khó. Nhưng các Tôn giả này đạt đến sự ly dục, chứng đắc 
tăng thượng tâm, đối với hiện pháp lạc trú thành tựu dễ dàng không khó. 
Vì vậy cho nên các Tôn giả này sống hân hoan, đoan chánh, sắc mặt vui 
tươi, hình thể tịnh khiết, vô vi vô cầu, sống đời tịnh hạnh, ăn uống như 
loài nai rừng, tự mình trọn đời tu hành phạm hạnh. Đó là sự loại suy về 
pháp của con đối với Thế Tôn, do đó con nghĩ rằng, “Pháp được Như Lai, 
Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác giảng dạy thật là toàn thiện. Chúng đệ tử 
của Thế Tôn thật là khéo thú hướng.” 

“Lại nữa, bạch Thế Tôn, con thấy một Sa-môn, Bà-la-môn thông minh trí 
tuệ, tự xưng mình thông minh trí tuệ, bác văn quyết định, thuộc làu các 
kinh, chế phục cường dịch, đàm luận thông suốt, đanh tiếng đồn khắp, 
mọi người ai cũng đều nghe biết, đi đến nơi nào thảy đều đả phá tông chủ 
của người mà tự lập luận điểm của mình, và nói rằng, “Chúng ta hãy đến 
chỗ Sa-môn Cù-đàm, mà hỏi ông những điều như vầy, như vầy. Nếu ông 
trả lời được như thế này, thì ta vặn hỏi thế kia. Nếu ông không trả lời 
được thì ta cũng vặn hỏi rồi bỏ đi.” Họ nghe Thế Tôn trú tại làng nọ, vị 
này liền tìm đến, nhưng khi gặp Phật thì lại chẳng dám hỏi lời nào huống 
nữa là vấn nạn. Đó là sự loại suy về pháp của con đối với Thế Tôn. Do 
đó con nghĩ rằng, “Pháp được Như Lai Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác 
giảng dạy thật là toàn thiện. Chúng đệ tử của Thế Tôn thật là khéo thú 
hướng. ' 

“Lại nữa, bạch Thế Tôn, con thấy một Sa-môn, Bà-la-môn, thông minh 
trí tuệ, tự xưng là thông minh trí tuệ, bác văn quyết định, thuộc làu các 
kinh, chế phục cường địch, đàm luận thông suốt, danh tiếng đồn khắp, 
mọi người đều nghe biết, đi đến chỗ nào thảy đều đả phá tông chỉ người 
khác mà tự lập luận điểm của mình. Và nói rằng, “Chúng ta hãy đi đến 
chỗ Sa-môn Cù-đàm để hỏi ông những điều như vầy [796c] như vầy. Nếu 
ông trả lời được thế này, ta lại vặn hỏi ông cách kia. Nếu ông trả lời 
không được, ta cũng vặn hỏi rồi bỏ đi.” Họ nghe Thế Tôn trú tại làng nọ, 
vị này liền đến tìm hỏi, được Thế Tôn trả lời rõ ràng. Nghe xong Sa-môn, 
Bà-la-môn này vui mừng hớn hở, cúi đầu lễ sát chân Phật, nhiễu quanh 
ba vòng rồi lui. Đó là sự loại suy về pháp của con đối với Thế Tôn. Do 
đó, con nghĩ rằng, “Pháp được Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác 


Bi BEÄ-HA-ÑEÀ 





giảng dạy thật là toàn thiện. Chúng đệ tử của Thế Tôn thật là khéo thú 
hướng. ' 

“Lại nữa, bạch Thế Tôn, con thấy một Sa-môn, Bả-la-môn khác, thông 
minh trí tuệ, tự xưng là thông minh trí tuệ, bác văn quyết định, thuộc làu 
các kinh, chế phục cường địch, đàm luận thông suốt, danh tiếng đồn khắp, 
mọi người đều nghe biết, đi đến nơi nào thảy đều đả phá chủ trương tông 
chỉ của người mà tự lập luận điểm của mình và nói rằng, "Chúng ta hãy 
đi đến chỗ Sa-môn Cù-đàm để hỏi ông những điều như vầy, như vầy. 

Nếu ô ông trả lời được như thế này, ta lại vặn hỏi ông cách khác. Nếu ô ông 
không trả lời được, ta cũng vặn hỏi ông rồi bỏ đi.` Họ nghe Thế Tôn trú 
tại làng nọ, vị này liền đến hỏi, được Thế Tôn trả lời rõ ràng. Nghe xong, 
Sa-môn, Bà-la-môn này liền vui mừng phấn khởi, liền tự quy y Phật, 
Pháp và Chúng Tỳ-kheo; được Thế Tôn thọ nhận làm Ưu-bà-tắc; trọn đời 
quy y cho đến tận mạng. Đó là sự loại suy về pháp của con đối với Thế 
Tôn. Do đó, con nghĩ rằng, “Pháp được Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng 
Chánh Giác giảng dạy thật là toàn thiện; chúng đệ tử của Thế Tôn thật là 
khéo thú hướng.” 

“Lại nữa, bạch Thế Tôn, con thấy một Sa-môn, Bả-la-môn khác thông 
minh trí tuệ, tự xưng là thông minh trí tuệ, bác văn quyết định, thuộc làu 
các kinh, chế phục được cường địch, đàm luận thông suốt, danh tiếng đồn 
khắp mọi người đều nghe biết, đi đến nơi nào thảy đều đả phá chủ trương 
tông chỉ của người mà lập luận điểm của mình mà nói rằng, “Chúng ta 
hãy đi đến chỗ Sa-môn Cù-đàm để hỏi ông những điều như vây, như vầy. 
Nếu ông trả lời được như thế này, ta lại vặn hỏi ông cách kia. Nếu ông trả 
lời không được, ta cũng vặn hỏi ông rồi bỏ đi." Họ nghe Thế Tôn trú tại 
làng nọ, vị này liền tìm đến hỏi, được Thế Tôn trả lời rõ ràng. Nghe xong, 
Sa-môn, Bả-la-môn này vui mừng phấn khởi bèn theo Thế Tôn cầu xin 
xuất gia thọ giới Cụ túc, đắc pháp Tỳ-kheo. Thế Tôn bèn độ cho và 
truyền trao giới Cụ túc, đắc pháp Tỳ-kheo. Khi các Tôn giả ấy xuất gia 
học đạo, thọ giới Cụ túc, đắc pháp Tỳ-kheo rồi, sống cô độc một nơi xa 
vắng, [797a] tâm không buông lung, tỉnh cần tu tập. Vị â ấy sau khi sống 
cô độc tại một nơi xa vắng, tâm không phóng dật, tinh cần tu tập, đạt đến 
mục đích mà một thiện gia nam tử cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, 
lia bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo, là duy chỉ để 
thành tựu vô thượng phạm hạnh, ngay trong đời hiện tại mà tự tri, tự giác, 


kinh BEÄ-HA-ÑEÀ 009 





tự thân chứng ngộ an trú, biết một cách như thật rằng “Sự sanh đã dứt, 
phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa.) 
Khi các Tôn giả ấy biết pháp rồi, cho đến chứng đắc A-la-hán; chứng đắc 
A-la-hán rồi, bèn nói rằng, “Này chư Hiền, trước kia tôi gần bị suy vong 
gần bị hủy diệt. Vì sao vậy? Trước kia tôi không phải là Sa-môn tự xưng 
là Sa-môn; không phải phạm hạnh tự xưng phạm hạnh, không phải A-la- 
hán tự xưng A-la-hán. Bấy giờ chúng ta mới thực sự là Sa-môn, thực sự 
là phạm hạnh, thực sự là A-la-hán.? Đó là sự loại suy về pháp của con đối 
với Thế Tôn. Do đó, con nghĩ rằng, “Pháp được Như Lai, Vô Sở Trước, 
Đăng Chánh Giác giảng dạy thật là toàn thiện. Chúng đệ tử của Thế Tôn 
thật là khéo thú hướng. 

“Lại nữa, bạch Thế Tôn, con tự do trong quốc thổ của mình, muốn giết 
kẻ không lỗi lầm thì ra lệnh giết, muốn giết kẻ có lỗi lầm ra lệnh giết; 
nhưng khi con ngồi trên đô tọa, con vẫn không được tự do mà nói như 
vầy, “Các khanh hãy giữ im. Không ai hỏi việc nơi các khanh, mà chính 
là hỏi việc nơi ta. Các khanh không thể quyết đoán việc này, chỉ có ta 
mới có thể quyết đoán việc này.” Nhưng ở trong đó vẫn có người bàn cãi 
việc khác, không đợi người trước nói xong. Con đã nhiều lần thấy Thế 
Tôn thuyết pháp với đại chúng vây quanh. Bấy giờ có một người ngủ gật 
mà ngáy, thấy Bây tiếng động, một người khác bèn nói rằng, "Ngài chớ 
có ngáảy gây tiếng động. Ngài không muốn nghe pháp được Thế Tôn nói 
như cam lồ chăng? Người ấy nghe rồi tức thì im lặng. Con nghĩ rằng, 
“Như LaIl, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, là Bậc Điều Ngự đại chúng. 
Thật kỳ diệu thay! Thật hy hữu thay! Vì sao vậy? Vì Ngài không cần 
dùng dao, dùng gậy, nhưng tất cả đều đúng như pháp mà được an ổn 
khoái lạc.” Đó là sự loại suy về pháp của con đối với Thế Tôn. Do đó con 
nghĩ rằng, “Pháp được Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, giảng 
dạy thật là toàn thiện. Chúng đệ tử của Thế Tôn thật là khéo thú hướng." 
“Lại nữa, bạch Thế Tôn, hai viên thần tá Tiên Dư và Túc Cựu ” được con 
ban phát tiền tài, và con thường khen ngợi họ; đời sống họ do nơi con. 
Nhưng con không thê khiến cho hai vị thần tá này hạ ý cung kính, cúng 
dường, phụng sự con như họ hạ ý cung kính tôn trọng cúng dường phụng 
sự Thế Tôn. Đó là sự loại suy về pháp của con đối với Thế Tôn. Do đó 





'3Tiên Dư, Túc Cựu {il|êằữ #ï. Pãli: Isidatta, Purãna. 


Binh BEÄ-HA-ÑEÀ 





con nghĩ rằng, 'Pháp được Như Lai, Vô Sở Trước, [797b] Đăng Chánh 
Giác giảng dạy thật là toàn thiện. Chúng đệ tử của Thế Tôn thật là khéo 
thú hướng." 
“Lại nữa, bạch Thế Tôn, thuở xưa trong lúc xuất chỉnh, ngủ đêm trong 
một ngôi nhà nhỏ, con muốn thử hai viên thần tá Tiên Dư và Túc Cựu 
khi ngủ quay đầu về phía nảo, quay về phía con hay quay về phía Thế 
Tôn ở. Rồi hai vị thần tá Tiên Dư và Túc Cựu, vào lúc đầu hôm, ngồi kiết 
g1ả im lặng tĩnh tọa. Đến nửa hôm nọ nằm ngủ, đầu hướng về phía mà họ 
biết Thế Tôn đang ở, còn chân thì quay về phía con. Thấy thế con suy 
nghĩ, “Hai viên thần tá Tiên Dư và Túc Cựu nảy không quan tâm đến sự 
thù thắng trước mắt, cho nên họ không hạ ý cung kính tôn trọng cúng 
dường phụng sự ta như hạ ý cung kính tôn trọng, cúng dường phụng sự 
Thế Tôn." Đó là sự loại suy về pháp của con đối với Thế Tôn. Do đó con 
nghĩ rằng, “Pháp được Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, giảng 
dạy thật là toàn thiện. Chúng đệ tử của Thế Tôn thật là khéo thú hướng." 
“Lại nữa, bạch Thế Tôn, con là Quốc vương, Thế Tôn cũng là Pháp 
vương. Con thuộc dòng Sát-]ÌI, Thế Tôn cũng thuộc dòng Sát-]. Con là 
người nước Câu-tát-la, Thế Tôn cũng người nước Câu-tát-la. Con đã tám 
mươi tuổi, Thế Tôn cũng tám mươi tuổi. Con có thê trọn đời hạ ý cung 
kính, tôn trọng, cúng dường phụng sự Thế Tôn. 

“Bạch Thế Tôn, hôm nay có nhiều công việc, con xin phép lui 


b 
A 1» 


về. 
Đức Thế Tôn bảo: 

“Đại vương, mong Đại vương tự biết đúng thời.” 

Rồi thì Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la, sau khi nghe những lời Phật dạy, 
khéo léo ghi nhớ, bèn rời chỗ ngôi đứng dậy, cúi đầu đảnh lễ dưới chân 
Phật, nhiêu quanh ba vòng rôi luI ra vê. 

Lúc đó ngài A-nan cầm quạt đứng hầu sau Phật. Thế Tôn bảo: 

“A-nan, nếu có Tỷ-kheo nào đang sống ở rừng Di-lũ-ly này, hãy tập họp 
tầt cả vê giảng đường.” 

Rồi thì, Tôn giả A-nan sau khi vâng lời Phật dạy, tập họp tất cả Tỷ-kheo 
đang sông trong rừng Di-lũ-ly tât cả cùng vào giảng đường. Rôi trở lại 
bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, những Tỳ-kheo tại rừng Di-lũ-ly này, tất cả đều đã tụ tập 


kinh BEÄ-HA-ÑEÀ 911 





tại giảng đường này rồi, mong Thế Tôn tự biết thời.” 

Bấy giờ Thế Tôn cùng Tôn giả A-nan đi đến giảng đường. Đến nơi Ngài 
trải chỗ ngồi trước đại chúng và nói: 

“Này các Tỳ-kheo, hôm nay Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la đã đứng 
trước Ta nói kinh “Pháp Trang Nghiêm'' xong, liền đứng dậy cúi đầu 
đảnh lễ dưới chân Ta, nhiễu quanh ba vòng rồi lui về. Này các Tỳ-kheo, 
các ngươi nên thọ trì kinh Pháp Trang Nghiêm đó, [797c] hãy khéo léo 
tụng đọc. Vì sao vậy? Này các Tỳ-kheo, vì kinh Pháp Trang Nghiêm này 
là như pháp, là như nghĩa, là căn bản của phạm hạnh, dẫn đến trí tuệ, dẫn 
đến giác ngộ, dẫn đến Niết-bàn. Nếu một thiện gia nam tử đã chí tín lìa 
bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo, hãy nên thọ trì, hãy 
khéo léo tụng tập kinh Pháp Trang Nghiêm này.” 

Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ 
phụng hành. 








'“ Pháp trang nghiêm }ÈŠjÈjlli. Päli: đammnaceriya, lĩnh miếu Pháp, tháp thờ 
phụng Chánh pháp. 


214. KINH TÌ-HA-ĐÈ 
Tôi nghe như vây: 
Một thời Phật trú tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn Cấp cô độc. 
Bấy giờ Tôn giả A-nan trú tại Xá-vệ, có chút việc tại Đông viên Lộc mẫu 
giảng đường. Lúc đó Tôn giả A-nan dân một thây Tỳ-kheo ra khỏi Xá- 
vỆ,, đến Đông viên Lộc mẫu giảng đường. Công việc xong, Tôn giả dẫn 
thây Ty-kheo trở vê vườn Câp cô độc, trong rừng Thăng. 
Khi ấy Ba-tu-nặc vua nước Câu-tát-la cỡi trên con voi Nhất-bôn-đả-lj? 
cùng với Đại thần Thi-li-a-trà ° từ thành Xá-vệ đi ra. Tôn giả A-nan khi 
ây nhìn thây Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la từ xa đi đên, bèn hỏi vị Tỳ- 
kheo đông hành răng: 
“Có phải là Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la ấy không?” 
Vị T)-kheo đáp: 
“Đúng vậy.” 
Tôn giả A-nan liên tẻ xuông đường, lánh vào một Sóc cây. 
Vua Ba-t-nặc từ xa nhìn tháy Tôn giả -nan nơi góc cây bèn 
hỏi: 
“Này Thi-lj-a-trà, có phải là Sa-môn A-nan ấy không? ” 
Thi-lị-a-trà đáp: 
“Đúng vậy.” 
Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la bảo Đại thần Thi-lị-a-trà: 
“Khanh hãy giục voi đến chỗ Sa-môn A-nan.” 
Thi-lI-a-trà vâng lệnh bèn giục voi đến chỗ A-nan. 
Rồi Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la vui mừng hỏi: 
“A-nan, từ đâu đến đây và muốn đi đâu bây giờ?” 


“Tôn giả A-nan trả lời: 





'Tùng Xá-vệ xuất. Nói là ra khởi, vì Đông viên (Pubbärama) ở bên ngoài cửa 
đông của thành Xá-vệ. 

“Nhất-bôn-đà-lị —-Z#£BÈZ#l|. Pãli: Ekapundarïka, (Nhất bạch Liên hoa), được gọi 
như vậy, vì hai bên hông nó có những đồm trắng hình hoa sen trắng. 
*Thi-li-a-trà Ƒ"4l|lt{ 4š. Päli: Sirivaddha. 


kinh BEÄ-HA-ÑEÀ 904 





“Đại vương, tôi từ Đông viên Lộc mẫu giảng đường đến và muốn trở về 

vườn Cấp cô độc, trong rừng Thắng.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la nói: 

“A-nan, nếu tại Thắng lâm không có việc gì gấp, xin Ngài từ mẫn đi cùng 

tôi đến sông A-di-la-bà-đề'. 
Tôn giả A-nan nhận lời Ba-tu-nặc vua nước Câu-tát-la. Vua 
để Tôn giả A-nan [798a] đi phía trước, rồi cùng đến sông A- 
di-la-bà-để. Đến nơi, vua bước xuống, lấy yên voi gấp làm tư, 
trải lên đất và mời Tôn giả A-nan: 

“Xin mời ngồi trên chỗ này!” 

Tôn giả A-nan đáp: 

“Thôi được rồi, Đại vương, trong lòng thỏa mãn là đủ.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la lại ba lần mời Tôn giả A-nan: 

“A-nan, xin mời ngồi lên chỗ này.” 

Tôn giả A-nan cũng đáp lại ba lần: 

“Thôi được rồi, Đại vương, trong lòng thỏa mãn là đủ. Tôi đã có sẵn tọa 

cụ. Tôi sẽ ngồi nơi đây.” 

Nói xong Tôn giả A-nan trải tọa cụ và ngồi kiết già. 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la chào hỏi A-nan rồi ngồi xuống một bên 

mà nói rằng: 

“A-nan, tôi có điều muốn hỏi. Mong ngài cho phép.” 

Tôn giả A-nan trả lời. 

“Đại vương, ngài có điều gì cứ hỏi. Tôi nghe sẽ suy nghĩ.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la hỏi: 

“A-nan, Đức Thế Tôn có hành những thân hành như vậy chăng? Tức là 

thân hành mà các Sa-môn, Bả-la-môn ghê tởm chăng?” 

Tôn giả A-nan đáp: 

“Đại vương, Như Lai không có những thân hành như vậy tức là thân 

hành mà các Sa-môn, Bà-la-môn, những người thông minh trí tuệ vả 





* A-di-la-bà-đề (Päli: aciravati), từ trên lầu của vua Pasenadi có thể nhìn thấy 
con sông này. 


Bi BEÄ-HA-ÑEÀ 





hàng thế gian khác ghê tởm.” 
Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la nghe xong khen rằng: 
“Lành thay! Lành thay! A-nan, điều mà tôi không đủ khả năng để nói, kế 
cả những người thông minh trí tuệ, và những hàng thê gian khác, thì A- 
nan đủ khả năng. Này A-nan, nêu ai không nhận định kỹ mà đã chê bai 
hay khen ngợi thì tôi không coi đó là chơn thật. Này A-nan, Đức Thê Tôn 
có những thân hành như vây, những thân hành mà các Sa-môn, Bà-la- 
môn những người thông minh trí tuệ và những hàng thê gian khác ghê 
tởm chăng?” 
Tôn giả A-nan trả lời: 
“Đại vương, Như Lai không bao giờ hành những thân hành như vậy, tức 
những thân hành mà các Sa-môn, Bà-la-môn những người thông minh trí 
tuệ và những hàng thế gian khác ghê tởm.”” 
Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la lại hỏi: 
“A-nan, những thân hành gì?” 
A-nan đáp: 
“Đại vương, đó là những thân hành bắt thiện.” 
Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la lại hỏi. 
“Thế nào là thân hành bất thiện?” 
A-nan đáp: 
“Đó là những thân hành có tội.” 
Ba-tu-nặc vua nước Cđu-tát-la lại hỏi: 
“A-nan, thế nào là thân hành có tội?” 
Tôn giả A-nan đáp: 
“Đại vương, đó là những thân hành bị người trí ghê tởm”.” 
Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la lại hỏi: 
“A-nan, thế nào là thân hành [798b] bị người trí ghê tởm?” 
Tôn giả A-nan đáp: 





*ằ M88: yvässa kãyasamãcãro opãrambho samanrhi brãhmanehi, “thân hành mà các 
sa-môn, bảà-la-môn chỉ trích.” 
°M 88: những thân hành có hại (saw»ãpajjha). 


kinh BEÄ-HA-ÑEÀ 906 





“Đại vương, đó là những thân hành hại mình, hại người, hại cả hai, diệt 
trí tuệ, hỗ trợ sự ác, không chứng đắc Niết-bàn, không dẫn đến trí, không 
dẫn đến giác, không dẫn đến Niết-bàn. Người ấy đối với pháp nên hành 
mà không biết như thật, đối với pháp không nên hành cũng không biết 
như thật. Khi đối với pháp nên hành không biết như thật, và pháp không 
nên hành cũng không biết như thật rồi, đối với pháp nên chấp thủ không 
biết như thật, và đối với pháp không nên chấp thủ cũng không biết như 
thật. Sau khi đối với pháp nên thủ đã không biết như thật, và đối với pháp 
không nên thủ cũng không biết như thật rồi, đối với pháp nên đoạn trừ 
không biết như thật, và đối với pháp không nên đoạn trừ cũng không biết 
như thật. Sau khi đối với pháp nên đoạn trừ đã không biết như thật, và 
đối với pháp không nên đoạn trừ cũng không biết như thật; thì đối với 
pháp nên thành tựu không biết như thật và đối với pháp không nên thành 
tựu cũng không biết như thật. Sau khi đối với pháp nên thành tựu đã 
không biết như thật và pháp không nên thành tựu cũng không biết như 
thật rồi, do đó, pháp nên hành trì thì không hành, pháp không nên hành 
trì lại hành. Sau khi pháp nên hành trì thì không hành, pháp không nên 
hành trì lại hành rồi, đối với pháp nên thủ thì không thủ và pháp không 
nên thủ lại thủ. Sau khi đối với pháp nên thủ thì không thủ, đối với pháp 
không nên thủ lại thủ rồi, đối với pháp nên đoạn trừ thì không đoạn trừ, 
đối với pháp không nên đoạn trừ lại đoạn trừ. Sau khi đối với pháp nên 
đoạn trừ thì không đoạn trừ, và đối với pháp không nên đoạn trừ lại đoạn 
trừ rồi, đối với pháp nên thành tựu thì không thành tựu, và đối với pháp 
không nên thành tựu lại thành tựu. Sau khi pháp nên thành tựu thì không 
thành tựu, và pháp không nên thành tựu lại thành tựu rồi thì pháp bất 
thiện càng tăng và pháp thiện cảng giảm. Vì vậy, Như Lai không bao giờ 
hành những pháp ấy.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la lại hỏi: 

“A-nan, tại sao Như Lai không bao giờ hành những pháp ấy?” 

Tôn giả A-nan đáp: 

“Đại vương, ly dục và dục đã diệt tận, ly nhuế và nhuế đã diệt tận, ly si 
và si đã diệt tận, Như Lai đoạn trừ tất cả pháp bắt thiện, thành tựu tất cả 
pháp thiện. Đây là Bậc Thầy khuyến giáo, Bậc Thầy vi diệu, Bậc Thầy 
khéo tùy thuận, là Vị dẫn dắt điều ngự, tùy thuận điều ngự, là Vị nói 
năng toàn thiện, nói năng vi diệu, nói năng khéo tùy thuận. Cho nên Như 


B0 BEÄ-HA-ÑEÀ 





Lai trọn không bao giờ hành những pháp bắt thiện ấy.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la khen rằng: 

“Lành thay! Lành thay! A-nan, Như Lai không bao giờ hành những pháp 
không nên hành. Vì sao vậy? Vì Như Lai là Vô Sở Trước, Chánh Đăng 
Giác. A-nan, ngài là đệ tử của vị Đạo sư ây, học đạo đê chứng đặc Niệt- 
bàn an ôn vô thượng, mà còn không hành pháp ây, [798c] huông nữa 
Đức Như Lai lại hành các pháp ây sao?” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la lại hỏi: 

“A-nan, Như Lai có hành những thân hành như vây, tức là thân hành mà 
các Sa-môn, Bà-la-môn, những người thông trí tuệ và các hàng thê gian 
khác không ghê tởm chăng?” 

Tôn giả A-nan đáp: 

“Đại vương, Như Lai tất nhiên hành những thân hành như vậy, tức thân 
hành các Sa-môn, Bà-la-môn, những người thông minh trí tuệ và các 
hàng thê gian khác không ghê tởm.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la lại hỏi: 

“A-nan, thân hành đó là như thế nào?” 

Tôn giả A-nan đáp: 

“Đại vương, đó là những thân hành thiện.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la lại hỏi: 

“A-nan, thế nào là thân hành thiện?” 

Tôn giả A-nan trả lời: 

“Đại vương, đó là thân hành không có tội.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la lại hỏi: 

“A-nan, thế nào là thân hành không có tội?” 

Tôn giả A-nan trả lời: 

“Đại vương, đó là thân hành mà kẻ trí không ghê tởm.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la lại hỏi: 

“A-nan, thế nào là thân hành mà kẻ trí không ghê tởm?” 

Tôn giả A-nan trả lời: 


“Đại vương, đó là những thân hành không hại mình, không hại người, 


kinh BEÄ-HA-ÑEÀ 908 





không hại cả hai, có giác, có tuệ, không hỗ trợ bởi sự ác, chứng đắc Niết- 
bàn, đưa đến trí, đưa đến giác ngộ, đưa đến Niết-bàn. Đối với pháp nên 
hành thì biết như thật, đối với pháp không nên hành cũng biết như thật. 
Sau khi đối với pháp nên hành đã biết như thật, đối với pháp không nên 
hành cũng biết như thật rồi, đối với pháp nên thủ biết như thật, đối với 
pháp không nên thủ cũng biết như thật. Sau khi đối với pháp nên thủ đã 
biết như thật, và đối với pháp không nên thủ cũng biết như thật rồi, đối 
với pháp nên đoạn trừ biết như thật, và pháp không nên đoạn trừ biết như 
thật. Sau khi đối với pháp đã biết như thật và pháp không nên đoạn trừ đã 
biết như thật rồi, đối với pháp nên thành tựu biết như thật và pháp không 
nên thành tựu cũng biết như thật. Sau khi đối với pháp nên thành tựu đã 
biết như thật và pháp không nên thành tựu cũng biết như thật rồi, đối với 
pháp nên hành thì hành, đối với pháp không nên hành thì không hành. 
Sau khi đối với pháp nên hành thì hành, đối với pháp không nên hành thì 
không hành rồi, đối với pháp nên thủ thì thủ, đối với pháp không nên thủ 
thì không thủ. Sau khi đối với pháp nên thủ thì thủ, đối với pháp không 
nên thủ thì không thủ rồi, đối với pháp nên đoạn trừ thì đoạn trừ đối với 
pháp nên đoạn trừ thì không đoạn trừ. Sau khi biết pháp nên đoạn trừ thì 
đoạn trừ, và pháp không nên đoạn trừ thì không đoạn trừ rồi, đối với 
pháp nên thành tựu thì thành tựu và đối với pháp không nên thành tựu thì 
không thành tựu. Sau khi đối với pháp nên thành tựu thì thành tựu, pháp 
không nên thành tựu thì [799a] không thành tựu rồi, pháp bất thiện càng 
giảm, pháp thiện cảng tăng trưởng. Cho nên Như Lai tất nhiên hành 
những pháp ấy.” 
Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la lại hỏi: 
“A-nan, tại sao Như Lai tất nhiên hành những pháp ấy?” 
Tôn giả A-nan trả lời: 
“Đại vương, ly dục và dục đã diệt tận, ly nhuế và nhuế đã 
diệt tận, ly sỉ và sỉ đã diệt tận, Như Lai đã thành tựu tắt cả 
pháp thiện, và đoạn trừ tất cả pháp bất thiện. Ngài là Bậc 
Thây khuyến giáo, Bậc Thây vi diệu, Bậc Thầy khéo tùy thuận, 
là VỊ hướng dẫn điều ngự và tùy thuận điều ngự, là VỊ nói 
năng toàn thiện, nói năng vì diệu, nói năng khéo tùy thuận, 
cho nên Như Lai tất nhiên hành những pháp ấy. ” 


Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la khen ngợi: 


Bò BEÄ-HA-ÑEÀ 





“Hay thay, hay thay, A-nan, Như Lai tất nhiên hành những pháp nên hành. 
Vì sao vậy? Vì Như Lai là Vô Sở Trước, là Bậc Đăng Chánh Giác. Này A- 
nan, Ngài là bậc đệ tử của Đức Đạo Sư Ấy, học đạo để chứng đắc Niết-bàn 
an ôn vô thường, mà còn phải hành những pháp ấy, huống nữa Như Lai lại 
không hành những pháp ấy sao? A-nan nói thật khéo léo khiến tôi hoan hỷ. 
Nếu A-nan được phép thâu nhận thuế tô trong làng, tôi sẽ vì pháp mà bố 
thí thuế tô đó. Nếu A-nan được phép tùy thuận nhận voi, ngựa, trâu, dê, tôi 
sẽ vì pháp mà bô thí voI, ngựa, trâu, dê đó. Nêu A-nan được phép thâu 
nhận đàn bà con gái, tôi sẽ vì pháp mà bố thí vợ, đàn bà, con gái. Nếu A- 
nan được phép thâu nhận vàng bạc châu báu”, tôi sẽ vì pháp mà bồ thí vàng 
bạc và châu báu. Nhưng A-nan không được phép thâu nhận vàng bạc và 
châu báu như thê. Vương gia Câu-tát-la của tôi có một chiêc áo tên là tì- 
ha-đềŸ rất tốt, tôi đặt nó trong ống cán dù, được gởi đến để làm tin”. Trong 
các loại áo kiếp-bối'" của vương gia Câu-tát-la, áo này là bậc nhất trong tất 
cả. Vì sao vậy? Áo tì-ha-đề dài mười sáu khủy tay. Tôi nay vì Pháp đem 
chiếc áo này bó thí A-nan. A-nan sẽ dùng nó mà may thành ba y để vương 
gia Câu-tát-la ây được mãi mãi tăng ích phước lành.” 

Tôn giả A-nan đáp: 

“Thôi đủ rồi Đại vương? Trong tâm thỏa mãn là đủ. Tôi đã có đủ ba y 
TÔI" 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la lại thưa: 

“A-nan, xin nghe tôi nói một ví dụ, người có trí tuệ nghe ví dụ sẽ thấu rõ 
ý nghĩa. Ví như sau trận mưa lớn, nước đầy cả sông A-di-la-bả-đề này, 
ngập cả hai bên bờ và chảy tràn ra cả ngoài. A-nan có thấy vậy không?” 
Tôn giả A-nan đáp: Đại vương, tôi có thấy. 

[799b] Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la lại thưa rằng: 

“Cũng thế, này A-nan, nếu có ba y thì hãy đem cho các Tỳ-kheo, Tỳ- 





“Hán: sanh sắc bảo “E Ếớ ?Ý. Päli: jãrarñpa. 

Š Bệ-ha-đề ##ïnJ‡; “dịch là chủng chúng thê, cũng nói là lụa”. (Phiên Phạn Ngữ 
10, No.2130, tr.1051b). PälI: ø2/ø/£ä, áo choàng, áo khoác ngoài. 

?®Bản Päli nói, cuộn vải do vua Ajãtasattu gởi tặng. Văn bản Hán có thể sót, vì 





câu nói không đủ nghĩa. 
'°Kiếp-bối, xem cth. I 5, kinh 61. 


kinh BEÄ-HA-ÑEÀ 010 





kheo-ni, các vị tiệm học, xá-la, xá-la-ma-ni-ly!". Còn A-nan đem tì-ha-đề 
này làm thành ba y để vương gia Câu-tát-la được tăng ích phước lành.” 
Tôn giả A-nan im lặng nhận lời. Khi biết A-nan nhận rồi, Ba-tư-nặc vua 
nước Câu-tát-la sau khi theo pháp bố thí chiếc y tì-ha-đề cho Tôn giả A- 
nan rồi, liền từ chỗ đứng dậy nhiễu quanh ba vòng rồi lui về. Sau khi vua 
đi không bao lâu, Tôn giả A-nan bèn đem chiếc y tì-ha-đề đến trước Phật, 
cúi đầu đảnh lễ dưới chân, rồi lui đứng một bên mà thưa rằng: 

“Bạch Thế Tôn, hôm nay Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la vì pháp mà bố 
thí chiếc y tì-ha-đề này, vậy con xin Thế Tôn đặt chân lên trên chiếc y 
này để vương gia nước Câu-tát-la được tăng ích phước lành.” 

Khi ấy Đức Thế Tôn bèn dẫm hai chân lên y tì-ha-đề rồi bảo: 

“A-nan, ông đã bàn luận những gì cùng Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la 
hãy kể lại cho Ta nghe.” 

Khi ấy Tôn giả A-nan bèn kê lại hết những điều đã luận bàn cùng vua 
nước Câu-tát-la cho Thế Tôn nghe rồi chắp tay thưa: 

“Con nói như vậy không xuyên tạc Thế Tôn chăng? Con nói đúng sự thật, 
nói đúng như pháp, nói đúng pháp như pháp, đối với pháp như pháp 
không có điều gì sai lầm chăng?” 

Đức Thế Tôn bảo: 

“Ông nói như vậy là không xuyên tạc Ta, là nói sự thật, là nói đúng pháp, 
nói đúng như pháp, đối với pháp như pháp, không có điều gì sai lầm. Này 
A-nan, nếu Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la hỏi Ta bằng nghĩa này, với câu 
này, với văn này, Ta cũng trả lời bằng nghĩa này, với câu này, với văn 
này mà trả lời cho nhà vua.” 

“A-nan, nghĩa ấy đúng như lời ông đã nói, ông nên theo đúng như vậy 
mà thọ trì. Vì sao vậy? Vì nói như vậy chính là nghĩa như vậy.” 

Phật thuyết như vậy. Tôn giả A-nan và các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật 
thuyết, hoan hỷ phụng hành. 





'! Tiệm học, xá-la, xá-la-ma-ni-ly Ỳj*#*, 2š, 2š EjEjlf, có lẽ phố thông nói 
là Thức-xoa-ma-na, Sa-di và Sa-di-n1l. M 88: saÐrahmacarihi sambhajissafi, được 





phân chia cho các vị đồng phạm hạnh. 


binh BEÄ-HA-ÑEÀ 





215. KINH ĐỆ NHÁT ĐÁC 

Tôi nghe như vậy: 
Một thời Phật trú tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, [799e] vườn Cấp cô 
độc. 
Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo rằng: 
“Trong cảnh giới nào giáo lệnh của Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la có thê 
ban hành đến, trong đó Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la là đệ nhất. Tuy 
vậy, Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la cũng lệ thuộc sự biến dịch, thay đổi. 
Đa văn Thánh đệ tử quán sát như vậy ắt phải sanh ra nhàm tởm cái đệ 
nhất ấy. Nhàm tởm tồi, đối với cái đệ nhất còn không ham muốn, huống 
nữa là cái hạ tiện. 
“Những cảnh giới mà ánh sáng của mặt trời, mặt trăng chiếu đến, những 
phương được chiếu đến, tức Thế giới Ngàn'. Trong Thế giới Ngàn này, có 
một ngàn mặt trời, một ngàn mặt trăng, một ngàn châu Phất-vu-đãi?, một 
ngàn châu Diêm-phù Ỷ, một ngàn châu Câu-đả-ni', một ngàn châu Uất- 
đơn-việt”,, một ngàn Tu-di sơn”, một ngàn Tứ đại vương thiên, một ngàn 
Tứ thiên vương tử”, một ngàn Tam thập tam thiên”, một ngàn Thích 
Thiên Nhân-đà-la”, một ngàn Diệm-ma thiên ”, một ngàn Tu-diệm-ma 
thiên tử!, một ngàn Đâu-suất-đà thiên”, một ngàn Đâu-suất-đà thiên tử, 








' Thiên thế giới F†-†H:ZÈ. P8li: sahassadhã-loka = sahassilokadhätu. 
“Phát-vu-đãi 7-Ƒ-š#, hay châu Đông thắng thân. Pãli: Pubbavideha. 
3 Diêm-phù châu ÏZ]?#}M|. PAli: JambudTpa. 

*Câu-đà-ni châu †ñJBÈ J3. Pãli: GodãnTya. Hoặc nói: Aparagoyãna. 
*Uất-đan-việt châu #2 Äj‡È3M|. Pali: Uttarkuru. 

“Tu di sơn ZÄ7Ä1lI. Pãli: Sinerupabbata. 

”Tứ thiên vương tử JZXˆE . Päli: Catummahäräjikã. 

`Tam thập tam thiên =-|-—ZX hay Đao-lợi thiên. Päli: Tãvatimsa. 

? Thích Thiên Nhân-đà-la ##X|XIBÈšẼ, tức Thiên Đế Thích. PAli: Sakka 
devanam 1nda. 

'° Diệm-ma thiên Ji ## Z. Päli: Yãma. 

'' Bản Thánh không có. Bản Päli cũng không có. 

'”Đâu-suất-đa tt # lớ 2X. Päli: Tusita. 
































¡nh ÑEÄ NHAÁT ÑAÉC 





một ngàn Hóa lạc thiên”, một ngàn Thiện hóa lạc thiên tử”, một ngàn 
Tha hóa lạc thiên ', một ngàn Tự tại thiên tử'", một ngàn Phạm thế giới”, 
và một ngàn Biệt phạm. Trong đó có Phạm Đại Phạm, là đắng Phú hựu, 
là Tạo hóa tôn, là tổ phụ các loài chúng sanh, đã sanh và sẽ sanh  . 
Nhưng Đại Phạm ấy cũng là lệ thuộc biến dịch, lệ thuộc sự thay đối. Đa 
văn Thánh đệ tử quán sát như vậy, ắt phải nhàm tởm cái đệ nhất ấy. 
Nhàm tởm tồi, đối với cái đệ nhất không ham muốn huống là cái hạ tiện. 
“Một thời gian sau, khi thế giới này hủy diệt. Khi thế giới này hủy diệt, 
chúng sanh lên cõi trời Hoảng dục'?. Trong ấy chỉ có sắc nương theo ý mà 
sanh”, các chi thể đầy đủ không thiếu, các căn không bị hư hoại, nuôi sống 
bằng hỷ thực”, hình sắc thanh tịnh, thân chiếu sáng, phi hành trong hư 
không, sống ở đó một thời gian lâu dài. Nhưng cõi trời Hoảng dục cũng lệ 
thuộc biến dịch, lệ thuộc sự thay đối. Đa văn Thánh đệ tử quán sát như vậy, 
ặt phải sanh ra nhàm tởm sự ấy. Nhàm tởm rồi, đối với cái đệ nhất còn 
không muốn, huống nữa là cái hạ tiện. 

“Lại nữa, có bốn sự tưởng”. Tỳ-kheo suy tưởng về tưởng nhỏ, tưởng lớn, 
về tưởng vô lượng và tưởng vô sở hữu. Chúng sanh đó thắng ý nơi lạc 
tưởng như vậy” cũng lệ thuộc vào sự biến dịch, lệ thuộc vào thay đổi. Đa 
văn Thánh đệ tử quán sát như đệ nhất còn không muốn, huống nữa là cái 
hạ tiện. 





'3 Hóa lạc thiên {k, #É 7. Pãli: Nimmãnaratä. 

'“Thiện hóa lạc thiên tử. Bản Pãli không kẻ. 

'*Tha hóa lạc thiên {lb. 4È, #É Z2. Pãli: Paranimmitavasavatti. 

'Tự tại thiên tử ÉI #E Z ƒ. Bản Päli không kẻ. 

'”Phạm thế giới #Ê †H: 7t. Pãli: Brahmaloka. 

'®Bản Päli chỉ nói gọn: Mahäbrahmä tattha aggam akkhãyati, ở đây Đại Phạm 





thiên được coi là cao nhất. 

'“Hoảng dục thiên hay Quang âm thiên, Cực quang thiên; xem cth.§, kinh 8 
trên. 

®Ý sanh Ä 2E. P8li: manomayä. 

”' H thực #£#&. Päli: pữibhakkhä. 

Tứ tưởng J4. Xem 7áp đ¡ ó. (No.1536, tr.392a-b). 

® Chỉ các chúng sanh trên cõi Vô sở hữu xứ. 





kinh ÑEÄ NHAÁT ÑAÉC 914 





“Lại có tám trừ xứ”. Thế nảo là tám? Ty-kheo bên trong cÓ sắc tưởng, 
bên ngoài quán sắc lượng nhỏ hoặc sắc đẹp, hoặc sắc xấu, đối với các sắc 
ấy đã thắng tri, đã thăng kiến”, tưởng như vậy được gọi là đệ nhất thắng 
xứ. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo bên trong có sắc tưởng, bên ngoài quán sắc vô lượng, 
hoặc sắc đẹp, hoặc sắc xấu, đối với các sắc ây đã thắng tri, đã thắng kiến. 
Tưởng như vậy được gọi là đệ nhị thắng xứ. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo bên trong [800a] không có sắc tưởng, bên ngoài quán 
sắc lượng nhỏ, hoặc sắc đẹp hoặc sắc xấu. Đối với các sắc ẫy đã thắng trl, 
đã thắng kiến. Tưởng như vậy được gọi là đệ tam thắng xứ. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo bên trong không sắc tưởng, bên ngoải quán sắc vô 
lượng, hoặc sắc đẹp, hoặc sắc xấu. Đối với các sắc ây đã thắng tri, đã 
thắng kiến. Tưởng như vậy được gọi là đệ tứ thắng xứ. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo bên trong không sắc tưởng, bên ngoài quán sắc hoặc 
xanh, màu xanh, ánh sáng xanh. Cũng như hoa thanh thủy ““ xanh, màu 
xanh, ánh sáng xanh. Cũng như áo băng lụa Ba-la-nại được giặt, được võ, 
được nhỏi, được vò kỹ cho đến sạch tinh, sắc sáng tươi mát, hoặc xanh, 
màu xanh, ánh sáng xanh. Cũng vậy, Tỳ-kheo bên trong không sắc tưởng, 
bên ngoài quán các sắc hoặc xanh, màu xanh, ánh sáng xanh. Vô lượng, 
vô lượng tịnh ý, nhuận ý, ái lạc, không ghê tởm. Đối với các sắc ấy đã 
thắng tri, đã thăng kiến. Tưởng như vậy được gọi là đệ ngũ thắng xứ. 
“Lại nữa, Tỳ-kheo bên trong không sắc tưởng, bên ngoài quán các sắc, 
hoặc vàng, màu vàng, ánh sáng vàng. Cũng như hoa tần-đầu-ca-la” vàng, 





®“ Bát trừ xứ /\lJš; nhưng thường nói Bát thắng xứ /VJJš, Päli, a//ha 
abhibhayafanami (xem Tập dị 19, No. 1536, tr.445b và tt). 

®“ Nguyên Hán: trừ dĩ tri, trừ dĩ kiến l& E1 ZIl ˆ Bẳ,.. 7áp dị ibid.: thắng trí thắng 
kiến (thấy siêu việt và biết siêu việt), và giải thích: đã đoạn trừ và siêu việt lục 








tham mà có thắng tri thắng kiến. 

Thanh thủy hoa TŸ7Kš. 7p đ¡: ô-mạt-ca hoa K§Z#JMÈ, umäãpuppha, hoa hồ tô 
(). 

”“Tần-đầu-ca-la #Ä#flñfãlể. 7áp đi: bà-đậu-thì-phược-ca hoa ## JI#U2. 
Päli: bandhujnakapuppha, loại hồng tàu. Bản Hán này có lẽ nhằm, vì loại hoa 











này màu đỏ, 7áp đ¡ và bản A 10.29 (v. 62) đều nói hoa này trong thắng xứ màu 


Bịng ÑEÄ NHAÁT ÑAÉC 





màu vàng, ánh sáng vàng. Cũng như chiếc áo bằng thứ lụa Ba-la-nai 
được giặt, được vỗ, được nhỏi, được vò kỹ cho đến sạch tính, sắc sáng 
tươi mắt, vàng, màu vàng, ánh sáng vàng. Cũng vậy, Tỳ-kheo bên trong 
không sắc tưởng, bên ngoài quán các sắc, hoặc vàng, mảu vàng, ánh sáng 
vàng: vô lượng, vô lượng tịnh ý, nhuận ý, ái lạc, không ghê tởm. Đối với 
các sắc ẫy đã thắng tri đã thắng kiến. Tưởng như vậy được gọi là đệ lục 
thắng xứ. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo bên trong không sắc tưởng, bên ngoài quán các sắc 
hoặc đỏ, màu đỏ, ánh sáng đỏ. Cũng như hoa gia-ni-ca-la” màu đỏ, đỏ 
hiển, đỏ hiện, đỏ quang. Cũng như chiếc áo bằng thứ lụa Ba-la-nai được 
giặt, được vỗ, được nhỏi, được vò kỹ cho đến sạch tinh, sắc sáng tươi mát, 
đỏ, mảu đỏ, ánh sáng đỏ. Cũng vậy, Tỳ-kheo bên trong không sắc tưởng, 
bên ngoài quán các sắc, hoặc đỏ, màu đỏ, ánh sáng đỏ, vô lượng, vô 
lượng tịnh ý, nhuận ý, ái lạc, không ghê tởm. Đối với các sắc ây đã thắng 
tri, đã thắng kiến. Tưởng như vậy được gọi là đệ thất thắng xứ. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo bên trong không sắc tưởng, bên ngoài quán các sắc, 
hoặc trắng, màu trắng, ánh sáng trắng. Cũng như sao Thái bạch” màu 
trăng, màu trắng, ánh sáng trắng. Cũng như chiếc áo băng lụa Ba-la-nai, 
được giặt, được vỗ, được nhỏi, được vò kỹ cho đến sạch tính, sắc sáng 
tươi mát, trắng, màu trắng, ánh sáng trăng. Cũng vậy Tỳ-kheo bên trong 
không sắc tưởng, bên ngoài quán các sắc, trắng, màu trắng, ánh sáng 
trắng, vô lượng, vô lượng tịnh ý, nhuận ý, ái lạc không ghê tởm. Đối với 
các sắc ấy đã thắng tri, đã thắng kiến, tưởng như vậy được gọi là [800b] 
đệ bát thắng xứ. 

“Chúng sanh có thắng ý nơi lạc thắng xứ như vậy, cũng lệ thuộc vào sự 
biến dịch. Đa văn Thánh đệ tử quán sát như vậy ắt sanh nhàm tởm sự ẫy. 
Nhàm tởm rồi, đối với cái đệ nhất còn không muốn, huống nữa là cái hạ 
tiện. 


“Lại nữa, có Mười biến xứ”. Thế nào là mười? Các Tỳ-kheo tu tập nơi 





đỏ. 
*® Gia-ni-ca-la ]JIJSđRW###E. PI.: kanikãrapupphaim. 
? Thái bạch 2E. 7áp đ¡: Ô-sa-tư tỉnh §jÈ}}iJ8. PI.: osadhitärakä. 


*“Thập nhất thiết xứ -|- — 1] j hay biến xứ. Päli: dasa kasinäyafanani. 









































kinh ÑEÄ NHAÁT ÑAÉC 916 





một biến xứ đất, tư duy trên, dưới, các phương là không hai, vô lượng. 
Tu tập nơi một biến xứ nước, một biến xứ lửa, một biến xứ gió, một biến 
xứ xanh, một biến xứ vàng, một biến xứ đỏ, một biến xứ trắng, một biến 
xứ hư không, một biến xứ thức là thứ mười. Tu tập một biến xứ, tư duy 
trên, dưới, các phương là không hai, vô lượng. Nhưng các chúng sanh có 
thắng ý nơi biến xứ lạc này cũng lệ thuộc vào sự biến dịch, lệ thuộc sự 
thay đôi. Đa văn Thánh đệ tử quán tưởng như vậy ắt sanh ra nhàm tởm sự 
ấy. Nhàm tởm rồi, đối với cái đệ nhất còn không muốn, huống nữa là cái 
hạ tiện. 

“Và đây là thuyết thanh tịnh đệ nhất, là sự thi thiết tối đệ nhất, tức là “Ta 
không có, ta không hiện hữu”'? và để chứng đắc điều này mà thiết lập nơi 
đạo. 

“Và đây là đệ nhất ngoại y kiến xứ, tối ý kiến xứ”, tức là vượt qua tất cả 
sắc tưởng, cho đến chứng phi hữu tưởng, phi vô tưởng, thành tựu an trụ”. 
“Và đây là đệ nhất thú hướng, Niết-bàn ngày trong hiện tại, là thi thiết tối 
thượng về Niết-bản ngay trong hiện tại” tức là sáu xúc xứ” với sự khởi 
tập, hoại diệt, vị ngọt, tai hoạn và xuất ly được thấy như thật bằng tuệ. 


“Lại nữa, có bôn đoạn”. Thế nào là bôn? Có sự đoạn lạc mà chậm”, có 




















3'Ngã vô, ngã bất hữu jtf#ft‡t 4#, A 10. 29, trường hợp này được gọi là: 
Ngoại y kiến xứ (bahirakanam diffhigatam), y Xử của kiến chấp ngoại đạo: 7o 





cassam, no ca me siyä, na bhavissami, na me bhavissaii, “Tôi đã không hiện hữu, có 
thê không có cái của tôi; tôi sẽ không hiện hữu, sẽ không có cái của tôi.” 

* Đệ nhất ngoại y kiến xứ, tối ý kiến xứ; tối thượng ngoại kiến xứ, hay nói rõ 
hơn: “Đây là tối thượng đối với quan điểm ngoại đạo” và kiến xứ cao nhất ở 
đây được coi như là đạt đến hữu ngã. PL.: eiadaggam bahirakanam difthigatanam; 
xem chi. 32 trên. 

*Trong bản Hán này, kiến xứ, hay quan điểm, cao nhất của ngoại đạo là đạt 
đến bốn vô sắc xứ, khác với Pãli coi bốn vô sắc xứ này là £Öi thiết thanh tịnh đệ 
nhất nghĩa. 

“Ư hiện pháp trung, tối thi thiết Niết-bàn }*lj}š'f#}fñ⁄}4#. PAli: aggam 


paramadifthadhammanibbanam paññapemtãnam. 




















* “Nguyên Hán: lục cánh lạc xứ 7X ##Jjg 
* Hán: đoạn lỗĩ: thông hành. Päli: cz/asso pafipadã. 


bịng ÑEÄ NHAÁT ÑAÉC 





sự đoạn lạc mà nhanh, có sự đoạn khổ mà chậm, có sự đoạn khổ mà 
nhanh. Trong đó sự đoạn lạc mà chậm là lạc đưa đến đoạn trừ chậm 
chạp'” cho nên nói là lạc kém. ? * Trong đó, sự đoạn mà lạc nhanh, là lạc 
đưa đên đoạn trừ một cách mau chóng. Cho nên đoạn này cũng được nói 
là thấp kém. 

“Trong đó, sự đoạn mà khổ chậm” là khổ đưa đến đoạn trừ một cách 
chậm chạp, cho nên đoạn này cũng được nói là thấp kém. 

“Trong đó, sự đoạn mà khổ nhanh, là khổ đưa đến đoạn trừ một cách 
mau chóng. Cho nên đoạn này không phải là sự tiến triển, không được 
lưu bô. Cho đên chư Thiên và Nhân loại cũng không tán thán và phát 
triển. 

“Sự đoạn”! của ta được phát triển, được lưu bố cho đến chư Thiên và 
Nhân loại cũng tán thán và phát triển. 

“Thế nào là sự đoạn của Ta được phát triển, được lưu bố cho đến chư 
Thiên và Nhân loại cũng tán thán, lưu bố? Đó là Thánh đạo tám chỉ, 
chánh kiến cho đến chánh định là tám. 

“Ta như vậy”. Nhưng các Sa-môn, Bả-la-môn, hư ngụy, nói láo, bất 
thiện, không chân thật, xuyên tạc, và hủy báng Ta rằng, “Quả thật có 





* Tập đi, Pháp uuẩn: lạc trì thông hành. 

3 Đặc tính của bốn tĩnh lự là hiện pháp lạc trú, và do đây mà tiến đến chứng đắc 
bốn Thánh quả, hoặc nhanh hoặc chậm. (Xem giải thích Pháp „ấn 3, No.1537, 
tr.465). 

*” Từ đây trở xuống dịch theo phần hiệu đính cuối kinh (§00cl-14), trong 
nguyên văn đề bản không có, nhưng đã có giải thích “sự đoạn mà lạc chậm” hay 
lạc trì thông hành, thì ba thông hành kia tất nhiên cũng được giải thích. Bản Päli 
chỉ nêu danh số, không có giải thích. 

"Tức khổ trì thông hành theo Tập đị. Giải thích của Pháp uẩn ïbid.: coi ngũ uân 
như là sự lăng nhục, thương tôn, bức thiết như gánh nặng, căn cứ trên đó mà 
quán sát nhàm tởm. Như vậy gọi là Khổ (...) thông hành (lược trích). 

& Đoạn, nói là thông hành, hay nói là đạo và đạo tích đều cùng một nghĩa và 
cùng một nguồn gốc, cùng tương đương Päli: pz/i›adã. 

““Nên hiểu là: “Ta nói như vậy, giảng dạy như vậy”. 


kinh ÑEÄ NHAÁT ÑAÉC 918 





chúng sanh được tuyên bồ là đoạn hoại.” Sa-môn Cù-đàm chủ trương hư 
vô"t." Quả thật có chúng sanh được tuyên bố là đoạn hoại,Š nếu không, 
Ta không thuyết giảng như vậy. Như Lai ngay trong đời hiện tại đã vĩnh 
viễn đoạn trừ tất cả mà chứng đắc Niết-bàn tịch tịnh, diệt tận'.” 

Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ 
phụng hành.” 





* Nghĩalà, sau khi chết không còn tái sanh. 

#A 10. 29 (v. 64): “Sa-môn Cù-đàm không giảng giải sự biến tri về dục, (...) về 
sắc, (...) về thọ”. 

*® Chỉ A-la-hán không còn tái sanh. 

* Đoạn kết luận trên đây gần với bản PàÌ, với một ít khác biệt (xem cth.43 
trên), nhưng hoàn toàn khác nguyên văn trong để bản. Nguyên văn đó như vây: 
(xem đoạn Lạc frì thông hành, và một câu lỡ đỡ về lạc tốc thông hành, từ chỗ 
có dấu hoa thị): “Nếu có người đoạn lạc dục. Hoặc có người tập pháp này 
không bao giờ thấy chán. Hoặc có người tập uống rượu không bao giờ thấy 
chán. Hoặc có người tập sự ngủ nghỉ không bao giờ thấy chán. Này Tỳ-kheo, đó 
là nói hoặc có người tập ba pháp này không bao giờ thấy chán, và cũng không 
thể đi đến chỗ diệt tận. Cho nên, các Tỳ-kheo hay thường xả ly ba pháp này, 
không thân cận chúng. Như vậy, các Tỳ-kheo hãy học như vậy. 

* Bản Hán, hết quyền 59. Cuối quyền 59, có bài kệ, không thấy có liên hệ gì 
đến các Kinh trước: ftỀỆ=?@WR =Jf=?E#ZiHj⁄X=— TH XXWUMIA 
“Cúng dương, ba thiện căn, Ba thống, ba phú lộ, Tướng pháp, ba bất giác, Ái 
kính, không yếm t.úc.” 





































































































216. KINH ÁI SANH 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Phật trú tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn Cấp cô độc. 
Bấy giờ có một người Bà-la-môn, độc nhất chỉ có một đứa con, trong 
lòng hết sức ái niệm, tâm ý khẳng khít, chiều chuộng, nhìn hoài không 
chán. Bỗng nhiên đứa con mạng chung. Sau khi đứa con mạng chung, 
người Bả-la-môn ây ưu sâu, không thê ăn uông được, không mặc áo xiêm, 
cũng không bôi hương; chỉ biết đi ra bãi tha ma mà khóc, nhớ tưởng chỗ 
con nằm. 
Rồi Bà-la-môn lang thang khắp nơi, đi đến chỗ Phật, chào hỏi xong, ngồi 
xuống một bên. Thế Tôn hỏi: 
“Ông nay vì sao mà các căn không trụ nơi tâm mình?” 
Bà-la-môn đáp rằng: 
“Tôi làm sao các căn có thê an trụ nơi tâm mình được? Vì sao vậy? Chỉ 
có một đứa con độc nhất, trong lòng hết sức ái niệm, tâm ý khăng khít, 
chìu chuộng, nhìn hoài không chán. [891a] Bỗng nhiên nó mạng chung. 
Sau khi nó mạng chung, tôi ưu sâu không thê ăn uông được, không mặc 
áo xiêm, cũng không bôi hương; chỉ biết đi ra bãi tha ma mà khóc nhớ 
tưởng chỗ con năm.” 
Thể Tôn nói: 
“Thật vậy, Bả-la-môn! Thật vậy, Bà-la-môn! Nếu khi ái sanh thì phát 
sanh những sầu bi, khóc than, ưu khổ, phiền muộn, ảo não.”" 
Bà-la-môn nói: 
“Cù-đàm, sao lại nói khi ái sanh, thì cũng phát sanh những sầu bi, khóc 
than, ưu khổ, phiền muộn, ảo não? Cù-đàm nên biết, khi ái sanh thì hỷ 
cũng sanh, tâm hoan lạc.” 
Thế Tôn đến ba lần nói như vậy: 
“Thật vậy, Bà-la-môn! Thật vậy, Bà-la-môn! Khi ái sanh thì cũng phát 
sanh những sầu bi, khóc than, ưu khổ, phiền muộn, ảo não.” 


Bà-la-môn cũng ba lân hỏi răng: 





M8: piyajätikã sokaparideva...upäãyãsã, sầu bì ... phát sanh từ luyến ái. 


kinh AÙI SANH 020 





“Cù-đảm, sao lại nói khi ái sanh thì cũng phát sanh những sầu bi, khóc 
than, ưu khổ, phiền muộn, ảo não? Cù-đàm nên biết, khi ái sanh thì hỷ 
cũng sanh, tâm hoan lạc.” 

Lúc bấy giờ Bà-la-môn nghe những lời Phật nói, không cho là phải, mà 
chỉ bác bỏ, rồi rời chỗ ngồi đứng dậy, lắc đầu bỏ đi. 

Bấy giờ ở trước công Thăng lâm, có một số thị dân đang đánh bạc. Bả-la- 
môn từ xa trông thấy, bèn nghĩ rằng, “Trong đời nếu có những người 
thông minh trí tuệ, cũng không thể hơn được những kẻ đánh bạc. Ta hãy 
đến đó. Những gì vừa được thảo luận với Cù-đàm ta sẽ kế lại hết cho họ 
nghe." Rôi Bà-la-môn đi đên sô đông những người đánh bạc ây, và đem 
những gì vừa được thảo luận với Thế Tôn kể lại cho họ nghe. Những thị 
dân đang đánh bạc này nghe xong nói rằng: 

“Này Bà-la-môn, sao lại nói khi ái sanh thì cũng phát sanh những sầu bị, 
khóc than, ưu khổ, phiền muộn, ảo não? Bà-la-môn nên biết khi ái sanh, 
thì hỷ cũng sanh, tâm hoan lạc.” 

Bà-la-môn nghe xong, bèn nghĩ rằng, “Điều mà con bạc nói thật hết sức 
phù hợp với ta.” Rồi gật đầu mà đi. 

Rồi thì vẫn đề này lần lượt truyền rộng ra, cho đến lọt vào Vương cung. 
Ba-tu-nặc vua nước Câu-tát-la nghe đôn Sa-môn Cù-đàm nói như vậy, 
“Nếu khi ái sanh, thì cũng phát sanh những sầu bi khóc than, ưu khổ, 
phiền muộn ảo não.” Vua bèn nói với hoàng hậu Mạt-ly? rằng: 

“Tôi nghe đồn Sa-môn Cù-đàm nói như vầy, “Nếu khi ái sanh thì cũng 
phát sanh những sầu bi, khóc than, ưu khổ, phiền muộn, ảo não.” 

Hoàng hậu nghe xong, thưa rằng: 

“Thật vậy, Đại vương! Thật vậy, Đại vương! Nếu khi ái sanh thì cũng 
phát sanh những sầu bi, khóc than, ưu khổ, phiền muộn, ảo não.” 
Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la nói với hoàng hậu Mạt-ly rằng: 

“Nghe Tôn sư nói gì thì đệ tử [801b] nhất định đồng ý. Sa-môn Cù-đàm 
là Tôn sư của bả cho nên bà nói như vậy. Bà là đệ tử của Ngài cho nên bà 
nói như vậy, “Nếu khi ái sanh thì cũng phát sanh những sầu bi, khóc than, 
ưu khổ, phiền muộn, ảo não.” 





“Mạt-ly ZE #l. Pãli: Mallikã. 


Bính AÙI SANH 





Hoàng hậu Mạt-ly thưa rằng: 

“Đại vương, nếu không tin, hãy đích thân đến mà hỏi, hay hãy sai sứ đi.” 
Rồi Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la bèn gọi Bà-la-môn Na-lị-ương-già” 
đến bảo rằng: 

“Ngươi đi đến chỗ Sa-môn Cù-đảm, thay ta mà hỏi Sa-môn Cù-đàm 
Thánh thể, khỏe mạnh, bình an, không bệnh, đi đứng thoải mái, khí lực 
bình thường chăng? Rồi nói như vây, “Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la có 
lời thăm hỏi Thánh thể khỏe mạnh, bình an, không bệnh, đi đứng thoải 
mái, khí lực bình thường chăng? Sa-môn Cù-đàm có thật sự nói răng, 
“Nếu khi ái sanh thì cũng sanh những sâu bi, khóc than, ưu khổ, phiền 
muộn, ảo não” chăng?” Này Na-lI-ương-g1à, nêu Sa-môn Cù-đàm có nói 
những gì, ngươi hãy khéo ghi nhớ và thuộc kỹ. Vì sao? Vì những người 
như vậy không bao giờ nói dôi.” 

Bà-la-môn Na-lị-ương-g1à vâng lời vua, đi đến chỗ Phật, chào hỏi xong, 
ngồi sang một bên, bạch rằng: 

“Bạch Cù-đàm, Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la có lời hỏi thăm Thánh thê 
mạnh khỏe, bình an, không bệnh, đi đứng thoải mái, khí lực bình thường 
chăng? Sa-môn Cù-đàm có thật sự nói như vầy, “Nếu khi ái sanh, thì 
cũng sanh những sầu bi, khóc than, ưu khổ, phiền muộn, ảo não chăng?”” 
Thể Tôn nói rằng: 

“Này Na-lị-ương-già, Ta nay hỏi ông, hãy tùy theo sự hiểu biết mà trả lời. 
Na- l-ương- -g1ả, y ông nghĩ sao? Giả sử có một người đàn bà đã chết. 
Người â ây phát cuồng, loạn trí, cởi áO CỞI quân, trần truồng mà chạy rong 
khắp các ngõ đường, nói như vầy, “Này các người, có thấy mẹ tôi chăng? 
Này các người có thấy mẹ tôi chăng?” Này Na-lị-ương-già, do sự kiện 
này mà biết rằng, “Nếu khi ái sanh, thì cũng sanh sầu bi, khóc than, ưu 
khổ, phiền muộn, ảo não. 

“Cũng vậy, nếu cha chết, anh, chị, em chết, con cái chết, vợ chết, người 
ấy phát sanh cuồng, loạn trí, cởi áo cởi quần, trần truồng chạy rong khắp 
cả ngõ đường, nói rằng, “Này các ngài, có thấy vợ tôi chăng? Này các 








3 Na-li-ương-già JEIf8fll. No 91: Na-lêươnggià JZJfƒJ. M 87: 
Nalijangha, không phải Ba-tu-nặc đích thân sai đi, mà chính Mạt-ly (hình như 
lén?) sai đi, để được hiểu rõ vấn đề. Hai bản Hán giống nhau. 








kinh AÙI SANH 022 


ngài, có thấy vợ tôi chăng?” Này Na-lI- -ương- già, do sự kiện này mà biết 
rằng, “Nếu ái sanh thì cũng sanh những sầu bi, khóc than, ưu khổ, phiền 
muộn, ảo não.” 

“Này Na-li-ương-già, thuở xưa có một người đàn bà về thăm gia đình. 
Các thân tộc của người này muôn cưỡng bức cải giá. Người đàn bà ây tức 
tôc trở về [801c] nhà chồng, nói với chông răng, “Này ông, hãy biệt cho, 
thân tộc của tôi muôn cướp vợ của ông đê gả cho người khác. Ông có 
mưu kế gì chăng? Người ấy bèn nắm cánh tay của bà vợ dẫn vào trong 
nhà, nói rằng, 'Chết chung, sang đời khác với nhau! Chết chung, sang 
đời khác với nhau!” Rồi lấy con dao bén chém chết vợ và mình cũng tự 
sát luôn. Này Na-lị-ương-già, do sự kiện này mà biệt răng, “Nêu ái sanh 
thì cũng sanh những sầu bi, khóc than, ưu khổ, phiền muộn, ảo não.” 
Bà-la-môn Na-lị-ương-già sau khi nghe những điều Phật nói, khéo ghi 
nhớ và thuộc kỹ, rồi rời chỗ ngồi đứng dậy, đi quanh ba vòng, rồi trở về. 
Về đến Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la tâu rằng: 

“Tâu Thiên vương, Sa-môn Củ- đàm quả thực có nói rằng, “Nếu khi ái 
sanh, thì cũng sanh những sầu bi, khóc than, ưu khổ, phiền muộn, ảo 


L4) 


não. 

Hoàng hậu Mạt-ly tâu rằng: 

“Đại vương, tôi hỏi Đại vương, hãy tùy theo sự hiểu biết mà trả lời. Ý 
Đại vương nghĩ sao? Đại vương có thương yêu Đại tướng Tì-lưu-la! 
chăng?” 

Vua đáp: 

“Thật sự có yêu thương.” 

Mạt-ly lại hỏi: 

“Nếu Đại tướng Tì-lưu-la bị biến dịch, đổi khác, Đại vương sẽ như thế 
nào?” 

Vua đáp: 

“Mạt-ly, nếu Đại tướng Tì-lưu-la bị biến dịch, đối khác, tôi tất sanh sầu 
bị, khóc than, ưu khô, phiên muộn, ảo não.” 


Mạt-ly tâu rằng: 





*#Tì-lưu-la, Pãli: Vidũdabha. Xem kinh 212 trên. 


BïnB AÙI SANH 





“Do sự kiện này mà biết rằng, “Nếu khi ái THẾ thì cũng sanh những sầu 
bi, khóc than, ưu khổ, phiền muộn, ảo não.) 


Mạt-ly lại hỏi: 

“Vương có yêu Đại thần Thi-lị-a-đà Ÿ, yêu con voi Nhất-bôn-đà-lj, yêu 
đồng nữ Bà-di-lƒ, yêu Vũ Nhật Cái”, yêu nước Ca-thi và yêu Câu-tát-la 
chăng?” 

Vua đáp: 

“Thật sự có yêu thương.” 

Mạt-ly lại hỏi: 

“Nước Ca-thi và Câu-tát-la bị biến dịch, đổi khác, Vương sẽ ra sao?” 
Vua đáp: 

“Mạt-ly, tôi được hưởng thụ thỏa mãn năm thứ công đức của dục là do ở 
hai nước này. Nêu Ca-thi và Câu-tát-la mà bị biên dịch, đôi khác, mạng 
sông của tôi cũng không, nói gì đên những sâu bị, khóc than ưu khô, 
phiên muộn, ảo não?” 

Mạt-ly tâu rằng: 

“Do sự kiện này mà biết rằng, “Nếu khi ái sanh, thì cũng sanh những sầu 
bị, khóc than, ưu khô, phiên muộn, ảo não. '” 

Mạt-ly lại hỏi: 

“Ý Đại vương nghĩ sao? Có yêu thương tôi chăng?” 

Vua đáp: 

“Thật sự tôi yêu thương bà.” 
































° Thi-lj-a-trà JƑ' 4| JJj 2š; No 91: Hiền Thủ đại tướng #f‡{£XÍf. Päli: 
Sirivaddha. Xem kinh 212 trên. 

° Nhất-bôn-đà-lj, Pãli: Ekapundirika. Xem kinh 214 trên. 

”Bà-di-l¡ đồng nữ 3#?§ Ji. No 91: Bà-di-đề nữ 3#Z§‡#Z. Päli: VajT- 
kumaäri, công chúa, con gái độc nhất của Ba-tư-nặc và Mạt-ly, sau được gả cho 











vua A-xà-thế. 
"Vũ Nhật Cái Rj Hñễ. No 91: Bà-sa sát-đế-lj phu nhân 3#ỳ)*I|š#§‡( SE A.). 
Palil: Vasabha (Khattiyä), một nữ tỳ dòng họ Thích, được giả làm con gái của 




















Ma-ha-nam và được gả cho Pasenadi, về sau sinh Tỳ-lưu-ly (Vidũdabha). 


kinh AÙI SANH 924 





Mạt-ly lại hỏi: 

“Nếu một khi tôi bị biến dịch, đổi khác, Vương sẽ ra sao?” 

Vua đáp: 

“Mạt-ly, [802a] nếu một khi bà bị biến dịch, đổi khác, tôi tất sanh sầu bị, 
khóc than, ưu khô, phiên muộn, ảo não.” 

Mạt-ly tâu rằng: 

“Do sự kiện này mà biết rằng, “Nếu khi ái sanh thì cũng sanh những sầu 
bị, khóc than, ưu khô, phiên muộn, ảo não. '” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la nói rằng: 

“Này Mạt-ly, kế từ hôm nay, Sa-môn Cù-đàm, do sự kiện này là Thầy 
của tôi, tôi là đệ tử của Ngài. Này Mạt-ly, tôi nay tự quy y Phật, Pháp và 
Tỳ-kheo Tăng. Cúi mong Đức Thế Tôn nhận con làm Ưu-bả-tắc, kế từ 
hôm nay trọn đời tự quy cho đên tận mạng.” 

Phật thuyết như vậy, Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la và hoàng hậu Mạt-ly 
sau khi nghe Phật thuyêt, hoan hỷ phụng hành. 


"1 


217. KINH BÁT THÀNH! 

Tôi nghe như vây: 
Một thời sau khi Phật nhập Niết-bàn không lâu, một số lớn các Tỳ-kheo 
danh đức, thượng tôn đến thành Ba-lị Tử, trú tại Kê viên”. 
Bấy giờ Cư sĩ Đệ Thập, người ở Bát thành mang nhiều hàng hóa quý 
đến thành Ba-lị Tử để buôn bán đổi chác. Số hàng hóa đó bán hết rất mau; 
được lời khá to. Cư sĩ Đệ Thập, người Bát thành, hết sức vui mừng, bẻn 
rời Ba-lị Tử đến Kê viên, tìm đến các Tỳ-kheo Thượng tôn danh đức, cúi 
đầu lễ sát chân rồi ngồi sang một bên. Các Tỳ-kheo Thượng tôn danh đức 
thuyết pháp cho Cư sĩ nghe, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ. 
Sau khi đã dùng vô lượng phương tiện thuyết pháp cho Cư sĩ, khuyến 
phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ, các Ngài ngồi im lặng. Rồi thì Cư 
sĩ Đệ Thập, người Bát Thành bạch: 
“Bạch Thượng tôn, Tôn giả A-nan hiện giờ ở đâu? Con muốn được gặp.” 
Các Ty-kheo Thượng tôn đáp: 
“Cư sĩ, Tôn giả A-nan đang ở tại thành Tì-xá-lh, bên bờ sông Di hầu, 
trong cao lâu đài quán. Nếu muốn thăm, ông có thể đi đến đó.” 
Bấy giờ Cư sĩ Đệ Thập, người Bát Thành, rời chỗ ngồi đứng dậy, cúi đầu 
lễ sát chân các Tỳ-kheo Thượng tôn, nhiễu quanh chiều phải ba vòng rồi 
đi. 
Cư sĩ tìm đến chỗ Tôn giả A-nan, cúi đầu lễ sát chân rồi ngồi xuống một 
bên và bạch rằng: 

“Bạch Tôn giả A-nan, con có điều muôn hỏi, Ngài có cho 

phép chăng?” 





'Tương đương Päli, M. 52. Atthakanägara-suttam. Hán, biệt dịch, No.92. 

“ Ba-la-lị Tử thành Kê viên ÿ⁄##Ãl| 'ƒJÑšflñl; No.92: Ba-la-lê-phất-đô-lô 
¿EZ17I#liif, Kê viên #f£ã|. M 52: Pãtaliputta, về sau là thủ đô của Magadha; 
Kukktarama, khu vườn có lẽ ở Đông nam của Pätaliputta. Một tĩnh xá cùng tên 







































































ở tại Kosambi. 

”Đệ thập Cư sĩ Bát thành ?ð-[J#-l:J\Ÿ; No 92: Thập Chi Cư sỹ, Bát thành 
nhân -Ƒ#*j#ƒ-E/\JÈ^. M 52: Dasamo gahapati Atthaka-nägaro, gia chủ 
Dasama, người thị trấn Atthaka. 

















kinh AÙI SANH 926 





“Cư sĩ cứ hỏi. Tôi nghe rồi sẽ suy xét.” 

[802b] Cư sĩ hỏi: 

“Bạch Tôn giả, Đức Thế Tôn, Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, 
Bậc đã thành tựu tuệ nhãn, thấy đệ nhất nghĩa, Ngài có dạy một pháp nào 
mà Thánh đệ tử nếu an trú vào đó sẽ đoạn trừ các lậu, tâm giải thoát 
chăng?” 

Tôn giả A-nan đáp: 

“Đúng vậy, Đức Thế Tôn có dạy pháp ấy.” 

Cư sĩ hỏi: 

“Đức Thế Tôn, Như Lai, Vô Sở Trước, Đắng Chánh Giác, Bậc đã thành 
tựu tuệ nhãn, đã thấy đệ nhất nghĩa, Ngài dạy như thế nào về một pháp ấy, 
mà Thánh đệ tử nếu an trú vào đó sẽ dứt sạch các lậu, tâm giải thoát? 
Pháp ấy như thế nào?” 

Tôn giả A-nan đáp: 

“Này Cư sĩ, đa văn Thánh đệ tử ly dục, ly ác bất thiện pháp, cho đến 
chứng đắc đệ Tứ thiền, thành tựu an trú. Vị ấy y cứ nơi đây mà quán 
pháp như pháp. Hoặc có thể y cứ nơi đây mà quán pháp như pháp, vị ấy 
an trú vào đó mà dứt sạch các lậu. Nhưng an trú vào đó mà không dứt 
sạch các lậu, thì nhờ nơi pháp này, do có muốn pháp, yêu pháp, thích 
pháp, tin tưởng pháp, ái lạc hoan hý', vị ấy đoạn trừ năm hạ phần kết, hóa 
sanh nơi kia mà nhập Niết-bàn, được pháp bắt thối, vĩnh viễn không còn 
trở lại đời này. 

“Lại nữa, Cư sĩ, đa văn Thánh đệ tử, tâm cùng đi đối với từ biến mãn một 
phương, thành trụ và an trú. Cũng vậy, hai, ba, bốn phương, bốn phương 
bàng, phương trên và phương dưới khắp cả mọi nơi tâm cùng ổi đôi với 
từ, không kết, không oán, không nhuế, không tranh, quảng đại, vô biên, 
vô lượng, khéo tu tập, viên mãn tất cả thế gian, thành tựu và an trụ. Cũng 
vậy, tâm đi đối với bi, hỷ và xả, không kết, không oán, không nhuế, 
không tranh, quảng đại, vô lượng, vô biên khéo tu tập, biến mãn tất cả 





“ Dục pháp ái pháp lạc pháp tĩnh pháp ái lạc hoan hỷ 
f2 t)X4)*SÑHkZ 2m. M 52 ( 350): £neva dhammarägena tãya 
dhammanandiyä, do sự đam mê đối với pháp, do sự vui say đối với pháp. 


Bïmỹ AÙI SANH 





thế gian, thành tựu và an trụ. Vị ấy cứ y nơi đây mà quán pháp như pháp. 
VỊ ây hoặc có thể y cứ vào đó mà dứt sạch các dục. Nhưng nếu chưa dứt 
sạch được các lậu, nhờ pháp này, do yêu pháp, thích pháp, tin tưởng pháp, 
áI lạc hoan hỷ, vị ây đoạn trừ ngũ hạ phần kiết, hóa sanh vào cõi kia mà 
nhập Niết-bàn, được pháp bất thối, vĩnh viễn không còn tái sanh lại đời 
này nữa. Đây là pháp mà Đức Thế Tôn, Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng 
Chánh Giác, Bậc thành tựu tuệ nhãn, đã thấy đệ nhất nghĩa, nói rằng, “Có 
một pháp mà nếu đa văn Thánh đệ tử an trú vào đó sẽ dứt sạch các lậu, 
tâm được giải thoát. 

“Lại nữa, Cư sĩ, đa văn Thánh đệ tử vượt qua tất cả sắc tưởng, cho đến 
phi tưởng phi phi tưởng xứ, thành tựu và an trú, vị ấy ở nơi đây mà quán 
pháp như pháp, vị ấy hoặc có thể an trú vào đó mà dứt sạch các lậu. 

Nhưng nếu không dứt sạch các lậu, thì nhờ pháp. này, [802c] do yêu pháp, 
thích pháp, tin tưởng pháp, ái lạc, hoan hỷ, vị ấy đoạn trừ ngũ hạ phần 
kết, hóa sanh nơi kia mà nhập Niết-bàn, được pháp bất thối, vĩnh viễn 
không còn trở lại đời này nữa. Đây là pháp mà Đức Thế Tôn, Như Lai, 
Vô Sở Trước, Đắng Chánh Giác, Bậc đã thành tựu, đã thấy đệ nhất nghĩa, 
nói rằng, có một pháp mà nếu Đa văn Thánh đệ tử an trụ vào đó sẽ dứt 
sạch các lậu tâm được giải thoát.” 

Bấy giờ Cư sĩ Đệ Thập, người ở Bát thành, liền rời chỗ ngồi đứng dậy, 
trịch vai áo bên hữu chấp tay bạch rằng: 

“Kỳ diệu thay! Hy hữu thay, Tôn giả A-nan! Con chỉ hỏi một cánh cửa 
cam lồ, nhưng Tôn giả đã nói cho con nghe một lần đến mười hai pháp 
môn cam lồ. Dựa theo pháp môn nào trong mười hai pháp môn ấy tu tập 
cũng đều được giải thoát an lạc. 

“Bạch Tôn giả A-nan, cũng như cách làng không xa, có một ngôi nhà lớn, 
được mở ra với mười hai cánh cửa. Một người có việc cần nên đã vào 
trong nhà ấy. Lại có một người khác đứng đó, nhưng không muốn đem 
lại sự lợi ích và phước lạc, không muốn sự an ổn cho người Ấy, nên nổi 
lửa mà đốt nhà. Bạch Tôn giả A-nan, người ấy có thể do theo một trong 





*Tức Bốn sắc giới thiền, Bốn vô lượng tâm và Bốn vô sắc định. Bản Hán chỉ 
lược thuật. 


kinh AÙI SANH 028 





mười hai cửa mà ra khỏi ngôi nhà cháy một cách an toàn”. Cũng vậy, 
bạch Tôn giả, con chỉ hỏi một cửa cam lồ mà Ngài nói cho con nghe một 
lần đến mười hai cửa pháp cam lồ. Y theo một trong mười hai cửa pháp 
cam lồ này thì có thể được an ôn giải thoát. Bạch Tôn giả A-nan, trong 
pháp luật của Bà-la-môn nói về pháp luật bất thiện mả còn có sự cúng 
dường thầy của họ, huống sao con lại không cúng dường bậc Đại sư Tôn 
giả A-nan.” 

Rồi ngay trong đêm ấy, Cư sĩ Đệ Thập, người ở Bát thành bày dọn các 
món ăn thơm ngon, tinh khiết, đầy đủ các loại cứng và mềm; sau khi bày 
biện thức ăn xong, vào lúc sáng sớm, trải dọn chỗ ngồi Cư sĩ cung thỉnh 
chúng Tăng ở Kê viên và thành Bệ-xá-li hợp lại, TỒi tự tay mình dâng 
nước rửa, dâng các thức ăn thơm ngon tỉnh khiết, đầy đủ các loại cứng và 
mềm; tự tay mời mọc cho đến khi chúng Tăng no đủ, phân chia các thức 
ăn đầy đủ cho chúng Tăng. Sau khi chúng Tăng thọ thực, thâu bát, rửa 
tay, Cư sĩ đem năm trăm vật phẩm mua một ngôi nhà cúng riêng cho Tôn 
giả A-nan. Tôn giả A-nan nhận lãnh, sau đó cúng cho Chiêu đề tăng”. 
Tôn giả A-nan thuyết như vậy. Cư sĩ Đệ Thập người ở Bát thành sau khi 
nghe những gì Tôn giả A-nan thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


n 





° Cả hai bản Hán đều thí dụ bằng ngôi nhà cháy. M 52, thí dụ một người đi tìm 
kho tàng. 

"Chiêu đề tăng ‡ƒ{ ## f!; dịch nghĩa là Thập phương tăng (PI. ca/ddisãsaigha). 
M 52 không có chỉ tiết này. 


218. KINH A-NA-LUẠT-ĐÀ (I) 


[803a1] Tôi nghe như vậy: 

Một thời Phật trú tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng Lâm, vườn Cấp Cô 

Độc. 

Bấy giờ các Tỳ-kheo vào lúc xế trưa từ tĩnh tọa dậy, đi đến chỗ Tôn giả 

A-na-luật-đà!, cúi đầu đảnh lễ sát chân, rồi ngôi sang một bên, bạch răng: 

“Chúng tôi có điều muốn hỏi, mong Ngài nghe cho mới dám trình bày.” 

Tôn giả A-na-luật-đà nói: 

“Chư Hiền, muốn hỏi xin cứ hỏi. Tôi nghe xong sẽ suy nghĩ.” 

Khi ấy các Tỳ-kheo bèn bạch rằng: 
“Làm thê nào một T)-kheo chết an lành, mạng chung an 
lành?” 

Tôn giả A-na-luật-đà đáp: 

“Chư Hiền, Tỳ-kheo ly dục, ly ác bất thiện pháp, cho đến chứng đắc Tứ 

thiền; Tỳ-kheo ấy chết an lành, mạng chung an lành.” 

Các Ty-kheo lại hỏi: 

“T-kheo cùng cực như vậy là chết an lành, mạng chung an lành chăng?” 

Tôn giả A-na-luật-đà đáp: 
“Chư Hiện, T)-kheo không phải chỉ cùng cực như vậy là chết 
an lành mạng chung an lành. Lại nữa, này chư Hiện, Tỳ-kheo 
chứng đặc như ÿ tục về thiên nhĩ, tha tâm trí, túc mạng trí, 
sanh tử trí, lậu tận trí, lậu tận, chứng đác vô lậu, tâm giải 
thoái, tuệ giải thoát, ngay trong đời này mà tự tri, tự giác, tự 
tác chứng, thành tựu an trụ, biết như thật răng “Sự sanh đã 
dứt, phạm hạnh đã vững, việc cân làm đã làm xong, không 
còn tải sanh nữa. ` Đó là T)-kheo chết an lành, mạng chung 
an lành. ” 

Các Ty-kheo lại hỏi: 

“T-kheo cùng cực như vậy là chết an lành, mạng chung an lành chăng?” 


Tôn giả A-na-luật-đà đáp: 





! Xem kinh 184, 185 trên, và nhiều kinh khác. 


kinh A-NA-LUAÄT-ÑAØ () 930 





“Chư Hiền, Tỳ-kheo cùng cực như vậy là chết được an lành, mạng chung 
được an lành.” 

Lúc bấy giờ các Tỳ-kheo nghe những điều Tôn giả A-na-luật-đà nói khéo 
ghi nhớ và thuộc kỹ xong, rời chỗ ngồi đứng dậy, cúi đầu lạy sát chân 
Tôn giả A-na-luật-đà, đi quanh ba vòng rồi lui ra. 

Tôn giả A-na-luật-đà thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Tôn giả 
A-na-luật-đà thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


"1 


219. KINH A-NA-LUẬT-ĐÀ (II) 
Tôi nghe như vầy. 
Một thời Phật trú tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng Lâm, vườn Cấp Cô 
Độc. 
Bấy giờ các Tỳ-kheo, vào lúc xế, từ thiền tọa dậy, đi đến chỗ Tôn giả A- 
na-luật-đà, cúi đâu đảnh lê sát chân, rôi ngôi xuông một bên bạch răng: 
“Chúng tôi có điều muốn hỏi, mong Ngài nghe cho mới dám trình bày.” 
Tôn giả A-na-luật-đà [803b] đáp: 
“Chư Hiền, muốn hỏi xin cứ hỏi. Tôi nghe xong sẽ suy nghĩ.” 
Khi ấy các Tỳ-kheo hỏi răng: 
“Làm thế nào mà một Tỳ-kheo chết không bức rức, mạng chung không 
bức rức?” 
Tôn giả A-na-luật-đà đáp: 
“Nếu Tỳ-kheo có tri kiến chất trực và thành tựu giới Thánh hâm mộ!, đó 
là Tỳ-kheo chêt không bức rức, mạng chung không bức rức.” 
Các Ty-kheo lại hỏi: 
“Tỳ-kheo cùng cực như vậy là chết không bức rức, mạng chung không 
bức rức chăng?” 
Tôn giả A-na-luật-đà đáp: 
“1)-kheo không chỉ cùng cực như vậy là chết không bức rức, 
mạng chung không bức rức. Lại nữa, này chư Hiến, Tỳ-kheo 
thân trên nội thân, cho đến quán thọ, tâm, pháp như pháp, đó 
là Tỳ-kheo chết không bức rức, mạng chung không bức rúức. ” 
Các Tỳ-kheo lại hỏi: 
“Tỳ-kheo cùng cực như vậy là chết không bức rức, mạng chung không 
bức rức chăng?” 
Tôn giả A-na-luật-đà đáp: 
“Chư Hiền, Tỳ-kheo không chỉ cùng xực như vậy là chết không bức rức, 
mạng chung không bức rức. Lại nữa, này chư Hiên, Tỳ-kheo tâm tương 





' Thánh ái giới E8ZŠ7#. 


kinh A-NA-LUAÄT-ÑAØ (II) 932 





ưng với từ, biến mãn một phương, thành tựu an trụ; hai, ba, bốn phương, 
bốn duy, trên, dưới, bao trùm tất cả, tâm tương ưng với từ, không kết, 
không oán, không nhuế, không tranh, rất rộng, rất lớn, vô lượng, khéo tu 
tập, biến mãn tất cả thế gian, thành tựu an trụ. Cũng vậy, bi và hỷ. Tâm 
tương ưng với xả, không kết, không oán, không nhuế, không tranh, rất 
rộng, rất lớn, vô lượng, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, thành tựu an 
trụ. Đó gọi là Tỳ-kheo chết không bức rức, mạng chung không bức rức.” 
Các Tỳ-kheo lại hỏi: 

“Tỳ-kheo chỉ cùng cực như vậy là chết không bức rức, mạng chung 
không bức rức chăng?” 

Tôn giả A-na-luật-đà đáp: 

“Chư Hiền, Tỳ-kheo không chỉ cùng cực như vậy, là chết không bức rức, 
mạng chung không bức rức. Lại nữa, này chư Hiền, Tỳ-kheo vượt qua tất 
cả sắc tưởng, cho đến chứng phi tưởng phi phi tưởng xứ, thành tựu an trụ. 
Đó là Tỳ-kheo chết không bức rức, mạng chung không bức rức.” 

Các Tỳ-kheo lại hỏi: 

“Tỳ-kheo chỉ cùng cực như vậy là chết không bức rức, mạng chung 
không bức rức chăng?” 

Tôn giả A-na-luật-đà đáp: 

“Chư Hiền, không chỉ cùng cực như vậy là chết không bức rức, mạng 
chung không bức rức. Lại nữa, này chư Hiền, Tỳ-kheo vượt qua tất cả 
phi tưởng phi hi tưởng xứ, tưởng thọ diệt thân chứng thành tựu an trụ, và 
do tuệ quán mà các lậu diệt tận, đó là Tỳ-kheo chết không bức rức, mạng 
chung không bức rức.” 

Các Ty-kheo lại hỏi: 

[803c] “Tỳ-kheo chỉ cùng cực như vậy là chết không bức rức, mạng 
chung không bức rức chăng?” 

Tôn giả A-na-luật-đà đáp: 

“Chư Hiền, Tỳ-kheo cùng cực như vậy là chết không bức rức, mạng 
chung không bức rức.” 

Bấy giờ các Tỳ-kheo sau khi nghe những điều Tôn giả A-na-luật-đả nói, 
khéo ghi nhớ và thuộc kỹ xong, rời chỗ ngồi đứng dậy, cúi đầu đảnh lễ 
sát chân Tôn giả A-na-luật-đà, đi quanh ba vòng rồi lui ra. 





bia A-NA-LUAÄT-ÑAØ (I) 


Tôn giả A-na-luật-đà thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Tôn giả 
A-na-luật-đà thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


"1 


220. KINH KIÊN 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời sau khi Phật Niết-bàn không lâu, Tôn giả A-nan trú tại thành 
Vương xá, bà: rừng Trúc, vườn Ca-lan-đa. Lúc bấy giờ có một Bả-la- 
môn Dị học,' vốn là bạn của Tôn giả A-nan trước khi xuất gia, sau giữa 


trưa, thong dong tản bộ đi đến chỗ Tôn giả A-nan, chảo hỏi xong, ngồi 
xuống một bên, nói với Tôn giả A-nan rằng: 
“A-nan, tôi có điều muốn hỏi, mong nghe cho chăng?” 
Tôn giả A-nan đáp: 
“ Bả-la-môn, muốn hỏi cứ hỏi, Tôi nghe xong sẽ suy nghĩ.” 

Dị học Bả-la-môn bèn hỏi: 
“Sự kiện như vầy. Những quan điển” này bị gác lại, bị loại bỏ, không 
được giải thích tường tận, đó là, “Thế giới hữu thường hay vô thường: thế 
giới hữu biên hay vô biên”; sinh mạng tức là thân hay sinh mạng khác 
thân khác; Như Lai tồn tai sau khi chết hay Như Lai không không tôn tại 
sau khi chết; Như Lai vừa tồn tai sau khi chết vừa không tồn tai sau khi 
chết; hay Như Lai cũng không phải tồn tai sau khi chết, cũng không phải 
không tôn tai sau khi chết? Sa-môn Cù-đàm có biết rõ các quan điểm 
này đúng như lý ưng phải biết chăng?” 
Tôn giả A-nan đáp: 
“ Bà-la-môn, sự kiện như vầy. Đối với những quan điểm này, Thế Tôn là 
Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, gác qua một bên, loại bỏ, 
không giải thích tường tận; đó là, “Thế giới hữu thường, hay vô thường; 
thế giới hữu biên hay vô biên; sinh mạng tức là thân hay sinh mạng khác 
thân khác; Như Lai tồn tai sau khi chết hay Như Lai không không tổn tại 




















No: một người tà mạng #š7|ïồ. 

“Kiến ld. Päli: đi//higara, kiến thú, xu hướng của kiến chấp. 

3 Xả trí ‡ầ ?ï, chỉ những vấn đề thuộc bất khả thuyết. Xem ý nghĩa, kinh 222 ở 
sau. PälI avyakzia, vô ký. 

“Nguyên Hán: thế hữu đề, thế vô đề †f:#ƒJKTH:f#ttJE, dịch sát: “thế gian có đáy 


L—-Z\vV 





















































hay không có đáy”. 
“Nguyên Hán: Như Lai chung, bất chung 11IZ&#£ 4*4š. 


BíB§ KIEÁN 





sau khi chết; hay Như Lai vừa tồn tai sau khi chết vừa không tồn tai sau 
khi chết, hay Như Lai cũng không phải tồn tai sau khi chết, cũng không 
phải không tồn tai sau khi chết? Thế Tôn là Như Lai, Vô Sở Trước, 
Đăng Chánh Giác, biết các quan điểm này đúng như lý ưng phải biết.” 
Bà-la-môn dị học lại hỏi: 
“Sự kiện như vầy. Những quan điểm này Sa-môn Cù-đàm gác qua một 
bên, loại bỏ, không giải thích tường tận, đó là, “Thế giới hữu thường, hay 
thế giới vô thường; thế giới hữu biên hay thế giới vô biên; sinh mạng tức 
là thân hay sinh mạng khác thân khác; Như Lai tồn tai sau khi chết hay 
Như Lai không tôn tai sau khi chết, hay Như Lai vừa tồn tai sau khi chết 
vừa không tôn tai sau khi chết, hay Như Lai cũng không phải tồn tai sau 
khi chết cũng không phải không tôn tai sau khi chết?” Sa-môn Cù-đàm 
biết rõ [804a] các quan điểm này đúng như lý ưng phải biết như thế 
nào?” 
Tôn giả A-nan đáp: 
“ Bà-la-môn, sự kiện như vây. Những quan điểm này được 
Đức Thế Tôn, Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, gác 
qua một bên, loại bỏ, không giải thích tường tận; đó là, 'Thể 
giới hữu thường hay thể giới vô thường; thế giới hữu biên 
hay thể giới vô biên; sinh mạng tức là thân hay sinh mạng 
khác thân khác; Như Lai tôn tai sau khi chết hay Như Lai 
không tôn tai sau khi chết, hay Như Lai vừa tôn tai sau khi 
chết vừa không tôn tai sau khi chết, hay Như Lai cũng không 
phải tốn tai sau khi chết cũng không phải không tổn tai sau 
khi chết? Này Dị học Bả-la-môn, kiến như vậy, thủ như vậy, 
sanh như vậy, đến đời sau như vậy, những vấn đề như vậy là 
điểu mà Thế Tôn, Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, 
gác qua một bên, loại bỏ, không giải thích tường tán, đó là, 
'Thế giới hữu biên hay thế giới vô biên, thế giới hữu thường 
hay thế giới vô thường; sinh mạng tức là thân hay sinh mạng 
khác thân khác; Như Lai tôn tai sau khi chết hay Như Lai 
không tôn tai sau khi chết, hay Như Lai vừa tốn tai sau khi 
chết vừa không tôn tai sau khi chết, hay Như Lai cũng không 
phải tôn tai sau khi chết cũng không phải không tổn tai sau 


kinh KIEÁN 937 





khi chết? ' Những quan điểm ấy được biết như vậy. Các quan 
điêm áy phải được biết như vậy. ” 
Dị học Bà-la-môn bạch rằng: 
“A-nan, nay tôi tự quy A-nan.” 
Tôn giả A-nan đáp: 
“ Bà-la-môn, ông đừng tự quy nơi tôi. Cũng như tôi tự quy y nơi Phật 
ông cũng nên tự quy như vậy.” 
DỊ học Bà-la-môn nói: 
“A-nan, nay tôi tự quy Phật, Pháp, và Tỳ-kheo Tăng. 'Cúi mong Thế Tôn 
nhận con làm Ưu-bà-tắc, kể từ hôm nay, trọn đời tự quy cho đến tận 
mạng.” 
Tôn giả A-nan thuyết như vậy. Dị học Bà-la-môn nghe Tôn giả A-nan 
thuyêt, hoan hỷ phụng hành. 


221. KINH TIẾN DỤ 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Phật trú tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng Lâm, vườn Cấp Cô 
Độc. 
Bấy giờ Tôn giả Man Đồng tử', sống cô độc tại một nơi yên tĩnh, thiền 
tọa tư duy, trong tâm khởi lên ý niệm, “Sự kiện như vầy. Những quan 
điểm này bị Đức Thế Tôn gác lại”, loại bỏ, không giải thích tường tận; đó 
là, “Thế giới hữu thường hay vô thường: thế giới hữu biên hay vô biên; 
sinh mạng tức là thân hay sinh mạng khác thân khác; Như Lai tồn tai sau 
khi chết hay Như Lai không không tồn tại sau khi chết"; Như Lai vừa tôn 
tai sau khi chết vừa không tồn tai sau khi chết; hay Như Lai cũng không 
phải tồn tai sau khi chết, cũng không phải không tôn tai sau khi chết? Ta 
không hài lòng với điều này, ta không nhẫn khả với điều này. Nếu Đức 
Thế Tôn [804b] xác quyết” nói cho ta biết rằng: “Thế giới hữu thường" ta 
sẽ theo Ngài học phạm hạnh, còn nếu Đức Thế Tôn không xác quyết nói 
cho ta biết rằng “Thế giới hữu thường' ta sẽ cật vấn Ngài rồi bỏ Ngài mà 
đi. Cũng vậy, “Thế giới vô thường; thế giới hữu biên hay vô biên; sinh 
mạng tức là thân hay sinh mạng khác thân khác; Như Lai tồn tai sau khi 
chết hay Như Lai không không tôn tại sau khi chết; Như Lai vừa tồn tai 
sau khi chết vừa không tồn tai sau khi chết; hay Như Lai cũng không 
phải tồn tai sau khi chết, cũng không phải không tôn tai sau khi chết?” 
Nếu Đức Thế Tôn xác quyết nói cho ta biết rằng, “Điều này chơn thật, 
ngoài ra là hư vọng) ta sẽ theo Ngài tu học phạm hạnh; còn nếu Đức Thế 
Tôn không xác quyết nói cho ta biết rằng, “Điều này là chơn thật ngoài ra 
là hư vọng' thì ta sẽ cật vẫn Ngài rồi bỏ Ngài mà đi.” 


Rồi Tôn giả Man Đồng tử vào lúc xế trưa, từ tĩnh tọa dậy, đi đến chỗ 

















'Man Đồng tử #ƒ##-ƒ-. No 94: Ma-la-cưu-ma-la J4###j####. PI. Mãlunkya 
? Xem cht.3, kinh 220 trên. 
*Nguyên Hán: thế hữu đề, thế vô đề {f4jJKE[ff#lEJE, dịch sát: “thế gian có đáy 



























































hay không có đáy.” Pali. thành cú: aava loko fipi, (anantava loko ïipi. 
“Nguyên Hán: Như Lai chung, bất chung #II24&#⁄44š. Päli, thành cú: “zz Jơii 
tathãgato param marand tipi, hoi ca na ca hoi tathãgafo param marand tipi, 


“Hán: nhất hướng thuyết — [ñ] ñÑ. 


kinh TIEÄN DUÏ 940 





Phật, cúi đầu đảnh lễ, ngồi qua một bên mà bạch rằng: 

“Bạch Đức Thế Tôn, hôm nay con sống cô độc tại một nơi yên tĩnh, thiền 
tọa tư duy, trong tâm khởi lên ý nghĩ rằng: Sự kiện như vầy. Những quan 
điểm này bị Đức Thế Tôn gác lại, loại bỏ, không giải thích tường tận; đó 
là, “Thế giới hữu thường hay vô thường: thế giới hữu biên hay vô biên; 
sinh mạng tức là thân hay sinh mạng khác thân khác; Như Lai tồn tai sau 
khi chết hay Như Lai không không tôn tại sau khi chết; Như Lai vừa tôn 
tai sau khi chết vừa không tồn tai sau khi chết; hay Như Lai cũng không 
phải tồn tai sau khi chết, cũng không phải không tôn tai sau khi chết? Ta 
không hài lòng với điều này, ta không nhẫn khả với điều này. Nếu Thế 
Tôn xác quyết rõ ràng, “Thế giới hữu thường”, Bạch Thế Tôn, mong Ngài 
hãy nói cho con biết. Còn nếu Thế Tôn không xác quyết rõ ràng “Thế 
giới hữu thường thì Ngài hãy nói thăng là không biết. Cũng vậy, “Thế 
giới vô thường; thế giới hữu biên hay vô biên; sinh mạng tức là thân hay 
sinh mạng khác thân khác; Như Lai tồn tai sau khi chết hay Như Lai 
không không tôn tại sau khi chết; Như Lai vừa tồn tai sau khi chết vừa 
không tồn tai sau khi chết; hay Như Lai cũng không phải tồn tai sau khi 
chết, cũng không phải không tồn tai sau khi chết? Nếu Thế Tôn xác 
quyết TÕ ràng “Điều này chơn thật, ngoài ra là hư vọng”, Bạch Thế Tôn, 
mong Ngài hãy nói cho con biết. Còn nêu Thế Tôn không xác quyết rõ 
ràng “Điều này là chơn thật, ngoài ra là hư vọng”, thì Ngài hãy nói thắng 
là không biết.” 

Đức Thế Tôn hỏi: 

“Này Man Đồng tử, “Thế giới hữu thường” Hãy đến đây! Hãy theo Ta tu 
học Phạm hạnh?” 

Man Đồng tử đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

“Cũng vậy, “Thế giới vô thường: thế giới hữu biên hay vô biên; sinh 
mạng tức là thân hay sinh mạng khác thân khác; Như Lai tồn tai sau khi 
chết hay Như Lai không không tôn tại sau khi chết; Như Lai vừa tồn tai 
sau khi chết vừa không tồn tai sau khi chết; hay Như Lai cũng không 
phải tồn tai sau khi chết, cũng không phải không tôn tai sau khi chết.? 
Trước kia Ta có nói với ngươi như vầy chăng, [804e] răng: Đây là sự thật, 
ngoài ra là hư dối. Hãy đến đây! Hãy theo Ta tu học Phạm hạnh?” 


biậb TIEÄN DUÏ 





Man Đồng tử đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Này Man Đồng tử, trước kia ngươi có nói với Ta rằng, “Nếu Thế Tôn 
xác quyết nói cho con biết rằng “Thế giới hữu thường' thì con sẽ theo 
Thế Tôn học phạm hạnh" chăng?” 

Man Đồng tử đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

“Cũng vậy, “Thế giới vô thường: thế giới hữu biên hay vô biên; sinh 
mạng tức là thân hay sinh mạng khác thân khác; Như Lai tồn tai sau khi 
chết hay Như Lai không không tôn tại sau khi chết; Như Lai vừa tồn tai 
sau khi chết vừa không tồn tai sau khi chết; hay Như Lai cũng không 
phải tồn tai sau khi chết, cũng không phải không tôn tai sau khi chết.? 
Man Đồng tử, trước đây ngươi có với Ta rằng, nếu Thế Tôn xác quyết 
cho con rằng đây là sự thật, ngoài ra là hư đối, con sẽ theo Thế Ton tu 
học phạm hạnh chăng?” 

Man Đồng tử đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Này Man Đồng tử, trước kia Ta không nói với ngươi như vậy, và ngươi 
cũng không nói với Ta như vậy. Ngươi quả là kẻ ngu s1. Vì sao lại xuyên 
tạc Ta một cách hư dối?” 

Lúc bấy giờ, Tôn giả Man Đồng tử bị Đức Thế Tôn khiến trách ngay mặt, 
trong lòng rầu rĩ, cúi đầu im lặng, không còn lời biện bạch, suy nghĩ 
mông lung. 

Đức Thế Tôn sau khi khiến trách ngay mặt Man Đồng tử, rồi nói với các 
Tỳ-kheo rằng: 

“Nếu có người ngu si nghĩ như vầy, “Nếu Đức Thế Tôn không xác quyết 
nói cho ta biết rằng “Thế giới hữu thường' thì ta không theo Đức Thế 
Tôn tu hành phạm hạnh.” Những người ngu si ấy chưa biết được gì thì 
nửa chừng mạng chung. 

“Cũng vậy, “Thế giới vô thường: thế giới hữu biên hay vô biên; sinh 
mạng tức là thân hay sinh mạng khác thân khác; Như Lai tồn tai sau khi 


kinh TIEÄN DUÏ 942 





chết hay Như Lai không không tôn tại sau khi chết; Như Lai vừa tồn tai 
sau khi chết vừa không tồn tai sau khi chết; hay Như Lai cũng không 
phải tồn tai sau khi chết, cũng không phải không tôn tai sau khi chết.? 
Nếu có người ngu sỉ nghĩ như “Nếu Đức Thế Tôn không xác quyết nói 
cho ta biết rằng: “Điều này là chơn thật, ngoài ra là hư vọng' thì ta sẽ 
không theo Đức Thế Tôn tu học phạm hạnh.” Những người ngu si ấy 
chưa biết được gì thì nửa chừng đã mạng chung. 

“Ví như một người bị trúng tên độc. Do bị trúng tên độc nên đau đớn 
cùng cực. Người ấy được các thân thuộc đồng tình thương xót, mong 
muốn cho được lợi ích và phước lành, được an ôn khoái lạc, nên tìm cầu 
y sĩ nhồ tên. Nhưng nó lại nói rằng, 'Khoan hãy nhồ tên! Trước tiên hãy 
cho tôi biết người bắn tôi đó, họ gì, tên gì, sanh ở đâu, cao hay thấp, mập 
hay gầy, da đen hay trắng, hay da không đen không trắng, thuộc dòng 
Sát-lI, Bà-la-môn, Cư sĩ hay Công sư, là người ở phương Đông, [805a] 
phương Tây, phương Nam hay phương Bắc? Khoan hãy nhồ tên! Trước 
tiên hãy cho tôi biết cây cung ấy làm bằng gỗ chá5, bằng gỗ dâu, bằng gỗ 
quỳ, hay bằng sừng? Khoan hãy nhỗ tên! Trước tiên hãy cho tôi biết, cần 
cung làm bằng gân bò, bằng gân hươu, nai hay bằng tơ? Khoan hãy nhố 
tên! Trước tiên hãy cho tôi biết, cây cung đó màu đen, màu trắng, màu đỏ 
hay màu vằng? Khoan hãy nhô tên! Trước tiên hãy cho tôi biết dây cung 
đó làm bằng gân, bằng tơ, bằng sợi gai hay bằng võ gai? Khoan hãy nhồ 
tên! Trước tiên hãy cho tôi biết cán tên này làm bằng gỗ hay bằng tre? 
Khoan hãy nhỗ tên! Trước tiên hãy cho tôi biết tên được quấn bằng gân 
bò, gân hươu nai, hay bằng tơ? Khoan hãy nhỗ tên! Trước tiên hãy cho 
tôi biết đuôi tên này kết bằng lông phiêu lằng”, lông kên kên, lông gà 
trồng, hay lông hạc? Khoan hãy nhồ tên! Trước tiên hãy cho tôi biết mũi 
tên này thuộc loại mũi răng cưa, mũi nhọn, hay mũi bình phi đao? Khoan 
hãy nhỏ tên! Trước tiên hãy cho tôi biết người thợ vót tên này họ gì, tên 
gì, sanh ở đâu, cao hay thấp, mập hay gầy, da đen hay trắng, hay da 
không đen không trắng, ở phương Đông, phương Nam, phương Tây hay 
phương Bắc?? Nhưng nó chưa biết được gì thì nửa chừng đã mạng chung. 





° Chá $fi, một loại cây giống cây dâu, lá tằm ăn được. 
“Trong bản nói phiêu phương 3Ñ [Bj+ÿ] các bản khác nói phiêu lăng, một loại 
chim? 


BieB TIEĂN DUÏ 





“Cũng vậy, người ngu sỉ nghĩ nh vây, 'Nếu Đức Thể Tôn 
không xác quyết nói cho ta biết răng 'Thế giới hữu thường 
thì ta sẽ không theo Đức Thể Tôn tu học phạm hạnh. ` Nhưng 
người ngu sỉ ấy chưa biết được gì thì nửa chừng đã mạng 
chung. 

“Cũng vậy, “Thế giới vô thường; thể giới hữu biên hay vô 
biên; sinh mạng tức là thân hay sinh mạng khác thân khác; 
Như Lai tôn tai sau khi chết hay Như Lai không không tôn tại 
san khi chết; Như Lai vừa tốn tai sau khi chết vừa không tôn 
tai sau khi chết; hay Như Lai cũng không phải tôn tai sau khi 
chết, cũng không phải không tôn tai sau khi chết. ` Người ngu 
sỉ nghĩ như vẫy 'Nếu Đức Thế Tôn không xác quyết nói cho Ta 
biết rằng: Điều này là chơn thật, ngoài ra là hư vọng thì ta sẽ 
không theo Đức Thể Tôn tu học phạm hạnh. ` Nhưng người ấy 
chưa biết được gì thì nửa chừng đã mạng chung. 
“Thế giới hữu thường , nhân nơi quan điểm này mà theo ta 
tu học phạm hạnh, sự kiện không phải là như vậy. Cũng vậy, 
'Thế giới vô thường; thể giới hữu biên hay vô biên; sinh 
mạng tức là thân hay sinh mạng khác thân khác; Như Lai tôn 
tai sau khi chết hay Như Lai không không tôn tại sau khi chết; 
Như Lai vừa tôn tai sau khi chết vừa không tôn tai sau khi 
chết; hay Như Lai cũng không phải tổn tai sau khi chết, cũng 
không phải không tôn tai sau khi chết. ` Nhân nơi những quan 
điểm này mà theo Ta tu học phạm hạnh, [805b] sự kiện này 
không phải là như vậy. 
““Thế giới hữu thường", vì có quan điểm này mà không theo Ta tu học 
phạm hạnh, sự kiện này không phải là như vậy. Cũng vậy, “Thế giới vô 
thường; thế giới hữu biên hay vô biên; sinh mạng tức là thân hay sinh 
mạng khác thân khác; Như Lai tồn tai sau khi chết hay Như Lai không 
không tồn tại sau khi chết; Như Lai vừa tồn tai sau khi chết vừa không 
tồn tai sau khi chết; hay Như Lai cũng không phải tồn tai sau khi chết, 
cũng không phải không tồn tai sau khi chết.” Vì có quan điểm này mà 
không theo Ta tu học phạm hạnh, sự kiện này không phải là như vậy. 
“Thể giới hữu thường, vì không có quan điểm này mà theo 
Ta tu học phạm hạnh, sự kiện này không phải là như vậy. 


kinh TIEÃN DUÏ 944 





'Thế giới vô thường; thể giới hữu biên hay vô biên; sinh 
mạng tức là thân hay sinh mạng khác thân khác; Như Lai tôn 
tai sau khi chết hay Như Lai không không tôn tại sau khi chết; 
Như Lai vừa tôn tai sau khi chết vừa không tôn tai sau khi 
chết; hay Như Lai cũng không phải tôn tai sau khi chết, cũng 
không phải không tôn tai sau khi chết. ` Vì không có quan 
điểm này mà theo Ta tu học phạm hạnh, sự kiện này không 
phải là như vậy. 
““Thế giới hữu thường”, vì không có quan điểm này mà không theo Ta tu 
học phạm hạnh, sự kiện không phải là như vậy. Cũng vậy, “Thế giới vô 
thường; thế giới hữu biên hay vô biên; sinh mạng tức là thân hay sinh 
mạng khác thân khác; Như Lai tồn tai sau khi chết hay Như Lai không 
không tồn tại sau khi chết; Như Lai vừa tổn tai sau khi chết vừa không 
tồn tai sau khi chết; hay Như Lai cũng không phải tổn tai sau khi chết, 
cũng không phải không tồn tai sau khi chết. Vì không có những quan 
điểm này mà không theo Ta tu học phạm hạnh, sự kiện không phải là như 
vậy. 
“Dù “Thế giới hữu thường" hay không, thì vẫn có sanh, có già, có bệnh, 
có chết, sầu bi, khóc than, ưu khổ, ảo não, như vậy toàn vẹn khối lớn khổ 
đau này phát sanh. Cũng vậy, dù “Thế giới vô thường; thế giới hữu biên 
hay vô biên; sinh mạng tức là thân hay sinh mạng khác thân khác; Như 
Lai tồn tai sau khi chết hay Như Lai không không tồn tại sau khi chết; 
Như Lai vừa tồn tai sau khi chết vừa không tồn tai sau khi chết; hay Như 
Lai cũng không phải tồn tai sau khi chết, cũng không phải không tồn tai 
sau khi chết ? hay không thì vẫn có sanh, có già, có bệnh, có chết, sầu bị, 
khóc lóc, ưu khổ, ảo não; như vậy, toàn vẹn khối lớn khổ đau này phát 
sanh. 
“Thế giới hữu thường, Ta không xác quyết điều này. Vì điều này không 
tương ưng với cứu cánh, không tương ưng với pháp, không phải căn bản 
phạm hạnh, không đưa đến [805c] trí, không đưa đến giác, không dẫn 
đến Niết-bàn. Cho nên Ta không xác quyết điều này. Cũng vậy, “Thế giới 
vô thường; thế giới hữu biên hay vô biên; sinh mạng tức là thân hay sinh 
mạng khác thân khác; Như Lai tồn tai sau khi chết hay Như Lai không 
không tồn tại sau khi chết; Như Lai vừa tổn tai sau khi chết vừa không 
tồn tai sau khi chết; hay Như Lai cũng không phải tồn tai sau khi chết, 


biậR TIEÄN DUÏ 





cũng không phải không tôn tai sau khi chết.” Ta không xác quyết điều 
này. Vì lý do gì mà Ta không xác quyết những điều này? Vì những điều 
này không tương ưng với cứu cánh, không tương ưng với pháp, không 
phải là căn bản phạm hạnh, không đưa đến trí, không đưa đến giác, 
không dẫn đến Niết-bàn. Cho nên Ta không xác quyết những điều nảy. 
“Những pháp nào được Ta xác quyết nói đến? “Đây là khổ”, Ta xác quyết 
nói 'Đây là khổ. “Khô tập, Khổ diệt, Khổ diệt đạo tích” Ta xác quyết nói. 
Vì những lý do gì mà Ta xác quyết nói những điều này? Vì những điều 
này tương ưng với cứu cánh, tương ưng với pháp, là căn bản phạm hạnh, 
đưa đến trí, đưa đến giác, dẫn đến Niết-bàn, cho nên Ta xác quyết nói 
những điều này. 
“Đó là, những gì không thể nói thì Ta không nói, những gì có thê nói thì 
Ta nói, hãy thọ trì như vậy. Hãy học tập như vậy.” 
Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ 
phụng hành. 

L] 


222. KINH LỆ 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Phật trú tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn Cấp cô độc. 
Bấy giờ Đức Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 
“Nếu muốn đoạn trừ vô minh, nên tu bốn niệm xứ. 
“Thế nào gọi là muốn đoạn trừ vô minh nên tu bốn niệm xứ? Nếu khi 
Đức Như Lai xuất thế, là Vô Sở Trước, Minh Hạnh Túc, Đẳng Chánh 
Giác, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, 
Thiên Nhân Sư, hiệu là Phật, Thế Tôn. Vị ây đoạn trừ cho đến năm triền 
cái, những thứ làm tâm ô uế, tuệ yếu kém, quán thân trên nội thân, cho 
đến quán thọ, tâm, pháp như pháp. Đó là nếu muốn đoạn trừ vô minh, 
nên tu bốn niệm xứ. Cũng vậy, số đoạn, giải thoát, quá độ, bạt tuyệt, diệt, 
chỉ, tổng tri và biệt tri'. 
“Nếu muốn biệt tri vô minh, nên tu bốn niệm xứ. Thế nào là muốn biệt tri 
vô minh nên tu bốn niệm xứ? Nếu khi Như Lai xuất thế, là Vô Sở Trước, 
Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, hiệu là Phật, Thế Tôn; 
vị ấy đoạn trừ cho đến năm triền cái, những thứ làm tâm ô uế, tuệ yếu 
kém, quán nội thân như thân, cho đến quán thọ tâm, pháp như pháp. Đó 
là muốn biệt tri vô minh nên tu bốn niệm xứ. 
“Nếu muốn đoạn trừ vô minh nên tu bốn chánh đoạn. Thế nào là muốn 
đoạn trừ vô minh nên tu bốn chánh đoạn? Nếu khi Đức Như Lai xuất thế, 
Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế 
Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, là Phật, 
Thế Tôn; vị ấy đoạn trừ cho đến năm triền cái, [806a] những thứ làm ô 
uế, tuệ yếu kém; đối với pháp ác bất thiện đã sanh, vì muốn đoạn trừ cho 
nên phát khởi dục tâm, tìm cầu phương tiện, tinh cần, khích lệ và kiên trì 
tâm, chánh đoạn?. Đối với pháp ác bất thiện chưa sanh, vì muốn không 





' Các giai đoạn tu tập tuần tự: số đoạn, giải thoát, quá độ, bạt tuyệt, diệt, chỉ 
tổng tri và biệt tri #úấ ##Jlt ¡4Ƒ# ‡Rfii ÙÑ8IL #&ZjI 7JJZ[I: chuyên cần, quyết 
ý, vượt qua, nhồ sạch, hoàn toàn tĩnh chỉ. 

?Tham chiếu Pháp uấn 3 (tr.467c): khởi dục, phát cần, tinh tấn, sách tâm, trì 
tâm. 

















Kieh TIEÃN DUÏ 





sanh cho nên phát khởi dục tâm, tìm cầu phương tiện, tinh cần, khích lệ 
và kiên trì tâm, chánh đoạn. Đối với pháp thiện chưa sanh, vì muốn sanh 
khởi, cho nên phát khởi dục tâm, tìm cầu phương tiện, tinh cần, khích lệ 
và kiên trì tâm, chánh đoạn. Đối với pháp thiện đã sanh, vì muốn kiên cố, 
không quên mất, không suy thoái, tăng trưởng, quảng đại, tu tập viên 
mãn, cho nên phát khởi dục tâm, tìm cầu phương tiện, tĩnh cần, khích lệ 
và kiên trì tâm, chánh đoạn. Đó là, nếu muốn đoạn trừ vô minh nên tu 
Bốn chánh đoạn. Cũng vậy, số đoạn, giải thoát, quá độ, bạt tuyệt, diệt, 
chỉ, tổng tri và biệt trỶ. 

“Nếu muốn biệt tri vô minh nên tu bốn chánh đoạn. Thế nào gọi là muốn 
biệt tri vô minh nên tu bốn chánh đoạn? Nếu khi Như Lai xuất thế, Vô Sở 
Trước, Đắng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, 
Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, hiệu là Phật, Thế 
Tôn; vị ây đoạn trừ cho đến năm triền cái, những thứ làm tâm ô uế, tuệ 
yếu kém, đối với pháp ác bất thiện đã sanh, vì muốn đoạn trừ cho nên 
phát khởi dục tâm, tìm cầu phương tiện, tinh cần, khích lệ, và kiên trì tâm, 
chánh đoạn. Đối với pháp ác bất thiện chưa sanh, vì muốn không sanh, 
cho nên phát khởi dục tâm, tìm cầu phương tiện, tinh cần, khích lệ và 
kiên trì tâm, chánh đoạn. Đối với pháp thiện chưa sanh, vì muốn sanh 
khởi, cho nên phát khởi dục tâm, tìm cầu phương tiện, tinh cần, khích lệ 
và kiên trì tâm, chánh đoạn. Đối với pháp thiện đã sanh, vì muốn kiên có, 
không vong thất, không suy thối, tăng trưởng, quảng đại, tu tập viên mãn, 
cho nên phát khởi dục tâm, tìm cầu phương tiện, tinh cầu khích lệ, và 
kiên trì tâm, chánh đoạn. Đó là nếu muốn biệt tri vô minh nên tu Bốn 
chánh đoạn. 

“Nếu muốn đoạn trừ vô minh nên tu bốn như ý túc. Thế nào gọi là muốn 
đoạn trừ vô minh nên tu bốn như ý túc? Nếu khi Như Lai xuất thế, Vô Sở 
Trước, Đắng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, 
Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, hiệu là Phật, Thế 
Tôn; vị ẫy đoạn trừ cho đến năm triền cái, những thứ làm tâm ô uế, tuệ 
yếu kém, tu dục định như ý túc thành tựu đoạn hành', y viễn ly, y vô dục, 
y dục tận, thú hướng phi phẩm. Cũng vậy tu tỉnh tấn định, tâm định, tư 





“Bốn niệm xứ, Bốn chánh cần... đều được tu tập theo thứ tự từ tĩnh cần (số 
đoạn)... cho đên tổng tri và cối cùng là biệt tri. 
* Xem kinh §6 trên. 


kinh TIEÃN DUÏ 65 





duy định ý túc thành tựu đoạn hành, y viễn ly, y vô dục, y diệt tận thú 
hướng phi phẩm. Đó là nếu muốn đoạn trừ vô minh, nên tu Bốn như ý 
túc. Cũng vậy, số đoạn, giải thoát, quá độ, bạt tuyệt, diệt, chỉ, tông tri và 
biệt trị. 

Nếu muốn biệt tri vô minh nên tu bốn như ý túc. Thế nào gọi là muốn 
biệt tri vô minh nên tu bốn như ý túc? Nếu khi Như Lai xuất thế, Vô Sở 
Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, [806b] Thế Gian 
Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, hiệu là Phật, 
Thế Tôn; vị ẫy đoạn trừ cho đến năm triền cái, những thứ làm ô uế, tuệ 
yếu kém, tu dục định như ý túc, thành tựu đoạn hành, y viễn ly, y vô dục, 
y diệt tận, thú hướng phi phẩm. Cũng vậy, tu tinh tắn định, tâm định, tư 
duy định như ý túc, thành tựu đoạn hành, y viễn ly, y vô dục, y diệt tận, 
thú hướng phi phẩm. Đó là nếu muốn biệt tri vô minh nên tu Bốn như ý 
túc. 

“Nếu muốn đoạn trừ vô minh, nên tu tứ thiền. Thế nào gọi là muốn đoạn 
trừ vô minh nên tu tứ thiền? Nếu khi Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh 
Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều 
Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, hiệu là Phật, Thế Tôn; vị ấy đoạn trừ, 
cho đến năm triền cái, những thứ làm tâm ô uế, tuệ yếu kém, ly dục, ly ác 
bất thiện, cho đến chứng đắc đệ Tứ thiền, thành tựu an trụ. Đó là, nếu 
muốn đoạn trừ vô minh nên tu tứ thiền. Cũng vậy, số đoạn, giải thoát, 
quá độ, bạt tuyệt, diệt, chỉ, tổng tri và biệt tri. 

“Nếu muốn biệt tri vô minh nên tu tứ thiền. Thế nào là muốn biệt tri vô 
minh nên tu tứ thiền? Nếu khi Như Lai xuất thế, Vô Sở Trước, Đăng 
Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng ST, 
Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn; vị ây đoạn trừ 
cho đến năm triền cái, những thứ làm cho tâm ô uế, tuệ yếu kém, ly dục, 
ly pháp ác bất thiện, cho đến chứng đắc đệ Tứ thiền, thành tựu an trụ. Đó 
là nếu muốn biệt tri vô minh nên tu tứ thiền. 

“Nếu muốn đoạn trừ vô minh nên tu năm căn. Thế nào gọi là muốn đoạn 
trừ vô minh nên tu năm căn? Nếu khi Như Lai xuất thế, Vô Sở Trước, 
Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn; vị ấy 
đoạn trừ cho đến năm triền cái, những thứ làm tâm ô uế, tuệ yếu kém, tu 
tín, tinh tấn, niệm, định, tuệ căn. Đó là nếu muốn đoạn trừ vô minh nên tu 
năm căn. Cũng vậy, số đoạn, giải thoát, quá độ, bạt tuyệt, diệt, chỉ, tổng 


K@h TIEÃN DUÏ 





tri và biệt tr1. 

“Nếu muốn biệt tri vô minh nên tu năm căn. Thế nào gọi là nếu muốn 
biệt tri vô minh nên tu năm căn? Nếu khi Như Lai xuất thế, Vô Sở Trước, 
Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn; vị ấy 
đoạn trừ cho đến năm triển cái, những thứ làm ô uế, tuệ yếu kém, tu tín, 
tinh tấn, niệm, định, tuệ căn. Đó là nếu muốn [806ec] biệt trị vô mình nên 
tu năm căn. 

“Nếu muốn đoạn trừ vô minh nên tu năm lực. Thế nảo gọi là muốn đoạn 
trừ vô minh nên tu năm lực? Nếu khi Như Lai xuất thế, Vô Sở Trước, 
Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, hiệu là Phật, Thế Tôn; 
VỊ ây đoạn trừ cho đến năm triền cái, những thứ làm ô uế, tuệ yếu kém, tu 
tín, tinh tấn, niệm, định, tuệ lực. Đó là nếu muốn đoạn trừ vô minh nên tu 
năm lực. Cũng vậy, số đoạn, giải thoát, quá độ, bạt tuyệt, diệt, chỉ, tổng 
tri và biệt tri. 

“Nếu muốn biệt tri vô minh nên tu năm lực. Thế nào gọi là nếu muốn biệt 
tri vô minh nên tu năm lực? Nếu khi Như Lai xuất thế, Vô Sở Trước, 
Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn; vị ấy 
đoạn trừ cho đến năm triền cái, những thứ làm tâm ô uế, tuệ yếu kém, tu 
tín, tỉnh tấn, niệm, định, tuệ lực. Đó là nếu muốn biệt tri vô minh nên tu 
năm lực. 

“Nếu muốn đoạn trừ vô minh nên tu bảy giác chi. Thế nảo gọi là nếu 
muốn đoạn trừ vô minh nên tu bảy giác chi? Nếu khi Như Lai xuất thế, 
Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian 
Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế 
Tôn. Vị ấy đoạn trừ cho đến năm triền cái những thứ làm tâm ô uế, tuệ 
yếu kém, tu niệm giác chỉ, y viễn ly, y vô dục, y diệt tận, thú hướng phi 
phẩm. Cũng vậy, tu pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, định, tu xả giác chi, y 
viễn ly, y vô dục, y diệt tận, thú hướng phi phẩm. Đó là nếu muốn đoạn 
trừ vô minh nên tu bảy giác chi. Cũng vậy, số đoạn, giải thoát, quá độ, 
bạt tuyệt, diệt, chỉ, tổng tri và biệt trí. 

“Nếu muốn biệt tri vô minh nên tu bảy giác chi. Thế nào gọi là nếu muốn 
biệt tri vô minh nên tu Bảy giác chỉ? Nếu khi Như Lai xuất thế, Vô Sở 


kinh TIEĂN DUÏ 67 


Trước, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, 
Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn; vị 
ẫy đoạn trừ cho đến năm triền cái, những thứ làm tâm ô uế, tuệ yếu kém, 
tu niệm giác chi, y viễn ly, y vô dục, y diệt tận, thú hướng phi phẩm. 
Cũng vậy, tu pháp, tinh tấn, khinh an, hỷ, định. Tu xả giác chị, y viễn ly, 
y vô dục, y diệt tận, thú hướng phi phẩm. Đó là nếu muốn biệt tri vô 
minh nên tu bảy giác chi. 





“Nếu muốn đoạn trừ vô minh nên tu Thánh đạo tám chi. [807a] Thế nào 
gọi là nếu muốn đoạn trừ vô minh nên tu Thánh đạo tám chỉ? Nếu khi 
Như Lai xuất thế, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên 
Nhân Sư, Phật, Thế Tôn; vị ây đoạn trừ cho đến năm triền cái những thứ 
làm ô uế, tuệ yếu kém, tu chánh kiến cho đến chánh định. Đó là nếu 
muốn đoạn trừ vô minh nên tu Thánh đạo tám chỉ. Cũng vậy, số đoạn, 
giải thoát, quá độ, bạt tuyệt, diệt, chỉ, tổng tri và biệt tri. 

“Nếu muốn biệt tri vô minh nên tu Thánh đạo tám chi. Thế nào gọi là nếu 
muốn biệt tri vô minh nên tu Thánh đạo tám chỉ? Nếu khi Như Lai xuất 
thế, Vô Sở Trước, Đắng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế 
Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, hiệu là 
Phật, Thế Tôn; vị ẫy đoạn trừ cho đến năm triển cái, những thứ làm tâm ô 
uế, tuệ yếu kém, tu chánh kiến, cho đến tu chánh định. Đó là nếu muốn 
biệt tri vô minh, nên tu Thánh đạo tắm chi. 

“Nếu muốn đoạn trừ vô minh nên tu mười biến xứ. Thế nào gọi là nếu 
muốn đoạn trừ vô minh nên tu mười biến xứ? Nếu khi Như Lai xuất thế, 
Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian 
Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, hiệu là Phật, 
Thế Tôn; vị ẫy đoạn trừ cho đến năm triền cái, những thứ làm tâm ô uế, 
tuệ yếu kém, tu thứ nhất địa biến xứ, bốn duy, trên dưới là không hai, là 
vô lượng; tu thủy biến xứ, hỏa biến xứ, phong biến xứ, thanh biến xứ, 
hoàng biến xứ, xích biến xứ, bạch biến xứ, không vô biên xứ biến xứ, tu 
biến xứ thứ mười là thức vô biên, bốn duy, trên dưới là không hai, là vô 
lượng. Đó là nếu muốn đoạn trừ vô minh, nên tu mười biến xứ. Cũng vậy, 
số đoạn, giải thoát, quá độ, bạt tuyệt, diệt, chỉ, tông tri và biệt trí. 





” Nguyên Hán: thập nhất thiêt xứ -|-—-Jÿš. 





K@h TIEÃN DUÏ 


“Nếu muốn biệt tri vô minh nên tu mười biến xứ. Thế nào gọi là nếu 
muốn biệt tri vô minh nên tu mười biến xứ? Nếu khi Như Lai xuất thế, 
Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian 
Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, hiệu là Phật, 
Thế Tôn; vị ây đoạn trừ cho đến năm triền cái, những thứ làm tâm ô uế, 
tuệ yếu kém; tu thứ nhất, địa biến xứ, bốn duy, trên dưới là không hai, là 
vô lượng. Cũng vậy tu thủy biến xứ, hỏa biến xứ, phong biến xứ, thanh 
biến xứ, hoàng biến xứ, xích biến xứ, [807b] bạch biến xứ, không vô 
biên biến xứ; tu biến xứ thứ mười thức vô biên xứ, bốn duy trên dưới, là 
không hai, là vô lượng. Đó là nếu muốn biệt tri vô minh nên tu mười biến 
xứ. 

“Muốn đoạn trừ vô minh nên tu mười pháp vô học. Thế nào gọi là nếu 
muốn đoạn trừ vô minh nên tu mười pháp vô học? Nếu khi Như Lai xuất 
thế, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế 
Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, hiệu là 
Phật, Thế Tôn; vị ây đoạn trừ cho đến năm triền cái, những thứ làm tâm ô 
uế, tuệ yếu kém; tu vô học chánh kiến cho đến tu vô học chánh trí. Đó là 
nếu muốn đoạn trừ vô minh nên tu mười pháp vô học. Cũng vậy, số đoạn, 
giải thoát, quá độ, bạt tuyệt, diệt, chỉ, tổng tri và biệt tri. 

“Nếu muốn biệt tri vô minh nên tu Mười pháp vô học. 

“Thế nào gọi là nếu muốn biệt tri vô minh nên tu mười pháp vô học? Nếu 
khi Như Lai xuất thế, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên 
Nhân Sư, hiệu là Phật, Thế Tôn; vị ẫy đoạn trừ cho đến năm triền cái, 
những thứ làm tâm ô uế, tuệ yếu kém; tu vô học chánh kiến cho đến tu vô 
học chánh trí. Đó là nêu muốn biệt tri vô minh nên tu Mười pháp vô học. 
“Như vô minh, hành cũng vậy. Như hành, thức cũng vậy. Như thức, danh 
sắc cũng vậy. Như danh sắc, sáu xứ cũng như vậy. Như sáu xứ, xúc cũng 
như vậy. Như xúc, thọ cũng như vậy. Như thọ, ái cũng như vậy. Như ấi, 
thủ cũng như vậy. Như thủ, hữu cũng như vậy. Như hữu, sanh cũng như 
vậy. 

“Nếu đoạn trừ già-chết, nên tu bốn niệm xứ. Thế nảo gọi là nếu muốn 
đoạn trừ già-chết nên tu bốn niệm xứ? Nếu khi Như Lai xuất thế, Vô Sở 
Trước, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, 
Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn; vị 


kinh TIEÄN DUÏ 69 





ây đoạn trừ cho đến năm triền cái, những thứ làm tâm ô uế, tuệ yếu kém; 
quán thân trên nội thân, cho đến quán thọ, tâm, pháp như pháp. Đó là nếu 
muốn đoạn trừ vô minh nên tu bốn niệm xứ. Cũng vậy, số đoạn, giải 
thoát, quá độ, bạt tuyệt, diệt, chỉ, tổng tri và biệt tri. 

“Nếu muốn biệt tri già-chết nên tu bốn niệm xứ. Thế nào gọi là nếu muốn 
biệt trừ già-chết nên tu bốn niệm xứ? Nếu khi Như Lai xuất thế, [807e] 
Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế 
Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, hiệu là 
Phật, Thế Tôn; vị ẫây đoạn trừ cho đến năm triển cái, những thứ làm tâm ô 
uế, tuệ yếu kém; quán thân trên nội thân, cho đến quán thọ, tâm, pháp 
như pháp. Đó là nếu muốn biệt tri già-chết nên tu bốn niệm xứ. 

“Nếu muốn đoạn trừ già-chết nên tu bốn chánh đoạn. Thế nào gọi là nếu 
muốn đoạn trừ giả-chết nên tu bốn chánh đoạn? Nếu khi Như Lai xuất 
thế, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế 
Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, hiệu là 
Phật, Thế Tôn; vị ẫy đoạn trừ cho đến năm triển cái, những thứ làm tâm ô 
uế, tuệ yếu kém; đối với pháp ác bất thiện đã sanh, vì muốn đoạn trừ cho 
nên phát khởi dục tâm, tìm cầu phương tiện, tinh cần, khích lệ, và kiên trì 
tâm chánh đoạn. Đối với pháp ác bất thiện chưa sanh, vì muốn không 
sanh cho nên phát khởi dục tâm, tìm cầu phương tiện, tinh cần, khích lệ, 
và kiên trì tâm, chánh đoạn. Đối với pháp thiện chưa sanh, vì muốn sanh 
khởi, cho nên phát khởi dục tâm, tìm cầu phương tiện, tinh cần, khích lệ 
và kiên trì tâm, chánh đoạn. Đối với pháp thiện đã sanh, vì muốn kiên cố, 
không vong thất, không suy thối, tăng trưởng, quảng đại, tu tập viên mãn, 
cho nên phát khởi dục tâm, tìm cầu phương tiện, tinh cần khích lệ, và 
kiên trì tâm, chánh đoạn. Đó là nếu đoạn trừ già-chết nên tu bốn chánh 
đoạn. Cũng vậy, số đoạn, giải thoát, quá độ, bạt tuyệt, diệt, chỉ, tổng tri 
và biỆt tr1. 

“Nếu muốn biệt tri già-chết nên tu bốn chánh đoạn. Thế nào gọi là nếu 
muốn biệt tri già-chết nên tu bốn chánh đoạn? Nếu khi Như Lai xuất thế, 
Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế 
Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, hiệu là 
Phật, Thế Tôn; vị ây đoạn trừ cho đến năm triền cái, những thứ làm tâm ô 
uế, tuệ yêu kém, đối với pháp ác bất thiện đã sanh, vì muốn đoạn trừ cho 
nên phát khởi dục tâm, tìm cầu phương tiện, tinh cần, khích lệ và kiên trì 
tâm, chánh đoạn. Đối với pháp ác bất thiện chưa sanh, vì muốn không 





biqh TIEÃN DUÏ 


sanh, cho nên phát khởi dục tâm, tìm cầu phương tiện, tinh cần, khích lệ 
và kiên trì tâm, chánh đoạn. Đối với pháp thiện chưa sanh, vì muốn sanh 
khởi, cho nên phát khởi dục tâm, tìm cầu phương tiện, tinh cần, khích lệ 
và kiên trì tâm, chánh đoạn. Đối với pháp thiện đã sanh, vì muốn kiên cố, 
không vong thất, không suy thối, tăng trưởng, quảng đại, tu tập viên mãn, 
cho nên phát khởi dục tâm, tìm cầu phương tiện, tinh cần, khích lệ và 
kiên trì tâm, chánh đoạn. Đó là nếu muốn biệt tri già-chết nên tu bốn 
chánh đoạn. 

“Nếu muốn đoạn trừ già-chết nên tu bốn như ý túc. Thế nào gọi là nếu 
muốn đoạn trừ già-chết nên tu Bốn như ý túc? Nếu khi Như Lai xuất thế, 
Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế 
Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, hiệu là 
Phật, Thế Tôn; vị ây đoạn trừ cho đến năm triển cái, [808a] những thứ 
làm tâm ô uế, tuệ yếu kém; tu học dục định như ý túc, thành tựu đoạn 
hành, y viễn ly, y vô dục, y diệt tận thú hướng phi phẩm. Cũng vậy, tu 
tinh tấn định, tâm định, tư duy định như ý túc thành tựu đoạn hành, y 
viễn ly, y vô dục, y diệt tận, thú hướng phi phẩm. Đó là nếu muốn đoạn 
trừ già-chết nên tu Bốn như ý túc. Cũng vậy, số đoạn, giải thoát, quá độ, 
bạt tuyệt, diệt, chỉ, tổng tri và biệt trí. 

“Nếu muốn biệt tri già-chết nên tu bốn như ý túc. Thế nào gọi là muốn 
biệt tri già-chết nên tu Bốn như ý túc? Nếu khi Như Lai xuất thế, Vô Sở 
Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, 
Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, hiệu là Phật, Thế 
Tôn; vị ây đoạn trừ cho đến năm triền cái, những thứ làm tâm ô uế, tuệ 
yếu kém, tu dục định như ý túc, thành tựu đoạn hành, y trên vô dục, y 
trên diệt tận, thú hướng phi phẩm; cũng vậy, tu tinh tấn định, tâm định, tu 
tư duy định, như ý túc, thành tựu đoạn hành, y viễn ly, y vô dục, y diệt 
tận, thú hướng phi phẩm. Đó là nếu muốn biệt tri già-chết nên tu bốn như 
ý túc. 

“Nếu muốn đoạn trừ già-chết nên tu tứ thiền. Thế nào gọi là nếu muốn 
đoạn trừ già-chết nên tu tứ thiền? Nếu khi Như Lai xuất thế, Vô Sở 
Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, 
Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, hiệu là Phật, Thế 
Tôn; vị ẫy đoạn trừ cho đến năm triền cái, những thứ làm tâm ô uế, tuệ 
yếu kém, ly dục, ly bất thiện pháp cho đến chứng đắc đệ tứ thiền, thành 
tựu an trụ. Cũng vậy, số đoạn, giải thoát, quá độ, bạt tuyệt, diệt, chỉ, tổng 


kinh TIEÃN DUÏ 7 





tri và biệt tr. 

“Nếu muốn biệt tri già-chết nên tu tứ thiền. Thế nào gọi là nếu muốn biệt 
tri già-chết nên tu tứ thiền? Nếu khi Như Lai xuất thế, Vô Sở Trước, 
Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, hiệu là Phật, Thế Tôn; 
VỊ ẫy đoạn trừ cho đến năm triền cái, những thứ làm tâm ô uế, tuệ yếu 
kém, ly dục, ly pháp ác bất thiện, cho đến chứng đắc đệ Tứ thiền, thành 
tựu an trụ. Đó là nều muốn biệt tri già-chết nên tu tứ thiền. 

“Nếu muốn đoạn trừ già-chết nên tu năm căn. Thế nào gọi là nếu muốn 
đoạn trừ giả-chết nên tu Năm căn? Nếu khi Như Lai xuất thế, Vô Sở 
Trước, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, 
Vô Thượng Sĩ, [808b] Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, hiệu là 
Phật, Thế Tôn; vị ẫy đoạn trừ cho đến năm triển cái, những thứ làm tâm ô 
uế, tuệ yếu kém, tu tín, tinh tấn, niệm, định, tuệ căn. Đó là nếu muốn 
đoạn trừ già-chết nên tu Năm căn. Cũng vậy, số đoạn, giải thoát, quá độ, 
bạt tuyệt, diệt, chỉ, tổng tri và biệt trí. 

“Nếu muốn biệt tri già-chết nên tu năm căn? Thế nào gọi là nếu muốn 
biệt tri già-chết nên tu năm căn? Nếu khi Như Lai xuất thế, Vô Sở Trước, 
Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, hiệu là Phật, Thế Tôn; 
VỊ ây đoạn trừ cho đến năm triền cái, những thứ làm tâm ô uế, tuệ yếu 
kém, tu tín, tinh tấn, niệm, định, tuệ căn. Đó là nếu muốn biệt tri già-chết 
nên tu năm căn. 

“Nếu muốn đoạn trừ già-chết nên tu năm lực. Thế nào gọi là nếu muốn 
đoạn trừ già-chết nên tu Năm lực? Nếu khi Như Lai xuất thế, Vô Sở 
Trước, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, 
Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, hiệu là Phật, Thế 
Tôn; vị ẫy đoạn trừ cho đến năm triền cái, những thứ làm tâm ô uế, tuệ 
yếu kém, tu tín lực, tỉnh tấn, niệm, định, tuệ lực. Cũng vậy, số đoạn, giải 
thoát, quá độ, bạt tuyệt, diệt, chỉ, tông tri và biệt tri. 

“Nếu muốn biệt tri già-chết nên tu năm lực. Thế nảo gọi là nếu muốn biệt 
tri già-chết nên tu năm lực? Nếu khi Như Lai xuất thế, Vô Sở Trước, 
Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, hiệu là Phật, Thế Tôn; 
VỊ ây đoạn trừ cho đến năm triền cái, những thứ làm tâm ô uế, tuệ yếu 





ginh TIEÄN DUÏ 


kém; tu tín, tỉnh tấn, niệm, định, tuệ lực. Đó là nếu muốn biệt tri già-chết 
nên tu năm lực. 

“Nếu muốn đoạn trừ già-chết nên tu bảy giác chi. Thế nào gọi là nếu 
muốn đoạn trừ già-chết nên tu bảy giác chỉ? Nếu khi Như Lai xuất thế, 
Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế 
Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, hiệu là 
Phật, Thế Tôn; vị ây đoạn trừ cho đến năm triền cái, những thứ làm tâm ô 
uế, tuệ yếu kém, tu niệm giác chi, y viễn ly, y vô dục, y diệt tận, thú 
hướng phi phẩm. Đó là nếu muốn đoạn trừ giả-chết, nên tu Bảy giác chỉ. 
Cũng vậy, số đoạn, giải thoát, quá độ, bạt tuyệt, diệt, chỉ, tổng tri và biệt 
tr1. 

“Nếu muốn [808e] biệt tri già-chết nên tu bảy giác chi. Thế nào gọi là 
nếu muốn biệt tri già-chết nên tu bảy giác chỉ? Nếu khi Như Lai xuất thế, 
Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế 
Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, hiệu là 
Phật, Thế Tôn; vị ẫy đoạn trừ cho đến năm triền cái, những thứ làm tâm ô 
uế, tuệ yếu kém, tu niệm giác chỉ, y viễn ly, y vô dục, y diệt tận, thú 
hướng phi phẩm. Cũng vậy, tu pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, định. Tu xả 
giác chi, y trên viễn ly, y trên diệt tận, y trên vô dục, thú hướng phi phẩm. 
Đó là nếu muốn biệt tri già-chết nên tu bảy giác chỉ. 

“Nếu muốn đoạn trừ già-chết nên tu Thánh đạo tám chi. Thế nào gọi là 
nếu muốn đoạn trừ già-chết nên tu Thánh đạo tám chi? Nếu khi Như Lai 
xuất thế, Vô Sở Trước, Đắng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, 
Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, 
hiệu là Phật, Thế Tôn; vị ây đoạn trừ cho đến năm triền cái, những thứ 
làm tâm ô uế, tuệ yếu kém; tu chánh kiến, cho đến chánh định. Đó là nếu 
muốn đoạn trừ già-chết nên tu Thánh đạo tám chi. Cũng vậy, số đoạn, 
giải thoát, quá độ, bạt tuyệt, diệt, chỉ, tổng tri và biệt tri. 

“Nếu muốn biệt tri già-chết nên tu Thánh đạo tám chi. Thế nào gọi là nếu 
muốn biệt tri giả-chết nên tu Thánh đạo tám chi? Nếu khi Như Lai xuất 
thế, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế 
Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, hiệu là 
Phật, Thế Tôn; vị ây đoạn trừ cho đến năm triển cái, những thứ làm tâm ô 
uế, tuệ yếu kém; tu chánh kiến cho đến chánh định. Đó là nếu muốn biệt 
tri già-chết nên tu Thánh đạo tám chỉ. 


kinh TIEĂN DUÏ 13 





“Nếu muốn đoạn trừ già-chết nên tu mười biến xứ. Thế nào gọi là nếu 
muốn đoạn trừ giả-chết nên tu mười biến xứ? Nếu khi Như Lai xuất thế, 
Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế 
Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, hiệu là 
Phật, Thế Tôn; vị ây đoạn trừ cho đến năm triền cái, những thứ làm tâm ô 
uế, tuệ yêu kém; tu thứ nhất, địa biến xứ, bốn duy, trên dưới là không hai, 
là vô lượng. Tu thủy biến xứ, hỏa biến xứ, phong biến xứ, thanh biến xứ, 
hoàng biến xứ, xích biến xứ, bạch biến xứ, không vô biên xứ biến xứ, tu 
thứ mười thức vô biên xứ biến xứ, bốn duy trên dưới, là không hai, là vô 
lượng. Đó là muốn đoạn trừ già-chết nên tu [809a] mười biến xứ. Cũng 
vậy, số đoạn, giải thoát, quá độ, bạt tuyệt, diệt, chỉ, tổng tri và biệt tri. 
“Nếu muốn biệt tri già-chết nên tu mười biến xứ. Thế nào gọi là nếu 
muốn biệt tri già-chết nên tu mười biến xứ? Nếu khi Như Lai xuất thế, 
Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế 
Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, hiệu là 
Phật, Thế Tôn; vị ây đoạn trừ cho đến năm triền cái, những thứ làm tâm ô 
uế, tuệ yếu kém; tu thứ nhất, địa biến xứ, bốn duy, trên dưới là không hai, 
là vô lượng. Cũng vậy, tu thủy biến xứ, hỏa biến xứ, phong biến xứ, 
thanh biến xứ, hoảng biến xứ, xích biến xứ, bạch biến xứ, không vô biên 
xứ biến xứ, tu thứ mười thức vô biên xứ biến xứ, bốn duy, trên dưới, là 
không hai, là vô lượng. Đó là nếu muốn biệt tri vô minh nên tu mười biến 
xứ. 

“Nếu muốn đoạn trừ già-chết nên tu mười pháp vô học. Thế nào gọi là 
nếu muốn đoạn trừ già-chết nên tu mười pháp vô học? Nếu khi Như Lai 
xuất thế, Vô Sở Trước, Đắng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, 
Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, 
hiệu là Phật, Thế Tôn; vị ây đoạn trừ cho đến năm triền cái, những thứ 
làm tâm ô uế, tuệ yếu kém, tu vô học chánh kiến cho đến tu vô học chánh 
trí. Đó là nêu muốn đoạn trừ giả-chết nên tu mười pháp vô học. Cũng vậy, 
số đoạn, giải thoát, quá độ, bạt tuyệt, diệt, chỉ, tông tri và biệt trí. 

“Nếu muốn biệt tri già-chết nên tu mười pháp vô học. Thế nảo gọi là nếu 
muốn biệt tri già-chết nên tu mười pháp vô học? Nếu khi Như Lai xuất 
thế, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế 
Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, hiệu là 
Phật, Thế Tôn; vị ẫy đoạn trừ cho đến năm triền cái, những thứ làm tâm ô 
uế, tuệ yếu kém; tu vô học chánh kiến cho đến tu vô học chánh trí. Đó là 


Bgiạh TIEÄN DUÏ 





nêu muôn biệt tri già-chêt nên tu mười pháp vô học.” 


Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ 
phụng hành.” 





° Bản Hán, hết quyên 60. 


